Hợp Tuyền Lời Phật Dạy 
Từ Kinh Tạng Päli 


Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam fhực hiện 
Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) ấn tống 





“Bậc điều phục tôi thượng 
GIữa những người điều phục, 
Bậc đại trí an tịnh 

Giữa những vị an tịnh. 


Bậc tối thượng giải thoát 
Giữa những Bậc giải thoát, 
Bậc tối thượng thành tựu 
Giữa những người thành tựu.” 


Tăng Chỉ B.K. I, Ch. II. Phẩm Uruvelä (II) 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


HỢP TUYẾN 


LỜI PHẬT DẠY 
TỪ KINH TẠNG PALI 


In The Buddhaˆs Words 


An Antholosy of Discourses from the Päli Canon 


by 


BHIKKHU BODHI 
Wisdom Publications 2005 


Việt dịch: 
Nguyên Nhật Trần Như Mai 2015 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Buddhist Association of the United States 
Chuang Yen Monastery 
2o2o Route 301 
Carmel, NỸ 1o512-3426 —U.S.A. 
September 25, 2016 
To Whom It May Concern, 


This is to confirm that I have given permission to Ms 
Nguyen Nhat Tran Nhu Mai to translate my book, In the 
Buddha s WVords, into the Vietnamese language on a strictly 
free distribution basis. The original English-language edition 
of the book is published by Wisdom Publications, Boston, 
Massachusetts (2005). 


Sincerely yOUrs, 
2l 


Ven. BhikkhUu Bodhi 





Tác phẩm này được phiên dịch với giấy, phép của Bhikkhu 
Bodhi. Dịch giả giữ bản quyên bản dịch tiêng Việt. Mọi việc in 
ân, phát hành phải có sự đồng ý của dịch giả. 


MỤC LỤC 
Đôi nét tiểu sử BHIKKHU BODHI........................-- 2-5 scSs+£+£xzzxzez II 
Lời giới thiệu của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14...........................--- -- 13 
Lời mở đầu của Bhikkhu Bodhi ..............................---.5c55sscccssserscee 15 
Lời giới thiệu của người dỊCH.........................--- --cs + *‡++sss+seexeeeerseerres 21 
CÍHỦT TTHIIETT TÔNG QUẤTT b6 Gu020l046166646266446260x6s6xa6 25 
Khai mở cấu trúc nội dung Lời Phật dạy..................- --5- 2 s+cxccxzez 25 
Nguồn gốc các bộ kinh Nikãya........................- 2-5-5252 cxeEeEeEerxeree 30 
Kính tạng PÄÌI......:.:::.:::::::::::c:c:c:c2 2202220122012 L212D11DiserbEsasis 34 
Ghi chú về văn phong.................-- -- + SE EEEEeEE£EEEEEEEEEEEkrEkrkkervee 4I 
I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI - Giới thiệu..........................-----755--e: 45 
1. Già, bệnh và chết..........................--c+ s2 .111.1111121.111..1110..1 0 53 
2. Những hệ lụy của lối sống phàm phu...................-- 5 5 2+ z2 s22 5 
3. Một thế giới biến động..........................- các... SH 20021 6614605566623 6550 63 
4. Vô thủy (Không có điểm khởi đầu)...................-- 2-5 5 s+c++xcx+xe2 66 
II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG - Giới thiệu......................... -...--: 73 
I/61050140(9I0D270PẸ7777Ẻ78Ẻẻẻ.ẻéẻẻ.ốẽẽ 6] 
2. Sự kiện nhập thai và đản sanh của Đức Phật ............................- -- 6l 
5, Cuộc:1Ìm cầu “GiẢi ThÐÂÄiicsavucasiadGbuianudulotgkftintdisttuflussasslkbebre S6 
2. Quyết định thuyết pHẬP sccccakdAslaslladladlsallscddb 103 
5. Bài thuyết pháp đầu tiên.........................-- 2 sex tk EEEErkrrkerree 109 
II. TIẾP CẬN GIÁO PHÁP - Giới thiệu ...........................----¿--5¿-55+5755c¿ 115 
1. Không phải là giáo lý bí mật..........................--- c5 + + +55 s*+++s++seseesss 124 
2. Không phải là Giáo điều hay đức tin mù quáng......................-- 124 
3. Nguồn gốc của Khổ và sự Diệt khổ .........................-- - 2 s+cs+zxcce¿ 129 
4. Tìm hiểu chính cá nhân vị Đạo Sư........................------¿©2c:+ccccc+ 131 


5. Những bước tiễn đến giác ngộ Chân lý......................----- 2 s+s+se¿ 135 


8 
IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 


¡"105 8... .aaaaä.s..ê.....................- 147 
1. Hoằng dương Chánh pháp trong xã hội .....................----- 2-2: S7 
2/11/0111, 1xš6xy1x2saas9v 92x55 s03 dác6sistadsecbtasdsfeisddasstidadussetes t046156xs6 lóI 
3. An lạc trong hiện tại, an lạc trong tương lai.........................- --‹‹-- 167 
4. Nghề nghiệp chơn chánh / Chánh mạng .......................-.-- 2-2: 170 
5. Người phụ nữ của gia đình..........................-- - --c + *++sscsseeseseerersrs 172 
ñ›{ ông 00np Tăng chữ cuaagod6isis2bivdbkil0Ad06Q cá 174 
V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐỀN TÁI SANH TÓT ĐẸP - Giới thiệu........ 193 
1. Định luật Nghiệp Quả ............................. -..- c5 232 *++xsseerseseerersrs 205 
2. Công đức: Chìa khóa mở ra vận mệnh tốt n0... 218 
SN 0 ý"... ốc Tố. ốc 221 
Xui THỊ TU TỪ Da sxsxsxsxzxtExstsvrtErstetski2rl0f14srx060rexorfftriearfffoteirfrfeiserfsiiifeses 2025) 
5T hi c1 To, xnsnlfieioielteefeseeegfdeieaftatecsittleisfffoAdedtesei 229 
VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VỀ THÊ GIỚI - Giới thiệu................... SÓNG 
Ì; Bến Pháp Vì Dễ hoc ga sua na guá nô hh ha ng fyhdhkjgàis0ÄïG4g00x0) 247 
2. VỊ ngọt, Sự nguy hiểm, Sự vượt thoát........................-c2-2cceecc 248 
3. Đánh giá đúng đắn đối tượng của đính mắc.....................------- 249 
4. Những cạm bẫy của dục lạc........................------ - 2 2 s+£+cs£szs+esrxersrs 256 
5. Đời sống là ngắn ngủi và phù du......................--2- 2-5 secs+z++xerxcxez 263 
6. Tim lược bên tiáo PhÁP „xo sess(bs666 d0 66u646664a16(ssa0,8s4) 266 
ï- Sự new hiếm cữu kiến CHAẦ 2 sásácus6sdox64ua6xduslaGeb 272 
8. Từ Thiên giới đến Địa ngục .......................-.--- «5 sccsceereersersresrree 92/5 
9. Hiểm họa của cõi luân hồi....................-- ¿52 +s+E+EEE+E+E+EEEEzEeEersrrvrs 278 
VII. CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT - Giới thiệu ..........................--..------ 283 
1¿ Tại sao hành ơ1a đI vào THànH HD? sec kaaai2as-aasd0La0 291 
2. Phần tích. Hát. Thánh: EBD 2666k 0n 1 011Á421601610214. 300 
3. Thiện hữu tr1 thỨC......................... ---- 2211111111112 EEkrerrree 302 
4. LU FẬP TỪ EỮ ii bcLiibaskssisbeessie sale la bliissAsisisisixs 46 303 
5. Các giai đoạn tu tập cao hơn với ví dỤụ......................-----‹----ss<<ss++ 312 
XI[T,TT PT TM: L12044262226)2368888888038 2646 319 
1; Tâm la.cTla: KHOR;::xc¿isis6x xxx 0iá1ág414á 1426 041i4401040441160ã6i4xtet4 vớ 329 
5: Phát triển hai KỸ HĂN sussisbes6ctu(a044044Á602Á46404444456164404Á462G50406481304 329 
3. Những chướng ngại trong việc phát triển tâm thức................... Ko) 


4; Ì Hàn, LỌC TATT];.>22¿221 2s: 222217551256146c6ck6sesfoscEkzsEtesEsecVeasEtsoStttksevksdog2bis 336 


5. Diệt trừ vọng TƯỞng......................- -.-- c c1 v12 v1 9 19 111 rrrvre 338 
FT 11 7 6c cà... 341 
7:90U UY TIIEHTS rẽ ẽẽ. 5. šẽ..ẽ.s 343 
8. Bốn nền tảng của Chánh niệm / Tứ Niệm Xứ..........................- 345 
9. Pháp quán niệm hơi thỞ..........................-- c5 23+ £++*##++eeexeeeeeesss 355 
10..Ohữñg đốc GIáC ĐÔ cuaoua bai. 0sá6 359 
IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG - Giới thiệu .........................------ -- 5+: 365 
1. Những hình ảnh về Trí tuệ.................... - 2-2  s x+££+E££EeE++E+Eeszxez 387 
2. Những điều kiện để có Trí tuỆ....................- -2- 2 2 +xeExeE+Ezkerrxee 388 
5. KH Chánh Tri ÔNG ta baseidbinldkioudố0x0nd06046e10nssảd 389 
4. Lãnh vực TTÍ tUỆ................................------- <1 3 HS S153 3 ng ve 401 
5. Mục tiêu của TrÍ tuUỆ ......................... - << < c1 3S +22 111 EEErreersreee 433 
X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC - Giới thiệu ........................---- 5-5555: 441 
1. Ruộng phước của thế gian....................- - 2 2 ©x+Sk+E+EeEkeEeErkerrxee 455 
2. Quả Dự Lưu.................. -- 5c 5s sề ềEEE 1211211211211 E11 111111111 463 
S0) :15 307 881... .. hố... 461 
4: Bậc A-la-hậñ:.:::::::c:c:ccccc222271102 02000 0y 40004101250 Lá t0xssi 474 
#03 78m n...ố.ẻẻẻẻẻẻ 487 
3iiitiiif0i PS ®s..ẻẽố cố hố. 499 


Mục lục sách tham khảo ...............................---- ¿+ 2 222222111111 SE eeerezse 557 





ĐÔI NÉT TIỂU SỬ BHIKKHU BODHI 


Tỷ-kheo Bodhi, thế danh là Jeffrey Block, sinh năm 1944 
tại Brooklyn, New York. Ngài là một tu sĩ Phật giáo theo truyền 
thống Theraväda. 

Từ những năm ở lứa tuổi đôi mươi, Phật giáo đã có sức thu 
hút mãnh liệt đối với sư. Năm 1972, sau khi hoàn tất học vị Tiến sĩ 
Triết học tại Đại học Claremont Graduate School, sư du hành đến 
Sri Lanka (Tích Lan) và thọ giới Sa-di. Năm 1973, sư thọ giới TỶ- 
kheo với giới sư là ngài Ananda Maitreya, một vị sư học giả Phật 
giáo thuộc hàng ngũ lãnh đạo của Sri Lanka thời bấy giờ. 


Năm 1984, Tỷ-kheo Bodhi được bồ nhiệm làm Chủ biên Hội 
Xuất Bản Kinh Sách Phật giáo ở Kandy, Sri Lanka, sau đó ngài 
được bầu làm Chủ tịch Hội này. Ngài đã sinh sống và làm việc tại 
Sri Lanka gần 30 năm. 


Năm 2002, Tỷ-kheo Bodhi trở về New York. Hiện nay, ngài 
cư ngụ tại Tu viện Chuang Yen, New York và giảng dạy Phật pháp 
tại đây và tại Bodhi Monastery ở New Jersey. Ngài cũng là Chủ tịch 
Hội Phật Giáo Hoa Kỳ (Buddhist Association of the United States 
- BAUS), Hội Yin Shun, và Chủ Tịch Sáng Lập Quỹ Phật giáo Cứu 
Trợ Toàn Cầu (Buddhist Global Relief), đặt trụ sở tại New York, 
nhằm mục đích cứu trợ nạn đói và nạn thất học toàn cầu. 

Tỷ-kheo Bodhi vừa là tác giả, dịch giả và chủ biên của nhiều 
tác phâm Phật học giá trị, gồm có: 

-_ Lời Phật Dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng Đồng và Xã Hội 
(The Buddha 5 Teachings on Social and Com=munal Harmony). 
Bhikkhu Bodhi tuyển chọn và giới thiệu (2016). 


- lăng Chỉ Bộ Kinh: Bản Dịch Mới (Numerical Discourses 
oƒthe Buddha: 4 New Translation oƒ the Anguttara Nikaya) 
(2012), Bhikkhu Bodhi dịch. 


-_ Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali (In the Buddha 5 


Words: An Anthology oƒ Discourses from the Pali Canon), 
Bhikkhu Bodhi tuyên chọn và giới thiệu (2005). 

Trung Bộ Kinh, Bhikkhu Bodhi đồng dịch giả với Tỷ-kheo 
Nanamoll (7e Middle Length Discourses oƒ the Buddha: 4 
translation from the Majjhima Nikaya (2001). 

Tương Ung Bộ Kinh (The Connected Discourses oƒ the 
Buddha: A4 Translation from the Samyutta Nikaya), Bhikkhu 
Bodhi dịch (2000). 

Tăng Chỉ Bộ Kinh (Numerical Discourses oƒ the Buddha: An 
Anthology oƒ Suttas from the Anguftara Nikaya), Nyanaponika 
Thera dịch (1999), Bhikkhu Bodhi biên tập. 


Cẩm Nang Tổng Hợp Vĩ Diệu Pháp (A Comprehensive Manual 
oƒthe Abhidhamma) (2000), Bhikkhu Bodhi biên soạn. 


Bát Thánh đạo: Con Đường Chẩm Dứt Khổ Đau (The Noble 
Eigthƒold Path: Way to the End oƒ Suƒering) (2000), Bhikkhu 
Bodhi biên soạn. 


* Các Khóa Giáng Kinh trên mạng Internet: 


Giáo lý như thật của Đức Phật (The Buddhda š teachings as 
ñf is (1961). 


Kinh Tập Nipata (Sutta Nipara) (2004). 

Nghiên cứu có hệ thông Kinh Trung Bộ (A systematic study oŸ 
the Majjhima Nikaya) (2003-2008). 

Nghiên cứu các hạnh Ba-la-mật (A4 Study oƒthe Paramis) (2006). 
Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Paäli (In the Buddhaš 
Words: An anthology oƒ discourses from the Pali Canon 
(2006-2008). 

Và rất nhiễu bài viết về những vấn đề Phật giáo hiện đại, 
đăng trên các báo chí Phật giáo thê giới. 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA THỨ 14 


Hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi bậc Đạo 
sư từ bi của chúng ta, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giảng dạy ở Ấn 
Độ. Ngài đưa ra lời khuyên cho những ai quan tâm, mời họ lắng 
nghe, suy nghĩ và quan sát với óc phê phán những gì Ngài nói. 
Ngài đã thuyết giảng cho nhiều cá nhân cũng như đoàn thể khác 
nhau trong hơn bốn mươi năm. 


Sau khi Đức Phật nhập diệt, việc ghi nhận những lời giảng 
dạy của Ngài được duy trì theo hệ thống truyền khẩu. Những vị đã 
được nghe lời giảng dạy thường gặp nhau theo định kỳ với những 
vị đồng phạm hạnh khác để đọc tụng lại những gì họ đã nghe và 
học thuộc lòng. Theo thời gian, những lần đọc tụng thuộc lòng ấy 
được viết xuống thành văn tự, đặt nền móng cho tất cả nên văn 
học Phật giáo sau đó. Kinh tạng Päli là một trong những văn kiện 
đầu tiên của các kinh văn được ghi lại bằng chữ viết và là những 
văn bản hoàn chỉnh duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn cho đến ngày 
nay. Trong kinh tạng Päli, những kinh văn được biết như là các bộ 
kinh Nikãya, có giá trị đặc biệt như là một tập hợp có mạch lạc 
những lời dạy của Đức Phật bằng chính lời nói của Ngài. Những 
bài thuyết giảng ấy bao quát nhiều đề tài rộng lớn khác nhau; 
không những Ngài nói đến vấn đề xuất gia và giải thoát, mà còn 
giảng về mối quan hệ đúng đắn giữa vợ chồng, việc quản lý gia 
đình và những phương cách để cai trị đất nước. Những bài kinh 
ấy giải thích con đường phát triển tu tập, từ bồ thí và trì giới đến 
rèn luyện tâm và đạt được trí tuệ; tất cả hướng đến chứng đắc giác 
ngộ giải thoát. 

Những lời thuyết giảng từ các bộ kinh Nikãya được tuyên 
chọn trong sách này cung cấp nhiều hiểu biết thật hấp dẫn về 
phương cách những giáo lý của Đức Phật được bảo tồn, học hỏi và 
hiểu biết trong thời kỳ đầu tiên của quá trình phát triển Phật giáo. 
Các độc giả hiện đại sẽ tìm thấy những giáo lý nảy có giá trị đặc 
biệt tái tạo sức sống mới cũng như làm sáng tỏ hiểu biết của họ 


14 

về nhiều điểm giáo lý cơ bản của Phật giáo. Rõ ràng là thông điệp 
chính yêu của Đức Phật về lòng từ b1, trách nhiệm đạo đức, an tịnh 
tâm thức và óc phán đoán đúng đăn vân có giá trị trong thời đại 
này cũng như hơn hai ngàn năm trăm năm về trước. 


Mặc dù Phật giáo được truyền bá và định hình tại nhiều phần 
đất của Châu Á, phát triển thành nhiều truyền thống khác nhau 
tùy theo không gian và hoàn cảnh, trong quá khứ khoảng cách địa 
lý và những khác biệt về ngôn ngữ đã làm giới hạn việc trao đổi 
thông tin. Một trong những kết quả của tiễn bộ hiện đại trong lãnh 
vực liên lạc và truyền thông mà tôi cảm kích nhất là những cơ hội 
rộng lớn mở ra cho những người quan tâm đến Phật giáo, giờ đây 
họ có thể làm quen với toàn bộ đầy đủ giáo lý và phương pháp tu 
tập Phật giáo. Điều tôi cảm thấy đặc biệt khích lệ là cuốn sách này 
trình bày thật rõ ràng nhiều điểm giống nhau rất cơ bản giữa tất cả 
các tông phái Phật giáo. 

Tôi xin chúc mừng Tỷ-kheo Bodhi về tác phẩm này với công 
trình tuyên chọn và dịch thuật rất cần trọng của ngài. Tôi câu 
nguyện độc giả sẽ tìm được lời hướng dẫn và nguồn cảm hứng đề 
thực hành, có thể đem lại cho họ niềm an tịnh nội tâm mà tôi tin 
tưởng rất cân thiết để tạo một thế giới an bình và hạnh phúc hơn. 


Ngày 10 tháng 5, 2005 
Ngài Tenzin Gvatso, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14 


LỜI MỞ ĐẦU 
CỦA BHIKKHU BODHI 


Những bài thuyết giảng của Đức Phật được bảo tồn trong 
kinh tạng PalI, gọi là Sutta (Kinh), theo tiếng Pali (Nam Phạn) 
tương đương với từ Sũtra theo tiếng Sanskrit (Bắc Phạn). Mặc 
dù kinh tạng Pãli thuộc về một trường phái Phật giáo đặc thù - đó 
là truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, hay còn gọi là Thượng 
Tọa Bộ - điều này hoàn toàn không có nghĩa là những văn bản 
kinh điển này chỉ thuộc về Phật giáo Nguyên thủy. Những văn 
bản kinh điển này xuất phát từ thời kỳ đầu tiên của lịch sử văn 
học Phật giáo, một thời kỳ kéo dài khoảng 100 năm sau khi Đức 
Phật nhập diệt, trước khi cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy phân 
chia thành nhiều bộ phái khác nhau. Kinh tạng Päli có nhiều phần 
tương đương với những trường phái Phật giáo cổ sơ nay đã bị xóa 
sô, có những văn bản đôi khi cực kỳ giống với văn bản tiếng Päli, 
chỉ khác phân lớn ở bối cảnh và sự sắp xếp, chứ không khác về 
những điểm giáo lý. Như vậy, những bài kinh, cùng với các văn 
bản tương đương, tạo thành những công trình ghi chép xưa cổ nhất 
về lời Phật dạy còn để lại cho chúng ta; đó là những văn bản kinh 
điển gần sát với sự thật nhất về những gì Đức Phật lịch sử đã thực 
sự giảng dạy mà chúng ta có thể tìm thấy. Những bài giảng được 
tìm thây trong các văn bản đó đã phục vụ như là điểm xuất phát, là 
nguồn gốc đâu tiên, cho tất cả những dòng suối giáo lý và phương 
pháp hành trì của Đức Phật luân chuyền qua nhiều thế kỷ. Vì lý 
do đó, những kinh điển này đã tạo thành di sản chung của toản bộ 
truyền thống. Phật giáo, và Phật tử thuộc mọi truyền thống muốn 
tìm hiểu nguồn gốc giáo lý Phật giáo cần phải ưu tiên nghiên cứu 
học hỏi kinh tạng này thật sâu sát và cần trọng. 


Trong kinh tạng Päli, những bài thuyết pháp của Đức Phật 
được gìn giữ theo từng tuyến tập gọi là Nikãya. Hơn 20 năm 
qua, những bản dịch mới của bốn bộ kinh Nikãya đã được in và 
phát hành bằng những ấn bản đẹp, hấp dẫn với giá phải chăng. 


16 


Nhà xuất bản Wisdom Publications đã đi tiên phong trong bước 
phát triển này từ năm 1987 khi họ xuất bản bản dịch “Trường Bộ 
Kinh” (Digha Nikãya) của Maurice Walshe. Theo sau bước khởi 
đầu này, năm 1995, nhà xuất bản Wisdom cho ra đời bản dịch 
do tôi duyệt lại và ấn hành bản dịch viết tay “Trung Bộ Kinh” 
(Majjhima Nikãya) của Tỷ-kheo Ñãnamoli. Sau đó, vào năm 2000 
lại cho ra đời tiếp bản dịch mới của tôi về toàn bộ Tương Ưng Bộ 
Kinh (Samyutta Nikãya). Vào năm 1999, đưới dấu ấn của Quỹ 
Tín Thác Văn Học Cao Quý, AltaMira Press đã xuất bản một hợp 
tuyển kinh từ Tăng Chi Bộ Kinh (Añguttara Nikãya) do cố Đại 
đức Nyanaponika và tôi phiên dịch. Hiện nay tôi đang tiễn hành 
một bản dịch mới về toàn bộ Tăng Chị Bộ Kinh, dự định dành cho 
Wisdom Publications xuất bản trong loạt sách về Những Lời Phật 
Dạy. 

Nhiều độc giả đọc những dịch phẩm đồ sộ ấy đã nói với tôi 
rằng đối với họ các bản dịch mới đã mang lại sức sống cho kinh 
tạng, điều này làm tôi hài lòng. Tuy nhiên, những độc giả nhiệt 
tâm muốn tìm hiểu sâu vào đại dương của các bộ kinh Nikãya lại 
có vài ý kiến khác nữa. Họ nói rằng trong lúc ngôn ngữ của các 
bản dịch mới giúp họ đọc hiểu kinh tạng dễ dàng hơn nhiều so với 
các bản dịch cũ, họ vẫn còn phải vất vả tìm kiếm một quan điểm 
để từ đó có thể thấy được cấu trúc tổng quát của các bài kinh, một 
bố cục trong đó tất cả bài kinh có thể xếp đặt ăn khớp với nhau. 
Các bộ kinh Nikãya tự thân không giúp ích gì nhiều về phương 
diện này, vì sự sắp xếp của kinh hầu như là không theo một trật 
tự nào, với ngoại lệ đáng ghi nhận là Tương Ưng Bộ Kinh, vì tập 
kinh này có cấu trúc sắp xếp theo chủ đề. 


Trong một loạt bài giảng tôi bắt đầu thực hiện liên tục tại Tu 
Viện Bodhi, thuộc tiểu bang New Jersey từ năm 2005, tôi soạn 
thảo một kế hoạch của riêng tôi đề sắp xếp lại nội dung của Trung 
Bộ Kinh (Majjhima Nikãya). Kế hoạch này khai mở thông điệp 
của Đức Phật theo một trình tự tiệm tiến, từ dễ đến khó, từ bước 
sơ đẳng đến trình độ thâm sâu. Suy nghĩ lại, tôi thấy kế hoạch này 
có thê áp dụng không những cho Trung Bộ Kinh, mà còn cho bốn 
bộ kinh Nikãya nói chung. Vì vậy, tập sách này sắp xếp lại các 
bài kinh được tuyển chọn từ bốn bộ kinh Nikãya, trình bảy bố cục 
theo chủ đề và thứ tự tiệm tiến. 


17 


Tập sách này nhắm đến hai đối tượng độc giả. Đối tượng thứ 
nhất là những người chưa quen thuộc với những bài thuyết pháp 
của Đức Phật và cảm thấy cần một sự giới thiệu có hệ thông. Đối 
với những độc giả ấy, bất cứ bộ kinh Nikãya nào cũng có vẻ không 
rõ ràng và khó hiểu. Cả bốn bộ kinh, thoạt nhìn có vẻ giống như 
một khu rừng rậm - rồi răm và gây hoang mang, đầy cả những thú 
hoang chưa hề biết - hay giống như một đại dương mênh mông, 
đây sóng gió và cản trở. Tôi hy vọng quyền sách này sẽ phục vụ 
như một bản đồ, giúp những độc giả ấy dò dẫm đường để ra khỏi 
khu rừng rậm của kinh điển, hay giống như một chiếc tàu vững 
chắc đưa họ vượt qua đại đương Phật pháp. 

Hạng độc giả thứ hai mà cuốn sách này nhắm đến là những 
người đã quen thuộc với kinh tạng, mà vẫn chưa biết làm thế nào 
để các bài kinh này có thể ăn khớp với nhau trong một tổng thê 
có thê hiểu được. Đối với những độc giả này, họ có thể hiểu được 
tự thân mỗi bài kinh, nhưng toàn tập kinh giống như những mảnh 
hình ghép của câu đó trải trên bàn. Một khi độc giả hiểu được bố 
cục của sách nảy, họ sẽ có một ý niệm rõ ràng về câu trúc của lời 
Phật dạy. Rồi, chỉ cần suy nghĩ một chút, độc giả sẽ có thể xác 
định được vị trí của bất cứ bài kinh nảo trong tòa nhà Phật pháp 
đồ sộ, dù bài kinh đó có được đưa vào hợp tuyển này hay không. 

Hợp tuyển này, hay bất cứ hợp tuyên kinh điển nào khác, tự 
nó không thể thay thế cho các bộ kinh Nikãya. Hy vọng của tôi có 
hai hướng, tương ứng với hai hạng độc giả mà tập sách này nhắm 
đến: Một là những người mới làm quen với văn học Phật giáo 
Nguyên thủy sẽ tìm thấy tập sách này giúp họ tăng thêm thích thú 
và khuyến khích họ tìm hiểu sâu hơn về các bộ kinh Nikãya; hai là 
những độc giả đã có kinh nghiệm về các bộ kinh Nikãya khi đọc 
xong tập sách này sẽ có một hiểu biết tốt hơn về những bài kinh 
mà họ đã quen thuộc. 


Nếu hợp tuyển này còn nhắm đến một điểm nào khác, thì 
đó chỉ là chuyên tải tầm vóc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Trong 
lúc Phật giáo Nguyên thủy đôi lúc được mô tả như là một phương 
pháp tu tập để từ bỏ thế tục, trước hết dành riêng cho những nhà 
tu hành khô hạnh và những thiên giả; thật ra, những bài kinh xưa 
cô của kinh tạng Päli rõ ràng cho chúng ta thấy trí tuệ và lòng từ bi 


18 


của Đức Phật đã vươn tới những khía cạnh sâu thăm của đời sống 
thế gian, cung cấp cho những người bình thường kim chỉ nam đề 
hành xử đúng đắn và có tri kiến chơn chánh. Không phải chỉ là 
đức tin tôn giáo dành cho giới xuất gia cao thượng, Phật giáo cổ 
đại liên quan đến sự hợp tác giữa các gia chủ và tăng chúng trong 
những nhiệm vụ song hành là duy trì giáo pháp của Đức Phật và 
hỗ trợ lẫn nhau trong nỗ lực tiễn lên trên con đường chấm dứt khổ 
đau. Đề hoàn thảnh những nhiệm vụ ấy một cách đây đủ ý ý nghĩa, 
Phật Pháp phải cung câp cho đại chúng sự hướng dẫn, nguồn cảm 
hứng, niêm vui và nguôn an ủi sâu sắc và vô tận. Phật giáo sẽ 
không thể thực hiện điều này nếu không trực tiếp đáp ứng những 
nỗ lực rất nghiêm túc của đại chúng muốn kết hợp nhiệm vụ gia 
đình và xã hội với nguyện vọng giác ngộ tôi thượng. 


Hầu hết những bài kinh trong tập sách này được chọn lọc từ 
các ấn bản của bốn bộ kinh Nikãya như đã nêu trên. Hầu hết các bài 
kinh đều được duyệt lại, thường thì chỉ có vài thay đối nhỏ, nhưng 
đôi lúc cũng có thay đôi lớn, cho phù hợp với sự thay đổi trong 
hiểu biết của chính tôi về các văn bản kinh và về ngôn ngữ Päli. 
Tôi vừa mới phiên dịch một ít bài kinh từ Tăng Chi Bộ Kinh vốn 
đã không được đưa vào hợp tuyền nêu trên. Tôi cũng đưa thêm một 
ít bài từ Kinh Udãna (Phật Tự Thuyết) và Itivuttaka (Phật Thuyết 
Như Vậy). Hai tập kinh nhỏ thuộc về bộ kinh Nikãya thứ năm, tức 
là Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). Tôi đã dựa trên bản dịch của 
John D. Ireland, do Hội Xuất Bản Kinh Tạng Phật Giáo Sri Lanka 
ân hành, nhưng tôi lại cũng tự ý thay đổi đôi chút cho hợp với ngôn 
từ và thuật ngữ ưa thích của tôi. Tôi thích chọn những bài kinh bằng 
văn xuôi hơn là văn vần, vì mang ý nghĩa trực tiếp và cụ thể hơn. 
Khi một bài kinh kết thúc bằng một thi kệ, nếu bài kệ chỉ nói lại 
ý nghĩa của đoạn văn xuôi trước đó, thì tôi bỏ qua để khỏi chiếm 
nhiều trang giấy. 

Mỗi chương được mở đầu với lời giới thiệu, trong đó, tôi 
giải thích những khái niệm quan trọng nhất liên quan đến chủ đề 
của chương vả có gắng trình bảy bằng cách nảo những bài kinh tôi 
chọn đã minh họa cho chủ đề đó. Để làm sáng tỏ những điểm phát 
sinh từ lời giới thiệu và từ bài kinh, tôi cũng đã đưa vào những chú 
thích cuối trang. Những điểm này thường được rút từ các bài luận 
giải cô điển được cho là của vị luận sư danh tiếng miền Nam Ấn 


19 


Độ là Acariya Buddhaghosa (Phật Âm), người đã sinh hoạt ở Sri 
Lanka trong thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Để cho rõ ràng, chính xác, 
tôi không đưa vào nhiều chú thích trong tập sách này như đã làm 
trong những bản dịch khác của tôi về các bộ kinh Nikãya. Những 
chú thích này cũng không mang tính kỹ thuật như những chú thích 
trong các bản dịch đầy đủ. 


Sau mỗi bài tuyển chọn đều có bảng mục lục sách tham khảo. 
Phần tham khảo từ văn bản Kinh Trường Bộ và Trung Bộ có ghi 
tên và số thứ tự của kinh (bằng tiếng PAli), các trích đoạn từ hai bộ 
kinh này vẫn giữ nguyên sô thứ tự của từng đoạn đã được sử dụng 
trong Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, vì vậy độc giả nào muôn 
xác định vị trí của trích đoạn kinh ấy trong toàn bộ bài kinh sẽ có 
thể tìm thấy dễ dàng. Những mục lục tham khảo của các bải từ 
Tương Ưng Bộ Kinh được ghi là Samyutta và số thứ tự kinh; các 
bài từ kinh Tăng Chi Bộ Kinh được ghi là NipZ/a và số thứ tự kinh 
(những bài kinh số Một và số Hai cũng ghi các chương trong Kinh 
Nipafa theo sau là số thứ tự kinh). Bảng mục lục tham khảo các bài 
từ Kinh Phật Tự Thuyết (Uãna) được ghi là NipZfa và số thứ tự 
kinh; các bài từ Kinh Phật Thuyết Như Vậy (/vu#aka) thì chỉ ghi 
số thứ tự kinh. Tất cả phần mục lục tham khảo đều có phần ghi kinh 
thuộc tập nào và số trang theo các ân bản kinh tiêu chuân do Hội 
Kinh Tạng Päli xuất bản. 


Tôi xin bảy tỏ lòng biết ơn đến Timothy MeNeil và David 
Kittelstrom của nhà xuất bản Wisdom Publications, những người 
bạn đã động viên tôi tiếp tục công trình này trong khi tôi phải 
đương đầu với sức khỏe yêu kém trong nhiều khoảng thời gian 
đài. Sa-di Analayo và Tỷ-kheo Nyanasobhano đã đọc và nhận xét 
về những phần giới thiệu của tôi, và John Kelly đã duyệt lại bản 
thảo của toàn bộ tập sách. Tôi rất biết ơn cả ba bạn đã cho tôi 
nhiều đề nghị hữu ích. John Kelly cũng đã soạn “bản tham khảo 
nguồn gốc” xếp vào phần cuối tập sách. Cuối cùng, tôi rất biết ơn 
các bạn học viên của tôi ở các khóa học tiếng Päli và Phật Pháp 
tại Tu viện Bodhi, sự quan tâm nhiệt tình của các bạn đối với giáo 
lý thuộc bộ kinh Nikãya đã khơi nguồn cảm hứng để tôi thực hiện 
hợp tuyển này. Tôi đặc biệt trí ân vị Viện chủ tài năng đã sáng lập 
Tu viện này là Hòa thượng Jen-Chun, người đã vui lòng đón nhận 
một tu sĩ thuộc một truyền thống Phật giáo khác đến cư trú tại Tu 


20 
viện của ngài, và là người quan tâm làm chiêc câu nôi giữa hai 


dòng truyền thừa Bắc tông và Nam tông thuộc Phật giáo Nguyên 
thủy. 


Bhikkhu Bodhi 


21 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA NGƯỜI DỊCH 


Với tâm nguyện góp phần nhỏ bé của mình trong việc truyền 
bá Chánh pháp, tôi vẫn ngày đêm trăn trở với vẫn đề: “Làm thế nảo 
để giúp người học Phật tiếp thu giáo pháp từ kinh tạng Pãli dễ dàng 
hơn?” Đến khi đọc cuốn “In the Buddha?s Words” của Bhikkhu 
Bodhi, tôi rất mừng vì đã gặp được một cuốn sách quý đáp ứng 
đúng nguyện vọng của mình. 


Đây là cuốn sách đã được các học giả Phật học trên thế giới 
đánh giá là một trong mười cuốn sách Phật học giá trị nhất hiện nay, 
với số ân bản phát hành kỷ lục. Bởi vậy, tôi đã phát nguyện phiên 
dịch cuốn sách này để giới thiệu với Phật tử Việt Nam một cuốn 
sách quý, giúp độc giả nắm vững Giáo pháp căn bản của Đức Phật 
một cách mạch lạc và khoa học. 

Trong sách này, Bhikkhu Bodhi đã tuyển chọn những bài 
kinh tiêu biểu từ Kinh tạng Päli, sắp xếp lại theo từng chủ đề, với 
lời giới thiệu và nhận định sâu sắc của ngài trước mỗi chương, 
nhằm hệ thống hóa giáo lý của Đức Phật một cách rõ ràng, mạch 
lạc, giúp người học Phật thấy rõ con đường tu tập và kết quả tu tập 
theo lộ trình từ thấp đến cao, cho đến mục đích tối thượng là giác 
ngộ giải thoát. 

Trong lúc phiên dịch, tôi đã nghĩ đến các bạn trẻ nên đã cố 
găng diễn đạt bằng thứ tiếng Việt trong sáng dễ hiểu. Tôi cũng cô 
găng Việt hóa một số thuật ngữ Phật học Hán Việt khó hiểu, hoặc 
chú thích thêm từ ngữ thuần Việt bên cạnh thuật ngữ Hán Việt 
hoặc ngược lại, đề độc Ø1ả có thể nhận biết và học hỏi thêm. Tuy 
nhiên, có một số thuật ngữ Phật học Hán Việt vốn đã rất phổ biến 
trong giới Phật tử thì tôi vẫn tiếp tục sử dụng. 

Trong phân kinh trích giảng, tôi dịch theo bản tiếng Anh của 
Tỷ-kheo Bodhi, trong đó ngài Bodhi đã lược bớt các phần lặp lại 
để giúp độc giả khỏi chán nản khi phải đọc phần lặp lại nhiều lần. 


22 


Dưới mỗi phần kinh trích dẫn, tôi có ghi chú thêm nguồn gốc bải 
kinh ây theo bản dịch của cô Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu đê độc giả có thê tham khảo thêm. 


Mặc dù đã cố gắng hết sức để diễn dịch kinh văn bằng một 
văn phong dễ hiểu, chắc chăn tôi cũng không tránh khỏi vụng về 
sai sót do kiến thức còn giới hạn, kính mong các bậc thầy cùng 
quý vị thiện tri thức vui lòng chỉ giáo để lần sau in lại, cuốn sách 
sẽ hoàn hảo hơn. Tôi xin chân thành cảm tạ. 


Đề cuốn sách này có thê đến tay người đọc, trước tiên, tôi 
xin thành kính tri ân và đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hòa 
thượng Thích Minh Châu, vị thầy đầu tiên của tôi, người đã cống 
hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục Tăng Ni và Phật tử; người 
đã phiên dịch bộ kinh Nikãya từ Päãli sang tiếng Việt, để lại cho 
hậu thế một kho tàng Phật học đồ sộ. Nhờ công đức của ngài mà 
tôi đã được sol sáng trí tuệ, và có một kho tài liệu tham khảo vô 
giá giúp tôi có đủ duyên lành đề phiên dịch cuốn sách này, trong 
nỗ lực noi gương Hòa thượng Bồn sư, góp phần truyền bá Chánh 
pháp. 

Tiếp đến, tôi xin thành kính tri ân Bhikkhu Bodhi, vị thầy đã 
dày công phiên dịch các bộ kinh Nikãya từ Päli sang tiếng Anh và 
giảng dạy thông qua mạng Internet, để Phật tử khắp thế giới có thể 
lắng nghe và học tập rất thuận tiện. Những bài giảng của ngài đã 
giúp tôi mở rộng kiến thức và học được rất nhiều thuật ngữ Phật 
học tiếng Anh để so sánh tương đương với thuật ngữ Phật học Hán 
Việt trong lúc phiên dịch sách này. Ngoài ra, ngài Bodhi còn sẵn 
sàng giải thích những thắc mắc của tôi về các bài giảng của ngài. 
Ngài cũng đã câp giây chứng nhận cho phép tôi được phiên dịch 
sách này sang tiếng Việt, và rất quan tâm đến việc phát hành bản 
dịch tiếng Việt này trong cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hoa kỳ. 


Tôi cũng xin chân thành cảm tạ Thượng tọa Thích Tâm 
Hạnh, Tiến sĩ Phật học, giảng sư tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam 
ở Sài gòn và Huế, người đã vui lòng bỏ nhiều thì giờ quý báu để 
đọc lại bản dịch của tôi và đề nghị một số chỉnh sửa thích hợp. 

Cuối cùng, nếu độc giả Việt Nam nào sau khi đọc sách này, 
cảm thấy kiến thức Phật học của mình được sáng tỏ thêm, tăng 


23 


trưởng niềm tin vào những lời Phật dạy và tinh tấn thực hành, đạt 
được nhiều lợi lạc và tiễn bộ trên bước đường tu học, thì xin hồi 
hướng chút công đức này đến tất cả pháp giới chúng sanh. Nguyện 
cầu tất cả chúng sanh đều được thắm nhuần Chánh pháp và vững 
vàng tiễn bước trên con đường đi đến giác ngộ, giải thoát. 


Melbourne, mùa Xuân, tháng 10 năm 2015 
Nguyên Nhật Trần Như Mai 


24 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 25 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


KHAI MỞ CẤU TRÚC 
NỘI DUNG LỜI PHẬT DẠY 


Mặc dù lời Phật dạy rất có hệ thống nhưng không có một bài 
kinh nào được cho là của Đức Phật mà trong đó Ngài đã xác định 
rõ ràng cấu trúc của Giáo pháp, một sự dàn dựng Ngài đã sắp xếp 
để diễn đạt một giáo lý nào đó của Ngài. Trong suốt thời gian dài 
hoằng pháp, Đức Phật đã giảng dạy theo nhiều phương cách khác 
nhau tùy thuộc vào cơ hội và hoàn cảnh. Đôi lúc Ngài diễn tả thật 
rõ ràng những nguyên tắc bất biến trong cốt lõi của bài giảng. Đôi 
lúc Ngài thay đổi lời giảng dạy cho thích hợp với khuynh hướng và 
căn cơ của những người tìm đến Ngài để xin được chỉ giáo. Đôi lúc 
Ngài điều chỉnh lời thuyết giảng để phù hợp với hoàn cảnh đòi hỏi 
một đáp ứng đặc biệt nào đó. Nhưng xuyên suốt qua những tuyển 
tập kinh điển được truyền lại cho chúng ta như những “Lời dạy 
chính thức của Đức Phật”, chúng ta không tìm thây một bài kinh 
nảo, một pháp thoại nào trong đó Đức Phật đã kết nói tắt cả những 
yếu tố của lời Ngài giảng dạy và sắp đặt chúng vào vị trí thích hợp 
trong một hệ thống đây đủ, trọn vẹn. 


Với một nền văn hóa đọc viết trong đó tư tưởng có hệ thống 
được đánh giá cao thì sự thiếu vắng một văn bản có chức năng 
thống nhất có thể được xem như một khiếm khuyết, nhưng trong 
một nền văn hóa hoàn toản truyền khâu như nên văn hóa thời Đức 
Phật đã sinh sống và du hành thì sự thiếu văng một khuôn mẫu có 
tính mô tả tổng quát về Giáo pháp không được xem là có ý nghĩa 
quan trọng. Trong nên văn hóa này, cả thầy lẫn trò đều không 
nhắm đến sự chính xác trọn vẹn về mặt khái niệm. Vị thầy không 
có ý định trình bày một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh và học trò 


26 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


cũng không có nguyện vọng học một hệ tư tưởng hoàn chỉnh. Mục 
đích kết nối thầy trò trong quá trình học tập, một quá trình truyền 
đạt, là sự rèn luyện thực tẾ, sự chuyên hóa tự thân, sự giác ngộ 
chân lý và sự giải thoát bất thối chuyên của tâm. Tuy nhiên, điều 
này không có nghĩa là lời giảng dạy luôn luôn được thay đổi cho 
thích hợp với tình huống ngay trước mặt. Thỉnh thoảng Đức Phật 
cũng trình bảy những quan điểm bao quát hơn về Giáo pháp, kết 
hợp nhiều thành tô của đạo trong một cấu trúc có sắp xếp theo thứ 
tự hay thuộc một phạm vi rộng lớn. Nhưng mặc dù có nhiều bài 
kinh phơi bày một phạm vi rộng lớn, chúng vẫn không bao gồm 
mọi yếu tố của Giáo pháp trong một hệ thống tổng quát. 


Mục đích của cuốn sách này là để triển khai và đưa ra ví dụ 
điển hình về một kế hoạch như thế. Trong sách nảy tôi thử cung cấp 
một hình ảnh đầy đủ về lời Phật dạy bằng cách kết hợp nhiều bài 
kinh khác nhau vào một cấu trúc có hệ thống. Tôi hy vọng cấu trúc 
này sẽ làm sáng tỏ khuôn mẫu có chủ đích tiềm ấn bên dưới sự hình 
thành Giáo pháp của Đức Phật, và như vậy cung cấp cho độc giả 
những hướng dẫn để hiểu được Phật giáo Nguyên thủy một cách 
tổng quát. Tôi đã tuyển chọn các bài kinh hầu hết từ bốn bộ Nikãya 
của kinh tạng Päli, mặc dù tôi cũng có đưa vào một số bài từ kinh 
Udãna và kinh Itivuttaka, là hai tập nhỏ trong tuyên tập thứ năm, 
tức là Tiểu Bộ Kinh. Mỗi chương mở đầu với lời giới thiệu, trong 
đó tôi giải thích những khái niệm căn bản của Phật giáo Nguyên 
thủy mà bài kinh tiêu biểu, và trình bày cho thấy các bài kinh đã 
diễn đạt những tư tưởng ấy như thế nào. 

Tôi sẽ cung cấp ngắn gọn những thông tin căn bản về bộ 
kinh Nikãya vào phần sau của lời giới thiệu này. Tuy nhiên, trước 
tiên, tôi muốn nói sơ lược bố cục mà tôi đã hoạch định để sắp xếp 
các bài kinh. Dù cách sử dụng đặc biệt của tôi về bố cục này có 
thể là mới lạ nhưng nó không phải hoản toàn là sự cách tân, mà 
là dựa trên các bài luận giải tiếng Päli đã phân biệt ba kiểu lợi lạc 
mà hành giả đạt được từ việc thực hành Giáo pháp: (7) an lạc hạnh 
phúc ngay trong đời này, (2) an lạc hạnh phúc trong các đời sau, 
và (3) hạnh phúc tối thượng là Niết-bản. 

Ba chương mở đầu được sắp xếp đề đưa đến những kết quả 
tiêu biểu cho hệ thống ba kiểu lợi lạc này. 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 27 


Chương I là một cuộc khảo sát về thân phận con người như 
hiện nay, riêng biệt với sự xuất hiện của Đức Phật trong cõi đời. Có 
lẽ đây là hình ảnh đời sống con người đã phơi bày trước mắt Bồ- 
tát - vị Phật tương lai, khi Ngài ở cung trời Đâu-suất nhìn xuống 
cõi trần gian, chờ cơ hội thuận tiện đề giáng trần và thọ sinh vào 
kiếp người cuối cùng. Chúng ta nhìn thấy một thế giới trong đó con 
người đang bị cuôn đi một cách tuyệt vọng đến tuôi giả và cái chết; 
trong đó họ bị hoàn cảnh xoay chuyền đề phải hứng chịu những đau 
đớn thể xác, bị ngã gục trước những thất bại và bất hạnh, bị lo âu và 
sợ hãi trước những biến dịch và suy tàn. Đó là một thế giới mà con 
người có nguyện vọng được sông trong hòa hợp, nhưng vì những 
cảm xúc không được chế ngự đã liên tục buộc họ phải lao đầu vào 
những cuộc xung đột mãi leo thang tới mức bạo động và phá hoại 
toàn diện, đi ngược lại với nguyện vọng tốt đẹp của họ. Cuối cùng, 
nhìn theo một quan điểm bao quát nhất, đây là một thế giới trong 
đó các loài hữu tình bị thúc đầy bởi sự si mê và đục vọng của chính 
mình, đề trôi lăn từ đời này sang đời khác một cách mù quáng trong 
vòng luân hồi sinh tử được gọi là sa„sara. 

Chương II tường thuật lại sư kiện đản sanh của Đức Phật vào 
thế gian này. Ngài đã đến như “một con người”, xuất hiện vì lòng 
từ bi đối với thế gian; sự xuất hiện của Ngài trong thế gian này là 
“biều hiện của một ánh sáng vĩ đại.” Chúng ta theo dõi câu chuyện 
về việc Ngài thọ sanh, về việc Ngài từ bỏ gia đình và tìm cầu giải 
thoát, về việc Ngài giác ngộ Giáo pháp, và việc Ngài quyết định 
giáo hóa chúng sanh. Chương này kết thúc với bài thuyết pháp đầu 
tiên cho năm tu sĩ đệ tử của Ngài tại vườn Lộc Uyền, gần thành 
Ba-la-nal (Baranas!). 

Chương HII nhằm mục đích phác họa những nét đặc biệt 
trong lời dạy của Đức Phật, và trong đó hàm ý về thái độ của một 
người học Phật tương lai cần có khi tiếp cận Giáo pháp ấy. Các 
bài kinh cho chúng ta biết Giáo pháp không phải là lời dạy bí 
truyền hay mang mật nghĩa, nhưng là lời dạy “soi sáng khi được 
giảng giải công khai.” Giáo pháp này không đòi hỏi đức tin mù 
quáng vào những kinh điển độc đoán, những mặc khải siêu nhiên, 
hay những giáo điều tuyệt đối đúng, mà mời gọi hành giả điều tra 
nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân như là tiêu chuẩn cuối cùng 
để xác định giá trị của Giáo pháp. Giáo pháp nảy nói về sự sinh 


28 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


khởi và châm dứt khổ đau, mà mỗi người có thể tự mình quan sát 
qua kinh nghiệm bản thân. Giáo pháp này thậm chí không dựng 
lên một Đức Phật như một đẳng uy quyên tuyệt đối bất khả nghi, 
nhưng mời gọi chúng ta quan sát Ngài để xác định xem Ngài có 
hoàn toàn xứng đáng với lòng tin cậy của chúng ta hay không. 
Cuối cùng, Giáo pháp ấy cung cấp cho chúng ta phương pháp để 
từng bước áp dụng thử nghiệm lời giảng dạy, và bằng cách đó tự 
mình giác ngộ chân lý rốt ráo. 


Với chương IV, chúng ta học những bài kinh nói đến lợi lạc 
đầu tiên trong ba loại lợi lạc mà Giáo pháp của Đức Phật có ý định 
đem lại cho chúng ta. Điều này được gọi là “niềm an lạc vả hạnh 
phúc rõ ràng ngay trong đời này” (đi/ha-dhamma-hitasukha), hạnh 
phúc đến từ việc tuân theo những chuẩn mực đạo đức trong quan 
hệ gia đình, trong nghề nghiệp và trong sinh hoạt cộng đồng. Mặc 
dù Phật giáo Nguyên thủy thường được mô tả như là một phương 
pháp cấp tiến rèn luyện hành giả chối bỏ cuộc đời để hướng đến 
một mục tiêu siêu xuất thế gian, bộ kinh Nikãya đã hé lộ cho 
thấy Đức Phật là một vị thầy rất thực tiễn và từ bi. Ngài có ý định 
quảng bá một trật tự xã hội trong đó mọi người có thể sống chung 
an bình và hòa hợp theo những đường lỗi hướng dẫn đạo đức. Phật 
giáo Nguyên thủy đã rất rõ ràng về phương diện này trong những 
lời dạy của Đức Phật về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, bốn 
phận giữa vợ chồng đối với nhau, về nghề nghiệp chân chánh, về 
bồn phận của nhà lãnh đạo đất nước đối với dân chúng, và những 
nguyên tắc sống chung hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong cộng 
đông. 


Chủ đề của chương V là loại lợi lạc thứ hai mà Giáo pháp 
Đức Phật đem lại, được gọi là an lạc hạnh phúc thuộc về đời sau 
(samparayika-hitasukha). Đây là hạnh phúc đạt được nhờ sự tái 
sanh may mãn và thảnh công trong các đời sau qua việc tích lũy 
nhiều công đức của hành giả. Từ ngữ “công đức” (puñña) dùng để 
chỉ thiện nghiệp, xét theo khả năng phát sinh những kết quả thuận 
lợi trong vòng tái sanh. Tôi bắt. đầu chương này với việc tuyên 
chọn những bài kinh giảng dạy \ về nghiệp và tái sanh. Việc này dẫn 
chúng ta đến những bài kinh tổng quát về ý niệm công đức, theo 
sau là những bài tuyên chọn về “ba nền tảng chính của công đức” 
đã được công nhận trong các bài thuyết giảng của Đức Phật: bố thí 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 29 


(dãna), trì giới (s7/z), và thiền định (»ñãvan3). Vì thiền định là phần 
quan trọng nôi bật trong loại lợi lạc thứ ba, kiểu thiền định được 
nhân mạnh ở đây, như là nền tảng của công đức, là thứ thiền định 
phát sinh ra những kết quả phong phú nhất của thế gian, đó là “tứ 
vô lượng tâm” (brahma-vihara), đặc biệt là sự phát triển lòng từ bi. 


Chương VI là chương chuyền tiếp, có ý định dọn đường cho 
các chương tiếp theo. Trong lúc chứng minh răng việc thực hành 
lời Phật dạy quả thật dẫn đến hạnh phúc và may mẫn trong phạm 
vi cuộc sống thê gian, để hướng dẫn quần chúng Vượt qua các gIới 
hạn đó, Đức Phật đã phơi bày những nguy hiểm và bắt xứng trong 
tất cả mọi pháp hữu vi. Ngài chỉ cho chúng ta những bất toản trong 
các dục lạc thuộc giác quan, những khuyết điểm của sự thành 
công vật chất, cái chết không thể tránh khỏi, và tính vô thường của 
tất cả mọi cảnh giới tồn tại hữu vi. Để khơi nguồn cảm hứng cho 
các đệ tử của Ngài hướng đến mục đích hạnh phúc tối thượng là 
Niết-bàn, Đức Phật đã nhiều lần nhẫn mạnh những hiểm nguy của 
cõi luân hồi. Vì vậy, chương này đạt đến cao điểm với hai bài kinh 
diễn giảng về nỗi khổ đau của sự ràng buộc vào vòng luân hồi sinh 
tử liên tục không bao giờ dứt. 


Bồn chương tiếp theo dành cho kiểu an lạc thứ ba mà lời Phật 
dạy có ý định mang lại: hạnh phúc tôi thượng là chứng đặc Niệt- 
bàn. 


Phần thứ nhất là Chương VII, cho chúng ta một khái niệm 
tổng quát về con đường giải thoát, được trình bày bằng cách phân 
tích qua những định nghĩa về các chi phần của Bát Thánh đạo và 
thật năng động qua lời tường thuật việc rèn luyện Tăng chúng. Một 
bài kinh đài về con đường tu tập theo từng bước, đã quan sát việc 
rèn luyện Tăng chúng từ bước khởi đầu đời sống xuất gia cho đến 
khi đắc quả A-la-hán, là mục tiêu cuối cùng. 

Chương VIII tập trung vào việc điều phục tâm, là điểm nhắn 
mạnh trong việc rèn luyện Tăng chúng. Ở đây, tôi trình bày các bài 
kinh thảo luận về những trở ngại trong việc phát triển tâm thức, 
phương tiện đề vượt qua những trở ngại đó, những phương pháp 
thiền tập khác nhau, và những tu chứng đạt được khi hành giả đã 
vượt qua các trở ngại và đã làm chủ được tâm ý. Trong chương 
này, tôi giới thiệu sự phân biệt giữa thiền chỉ (samazha) và thiền 


30 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


quán (wipassan3), giữa an định và tuệ giác, một kiểu thiền đưa đến 
định (smadj¡) và một kiểu thiền đưa đến tuệ (øz2ñZ). Tuy nhiên, 
tôi đưa vào những bài kinh nói về tuệ giác chỉ giới hạn trong phạm 
vi phương pháp được dùng đề phát sinh tuệ giác, chứ không nói 
đến nội dung đích thực của tuệ giác. 

Chương IX nhan đề là “Chiếu sáng tuệ quang”, nói về nội 
dung của tuệ giác. Đối với Phật giáo Nguyên thủy, và cũng là đối 
với hầu hết các trường phái Phật giáo, tuệ giác hay trí tuệ là công 
cụ chính của giải thoát. Như vậy, trong chương nảy, tôi chú trọng 
đến những lời Phật dạy về những đề tài có tính cách quyết định 
trong việc phát triển trí tuệ như Chánh tri kiến, Năm uẫn, Sáu căn, 
Mười tám giới, lý Duyên khởi, Tứ diệu đề. Chương này kết thúc 
với những bài kinh được tuyên chọn nói về Niết-bàn, mục tiêu rốt 
ráo của trí tuệ. 

Mục tiêu cuối cùng không phải đạt được một cách bất ngờ 
mà phải trải qua một loạt các giai đoạn chuyên hóa một cá nhân từ 
một kẻ vô văn phàm phu trở thành một vị A-la-hán, một bậc giải 
thoát. 

Như vậy, chương X “Những cấp. bậc chứng đắc” cống hiến 
một số bài kinh được tuyển chọn nói về những giai đoạn giác ngộ 
trên đường tu tập. Trước tiên, tôi trình bày một loạt những giai 
đoạn theo thứ tự tiệm tiến, rồi tôi quay lại điểm khởi đầu và quan 
sát ba cột mốc lớn trong tiến trình này: quả Dự Lưu, quả Bắt Lai, 
và quả vị A-la-hán. Tôi kết luận với một số kinh được tuyển chọn 
nói về Đức Phật, vị dẫn đầu của các bậc A-la-hán, ở đây được đề 
cập theo từ ngữ Ngài thường dùng nhất khi nói về chính mình, đó 
là Như Lai. 


NGUÒỎN GÓC CÁC BỘ KINH NIKÄYA 
Như tôi đã nói trên đây, những bài kinh tôi rút ra để đưa vào 
hợp tuyển này đều được chọn từ các bộ Nikãya, đó là những bộ 


tuyển tập kinh tạng Pãli chính gốc. Tưởng cũng cần đưa ra một vài 
lời giải thích về nguồn gốc và bản chất của các xuất xứ đó. 


Đức Phật đã không ghi lại bất cứ một bài giảng nào của Ngài, 
và những bài giảng của Ngài cũng không được các đệ tử của Ngài 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 31 


ghi lại bằng chữ viết. Văn hóa Ấn Độ thời Đức Phật sinh sống vẫn 
chủ yếu là văn hóa trước thời kỳ có chữ viết. (1) Đức Phật đi du 
hành từ thị trấn này sang thị trấn khác trong vùng thung lũng sông 
Hằng, giáo hóa Tăng Ni, thuyết pháp cho các gia chủ trong vùng; 
họ tập họp lại để nghe Ngài giảng và trả lời câu hỏi của những 
người thắc mắc tò mò, và Ngài tham gia vào các cuộc thảo luận với 
quần chúng đủ mọi thành phần trong xã hội. Các văn bản ghi lại 
những lời giảng dạy của Ngài mà chúng ta có ngày nay không phải 
do chính tay Ngài viết hay từ những bài phiên tả do những người 
nghe Ngài giảng rồi ghi lại, nhưng là từ những hội đồng các vị 
Trưởng lão Tăng tổ chức kết tập kinh điển sau khi Ngài nhập Niết- 
bản (Parinibbäna) nhằm mục đích gìn giữ giáo lý của Ngài. 


Những lời giảng dạy rút ra từ những công trình do các hội 
đồng kết tập ấy tái dựng lại không chắc là chính xác từ miệng của 
Đức Phật nói. Đức Phật chắc hắn phải thuyết pháp thật tự nhiên 
và đã phối hợp các chủ đề bằng vô số cách khác nhau để đáp ứng 
lại nhu câu đa dạng của những người tìm đến Ngài để được hướng 
dẫn. Bảo tồn bằng phương cách truyền khâu một khối lượng tài 
liệu đa dạng và rộng lớn như vậy gần như là một điều không thê 
làm được. Để uốn nẵn lời giảng dạy vào một mô thức thích hợp 
cho việc bảo tôn, các vị Trưởng lão Tăng chịu trách nhiệm về kinh 
văn đã phải thâu thập tài liệu và ấn hành như thế nảo cho thích hợp 
hơn để đại chúng có thể nghe, giữ gìn, đọc tụng, học thuộc lòng 
và lặp lại, đó là năm yêu tố chính của văn truyền khẩu. Tiến trình 
này, có thê là đã bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế, sẽ đưa đến 
một mức độ đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa trong chừng mực nào 
đó về những tài liệu cần được bảo tổn. 


Trong thời Đức Phật còn tại thế, các bài thuyết giảng được 
sắp xếp thành chín loại tùy theo văn thê: sutta (kinh bằng văn 
xuôi), geyya (kinh vừa văn xuôi vừa văn vần), veyyäkarana (ký 
thuyết / trả lời câu hỏi), gãthã (thi kệ), udãna (lời cảm hứng), 
itivuttaka (như thị thuyết / lời đáng nhớ), jãtaka (chuyện tiền thân 
Đức Phật), abbhutadhamma (vị tằng hữu pháp / pháp hy hữu), 
vedalla (phương quảng / vấn đáp). (2) Vào một vài thời điểm sau 
khi Đức Phật nhập diệt, kê hoạch phân loại cũ này được thay thế 
băng một hệ thông mới sắp xếp các bài kinh thành những tuyên 
tập lớn hơn gọi là Nikãya theo truyền thống Phật giáo Nguyên 


32 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thủy, hay tạng Kinh A-hàm (4gza) theo trường phái Phật giáo 
Bắc Tông Ấn Độ. (4) Thời điểm nảo bộ kinh Nikãya (A-hảm) trở 
nên phổ biến thì không thể biết một cách chính xác, nhưng một khi 
Bộ Kinh này xuất hiện, nó hầu như hoàn toản thay thế hệ thông 
phân loại cũ. 


Một trong hai phẩm của Luật tạng Päli là Cullavagsa (Tiêu 
Phẩm), tường thuật về những bài kinh có thâm quyền được kết 
tập như thế nào ở Hội đồng Kết tập Kinh tạng lần thứ nhất, được 
tổ chức ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn. Theo bản tường 
trình nảy, một thời gian ngăn sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn giả 
Đại Ca-diếp (Mahã Kassapa), vị lãnh đạo đương nhiên của giáo 
đoàn, đã chọn năm trăm vị Tỷ-kheo, tất cả đều là các bậc A-la-hán 
hay những bậc đã đạt quả vị giải thoát, để họp và kết tập một văn 
bản kinh điển chính thức những lời Phật dạy. Hội đồng Kết tập diễn 
ra vào mùa an cư tại xứ Rãjagaha (là thành phố Rai gIr hiện nay), 
thủ đô của Magadha (Ma-kiệt-đà), vào thời đó là tiểu bang thống trị 
của miễn Trung Ấn. (4) Tôn giả Đại Ca- diệp trước tiên yêu câu Tôn 
giả Ưu-ba-li (Upäli), Tỷ-kheo hàng đầu về Giới luật, đọc tụng lại 
Giới luật. Dựa trên lời đọc tụng này mà Luật tạng (Vinaya Pitaka) 
được kết tập. Rồi Tôn giả Đại Ca-diếp (Mahã Kassapa) yêu cầu 
Tôn giả A-nan (Ananda) đọc tụng các Pháp, nghĩa là các bài kinh, 
và dựa trên nền tảng các bài đọc tụng này, Kinh tạng (Sutta Pitaka) 
được kết tập. 


Tiểu phẩm Cullavagga nói răng khi Tôn giả Änanda đọc tụng 
Kinh tạng, các bộ Nikãya có nội dung giống như hiện nay, với các 
bài kinh được sắp xếp theo cùng một thứ tự như chúng ta thấy trong 
kinh tạng Päli hiện nay. Lời tường thuật này chắc chắn là đã ghi lại 
lịch sử quá khứ qua lăng kính của thời kỷ sau. Tạng Kính A-hàm 
của những trường phái Phật giáo khác với truyền thống Nguyên 
Thủy đều tương hợp với bốn bộ Nikãya chính, nhưng được sắp xếp 
nội dung theo một trật tự khác với các bộ kinh Nikãya tiếng Päli. 
Điều này gợi lý rằng nếu việc sắp xếp Tạng kinh Nikãya - A-hàm 
quả thật đã diễn ra ở hội đồng Kết tập Kinh tạng lần thứ nhất, thì 
hội đồng này chưa ấn định sắp xếp các bài kinh vào các vị trí nhất 
định trong hệ thống này. Hay nói cách khác, có thê là kế hoạch này 
phát sinh vào thời gian sau. Có thể là nó đã phát sinh vào một thời 
điểm nào đó sau Hội đồng Kết tập lần thứ nhất, nhưng trước khi 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 33 


Giáo đoàn phân chia thành các bộ phái khác nhau. Nếu sự sắp xếp 
nảy phát sinh trong thời kỳ phân chia các bộ phái, có thể nó đã được 
một trong các bộ phái đề xuất và sau đó được các bộ phái khác vay 
mượn, từ đó các bộ phái khác nhau đã ân định việc sắp xếp các bài 
kinh vào những vị trí khác nhau trong hệ thống. 


Trong lúc phần tường thuật của tiểu phẩm Cullavagga về Hội 
đồng Kết tập Kinh tạng lần thứ nhất có thể bao gồm những tài liệu 
mang tính huyền thoại xen lẫn với những sự kiện có tính lịch sử, 
hình như không có lý do gì để nghi ngờ vai trò của Tôn giả Änanda 
trong việc gìn giữ các bài kinh. Là thị giả của Đức Phật, Tôn giả 
Änanda đã học thuộc những bài thuyết pháp của Đức Phật và các 
bậc đại đệ tử của Ngài, khắc ghi trong tâm trí, và giảng dạy lại cho 
những người khác. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Tôn giả đã 
được ca tụng về những khả năng ghi nhớ đặc biệt và được mệnh 
danh là “đệ nhất đa văn Thánh đệ tử” (s) (eiadaggam bahussutãnam). 
Một vài vị Tỷ-kheo có thể cũng có trí nhớ ngang hàng với Tôn giả 
Änanda, nhưng trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mỗi vị Tỷ-kheo 
đã phải bắt đầu chuyên môn nghiên cứu về một lãnh vực kinh văn 
đặc biệt nào đó. Tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa tài liệu sẽ trợ giúp 
tốt cho việc học thuộc lòng. Một khi các văn bản kinh đã được sắp 
xếp vào các bộ Nikãya hay A-hàm, những thách thức về việc bảo 
tồn và truyền bá di sản kinh điển sẽ được giải quyết bằng cách tô 
chức các chuyên viên về kinh văn thành những tô hợp chuyên trách 
về một loại tuyên tập đặc biệt nào đó. Như vậy các tổ hợp khác 
nhau trong Tăng đoàn có thể tập trung học thuộc lòng và diễn giải 
các tuyển tập kinh văn khác nhau và nói chung giáo đoàn có thể 
tránh được việc áp đặt đòi hỏi mỗi cá nhân các vị Tỷ-kheo phải ghi 
nhớ quá nhiều. Chính bằng cách này, những lời giáo huấn của Đức 
Phật tiếp tục được truyền thừa trong ba trăm hoặc bốn trăm năm, 
cho đến khi cuối cùng chúng được ghi lại bằng chữ viết. (6) 


Trong những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo đoàn đã 
chia rẽ về những vấn đề thuộc giáo lý và giới luật, cho đến thế kỷ 
thứ ba sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn đã có ít nhất mười tám tông 
phái của thời kỳ Phật giáo Bộ phái. Mỗi tông phái đã có những 
tuyên tập được xem như là kinh tạng riêng của họ, mặc dù có thể 
là nhiều tông phái liên kết chặt chẽ với nhau đã chia sẻ chung một 
tuyển tập những kinh văn chính thức. Trong lúc những tông phái 


34 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


khác nhau có thể đã tổ chức sắp xếp tuyên tập của họ theo những 
cách khác nhau, và mặc dù tuyển tập kinh của họ chứng tỏ có sự 
khác nhau về các chỉ tiết, điều đáng chú ý là mỗi bài kinh lại rất 
tương tự nhau, đôi lúc hầu như giống nhau hoàn toàn, và những 
giáo lý hay phần tu tập thực hành thì trên căn bản vẫn giống nhau. 
( Sự khác nhau về giáo lý giữa các tông phái không phải xuất phát 
từ chính những bài kinh nhưng là từ cách diễn giải của các chuyên 
g1a đặc trách kinh tạng áp đặt cho chúng. Những khác biệt đó cảng 
sâu đậm hơn sau khi các tông phái cạnh tranh nhau đã chính thức 
hóa những nguyên tắc triết học trong các luận đề và luận giải để 
diễn đạt lập trường rõ ràng của họ về các vẫn đề thuộc giáo lý. Đến 
đây, chúng ta có thể xác định rằng những hệ thống triết lý được 
gạn lọc như thế chỉ có ảnh hưởng tối thiểu trên các văn bản kinh 
chính gốc, mà các tông phái hình như không có khuynh hướng cô 
ý nhào nặn cho thích hợp với chủ trương giáo lý của họ. Thay vào 
đó, bằng phương tiện của những bài luận giải, họ nỗ lực diễn đạt 
ý kinh theo một phương cách nhằm rút ra những ý tưởng nào ủng 
hộ cho quan điểm của họ. Chẳng có gì lạ khi những bài diễn giải 
đó mang tính cách bảo vệ và rất khôn khéo, có vẻ như muốn tạ lỗi 
với ngôn từ của các bản kinh chính gốc. 


KINH TẠNG PALI 


Điều đáng buôn là những bộ sưu tập kinh điển thuộc về hầu 
hết các tông phái Phật Giáo Ân Độ chính thống nguyên thủy đã bị 
mắt mát khi Phật giáo Ấn Độ bị phe Hồi giáo tàn phá sau khi họ 
xâm chiếm miền bắc Ân Độ trong thế kỷ thứ mười một và mười 
hai. Những cuộc xâm lăng đó thật sự đã báo hiệu cái chết của 
Phật giáo ngay trên mảnh đất phát sinh tôn giáo này. Chỉ có một 
bộ sưu tập kinh tạng đầy đủ thuộc về một trong những tông phái 
Phật giáo Ân Độ nguyên thủy là đã cố găng tìm cách tiếp tục tồn 
tại nguyên vẹn. Đó là bộ sưu tập được gìn g1ữ bằng ngôn ngữ Pali 
như chúng ta đã biết. Bộ sưu tập này thuộc về tông phái Nguyên 
Thủy cổ xưa, đã được chuyên qua Tích Lan (Sri Lanka) trong thế 
kỷ thứ ba sau Tây lịch và nhờ vậy đã tìm cách trốn thoát khỏi tai 
họa giáng vào Phật giáo trên đất mẹ của mình. Cũng vào khoảng 
thời gian đó, Phật giáo Nguyên thủy cũng truyền qua Đông Nam 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 35 


Á và trong những thế kỷ sau đã trở thành tôn giáo thịnh hành nhất 
trong khu vực này. 

Kinh tạng Päli là bộ sưu tập những văn bản kinh mà truyền 
thống Phật giáo Nguyên thủy xem chính thức là lời Phật dạy 
(buddhavacana). Sự kiện những văn bản kinh của bộ sưu tập này 
đã tồn tại như một bộ sưu tập duy nhất không có nghĩa là tất cả bài 
kinh có thể xuất phát từ cùng một thời kỳ; và cũng không có nghĩa là 
những văn bản tạo thành cốt lõi kinh văn cô sơ nhất của bộ sưu tập 
nảy nhất thiết phải xưa cô hơn những bài kinh tương đồng với chúng 
từ những bộ phái Phật giáo khác, rất nhiều văn bản kinh ấy vẫn còn 
tồn tại trong các bản dịch bằng tiếng Trung Hoa và Tây Tạng như 
những thành phần của toàn bộ kinh tạng, hoặc trong một vài trường 
hợp, như là những văn bản riêng biệt bằng một thứ tiếng Ân Độ 
khác. Tuy nhiên, kinh tạng Päli đặc biệt quan trọng đối với chúng ta, 
và sở dĩ như vậy là vì ít nhất ba lý do sau: 


Thứ nhất, đó là một bộ sưu tập đầy đủ, tất cả thuộc về một 
tông phái mà thôi. Mặc dù chúng ta có thê tìm thấy những dấu hiệu 
rõ ràng về những phát triển lịch sử giữa những phân khác nhau của 
tạng Kinh, sự xếp đặt các văn bản kinh vào một tông phái mà thôi 
đã cho các văn bản tính chất tương đối đồng nhất. Giữa những bài 
kinh xuất phát vào cùng một thời kỳ, chúng ta thậm chí có thê nói 
đến tính đồng nhất về nội dung, mang cùng một hương vị tiềm ấn 
bên dưới nhiều cách diễn đạt khác nhau về giáo lý. Tính đồng nhất 
nảy được thấy rõ ràng trong bốn bộ Nikãya và những phân. xưa cô 
hơn của bộ Nikãya thứ năm, và cho chúng ta lý do đê tin rằng VỚI 
những văn bản kinh này chúng ta đã đạt đến tài liệu cổ sơ nhất của 
văn bản Phật giáo đã được khám phá từ trước đến nay - cho phép 
xác nhận giá trị của những nhận định đã nêu trên, rằng những văn 
bản kinh này có những bản tương đồng trong các bộ phái Phật giáo 
khác mà nay đã không còn tỒn tại. 


Thứ hai, toàn bộ sưu tập đã được bảo tồn bằng thứ. ngôn 
ngữ miền Trung Ân - Aryan, thứ ngôn ngữ có liên hệ rất gần VỚI 
ngôn ngữ (hoặc, rất có thể là, những thổ ngữ thuộc nhiều vùng 
khác nhau) mà chính Đức Phật đã nói. Chúng ta gọi thứ ngôn 
ngữ này là tiếng Päli, nhưng tên gọi ngôn ngữ này thật ra đã xuất 
phát từ một sự hiểu lầm. Từ PZ/ đúng ra có nghĩa là “kinh văn” 
nghĩa là, văn bản kinh để phân biệt với những bài luận giải. Các 


36 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


nhà bình luận đề cập đến ngôn ngữ mà các văn bản được bảo tồn 
như là pal/bhäsa, nghĩa là “ngôn ngữ của các kinh văn.” Vào một 
thời điểm nào đó, từ này bị hiểu lầm có nghĩa là “ngôn ngữ Päli”, 
và một khi sự hiểu lầm này đã được tung ra, nó bén rễ và đã đi 
theo với chúng ta từ đó đến nay. Các học giả xem ngôn ngữ này 
như là một ngôn ngữ lai để lộ nhiều đặc điểm của các thổ ngữ 
Prakrit được sử dụng vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, và 
đã phải chịu một quá trình “Sanskrit hóa” một phần nào. (8) Trong 
lúc ngôn ngữ này không trùng hợp với bất cứ ngôn ngữ nảo mà 
chính Đức Phật đã nói, nó thuộc về cùng một ngữ tộc rộng lớn 
như những ngôn ngữ mà có lẽ Ngài đã sử dụng và xuất phát từ 
cùng một cội nguôn khái niệm. Như vậy, ngôn ngữ này phản ảnh 
thế giới tư tưởng mà Đức Phật đã kế thừa từ một nền văn hóa Ân 
Độ rộng lớn hơn, trong đó, Ngài đã sinh ra; nhờ vậy ngôn từ của 
nên văn hóa ấy đã diễn đạt được những nét tỉnh tế của thế giới tư 
tưởng mà không có sự xâm nhập của các ảnh hưởng ngoại lai, vốn 
không thể tránh được ngay cả trong những bản văn dịch xuất sắc 
và cần trọng nhất. Điều này trái ngược với những bản dịch kinh 
văn của Trung Hoa, Tây Tạng hay Anh quốc, trong đó ngôn ngữ 
dịch đã mang nhiều ảnh hưởng của các nghĩa bóng được chọn từ 
tiếng Hoa, Tây Tạng hay Anh. 


Lý do thứ ba khiến kinh tạng Päli có tầm quan trọng đặc biệt 
là vì đối với một trường phái Phật giáo đương thời, bộ sưu tập này 
là tài liệu có thâm quyên. Không giông những bộ sưu tập kinh 
văn của những trường phái Phật giáo cô sơ đã bị tuyệt chủng, vốn 
mang tính chất thuần túy hàn lâm, bộ sưu tập này mang đầy sức 
sông. Nó đã khơi dậy niêm tin của hàng triệu Phật tử từ các thôn 
làng và tự viện ở Sri Lanka (Tích Lan), Myanmar (Miễn Điện), 
và Đông Nam Á cho đến những thành phố và các trung tâm thiền 
ở Âu Châu và Mỹ châu. Bộ sưu tập Kinh tạng này đã định hình 
tri kiến của họ, hướng dẫn họ trước những chọn lựa đạo đức khó 
khăn, cung cấp thông tin cho việc tu tập thiền định của họ, và cho 
họ những chìa khóa đề đạt đến tuệ giác giải thoát. 

Kinh tạng Pãli thường được biết như là Tipitaka, nghĩa là 
“Tam Tạng Kinh Điển” hay “Ba Bộ Sưu Tập Kinh”. Sự phân chia 
làm ba tạng nảy không phải chỉ là tính chất độc đáo của trường 
phái Nguyên Thủy, mà còn thông dụng giữa các trường phái Phật 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 37 


giáo Ấn Độ như là một cách phân loại các văn bản kinh Phật giáo. 
Ngày nay, ngay cả những kinh điển được bảo tồn trong các bản 
dịch chữ Hán cũng được biết như là Tam Tạng Kinh chữ Hán. Ba 
bộ sưu tập kinh tạng Päli là: 


1. Luật tạng (Vinaya Pitaka), bộ sưu tập về giới luật, gồm 
có những giới luật được đặt ra để hướng dẫn Tăng Ni và những 
điêu lệ quy định đê việc hoạt động của giáo đoàn được hài hòa. 


2. Kinh tạng (Sutta Pitaka) là bộ sưu tập các bài kinh, gồm 
có kinh (s2), là những bài giảng của Đức Phật và các vị đại đệ tử 
của Ngài, cũng như những tác phẩm khơi nguồn cảm hứng bằng thơ, 
bằng thi kệ, và một số tác phẩm mang tính chất bình luận. 


3. Luận tạng (Abhidhamma Pitaka), bộ sưu tập về triết 
học, là bộ sưu tập gôm bảy bộ luận nhăm đưa những lời giảng dạy 
của Đức Phật thành hệ thông triệt lý thật chặt chẽ. 


Luận tạng rõ ràng là sản phẩm của thời kỳ sau so với hai tạng 
kia. Trong quá trình tiễn hóa tư tưởng Phật giáo, văn bản tiếng Päli 
tiêu biểu cho nỗ lực của trường phái Nguyên thủy muốn hệ thông 
hóa những lời giảng dạy xưa cô hơn. Những trường phái khác rõ 
ràng cũng đã có hệ thống Luận tạng riêng của họ. Trường phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvästiväda) là hệ thống duy nhất mà toàn 
bộ các văn bản kinh của họ được tồn tại nguyên vẹn. Bộ sưu tập 
Kinh tạng của họ, giống như Päli tạng, cũng ôm có bảy tập kinh 
văn. Những kinh văn đó nguyên gôc được viết băng tiếng Sanskrit 
nhưng chỉ được bảo tồn đầy đủ bằng các bản dịch chữ Hán. Hệ 
thống mà họ khẳng định khác biệt đáng kế so với phần kinh văn 
tương đương của trường phái Nguyên Thủy cả trong phần trình 
bày lẫn triết học. 

Kinh tạng (Sutta Pitaka), chứa đựng các bản ghi chép những 
lời giảng dạy và thảo luận của Đức Phật, gồm có năm bộ sưu tập 
gọi là Nikaya. Vào thời đại của các nhà luận giải, chúng cũng còn 
được biết đến như là Ãgama (A-hàm), giống như các bản kinh 
tương đương của Phật giáo Bắc truyền. Bồn tập Nikãya là: 

1. Trường Bộ Kinh (DTgha Nikãya): Ba mươi bốn bài kinh 
được sắp xếp thành ba quyên (vagga). 


2. Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya) gồm 152 bài kinh 


38 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
được sắp xêp thành ba quyên. 


3. Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya) gần ba ngàn bài 
kinh ngăn sắp xêp thành năm mươi sáu chương, gọi là samyuffa, 
được xêp thành năm quyên. 


4. Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguttara Nikãya), gồm gần 2.400 
bài kinh ngăn được sắp xêp thành 11 chương, gọi là Kinh Tập 
(Nipaia). 


Thoạt nhìn, Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh hình như 
được thành lập chính yếu trên căn bản chiều dài của kinh: những 
bài kinh dài hơn được đưa vào Trường Bộ, những bài có chiều 
dài cỡ trung bình thì đưa vào Trung Bộ. Tuy nhiên, nêu cần thận 
sắp xếp nội dung của các bài kinh sẽ gợi ý cho thấy răng một yếu 
tố khác có thể tiềm ân bên dưới sự phân biệt giữa hai bộ kinh đó. 
Những bài kinh trong Trường Bộ Kinh phần lớn nhắm đến đại 
chúng và hình như có ý định thu hút những người có thể cải đạo 
đến nghe kinh bằng cách chứng minh tính siêu đẳng của Đức Phật 
và giáo lý của Ngài. Các bài kinh trong Trung Bộ Kinh phần lớn 
hướng đến nội bộ cộng đồng Phật tử và hình như được sắp xếp đề 
các vị tân Tỷ-kheo làm quen với giáo lý và công phu tu tập của 
Phật giáo. (9) Điều này vẫn còn là một câu hỏi mở rộng về vẫn đề 
có phải những mục đích thực dụng ấy là những tiêu chuẩn quyết 
định đẳng sau hai bộ kinh Nikãya đó, hay tiêu chuẩn đầu tiên là 
chiều dài của kinh, với những mục đích thực dụng ấy theo sau như 
là kết quả ngẫu nhiên của những sự khác nhau về độ dài của các 
bài kinh đó. 

Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya) được sắp xếp theo 
đề tài. Mỗi đề tài là cái 'ách” (samyoga) kết nỗi bài kinh vào một 
chương (samyzza). Từ đó nhan đề của bộ kinh là “những bải kinh 
được kết nối” (Tương Ưng). Quyền thứ nhất, Thi Kệ, độc đáo ở 
chỗ là đã được tập hợp trên căn bản thể loại văn chương. Quyền 
này gồm có những bài kinh trong đó vừa có văn xuôi vừa có thi kệ, 
được sắp xếp thành mười một chương theo đề tài. Bốn quyền kia 
mỗi quyền gồm có những chương dài nói về những giáo lý chính 
yêu của Phật giáo Nguyên thủy. Các Quyền II, II và IV mỗi quyền 
đều được mở đầu bằng một chương dài dành cho một đề tài rất quan 
trọng, như là lý Duyên khởi (chương 12: Nidãnasamyuira); Ngũ Uẫn 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 39 


(chương 22: Khandhasưmyu#a); và Sâu Nội Xứ và Sáu Ngoại Xứ 
(chương 35: Salãyafanasainyuia). Phần V nói về những chi phần tu 
tập chính yêu, mà trong thời kỳ “hậu kinh điển” được gọi là Ba 
Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (bodhipakkhiyadhamma). Những chỉ phần 
này gồm có Bát Thánh đạo (chương 45: Maggasamyuia), Thất Giác 
Chi (chương 46: Bojjhangasamyuia), và Từ Niệm Xứ (chương 47: 
Satipaffhänasamyuzia). Từ nội dụng, chúng ta có thể suy luận rằng 
Tương Ưng Bộ Kinh có dụng ý phục vụ cho nhu cầu của hai nhóm 
trong giáo đoàn. Một nhóm gồm những vị chuyên môn về giáo lý, 
những vị Tăng Ni chuyên tâm tìm tòi và khám phá ý nghĩa sâu sắc 
của Giáo pháp đề giải thích cho những bạn đồng tu của họ; nhóm kia 
gồm những vị dành trọn công phu đề phát triển tuệ giác thiền định. 


Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya) được sắp xếp theo một 
hệ thống số rút ra từ một đặc điểm kỳ lạ trong phương pháp sư 
phạm của Đức Phật. Để giúp cho việc học thuộc lòng và hiểu các 
bài giảng dễ dàng hơn, Đức Phật thường hình thành các bài giảng 
bằng cách xếp theo từng bộ số, một kiêu thiết kế nhằm bảo đảm 
rằng những tư tưởng Ngài truyền đạt sẽ được dễ dàng ghi nhớ. Tăng 
Chị Bộ Kinh tập hợp những bài pháp thoại xếp theo. sô thành một 
tác phẩm đồ sộ gồm có mười một chương (øip¡a), mỗi chương tiêu 
biểu cho một số các bài kinh đã được hình thành theo pháp số. Như 
vậy có Chương của những Bài Kinh Số Một (ekãkamipzia), Chương 
của những Bài Kinh Số Hai (đukanipzia), Chương của những Bài 
Kinh Số Ba (ikanipzia) và cứ như thế, cho đến lúc chấm dứt với 
Chương của những Bài Kinh Số Mười Một (ekãkanipz/a). Vì những 
nhóm khác nhau của các chi phần trong đạo lộ tu tập đã được bao 
gồm trong Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh có thể tập trung 
vào các phương diện khác của việc tu tập chưa được thể nhập vào 
các tập kinh pháp số trùng lặp. Tăng Chi Bộ Kinh bao gồm một số 
lượng kinh đáng kế mà Đức Phật đã giảng cho cư sĩ để giải quyết 
các mỗi quan tâm của họ về các vấn đề đạo đức và tâm linh trong 
cuộc sông đời thường, bao gồm các quan hệ gia đình (vợ chồng, 
con cái và cha mẹ), và những phương cách đúng đắn để tạo lập, giữ 
gìn và sử dụng tài sản. Những bài kinh khác nói về việc rèn luyện 
thực tiễn cho các Tăng sĩ. Việc sắp xếp tuyển tập kinh theo pháp số 
giúp cho việc giảng dạy chính thức được đặc biệt thuận tiện, và như 
vậy được các vị Trưởng lão Tăng sử dụng dễ dàng khi giảng dạy 


40 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
cho các đệ tử và các vị pháp sư khi thuyết pháp cho thính chúng. 


Ngoài bốn bộ kinh Nikaya chính, kinh tạng PälI còn một bộ 
kinh Nikãya thứ năm, gọi là Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). 
Tên kinh này có nghĩa là Tiểu Bộ. Có lẽ lúc ban đầu bộ kinh này 
chỉ gồm có một số tác phẩm nhỏ không thê đưa vào bốn bộ kinh 
Nikãya lớn. Nhưng vì càng ngày càng có nhiều bài kinh được sáng 
tác qua nhiều thế kỷ và được thêm vào Tiểu Bộ, và kích cỡ của 
bộ kinh này phát triển cho đến lúc nó trở thành bộ kinh có nhiều 
quyền nhất trong năm bộ kinh Nikãya. Tuy nhiên, trọng tâm của 
Tiểu Bộ Kinh là một tập hợp nhỏ những tác phẩm ngắn được sáng 
tác hoặc là hoàn toàn bằng thi kệ (chăng hạn như Kinh Pháp Cú ( 
Dhammapada), Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha), Trưởng Lão NI 
kệ (Therigath3), hoặc hỗn hợp văn xuôi lẫn văn vần như là Kinh 
Tập (Suttanipäta), Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna), và Kinh Phật 
Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), những kinh này có văn phong và nội 
dung thuộc loại rất xưa cô. Những bài kinh khác trong Tiểu Bộ 
Kinh - như là Kinh Phân Tích Đạo (PatIsambhidamagga) và hai bài 
kinh Diễn giải (Niddesa) - tiêu biểu cho lập trường của tông phái 
Nguyên Thủy và như vậy ắt hắn phải được sáng tác trong thời kỳ 
Phật giáo Bộ phái, khi mà những tông phái cô sơ đã đi theo con 
đường riêng của họ về việc phát triển giáo lý. 

Bồn bộ kinh Nikãya tiếng Päli có các bộ tương đương là 
Kinh A-hàm của Tam Tạng Kinh chữ Hán, mặc dù những kinh 
này thuộc về các tông phái xưa cô khác nhau. Tương đương với 
từng bộ kinh gồm có Trường A-hàm (Dirghãgama), có lẽ xuất 
phát từ phái Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptaka), nguyên gốc được 
dịch từ tiếng Prakrit; Bộ Trung A-hàm (MadhyamÄgama) và Tạp 
A -hảm (Samyuktägama), cả hai xuất phát từ phái Nhất Thiết Hữu 
Bộ (Sarvästiväda) và được dịch từ tiếng Sanskrit, và một bộ Tăng 
Nhất A-hàm (Ekottarägama), tương đương với Tăng Chi Bộ Kinh, 
thường được cho là thuộc về một chi nhánh của tông phái Đại 
Chúng Bộ (Mahãsanghika) và đã được dịch từ một thổ ngữ thuộc 
miền Trung Indo-Aryan hay là một thổ ngữ pha trộn của ngôn 
ngữ Prakrit với những yếu tố của tiếng Sanskrit. Tam Tạng Kinh 
chữ Hán cũng gồm có những bản dịch các bài kinh riêng lẻ từ bốn 
tuyển tập lớn, có lẽ từ những tông phái khác chưa được nhận diện, 
và những bản dịch của từng quyền riêng lẻ từ Tiêu Bộ Kinh, gồm 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 41 


hai bản dịch của Kinh Pháp Cú (Dhammapada) (một bản được nói 
là rất giống với văn bản tiếng Päli) và những phân của Kinh Tập 
(Suttanipäta), vốn là một tác phẩm thống nhất, không có trong bản 
dịch chữ Hán. 


GHI CHÚ VÉ VĂN PHONG 


Độc giả của kinh tạng Päli thường cảm thấy bực mình trước 
sự trùng lặp của các lời kinh. Thật khó nói có bao nhiêu phần lặp 
lại này xuất phát từ chính lời giảng của Đức Phật. Vốn là một vị 
giáo sĩ du hành khắp nơi, ắt hắn Ngài phải dùng phương cách lặp 
lại để củng có những điểm cần nhấn mạnh, và Ngài đã dùng nhiều 
ít thế nào thì lại tùy vào những người sưu tập kinh văn. Tuy nhiên, 
Tð rảng là một phần lớn lời kinh trùng lặp xuất phát từ quá trình 
truyền khẩu. 

Để tránh quá nhiều trùng lặp trong lúc phiên dịch, tôi đã 
phải thực hiện việc rút gọn nhiều lần. Về mặt này, tôi theo các ấn 
bản kinh tiếng Päli, vốn cũng đã rút gọn bớt rất nhiều, nhưng một 
bản dịch nhằm đến các độc giả đương đại đòi hỏi cần phải rút gọn 
hơn nữa nếu muốn tránh cho độc giả khỏi bực mình. Mặc khác, 
tôi cũng phải nhạy bén đề thấy rằng không có điểm nảo cần thiết 
trong văn bản gốc đã bị bỏ sót trong khi rút gọn, kế cả phong cách 
của lời kinh. Lý tưởng vừa muốn làm vui lòng độc giả vừa muốn 
g1ữ tính trung thực của văn bản kinh đôi lúc đã tạo ra những yêu 
cầu trái ngược nhau cho người dịch. 

Việc xử lý các kiểu mẫu trùng lặp của cùng một lời kinh liên 
hệ đến một loạt các thành phần của bài kinh là một vẫn đề bất tận 
đối với việc phiên dịch kinh tạng Päli. Thí dụ, khi dịch một bài 
kinh về Ngũ uân, người ta thường muốn bỏ qua việc kế ra từng 
uân, thay vào đó chuyền bài kinh thành một lời xác định tông quát 
về các uân như một tập hợp. Theo ý tôi, phương cách này có nguy 
cơ là biến bản phiên dịch thành một bài viết có ý nghĩa tương 
đương và như vậy đánh mất quá nhiều đặc tính của văn bản gôc. 
Chính sách chung của tôi là dịch toàn bộ lời kinh liên quan đến 
thành phần thứ nhất và thành phần cuối của toàn bộ (Ngũ uẫn) và 
chỉ dùng các dấu chấm ngăn cách để kế các thành phần ở giữa. 
Như vậy, trong một bài kinh về Ngũ uấn, tôi chỉ dịch đầy đủ về 


42 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


phần sắc và thức, và các thành phần ở giữa sẽ là “thọ... tưởng... 
hành...” ngụ ý răng toàn bộ lời kinh kê trước cũng áp dụng cho các 
thành phân này. 


Phương cách này đòi hỏi sử dụng thường xuyên việc rút 
gọn bằng các dẫu chấm, một cách thực hành cũng dễ tạo ra nhiều 
bình phẩm. Khi phải đối diện với những đoạn văn trùng lặp trong 
khung cảnh một bài tường thuật, đôi lúc tôi cô đọng chúng thay 
vì dùng cách rút gọn bằng các dấu chấm đề chỉ định phần nảo của 
bài kinh đang được bỏ bớt. Tuy nhiên, với những bài kinh có tính 
cách giải thích giáo lý, tôi vẫn tuân thủ theo cách thực hành như 
đã nói ở đoạn trước. Khi dịch những đoạn kinh mang ý nghĩa giáo 
lý quan trọng, tôi nghĩ dịch giả có trách nhiệm cần chỉ rõ nơi nào 
bài kinh được rút gọn, và đối với loại kinh này, việc rút gọn bằng 
các dâu chấm vẫn là phương cách sẵn có tốt nhất. 


IL THÂN PHẬN CON NGƯỜI 


THÂN PHẬN CON NGƯỜI 


44 


HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 45 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Như giáo lý của các tôn giáo khác, giáo lý của Đức Phật khởi 
đầu là một đáp ứng trước những mỗi lo âu căng thắng ngay trong 
cốt lõi của thân phận con người. Những gì giúp chúng ta phân biệt 
giáo lý của Đức Phật với các tôn giáo khác trong cách tiếp cận đối 
với thân phận con người chính là cái nhìn trực tiếp, thấu suốt, và 
thực tiễn không khoan nhượng của Ngài trước các mối lo âu căng 
thắng đó. Đức Phật không trao truyền chúng ta những biện pháp 
làm giảm nhẹ cơn đau tạm thời bên ngoải và để yên những căn 
bệnh vẫn tiềm ân bên dưới, mà Ngài đã truy đến tận những nguyên 
nhân sâu xa nhất của những căn bệnh liên hệ đến sự hiện hữu của 
chúng ta, rất dai dẳng và tai hại, và chỉ dẫn cho chúng ta làm thế 
nào để hoàn toàn nhồ bật chúng tận gốc rễ. Tuy nhiên, trong lúc 
Chánh pháp cuối cùng sẽ đưa đến trí tuệ để xóa bỏ mọi nguyên 
nhân khổ đau, Chánh pháp không bắt đầu từ đó, mà bắt đầu bằng 
những quan sát về thực tại hiển nhiên của kinh nghiệm sông hằng 
ngày. Ở đây cũng vậy, tính cách trực tiếp, thấu suốt, và thực tiễn là 
rất rõ ràng. Lời giảng dạy bắt đầu bằng cách kêu gọi chúng ta phát 
triển một khả năng gọi là như lý tác ý (sự chú tâm cân thận) (woniso 
manasikära). Đức Phật yêu cầu chúng ta châm dứt thái độ tiếp tục 
thờ ơ vô tâm trong cuộc sống, thay vào đó cần phải chú tâm cần 
thận đến những sự thật đơn giản đang có mặt khắp nơi, và đang đòi 
hỏi sự quan tâm bền vững mà chúng xứng đáng được hưởng. 


Một trong những sự thật rõ ràng không thể trốn tránh được, 
và cũng là một trong số những sự thật khó nhất để chúng ta công 
nhận một cách trọn vẹn, đó là, chúng ta bị trói buộc bởi tuổi già, 
bệnh, rồi chết. Người ta thường cho rằng Đức Phật kêu gọi chúng 
ta công nhận thực tại của tuổi già và cái chết là để động viên 
chúng ta đi vào con đường xuất gia đưa đến Niết-bàn, giải thoát 
hoàn toàn khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, trong lúc đây có 


46 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 

thể là ý định tối hậu của Ngài, nó không phải là đáp ứng đầu tiên 
Ngài dùng đề gợi ý cho chúng ta khi chúng ta tìm đến Ngài để xin 
hướng dẫn. Đáp ứng ban đầu Đức Phật dự định gợi ý cho chúng 
ta là một đáp ứng đạo đức. Băng cách kêu gọi sự chú ý của chúng 
ta về hệ lụy của tuôi già và cái chết, Ngài muốn khơi nguồn cảm 
hứng để chúng ta có quyết tâm vững chắc là tránh xa những lối 
sông bất thiện và thay vào đó là mở lòng đón nhận một lối sống 
thiện lành. 


Một lần nữa, lời kêu gọi đạo đức ban đầu của Đức Phật 
không những chỉ đặt nền tảng trên một tình cảm từ bi đối với 
người khác, mà còn là mối quan tâm sâu xa đối với an vui hạnh 
phúc của chính chúng ta. Ngài cỗ gắng làm cho chúng ta thấy 
rằng hành động theo đường lối đạo đức sẽ giúp chúng ta bảo đảm 
được sự an vui của chính chúng ta ngay trong hiện tại và cả trong 
tương lai dài hạn nữa. Lập luận của Ngài dựa vào nhận định quan 
trọng là hành động mang lại hậu quả. Nếu chúng ta cần phải thay 
đổi những cách hành xử quen thuộc của mình, giá trị của nguyên 
lý này phải thuyết phục được chúng ta. Nói rõ hơn, để thay đổi 
một lỗi sống trống rỗng buôn chán do mình tạo ra thành một lối 
sông thật sự hữu ích và mãn nguyện trong tâm, chúng ta phải ý 
thức được răng hành động của chúng ta đem lại hậu quả cho chính 
chúng ta, những hậu quả có thê tác động lại chúng ta trong đời này 
và những đời sau. 

Ba bài kinh tạo nên phần đầu của chương này xác nhận điểm 
này một cách hùng hồn, mỗi bài theo cách riêng của nó. Kinh Văn 
L, 1, (1) đã diễn đạt thật rõ ràng qui luật không thể tránh được là tất 
cả mọi chúng sanh đã sinh ra thì phải trải qua giai đoạn già và chết. 
Mặc dù thoạt nhìn, bài kinh có vẻ như chỉ nói lên một sự kiện của 
thiên nhiên, bằng cách đưa ví dụ về những thành phần thuộc giai 
cấp thượng lưu của xã hội (như những lãnh chúa giảu có, những 
người thuộc giai cấp Bả-la-môn và các gia chủ) và những vị A-la- 
hán đã đắc quả giải thoát, bài kinh ám chỉ một thông điệp đạo đức 
tế nhị trong lời kinh. Kinh Văn I, 1, (2) đưa ra thông điệp nảy rõ 
ràng hơn với ví dụ ngọn núi rất ấn tượng, đề đưa đến điểm chính 
là khi “tuổi Ø1à và cái chết đang đến với chúng ta”, nhiệm vụ của 
chúng ta trong đời là sống chơn chánh và làm những hành động 
thiện lành và phước đức. Bài kinh về “những thiên sứ” Kinh Văn 


IL THÂN PHẬN CON NGƯỜI 47 


L, 1, (3) xác nhận hậu quả của việc này: Khi chúng ta không nhận 
ra “những thiên sứ” này trong chúng ta, khi chúng ta bỏ qua những 
dẫu hiệu cảnh báo về tuôi già, bệnh tật và cái chết, chúng ta trở nên 
xao lãng và hành động vô ý thức, tạo nên những ác nghiệp với tiềm 
năng đem lại những hậu quả đáng sợ. 


Việc nhận thức được rằng chúng ta bị trói buộc bởi tuổi già 
và cái chết sẽ phá vỡ niềm đam mê say đắm dục lạc, tải sản, quyền 
lực vẫn ám ảnh chúng ta. Điều này đánh tan lớp sương mù của 
nỗi hoang mang và là động lực thúc đây chúng ta đặt lại những 
mục đích của mình trong cuộc sống. Chúng ta có thể sẽ không sẵn 
sàng từ bỏ gia đình và tài sản để sống cuộc đời lang thang không 
gia đình và độc cư thiền định, đây không phải là một sự lựa chọn 
mà Đức Phật thường mong đợi ở các đệ tử tại gia. Như đã nói ở 
trên, bài học đầu tiên Ngài rút ra từ thực tế là cuộc đời chúng ta sẽ 
chấm dứt bằng tuôi Ø1à và cái chết, là một bài học về đạo đức xen 
lẫn với hai nguyên lý đi đôi với nhau là Nghiệp và Tái sanh. Luật 
nghiệp quả xác định rằng những hành động thiện vả bắt thiện của 
chúng ta mang lại những hậu quả trải dài đến tận kiếp sau: những 
hành động bắt thiện đưa đến việc tái sanh vào các cõi đọa đày và 
đem đến khổ đau, bất hạnh trong tương lai; và những hành động 
thiện đưa đến tái sanh vào cõi an lành và đưa đến tương lai hạnh 
phúc, an vui. Vì chúng ta rồi sẽ phải già và chết, chúng ta phải 
luôn luôn ý thức răng bất cứ sự hưng thịnh nào chúng ta hưởng 
trong hiện tại cũng chỉ tạm thời. Chúng ta chỉ có thể vui hưởng 
chúng khi chúng ta còn trẻ và khỏe mạnh; và khi chúng ta chết, 
những nghiệp chúng ta mới tạo sẽ có cơ hội chín muồi và cho ra 
những hậu quả của chúng. Lúc đó, chúng ta phải gặt hái những 
quả đo hành động chúng ta đã tạo ra. Với tầm mắt hướng về nguồn 
an vui lâu đài trong tương lai, chúng ta phải hết sức thận trọng, 
tránh những hảnh động bắt thiện đưa đến kết quả khổ đau và tỉnh 
tấn dẫn thân vào các hành động thiện đem lại hạnh phúc cho đời 
sông hiện tại và tương lai. 


Trong phân hai, chúng ta sẽ khám phá ba phương diện của 
kiếp người mà tôi đã tập hợp lại dưới chủ đề “Những khổ đau của 
lỗi sông phóng dật.” Những kiểu khổ đau này khác với những khổ 
đau liên hệ đến tuổi già và cái chết trên một phương diện quan 
trọng. Tuổi Ø1à và cái chết ràng buộc với sự hiện hữu của thân và 


48 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


như vậy là không thể tránh được, là đặc điểm chung cho cả người 
thường và các bậc A-la-hán đã được giải thoát, một điểm được chỉ 
rõ trong bài kinh đầu tiên của chương này. Trái lại, ba bài được 
đưa vào chương này đã phân biệt giữa người thường, gọi là “kẻ vô 
văn phàm phu” (assufava puthujjana), và đệ tử có trí tuệ của Đức 
Phật gọi là “bậc Thánh đệ tử” (suava ariyasavakq). 


Điểm đầu tiên trong những khác biệt đó, được rút ra từ Kinh 
Văn L, 2, (1) xoay quanh việc phản ứng đối với những cảm thọ khổ 
đau. Kẻ vô văn phàm phu và bậc Thánh đệ tử đều có những cảm 
thọ đau khổ về thân, nhưng họ có phản ứng khác nhau đối với các 
cảm thọ đó. Kẻ vô văn phàm phu phản ứng bằng sự chán ghét, tức 
giận và như vậy thêm vảo sự đau đớn về thân, họ còn trải nghiệm 
cảm giác đau khổ trong tâm như buôn rầu, tức giận hay tuyệt VỌNØ. 
Đối với bậc Thánh đệ tử, khi phải chịu những đau đớn về thân, 
các vị ấy kiên nhẫn chịu đựng, không buôn râu, tức giận hay tuyệt 
vọng. Người ta thường cho răng đau đớn về thân và tâm liên hệ 
với nhau không thể tách rời được, nhưng Đức Phật đã phân biệt rõ 
ràng ranh giới của hai trạng thái này. Ngài khẳng định rằng trong 
lúc sự hiện hữu của thân bị ràng buộc với nỗi đau thê xác không thê 
tránh được, nỗi đau ấy không nhất thiết phải châm ngòi cho những 
phản ứng về mặt cảm xúc trong tâm như đau đón, sợ hãi, tức giận 
hay tuyệt vọng mà chúng ta thường có thói quen phản ứng. Qua 
việc rèn luyện tâm thức, chúng ta có thể phát triển chánh niệm và 
sự hiểu biết rõ ràng, cần thiết để có thê chịu đựng được những đau 
đớn thể xác một cách can đảm, với lòng nhẫn nhục và tâm xả. Qua 
sự hiểu biết sâu sắc, chúng ta có thể phát triển tuệ giác đủ để vượt 
thắng được nỗi sợ hãi về những cảm thọ đau đớn và nhu cầu đi tìm 
giải khuây trong những trò phóng dật quá độ của dục lạc giác quan. 


Một phương diện khác của đời người làm cho sự khác biệt 
giữa kẻ vô văn phàm phu và bậc Thánh đệ tử trở nên rõ ràng là sự 
thăng trầm luôn thay đổi của vận mệnh con người. Các bài kinh 
Phật đã rút gọn trong bốn cặp đối nghịch nhau, được biết như là 
tám hoàn cảnh của cuộc đời (2//ha lokadhamma) đó là: được thua, 
danh thơm - tiếng xấu, khen chê, Sướng khổ. Kinh Văn L, 2, (2) 
chứng tỏ cho ta thấy kẻ vô văn phàm phu và bậc Thánh đệ tử khác 
nhau như thế nào trong phản ứng của họ trước những đổi thay ấy. 
Trong lúc kẻ vô văn phàm phu vui sướng khi thành công trong 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 49 


việc đạt được thắng lợi, danh vọng, lời khen và khoái lạc, và khổ 
sở khi đối điện với những hoàn cảnh ngược lại, thì bậc Thánh 
đệ tử vẫn không bị dao động. Bằng cách áp dụng hiểu biết về vô 
thường cho hoàn cảnh thuận lợi và không thuận lợi, bậc Thánh 
đệ tử có thể an trú với tâm xả, không tham đắm trước hoàn cảnh 
thuận lợi, và không ghê sợ trước hoàn cảnh không thuận lợi. Các 
bậc Thánh đệ tử ấy từ bỏ thích và không thích, buồn rầu và tuyệt 
vọng, và cuối cùng đạt được ân phước tối thượng: hoản toàn giải 
thoát khỏi khổ đau. 


Kinh Văn I, 2, (3) quan sát số phận của kẻ vô văn phàm 
phu ở một tầm mức sâu xa hơn nữa. Bởi vì kẻ vô văn phàm phu 
có những tri giác sai lầm về sự vật, họ bị dao động trước những 
đổi thay, nhất là khi những đổi thay ấy có ảnh hưởng đến thân và 
tâm của họ. Đức Phật sắp xếp những thành phần của thân và tâm 
thành năm loại được biết như là “năm uân đối tượng của chấp 
thủ”: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẫn này là những. khối vật 
liệu điển hình mà chúng ta dùng để xây dựng cảm giác về bản sắc 
cá nhân của chúng ta, chúng là những cái mà chúng ta bám chặt 
vào và xem như là “của ta”, là “ta”, là “tự ngã của ta”. Bất cứ cái gì 
chúng ta nhận diện là mình, bất cứ cái gì chúng ta cho là cái ngã 
hay những sở hữu của cái ngã, tất cả đều có thể xếp vào năm uấn 
đó. Như vậy năm uân là nền móng tôi hậu của “sự nhận diện” và 

“sự sở hữu”, hai hoạt động căn bản theo đó chúng ta thiết lập cảm 
giác về bản ngã. Vì chúng ta bỏ rất nhiều thời gian và công sức đề 
xây dựng khái niệm về bản ngã và bản sắc cá nhân với mối quan 
tâm cảm xúc rất lớn, nên khi những đối tượng mà chúng gắn bó 
là năm uẫn trải qua những thay đôi, tự nhiên chúng ta cảm thấy lo 
âu và sầu khô. Trong tri giác của chúng ta, đó không chỉ là những 
hiện tượng khách quan đang thay đổi, mà chính bản sắc của chúng 
ta, cái bản ngã yêu quý của chúng ta cũng thay đổi, và đó là điều 
chúng ta sợ hãi nhất. Tuy nhiên, như bài kinh này đã chứng tỏ, bậc 
Thánh đệ tử với trí tuệ đã thấy rõ bản chất hư vọng của tất cả khái 
niệm về một cái ngã thường hằng nên không còn nhận diện nó với 
năm uân. Vì thế, bậc Thánh đệ tử có thể đối đầu với đồi thay mà 
không quan ngại lo âu, không bị dao động khi đối diện với đối 
thay, suy tàn và hoại diệt. 


Lo âu, dao động và hoang mang, sợ hãi làm con người đau 


50 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 

khổ không những ở mức độ cá nhân riêng tư, mà còn ảnh hưởng 
đến những giao tiếp của chúng ta về mặt xã hội. Từ thời đại cổ sơ 
nhất, thế giới của chúng ta vẫn luôn luôn là một môi trường xung 
đột và đối đầu đữ đội. Tên gọi, nơi chốn, và dụng cụ hủy diệt có thể 
thay đổi nhưng những lực đây đăng sau, những động cơ, những biêu 
hiện của tham, sân, si vẫn hầu như bất biến. Các bộ kinh Nikãya 
chứng thực rằng Đức Phật đã nhận thức rất rõ về chiều hướng này 
của thân phận con người. Mặc dù những lời dạy của Ngài, trước 
tiên nhằm mục đích đạt được giác ngộ giải thoát cá nhân, với sự 
nhân mạnh đến kỷ luật tự giác về đạo đức và tự rèn luyện tâm thức, 
Đức Phật cũng tìm cách trao truyền cho mọi người một nơi trú ân 
đề tránh khỏi bạo động và bất công, đã gây nên nhiều đau khổ cho 
đời sống con người bằng nhiều cách thức rất tàn bạo. Điều nảy rõ 
ràng trong sự nhân mạnh của Ngài về lòng từ bi, thương xót chúng 
sanh và không gây tốn hại trong hành động, từ ái trong lời nói và 
ôn hòa giải quyết mọi tranh chấp. 

Phân ba của chương này gồm có bốn bài kinh nói về những 
cội rễ tiềm ân bên dưới xung đột, bạo động và bất công. Chúng 
ta có thê thấy trong những bài kinh ấy Đức Phật không đòi hỏi 
thay đổi những cấu trúc xã hội bề ngoài. Ngài chứng minh rằng 
những hiện tượng đen tối đó chỉ là phóng ảnh bên ngoài của những 
khuynh hướng bắt thiện trong tâm thức con người, và vì vậy, Ngài 
chỉ rõ nhu cầu cần thay đổi nội tâm con người như là điều kiện 
song song để thiết lập hòa bình và công bằng xã hội. Mỗi bài trong 
số bốn bải kinh được đưa vảo trong phần này đã truy ra nguyên 
nhân của những xung đột, bạo động, áp bức chính trị và bất công 
kinh tế, mỗi bài có cách thức riêng để xác định vị trí của những 
nguyên nhân đó trong tâm con người. 

Kinh Văn I, 3, (1) giải thích xung đột giữa những người tại 
gia xuất phát từ những bám víu vào dục lạc giác quan, xung đột 
giữa các vị khổ hạnh xuất phát từ dính mắc về kiến chấp. Kinh 
Văn L, 3, (2) là một cuộc đàm thoại giữa Đức Phật và Sakka, một 
vị Trời cai trị chư Thiên thời tiền Phật giáo Ân Độ. Bài kinh vạch 
ra căn nguyên của sân, s1 và thù hận là từ lòng đó ky và keo kiệt; 
rồi từ đó, Đức Phật truy ra nguồn gốc của chúng từ những lệch 
lạc cơ bản đã ảnh hưởng đến cách thức tri giác và các hoạt động 
tinh thần tiếp nhận thông tin từ các giác quan. Kinh Văn I, 3, (3) 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 51 


cho chúng ta một phiên bản khác của chuỗi nhân duyên nỗi tiếng, 
bắt đầu từ thọ đến ái, và từ ái qua các nhân duyên khác đề đi đến 
việc “sử dụng gậy gộc và vũ khí” và những kiểu hành xử bạo động 
khác. Kinh Văn L, 3, (4) mô tả bằng cách nào mà tam độc tham, 
sân, sĩ đem lại những hậu quả kinh khủng cho toàn xã hội, phát 
sinh thành bạo động, khao khát quyền lực và những tổn thương 
đau khổ do bất công gây ra. Tắt cả bốn bài kinh đều ngụ ý rằng 
bất cứ sự chuyển hóa xã hội lâu dài và có ý nghĩa nào cũng đòi 
hỏi những thay đổi đáng kế về đạo đức nội tâm của cá nhân con 
người; vì bao lâu mà tham, sân, s¡ vẫn lan tràn như những yếu tố 
quyết định cách hành xử, thì hậu quả nhất định sẽ đưa đến tai hại 
triỀn miên. 

Lời dạy của Đức Phật nói đến một phương diện thứ tư của 
thân phận con người, không giống ba phương diện mà chúng ta 
vừa khảo sát, không được chúng ta trực tiếp nhận biết ngay. Đây 
là sự ràng buộc của chúng ta với vòng sinh tử luân hồi. Từ những 
bài kinh được chọn lọc để đưa vào trong phần cuối của chương 
nảy, chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng quãng đời của mỗi cá nhân 
chúng ta chỉ là một giai đoạn trong chuỗi tái sanh đã tiếp diễn từ 
vô thủy. Chuỗi tái sanh này gọi là vòng luân hồi (samsara), một 
từ Pãli gợi ý về một sự lang thang vô định. Dù chúng ta có tìm 
kiếm một điểm bắt đầu của vũ trụ xa tận đâu đi nữa, chúng ta vẫn 
không bao giờ tìm ra thời điểm đầu tiên vũ trụ hình thành. Dù 
chúng ta có truy tìm chuỗi đời sống liên tục của một cá nhân xa 
tận đâu đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ tìm thấy điểm đầu 
tiên. Theo Kinh Văn I, 4, (1) và I, 4, (2), thậm chí nếu chúng ta 
truy tìm chuỗi đời sống liên tục của cha mẹ chúng ta xuyên qua 
các hệ thống thế giới, chúng ta chỉ có thê bắt gặp thêm nhiều cha 
mẹ nữa trải dài đến tận những chân trời xa xăm. 


Hơn nữa, tiễn trình này không những không có điểm bắt 
đầu, mà cũng có tiềm năng không có điểm kết thúc. Bao lâu vô 
minh và ái dục vẫn còn nguyên vẹn, thì tiến trình này vẫn tiếp 
tục vô thời hạn trong tương lai mà không thấy có điểm kết thúc. 
Đối với Đức Phật và Phật giáo Nguyên thủy, trên tất cả mọi thứ, 
đây là điểm xác định sự khủng hoảng trong cốt lõi của thân phận 
con người: chúng ta bị trói buộc vào một chuỗi tái sanh, và sự 
trói buộc này không gì khác hơn là do vô minh và lòng ái dục của 


52 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


chính chúng ta. Sự lang thang vô định trong cõi luân hồi xảy ra 
trong một bối cảnh thuộc những chiều hướng mênh mông không 
thê nghĩ bàn của vũ trụ. Thời gian để một hệ thống thế giới hình 
thành, đạt đến mức phát triển tối đa, rồi đi đến suy tàn và hoại 
diệt được gọi là một kiếp (app). Kinh Văn I, 4, (3) cho chúng 
ta một ví dụ sống động về chiều dài của một kiếp. Kinh Văn L. 4, 
(4) là một ví dụ sông động khác đề minh họa số kiếp không thê 
nảo đếm được mà chúng ta đã lang thang trong đó. 


Vì con người lang thang, phiêu bạt từ đời nảy sang đời khác, 
bị bao phủ trong sự tối tăm nên họ mãi quanh đi quần lại trong 
vòng vô tận của sinh, già, bệnh, chết. Nhưng vì dục vọng cứ thúc 
đây họ đi tới trong cuộc săn đuôi không ngừng đề được thỏa mãn, 
họ hiếm khi dừng lại đủ lâu và bước lui để quan tâm một cách thận 
trọng đến số phận hiện hữu của họ. Như trong Kinh Văn L, 4, (5) 
nói rõ, thay vào đó, họ cứ mãi xoay quanh “ngũ uân” theo kiểu 
con chó với cái vòng dây buộc cô cứ chạy loanh quanh cái trục 
hay cây cột. Vì vô minh đã ngăn cản không cho họ nhận ra được 
bản chất quái ác của thân phận họ, nên họ không thể thấy được 
những dấu chỉ của con đường giải thoát. Phần lớn con người sống 
đăm chìm trong Việc hưởng thụ dục lạc giác quan. Một sô khác bị 
thúc đây bởi nhu cầu có được quyền lực, địa vị và danh vọng, nên 
cuộc đời cứ mãi chạy theo những nỗ lực vô vọng nhằm lấp đầy 
nỗi khát khao không bao giờ được thỏa mãn. Nhiều người khác sợ 
hãi trở về với hư vô vào lúc chết, đã xây dựng những hệ thống tín 
điều chủ yêu giữ cho cá nhân họ, linh hồn họ một triển vọng về 
một đời sông vĩnh cửu. Một vài người mong muốn một con đường 
giải thoát nhưng không biết tìm ở đâu. Đức Phật đã xuất hiện giữa 
đời này chính xác là để trao truyền cho chúng ta con đường giải 
thoát đó. 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 53 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 


1. GIÀ, BỆNH VÀ CHẾT 
(1) Già và chết 


Tại thành Xá-vệ (SãvatthT), vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) của 
nước Kosala bạch Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, có người nào sinh ra 
mà tránh khỏi già và chêt không?” (› 


— Thưa Đại vương, không có ai sinh ra mà tránh khỏi giả và 
chết. Ngay cả những người thuộc giai cấp Sát-đề- ly đại phú - giàu 
có, nhiều tải sản và của cải, nhiều vàng bạc, nhiều kho tàng và 
hàng hóa, nhiều ngũ cốc - vì họ đã sinh ra, họ không tránh khỏi 
già và chết. Ngay cả những Bà-la-môn đại phú... những gia chủ 
đại phú - giàu có... nhiều của cải và ngũ cốc - vì họ đã sinh ra, họ 
không thể tránh khỏi già và chết. Ngay cả những vị Tý-kheo đã 
đắc quả A-la-hán, những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc, phạm hạnh 
đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
hoàn toàn đoạn trừ các kiết sử, đã hoàn toàn đạt được giải thoát 
nhờ chánh trí, ngay cả thân của quý vị ấy cũng phải chịu sự tan rã, 
cũng phải bị vất bỏ. (2) 

“Cỗ xe xinh đẹp của vua cũng sẽ hư mòn, 

Tâm thân nảy cũng trải qua biến hoại như vậy, 

Nhưng Pháp của bậc chân nhân sẽ không bị hủy hoại; 

Bậc chân nhân tuyên thuyết như vậy.” 

(Tương Ung BK L tr 165-166: Vua) 

(2) Vĩ dụ ngọn núi 

Tại thành Xá-vệ, vào giữa trưa, vua Pasenadi của nước 
Kosala đi đến gần Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn hỏi: “Đại vương từ đâu đến giữa ban trưa như thế này?” 

— Bạch Thế Tôn, ngay lúc này, con đang bận rộn với những 
công việc tiêu biểu của các vua chúa, những người ngây ngất say 


54 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


sưa trong vương quyền, những người đang tham đắm các dục lạc 
giác quan, những người đã bình định được đất nước họ, và những 
người trong lúc cai trị đã chinh phục được nhiều lãnh thổ rộng lớn 
trên quả đất này. 

— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Giả sử có một người 
đến từ phương Đông, một người thân tín, đáng tin cậy, nói với ngài 
rằng: “Tâu Đại vương, chắc chăn ngài nên biết điều này: Con đến 
từ phương Đông, và ở đó con thấy một ngọn núi cao tận mây đang 
di chuyền theo hướng nảy, nghiền nát mọi loại hữu tình trên đường 
đi. Đại vương, hãy làm bất cứ việc gì ngài thấy cần phải làm.” Rồi 
một người thứ hai đến từ phương Tây... một người thứ ba đến từ 
phương Bắc... và một người thứ tư đến từ phương Nam, một người 
thân tín, đáng tin cậy, nói với ngài rằng: “Tâu Đại vương, chắc 
chắn ngải nên biết việc này: Con đang đi đến từ phương Nam, và 
con thấy ở đó có một ngọn núi cao đến tận mây đang di chuyền về 
hướng này, nghiền nát mọi loại hữu tình trên đường đi. Đại vương, 
hãy làm những gì mà ngài thấy cần phải làm.” Thưa Đại vương, 
nếu một tai họa lớn như vậy xảy ra, gây nên sự hủy diệt kinh hoàng 
cho sinh mạng con người, được làm người thật khó, như vậy ngài 
cần phải làm gì? 

— Bạch Thế Tôn, nếu có một tai họa lớn như vậy xảy ra, gây 
nên sự hủy diệt kinh hoảng cho mạng sống con người, được làm 
người thật khó, con có thể làm gì khác hơn ngoài việc phải sống 
theo đúng Chánh pháp, sống chân chính, và làm những việc công 
đức thiện lành? 


— Thưa Đại vương, Ta báo cho ngài biết, Ta tuyên bố cho 
ngài rõ, tuổi già và cái chết đang tiền đến gân ngải. Đại vương, khi 
tuổi già và cái chết đang tiễn gần, ngài cần phải làm gì? 


— Bạch Thế Tôn, khi tuổi già và cái chết đang tiễn đến gần 
con, con chăng làm gì khác hơn ngoài việc phải sông đúng Chánh 
pháp, sông chân chính, làm những việc thiện lành công đức? 


Bạch Thế Tôn, những vị vua đang ngây ngất say sưa trong 
vương quyên, tham đắm các dục lạc giác quan, những người đã 
bình định được đất nước họ và cai trị những phạm vi lãnh thô rộng 
lớn, chinh phục được nhờ các trận chiến bằng binh voi, các trận 
chiến bằng binh ngựa, các trận đánh bằng chiến xa, các trận đánh 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 55 


bằng bộ binh; nhưng khi tuổi già và cái chết đến gần, họ không có 
hy vọng chiến thắng được những cuộc chiến này, không có cơ may 
thành công nào cả. Bạch Thế Tôn, trong triều đình này, có những vị 
đại thần, khi quân địch tiễn đến, có khả năng làm chúng tan rã bằng 
những chú thuật; nhưng khi tuổi già và cái chết đến gần, họ không 
có hy vọng chiến thăng bằng chú thuật, không có cơ may thành 
công nào cả. Bạch Thế Tôn, trong triều đình này, có vô số vàng bạc 
được cất giữ trong những tầng thượng và nhà kho, và với số tài sản 
đó, họ có khả năng mua chuộc kẻ thù khi chúng đến; nhưng khi 
tuôi già và cái chết đến gần, họ không có hy vọng chiến thắng nhờ 
tài sản, không có cơ may nảo đề thành công cả. Bạch Thế Tôn, khi 
tuôi già và cái chết tiến gần đến bên con, con chăng làm gì khác hơn 
ngoài việc phải sống đúng Chánh pháp, sống chân chính, và làm 
những việc thiện lành công đức. 

— Thưa Đại vương, đúng thế! Thưa Đại vương, đúng thế! 
Khi tuổi già và cái chết tiền đến gần, có gì khác hơn ngài cần phải 
làm ngoài việc sống đúng Chánh pháp, sông chân chính, và làm 
nhiều việc thiện lành công đức. 

Đây là những gì Thế Tôn dạy. Sau khi đã dạy như vậy, bậc 
Thiện Thệ, bậc Đạo Sư nói thêm bài kệ như sau: 


“Như những ngọn núi đá vững chắc, 

Khổng lồ, cao đến tận trời, 

Có thê hợp lại từ mọi phương tràn tới, 

Nghiên nát tất cả sinh linh trong bốn phía. 

Tuổi già và cái chết cũng vậy, 

Đang tiến tới với tất cả sinh linh. 

Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, 
Chiên-đà-la, và những kẻ lượm tác; 

Chúng không tha một ai trên đường chúng đi tới, 
Nghiên nát tất cả mọi sinh linh. 

Không có hy vọng chiến thắng 

Bằng đoàn binh voi, xe ngựa, bộ binh; 

Người ta không thê thắng chúng bằng chú thuật, 
Hay mua chuộc chúng bằng tải sản. 


Vì vậy, người có trí ở đây 


56 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Quan tâm đến sự an vui của chính mình, 
Cân phải đặt đức tin vững chắc 
Vào Phật, Pháp, và Tăng. 
Ai sống đúng theo Chánh Pháp, 
Với thân, khâu, và ý, 
Trong đời này được mọi người ca ngợi, 
Và sau khi chêt được an vui ở Thiên giới.” 
(Tương Ung BK I tr. 223-228 - V Ví dụ Ngọn Ni) 


(3) Những Thiên sứ 
— Này các Tỷ-kheo, có ba Thiên sứ. (3) Thế nào là ba? 


Có hạng người thân, khẩu, ý bất thiện; sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ bị tái sanh vào cõi dữ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, 
địa ngục. Ở đó, những tên canh gác địa ngục nắm hai tay bắt giữ 
người ấy dẫn đến vua Yama, tức Diêm vương, (4) và thưa rằng: 
““Tâu Đại vương, người này không kính trọng cha mẹ, không kính 
trọng Sa-môn, Bà-la-môn, không tôn kính các bậc trưởng thượng 
trong gia đình. Xin Đại vương áp dụng những hình phạt thích hợp 
với nó!” 

- Này các Tỷ-kheo, rồi vua Yama chất vấn người ấy, quan sát 
người ây, và nói với người ây về vị Thiên sứ thứ nhất: “Này người 
kia, ngươi có bao giờ thấy vị Thiên sứ thứ nhất xuất hiện giữa loài 
người không?” 


Và người ấy trả lời: “Thưa ngài, con không thấy.” 


Rồi vua Yama nói với người ấy: “Này người kia, thế có bao 
giờ ngươi thấy một người đàn bà hay đản ông, tám mươi, chín 
mươi hay một trăm tuôi, già yêu, cong như mái nhà, lưng còm, 
chống gậy, vừa đi vừa run TÂY, bệnh hoạn, tuổi trẻ và sức lực đã 
kiệt, răng rụng, tóc bạc lưa thưa hay hói đầu, da nhăn nheo, tay 
chân khô đét?” 


Và người ây trả lời: “Thưa ngải, con có thây.” 
Rôi vua Yama nói với người ây: “Này người kia, là một 
người thông minh và trưởng thành, ngươi có bao giờ nghĩ răng: 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 57 
“Rồi ta cũng sẽ phải già, không thê nảo tránh khỏi. Vậy bây giờ ta 
hãy làm những việc lành vê thân, khâu và ýˆ?” 

Và người ấy trả lời: “Thưa ngài, con không thể làm. Con 
sông buông lung.” 

Rồi vua Yama nói: “Này người kia, chính vì sống buông 
lung, ngươi đã không làm các việc lành về thân, khâu và ý. Vậy 
thì, ngươi sẽ được đôi xử phù hợp với tánh buông lung của ngươi. 
Các ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ, anh chị em, bạn 
bè, hay người đông hành làm; không phải do bà con, chư Thiên, 
Sa-môn hay Bà-la-môn làm; nhưng do chính ngươi làm mà thôi, 
và ngươi phải nhận lãnh các quả báo.” 

- Này các Tỷ-kheo, rồi vua Yama chất vấn người ấy, quan sát 
người ây và nói với người ấy về VỊ Thiên sứ thứ nhất; ngài lại chất 
vấn, quan sát và nói với người ấy về vị thiên sứ thứ hai, ngài nói: 
“Này người kia, ngươi có bao giờ thấy vị Thiên sứ thứ hai xuất 
hiện giữa loài người không?” 

Và người ấy trả lời: “Thưa ngài, con không thấy.” 

..“Này người kia, nhưng có bao giờ ngươi thấy một người 
đàn ông hay đàn bà bệnh hoạn và chịu đau đớn, bệnh rât nặng, 
năm ngay trên chât thải dơ bân của mình, cân người khác nâng dậy 
và đặt vào giường?” 

Và người ấy trả lời: “Thưa ngài, con có thấy.” 

.. Này người kia, là một người thông minh và trưởng thành, 
ngươi có bao giờ nghĩ răng: “Rôi ta cũng sẽ phải bị bệnh hoạn, 
không thê nào tránh khỏi. Vậy bây giờ ta hãy làm những việc lành 
về thân, khâu và ý*?” 

Và người ấy trả lời: “Thưa ngài, con không thể làm. Con 
sông buông lung.” 

..“Này người kia, chính vì sống buông lung, ngươi đã không 
làm các việc lành vê thân, khâu và ý. Vậy thì, ngươi sẽ được đôi 
xử phù hợp với tánh buông lung của ngươi. Các ác nghiệp của 
ngươi không phải do cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hay người đông 
hành làm; không phải do bà con, chư Thiên, Sa-môn hay Bàả-la- 
môn làm; nhưng do chính ngươi làm mà thôi, và ngươi phải nhận 
lãnh các quả báo.” 


58 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


- Này các Tý-kheo, khi vua Yama chất vấn người ấy, quan 
sát người ấy và nói với người ấy về VỊ Thiên sứ thứ hai; ngài lại 
chất vẫn, quan sát và nói với người ấy về vị thiên sứ thứ ba, ngài 

nói: “Này người kia, ngươi có bao giờ thấy vị Thiên sứ thứ ba xuất 
hiện giữa loài người không?” 

...“Thưa ngài, con không thấy.” 

..“Này người kia, nhưng có bao giờ ngươi thấy một người 
đàn ông hay đàn bà đã chêt một, hai hoặc ba ngày, thi thê sình lên, 
đôi màu và rữa nát?” 

...“Thưa ngài, con có thấy.” 


.. Vậy thì, này người kia, là một người thông minh và 
trưởng thành, ngươi có bao giờ nghĩ răng: “Rồi ta cũng sẽ phải 
chết, không thê nào tránh khỏi. Vậy bây giờ ta hãy làm những việc 
lành về thân, khâu và ý'?” 


...“Thưa ngài, con không thể làm. Con sống buông lung.” 


..“Này người kia, chính vì sống buông lung, ngươi đã không 
làm các việc lành về thân, khâu và ý. Vậy thì, ngươi sẽ được đôi 
xử phù hợp với tánh buông lung của ngươi. Các ác nghiệp của 
ngươi không phải do cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hay người đồng 
hành làm; không phải do bà con, chư Thiên, Sa-môn hay Bàả-la- 
môn làm; nhưng do chính ngươi làm mà thôi, và ngươi phải nhận 
lãnh các quả báo.” 

(Tăng Chỉ BK l tr. 247-252: Diêm Vương) 


2. NHỮNG HỆ LỤY CỦA LỎI SÓNG PHÀM PHU 
(U Mũi tên cảm thọ đau khổ 


— Này các Tỷ-kheo, khi kẻ vô văn phàm phu cảm nhận một 
cảm thọ đau khổ, người ấy phiền muộn, ưu sầu, than vãn, khóc 
lóc, đấm ngực và đi đến bắt tỉnh. Người ấy cảm nhận hai cảm thọ 
- một cảm thọ về thân và một cảm thọ về tâm. Giả sử có một người 
bị người khác bắn một mũi tên, rồi ngay sau đó người này bị bắn 
một mũi tên thứ hai, như thế người này cảm nhận một cảm thọ với 
cả hai mũi tên. Cũng vậy, khi một kẻ vô văn phàm phu cảm nhận 
một cảm thọ đau khổ, người ây cảm nhận hai cảm thọ - một cảm 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 59 
thọ vê thân và một cảm thọ về tâm. 


Khi cảm nhận khô thọ, người ây mang lòng sân hận đối với 
cảm thọ này. Khi người ấy mang lòng sân hận đối với khổ thọ, 
khuynh hướng sân hận tiềm ân bên dưới cảm thọ này. (5) Trong lúc 
cảm nhận khổ thọ, người ấy đi tìm thú vui trong những khoái lạc 
giác quan. Vì sao? Bởi vì kẻ vô văn phàm phu không biết cách nào 
thoát khỏi cảm thọ đau khổ ngoài hưởng thụ những khoái lạc giác 
quan. 6) Khi người ấy đi tìm thú vui trong những khoái lạc giác 
quan, khuynh hướng thèm khát khoái cảm tiềm ân dưới cảm thọ 
này. Người ấy không như thật hiểu rõ sự sinh khởi, sự chấm dứt, 
sự thỏa mãn, mối nguy hiểm và sự thoát ly ra khỏi những cảm thọ 
ây. œ) Khi người ấy không hiểu rõ những điều này, khuynh hướng 
vô minh đôi với bất khổ bắt lạc thọ tiềm ân dưới cảm thọ này. 

Nêu người ây cảm nhận một lạc thọ, người ấy cảm thây bị 
dính mắc. Nếu người ây cảm nhận một khổ thọ, người ây cảm 
thấy bị dính mắc. Nếu người ây cảm nhận một bắt lạc bất khổ thọ, 
người ấy cảm thấy bị dính mắc. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là 
kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc với sinh, già và chết; bị dính mắc 
với ưu sầu, than vãn, đau đớn, buôn phiên, tuyệt vọng. Ta nói rằng 
người này bị trói buộc với khổ đau. 

Này các Tỷ-kheo, khi một bậc đa văn Thánh đệ tử cảm nhận 
một khổ thọ, vị này không phiền muộn, ưu sầu, than vãn, khóc 
lóc, đấm ngực và đi đến bắt tỉnh. (s) Vị này chỉ cảm nhận một cảm 
thọ - là cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Giả sử có một 
người bị người khác bắn một mũi tên, nhưng ngay sau đó người 
nảy không bị băn một mũi tên thứ hai, nên người này chỉ cảm nhận 
một cảm thọ từ một mũi tên mà thôi. Cũng vậy, khi một vị đa văn 
Thánh đệ tử cảm nhận một khô thọ, vị này chỉ có một cảm thọ mà 
thôi - đó là một cảm thọ về thân, không phải một cảm thọ về tâm. 

Khi cảm nhận khô thọ, ngưỜi ấy không mang lòng sân hận 
đối với cảm thọ này. Vì người ấy không mang lòng sân hận đối với 
khổ thọ, khuynh hướng sân hận không tiềm ân bên dưới cảm thọ 
này. Trong lúc cảm nhận khổ thọ, người ấy không đi tìm thú vui 
trong những khoái lạc giác quan. Vì sao? Bởi vì bậc đa văn Thánh 
đệ tử biết cách thoát khỏi khổ thọ khác hơn là đi tìm những khoái 
lạc giác quan. Vì vị ấy không đi tìm thú vui trong những khoái lạc 


60 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


giác quan, khuynh hướng thèm khát khoái cảm không tiềm ấn dưới 
cảm thọ này. Vị ấy như thật hiểu rõ sự sinh khởi, sự chấm dứt, sự 
thỏa mãn, mối nguy hiểm và sự thoát ly ra khỏi những cảm thọ ấy. 
Vì vị ấy hiểu rõ những điều này, khuynh hướng vô minh đối với bất 
khổ bắt lạc thọ không tiềm ấn dưới cảm thọ này. 

Nếu vị ây cảm nhận một lạc thọ, vị ấy không bị dính mắc. 
Nếu vị ấy cảm nhận một khô thọ, vị ấy không bị dính mắc. Nếu 
vị ấy cảm nhận một bắt lạc bất khổ thọ, vị ấy không bị dính mắc. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là bậc Thánh đệ tử không bị trói 
buộc với sinh, giả và chết; không bị dính mắc với phiền muộn, 
than vãn, đau đớn, ưu sầu, tuyệt vọng. Ta nói vị này không bị trói 
buộc với khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, đây là điểm đặc thù, sự sai biệt, sự khác 
nhau giữa bậc đa văn Thánh đệ tử và kẻ vô văn phảm phu. 


(Tương Ung BK- 1, tr 336-340: Với Mũi Tên) 


(2) Những đổi thay của cuộc sống 


— Này các Tý-kheo, có tám pháp thế gian giữ cho thể giới 
này tiếp tục luân chuyên và thế giới xoay quanh tám pháp này. Thế 
nảo là tám? Thắng lợi và thất bại, danh thơm và tiếng xấu, khen 
ngợi và chê bai, khoái lạc và đau khổ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu cũng như bậc đa văn 
Thánh đệ tử đêu có tiêp xúc với tắm pháp hữu vi này. Thê nảo là 
điêm đặc thù, sự sai biệt, sự khác nhau giữa bậc đa văn Thánh đệ 
tử và kẻ vô văn phàm phu? 

— Bạch Thế Tôn, sự hiểu biết của chúng con về những pháp 
nảy bắt nguồn từ Thế Tôn, chúng con nương tựa vào Thế Tôn để 
được ngài hướng dẫn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn có thể 
làm sáng tỏ ý nghĩa của lời nói ây! Sau khi nghe Thê Tôn chỉ dạy, 
các Tyỷ-kheo sẽ ghi nhớ trong tâm. 

— Này các Tỷ-kheo, vậy hãy lắng nghe thật kỹ, Ta sẽ nói. 

Các Tỷ-kheo trả lời: “— Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” Rồi Thế 
Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, khi kẻ vô văn phàm phu được thắng lợi, 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 61 


người ấy không suy nghĩ như sau: “Sự thắng lợi đã đến với ta là vô 
thường, bị ràng buộc với khổ não, sẽ phải chịu thay đối.” Người ấy 
không như thật hiểu biết về pháp này. Và khi người ấy gặp phải thất 
bại, được danh thơm hay tiếng xâu, được khen ngợi hay bị chê bai, 
người ấy không suy nghĩ như thế này: “Tất cả các pháp này đều vô 
thường, bị ràng buộc với khổ não và phải chịu thay đổi.” Người ấy 
không như thật hiểu biết về các pháp này. Đối với hạng người như 
vậy, thăng lợi hay thất bại, danh thơm hay tiếng xấu, khen ngợi hay 
chê bai, khoái lạc hay đau khổ xâm nhập tâm của người ây. Khi 
được thắng lợi, người ây vui mừng, và khi Bặp phải thất bại, người 
ấy buôn khổ. Khi được danh thơm, người ây sung sướng, và khi bị 
tiếng xấu, người ấy khổ SỞ. Khi được khen ngợi, người ây khoái trá, 
và khi bị chê bai, người ấy phiền muộn. Khi được khoái lạc, người 
ây thích thú, và khị bị khổ đau, người ấy ưu sầu. Như vậy, người 
ấy bị ràng buộc với yêu và ghét, người ấy sẽ không thoát khỏi sinh, 
già, bệnh và chết; không thoát khỏi ưu sầu, than vãn, đau đớn, buồn 
khổ và tuyệt vọng. Ta nói rằng người ấy sẽ không thoát khỏi khổ 
đau. 


Này các Ty-kheo, nhưng khi một bậc đa văn Thánh đệ tử 
được thắng lợi, vị ấy suy nghĩ về việc này như sau: “Thắng lợi này 
đến với ta là vô thường, bị ràng buộc với khổ não và phải chịu sự 
thay đôi.” Và vị ây cũng suy nghĩ như vậy khi gặp phải thất bại 
v.v.. Vị ấy hiểu đúng như thật các pháp ấy, và các pháp â ây không 
xâm nhập tâm của vị này. Vì vậy, khi được thắng lợi, vị ây không 
vui mừng, và khi gặp phải thất bại, vị ấy không buồn khổ; không 
sung sướng khi được danh thơm, không khổ sở khi bị tiếng xấu; 
không khoái trá khi được khen ngợi, không phiền muộn khi bị chê 
bai; không thích thú khi được khoái lạc, không ưu sầu khi bị khổ 
đau. Như vậy, vị ấy đã từ bỏ yêu và ghét, vị ấy sẽ thoát khỏi sinh, 
già, bệnh và chết; thoát khỏi ưu sâu, than vãn, đau đớn, buồn khổ 
và tuyệt vọng. Ta nói rằng người ấy sẽ giải thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, đây là điểm đặc thù, sự sai biệt, sự khác 
nhau giữa bậc đa văn Thánh đệ tử và kẻ vô văn phảm phu. 


(Tăng Chỉ BK III, tr: 498-501:VI.6 Tùy Chuyển Thể Giới) 


62 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


(3) Phiên não do thay đổi 


Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về phiền 
não do châp thủ và không phiên não do không châp thủ. (o) Các 
ngươi hãy lăng nghe thật kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo đáp, và Thế Tôn 
nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, thế nào là tâm phiền não do chấp thủ? 
Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phảm phu là người không thấy rõ các 
bậc Thánh, không thuần thục và không tu tập theo pháp của các 
bậc Thánh; là kẻ không thấy rõ các bậc chân nhân và không thuần 
thục, không tu tập theo pháp của các bậc chân nhân; đã xem sắc 
như là tự ngã, hay là tự ngã có sắc, hay là sắc Ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong sắc. (10) Rồi sắc của người ây thay đổi và biến hoại. 
Với sự thay đổi và biến hoại của sắc, thức của người ây bị xâm 
chiếm bởi sự thay đổi của sắc. Phiền não và một chuỗi tâm hành 
tiêu cực phát sinh do sự thay đổi của sắc vẫn ám ảnh tâm người 
Ấy. Bởi vì tâm bị ám ảnh, người ây sợ hãi, đau khổ và ưu sầu; và 
do bởi chấp thủ, người ấy bị phiền não. 

Người ấy xem thọ như là tự ngã... tưởng như là tự ngã... hành 
như là tự ngã... thức như là tự ngã, hay là tự ngã có thức, hay là 
thức trong tự ngã, hay tự ngã trong thức. Rồi thức của người ấy 
thay đổi và biến hoại. Với sự thay đồi và biến hoại của thức, thức 
của người ấy bị xâm chiếm bởi sự thay đổi của thức. Phiền não và 
một chuỗi tâm hành tiêu cực phát sinh do sự thay đôi của thức vẫn 
ám ảnh tâm người ấy. Bởi vì tâm bị ám ảnh, người ấy sợ hãi, đau 
khổ và ưu sầu; và do bởi chấp thủ, người ấy bị phiền não. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là tâm phiền não do chấp thủ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tâm không phiền não do 
không châp thủ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, bậc đa văn Thánh đệ tử là người 
thấy rõ các bậc Thánh, thuân thục và tu tập theo pháp của các bậc 
Thánh; là người thấy rõ các bậc chân nhân, và thuần thục, tu tập 
theo pháp của các bậc chân nhân; không xem sắc như là tự ngã, hay 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 63 


là tự ngã có sắc, hay là sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. 
(1) Rồi sắc của vị "ây thay đổi và biến hoại. Mặc dù có sự thay đổi 
và biến hoại của sắc, thức của vị ấy không bị xâm chiếm bởi sự thay 
đổi của sắc. Phiền não và một chuỗi tâm hành tiêu cực phát sinh do 
sự thay đối của sắc không ám ảnh tâm vị ấy. Bởi vì tâm vị ấy không 
bị ám ảnh, vị ấy không sợ hãi, đau khổ và ưu sầu; và do bởi không 
chấp thủ, vị ấy không bị phiền não. 


Vị ấy không xem thọ như là tự ngã... tưởng như là tự ngã... 
hành như là tự ngã... thức như là tự ngã, hay là tự ngã có thức, hay 
là thức trong tự ngã, hay tự ngã trong thức. Rồi thức của vị ấy thay 
đổi và biến hoại. Mặc dù có sự thay đôi và biến hoại của thức, thức 
của vị ấy không bị xâm chiếm bởi sự thay đổi của thức. Phiền não 
và một chuỗi tâm hành tiêu cực phát sinh do sự thay đối của thức 
không ám ảnh tâm vị ấy. Bởi vì tâm không bị ám ảnh, vị ấy không 
sợ hãi, đau khổ và ưu sâu, và do bởi không chấp thủ, vị ấy không 
bị phiền não. 


Này các Tý-kheo, như vậy là tâm không phiền não do không 
châp thủ. 


(Tương Ung BK IHI, tr 35-39: Chấp Thủ và Ưu Não) 


3. MỘT THÊ GIỚI BIÊN ĐỘNG 
(L Nguồn gốc của xung đột 


Người Bà-la-môn Äramadanda đi đến Tôn giả Mahakaccaäna 
(Đại Ca-chiên-diên), (12) chào hỏi thân thiện với Tôn giả rồi hỏi 
rằng: “Thưa Tôn giả, tại sao các người Sát-đề-lợi tranh chấp với 
Sát-đề-lợi, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-môn, gia chủ tranh 
chấp với gia chủ?” 


— Thưa Bả-la-môn, chính vì chấp thủ dục lạc, dính mắc với 
dục lạc, trói buộc với dục lạc, tham đắm dục lạc, bị xâm chiếm 
bởi dục lạc, giữ chặt các dục lạc khiến cho Sát-đế-lợi tranh chấp 
với Sát-đề-lợi, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-môn, gia chủ tranh 
chấp với gia chủ. 


— Thưa Tôn giả, tại sao Sa-môn tranh chấp với Sa-môn? 


64 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


— Thưa Bà-la-môn, vì chấp thủ kiến tham, bị dính mắc với 
kiên tham, bị trói buộc với kiên tham, mê đăm kiên tham, bị xâm 
chiêm bởi kiên tham, giữ chặt kiên tham khiên cho Sa-môn tranh 
châp với Sa-môn. 

(Tăng Chỉ BK I, tr 126- 127: (Giản lược) 6. Như vây tôi nghe...) 


(2) Vì sao con người sống trong thù hận? 


2.1. Sakka (Trời Đế-thích), là vị Thiên chủ của chư Thiên (13) 
hỏi Thế Tôn: “Chúng sanh mong ước sống không oán ghét, không 
làm hại, không chống đối nhau hay hận thù nhau, họ mong ước 
sống trong an bình; tuy vậy, họ lại sống trong oán ghét, làm hại 
nhau, chống đối nhau, và coi nhau như kẻ thù. Bạch Thế Tôn, do 
bị trói buộc bởi những kiết sử nào khiến họ sống như vậy?” 


Thế Tôn trả lời: “Này Sakka Thiên chủ, chính là do đồ ky và 
keo kiệt đã trói buộc chúng sanh như vậy, mặc dù họ muốn sống 
không oán ghét, không chống đối hay thù hận nhau và muốn sống 
trong hòa bình; tuy nhiên, họ lại sống trong oán ghét, làm hại 
nhau, chống đối nhau và coi nhau như kẻ thù.” 


Đây là câu trả lời của Thế Tôn, và Sakka Thiên chủ vui mừng 
thốt lên rằng: “Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch đẳng 
Thiện Thệ! Qua câu trả lời của Thế Tôn, con đã hết nghi ngờ và 
giải tỏa hết sự hoang mang.” 


2.2. Sau khi bày tỏ lòng hoan hỷ, Thiên chủ Sakka hỏi câu 
thứ hai: “Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì phát sinh đố ky và keo 
kiệt, nguồn gốc chúng từ đâu, chúng tập khởi như thế nào, làm thế 
nào chúng phát sinh? Khi cái gì có mặt thì chúng sanh khởi, khi 
cái gì không có mặt thì chúng không sinh khởi?” 

— Này Thiên chủ, đố ky vả keo kiệt phát sinh từ yêu ghét, 
đây là nguồn gốc, đây là cách chúng tập khởi, là cách chúng phát 
sinh. Khi yêu ghét có mặt thì chúng sanh khởi, khi yêu ghét không 
có mặt thì chúng không sinh khởi. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng yêu ghét do nhân duyên gì phát 
sinh... ? 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 65 
— Này Thiên chủ, chúng phát sinh từ tham dục. 
— Và nhân duyên gì phát sinh tham dục? 


— Này Thiên chủ, chúng phát sinh từ suy nghĩ. Khi tâm suy 
nghĩ về một đôi tượng thì tham dục sinh khởi, khi tâm không suy 
nghĩ gì thì tham dục không sinh khởi. 

— Bạch Thế Tôn, nhưng do nhân duyên gì suy nghĩ sinh khởi? 

— Này Thiên chủ, suy nghĩ sinh khởi từ những vọng tưởng 
và hý luận. (14) Khi những vọng tưởng và hý luận có mặt thì suy 
nghĩ có mặt. Khi những vọng tưởng và hý luận không có mặt thì 
suy nghĩ không có mặt. 


(Trường BK II, Kinh 21: Đé-thích Sở Vấn, tr. 276-77) 


(3) Chuỗi nhân duyên đen tỗi 


— Này Ananda, do nhân duyên cảm thọ sinh ra khát ái, do 
nhân duyên khát ái sinh ra tìm cầu, do nhân duyên tìm cầu sinh 
ra thăng lợi, do nhân duyên thắng lợi sinh ra quyết định, do nhân 
duyên quyết định sinh ra tham dục, do nhân duyên tham dục sinh 
ra chấp thủ, do nhân duyên chấp thủ sinh ra chiếm hữu, do nhân 
duyên chiếm hữu sinh ra keo kiệt, do nhân duyên keo kiệt sinh ra 
phòng thủ, và do phòng thủ phát sinh nhiều bất thiện pháp như 
cầm lây cây trượng và vũ khí, xung đột, gây gồ, tranh chấp, lăng 
mạ, vu không và vọng ngữ.” (15) 


(Trường BK II, tr. 516-517, 14 - Kinh Đại Duyên: 9) 


(4) Gốc Rễ của Bạo Lực và Đàn Ấp 


“Tham, sân, si thuộc bắt cứ loại nào đều là bắt thiện”. (1ø) Bất 
cứ một hành động nào mà một người tham lam, sân hận và si mê 
tạo nên bằng thân, lời hay ý cũng là bất thiện. Bất cứ khổ đau nào 
mà người này gây ra cho người khác do tham, sân, si thúc đây, ý 
nghĩ bị tham sân s¡ điều khiến, dù viện bất cứ lý do sai trái nào 
băng cách sát hại, bỏ tù, tịch thu tài sản, cáo buộc sai lầm, hay trục 
xuất do được tư tưởng này gợi ý: “la có quyền lực và ta muôn có 
quyên lực”, tất cả điều này cũng đều là bất thiện. 


(Tăng Chỉ BK I, tr. 363-369 Các Căn Bản Bắt Thiện) 


66 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


4. VÔ THỦY (KHÔNG CÓ ĐIỂM KHỞI ĐẦU) 
(1) Cỏ và cấy 


Thế Tôn đã dạy như thế này: “Này các Tỷ-kheo, cõi luân hồi 
nảy là vô thủy. 7) Đối với chúng sanh lang thang luân chuyền do 
bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không thể tìm thấy 
một điểm khởi đầu. Này các Tỷ-kheo, giả sử có người cắt hết bất 
cứ cỏ, khúc cây, cành cây, lá cây nảo trong cõi Diêm-phù-đề này 
(Jambudïpa) (1s) và chất lại thành một đồng. Sau khi làm như vậy, 
người ấy đặt chúng xuống, nói với mỗi cành lá rằng: “Đây là mẹ 
tôi, đây là bà ngoại tôi”. Chuỗi các bà mẹ và bà ngoại của người 
ây sẽ tiếp nối không bao giờ chấm dút, tuy rằng cỏ, khúc cây, 
cành cây và lá cây trong cõi Diêm-phù-đề này sẽ cạn kiệt. Vì sao? 
Bởi vì, này các Tý-kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với các 
chúng sanh bị vô minh cản trở và bị tham dục trói buộc thì không 
thể tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các Tý-kheo, đã lâu lắm rồi, 
các ông đã chịu đau khổ, sầu não, tai họa, đã làm cho các mộ phần 
ngày cảng chồng chất lớn thêm. Đã quá đủ để các ông nhàm chán 
với tất cả các hành, đủ đề các ông từ bỏ chúng, đủ để các ông giải 
thoát khỏi chúng.” 


(Tương Ung BK II, Ch. 4, tr. 309, 1: Cỏ và Củi) 


(2) Những hòn đất 

“Này các Tý-kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với chúng 
sanh lang thang luân chuyên do bị vô minh cản trở và bị tham dục 
trói buộc thì không thê tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các Tỷ- 
kheo, giả sử có một người lẫy tất cả đất của quả đất này để viên 
thành những hòn đất lớn cỡ bằng hạt táo, cầm từng hòn đất đặt 
xuông và nói với từng hòn đất: Đây là cha tôi, đây là ô ông HỘI tÔI. ` 
Chuỗi các người cha và ông nội của người ây sẽ tiếp nỗi không 
bao giờ chấm dứt, tuy rằng quả đất lớn đã được sử dụng đến mức 
cạn kiệt. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, bởi vì cõi luân hồi này là vô 
thủy. Đối với các chúng sanh bị vô minh cản trở và bị tham dục 
trói buộc thì không thê tìm thấy một điểm khởi đầu. Này các Tỷ- 
kheo, đã lâu lắm rồi, các ông đã chịu đau khổ, sầu não, tai họa, 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 67 


đã làm cho các mộ phần ngày càng chồng chất lớn thêm. Đã quá 
đủ đê các ông nhàm chán với tât cả các hành, đủ đê các ông từ bỏ 
chúng, đủ đê các ông giải thoát khỏi chúng.” 


(Tương Ung BK II, Ch. 4, tr 310, 2: Quả Đát) 


(3) Núi 


Một Tý-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn liền 
ngôi xuông một bên rôi bạch Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, một kiêp 
dài đên bao lâu?” (19) 


— Này Tỷ-kheo, một kiêp thật dài. Không dê gì có thê đêm 
được và nói một kiêp là rât nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu 
ngản năm, nhiêu trăm ngàn năm. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? 
Thế Tôn trả lời: 


— Này Tỷ-kheo, được chứ. Này Tỷ-kheo, g1ả sử có một ngọn 
núi đá lớn đài một do tuần (zø/ana), rộng một do tuần vả cao một 
do tuần, không có lỗ hồng hay khe hở, một khối đá đặc. (2o) Cứ 
sau một trăm năm lại có một người đến đập vào núi này một lần 
với một tâm vải mịn. Bằng nỗ lực này, ngọn núi đá lớn có thể bị 
mòn dần và tan biến, nhưng một kiếp vẫn chưa chấm dứt. Này Tỷ- 
kheo, một kiếp dài như vậy đó. Và với những kiếp dài như vậy, 
chúng ta đã lang thang qua rất nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều 
ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Vì sao? Này Tỷ-kheo, bởi vì cõi 
luân hồi này là vô thủy... cũng vừa đủ để giải thoát khỏi cõi này. 


(Tương Ưng BK II, Ch. 4, tr 315, 5: Nưi) 


(4) Sông Hằng 


Tại Vương Xá (Rãjagaha), trong rừng Trúc Lâm (Ve|uvana), 
khu Vườn Sóc, một người Bà-la-môn đi đến Thế Tôn và trao đối lời 
hỏi thăm với Ngài. Sau khi chào hỏi và chuyện trò vui vẻ, người ấy 
ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: “Thưa Tôn giả Gotama, có 
bao nhiêu kiếp đã qua và đã trôi qua?” 


68 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


— Này Bà-la-môn, rất nhiều kiếp đã qua và đã trôi qua. Không 
dễ gì có thể đếm được và nói có rất nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, 
nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. 

— Thưa Tôn giả Gotama, Ngài có thể cho một ví dụ được 
không? 

Thế Tôn trả lời: 

— Này Bàả-la-môn, được chứ. Này Bà-la-môn, hãy tưởng 
tượng những hạt cát từ chỗ sông Hằng bắt nguồn đến chỗ nó chảy 
vào biến lớn; không dễ gì đếm được và nói rằng có rất nhiều hạt 
cát, nhiều trăm hạt, nhiều ngàn hạt, nhiều trăm ngàn hạt cát. Này 
Bà-la-môn, những kiếp đã qua và đã trôi qua là còn nhiều hơn thế 
nữa. Không dễ gì có thể đếm được và nói có rất nhiều kiếp, nhiều 
trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp. Vì sao? Này 
Bà-la-môn, bởi vì cõi luân hồi này là vô thủy... cũng vừa đủ để 
giải thoát khỏi cõi này. 


(Tương Ung BK II, Ch. 4, tr: 318-319, 8: Sông Hằng) 


(5) Chó bị dây buộc cỗ 

— Này các Tý-kheo, cõi luân hồi này là vô thủy. Đối với chúng 
sanh lang thang luân chuyên do bị vô minh cản trở và bị tham dục 
trói buộc thì không thê tìm thây một điêm khởi đâu. 


Này các Tỷ-kheo, sẽ có một thời khi biển lớn khô cạn, bốc 
hơi và không còn hiện hữu, nhưng Ta vẫn nói rằng sẽ không có 
sự chấm dứt khổ đau đối với những chúng sanh lang thang luân 
chuyên do bị vô minh cản trở và tham dục trói buộc. 


Này các Tỷ-kheo, sẽ có một thời khi Sineru (núi Tu-di), vua 
các núi, bị đốt cháy và hủy diệt và không còn hiện hữu, nhưng 
Ta vẫn nói rằng sẽ không có sự chấm dứt khổ đau đối với những 
chúng sanh lang thang luân chuyên do bị vô minh cản trở và tham 
dục trói buộc. 


Này các Tỷ-kheo, sẽ có một thời khi đại địa bị đốt cháy và 
hủy diệt và không còn hiện hữu, nhưng Ta vẫn nói rằng sẽ không 
có sự châm dứt khổ đau đối với những chúng sanh lang thang luân 
chuyên do bị vô minh cản trở và tham dục trói buộc. 


I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI 69 


Này các Tý-kheo, giả sử có con chó bị buộc vào cổ một 
sợi dây, trói chặt vào một cây cột hay cột trụ, con chó sẽ cứ tiếp 
tục chạy vòng quanh cây cột hay cột trụ đó. Cũng vậy, kẻ vô văn 
phảm phu xem sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là 
tự ngã, thức là tự ngã, người ấy cứ tiếp tục chạy vòng quanh sắc, 
vòng quanh thọ, vòng quanh tưởng, vòng quanh hành, vòng quanh 
thức. Vì người ây cứ tiếp tục chạy vòng quanh chúng, người ây 
không thê giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không 
giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi hành, không giải thoát 
khỏi thức. Người ấy sẽ không giải thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết; 
không giải thoát khỏi khỏi ưu sầu, than vãn, đau đớn, buồn khổ và 
tuyệt vọng, Ta nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khổ đau. 


(Tương Ung BK II, Ch. 5, tr 267, 7: Dây Thằng) 


70 


HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 


H 


NGƯỜI MANG LẠI 
ÁNH SÁNG 


72 


HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 73 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Bức tranh về thân phận con người xuất hiện từ các bộ kinh 
Nikãya, như đã được phác họa trong chương trước, là bối cảnh 
trong đó sự biểu hiện của Đức Phật trong cuộc đời mang đậm một ý 
nghĩa sâu sắc và cao cả. Bất cứ sự diễn giải nào chúng ta có thể nói 
về vai trò của Ngài sẽ không đây đủ trừ khi chúng ta nhìn Đức Phật 
trong bồi cảnh đa phương này, trải dài từ những hệ lụy có tính cách 
cá nhân riêng tư nhất trong hiện tại cho đến những thay đổi theo 
thời gian vũ trụ mênh mông vô tình. Dù không nắm giữ quan điểm 
của những nhà kết tập kinh tạng Nikãya, sự diễn giải của chúng ta 
sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhận định của chính chúng ta, cũng 
nhiều như nhận định của họ, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Tùy thuộc 
vào thiên kiến và khuynh hướng của chúng ta, chúng ta có thê lựa 
chọn để xem Đức Phật như là một nhà cải cách đạo đức tự do của 
chủ nghĩa Bà-la-môn thoái hóa, như là một nhà nhân bản thế tục 
vĩ đại, như là một nhà thực nghiệm cấp tiễn, như là một nhà tâm lý 
học hiện sinh, như là một người cỗ xúy cho chủ thuyết bất khả tri 
toàn diện, hay là một người tiên phong của một kiểu mẫu trí thức 
thời thượng nảo đó thích hợp với trí tưrởng tượng của chúng ta. Đức 
Phật trong các văn bản kinh điển như vậy sẽ phản chiếu hình ảnh 
của chính chúng ta, nhiều hơn là hình ảnh của một bậc Giác ngộ. 


Có lẽ trong lúc diễn giải một số lượng văn học tôn giáo cô 
đại, chúng ta không bao giờ có thể tránh được việc để chính chúng 
ta và những giá trị chúng ta tin tưởng xen vào đề tài chúng ta diễn 
giải. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta không bao giờ đạt được tính 
trong sáng khách quan hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể giới hạn 
tác động của thiên kiến cá nhân trên quá trình diễn giải bằng cách 
tôn trọng chữ nghĩa trong văn bản kinh. Khi chúng ta bày tỏ lòng 
kính trọng đối với kinh tạng Nikãya, khi chúng ta nghiêm túc xem 
xét những ghỉ nhận của kinh văn về bối cảnh sự biểu hiện của Đức 
Phật trong thế gian này, chúng ta sẽ thấy rằng kinh đã gắn cho sứ 
mạng của Ngài một tầm cỡ vũ trụ. Trong một bối cảnh của một 


74 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


vũ trụ không có biên giới về thời gian, một vũ trụ trong đó chúng 
sanh bị bao trùm trong vô minh phải lang thang luân chuyền trong 
cảnh sinh, giả, bệnh, chết, Đức Phật xuất hiện như một “người 
cầm đuốc soi đường cho nhân loại”, mang lại ánh sáng trí tuệ 
(ukkadharo manussanam). (1) Trong ngôn ngữ của Kinh Văn số II, 
1, sự xuất hiện của Ngài trong thế gian là “sự biểu hiện của một 
pháp nhãn vĩ đại, của ánh sáng vi diệu, của đại quang minh”. Sau 
khi đã khám phá cho chính mình sự an bình tuyệt hảo của Nệm 
thoát, Ngài khơi dậy ánh sáng của tri kiến ấy cho chúng ta, trong 
đó hé lộ những chân lý mà chúng ta phải tự mình nhận thấy và con 
đường tu tập đạt đến đỉnh cao trong tri kiến giải thoát này. 


Theo truyền thống Phật giáo, Đức Phật Gotama không chỉ là 
một cá nhân độc đáo đã có sự xuất hiện vô tiền khoáng hậu trên 
sân khấu lịch sử nhân loại và sau đó rút lui vĩnh viễn, mà đúng 
hơn, Ngài là sự viên mãn của một mẫu mực tiêu biểu thời cô đại, 
là một thành viên cận đại nhất của một “vương triều” vũ trụ với 
nhiều vị Phật được tạo thành bởi vô số bậc Toàn giác trong quá 
khứ, và được duy trì bền vững bởi nhiều bậc Toàn giác sẽ liên tục 
tiếp nối vô thời hạn trong tương lai. Phật giáo Nguyên thủy, ngay 
cả trong những văn bản kinh gốc xưa cổ của bộ kinh Nikãya, đã 
công nhận nhiều vị Phật, tất cả những vị theo đúng một sô mẫu 
mực cô định về cách hành xử, mà những nét chính đã được mô tả 
trong các phần mở đầu của Kinh Đại Duyên (Mahäãpadãna Suta, 
Trường Bộ Kinh 14, không được trình bày trong hợp tuyển này). Danh 
xưng “Như Lai' (Tathãgata), mà các bài kinh đã dùng như một bổ 
túc từ cho một vị Phật, đã chỉ đến sự viên mãn của một mẫu mực 
tiêu biểu thời cổ đại. Từ này có nghĩa là “người đã đến như vậy” 
(rathã ãgaia), nghĩa là, người đã đến giữa chúng ta trong cùng một 
cách thế mà các vị Phật thời quá khứ đã đến; và “người đã đi như 
vậy' (athä gaia), nghĩa là, người đã đi đến chỗ bình an tối thượng 
là Niết-bản, cùng một cách thế như các vị Phật thời quá khứ đã đi. 


Mặc dù các bộ kinh Nikãya đã nói rõ rằng trong bất cứ một 
hệ thống thế giới đặc biệt nào, vào bất cứ thời gian đặc biệt nào, 
chỉ có một bậc Toàn giác xuất hiện, sự xuất hiện của các vị Phật 
trong bản chất thuộc về tiễn trình của vũ trụ. Giống như một mẫu 
thiên thạch chói sáng trong nền đen tối của bầu trời đêm, thỉnh 
thoảng một vị Phật sẽ xuất hiện trong bối cảnh của không gian 


IL NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 75 


và thời gian vô tận, thắp sáng bầu trời tâm linh của thế giới, ban 
ánh sáng trí tuệ cho những người có khả năng thấy những sự thật 
mà Ngài đã soi sáng. Một hành giả sắp sửa thành Phật được gọi 
theo tiếng Päli là một vị Bồ-tát (Bodhisatta), một từ thường được 
biết rõ hơn theo tiếng Sanskrit là Bodhisattva. Theo truyền thống 
Phật giáo phổ thông, một vị Bồ-tát là người chấp nhận có ý thức 
một quá trình phát triển tâm linh lâu dải được thúc đây bởi nguyện 
vọng thành Phật trong tương lai. ø Được khơi nguồn cảm hứng 
và duy trì bền vững bởi lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh 
đang trầm luân trong nỗi khổ của sanh tử luân hôi, vị Bồ-tát phải 
trải qua nhiều kiếp của thời gian vũ trụ, hoàn thành một quá trình 
tu tập khó khăn cần thiết để hoàn thiện những yêu cầu cho sự giác 
ngộ tối thượng. Khi tất cả những yêu cầu đã được hoàn thảnh, vị 
ây thành Phật đề thiết lập Chánh pháp cho thế gian. Một vị Phật 
khám phá con đường giải thoát đã thất truyền từ lâu, con đường 
“cô đại” mà các vị Phật thời quá khứ đã trải qua và đạt đến đỉnh 
cao là sự giải thoát tôi thượng của Niết-bàn. Sau khi đã tìm ra con 
đường và đã đi đến tận cùng con đường đó, vị ấy sẽ giảng dạy lại 
trọn vẹn cho nhân loại để cho nhiều người khác có thê đi vào con 
đường đưa đến giải thoát cuối cùng. 


Tuy nhiên, chức năng của một vị Phật không phải chỉ có chừng 
đó. Một vị Phật hiểu và giảng dạy không những chỉ là con đường 
đưa đến trạng thái siêu việt của sự giải thoát tối thượng, niềm hỷ lạc 
tuyệt hảo của Niết-bàn, mà còn là những con đường đưa đến nhiều 
kiêu hạnh phúc lành mạnh đời thường mà chúng sanh vẫn mong 
ước. Một vị Phật tuyên thuyết cả hai con đường, một con đường 
thăng hoa cuộc sống đời thường giúp cho chúng sanh gieo trồng 
thiện căn đưa đến hạnh phúc, bình yên và an toản thuộc về các bình 
diện thế gian của đời sống; và một con đường vượt thoát thế gian 
để hướng dẫn chúng sanh đạt đến Niết-bàn. Như vậy, vị Phật có 
một vai trò rộng lớn hơn nhiều, chứ không phải chỉ chú trọng duy 
nhất vào những trạng thái siêu việt như người ta có thê hiểu qua lời 
giảng dạy của Ngài. Ngài không chỉ là người hướng dẫn cho các 
Sa-môn và thiền giả, không chỉ là người thầy của các kỹ thuật hành 
thiền và những tuệ giác về triết lý, mà là một người hướng dẫn Giáo 
pháp với tất cả chiều rộng và chiều sâu: Người đã tiết lộ, tuyên 
bố và thiết lập tất cả các nguyên tắc cơ bản cho sự hiểu biết chơn 
chánh và cách ứng xử thiện lành, cho dù thuộc về thế gian hay siêu 


76 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


xuất thế gian. Kinh Văn HH, L, làm nồi bật chiều hướng vị tha trong 
một phạm vi rộng lớn của sự nghiệp Đức Phật khi kinh ca ngợi Đức 
Phật như là một vị xuất hiện trong đời “vì sự an lạc của số đông, vì 
hạnh phúc của số đông, vì lòng từ bi đối với thế gian, vì lợi lạc, an 
vui, hạnh phúc của chư Thiên và loài Người.” 


Các bộ kinh Nikãya trình bảy hai cách nhìn về Đức Phật như 
một con người, và để giữ công băng cho các bản kinh, điều quan 
trọng là cần phải giữ hai cách nhìn ấy ở mức quân bình, không để 
cho một cách nhìn này hủy bỏ cách nhìn kia. Một quan điểm đúng 
đăn về Đức Phật chỉ có thể đạt được bằng cách hòa nhập hai cách 
nhìn ấy, cũng như một quan điểm đúng đắn về một đối tượng chỉ 
có thê đạt được khi những góc độ do đôi mắt chúng ta tiếp thu 
được nhập lại thành một hình ảnh duy nhất trong não bộ. Một cách 
nhìn thường được nhắn mạnh trong những cuộc trình bày hiện đại 
về Phật giáo, chứng minh Đức Phật như một con người, giống như 
bao nhiêu người khác, cũng phải vật lộn với những nhược điểm 
thông thường của con người đề đạt đến giác ngộ. Sau khi đạt được 
giác ngộ vào tuổi ba mươi lăm, Ngài đã du hành khắp nơi trong 
bốn mươi lăm năm như một vị thầy trí tuệ và từ bi, chia sẻ sự giác 
ngộ của Ngài với người khác và bảo đảm rằng những lời dạy của 
Ngài sẽ vẫn còn tồn tại với thế gian sau khi Ngài nhập diệt. Đây 
là khía cạnh thuộc bản chất của Đức Phật đã xuất hiện nổi bật 
nhất trong các bộ kinh Nikãya. Vì điều này rất tương hợp với thái 
độ bất khả tri đương đại đối với những lý tưởng của đức tin tôn 
giáo, nó lập tức có một sức thu hút đỗi với những người được nuôi 
dưỡng bằng kiểu cách tư tưởng hiện đại đó. 

Một phương diện khác của con người Đức Phật có vẻ lạ lùng 
đối với chúng ta, nhưng nó xuất hiện sờ sờ trong truyền thống Phật 
giáo và phục vụ như một nên tảng cho lòng sùng bái Phật giáo của 
quần chúng. Dù đây là cách nhìn thứ yếu trong các bộ kinh Nikãya, 
thỉnh thoảng cách nhìn này xuất hiện rõ ràng đến nỗi không thể nào 
bỏ qua được, mặc dù những nỗ lực của các Phật tử hiện đại muốn 
hạ thấp ý nghĩa của nó hoặc tìm lý lẽ để giải thích sự xâm nhập 
của quan điểm này. Với cách nhìn này, Đức Phật được xem như là 
người đã có những chuẩn bị để đắc quả Giác ngộ tối thượng trải 
qua vô lượng kiếp trong quá khứ và được chỉ định từ lúc sơ sinh để 
hoàn thành sứ mạng một bậc thầy của thế giới. Kinh Văn II, I là 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 77 


một ví dụ về cách Đức Phật được nhìn theo quan điểm nảy như thế 
nào. Bài kinh nói rằng, ở đây, Đức Phật tương lai hoản toàn có ý 
thức khi từ cung trời Đâu-suất bước xuống trần gian để đầu thai vào 
mẫu hậu; sự nhập thai và đản sanh của Ngài được kèm theo nhiều 
điều kỳ diệu; chư Thiên tôn kính vị Thái tử sơ sinh; và ngay khi vừa 
sinh ra, Ngài bước đi bảy bước và tuyên bố số phận tương lai của 
mình. Rõ ràng là đối với những nhà kết tập một bài kinh như thế 
này, Đức Phật đã được định sẵn đề đắc quả vị Phật, thậm chí trước 
khi Ngài nhập bào thai, và như vậy việc Ngài phân đấu đề đắc quả 
Giác ngộ là một cuộc chiến mà kết quả. đã được định trước. Tuy 
nhiên, điều đáng buôn cười là chương cuối của bài kinh lại quay trở 
về với hình ảnh hiện thực của Đức Phật. Những gì mà chính Đức 
Phật xem là thật sự kỳ diệu không phải là những phép lạ đi kèm 
theo việc nhập thai và đản sanh của Ngài, nhưng là sự tỉnh thức và 
hiểu biết sáng suốt trong lúc có những cảm thọ, tư duy và tri giác. 


Ba bài kinh trong phần 3 là những bài tường thuật về tiểu sử 
phù hợp với quan điểm tự nhiên này. Ba bài kinh cho ta một hình 
ảnh của Đức Phật nồi bật với tính cách hiện thực, đơn giản trong 
phẩm chất tự nhiên, sắc nét trong khả năng chuyển tải những tuệ 
giác tâm lý rất sâu sắc với kỹ thuật mô tả tối thiểu. Trong Kinh 
Văn II, 3, (1), chúng ta đọc về việc xuất gia của Ngài, việc rèn 
luyện dưới sự hướng dẫn của hai vị thiền sư danh tiếng, sự thất 
vọng của Ngài về những gì họ giảng dạy, sự phấn đấu đơn độc của 
Ngài, và sự chiến thắng của Ngài khi đạt được giác ngộ về con 
đường Bất Tử. Kinh Văn II, 3, (2) bồ sung cho sự thiếu sót của 
bài tường thuật trên băng một bài mô tả chỉ tiết về việc Bồ-tát tu 
tập pháp môn tự hành hạ thân xác, mà lạ thay là đã không được 
đề cập đến trong bài kinh trước. Bài kinh này cũng cho chúng ta 
một mô tả kinh điển về kinh nghiệm giác ngộ của Ngài liên hệ đến 
việc đạt đến bốn tầng thiền, những trạng thái nhập định thâm sâu, 
tiếp theo sau là đắc Tam minh (vi//z): Túc mạng minh, Thiên nhãn 
minh và Lậu tận minh. Trong lúc bài kinh này có thể cho ta có cảm 
tưởng rằng Lậu tận minh bùng vỡ trong tâm thức Đức Phật như 
một trực giác tự nhiên bất ngờ. Kinh Văn HH, 3, (3) điều chỉnh lại 
cảm tưởng này bằng một bài tường thuật lại về Bồ-tát trong đêm 
trước khi đạt giác ngộ, Ngài đã suy nghĩ sâu xa về nỗi khổ đau của 
tuổi già và cái chết. Rồi từ đó, Ngài dùng phương pháp dò tìm đến 


78 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


tận những nhân duyên của nỗi khổ đau này bằng một tiến trình 
có liên quan đến sự chú tâm thận trọng, từng bước (như lý tác ý) 
(yoniso manasikara) dẫn đến “bước đột phá của trí tuệ” (paññãya 
abhisamaya). Tiên trình nghiên cứu này đạt đến đỉnh cao là việc 
khám phá ra lý Duyên khởi, mà từ đó trở thành nền tảng triết lý 
của lời Ngài giảng dạy. 

Điều quan trọng cần nhẫn mạnh là, như được trình bày ở 
đây và một vài nơi khác trong các bộ kinh Nikãya, lý Duyên khởi 
không có nghĩa là một lời ca ngợi vui vẻ về mỗi tương quan tương 
duyên giữa các sự vật, nhưng là một sự phát biểu chính xác về 
kiểu mẫu nhân duyên lệ thuộc vào nhau, qua đó khổ đau khởi 
sinh hay chấm dứt. Trong cùng bài kinh này, Đức Phật tuyên bố 
rằng Ngài chỉ khám phá ra con đường giải thoát khi Ngài tìm ra 
con đường đề chấm dứt lý Duyên khởi. Như vậy, chính là sự nhận 
thức được con đường chấm dứt lý Duyên khởi đã đưa đến sự giác 
ngộ của Đức Phật, chứ không chỉ là sự khám phá ra phương diện 
nguồn gốc các nhân duyên. Ví dụ về một thành phố cô, được giới 
thiệu vào phần sau của bài kinh, đã minh họa điểm này, rằng sự 
giác ngộ của Đức Phật không phải là một sự kiện độc đáo nhưng 
là sự khám phá lại 'con đường cô sơ” mà các Đức Phật thời quá 
khứ đã đi qua. 

Kinh Văn II, 4 tóm tắt lời tường thuật của Kinh Văn II, 3, 
(1) mà tôi đã chia ra bằng cách nối kết hai văn bản khác về cuộc 
tìm cầu con đường giải thoát của Bồ-tát. Giờ đây chúng ta lại cùng 
trở về với Đức Phật ngay sau khi Ngài đắc quả Giác ngộ, khi Ngài 
suy tư về vấn đề quan trọng là có nên chia sẻ sự giác ngộ của Ngài 
với thế gian không. Ngay tại điểm này, đang lúc bài kinh diễn tiến 
có vẻ rất tự nhiên và mang tính thuyết phục, thì có một vị trời tên 
là Phạm Thiên Sahampati từ cõi Thiên bước xuống để cầu xin 
Đức Phật hãy ra đi và giảng dạy Giáo pháp, vì lợi lạc của những 
chúng sanh “vẫn còn chút bụi trong đôi mắt”. Cảnh tượng này có 
nên được diễn giải theo nghĩa đen hay là như một sự phê chuẩn 
tượng trưng của một kịch bản nội tâm đang diễn ra trong tâm của 
Đức Phật? Thật khó để có thể cho một câu trả lời dứt khoát cho 
câu hỏi này, có lẽ cảnh tượng này có thể được hiểu như đang xảy 
ra ở cả hai cấp độ. Trong bất cứ sự kiện nào, sự xuất hiện của trời 
Phạm Thiên ở thời điểm này đánh dấu sự chuyền đổi từ một hiện 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 79 


thực đã tạo ảnh hưởng trong phân trước của bài kinh đến một kiêu 
mẫu tượng trưng mang tính huyền thoại. Sự chuyền tiếp một lần 
nữa nhẫn mạnh đến ý nghĩa vũ trụ của sự thành đạo của Đức Phật 
và sứ mạng tương lai của Ngài như một vị thầy. 


Lời thỉnh cầu của vị trời Phạm Thiên cuối cùng đã thành 
công và Đức Phật đồng ý giảng dạy. Ngài chọn năm vị du sĩ khổ 
hạnh như những người đầu tiên tiếp nhận Giáo pháp của Ngài; 
năm người này đã từng theo Ngài trong những năm Ngài còn hành 
trì pháp tu khổ hạnh ép xác. Bài tường thuật đạt đến đỉnh cao bằng 
một lời xác nhận ngắn rằng Đức Phật đã giảng dạy các vị này theo 
một phương cách nào đó, khiến cho tất cả năm vị, chính họ đều 
chứng đắc Niết-bàn bắt tử. Tuy nhiên, bài này không nói rõ về lời 
giảng dạy đặc biệt nào mà Đức Phật đã truyền đạt cho năm vị này 
lúc Ngài gặp họ lần đầu tiên sau khi đắc quả Giác ngộ. Bài giảng 
đó là chính là Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên, được biết như là “Kinh 
Chuyên Pháp Luân”. 


Kinh này được đưa vào đây như là Kinh Văn H, 5. Trong 
phần mở đầu của kinh, Đức Phật tuyên bố với năm vị du sĩ khổ 
hạnh rằng Ngài đã khám phá ra “trung đạo”, mà Ngài nhận diện đó 
là Bát Thánh đạo. Trong ánh sáng của bài tường thuật về tiểu sử 
trước đây, chúng ta có thể hiểu tại sao Đức Phật bắt đầu bài giảng 
dạy như thế này. Trước tiên, năm vị du sĩ khổ hạnh từ chối không 
công nhận lời tuyên bồ của Đức Phật là Ngài đã đắc quả Giác ngộ 
và đã xa lánh Ngài, cho rằng Ngài đã phản bội lý tưởng khổ hạnh 
cao cả và quay trở về với cuộc sông xa hoa. Như vậy, trước tiên, 
Ngài phải bảo đảm với họ rằng Ngài đã không hề quay trở lại với 
cuộc sống phóng dật, mà đã khám phá ra một phương pháp mới 
cho việc tìm cầu con đường giác ngộ vượt thời gian. Ngài nói với 
họ, phương pháp mới này vẫn trung thành với việc từ bỏ các dục 
lạc thuộc ngũ căn, tuy nhiên cũng tránh xa việc hành hạ thể xác vì 
điều đó vô nghĩa và không mang lại kết quả. Rồi Ngài giải thích 
cho họ con đường đích thực đưa đến giải thoát là Bát Thánh đạo, 
con đường nảy tránh khỏi hai cực đoan và nhờ vậy phát sinh ánh 
sáng trí tuệ và đạt đến đỉnh cao là đoạn diệt được tất cả mọi ràng 
buộc hệ lụy, đó là Niết-bản. 

Sau khi Ngài đã giải tỏa mọi hiểu lầm, Ngài bèn tuyên bố 
những chân lý mà Ngài đã đạt được trong đêm Ngài đắc quả giác 


S0 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


ngộ. Đó là Tứ diệu đế (Bốn chân lý cao thượng). Ngài không 
những tuyên bồ rõ  Tảng và định nghĩa ngắn gọn mỗi chân lý, mà 
Ngài còn mô tả mỗi chân lý từ ba góc độ khác nhau. Những điều 
này tạo thành “ba lần chuyển pháp luân” được đề cập trong phần 
sau của bài kinh. Đối với mỗi chân lý, lần chuyển pháp luân thứ 
nhất là trí tuệ thắp sáng bản chất đặc thù của chân lý cao thượng 
đó. Lần chuyên thứ hai là sự hiểu biết rằng mỗi chân lý cao thượng 
đặt ra một nhiệm vụ đặc thù cần được hoàn thành. Như vậy, chân 
lý thứ nhất, chân lý về Khô, là cần phải được hiểu trọn vẹn; chân 
lý thứ hai, chân lý về nguồn gốc của. Khổ hay là ái dục, cần phải 
được từ bỏ; chân lý thứ ba, chân lý về sự chấm dứt Khô, cần phải 
được thực hiện; và chân lý thứ tư, chân lý về con đường diệt Khổ, 
cần phải được tu tập và phát triển. Lần chuyên pháp luân thứ ba là 
sự hiểu biết rằng bốn chức năng liên quan đến Tứ diệu để đã được 
hoàn thành: chân lý về Khổ đã được hoàn toàn thấu hiểu, ái dục 
đã được đoạn trừ, việc chấm dứt khô đã được thực hiện, và con 
đường diệt Khổ đã được tu tập phát triển trọn vẹn. Ngài nói rằng, 
chỉ đến khi Ngài hiểu Tứ diệu đề trong cả ba lần chuyền pháp luân 
và mười hai dạng thức, lúc ấy Ngài mới có thê tuyên bố là Ngài đã 
đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Kinh Dhammacakkaappavattana một lần nữa minh họa sự 
pha trộn hai kiểu mẫu mà tôi đã đề cập trước đây. Bài kinh diễn 
tiền hầu như hoàn toàn theo kiều hiện thực - tự nhiên cho đến khi 
chúng ta đến gần đoạn kết. Khi Đức Phật chấm dứt bài thuyết 
pháp, ý nghĩa vũ trụ của sự kiện này được thắp sáng băng một 
đoạn văn mô tả chư Thiên trong mỗi cung Trời liên tiếp nhau đã 
hoan nghênh bài pháp và hô lớn tín mừng cho những VỊ Thiên 
khác ở các cung trời kế tiếp. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống địa cầu 
chân động và rung chuyên, và một luồng ánh sáng lớn vượt qua 
ánh sáng của chư Thiên xuất hiện trên thế gian. Rồi, trong đoạn 
cuối, từ cảnh tượng huy hoàng này chúng ta trở về với cảnh giới 
tẻ nhạt của cõi người, để nhìn thấy Đức Phật chúc mừng ngắn gọn 
vị du sĩ Kondañña (Kiều-trằn-như) đã đạt được “Pháp nhãn trong 
sáng thanh tịnh”. Trong một sát-na, Pháp đăng (Ngọn đèn truyền 
Pháp) đã chuyền từ bậc Đạo Sư sang đệ tử, để bắt đầu cuộc hành 
trình xuyên khắp Ấn Độ và thế giới. 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG S1 


H. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 


1. MỘT NGƯỜI 


— Này các Tỷ-kheo, có một người xuất hiện trong cõi đời vì lợi 
lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của đa số chúng sanh, vì lòng 
bi mẫn đối với thế gian, vì những điều tốt đẹp, lợi lạc, hạnh phúc của 
chư Thiên và loài Người. Người đó là ai? Người đó là Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Đây chính là người ấy. 

Này các Tỷ-kheo, có một người xuất hiện trong cõi đời, là 
người độc nhất, không có người đi trước, không có người đồng 
hành, không thê so sánh với bất cứ ai, không ngang hàng với bất cứ 
ai, không có người tương xứng, không có người đối thủ, là bậc tối 
thượng trong tất cả nhân loại. Người đó là ai? Người đó chính là Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Đây chính là người ấy. 


Này các Tý-kheo, sự biểu hiện của người này là sự biểu hiện 
của pháp nhãn vi diệu, của ánh sáng vi diệu, của đại quang minh; 
đó là sự biểu hiện của sáu pháp vô thượng, sự chứng đắc bốn vô 
ngại giải, sự thông đạt nhiều giới khác nhau, nhiều giới sai biệt; 
đó là sự chứng ngộ nhờ kết quả của minh và giải thoát; sự chứng 
đắc các quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán. (3) Người ây 
là ai? Người ấy chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Đây chính là người ấy. 

(Tăng Chi BK 1, Ch. XIII: Phẩm Một Người, 1-7: Như Lai; Ï 
tr: 46-49) 


2. SỰ KIỆN NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH CỦA Đức Phật 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành 
Xá-vệ (Savatthi), khu rừng Kỳ-đả (Jeta), thuộc vườn Câp Cô Độc 
(Anathapindika). 


S2 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


2. Lúc bấy giờ, một số Tỷ-kheo đang ngồi trong hội trường, 
nơi họ gặp nhau sau khi đi khất thực về; sau khi ăn xong, cuộc 
thảo luận này khởi lên giữa chúng Tăng: “Thật hy hữu thay chư 
hiền, thật siêu việt thay đại thần thông và uy lực của Như Lai 
(Tathägata)! Vì Ngài có thể biết được chư Phật thời quá khứ, 
những vị đã nhập Niết-bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy 
vòng sinh tử, chấm dứt luân hồi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau; 
Ngài biết rằng chư Thế Tôn ấy đản sanh như vậy, danh tánh như 
vậy, bộ tộc như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác 
như vậy, trú xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy.” 


Khi được nghe như vậy, Tôn giả Ananda nói với các Tỷ-kheo: 


— Chư hiền, các bậc Như Lai thật hy hữu và đầy đủ các đức 
hạnh siêu việt! (4) 


Tuy nhiên, cuộc thảo luận của chúng Tỷ-kheo bị gián đoạn, 
vì vào buổi chiều sau khi xuất thiền, Thế Tôn đã đứng dậy đi đến 
hội trường, và ngồi xuống trên một chỗ đã được soạn sẵn. Rồi 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngồi đây đề bàn chuyện gì 
vậy? Và cuộc thảo luận gì giữa các ông đã bị gián đoạn? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con đang ngồi trong hội 
trường nơi chúng con đã gặp nhau sau khi đi khất thực về; sau khi 
ăn xong thì cuộc thảo luận này khởi lên giữa chúng con: “Thật hy 
hữu thay chư hiền, thật siêu việt thay đại thần thông và uy lực của 
Như Lai! Vì Ngài có thê biết được chư Phật thời quá khứ, những 
vị đã nhập Niết-bàn, đã cắt đứt các chướng đạo, bẻ gãy vòng sinh 
tử, chấm dứt luân hôi, đã vượt thoát khỏi mọi khổ đau; Ngài biết 
rằng chư Thế Tôn ấ ây đản sanh như vậy, danh tánh như vậy, bộ tộc 
như vậy, giới hạnh như vậy, định lực như vậy, tuệ giác như vậy, trú 
xứ thiền như vậy, giải thoát như vậy.” Khi được nghe như vậy, Tôn 
giả Ananda nói với chúng con: “Chư hiền, các bậc Như Lai thật 
hy hữu và đầy đủ các đức hạnh siêu việt!” Bạch Thế Tôn, đấy là 
cuộc thảo luận giữa chúng con đã bị gián đoạn khi Thế Tôn đi đến. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ãnanda: 

— Đã vậy thì, này Ananda, hãy giải thích đây đủ hơn về 
những đức hạnh hy hữu siêu việt của Như Lai. 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 83 


3. — Bạch Thế Tôn, con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu 
của Thế Tôn như vây: “Này Ananda, chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát 
xuất hiện trên cung trời Đâu-suất,” (5) rằng chánh niệm và tỉnh giác 
Bồ-tát xuất hiện trên cung trời Đâu-suất, đây là điều con ghi nhớ như 
một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


4. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vầy: “Chánh niệm và tỉnh giác, Bồ-tát an trú trên cung trời 
Đâu-suât.” Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy 
hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


5. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vậy: “Bồ-tát an trú trên cung trời Đâu- suất trong suốt thọ 
mạng của Ngài.” Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh 
hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


6. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vầy: “Chánh niệm và tỉnh giác, Bồ- tát sau khi mạng chung 
trên cung trời Đâu-suất đã nhập vào mẫu thai.” Đây cũng là điều 
con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


7. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vây: “Khi Bồ-tát mạng chung trên cung trời Đâu-suất và nhập 
vào mẫu thai, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực 
của chư Thiên hiện ra khắp thế giới, gồm thế giới của chư Thiên, 
Ma Vương, và Phạm Thiên, và cả thế giới này của các Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và ngay cả trong thế giới tối 
tăm với những khoảng trồng, u ám và hoàn toàn đen tối, nơi mà 
mặt trăng và mặt trời, cho dù đầy uy lực, cũng không thể chiếu 
sáng; trong những cảnh giới ấy, đã xuất hiện một hảo quang vô 
lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên. (6) Và các chúng 
sanh tái sanh ở đó nhờ hào quang ấy mả thấy được nhau và nói: 
“Quả thật cũng có những chúng sanh khác tái sanh ở đây. Và cả 
hệ thông mười ngàn thế giới này rung chuyền, lay động, chuyên 
động, và một lần nữa xuất hiện một hào quang vô lượng diệu kỳ 
vượt xa thần lực của chư Thiên hiện ra khắp thế giới.” Đây cũng là 
điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


#. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vây: “Khi Bô-tát đã nhập mâu thai, bôn vị Thiên trẻ tuôi đã 


S4 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


đến canh gác bốn phía để cho không một ai, người hay không phải 
loài người, có thê làm tổn hại Bồ-tát hay mẹ của Bồ-tát.” ¿) Đây 
cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của 
Thể Tôn. 


9. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vầy: “Khi Bồ-tát đã nhập mẫu thai, mẹ Bồ-tát tự nhiên giữ 
giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các 
dục, không nói láo, không uống các loại rượu men, rượu nấu, chất 
gây say, vốn là nguồn gốc của sai phạm.” Đây cũng là điều con ghi 
nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


14. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vây: “Những phụ nữ khác sanh con sau khi đã mang thai chín 
tháng mười ngày, nhưng mẹ của Bồ-tát thì không phải như vậy. 
Mẹ Bồ-tát mang thai Bồ-tát đúng mười tháng rồi mới sanh.” Đây 
cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của 
Thế Tôn. 


15. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vây: “Những phụ nữ khác thường ngồi hay nằm khi sanh con, 
nhưng mẹ của Bồ-tát thì không phải như vậy. Mẹ của Bồ-tát đã 
đứng khi sanh Bồ-tát.” Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức 
hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


1ø. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, trước tiên là chư Thiên đã 
đón nhận Ngài, sau mới đến loài Người.” Đây cũng là điều con ghi 
nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 

17. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài không chạm đất. Bốn 
vị Thiên nâng đỡ Ngài, đặt Ngài trước mẫu hậu và thưa: “Hoàng 
hậu hãy vui mừng, Hoàng hậu đã sanh được một bậc vĩ nhân.”” 
Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt 
của Thế Tôn. 

18. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, Ngài sanh ra thanh tịnh, 
trong sạch; không bị nước, chất lỏng, máu, hay bất cứ chất dơ bân 
nảo làm ô nhiễm. Giả sử có một viên ngọc đặt trên một tâm vải 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG S5 


mịn, thì viên ngọc không làm vấy bẫn miếng vải, và miếng vải 
cũng không làm viên ngọc vấy bẩn. Vì sao? Vì cả hai đều trong 
sạch. Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra cũng như vậy, Ngài sanh ra thanh 
tịnh không bị ô nhiễm.” Đây cũng là điều con ghi nhớ như một 
đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


19. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vầy: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, hai dòng nước từ trên 
trời rót xuống, một dòng nước lạnh, một dòng nước nóng, đề tắm 
cho Ngài và mẹ Ngài.” Đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức 
hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


20. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khâu của Thế Tôn 
như vây: “Ngay khi Bồ-tát ra đời, Ngài đứng vững hai chân trên 
mặt đất; Ngài đi bảy bước hướng về phương Bắc, với một lọng 
trắng che cho Ngài. Ngài nhìn khắp mọi phương và cất tiếng nói 
như một vị chúa đầu đàn: “Ta là bậc tối cao trên đời; Ta là bậc tối 
ưu trên đời; Ta là bậc tối tôn trên đời. Đây là đời sống cuối cùng của 
Ta, Ta sẽ không còn tái sanh nữa. ”” ) Đây cũng là điều con ghi nhớ 
như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


21. Con đã nghe và đã ghi nhớ lời từ kim khẩu của Thế Tôn 
như vây: “Khi Bồ-tát ra đời từ bụng mẹ, một hào quang vô lượng 
diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên hiện ra khắp thế giới, gồm 
thế giới của chư Thiên, Ma Vương, và Phạm Thiên, và cả thế giới 
này của các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và 
ngay cả trong thế giới tôi tăm với những khoảng trống, u ám, và 
hoàn toàn đen tối, nơi mà mặt trăng và mặt trời cho dù đầy uy lực, 
cũng không thể chiếu sáng: trong những cảnh giới ấy đã xuất hiện 
một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần lực của chư Thiên. 
Và các chúng sanh tái sanh ở đó nhờ hào quang ấy mà thấy được 
nhau và nói: “Quả thật cũng có những chúng sanh khác tái sanh 
ở đây”. Và cả hệ thông mười ngàn thế giới này rung chuyên, lay 
động, chuyên động, và ở đó một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt 
xa thần lực của chư Thiên, hiện ra khắp thế giới, răng khi Bồ-tát 
ra đời từ bụng mẹ, một hào quang vô lượng diệu kỳ vượt xa thần 
lực của chư Thiên hiện ra khắp thế giới... Đây cũng là điều con ghi 
nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


22. - Này Ananda, vì vậy, hãy ghi nhớ việc này như là một 


S6 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. Ở đây, này Ãnanda, đối 
với Thế Tôn, khi các cảm thọ sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, 
Thế Tôn đều biết rõ; khi các tưởng sinh khởi, hiện hữu hay biến 
hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi các niệm sinh khởi, hiện hữu hay 
biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ. ( Này Änanda, hãy ghi nhớ điều 
này như một đức hạnh hy hữu, siêu việt của Thế Tôn. 


23. — Bạch Thế Tôn, vì rằng đối với Thế Tôn, khi các cảm 
thọ sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi các 
tưởng sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ; khi 
các niệm sinh khởi, hiện hữu hay biến hoại, Thế Tôn đều biết rõ, 
đây cũng là điều con ghi nhớ như một đức hạnh hy hữu, siêu việt 
của Thế Tôn. 


Tôn giả Änanda nói như vậy. Bậc Đạo sư chấp nhận. Các 
Tý-kheo hoan hý tín thọ lời Tôn giả Ananda nói. 
(TBK II, Kinh số 123: Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, tr. 317- 
328) 


3. CUỘC TÌM CÂU GIẢI THOÁT 
(L) Tìm cầu an tịnh tôi thượng 


5. — Này các Tý-kheo, có hai loại tìm cầu: Thánh cầu và Phi 
thánh câu. 


Và thế nào là Phi thánh cầu? Ở đây, có người tự mình bị 
tác động của sanh, lại đi tìm cầu những gì cũng bị tác động của 
sanh; tự mình bị tác động của già, lại đi tìm cầu những gì cũng bị 
tác động của già; tự mình bị tác động của bệnh, lại đi tìm những 
gì cũng bị tác động của bệnh; tự mình bị tác động của chết, lại đi 
tìm những gì cũng bị tác động của chết; tự mình bị tác động của 
sầu bi, lại đi tìm những gì cũng bị tác động của sầu bi; tự mình là 
đối tượng của phiền não, lại đi tìm những gì cũng bị tác động của 
phiền não. 

6— I¡. Và những gì có thể nói là phải chịu tác động của sanh, 
già, bệnh, chết, sầu bi và phiền não? Vợ con, nô tỳ nam nữ, dê 
cừu, gà heo, voi, trâu bò, ngựa đực, ngựa cái, vàng bạc... những 
sở hữu đó phải chịu tác động của sanh, già, bệnh, chết, sầu bi và 
phiền não; và người nào nắm giữ những thứ ấy, tham đắm chúng, 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG S7 


hoản toàn mê say chúng, là đang tự mình phải chịu tác động của 
sanh... sầu bi và phiền não, lại đi tìm cầu những gì cũng phải chịu 
tác động của sanh... sầu bi và phiền não. 

12. Và thế nào là Thánh cầu? Ở đây có người tự mình phải chịu 
tác động của sanh, hiểu TỐ Sự nguy hiểm của những øì phải chịu tác 
động của sanh, nên tìm cầu sự an Ổn tối thượng của cái không sanh, 
thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết-bàn; tự mình phải chịu tác động 
của già, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của 
già, nên tìm cầu sự an ồn tối thượng của cái không giả, thoát khỏi 
mọi khô ách, đó là Niết-bàn; tự mình phải chịu tác động của bệnh, 
hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của bệnh, 
nên tìm cầu sự an ồn tối thượng của cái không bệnh, thoát khỏi mọi 
khổ ách, đó là Niết-bản; tự mình phải chịu tác động của chết, hiểu 
TÖ Sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của chết, nên tìm 
câu sự an Ôn tối thượng của cái không chết, thoát khỏi mọi khổ ách, 
đó là Niết-bàn; tự mình phải chịu tác động của sâu bi, hiểu rõ sự 
nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sầu bi, nên tìm cầu 
sự an ồn tối thượng của cái không sâu bi, thoát khỏi mọi khổ ách, 
đó là Niết-bàn; tự mình phải chịu tác động của phiền não, hiểu rõ 
sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của phiền não, nên 
tìm cầu sự an Ổn tối thượng của cái không phiền não, thoát khỏi mọi 
khổ ách, đó là Niết-bàn. Như vậy gọi là Thánh cầu. 

73. Này các Ty-kheo, Ta cũng vậy, trước khi giác ngộ, khi 
còn là một Bồ-tát chưa chứng Chánh Đăng Giác, trong lúc chính 
mình bị tác động của sanh, Ta lại tìm cầu những gì cũng chịu tác 
động của sanh; trong lúc chính mình bị tác động của già, bệnh, 
chết, sầu bi và phiền não, Ta lại tìm cầu những gì cũng chịu tác 
động của giả, bệnh, chết, sầu bi, và phiền não. Rồi Ta suy nghĩ 
như sau: “ “Tại sao, chính mình phải chịu tác động của sanh, Ta lại 
tìm cầu những gì cũng phải chịu tác động của sanh? Tại sao, chính 
mình phải chịu tác động của già, bệnh, chết, sầu bi và phiền não, 
Ta lại tìm cầu những gì cũng phải chịu tác động của già, bệnh, 
chết, sâu bi và phiền não? Thiết tưởng rằng, chính mình phải chịu 
tác động của sanh, sau khi hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải 
chịu tác động của sanh, Ta phải tìm cầu sự an Ổn tối thượng của cái 
không sanh, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết-bàn. Thiết tưởng 
rằng, chính mình phải chịu tác động của già, bệnh, chết, sầu bi và 


S§ HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


phiền não; sau khi hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu 
tác động của già, bệnh, chết, sầu bi và phiền não, Ta phải tìm cầu 
sự an ôn tối thượng của cái không già, không bệnh, không chết, 
không sầu bi, thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết-bàn.” 


14. Rồi sau đó, khi Ta còn là một thanh niên tóc đen nhánh, 
tràn đây sinh lực của tuổi xuân, trong giai đoạn vàng son của đời 
người, dù cha mẹ Ta không bằng lòng và khóc lóc với mặt đây lệ, 
Ta đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, từ bỏ đời sống gia đình đề sống 
không gia đình. 

15. Này các Tý-kheo, sau khi đã xuất gia như vậy đề đi tìm cái 
tối thiện, tìm cầu an tịnh tối thượng, Ta đi đến chỗ Ä]ãra Kãlãma ở 
và thưa với ÄJãra Kãlãma: “Hiền giả Kãlãma, tôi muốn sống đời 
phạm hạnh trong Pháp và Luật này”. Alara Kalama trả lời: “Tôn 
giả có thê ở lại đây. Pháp này là pháp khiến người trí chẳng bao 
lâu có thê thâm nhập và an trú, tự mình chứng đắc quả thượng trí 
của vị thầy chỉ dạy.” Chắng bao lâu, Ta nhanh chóng thông suốt 
Pháp ấy. Đối với vẫn đề khua môi tụng đọc và tập dượt những lời 
thầy dạy, Ta có thê nói với tri kiến và lòng tự tin, và ta tuyên bó: 
“Ta đã biết và thấy” và những người khác cũng làm như vậy. 


Rồi Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ vì lòng tin mà Ä|ãra 
Kalãma tuyên bố: “Sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, Ta 
thâm nhập và an trú trong pháp này.” Chắc chắn ÄJãra Kãlãma an 
trú sau khi biết và thấy Pháp này.” Rồi Ta đi đến ÃJãra Kãlãma và 
hỏi: “Hiền giả Kalama, sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, 
ngài đã thâm nhập và an trú trong Pháp này đến mức độ nào?” Để 
trả lời, ÄJãra Kãlãma tuyên bố về Vô Sở Hữu Xứ. (1) 


~ 


Rồi Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ có ÄJãra Kãlãma có tín, 
tấn, niệm, định và tuệ; Ta cũng có tín, tấn, niệm, định và tuệ. Vậy 
Ta thử cố gắng chứng đạt được Pháp mà ÄJãra Kãlãma tuyên bố 
đã thâm nhập và an trú sau khi đã tự mình chứng đạt với thượng 


4 32 


tr1. 


Chăng bao lâu Ta nhanh chóng thâm nhập vả an trú trong 
Pháp ấy sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Rồi Ta đi đến 
Älãra Kãlama và hỏi: “Hiền giả Kãlãma, có phải ngài tuyên bố 
rằng ngài đã thâm nhập và an trú trong Pháp này đến mức độ như 
vậy sau khi đã tự mình chứng đạt với thượng trí?” 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 89 

— Vâng, hiền giả, đúng là đến mức độ như vậy. 

— Này hiền giả, cũng ở mức độ như vậy, tôi đã thâm nhập và 
an trú trong Pháp này sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. 

— Này hiền giả, đó là một thắng lợi cho chúng ta, là một đại 
thắng lợi cho chúng ta khi có một vị đồng phạm hạnh như Tôn giả. 
Pháp mà tôi tuyên bố là đã thâm nhập và an trú sau khi tự mình 
chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà hiền giả đã thâm 
nhập và an trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Và Pháp 
mà hiển giả tuyên bố là đã thâm nhập và an trú sau khi tự mình 
chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà tôi đã thâm nhập 
và an trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Như vậy, hiền 
giả đã biết Pháp mà tôi biết, và tôi đã biết Pháp mà hiển giả biết. 
Tôi như thế nào, hiển giả như thế ấy; hiền giả như thế nào, tôi như 
thế ấy. Hiền giả, hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau lãnh đạo 
hội chúng này. 

Như vậy, ÄJãra Kalama, vị đạo sư của Ta, lại đặt Ta, là đệ tử 
của vị ấy, ngang hàng với vị đạo sư vả ban cho Ta vinh dự tối cao. 
Nhưng rồi Ta suy nghĩ: “Pháp này không đưa đến ly tham, nhàm 
chán, đoạn diệt; không đưa đến an tịnh, không đưa đến thượng trí, 
không đưa đến giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn, chỉ đưa đến tái 
sanh ở cõi Trời Vô Sở Hữu Xứ.” (12) Không hải lòng với Pháp này, 
thất vọng với Pháp này, Ta đã bỏ đi. 

1ø. — Này các Tỷ-kheo, Ta vẫn đi tìm cái chí thiện, tìm cầu 
an tịnh tôi thượng, Ta đi đến chỗ Uddaka Rãmaputta và nói với vị 
này: “Hiễn giả, Tôi muốn sống đời phạm hạnh trong Pháp và Luật 
này.” Uddaka Rãmaputta trả lời: “Tôn giả có thê ở lại đây. Pháp 
nảy là pháp khiến người trí chăng bao lâu có thể thâm nhập và an 
trú, tự mình chứng đắc quả thượng trí của vị thầy chỉ dạy. ” Chăng 
bao lâu, Ta nhanh chóng thông suốt Pháp â ây. Đối với vẫn đề khua 
môi tụng đọc và tập dượt những lời thầy dạy, Ta có thể nói với tri 
kiến và lòng tự tin, và Ta tuyên bố: “Ta đã biết và thấy” và những 
người khác cũng làm như vậy. 

Rồi Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ vì lòng tin mà Rãma tuyên 
bố: “Sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí, Ta thâm nhập vả an 
trú trong Pháp này.” Chắc chắn Rãma an trú sau khi biết và thấy 
Pháp này.” Rồi Ta đi đến Uddaka Rãmaputta và hỏi: “Thưa Hiền 


90 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


giả, cho đến mức độ nào, Rãma tuyên bố rằng sau khi tự mình 
chứng đạt với thượng trí, ngài đã thâm nhập và an trú trong Pháp 
này?” Đề trả lời, Uddaka Rãmaputta tuyên bố về Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng xứ. (13) 

Rồi Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ Rãma có tín, tấn, niệm, 
định và tuệ; Ta cũng có tín, tắn, niệm, định và tuệ. Vậy ta thử cỗ 
găng chứng đạt được Pháp mà Rãma tuyên bố đã thâm nhập và an 
trú sau khi đã tự mình chứng đạt với thượng trí.” 

Chăng bao lâu, Ta nhanh chóng thâm nhập và an trú trong 
Pháp ấy, sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Rồi Ta đi đến 
Uddaka Rãmaputta và hỏi: “Thưa hiền giả, có phải đến mức độ 
này, Rãma tuyên bố rằng ngài đã thâm nhập và an trú trong Pháp 
này sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí?” 

— Vâng, hiển giả, đúng là đến mức độ như vậy. 

— Này hiền giả, cũng bằng cách này, tôi đã thâm nhập và an 
trú trong Pháp nảy sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. 

— Này hiền giả, đó là một thắng lợi cho chúng ta, là một đại 
thắng lợi cho chúng ta khi có một vị đồng phạm hạnh như Tôn giả. 
Pháp mà tôi tuyên bố là đã thâm nhập và an trú sau khi tự mình 
chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà hiền giả đã thâm 
nhập và an trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Và Pháp 
mà hiền giả tuyên bố là đã thâm nhập và an trú sau khi tự mình 
chứng đạt với thượng trí, cũng chính là Pháp mà tôi đã thâm nhập 
và an trú sau khi tự mình chứng đạt với thượng trí. Như vậy, hiền 
giả đã biết Pháp mà tôi biết, và tôi đã biết Pháp mà hiền giả biết. 
Tôi như thế nào, hiển giả như thế ấy; hiền giả như thế nào, tôi như 
thế ấy. Hiền giả, hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau lãnh đạo 
hội chúng này. 

Như vậy, Uddaka Ramaputta, vị đồng phạm hạnh của Ta, 
lại đặt Ta vào vị trí của vị đạo sư và ban cho Ta vinh dự tối cao. 
Nhưng rồi Ta suy nghĩ: “Pháp này không đưa đến ly tham, nhàm 
chán, đoạn diệt, không đưa đến an tịnh, không đưa đến thượng trí, 
không đưa đến giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn, chỉ đưa đến tái 
sanh ở cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ.” Không hải lòng với 
Pháp này, thất vọng với Pháp này, Ta đã bỏ đi. 


17. Này các Tỷ-kheo, Ta vẫn đi tìm cái chí thiện, tìm cầu 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 0] 


an tịnh tối thượng, Ta lần lượt du hành qua nước Magadha (Ma- 
kiệt-đà), cuối cùng Ta đi đến Uruvelã gần Senäninipama. Ở đó, 
Ta tìm thấy một địa điểm thích hợp, một khu rừng tươi mát, với 
dòng sông nước chảy trong vắt, với bờ sông bằng phẳng và thoải 
mái và một ngôi làng kế cận để khất thực. Ta suy nghĩ: “Đây là 
một địa điểm thích hợp, đây là một khu rừng tươi mát, với dòng 
sông nước chảy, trong vắt, với bờ sông bằng phăng thoải mái và 
một ngôi làng kế cận đề khất thực. Đây là chỗ vừa đủ phục vụ cho 
một thiện nam tử có ý định nỗ lực tính tấn.” Và Ta ngồi xuống chỗ 
ây và nghĩ: “Chỗ này vừa đủ phục vụ cho nỗ lực tỉnh tấn của Ta.” 


18. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta tự mình phải chịu tác động của 
sanh, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của 
sanh, nên tìm cầu sự an ồn tối thượng của cái không sanh, đó là 
Niết-bàn; Ta đã đạt được sự an ồn tối thượng của cái không sanh, 
đó là Niết-bàn. Ta tự mình phải chịu tác động của già, hiểu rõ sự 
nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của già, nên tìm cầu sự 
an ồn tôi thượng của cái không già, đó là Niết-bàn; Ta đã đạt được 
sự an ồn tối thượng của cái không già, đó là Niết-bàn. Ta tự mình 
phải chịu tác động của bệnh, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì 
phải chịu tác động của bệnh, nên tìm cầu sự an ồn tối thượng của 
cái không bệnh, đó là Niết-bàn; Ta đã đạt được sự an Ôn tối thượng 
của cái không bệnh, đó là Niết-bản. Ta tự mình phải chịu tác động 
của chết, hiểu rõ sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động 
của chết, nên tìm cầu sự an ôn tối thượng của cái không chết, đó là 
Niết-bàn; Ta đã đạt được sự an ồn tối thượng của cái không chết, 
đó là Niết-bàn. Ta tự mình phải chịu tác động của sâu bị, hiểu rõ 
sự nguy hiểm của những gì phải chịu tác động của sầu bi, nên tìm 
cầu sự an Ôn tối thượng của cái không sâu bị, đó là Niết-bàn; Ta đã 
đạt được sự an ồn tôi thượng của cái không sâu bi, đó là Niết-bàn. 
Ta tự mình phải chịu tác động của phiền não, hiểu rõ sự nguy hiểm 
của những gì phải chịu tác động của phiền não, nên tìm cầu sự an 
ồn tối thượng của cái không phiền não, đó là Niết-bàn; Ta đã được 
sự an ồn tối thượng của cái không phiền não, đó là Niết-bàn. Tri 
kiến và pháp nhãn này đã khởi lên trong Ta: “Sự giải thoát của Ta 
không thể bị lay chuyên. Đây là đời sống cuối cùng của Ta. Nay 
sẽ không còn sự tái sanh nào nữa.” 


(Trung BK I, Kinh 26: Kinh Thánh Cầu, tr. 364-374) 


92 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


(2) Chứng đắc tam mình 


11. Saccaka hỏi Thế Tôn: (1s) “Phải chăng không bao giờ Tôn 
giả Gotama khởi lên một lạc thọ hoan hỷ đến nỗi nó có thể xâm 
chiếm tâm Tôn giả và an trú trong đó? Phải chăng không bao giờ 
Tôn giả Gotama khởi lên một khổ thọ đau đớn đến nỗi nó xâm 
chiếm tâm Tôn giả và an trú trong đó?” 


12. — Này Aggivessana, tại sao không có điều đó với Ta? 
Ở đây, này Aggivessana, trước khi Ta giác ngộ, trong lúc Ta vẫn 
còn là một Bồ-tát chưa chứng Chánh Đăng Giác, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đời sống gia đình chật chội gò bó và đầy bụi bặm, đời sống 
xuất gia thật rộng mở thênh thang. Khi còn sống trong gia đình, 
thật không dễ gì sống cuộc đời thánh thiện, hoàn toàn thanh tịnh, 
không nhiễm ô, giống như một vỏ sò được đánh bóng. Ta hãy cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” 


13-16. Rồi sau đó, trong lúc còn là một thanh niên trẻ tuổi, 
tóc đen nhánh, tràn đầy sinh lực của tuổi xuân, trong giai đoạn 
vàng son của đời người.../giống như trong Bài kinh HH, 3, (1), Cuộc 
Tìm Câu Giải Thoát, từ đoạn 14-17)...Và ngồi xuống, đó, suy nghĩ 
như sau: “Chỗ này vừa đủ phục vụ cho nỗ lực tỉnh tấn của Ta.” 


17. Rồi ba ví dụ khởi lên trong Ta thật tự nhiên, từ trước đến 
nay chưa từng nghe. Giả sử có một khúc cây đầy nhựa âm ướt 
đang nằm trên mặt nước, và một người đi đến với một vật làm mồi 
lửa, nghĩ rằng: '““la sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng.” 
Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào, người ấy có thể nhen một 
ngọn lửa và tạo ra hơi nóng bằng cách lẫy vật môi lửa chả xát vào 
khúc cây đầy nhựa âm ướt đang nằm trên mặt nước? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Bởi vì đó là một 
khúc cây đây nhựa âm ướt đang năm trên mặt nước. Cuôi cùng, 
người ây chỉ hứng chỊu sự mệt nhọc vả thât vọng mà thôi. 


— Cũng vậy, này Aggivessana, đối với những Sa-môn và Bà- 
la- -môn vân sông không từ bỏ các dục lạc về thân, và những thèm 
muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với dục lạc 
giác quan vẫn chưa hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội 
tâm, thậm chí nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó cảm nhận những 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 93 


khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ây không thế đạt 
được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng; và thậm chí nếu 
các Sa-môn và Bả-la-môn đó không cảm nhận những khổ thọ, 
đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ây vẫn không thể đạt được 
tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ thứ nhất đã 
khởi lên trong Ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. 


18. Lại nữa, này Aggivessana, một ví dụ thứ hai khởi lên 
trong Ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Giả 
sử có một khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên đất khô ráo 
cách xa mặt nước, và một người đi đến với một vật làm môi lửa, 
nghĩ rằng: “Ta sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng.” Này 
Aggivessana, ông nghĩ thế nào, người ấy có thê nhen một ngọn 
lửa và tạo ra hơi nóng băng cách lây vật làm môi lửa chà xát vào 
khúc cây đầy nhựa ẩm ướt đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt 
nước? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Bởi vì đó là một 
khúc cây đầy nhựa âm ướt, mặc dù nó đang nằm trên đất khô ráo 
cách xa mặt nước. Cuối cùng, người ây chỉ hứng chịu sự mệt nhọc 
và thất vọng mà thôi. 

— Cũng vậy, này Aggivessana, đối với những Sa-môn và Bà- 
la-môn sống với thân đã xa lánh các dục lạc giác quan, nhưng 
những thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt 
đối với dục lạc giác quan vẫn chưa hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn 
trừ trong nội tâm, thậm chí nếu các Sa-môn và Bà-la-môn đó chỉ 
cảm nhận những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy 
không thế đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tôi thượng; và 
ngay cả nếu các Sa-môn và Bả-la-môn đó không cảm nhận những 
khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy vẫn không thể 
đạt được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. Đó là ví dụ 
thứ hai đã khởi lên trong Ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy 
trước đây. 

19. Lại nữa, này Agg1vessana, một ví dụ thứ ba khởi lên trong 
Ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Giả sử có một 
khúc cây khô không nhựa, đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt 
nước, và một người đi đến với một vật làm môi lửa, nghĩ rằng: “Ta 
sẽ nhen một ngọn lửa, ta sẽ tạo ra hơi nóng.” Này AggIvessana, 


94 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


ông nghĩ thế nào, người ấy có thể nhen một ngọn lửa vả tạo ra 
hơi nóng bằng cách lây vật làm mồi lửa chà xát vào khúc cây khô 
không nhựa đang nằm trên đất khô ráo cách xa mặt nước? 

— Thưa Tôn giả Gotama, có thể được. Vì sao vậy? Bởi vì đó 
là một khúc cây khô không nhựa, và nó đang nằm trên đất khô ráo 
cách xa mặt nước. 

— Cũng vậy, này Aggivessana, đối với những Sa-môn và Bà- 
la-môn sông với thân đã xa lánh các dục lạc giác quan, và những 
thèm muốn, tham ái, mê đắm, khao khát và cuồng nhiệt đối với 
dục lạc giác quan đã hoàn toàn bị buông bỏ và đoạn trừ trong nội 
tâm, thậm chí nếu các Sa-môn và Bả- la- môn đó chỉ cảm nhận 
những khổ thọ, đau đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ấy có thê đạt 
được tri kiến, pháp nhãn và giác ngộ tối thượng; và ngay cả nếu 
các Sa-môn và Bà-la-môn đó không cảm nhận những khổ thọ, đau 
đớn, nhức nhối do nỗ lực, các vị ây vẫn có thê đạt được tri kiến, 
pháp nhãn và giác ngộ tối thượng. (16) Đó là ví dụ thứ ba đã khởi 
lên trong Ta thật tự nhiên, chưa bao giờ nghe thấy trước đây. 

20. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử dùng hàm răng nghiền chặt, 
lưỡi dán lên nóc họng, lây tâm đánh bại, chế ngự, nhiếp phục 
tâm.” Rồi với hàm răng nghiễn chặt, lưỡi dán lên nóc họng, ta 
lây tâm đánh bại, chế ngự, nhiếp phục tâm. Trong lúc Ta làm như 
vậy, mồ hôi chảy ra từ nách Ta, giống như một lực sĩ năm đầu hay 
vai một kẻ yếu hơn và đánh bại, chế ngự và nhiếp phục người ây; 
cũng vậy, với hàm răng nghiền chặt, lưỡi dán lên nóc họng, Ta lấy 
tâm đánh bại, chế ngự, nhiếp phục tâm, và mồ hôi chảy ra từ nách 
Ta. Mặc dù Ta khởi lên năng lượng tinh tắn không mệt mỏi và thiết 
lập chánh niệm vững chãi, thân của Ta vẫn bị kích động và căng 
thắng bởi vì Ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng 
cảm thọ đau đớn ấy, dù khởi lên trong Ta, đã không xâm chiếm và 
tồn tại trong tâm Ta. (17) 

21. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử thực hành thiền nín thở.” 
Rồi Ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường miệng và mũi. 
Trong khi Ta làm như vậy thì có một tiếng gió động mạnh thoát ra 
từ hai lỗ tai của Ta, giống như tiếng động mạnh phát ra từ ống thôi 
bệ của người thợ rèn; cũng vậy, trong khi Ta nín hơi thở vô và hơi 
thở ra qua đường miệng và mũi thì có một tiếng gió động mạnh 
thoát ra từ hai lỗ tai của Ta. Mặc dù Ta đã khởi lên năng lượng tỉnh 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 95 


tấn không mệt mỏi và thiết lập chánh niệm vững chãi, thân của Ta 
vẫn bị kích động và căng thắng bởi vì Ta đã kiệt sức do nỗ lực đến 
mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy, dù khởi lên trong Ta, đã 
không xâm chiếm và tôn tại trong tâm Ta. 

22. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử thực hành thiền nín thở nhiều 
hơn nữa.” Rồi Ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường miệng, 
mũi và tai. Trong lúc Ta làm như vậy, có những cơn gió dữ dội thôi 
mạnh như cắt xuyên qua đầu Ta, giống như có một người lực sĩ 
dùng mũi nhọn của lưỡi kiếm dí vào đầu Ta; cũng vậy, khi Ta nín 
hơi thở vô và hơi thở ra qua đường miệng, mũi và tai, có những 
cơn gió đữ đội thôi mạnh như cắt xuyên qua đầu Ta. Mặc dù Ta đã 
khởi lên năng lượng tỉnh tắn không mệt mỏi và thiết lập chánh niệm 
vững chãi, thân của Ta vẫn bị kích động và căng thắng bởi vì Ta đã 
kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn Ấy, 
dù khởi lên trong Ta, đã không xâm chiếm và tỒn tại trong tâm Ta. 

23. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử thực hành thiền nín thở 
nhiều hơn nữa.” Rồi Ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường 
miệng, mũi và tai. Trong lúc Ta làm như vậy, đầu Ta đau nhức dữ 
dội, giống như có một người lực sĩ buộc chặt một dây nịt bằng da 
cứng quanh đầu ta như một băng cột đầu; cũng vậy, khi Ta nín hơi 
thở vô và hơi thở ra qua đường miệng, mũi và taI, đầu Ta đau nhức 
dữ dội. Mặc dù Ta khởi lên năng lượng tinh tắn không mệt mỏi 
và thiết lập chánh niệm vững chãi, thân của Ta vẫn bị kích động 
và căng thắng bởi vì Ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. 
Nhưng cảm thọ đau đớn ấy, dù khởi lên trong Ta, đã không xâm 
chiếm và tổn tại trong tâm Ta. 

24. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử thực hành thiền nín thở 
nhiều hơn nữa.” Rồi Ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường 
miệng, mũi và tai. Trong lúc Ta làm như vậy, có những cơn gió 
dữ dội cắt ngang bụng Ta, giống như một người đồ tế thiện nghệ 
hay thợ của ông Ta dùng cây dao mồ sắc bén cắt ngang bụng con 
bỏ; cũng vậy, trong lúc Ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường 
miệng, mũi và tai, có những cơn gió dữ dội cắt ngang bụng Ta. 
Mặc dù Ta đã khởi lên năng lượng tinh tắn không mệt mỏi và thiết 
lập chánh niệm vững chãi, thân của Ta vẫn bị kích động và căng 
thắng bởi vì Ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau đớn. Nhưng 
cảm thọ đau đớn ấy, dù khởi lên trong Ta, đã không xâm chiếm và 


96 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


tồn tại trong tâm Ta. 

25. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử thực hành thiền nín thở 
nhiều hơn nữa.” Rồi Ta nín hơi thở vô và hơi thở ra qua đường 
miệng, mũi và tai. Trong lúc Ta làm như vậy, có một sức nóng dữ 
dội như thiêu đốt thân Ta, giống như có hai người lực sĩ khóa chặt 
hai cánh tay của một người yếu hơn và nướng người ấy trên một 
hồ than nóng rực; cũng vậy, trong lúc Ta nín hơi thở vô và hơi thở 
ra qua đường miệng, mũi và ta1, có một sức nóng dữ dội như thiêu 
đốt thân Ta. Mặc dù Ta đã khởi lên năng lượng tinh tân không mệt 
mỏi và thiết lập chánh niệm vững chãi, thân của Ta vẫn bị kích 
động và căng thăng bởi vì Ta đã kiệt sức do nỗ lực đến mức đau 
đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn ấy, dù khởi lên trong Ta, đã không 
xâm chiếm và tồn tại trong tâm Ta. 

26. Lúc Ấy, khi chư Thiên thấy Ta, một vài vị nói: “Sa-môn 
Gotama chết rồi.” Một vài vị khác nói: “Sa-môn Gotama chưa chết, 
Sa-môn Gotama đang hấp hồi.” Một số chư Thiên khác nói: '“Sa-môn 
Gotama không phải đã chết cũng không phải đang hấp hối, Ngài là 
một bậc A-la-hán, đó là cách sông của một vị A-la-hán.” 

27. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử tuyệt thực hoản toàn.” Rồi 
chư Thiên đến bên Ta và nói: “Này hiền giả, đừng thực hành tuyệt 
thực hoản toản. Nếu hiền giả làm như vậy, chúng tôi sẽ bơm thức 
ăn của cõi Thiên qua lỗ chân lông trên da của hiển giả và nhờ vậy 
hiền giả vẫn sống.” Ta suy nghĩ: “Nếu Ta tuyên bố hoàn toàn tuyệt 
thực trong lúc các vị Thiên ấy bơm thức ăn của cõi Thiên vào lỗ 
chân lông trên da của Ta và nhờ vậy Ta vẫn sống, như thế là Ta sẽ 
nói dối.” Vì vậy, Ta bác bỏ ý định của chư Thiên và nói: “Không 
cần phải làm như vậy.” 

28. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy thử ăn thật ít, mỗi lần chỉ bằng 
một nắm tay, dù là súp đậu xanh, đậu đỏ hay súp rau, hay súp đậu 
nhỏ.” Rồi Ta ăn thật ít, mỗi lần chỉ băng một nắm tay, dù là súp đậu 
xanh, đậu đỏ hay súp rau, hay súp đậu nhỏ. Khi Ta làm như vậy, 
thân thể Ta trở nên hết sức gầy yêu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta 
trở nên giống như những cọng dây leo hay cọng tre. Vì Ta ăn quá 
ít, bàn tọa của Ta giỗng như móng của con lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, 
xương sống của Ta nhô ra giống như một xâu chuỗi hạt. Vì Ta ăn 
quá ít, xương sườn của Ta lòi ra giống như bộ sườn èo uột của một 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 97 


căn trại không mái lợp. Vì Ta ăn quá ít, ánh sáng trong mắt Ta như 
chìm sâu vào trong hốc mắt, giỗng như ánh nước chìm lắng dưới 
đáy giếng sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta nhăn nheo, khô héo như 
một trái mướp đẳng héo úa trong năng và gIÓ. Vì Ta ăn quá ít, da 
bụng Ta dính liền với xương sông; vì thế, nêu Ta sờ da bụng thì Ta 
chạm phải xương sống và nếu Ta sờ vào xương sông thì Ta chạm 
phải da bụng. Vì Ta ăn quá ít, nếu Ta đi đại tiện hay tiểu tiện, Ta 
ngã quy úp mặt xuống đất. Vì Ta ăn quá ít, nếu Ta cô găng làm dịu 
thân Ta bằng cách xoa bóp tay chân thì lông tóc mục nát rơi rụng 
khỏi thân thể Ta. 

29. Lúc bây giờ, khi nhiều người thấy Ta, có người nói: “Sa- 
môn Gotama da đen.” Người khác nói: “Sa-môn Gotama không 
phải da đen, da của Ngài màu nâu.” Người khác nói: “Sa-môn 
Gotama không phải da đen hay nâu, da của Ngài màu vàng.” Màu 
da của Ta vốn tươi sáng nay đã bị biến hoại vì Ta ăn quá ít. 

30. Rồi Ta suy nghĩ: “Trong quá khứ, dù các Sa-môn, Bả-la- 
môn do nỗ lực quá mức, đã trải qua những cảm thọ đau đớn, nhức 
nhối khốc liệt như thế nào đi nữa, thì sự đau đớn của Ta như thế 
nảy là tột đỉnh, không thể nào có gì đau đớn hơn. Trong tương lai, 
dù các Sa-môn, Bả-la-môn do nỗ lực quá mức, đã trải qua những 
cảm thọ đau đớn, nhức nhối khốc liệt như thế nào đi nữa, thì sự 
đau đớn của Ta như thế nảy là tột đỉnh, không thể nào có gì đau 
đớn hơn. Và trong hiện tại, dù các Sa-môn, Bà-la-môn do nỗ lực 
quá mức, đã trải qua những cảm thọ đau đớn, nhức nhối khốc liệt 
như thế nào đi nữa, thì sự đau đớn của Ta như thế này là tột đỉnh, 
không thê nào có gì đau đớn hơn. Nhưng với việc thực hành khổ 
hạnh khóc liệt như thế này, Ta vẫn không chứng đạt được tri kiến 
và pháp nhãn thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Có thể có một con 
đường khác đưa đến giác ngộ không?” 

31. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta nhớ lại khi thân phụ Ta thuộc bộ tộc 
Thích-ca (Sakya) đang bận việc đồng áng, trong lúc Ta ngồi dưới 
bóng mát của cây hồng đảo, Ta xả ly các dục thuộc giác quan, xả 
ly các pháp bất thiện, chứng và trú Sơ thiên, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm và tứ. (1s) Có thể đây là con đường đưa đến 
giác ngộ chăng?” Rồi tiếp theo hồi ức đó Ta khởi lên nhận thức 
này: “Đây chính là con đường giác ngộ.” 


98 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


32. Rồi Ta suy nghĩ: “Tại sao Ta lại sợ hãi niềm hỷ lạc này 
khi nó không liên hệ gì đến các dục thuộc giác quan và các pháp 
bất thiện?” Rồi Ta Suy nghĩ: “Ta không sợ niêm hỷ lạc này khi nó 
không liên hệ gì đến các dục thuộc giác quan hay các pháp bất 
thiện.” 

33. Rồi Ta suy nghĩ: “Không dễ gì đạt được niềm hỷ lạc ấy 
với một thân thể cực kỳ kiệt quệ như thế này. Ta hãy ăn vài thức ăn 
căn bản, một ít cơm hay cháo.” Và rồi Ta ăn vài thức ăn căn bản, 
một ít cơm và cháo. Lúc ấy, năm vị Tỷ-kheo đang phục vụ Ta nghĩ 
rằng: “Nếu Sa-môn Gotama chứng đắc pháp cao thượng, Ngài sẽ 
báo cho chúng ta biết.” Nhưng khi Ta ăn cơm và cháo, năm vị Tỷ- 
kheo chán ghét Ta, bỏ đi và nói rằng: “Giờ đây Sa-môn Gotama đã 
sông đầy đủ vật chất, đã không còn tinh tân khổ hạnh, đã trở lại lối 
sông sung túc.” 

34. Bấy giờ, sau khi Ta đã ăn thức ăn căn bản và phục hồi 
sức khỏe, Ta xả ly các dục thuộc giác quan và các bắt thiện pháp, 
chứng và trú Sơ thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 
và tứ. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong Ta đã không xâm chiếm và 
tồn tại trong tâm Ta. (19) 

35. Rồi Ta chấm dứt tầm và tứ, chứng và trú Nhị thiền, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong Ta đã không xâm chiếm và 
tồn tại trong tâm Ta. 

3ø. Rồi Ta ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm nhận lạc 
thọ trong thân, Ta chứng và trú Tam thiền mà các bậc Thánh tuyên 
bố là “xả niệm lạc trú”. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong Ta đã 
không xâm chiếm và tôn tại trong tâm Ta. 

37. Rồi Ta xả lạc xả khổ, với hý và ưu đã đoạn diệt trước đây, 
Ta chứng và trú Tứ thiền, không khô không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên trong Ta đã không xâm chiếm và 
tồn tại trong tâm Ta. 

38. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uế 
nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chãi, đạt đến mức an 
nhiên, Ta hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến vô số đời 
sống quá khứ của Ta, nghĩa là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG g9 
mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
kiếp thế giới hủy hoại, nhiều kiếp thế ĐIỚI hình thành, nhiều kiếp 
thế giới hủy hoại và hình thành. Ta nhớ rằng: “Tại nơi đó, Ta có 
tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy, có hình hài như vậy, được nuôi 
dưỡng như vậy, có những lạc thọ và khổ thọ như vậy, tuổi thọ như 
vậy; và sau khi qua đời từ chỗ đó, Ta đã tái sanh vào chỗ khác và 
ở đó Ta có tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy, có hình hài như vậy, 
được nuôi dưỡng như vậy, có những lạc thọ và khổ thọ như vậy, 
tuổi thọ như vậy; và sau khi qua đời từ chỗ đó, Ta đã tái sanh vào 
chỗ khác.” Như vậy, Ta nhớ lại vô số đời quá khứ của Ta cùng với 
những đặc điểm và các phương diện khác của đời sống. 

39. Đây là minh thứ nhất Ta đã chứng được trong canh một 
của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối 
đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đôi với người 
sông tỉnh tấn, nhiệt tâm và cương quyết. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên 
trong Ta đã không xâm chiếm và tôn tại trong tâm Ta. 


40. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uế 
nhiễm, toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chãi, đạt đến mức an 
nhiên, Ta hướng tâm đến Thiên nhãn minh, là tri kiến về sự sanh 
tử của chúng sanh. Với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, Ta 
thấy rõ chúng sanh chết và tái sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; 
người xinh đẹp, kẻ xấu xí; người may mắn, kẻ bất hạnh, và Ta hiểu 
tất cả điều ấy là do nghiệp của họ như thế này: “Những chúng sanh 
đã tạo nhiều hành động ác về thân, khẩu và ý, đã phi báng các bậc 
Thánh, nắm g1ữ tả kiến, và tạo ác nghiệp theo tà kiến, với thân xác 
tan rã sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh vào cõi khốn khổ, xấu ác, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh đã tạo nhiều hành động 
thiện về thân, khẩu và ý, không phi báng các bậc Thánh, có chánh 
kiến và tạo các nghiệp theo chánh kiến, với thân xác tan rã sau khi 
chết, những người này sẽ tái sanh vào cõi an lành, vào Thiên giới.” 
Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, Ta thấy rõ chúng 
sanh. chết và tái sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người xinh đẹp, 
kẻ xấu xí; người may mắn, kẻ bất hạnh, và Ta hiểu tất cả điều ấy 
là do nghiệp của họ. 

4¡. Đây là minh thứ hai Ta chứng được vào canh giữa của 
đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối đã bị 
diệt trừ và ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối với người sông 


100 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


tinh tấn, nhiệt tâm và cương quyết. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên 
trong Ta đã không xâm chiếm và tôn tại trong tâm Ta. 

42. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không uề nhiễm, 
toàn hảo, nhu hòa, dễ sử dụng, vững chãi, đạt đến mức an nhiên, Ta 
hướng tâm đến Lậu tận minh, đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Ta hiểu 
rõ như thật: “Đây là khổ. Đây là nguyên nhân của khổ. Đây là sự 
diệt khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ.” Ta biết rõ như thật: 
“Đây là những lậu hoặc. Đây là nguồn gốc của những lậu hoặc. 
Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc. Đây là con đường đưa đến đoạn 
trừ các lậu hoặc.” 

43. Khi Ta biết và thấy rõ như vậy, tâm Ta giải thoát khỏi 
những lậu hoặc thuộc dục vọng giác quan, thoát khỏi lậu hoặc về 
hiện hữu, thoát khỏi những lậu hoặc về vô minh. Khi tâm Ta đã 
được giải thoát, Ta khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát.” 
Ta biết rõ: “Sanh đã tận, đời sống phạm hạnh đã hoàn thành, những 
việc cần làm đã làm xong, sẽ không còn trở lại bất cứ một đời sống 
nào khác nữa.” 

44. Đây là minh thứ ba Ta đã chứng được trong canh cuối 
của đêm Ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, bóng tối 
đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối VỚI nBưỜi 
sông tỉnh tấn, nhiệt tâm và cương quyết. Nhưng lạc thọ ấy khởi lên 
trong Ta đã không xâm chiếm và tôn tại trong tâm Ta. 


(Trung BK l, Kinh 36: Đại kinh Saccaka, tr. 521-543) 


(3) Thành phố cỗ 


— Này các Tý-kheo, trước khi chưa chứng được Chánh Đăng 
Giác, khi Ta đang còn là một vị Bồ-tát chưa hoàn toàn giác ngộ, 
Ta đã khởi lên tư tưởng này: “Thế giới này đang rơi vào vòng khổ 
não, ở chỗ chúng sanh bị sanh ra, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và rồi 
lại bị tái sanh. Tuy nhiên, từ nỗi khổ đau do già chết, chúng sanh 
không biết cách vượt thoát khổ đau này. Khi nảo họ sẽ tìm thấy 
cách vượt thoát khỏi nỗi khổ đau do già chết?” 

Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại khởi lên ý nghĩ: “Khi cái gì có 
mặt thì già chết có mặt? Do duyên gì khiến già chết sinh khởi?” 
Rồi này các Tỷ-kheo, qua chú tâm suy nghĩ cần trọng, trí tuệ Ta 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 101 


đã có một bước đột phá như sau: “Khi nào có sanh thì già chêt có 
mặt, sanh là nhân duyên của già chêt.” 


Rồi này các ., Ta lại suy nghĩ. “Khi cái gì có mặt thì 
sanh có mặt... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu căn (lục nhập)... 
danh sắc... Do duyên gÌ Pin) sắc có mặt?” Rồi này các Tỷ-kheo, 
qua chú tâm suy nghĩ cân trọng, trí tuệ Ta đã có một bước đột phá 
như sau: “Khi thức có mặt thì danh sắc có mặt; thức là nhân duyên 
của danh sắc.” 

Rồi nảy các Tý-kheo, Ta lại khởi lên ý nghĩ này: “Khi cái gì 
có mặt thì thức có mặt?” Rồi này các Tỷ-kheo, qua chú tâm suy 
nghĩ cần trọng, trí tuệ Ta đã có một bước đột phá như sau: “Khi 
danh sắc có mặt thì thức có mặt, danh sắc là nhân duyên của thức.” 
(20) 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Thức này 
quay trở lại, nó không đi vượt quá danh sắc. Chính ở giai đoạn này 
mà một con người có thể sinh ra, già và chết và rồi lại tái sanh, 
nghĩa là: Khi có thức do danh sắc làm nhân duyên, và danh sắc do 
thức làm nhân duyên. ¿1) Do danh sắc làm nhân duyên sinh ra sáu 
căn; đo sáu căn làm nhân duyên sinh xúc... Đó là nguồn gốc của 
toàn bộ khổ uẫn này.” 

“Tập khởi, tập khởi.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp chưa từng được nghe trước đây, Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri 
kiến, tuệ giác, thâu suốt vả quang minh. 


Rồi này các Tý-kheo, Ta lại khởi lên ý nghĩ này: “Khi cái gì 
không có mặt thì già chết không có mặt? Cái gì chấm dứt thì già 
chết chấm dứt?” Rồi này các Tỷ-kheo, qua chú tâm suy nghĩ cần 
trọng, trí tuệ Ta đã có một bước đột phá như sau: “Khi sanh không 
có mặt thì già chết không có mặt; sanh chấm dứt thì già chết chấm 
dút.” 


Rồi Ta lại suy nghĩ như sau: “Khi cái gì không có mặt thì 
sanh không có mặt... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu căn.. 
danh sắc... Do cái gì diệt thì định sắc diệt?” Rồi này các Tỷ- tế: 
qua chú tâm suy nghĩ cần trọng, trí tuệ Ta đã có một bước đột phá 
như sau: “Khi thức không có mặt thì danh sắc không có mặt; do 
thức diệt thì danh sắc diệt.” 


102 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Ta đã khám 
phá ra con đường giác ngộ này, nghĩa là: Do danh sắc diệt thì thức 
diệt; do thức diệt thì danh sắc diệt; do danh sắc diệt thì sáu căn 
diệt; do sáu căn diệt thì xúc diệt... Đó là sự đoạn diệt toàn bộ khổ 
uẫn nảy.” (22) 


“Đoạn diệt, đoạn diệt.” Như vậy, này các Tý-kheo, đối với 
các pháp chưa từng được nghe trước đây, Ta đã khởi lên pháp 
nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâu suôt và quang minh. 


Này các Tỷ-kheo, giả sử một người du hành qua một khu 
rừng, tìm thấy một con đường xưa cổ, một con đường xưa cô do 
những người trong thời xa xưa đã đi qua. Người ấy đi theo con 
đường đó và thấy một thành phố cổ, một thủ đô xưa cô do những 
con người thời xa xưa cư ngụ, với công viên, khu rừng, hỗ nước 
và thành lũy, một địa điểm thật đẹp. Rồi người ấy thông báo cho 
nhà vua hay quan đại thần: “Thưa ngài, xin tâu cho ngài biết răng 
trong lúc tôi du hành qua một khu rừng, tôi đã tìm thấy một con 
đường xưa cổ, một con đường xưa cô do những người trong thời 
xa xưa đã đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và thấy một thành 
phố cô, một thủ đô xưa cổ do những con người thời xa xưa cư ngụ, 
với công viên, khu rừng, hồ nước và thành lũy, một địa điểm thật 
đẹp. Xin ngài hãy tân trang cô thành ấy!” Rồi nhà vua hay quan 
đại thân tân trang cô thành ấy, và sau một thời gian, thành phố này 
trở nên phôn thịnh, thành công, dân cư đông đúc, tràn ngập người, 
phát triển và mở mang. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Ta đã tìm thấy con dường xưa 
cô, con đường xưa mà các bậc Giác ngộ thời quá khứ đã đi qua. Và 
con đường cô, con đường xưa ấy là gì? Đó chính là Bát Thánh đạo, 
nghĩa là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh định và Chánh huệ. Ta đã theo 
con đường â ây, và bằng cách đó, Ta đã trực tiếp hiểu biết được già 
chết, nguôn gôc của già chết, sự đoạn diệt giả chết, và con đường 
đưa đến đoạn diệt giả chết. Ta đã trực tiếp hiểu biết được sanh, 
hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu căn, danh sắc, thức, hành; nguồn gốc của 
chúng, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt chúng. (23) Sau 
khi đã trực tiếp hiểu biết được chúng, Ta đã giảng giải con đường 
này cho các Tỷ-kheo, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Này các Tỷ-kheo, đời 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 103 


sông thánh thiện này đã thành công và phong phú, thịnh vượng, trở 
nên phô biên, lan rộng, đã được khéo tuyên thuyết trong thê giới 
chư Thiên và loài Người. 

(Tương Ung Bộ Kinh II, Ch. I, Phẩm Phật Đà, tr: 24-26) 


4. QUYÉT ĐỊNH THUYÉT PHÁP 


19. Rồi Ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do Ta chứng đắc 
thật thâm sâu, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và siêu phàm, không thể 
đạt được bằng lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới trải nghiệm 
được. Nhưng chúng sanh đời này ham thích ái dục, vui thú trong 
ái dục, khoái lạc hưởng thụ ái dục. (24) Thật khó cho chúng sanh 
đời này thấy được chân lý này, đó là tính nhân duyên đặc thù, lý 
Duyên khởi; và thật khó thấy được chân lý này, đó là sự tịnh chỉ tất 
cả các hành, từ bỏ mọi sanh y, diệt trừ ái dục, ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bản! (2s) Nếu Ta thuyết giảng Giáo pháp nảy, người khác sẽ 
không hiểu Ta, như vậy thật phiền phức cho Ta.” Rồi những câu 
kệ này trước đây chưa từng nghe đã tự nhiên khởi lên trong Ta: 

Thôi đủ rồi việc giảng dạy Giáo pháp 

Mà chính Ta cũng thấy khó đạt, 

Những người sống với tham sân 

Làm sao thấu hiểu được? 


Những kẻ đăm mình trong tham ái vô minh 
Sẽ không bao giờ hiểu được, 

Pháp này đi ngược dòng đời, 

Tế nhị, thâm sâu, khó thấy. 


Suy nghĩ như vậy, tâm Ta hướng đến vô vi bất động chứ 
không nghĩ đên việc giảng dạy Giáo pháp. (26) 


20. Này các Tỷ-kheo, lúc đó Phạm Thiên Sahampati với tâm 
mình thấu hiểu được tâm tư của Ta, liền nghĩ rằng: “Thế giới này 
sẽ bơ vơ lạc lõng, thế giới nảy sẽ tiêu diệt, vì tâm của Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác hướng đến vô vi bất động hơn là 
nghĩ đến việc giảng dạy Giáo pháp.” Rồi, nhanh như một lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co, hay co lại cánh tay đang duỗi, Phạm Thiên 
SahampatI biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt 
Ta. Vị Phạm Thiên đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay đảnh 


104 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


lễ Ta và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện 
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh chỉ còn vướng chút 
ít bụi trần sẽ bị thiệt hại nếu không được nghe Giáo pháp. Sẽ có 
những chúng sanh có thể hiểu được Giáo pháp.” Vị Phạm Thiên 
Sahampati nói như vậy, và rồi nói thêm bài kệ như sau: 


Tại Magadha cho đến bây giờ vẫn có 

Các pháp bắt tịnh do những kẻ tâm còn cấu uề tạo ra. 
Xin hãy mở cánh cửa Bất tử! Hãy cho họ nghe Pháp 
Của bậc Thanh tịnh đã chứng đắc. 


Như người đứng trên đỉnh núi 

Có thê thấy hết mọi người chung quanh, 

Bởi vậy, hỡi bậc Đại trí, bậc Thánh thấy cùng khắp, 
Xn hãy bước lên lâu đài Chánh pháp, 

Hãy đề bậc Thoát ly sầu muộn 

Nhìn xuống đám chúng sanh này, 

Đang ngập chìm trong khổ não, 

Bị sanh già chi phối. 

Xin hãy đứng lên, bậc anh hùng chiến thắng, 
VỊ lãnh đạo đám lữ hành, 

Bậc rũ sạch nợ nần, hãy đi khắp thế giới, 
Xin Thế Tôn hãy giảng dạy Giáo pháp, 

Sẽ có những người nghe thấu hiểu. 


2I. Rồi Ta lắng nghe lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên, và 
vì lòng từ bi đối với chúng sanh, Ta nhìn quanh thế giới với Phật 
nhãn, Ta thấy có chúng sanh còn nhiễm chút ít bụi trần và có 
chúng sanh nhiễm rất nhiều bụi trần, có hạng người căn tánh lanh 
lợi, có hạng căn tánh ám độn, có hạng thiện lành, có hạng xấu ác, 
có hạng đễ dạy, có hạng khó dạy, và một SỐ người suy nghĩ vỀ sự 
sợ hãi và nguy hiểm ở thế giới khác. Cũng giống như trong một 
hồ sen xanh, đỏ hay trăng, một vài hoa sen sanh ra và lớn lên dưới 
nước, phát triển đưới nước, không vươn lên khỏi mặt nước; một 
số hoa sen khác sanh ra và lớn lên dưới nước, vươn lên tới mặt 
nước; và một số hoa sen khác sanh ra và lớn lên dưới nước, vươn 
lên khỏi mặt nước và đứng thẳng trong sạch, không bị thấm nước. 
Cũng vậy, khi Ta nhìn quanh thế giới với Phật nhãn, Ta thấy có 
chúng sanh còn nhiễm chút ít bụi trần và có chúng sanh nhiễm 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 105 


rất nhiều bụi trần, có hạng người căn tánh lanh lợi, có hạng căn 
tánh ám độn, có hạng thiện lành, có hạng xấu ác, CÓ hạng dễ dạy, 
có hạng khó dạy, và một số người suy nghĩ về sự sợ hãi và nguy 
hiểm ở thế giới khác. Rồi Ta nói bài kệ này để trả lời Phạm Thiên 
Sahampati: 


Nay cửa Bất tử rộng mở cho mọi người, 

Đề những ai muốn nghe bây giỜ hãy chứng tỏ lòng tin. 

HỡiI Phạm Thiên, nghĩ rằng điều ấy sẽ phiền toái, 

Nên Ta đã không muôn giảng Giáo pháp vi diệu vả siêu 
phàm. 


Rồi Phạm Thiên Sahampati suy nghĩ: “Thế Tôn đã chấp 
nhận lời thỉnh cầu của ta rằng Ngài sẽ giảng dạy Giáo pháp.” Và 
sau khi đảnh lễ Ta, thân phía tay phải hướng về Ta, Phạm Thiên 
biến mắt ngay. 


22. Ta suy nghĩ: “Ta sẽ giảng Giáo pháp cho ai trước tiên? AI 
sẽ hiểu Giáo pháp này thật nhanh?” Rồi ý nghĩ này khởi lên trong 
Ta: “Älãra Kãlãma là bậc có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, đã từ lâu 
chỉ còn chút ít bụi trần. Giả sử Ta thuyết pháp cho Älãra Kãlãma 
đầu tiên, ông ta sẽ hiểu ngay.” Rồi chư Thiên đến bên Ta và nói: 
“Bạch Thế Tôn, Älãra Kalãma đã mệnh chung bảy ngày rồi.” Và 
tri kiến này khởi lên trong Ta: “Älãra Kãlãma đã mệnh chung bảy 
ngày rồi.” Ta nghĩ: “Đây là một thiệt hại lớn cho Älãra Kãlãma. 
Nếu được nghe Pháp này, ông ấy sẽ hiểu rất nhanh.” 


23. Rồi Ta suy nghĩ: “Ta sẽ giảng Giáo pháp cho ai trước tiên? 
Ai sẽ hiểu Giáo pháp này thật nhanh?” Rồi ý nghĩ này khởi lên trong 
Ta: “Uddaka Ramaputta là bậc có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, đã 
từ lâu chỉ còn chút ít bụi trần. Giả sử ta thuyết pháp cho Uddaka 
Rãmaputta đầu tiên, ông ta sẽ hiểu ngay.” Rồi chư Thiên đến bên 
Ta và nói: “Bạch Thế Tôn, Uddaka Rãmaputta đã mệnh chung đêm 
hôm qua.” Và tri kiến này khởi lên trong Ta: “Uddaka Rãmaputta 
đã mệnh chung đêm hôm qua.” Ta nghĩ: “Đây là một thiệt hại lớn 
cho Uddaka Rãmaputta. Nếu được nghe Pháp này, ông ấy sẽ hiểu rất 
nhanh.” 


24. Ta suy nghĩ: “Ta sẽ giảng Giáo pháp cho aI trước tiên? A1 
sẽ hiêu Giáo pháp này thật nhanh?” Rôi ý nghĩ này khởi lên trong 


106 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Ta: “Nhóm năm Tỷ-kheo đã phục vụ Ta khi Ta đang nỗ lực tu tập, 
nhóm này rất hữu ích. 27) Vậy Ta hãy thuyết pháp cho nhóm này 
đầu tiên.” Rồi Ta nghĩ: “Bây giờ nhóm năm Tỷ-kheo nảy đang ở 
đâu?” Và với thiên nhãn thanh tịnh siêu phàm, Ta thấy họ đang ở 
Ba-la-nai (Bãrãnasï) gần Lộc Uyền thuộc Isipatana. 


25. Này các Tỷ-kheo, sau khi đã ở tại Uruvelã trong một thời 
gian như đã định, Ta lên đường đi đến Ba-la-nạai. Khi ta đang đi 
giữa Gayä và Bodhi, một người ngoại đạo là AjTvaka Dpaka thấy 
Ta trên đường và nói: “Này hiền giả, các căn của hiền giả thật 
quang minh, màu da của hiển giả thật thanh tịnh và tươi sáng. Vì 
mục đích gì hiền giả đã xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? 
Hiền giả thọ trì Pháp của ai?” Ta trả lời ÃjTvaka Upaka bằng bài 
kệ như sau: 


Ta là bậc đã vượt lên tất cả, là bậc biết tất cả, 

Không ô nhiễm giữa các pháp, đã xả ly tất cả, 

Đoạn tận mọi khát ái, Ta tự giác ngộ tất cả các pháp này, 
Ta còn phải chỉ ai là bậc thầy? 


Ta không có Đạo sư, và bậc như Ta 

Không thể tìm thấy trong khắp thế giới này, 

Giữa tất cả Trời và Người, 

Không có aI ngang hàng với Ta. 

Vì Ta là bậc A-la-hán trong thế giới này, 

Ta là bậc Đạo sư vô thượng, 

Một mình Ta là bậc Chánh Đăng Giác, 

Đã dập tắt mọi ngọn lửa. 

Bây giờ Ta đi đến thành Kãsi, 

Đề chuyền bánh xe Pháp, 

Trong thế giới mù lòa, 

Ta sẽ gióng lên tiếng trông Bắt tử. 

- Này hiền giả, theo như lời tuyên bố của hiền giả, thì hiền 
giả phải là bậc chiến thắng của thế giới này. (2s) 

Những bậc chiến thắng là những vị giống Ta, 

Những vị đã diệt trừ mọi lậu hoặc, 

Ta đã nhiếp phục mọi ác pháp, 

Vì thế, Upaka, Ta là bậc chiến thắng. 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 107 


Khi ta nói những lời này xong, Äjvaka Upaka nói: “Này 
hiền giả, cầu mong mọi việc sẽ như vậy.” Rồi Upaka lắc đầu và ra 
đi bằng con đường khác. 

26. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tiếp tục đi từng chặng đường, 
cuối cùng ta đi đến Ba-la-nai, vườn Lộc Uyễn ở Isipatana, và Ta 
đi đến chỗ năm Tỷ-kheo. Nhóm năm Tỷ-kheo thấy Ta từ đẳng xa 
đi đến, họ bàn bạc và thỏa thuận với nhau rằng: “Này các hiền giả, 
nay Sa-môn Gotama đang đi đến, vị này đã sống sung túc, đã từ 
bỏ nỗ lực khổ hạnh và trở lại lối sống sung túc. Chúng ta không 
nên đảnh lễ vị này, đứng dậy chào hay nhận y bát. Nhưng chúng 
ta có thê sắp đặt một chỗ ngồi. Nếu vị này muốn, thì có thể ngồi 
xuống.” Tuy nhiên, khi Ta đến gần, năm vị Tỷ-kheo này thấy rằng 
họ không thể giữ đúng những điều đã thỏa thuận với nhau. Một 
vị đến đón Ta và cầm y bát, một vị khác sắp đặt chỗ ngôi, một vị 
khác nữa đem nước rửa chân đến, tuy nhiên họ gọi Ta bằng tên và 
danh xưng là “hiền giả”. (29) 

27. Khi nghe như vậy, Ta nói với họ: “Này các Ty-kheo, 
đừng gọi Như Lai băng tên hay hiền giả. Như Lai là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe, Ta đã chứng 
đắc Pháp Bắt tử. Ta sẽ hướng dẫn, Ta sẽ thuyết giảng Giáo pháp 
cho các ngươi. Hãy thực hành đúng theo lời Ta hướng dẫn, bằng 
cách tự tri, tự chứng ngay bây giờ và ở đây, rồi chăng bao lâu các 
ngươi sẽ đi vào và an trú trong mục đích tối thượng của đời sông 
phạm hạnh như những thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình.” 

Khi nghe Ta nói như vậy, nhóm năm Tỷý-kheo trả lời như 
sau: “Hiển giả Gotama, với nếp sông, với đường lối tu tập, và với 
việc hành trì khổ hạnh mà hiền giả đã thực hiện, hiền giả đã không 
chứng đạt được Pháp siêu việt thế gian nào về tri kiến và pháp 
nhãn xứng đáng của bậc Thánh. Nay thì hiền giả đã trở lại sống 
đầy đủ vật chất, đã từ bỏ nỗ lực tinh cần khổ hạnh, làm sao hiền 
giả có thể chứng đạt được pháp siêu việt thế gian về tri kiến và 
pháp nhãn xứng đáng của bậc Thánh?” Khi nghe họ nói như vậy, 
Ta nói với họ rằng: “Như Lai không sống sung túc, và cũng không 
từ bỏ nỗ lực tinh cần và trở lại sống sung túc. Như Lai là bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. Này các Tỷ- -kheo, hãy lắng nghe, Ta đã 
chứng đắc Pháp Bắt tử ... từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” 


108 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Lần thứ hai, nhóm năm Tỷ-kheo nói với Ta: “Này hiền giả 
Gotama... làm sao hiền giả có thể chứng đạt được pháp siêu việt 
thế gian về tri kiến và pháp nhãn xứng đáng của bậc Thánh?” Lần 
thứ hai, Ta nói với họ: “Như Lai không sống sung túc... từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình.” Lần thứ ba, nhóm năm Tỷ-kheo nói 
với Ta: “Này hiền giả Gotama... làm sao hiền giả có thể chứng đạt 
được pháp siêu việt thế gian về tri kiến và pháp nhãn xứng đáng 
của bậc Thánh?” 


28. Khi nhóm năm Tỷ-kheo nói như vậy, Ta hỏi họ: 


— Này các Ty-kheo, trước đây các ngươi đã từng nghe Ta nói 
như vậy chưa? 


— Bạch Ngài, chưa bao gI1ờ. (30) 


— Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe, Ta đã chứng đắc Pháp Bắt 
tử. Ta sẽ hướng dẫn, Ta sẽ thuyết giảng Giáo pháp cho các ngươi. 
Hãy thực hành đúng theo lời Ta hướng dẫn, bằng cách tự tr1, tự 
chứng ngay bây giờ và ở đây, rồi chăng bao các ngươi sẽ đi vào 
và an trú trong mục đích tối thượng của đời sống phạm hạnh như 
những thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


29. Ta đã có thê thuyết phục được nhóm năm Tỷ-kheo. 41) 
Rồi đôi lúc Ta giảng dạy hai Tờ -kheo trong lúc ba vị kia đi khất 
thực, và cả sáu người chúng ta sống bằng những øì ba vị Tỷ-kheo 
kia đi khất thực mang vê. Đôi lúc Ta giảng dạy ba Tỷ- -kheo trong 
lúc hai vị kia đi khất thực, và cả sáu người chúng ta sống bằng 
những gì hai vị Tỷ-kheo ấy đi khát thực mang về. 


30. Rồi nhóm năm Tỷ-kheo, sau khi được Ta hướng dẫn và 
giảng dạy, từ chỗ chính họ phải chịu bị sanh, hiểu được sự nguy 
hiểm của những øì bị sanh, tìm cầu sự an ồn vô thượng, thoát khỏi 
mọi khổ ách của cái không sanh, là Niết-bản; từ chỗ tự mình phải 
chịu già, bệnh, chết, sầu bi và phiên não, tìm cầu cái không già, 
không bệnh, không chết, không sâu bị, không phiền não, an ổn 
vô thượng thoát khỏi mọi khổ ách, là Niết-bàn; họ chứng được 
trạng thái không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, không 
phiền não, an ồn vô thượng thoát khỏi mọi khổ ách, đó là Niết-bàn. 
Họ khởi lên tri kiến và pháp nhãn này: “Sự giải thoát của chúng ta 


IL. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 109 


là không øì lay chuyển được, đây là đời sống cuối cùng của chúng 
ta, nay chúng ta không còn tái sanh nữa.” 


(Trung BK I, Kinh số 26: Kinh Thánh Câu, tr. 374-387) 


5. BÀI THUYÉT PHÁP ĐẦU TIÊN 


Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang cư trú ở Ba-la- 
nại (Bãränas1) trong vườn Lộc Uyên thuộc Isipatana. Tại đây, Thê 
Tôn bảo với nhóm năm Tỷ-kheo như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, một người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, không nên theo đuôi thực hành hai cực đoan này. 
Thế nào là hai? Một là tìm kiếm dục lạc trong các dục thuộc giác 
quan, đó là lối sống thấp kém, đê tiện, là con đường của kẻ phảm 
phu, không cao thượng, vô ích. Hai là dân thân theo đuổi lối tu tự 
ép xác khổ hạnh, như vậy rất đau đớn, không cao thượng, vô ích. 
Bằng cách không đi theo hai cực đoan này, Như Lai đã chứng ngộ 
Trung đạo, là con đường đem lại pháp nhãn, tri kiến, dẫn đến an 
tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Trung đạo đã được Như Lai 
chứng ngộ? Đó chính là Bát Thánh đạo, nghĩa là: Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây là 
Trung đạo đã được Như Lai nhận thức; con đường này đưa đến 
pháp nhãn, tri kiến, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bản. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chân lý về Khổ: sinh là khổ, giả là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; phải sống với những gì mình ghét là 
khổ; phải xa cách những gì mình thương là khổ; không đạt được 
những gì mình mong ước là khổ; nói ngắn gọn, bám chặt vào năm 
uân là khô. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chân lý về nguồn gốc của Khổ: 
chính là ái dục đưa đến tái sanh, đi cùng với vui sướng và thèm 
khát, tìm kiếm sự vui sướng chỗ này chỗ kia; đó là sự khao khát 
các dục lạc giác quan, khao khát được tồn tại, khao khát được 
không tôn tại. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chân lý về việc chấm dứt khổ: chính 


110 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


là sự tàn lụi và đoạn diệt hết sạch mọi tàn dư của lòng khao khát, 
từ bỏ, vât bỏ nó, giải thoát khỏi nó, là không còn bám víu châp 
thủ vào nó. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chân lý về con đường đưa đến chấm 
dứt Khô: đó chính là Bát Thánh đạo, nghĩa là: Chánh tri kiên... 
Chánh định.” 

“Đây là chân lý về khổ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong Ta đã khởi lên 
pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. (32) 

“Chân lý về khổ cần phải được hiểu đây đủ”. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe, 
trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm diệu, quang 
minh. (33) 

“Chân lý về khổ đã được hiểu đầy đủ”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong Ta đã 
khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. (34) 

“Đây là chân lý về nguồn gốc của khổ”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong Ta đã 
khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. 

“Chân lý về nguồn gốc của khổ này cần phải được đoạn trừ”. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng 
được nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm 
diệu, quang minh. 

“Chân lý về nguồn gốc của khổ này đã được đoạn trừ”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng được 
nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm diệu, 
quang minh. 

“Đây là chân lý về sự châm dứt khổ”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong Ta 
đã khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. 

“Chân lý về sự chấm dứt khổ cần phải được chứng đắc”. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp trước đây chưa từng 
được nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm 
diệu, quang minh. 


“Đây là chân lý về sự chấm dứt khổ đã được chứng đắc”. 


II. NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG II 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng 
được nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiên, tuệ giác, thâm 
diệu, quang minh. 


“Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ”. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được 
nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, 
quang minh. 


“Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ cần phải tu 
tập”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp trước đây chưa 
từng được nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, 
thâm diệu, quang minh. 


“Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ đã được tu 
tập”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp trước đây chưa 
từng được nghe, trong Ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, 
thâm diệu, quang minh. 


Này các Ty-kheo, bao lâu mà Ta chưa đạt được tri kiến và 
pháp nhãn hoàn toàn thanh tịnh, đúng như thật về Tứ diệu đề, như 
trong ba giai đoạn và mười hai hành tướng, (a5) thì Ta không tuyên 
bố là đã chứng đắc Vô thượng Chánh Đắng Giác trong thế giới này 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới; trong quần chúng nảy 
với các Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Nhưng khi 
nảo tri kiến và pháp nhãn của Ta về Tứ diệu đề đã hoàn toản thanh 
tịnh, đúng như thật, với ba giai đoạn và mười hai hành tướng, thì 
Ta tuyên bố là đã chứng đắc Vô thượng Chánh Đăng Giác trong 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới; trong quần 
chúng này với các Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 
Tri kiến và pháp nhãn này đã khởi lên trong Ta: “Tâm giải thoát của 
Ta là không thể nào lay chuyền. Đây là đời sống cuối cùng của Ta. 
Giờ đây sẽ không còn tái sanh nữa.” 

Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy. Nhóm năm Tỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi bài pháp này được thuyết 
giảng, Tôn giả Kiều-trằn-như (Kondañña) phát khởi pháp nhãn 
thanh tịnh vô nhiễm về Pháp như sau: “Bất cứ pháp nào có sinh 
khởi cũng phải chịu đoạn diệt.” 46) 


Và khi bánh xe Pháp đã được Thế Tôn chuyên động, chư 


112 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thần cư ngụ trên cõi đất này lớn tiếng nói: ““Fại thành Ba-la-nạl, 
trong Vườn Lộc Uyền thuộc Isipatana, vô thượng Pháp luân này 
đã được Thế Tôn chuyên động, và không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên, Ma Vương hay bắt cứ ai trong thế giới có thê làm bánh 
xe Pháp này ngừng quay.” Sau khi nghe chư thần ngụ trên cõi đất 
lên tiếng, chư Thiên ở cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương cất tiếng nói: 
“Tại thành Ba-la-nại, trong Vườn Lộc Uyên thuộc Isipatana, vô 
thượng Pháp luân này đã được Thế Tôn chuyền động, và không 
một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương hay bất cứ ai 
trong thế giới có thể làm bánh xe Pháp này ngừng quay.” Sau khi 
nghe tiếng nói của chư Thiên ở cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương, chư 
Thiên ở cõi Trời Ba Mươi Ba... chư Thiên ở cõi Trời Dạ-ma... chư 
Thiên ở cõi Trời Đâu-suất... chư Hóa Lạc Thiên... chư Tha Hóa Tự 
Tại Thiên... chư Thiên ở cõi Phạm Thiên... 47) đều cất tiếng nói: 
“Tại thành Ba-la-nại, trong Vườn Lộc Uyên thuộc Isipatana, vô 
thượng Pháp luân này đã được Thế Tôn chuyền động, và không 
một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương hay bắt cứ ai trong 
thế giới có thể làm bánh xe Pháp này ngừng quay.” 


Như vậy, vào lúc đó, trong giây phút đó, tiếng nói ấy lan rộng 
đến tận Phạm Thiên giới, và hệ thống mười ngàn thế giới lay động, 
chuyền động, rung động, và một hào quang vô lượng, vượt quá uy 
lực siêu phàm của chư Thiên đã xuất hiện trong cõi đời. 

Rồi Thế Tôn thốt lên lời nói đầy hứng khởi: “Quả thật Kiều- 
trần-như đã hiểu! Quả thật Kiều-trần-như đã hiểu!” Băng cách này, 
Tôn giả Kiều-trằn-như đạt danh hiệu “Añña Kondañña”-“Liễu 
Pháp Kiều-trằn-như.” 


(Tương Ung Bộ Kinh lj Ch. XI, Ph. Chuyển Pháp Luân, tr 
610-616) 


II. TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


HI 


TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


113 


114 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


IIIL TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 115 


GIỚI THIỆU TỎNG QUÁT 


Bắt cứ người nào muốn tìm kiếm con đường tâm linh với lòng 
nhiệt tình và cởi mở sẽ phải đối điện với một trong những điểm nan 
giải đáng ưu tư nhất khiến họ cảm thấy hoang mang, đó là sự khó 
khăn hiển nhiên trong việc chọn lựa giữa số khối lượng. giáo lý về 
tâm linh và tôn giáo rất đa dạng hiện có. Từ trong bản chất, các giáo 
lý tâm linh đều tuyên bồ giáo lý của họ là tuyệt đối và toàn diện khi 
chúng ta có ý muốn theo con đường tâm linh ấy. Các tín đồ của một 
đức tin nào đó thường có khuynh hướng khăng định cử có tôn giáo 
của họ tiết lộ cho thấy chân lý tối hậu về vị trí của chúng ta trong 
vũ trụ và số phận cuối cùng của chúng ta; họ mạnh dạn tuyên bố 
rằng chỉ có con đường của tôn giáo họ cung cấp phương tiện chắc 
chắn đề được cứu rỗi vĩnh viễn. Nếu chúng ta có thể đình hoãn tất 
cả mọi cuộc dẫn thân vào đức tin vả so sánh thật vô tư các giáo lý 
đang cạnh tranh nhau, rồi đưa chúng vào các cuộc thử nghiệm thực 
tế, thì chúng ta sẽ có một phương pháp bảo đảm tốt đề quyết định 
sự lựa chọn giữa các giáo lý ấy, và tình trạng nan giải của chúng 
ta sẽ không còn nữa. Nhưng việc này không đơn giản như vậy. Tất 
cả các tôn giáo đang cạnh tranh nhau đều trình bảy hoặc đưa ra 
những tiền đề về các giáo lý mà chúng ta không thể trực tiếp thẩm 
định giá trị bằng trải nghiệm cá nhân, họ đề cao những nguyên tắc 
đòi hỏi một mức độ đức tin nào đó. Vì thế khi những nguyên lý và 
việc thực hành tu tập có sự va chạm nhau, chúng ta gặp vấn đề phải 
tìm kiếm một phương cách đề quyết định sự lựa chọn và dung hòa 
những điểm họ tuyên bố có tính đối chọi nhau về chân lý. 


Một giải pháp cho vấn đề này là không công nhận có sự xung 
đột thật sự giữa các hệ thống tín ngưỡng khác nhau. Những người 
tin theo phương pháp này, mà chúng ta có thể gọi là “chủ nghĩa tôn 
giáo hoàn vũ” nói răng từ trong cốt lõi, tật cả các truyền thống tôn 
giáo đều giảng dạy những điều cơ bản giống nhau. Những phương 
cách hình thành tôn giáo có thê khác nhau nhưng điểm cốt lõi là 


116 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


giống nhau, được diễn đạt khác nhau để phù hợp với tính cách 
nhạy cảm khác nhau của con người. Các nhà chủ trương tôn giáo 
hoàn vũ nói rằng, những gì chúng ta cần phải làm khi đối diện với 
nhiều truyền thống tâm linh khác nhau là rút tỉa cốt lõi của chân lý 
bên trong tôn giáo ấy từ các vỏ bọc bên ngoài đức tin khác lạ của 
họ. Ở mức độ nên tảng thực tại, mục tiêu của chúng ta có vẻ khác 
nhau, nhưng lên đến đỉnh cao, chúng ta sẽ thấy tất cả mục tiêu đều 
giống nhau; cũng giống như tầm nhìn về mặt trăng từ nhiều đỉnh 
núi khác nhau. Các nhà chủ trương tôn giáo hoàn vũ khi xem xét 
những vấn đề thuộc giáo lý, thường chấp thuận nguyên tắc chọn 
lựa trong thực hành tu tập, cho rằng chúng ta có thể chọn lựa bất 
cứ phương pháp tu tập nào chúng ta thích và kết hợp chúng với 
nhau như những món ăn trong buôi tiệc “buffet”(/hức ăn tự chọn). 


Giải pháp cho vấn đề đa dạng trong tôn giáo đã có sức thu 
hút ngay tức khắc đối với những người đã vỡ mộng với những 
lời tuyên bố khẳng định tính độc tôn của tôn giáo mang tính giáo 
điều. Tuy nhiên, với tư duy phê phán trung thực sẽ cho ta thây 
rằng đối với các vấn đề quan trọng nhất thì các tôn giáo và truyền 
thống tâm linh có những lập trường khác nhau. Các tôn giáo đã 
cho chúng ta những câu trả lời rất khác nhau đối với các câu hỏi 
của chúng ta liên hệ đến nền tảng cơ bản và mục tiêu của việc tìm 
kiếm con đường tâm linh, và thường thì những khác biệt ấy không 
phải chỉ là lời nói suông. Cứ việc dẹp qua một bên đề xem chúng 
chỉ là những lời nói suông có lẽ là phương cách hữu hiệu để đạt 
được sự hài hòa tôn giáo giữa những tín đồ của các hệ thông đức 
tin khác nhau, nhưng điều này không đứng vững được nếu ta quan 
sát kỹ. Cuối cùng, phương cách nảy không đứng vững được cũng 
như nói rằng, bởi vì các con ó, chim sẻ vả gà có mỏ và cánh nên 
về cơ bản chúng thuộc cùng một loại sinh vật, sự khác nhau giữa 
chúng chỉ là lời nói suông. 

Không phải chỉ có những tôn giáo hữu thần giảng dạy những 
giáo lý vượt ra ngoài tầm xác nhận tức thời của thực tại kinh 
nghiệm. Đức Phật cũng giảng dạy những giáo lý mà một người 
bình thường không thê trực tiếp xác nhận băng. kinh nghiệm hằng 
ngày, và những giáo lý đó là nên tảng trong cấu trúc giáo lý của 
Ngài. Thí dụ, chúng ta thấy trong phân giới thiệu của Chương I và 
H, rằng các bộ kinh Nikãya dự phóng một vũ trụ với nhiều cảnh 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 117 


giới hiện hữu của chúng hữu tình trải rộng ra trong không gian 
và thời gian vô tận, một vũ trụ mà trong đó các giống hữu tình 
lang thang trôi lăn từ đời này sang đời khác do vô minh, ái dục và 
nghiệp thức. Các bộ kinh Nikãya giả định rằng kế từ thời vô thủy, 
vô số chư Phật đã xuất hiện và chuyền Pháp luân, rằng mỗi vị Phật 
đắc quả Giác ngộ sau khi đã tu tập viên mãn các hạnh nguyện 
qua nhiều khoảng thời gian của vũ trụ. Khi chúng ta đến với Giáo 
pháp, chúng ta thường có khuynh hướng chống lại những niềm tin 
như vậy và cảm thấy những điều ấy đã có những đòi hòi vượt quá 
mức khả năng tin tưởng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không tránh 
khỏi việc đặt vẫn đề là chúng ta có nên đón nhận trọn vẹn toàn bộ 
giáo lý kinh điển của Phật giáo hay không, nếu chúng ta muốn đi 
theo lời dạy của Đức Phật. 


Đối với Phật giáo Nguyên thủy, khi quyết định chúng ta nên 
đặt niềm tin đến mức độ nào, tất cả những vấn đề chúng ta phải đối 
mặt đều có thê được giải tỏa ngay chỉ băng một động tác. Động tác 
đó là quay trở về với kinh nghiệm trực tiếp như là nền tảng của sự 
phán đoán cuối cùng. Một trong những nét đặc trưng của giáo lý 
Đức Phật là chủ trương tôn trọng kinh nghiệm trực tiếp. Các văn 
bản kinh điển Phật giáo Nguyên thủy không giảng dạy một giáo 
lý bí mật, cũng như không có chỗ đứng cho những gì có vẻ là con 
đường kỳ bí dành riêng cho giới thượng căn và những người khác 
không được tiếp cận. Theo Kinh Văn HI, 1, tính bí mật trong 
giáo lý tôn giáo là biểu hiện của tà kiến và tư duy mờ ám. Giáo 
pháp của Đức Phật quang minh chính đại, sáng chói và rực rỡ như 
ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Hoàn toàn không có lớp màn che 
chắn bí mật nảo, là một phần gắn liền với một giáo lý đề cao kinh 
nghiệm trực tiếp, mời gọi mỗi cá nhân thử nghiệm các nguyên lý 
bằng chính trải nghiệm bản thân. 


Điều này không có nghĩa là một người bình thường có thê 
xác nhận giá trị của giáo lý Đức Phật bằng kinh nghiệm trực tiếp 
mà không có nỗ lực đặc biệt. Trái lại, giáo lý chỉ có thể nhận thức 
trọn vẹn qua việc đạt được một số kinh nghiệm phi thường rất xa 
tầm với của người bình thường đang đắm mình trong những lo 
toan của đời sống. Tuy nhiên, hoản toàn trái ngược với các tôn 
giáo mặc khải, Đức Phật không đòi hỏi chúng ta bắt đầu cuộc tìm 
cầu tâm linh bằng cách đặt đức tin vào các giáo lý vượt quá tầm 


118 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


kinh nghiệm ngay tức thời của chúng ta. Thay vì đòi hỏi chúng 
ta vật lộn với những vẫn đề mà, đối với chúng ta trong điểu kiện 
hiện tại, không có kinh nghiệm để có thê quyết định, Ngài đòi hỏi 
chúng ta xem xét một vải câu hỏi đơn giản liên quan đến an sinh 
và hạnh phúc của chúng ta, những câu hỏi mà chúng ta có fhể trả 
lời dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Tôi nhấn mạnh câu “đổi với 
chúng 1a trong điễu kiện hiện tại, ” bởi vì sự kiện hiện tại chúng ta 
không thê xác nhận giá trị của những vấn đề nêu trên không phải 
là lý do để chúng ta bác bỏ các vấn đề ấy như là không có giá trị 
hay thậm chí không đáng quan tâm. Điều này chỉ có nghĩa là trong 
lúc này chúng ta nên đẹp chúng qua một bên và chỉ quan tâm đến 
những vấn đề trong phạm vi kinh nghiệm trực tiếp. 


Đức Phật dạy rằng giáo lý của Ngài là về sự Khô và Diệt khô. 
Lời nói này không có nghĩa là Giáo pháp chỉ quan tâm đến kinh 
nghiệm của chúng ta về Khô trong đời sống hiện tại, nhưng ngụ ý 
rằng chúng ta có thể dùng kinh nghiệm hiện tại, được hỗ trợ bởi 
sự quan sát thông minh, như là một tiêu chuẩn đề xác định điều gì 
có lợi lạc và điều gì có hại cho sự tiễn bộ tâm linh của chúng ta. 
Chúng ta có đòi hỏi tha thiết nhất, xuất phát từ trong tâm thức sâu 
kín của chúng ta, đó là nhu cầu được thoát khỏi những gì gây tốn 
hại, buôn khổ, tuyệt vọng; hay nói một cách tích cực, nhu cầu đạt 
được an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, để tránh tốn hại và đạt được 
an vui, chúng ta chỉ hy vọng thôi thì chưa đủ. Trước tiên chúng ta 
phải hiểu hạnh phúc và tổn hại lệ thuộc vào những điều kiện nào. 
Theo Đức Phật, bất cứ pháp nào khởi lên, đều khởi từ những nhân 
duyên và điều kiện, và điều này cũng áp dụng như vậy đối với đau 
khổ và hạnh phúc. Vì thế chúng ta phải biết rõ các nhân duyên và 
điều kiện đưa đến tổn hại và khổ đau, cũng như những nhân duyên 
và điều kiện đưa đến an vui hạnh phúc. Một khi chúng ta đã rút ra 
được hai nguyên tắc đó: những nhân duyên đưa đến tốn hại và đau 
khổ; và những điều kiện đưa đến an vui hạnh phúc - thì chúng ta 
đã có trong tay một sơ đồ của toàn bộ tiến trình đưa đến mục tiêu 
tối hậu, đó là giải thoát khỏi khổ đau. 

Văn bản kinh cho chúng ta một thí dụ tuyệt vời về phương 
pháp này là bài thuyết giảng ngắn trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, thường 
được mọi người biết đến như là Kinh Kãlãma, được đem vào Kinh 
Văn IHI, 2, Kalama là một bộ tộc sinh sống ở một vùng xa xôi hẻo 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 119 


lánh của bình nguyên sông Hằng. Nhiều đạo sư của các tôn giáo 
khác nhau đã đến viếng dân chúng ở đó và mỗi đạo sư ca ngợi 
giáo lý của mình và chê bai giáo lý của các tôn giáo khác. Trước 
những xung đột trong các hệ thống tín ngưỡng, người Kãlãma 
hoang mang và lo ngại, không biết tin vào ai. Khi Đức Phật đi 
ngang qua thị trấn của họ, họ đến gặp Ngài và xin Ngải xóa tan 
những mỗi nghi ngờ của họ. Mặc dù bài kinh không nêu rõ những 
vấn đề đặc biệt nào mà người Kãlãma quan tâm, phần sau của bài 
thuyết pháp nói rõ rằng những lo âu của họ xoay quanh vấn đề tái 
sanh và nghiệp báo. 


Đức Phật mở đầu bằng cách trấn an người Kãlãma rằng 
trong hoàn cảnh như vậy, họ nghi ngờ là đúng, vì những vấn đề họ 
quan ngại quả thật là nguồn gôc của những nghi ngờ lo âu thông 
thường. Sau đó, Ngài dạy răng họ không nên dựa vào mười nguôn 
gôc của lòng tin. Bốn nguôn. thuộc về thẩm quyền kinh điển đã 
được thiết lập (hệ thống truyền miệng, dòng giáo lý truyền thừa, 
nghe lời đồn đại, và các bộ sưu tập kinh văn); bốn nguôn thuộc 
về lập trường lý luận (theo luận lý, lý luận do tham chiếu, do lý 
trí suy tư, và chấp nhận một quan điểm sau khi suy xét); và hai 
nguồn xuất phát từ những nhân vật có thâm quyền (do những diễn 
giả gây ấn tượng mạnh hay những đạo sư đáng kính trọng). Lời 
khuyên này đôi lúc được trích dẫn để chứng minh rằng Đức Phật 
bác bỏ tất cả những yêu tô thấm quyên bên ngoài và mời gọi mỗi 
cá nhân tự mình tạo ra con đường đi đến chân lý cho riêng mình. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc những lời khuyên này đúng trong văn 
cảnh của nó, thì thông điệp của Kinh Kãlãma hoàn toàn khác hẳn. 
Đức Phật không khuyên người Kãlãma, chúng ta cần nhắn mạnh 
rằng họ chưa phải là đệ tử của Đức Phật vào thời điểm này, bác bỏ 
tất cả mọi hướng dẫn có thầm quyên về sự hiểu biết tâm linh và chỉ 
quay về dựa vào trực giác cá nhân của họ. Đúng ra, Ngài đưa ra 
một lối thoát đơn giản và thực dụng từ mớ bòng bong của những 
nghi ngờ và lo âu mà họ đang vướng vào trong đó. Băng cách sử 
dụng những phương pháp thiện xảo để dò hỏi tìm hiểu, Ngài dẫn 
dắt họ đi đến chỗ hiểu biết những nguyên tắc căn bản mà họ có thê 
chứng thực bằng chính kinh nghiệm bản thân và từ đó đạt được 
một bước khởi đầu vững chắc đề phát triển tâm linh. 


Luôn luôn tiêm ân trong những câu hỏi và câu trả lời của 


120 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Đức Phật là một giả định ngầm rằng động cơ đầu tiên thúc đây 
con người hành động là mối quan tâm về hạnh phúc và an sinh 
của chính họ. Băng cách hỏi một loạt những câu hỏi đặc biệt này, 
mục đích của Đức Phật là hướng dẫn người Kãlãma để họ thây 
rằng, ngay cả khi chúng ta tạm thời đình hoãn mọi quan tâm về 
đời sông lương lai, thì những tâm hành bất thiện như tham, sân, s1, 
và những ác nghiệp như sát sanh và trộm cắp cuối cùng sẽ mang 
lại những tôn hại và đau khổ cho bản thân ngay ở đây và lúc này. 
Ngược lại, các tâm hành thiện và thiện nghiệp sẽ hỗ trợ cho an 
sinh và hạnh phúc lâu dài ngay ở đây và lúc này. Một khi đã thấy 
được những điều này, những hậu quả tai hại rõ ràng do những tâm 
hành bất thiện mang lại trở thành một lý do đủ để từ bỏ chúng, 
trong lúc những lợi lạc rõ ràng do những tâm hành thiện mang 
lại trở thành một động cơ đủ để phát triển thêm. Sau đó, cho dù 
có hay không có đời sau, con người cũng có những lý do đầy đủ 
trong đời sống hiện tại đề từ bỏ những tâm hành bắt thiện và nuôi 
dưỡng những tâm hành thiện. Nếu có đời sau thì sự tưởng thưởng 
lại cảng nhiều hơn. 


Một phương pháp tương tự cũng tiềm ấn trong Kinh Văn III, 
3, trong đó, Đức Phật chứng tỏ cho chúng ta thấy băng cách nào 
những khổ đau trong hiện tại sinh khởi và đoạn diệt tương quan 
với tham ái trong hiện tại. Bài kinh ngăn này được Đức Phật thuyết 
giảng cho một cư sĩ, đã nói rõ nguyên lý nhân quả tiềm ấn trong Tứ 
diệu đề, nhưng thay vì nói một cách trừu tượng, bài kinh đã sử dụng 
một phương pháp cụ thể rất thực tế có sức thu hút đương đại rất đặc 
biệt. Bằng cách sử dụng những thí dụ mạnh mẽ rút ra từ đời sống 
của một người cư sĩ quyên luyến sâu đậm với vợ con, bài kinh đã 
tạo nên một ấn tượng sâu sắc và lâu dài đối với chúng ta. 


Sự kiện những kinh văn như bài kinh này và Kinh Kalãma 
không lý giải về giáo lý nghiệp báo và tái sanh không có nghĩa, 
như đôi lúc đã được nhận định, rằng những giáo lý đó chỉ là những 
chuyện mang tính chất văn hóa do người đời sau thêm vào Giáo 
pháp, và chúng ta có thể loại bỏ hay tránh né mà không mất đi 
những gì là cốt lõi. Điều này chỉ có nghĩa là, vào iúe khởi đấu, 
chúng ta có thê tiếp cận với Giáo pháp mà không đòi hỏi phải tham 
chiếu về các đời sống quá khứ hay tương lai. Giáo lý của Đức Phật 
có rất nhiều mặt, và như vậy, từ những góc độ nào đó, giáo lý ấy có 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 121 


thể được trực tiếp đánh giá ngay đối với mối quan tâm về an sinh và 
hạnh phúc của chúng ta. Một khi chúng ta thấy rằng việc thực hành 
giáo lý quả thật có mang lại lợi lạc và an bình nội tâm ngay trong 
đời này, thì điều này sẽ khơi nguồn cảm hứng cho niềm tin tưởng 
của chúng ta vào Giáo pháp nói chung, bao gồm cả những gì năm 
bên ngoài khả năng xác chứng của cá nhân chúng ta trong hiện tại. 
Nếu chúng ta quyết định thực hành một số công phu tu tập, những 
công phu đòi hòi những kỹ năng tỉnh tế cao cấp và quyết tâm tinh 
tấn, chúng ta sẽ có thể đạt được những năng lực cần thiết để có thể 
xác định giá trị của các giáo lý Ấy, như là định luật nghiệp báo, thực 
tại của vẫn đề tái sanh, và sự hiện hữu của các cảnh giới siêu nhiên. 
(xem Kinh văn VII, phân 4, số 23-24, và Kinh văn VII, phần 55, số 19-20) 

Một vấn đề lớn khác thường ảnh hưởng đến những người 
đang tìm kiếm con đường tâm linh là vị thầy đòi hỏi họ phải có đức 
tin. Vấn đề này đã trở thành nghiêm trọng trong thời đại chúng ta, 
khi mà các phương tiện truyền thông khoái trá vạch trần những yếu 
kém của vô số đạo sư và chụp ngay cơ hội để phơi bày cho mọi 
người thấy các vị “thánh hiện đại” không gì khác hơn những người 
lừa bịp đội lốt áo tu! Nhưng vấn đề các đạo sư giả mạo là một vẫn 
đề thời nào cũng có, chứ không phải chỉ có trong thời đại chúng 
ta. Bất cứ khi nào có một người thực thi uy quyên tâm linh đối với 
những người khác, người ấy thật rất dễ bị cám dỗ đề khai thác đức 
tin mà người khác đã đặt vào họ bằng những phương cách gây tổn 
hại nghiêm trọng cho chính bản thân và các tín đồ của người ấy. 
Khi một đệ tử tiếp xúc với một vị thầy đã tuyên bó rằng ông ta hoàn 
toàn giác ngộ và có thể giảng dạy con đường đi đến giải thoát tối 
hậu, người đệ tử phải có một số tiêu chuẩn sẵn sàng trắc nghiệm về 
VỊ thầy, để xác định xem có thực sự là vị thầy này đạt được những 
chứng đắc cao thượng mà vị ấy đã tuyên bố về bản thân hay do 
những người khác nói về ông. 

Trong Kinh VImarnsaka (Kinh Văn IHH, 4), Đức Phật đã đặt 
ra một số tiêu chuẩn hướng dẫn để một vị Tăng có thể trắc nghiệm 
“Như Lai”, nghĩa là Đức Phật, để đánh giá lời tuyên bố của Ngài 
về việc chứng đắc giác ngộ hoàn toàn. Một trong những thước đo 
của sự giác ngộ hoàn toản là tâm đã được giải thoát mọi lậu hoặc. 
Nếu vị Tăng không thể nhìn trực tiếp vào tâm thức của Đức Phật, 
ông ta vẫn có thể dựa vào những bằng chứng gián tiếp đề bảo đảm 


122 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


chắc chắn rằng Đức Phật đã giải thoát khỏi mọi lậu hoặc, nghĩa 
là, bằng cách đánh giá hành động và lời nói của Đức Phật, ông ta 
có thê suy luận rằng các tâm hành của Đức Phật là tuyệt đối thanh 
tịnh, không bị ảnh hưởng của tham, sân, si. Thêm vào sự suy luận 
do quan sát, Đức Phật còn khuyến khích vị Tăng đến gặp Ngài và 
trực tiếp hỏi về các trạng thái tâm thức của Ngài. 

Một khi người đệ tử có niềm tin rằng Đức Phật là một bậc 
Đạo sư đây đủ khả năng, người đệ tử có thể đánh giá bậc Đạo sư 
bằng sự trắc nghiệm cuối cùng. Người ấy học Giáo pháp, thực 
hành theo Giáo pháp và thâm nhập Giáo pháp bằng tri kiến của 
bản thân. Hành động thâm nhập Giáo pháp này tương đương với 
việc chứng đắc quả Nhập Lưu, mang lại một “niềm tin bất thối 
chuyền”, niềm tin của một người đã được thiết lập trên con đường 
giải thoát tối hậu không thể nào đảo ngược được nữa. 


Nhìn riêng biệt, Kinh VĩImarnsaka có thể cho cảm tưởng rằng 
người ta chỉ có thể có được đức tin sau khi đã đạt được chứng ngộ 
của GIáo pháp, và vì chứng ngộ là một sự kiện tự mình xác nhận 
giá trị, như vậy đức tin lúc ấy sẽ là chuyện thừa. Tuy nhiên, cảm 
tưởng này chỉ là một chiều. Điểm chính mà Kinh muốn nêu rõ là 
đức tin trở thành bất thối chuyển như là kết quả của việc chứng 
ngộ, chứ không phải đức tin chỉ sinh khởi trên con đường tâm linh 
sau khi hành giả đạt được chứng ngộ. 7í: là lực đầu tiên trong ngũ 
lực (năm năng lực tâm linh), và ở một mức độ nào đó, niềm tin 
cậy vào sự giác ngộ của Đức Phật và vào những nguyên tắc chính 
yếu của Giáo pháp là một yêu cầu trước tiên để có thể nhận được 
sự rèn luyện bậc cao hơn. Chúng ta thấy đức tin hoạt động như thế 
nào trong vai trò chuẩn bị này ở trong Kinh Văn III, 5, một đoạn 
trích dẫn dài từ Kinh CañkT. Ở đây, Đức Phật giải thích rằng, một 
người có đức tin vào cái gì đó “sẽ bảo vệ chân lý” khi ông ấy nói 
rằng “đây là đức tin của tôi”. Ông ta “bảo vệ chân lý” bởi vì ông 
ta chỉ nói những gì ông ta tin chứ không vội kết luận rằng những 
gì ông tin là chân lý tuyệt đối và tất cả những gì khác với đức tin 
ấy đều là sai lầm. Đức Phật so sánh sự tương phản giữa “bảo vệ 
chân lý” với “khám phá chân lý”, bắt đầu băng cách đặt niềm tin 
vào một vị thầy, một người đã tự chứng minh là mình đáng tin cậy. 
Sau khi đã có được niềm tin vào một vị thầy như vậy, hành giả sẽ 
đến tiếp cận vị đó đề xin hướng dẫn, học hỏi Giáo pháp, thực hành 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 123 


giáo lý (theo một loạt từng bước tiến đã được đo lường tỉnh tế hơn 
trong bản kinh văn trước), và cuôi cùng tự mình thây được chân 
lý tôi thượng. 


Điều này chưa đánh dấu đoạn cuối của con đường đối với 
vị đệ tử, nhưng chỉ là bước đột phá đầu tiên để đưa đến chân lý, 
một lần nữa, bước này tương đương với chứng đắc quả Nhập Lưu. 
Sau khi đã đạt được pháp nhãn về chân lý, để đạt được “điểm đến 
cuối cùng của chân lý” (saccanupafii), nghĩa là: chứng quả A-la- 
hán hay giải thoát tối hậu, hành giá. phải lặp. lại, phát triển, và tu 
tập một loạt những bước công phu ấy cho đến khi hành giả hoàn 
toàn thâm thấu và đồng hóa với chân lý tối thượng đã được hé lộ 
từ pháp nhãn ban đâu. Như vậy, toàn bộ tiến trình rèn luyện thực 
hành Giáo pháp được bắt nguồn từ kinh nghiệm bản thân. Ngay 
cả đức tin cũng phải được bắt nguồn từ việc tìm tòi nghiên cứu và 
đò hỏi chứ không phải chỉ dựa vào những khuynh hướng tình cảm 
hay đức tin mù quáng. Chỉ có đức tin thôi chưa đủ, nhưng đó là 
cánh cửa để bước vào những mức độ trải nghiệm sâu xa hơn. Đức 
tin phục vụ như một lực đây đề tiễn đến thực hành, thực hành đưa 
đến tri kiến do kinh nghiệm, và khi tri kiến của hành giả đã chín 
muồi, nó sẽ nở thành đóa hoa chứng ngộ vẹn toàn. 


124 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


HI. TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


1. KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO LÝ BÍ MẬT 


— Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này, được thực hiện bí mật, 
không công khai. Thê nảo là ba? Đó là quan hệ với phụ nữ, những 
thân chú của người Bà-la-môn và tả kiên. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, có ba pháp sáng chói công khai, 
không bí mật. Thê nào là ba? Đó là mặt trăng, mặt trời và Giáo 
pháp cùng Giới luật do Như Lai tuyên thuyết. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3:129; I 282-83) 


2. KHÔNG PHẢÁI LÀ GIÁO ĐIÊU HAY ĐỨC TIN MÙ 
QUÁNG 


Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang du hành với một 
đoàn đại chúng Tỷ-kheo, đến thị trấn của người Kãlãma tên là 
Kesaputta. (2) Bấy giờ, người Kãlãma ở Kesaputta nghe người ta 
nói rằng: “Sa-môn Gotama là con trai của bộ tộc Thích-ca, đã xuất 
g1a từ dòng họ Thích-ca, nay đã đến Kesaputta.” Giờ đây đã CÓ 
lời đồn tốt đẹp về Sa-môn Gotama đang được truyền đi như vây: 
“Ngài là một bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi đã tự 
mình chứng đắc Chánh trí về thế giới này, cùng với chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, cùng 
với các loài Trời và loài Người, Ngài đã giải bày tri kiến ấy cho 
mọi người. Ngài đã thuyết giảng Giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu, 
tốt đẹp ở chặng giữa, tốt đẹp ở chặng CuÔi; VỚI ý nghĩa và lời văn 
chân chánh, Ngài đã trình bày một đời sống phạm hạnh tuyệt đối 
viên mãn và thanh tịnh. Giờ đây, thật lành thay cho chúng ta để 


đến vết kiến vị A-la-hán ây!”@) 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 125 


Rồi các người Kãlãma của thị trần Kesaputta đi đến Thế Tôn. 
Một số người đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên; một số người 
khác trao đối lời chào đón thăm hỏi, sau khi chào đón và hỏi thăm 
thân thiện họ cũng ngồi xuống một bên; một số người khác cung 
kính vái chào Ngải và ngồi xuống một bên; một vài người khác 
vẫn giữ im lặng và ngồi xuống một bên. Rồi các người Kãlãma 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có một số Sa-môn, Bà-la-môn đi đến 
Kesaputta, họ giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ, nhưng lại 
chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. 
Nhưng rồi lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác đi đến Kesaputta, 
họ cũng giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ, và chê bai, bài 
xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Bạch Thế Tôn, 
đối với chúng con, chúng con có những hoang mang nghi ngờ là 
không biết những vị Sa-môn đó, ai là người nói sự thật và ai là 
người dối trá? 

— Này các người Kãlãma, các người hoang mang là đúng, 
các người nghĩ ngờ là đúng. Nghỉ ngờ khởi lên khi các người thấy 
hoang mang về một vấn đề nào đó. Này các . Tgười Kalaãma, đừng 
tin những gì do truyền khẩu, do giáo lý truyền lại, vì nghe lời đồn 
đãi, từ các bộ sưu tập kinh điền, vì hợp luận lý, từ kết luận do suy 
diễn, vì suy tưởng siêu hình, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy 
xét, vì diễn giả có vẻ là người có khả năng, hay vì các người suy 
nghĩ: “Sa-môn này là thầy của chúng ta.” 4) Nhưng khi các người 
tự mình biết răng: “Các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng 
chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích; các pháp này, nêu 
chấp nhận và thực hành, sẽ đưa đến tốn hại và khổ đau”, lúc Ấy, 
các người phải từ bỏ chúng. 

Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào? Khi tham, sân, 
s¡ khởi lên trong tâm một người, điều đó đem lại an vui hay tổn 
hại cho người ấy? 


— Tồn hại cho người Ấy, bạch Thế Tôn. 


— Này các người Kalãma, một người có tâm tham lam, sân 
hận và sĩ mê, bị tham sân si chê ngự, tâm bị chúng điêu khiên, 
người ây sẽ sát sanh, lây của không cho, tà dâm, nói láo; người ây 


126 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
cũng sẽ nhắc nhở người khác làm như vậy. Điêu này có đưa đên 
tôn hại và đau khô lâu dài cho ông ta không? 

— Thưa có, bạch Thê Tôn. 


— Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào, những điều 
ây là thiện hay bât thiện? 


- Bắt thiện, bạch Thế Tôn. 

— Đáng chê trách hay không đáng chê trách? 

— Đáng chê trách, bạch Thế Tôn. 

— BỊ người trí chỉ trích hay ca ngợi? 

- Bị chỉ trích, bạch Thế Tôn. 

— Nêu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến tồn hại và 
đau khô hay không, hoặc trong trường hợp này, sẽ như thê nào? 

- Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ây sẽ đem lại tôn 
hại và đau khô. Chúng con thây như vậy trong trường hợp này. 





— Này các người Kãlãma, chính vì lý do này mà Ta đã nói với 
các ông: “Đừng tin những gì do truyền khẩu...” 

Này các người Kalãma, đừng tin những gì do truyền khẩu, 
do giáo lý truyền lại, vì nghe lời đồn đãi, từ các bộ sưu tập kinh 
điển, vì hợp luận lý, từ kết luận do suy diễn, vì suy tưởng siêu 
hình, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy xét, vì diễn giả có vẻ 
là người có khả năng, hay vì các người suy nghĩ: “Sa-môn này 
là thầy của chúng ta.” (4) Nhưng khi các người tự mình biết rằng: 
“Các pháp này là thiện, các pháp này không có chỗ nào đáng chê 
trách, các pháp này được người trí ca ngợi; các pháp này, nếu chấp 
nhận và thực hành, sẽ đưa đến an lạc và hạnh phúc”, lúc Ấy, các 
người hãy chấp nhận và thực hành. 

Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nảo, khi một người 
không khởi tâm tham, không sân, không si, thì những điều này 
đem lại an vui hay tổn hại cho người ấy? 

— Đem lại an vui, bạch Thế Tôn. 


— Này các người Kalãma, một người không có tâm tham, 
không sân và không s1, không bị tham sân si chê ngự, tâm không 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 127 
bị chúng điều khiến, người ấy giữ giới không sát sanh, không lây 
của không cho, không tà dâm, không nói láo; người ây cũng sẽ 
nhăc nhở người khác làm như vậy. Điêu này có đưa đên an vui và 
hạnh phúc lâu dài cho ông ta không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. 
— Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào, những điều 
ây là thiện hay bât thiện? 


— Thiện, bạch Thế Tôn. 

— Đáng chê trách hay không đáng chê trách? 
- Không có gì đáng chê trách, bạch Thế Tôn 
— BỊ người trí chỉ trích hay ca ngợi? 

— Được ca ngợi, bạch Thế Tôn. 


- Nếu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến an vui và 
hạnh phúc hay không, hoặc trong trường hợp nảy, sẽ như thê nào? 


- Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ây sẽ đem lại an 
vui và hạnh phúc. Chúng con thấy như vậy trong trường hợp nảy. 

— Này các người Kãlãma, chính vì lý do này mà Ta đã nói với 
các ông: “Đừng tin những gì do truyền khẩu...” 

Này các người Kãlãma, một vị Thánh đệ tử ly tham, ly sân, 
ly s1, tâm luôn tỉnh giác, luôn giữ chánh niệm, an trú một phương 
với tâm tràn ngập lòng từ bi; cũng vậy với phương thứ hai, phương 
thứ ba, phương thứ tư. (6) Cứ như vậy trên, dưới, băng ngang và 
cùng khắp, với tất cả mọi loài cũng như với chính mình, vị ấy an 
trú bao trùm khắp thế giới với tâm tràn ngập từ bi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. 


Vị ấy an trú một phương với tâm tràn ngập từ bi... với tâm 
hỷ... với tâm xả; cũng vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, 
phương thứ tư. () Cứ như vậy trên, dưới, băng ngang và cùng 
khắp, với tất cả mọi loài cũng như với chính mình, vị ấy an trú bao 
trùm khắp thế giới với tâm xả tràn ngập, rộng lớn, cao thượng, vô 
lượng, không hận, không sân. 


- Này các người Kãlãma, khi vị Thánh đệ tử này đã làm cho 
tâm mình hêt sạch sân hận, trong sáng, thanh tịnh, vị ây sẽ đạt 


128 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
được bôn điêu hứa hẹn ngay trong đời này. 


Điều hứa hẹn thứ nhất mà vị ấy đạt được là: “Nếu có đời sau, 
nếu có nhân quả cho những hành động thiện ác, thì có thể sau khi 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, ta sẽ sanh lên cõi thiện lành, 
CỐI Trời.” 

Điều hứa hẹn thứ hai mà vị ấy đạt được là: “Nếu không có 
đời sau, nêu không có nhân quả cho những hành động thiện ác, thì 
tại đây, ngay trong đời này, ta sẽ sống hạnh phúc, với tâm không 
hận, không sân.” 


Điều hứa hẹn thứ ba mà vị ây đạt được là: “Giả sử quả ác sẽ 
xảy đến với người làm ác; vậy, nêu ta không tạo ác nghiệp với bất 
cứ ai, thì làm thế nào đau khổ lại đến với ta, một người không bao 
giờ làm việc ác?” 

Điều hứa hẹn thứ tư mà vị ấy đạt được là: “Giả sử quả ác 
không xảy đến với người làm việc ác; vậy thì, ngay tại đây, ta tự 
thấy mình thanh tịnh về cả hai phương diện.” œ› 


— Này các người Kãlãma, khi vị Thánh đệ tử này đã làm cho 
tâm mình hêt sạch sân hận, trong sáng, thanh tịnh, vị ây đã đạt 
được bôn điêu hứa hẹn ây ngay trong đời này. 


— Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Khi vị Thánh đệ tử này đã làm cho tâm mình hết sạch sân 
hận, trong sáng, thanh tịnh, vị ấy đã đạt được bốn điều hứa hẹn ấy 
ngay trong đời này. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật tuyệt diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Thế Tôn đã làm sáng tỏ Chánh pháp bằng nhiều cách, 
như thể Ngài dựng đứng lại những gì đã bị xô ngã, hé mở những 
gì đã bị bưng bít, chỉ đường cho kẻ bị lạc đường, hoặc giơ cao 
ngọn đèn trong bóng tối để cho những người có mắt có thể nhìn 
thấy được sự vật. Chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy 
y Tăng. Xin Thế Tôn chấp nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến khi chết, chúng con xin trọn đời quy kính Ngài. (8) 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh l, tr. 336-347, 65: Các vị ở Kesapufta) 


IIIL TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 129 


3. NGUÒN GÓC RÕ RÀNG CỦA KHỎ VÀ SỰ DIỆT 
KHÔ 


Một thời, Thế Tôn đang trú tại một thị trấn tên là Uruvelakappa 
của người dân Mallä. Lúc đó, viên trưởng thôn @) là Bhadrakãra 
đến tiếp kiến Thế Tôn, đánh lễ Ngài, ngồi xuống một bên và thưa 
rằng: “Bạch Thế Tôn, thật lành thay nếu Thế Tôn giảng cho con 
nghe về nguồn gốc của khô và sự diệt khổ!” 


— Này trưởng thôn, nếu Ta giảng cho ông về nguồn gốc của 
khổ và sự diệt khổ dựa vảo sự kiện trong quá khứ, nói rằng: “Trong 
quá khứ nó như vậy”, có thể ông sẽ khởi lên hoang mang và nghi 
ngờ. Và nếu Ta giảng cho ông về nguồn gốc của khổ và sự diệt 
khổ dựa vào sự kiện trong tương lai, nói răng: ““Irong tương lai 
nó sẽ như vậy”, có thê ông sẽ khởi lên hoang mang và nghĩ ngờ. 
Này trưởng thôn, thay vào đó, khi Ta đang ngôi đây, và ông đang 
ngôi ở đó, Ta sẽ giảng cho ông nghe về nguồn gốc của khổ và con 
đường diệt khổ. Hãy lắng nghe và chú tâm thật kỹ, Ta sẽ nói. 


Bhadraka đáp lại: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

— Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào, nếu có người nào ở tại 
Uruvelakappa này bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ 
trích, ông có khởi tâm buôn râu, than tiệc, đau đớn, thât vọng, hay 
tuyệt vọng không? 

— Thưa có những người như thế, bạch Thế Tôn. 

— Nhưng có người nảo trong cùng hoàn cảnh như vậy mả ông 
không khởi tâm buôn râu, than tiêc, đau đớn, thât vọng, hay tuyệt 
vọng không? 

— Thưa có những người như thế, bạch Thế Tôn. 

— Này trưởng thôn, tại sao đối với một số người ở tại 
Uruvelakappa, ông có khởi tâm buôn râu, than tiệc, đau đớn, thât 
vọng hay tuyệt vọng khi họ bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt 
hay bị chỉ trích, trong lúc đôi với một sô người khác ông lại không 
khởi tâm như thê? 


130 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


— Bạch Thế Tôn, đối với những người ở Uruvelakappa mà 
con có khởi tâm buôn râu, than tiếc, đau đớn, thất vọng hay tuyệt 
vọng khi họ bị hành hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, 
đó là những người con có lòng ái dục đối với họ. Nhưng đối với 
những người ở Uruvelakappa mà con không khởi lên những cảm 
xúc ấy, đó là những người con không có lòng ái dục đối với họ. 

— Này trưởng thôn, bằng nguyên tắc này đã được trông thấy, 
hiểu biết, đo lường và thấu đạt, hãy áp dụng phương pháp này đối 
với quá khứ vả tương lai, như sau: “Bất cứ khổ đau nào đã khởi lên 
trong quá khứ, tất cả những gì đã sinh khởi đều bắt nguồn từ ái dục, 
với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là gốc rễ của khô đau. Bất cứ khổ 
đau nào sinh khởi trong tương lai, tất cả những gì sẽ sinh khởi đều 
bắt nguồn từ ái dục, với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là gốc rễ của 
khố đau.” 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật tuyệt vời thay, bạch 
Thế Tôn! Thật khéo nói thay lời dạy này của Thế Tôn: “Bắt cứ khổ 
đau nào đã khởi lên trong quá khứ, tất cả những gì đã sinh khởi đều 
bắt nguồn từ ái dục, vì ái dục là gốc rễ của khổ đau.” (i0) Bạch Thế 
Tôn, con có người con trai tên là Ciraväsĩ sống ở căn nhà ngoải xa. 
Con thường dậy sớm và gởi một người đi đến đó, nói với anh ta: 
“Anh hãy đi đến đó và thăm hỏi xem nó như thế nào.” Bạch Thế 
Tôn, cho đến khi anh ấy trở về, con cảm thấy lo âu bồn chôn, nghĩ 
rằng: “Hy vọng cậu bé không bị ốm đau gì!” 


— Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào, nếu Ciraväsĩ bị hành 
hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, ông có khởi tâm buôn 
râu, than tiêc, đau đón, thât vọng hay tuyệt vọng không? 


— Bạch Thế Tôn, nếu Ciraväsï bị hành hình, bị tù tội, bị trừng 
phạt hay bị chỉ trích, thậm chí đời con sẽ trở thành vô nghĩa, làm 
sao con không khởi tâm buôn rầu, than tiếc, đau đớn, thất vọng 
hay tuyệt vọng? 

— Này trưởng thôn, cũng vậy bằng phương cách này, có thê 
hiểu như sau: “Bất cứ khô đau nào khởi lên, tất cả những gì sinh 
khởi đều bắt nguồn từ ái dục, với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là 
gốc rễ của khô đau.” 


Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào, trước đây khi ông chưa 


II. TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 131 


trông thấy. hay nghe nói về vợ ông, ông có khởi sinh lòng ham 
muốn, luyến ái đối với bà ấy không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này trưởng thôn, vậy thì có phải chỉ sau khi ông trông thây 
hay nghe nói về vợ ông, ông mới khởi sinh lòng ham muốn, luyến 
ái đối với bà ấy? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Này trưởng thôn, ông nghĩ thế nào, nếu vợ ông bị hành 
hình, bị tù tội, bị trừng phạt hay bị chỉ trích, ông có khởi tâm buôn 
râu, than tiệc, đau đớn, thât vọng hay tuyệt vọng không? 

— Bạch Thế Tôn, nếu vợ con bị hành hình, bị tù tội, bị trừng 
phạt hay bị chỉ trích, thậm chí đời con sẽ trở thành vô nghĩa, làm 
sao con không khởi tâm buôn râu, than tiệc, đau đớn, thât vọng 
hay tuyệt vọng? 

— Này trưởng thôn, cũng vậy băng phương cách này, có thê 
hiểu như sau: “Bất cứ khô đau nào khởi lên, tất cả những gì sinh 
khởi đều bắt nguồn từ ái dục, với ái dục là cội nguồn, vì ái dục là 
gôc rê của khô đau.” 

(Tương Ung BK IW/, phân số XI: Bhagandha-Hatthaha, 
tr 312-517) 


4. TÌM HIẾU CHÍNH CÁ NHÂN VỊ ĐẠO SƯ 

1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang trú ở thành 
Xá-vệ (Sãvatth) trong rừng Kỳỷ-Đà (Jeta), vườn Câp Cô Độc 
(Anäthapindika). Ở đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Tyỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn. 

Thể Tôn nói như sau: 

2. — Này các Tý-kheo, một vị Tỷ-kheo vốn là người muốn 
tìm tòi học hỏi, không biệt làm thê nào đê phán đoán tâm của 
người khác, (11) vị ây cân phải tìm hiệu Như Lai đê xem có phải 
Như Lai là bậc hoàn toản giác ngộ hay không. 


132 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


3. — Bạch Thế Tôn, giáo lý của chúng con xuất phát từ Thế 
Tôn, do Thế Tôn chỉ dạy, nương tựa vào Thé Tôn. Thật lành thay 
nếu Thế Tôn thuyết giảng ý nghĩa những lời nói đó! Sau khi được 
nghe Thế Tôn, chúng con sẽ ghi nhớ. 


— Này các Tỷ-kheo, vậy thì hãy lắng nghe và chú tâm ghi 
nhận những gì Ta sẽ nói. 


Các Tỷ-kheo đáp: 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


4.— Này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo vốn là người muốn 
tìm tòi học hỏi, không biết làm thế nào để phán đoán tâm của 
người khác, vị ây cần phải tìm hiểu Như Lai về hai loại biểu hiện 
của tâm, các biêu hiện do tai và mắt nhận biết, như thế này: ““Ta có 
tìm thấy ở Như Lai những biểu hiện phiền não do mắt và tai nhận 
biết hay không?” q2) Khi vị ấy tìm hiểu Như Lai, vị ấy thấy rằng: 
“Không có biểu hiện phiền não nào do mắt và tai nhận biết được 
tìm thấy ở Như Lai.” 


5. Khi vị ấy đã nhận thức được như vậy, vị ấy tìm hiểu thêm 
như thế này: “Ta có tìm thấy ở Như Lai những biểu hiện tạp nhiễm 
do mắt và tai nhận biết hay không?” (13) Khi vị ây tìm hiểu Như 
Lai, vị ấy thây rằng: “Không có biểu hiện tạp nhiễm nào do mắt 
và tai nhận biết được tìm thấy ở Như Lai.” 


ø. Khi vị ây đã nhận thức được như vậy, vị ấy tìm hiểu thêm 
như thế này: ““Ta có tìm thấy ở Như Lai những biểu hiện thanh tịnh 
do mắt và tai nhận biết hay không?” Khi vị ấy tìm hiểu Như Lai, 
vị ấy thấy rằng: “Những biểu hiện thanh tịnh do mắt và tai nhận 
biết được tìm thấy ở Như Lai.” 


7. Khi vị ấy đã nhận thức được như vậy, vị ấy tìm hiểu thêm 
như thê này: “Bậc Tôn giả này đã đạt được những biểu hiện thanh 
tịnh trong một thời gian lâu dài hay Ngài chỉ mới đạt được trong 
thời gian gần đây?” Khi vị ấy tìm hiểu Như Lai, vị ấy thấy rằng: 
“Bậc Tôn giả này đã đạt được những biểu hiện thanh tịnh trong 
một thời gian lâu dài, không phải Ngài chỉ mới đạt được trong thời 
gian gần đây.” 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 133 


8. Khi vị ấy đã nhận thức được như vậy, vị ấy tìm hiểu thêm 
như thế này: “Có phải bậc Tôn giả này đã đạt được danh tiếng, do 
vậy những nguy hiểm liên hệ đến danh tiếng được tìm thấy ở Tôn giả 
này?” Bởi vì,  Tày Các Tỷ-kheo, bao lâu mà một vị Tỷ-kheo chưa đạt 
được danh tiếng, thì những nguy hiểm liên hệ đến danh tiếng không 
được tìm thấy ở Tỷ-kheo ây; nhưng khi vị ây đã đạt được danh tiếng 
thì những nguy hiểm liên hệ đến danh tiếng được tìm thấy ở vị ấy. 
q4) Khi vị ấy tìm hiểu Như Lai, vị ấy thấy rằng: “Bậc Tôn giả này đã 
đạt được danh tiếng, nhưng những nguy hiểm liên hệ đến danh tiếng 
không được tìm thấy ở Tôn giả này.” 


9. Khi vị ấy đã nhận thức được như vậy, vị ấy tìm hiểu thêm 
như thế này: “Có phải Tôn giả này từ bỏ mà không sợ hãi, chứ 
không phải từ bỏ vì sợ hãi, và có phải Tôn giả này tránh buông 
lung phóng dật trong các dục lạc giác quan bởi vì vị này không 
còn tham dục do đã đoạn diệt tham dục?” Khi Tỷ-kheo ây tìm hiểu 
Như Lai, vị ấy thấy rằng: “Bậc Tôn giả này từ bỏ mà không sợ hãi, 
chứ không phải từ bỏ vì sợ hãi, và Tôn giả này tránh buông lung 
phóng dật trong các dục lạc giác quan bởi vì vị này không còn 
tham dục do đã đoạn diệt tham dục.” 

10. Này các Týỷ-kheo, nếu có những người khác hỏi vị Tỷ- 
kheo ấy như sau: “Ông bảo là vị Tôn giả này từ bỏ mà không sợ 
hãi, không phải từ bỏ vì sợ hãi; vị Tôn giả này tránh buông lung 
phóng dật trong các dục lạc giác quan bởi vì vị này không còn 
tham dục do đã đoạn diệt tham dục. Đâu là những lý do và những 
băng chứng của vị Tôn giả này?” 

Để trả lời một cách đúng đắn, vị Tỷ-kheo ấy sẽ trả lời như 
thế này: “Dù cho Tôn giả này sống giữa Tăng chúng hay sống 
một mình, dù ở đó có những vị hành xử đúng thiện hạnh và một 
số hành xử không đúng thiện hạnh, một số ở đó giảng dạy cho 
hội chúng, trong lúc một SỐ Ở đây quan tâm đến vật chất và một 
số khác không bị vật chất làm nhiễm ô, vị Tôn giả này vẫn không 
khinh miệt ai vì những lý do đó.” (1s) Và tôi đã nghe và biết được 
từ chính kim khâu của Thế Tôn: “Ta từ bỏ mà không sợ hãi, chứ 
không phải từ bỏ vì sợ hãi, và Ta tránh buông lung phóng dật trong 
các dục lạc giác quan bởi vì Ta không còn tham dục do đã đoạn 
diệt tham dục.” 


134 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


11. Này các Tỷ-kheo, Như Lai cần được hỏi thêm như sau: 
“Những biểu hiện phiền não do mắt và tai nhận biết có được 
tìm thấy ở Như Lai hay không?” Như Lai sẽ trả lời như thế này: 
“Không có biểu hiện phiền não nảo do mắt và tai nhận biết được 
tìm thấy ở Như Lai.” 

12. Nếu được hỏi: “Những biểu hiện tạp nhiễm do mắt và tai 
nhận biết có được tìm thấy ở Như Lai hay không?” Như Lai sẽ trả 
lời như sau: “Không có biểu hiện tạp nhiễm nào do mắt và tai nhận 
biết được tìm thấy ở Như Lai.” 

13. Nếu được hỏi: “Những biểu hiện thanh tịnh do mắt và tai 
nhận biết có được tìm thấy ở Như Lai hay không?” Như Lai sẽ trả 
lời như sau: “Những biểu hiện thanh tịnh do mắt và tai nhận biết 
được tìm thấy ở Như Lai. Đó là con đường và lãnh vực tu tập của 
Ta, tuy nhiên Ta không nhận diện Ta với chúng.” 


14. Này các Tỷ-kheo, một đệ tử phải đến gần bậc Đạo sư có 
nói như vậy đề được nghe Pháp. Bậc Đạo sư giảng dạy cho vị ấy 
với các trình độ càng lúc càng cao hơn, càng lúc càng vi diệu hơn, 
rõ ràng đen trắng với các pháp tương đương với họ. Vì bậc Đạo sư 
giảng Pháp cho một đệ tử bằng cách này, thông qua chứng tri vệ 
một sô giáo lý trong Pháp ây, vị Tỷ-kheo có thể đi đến kết luận về 
giáo lý. q6) Vị ấy khởi lòng tịnh tín nơi bậc Đạo sư như thế này: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp đã được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Tăng đang hảnh trì thật tốt đẹp.” 


15. Giờ đây, nếu có người khác đến hỏi vị Tỷ-kheo ấy như 
sau: “Ông nói rằng: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp đã 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng đang hành trì thật 
tốt đẹp”, đâu là những lý do và những băng chứng của vị Tôn giả 
này?” Để trả lời một cách đúng đẫn, vị Tỷ-kheo ấy sẽ trả lời như 
thế này: 


“Đây nhé, nảy hiền giả, tôi đã đến gần bậc Đạo sư để được 
nghe Pháp. Bậc Đạo sư giảng dạy cho tôi với các trình độ cảng 
lúc càng cao hơn, cảng lúc càng vi diệu hơn, rõ ràng đen trắng với 
các pháp tương đương với tôi.” Vì bậc Đạo sư giảng Pháp cho tôi 
băng cách nảy, thông qua chứng tri về một số giáo lý trong Pháp 
ây, tôi có thể đi đến kết luận về giáo lý. Tôi khởi lòng tịnh tín nơi 
bậc Đạo sư như thế này: “Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 135 


đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng đang hành trì 
thật tôt đẹp.” 


1ø. — Này các Tỷ-kheo, khi lòng tin của bất cứ ai đối với Như 
Lai đã được vun trồng, đã có căn cứ, và đã thiết lập qua những lý 
do, những dữ kiện và những lời nói như vậy, đức tin của người ấy 
được xem là đã được chứng minh bằng những lý do, bắt nguồn từ 
pháp nhãn, và vững chắc; sẽ không bị phá hoại bởi bất cứ Sa-môn, 
Bà-la-môn hay chư Thiên hay Mãra hay Phạm Thiên hay bất cứ 
ai trên thế giới này. q7) Này các Tý-kheo, đó là cách làm thế nào 
để tìm hiểu về Như Lai đúng Pháp, và đó là cách mà Như Lai đã 
được tìm hiểu đúng Pháp. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 


(Trung Bộ Kinh l, Kinh 47: Kinh Tư Sát, tr. 693-700) 


5. NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐÉN GIÁC NGỘ CHÂN LÝ 


10. Rồi người Bà-la-môn CankT, (1s) cùng với đại chúng Bà- 
la-môn, đi đên Thê Tôn, trao đôi những lời chào hỏi với Ngài, và 
ngôi xuông một bên. 


11. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi và vừa chấm dứt cuộc 
đàm đạo thân hữu với các Bà-la-môn trưởng thượng. Lúc đó, có 
một thanh niên Bà-la-môn tên là Kapathika đang ngôi trong hội 
chúng. Đây là một thanh niên mười sáu tuổi, cạo trọc đầu, anh ta 
năm vững ba tập Kinh Vệ-đà với tất cả từ ngữ, nghỉ lễ, ngữ âm và 
từ nguyên, và các môn lịch sử như là kỹ năng thứ năm, thông hiểu 
ngữ học và văn phạm, hoàn toàn thành thạo Triết học tự nhiên và 
có tất cả dấu hiệu của một bậc đại nhân. Trong lúc các vị Bả-la-môn 
trưởng thượng đang đàm đạo với Thế Tôn, thanh niên này nhiều 
lần xen vào ngắt ngang cuộc đàm luận. Rồi Thế Tôn khiến trách 
thanh niên Kãpathika như sau: “Hiền giả Bhãradvãja (19 không nên 
xen vào và ngắt ngang câu chuyện của những vị Bà-la-môn trưởng 
thượng trong lúc các VỊ ấy đang nói chuyện như thế. Hiền giả phải 
chờ đến khi các vị ấy chấm dứt câu chuyện.” 


Khi nghe nói như vậy, người Bà-la-môn CañkT bạch Thế Tôn: 
“Tôn giả Gotama không nên khiến trách thanh niên Kãpathika. 


136 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Thanh niên này là bậc đa văn, là một người thuộc dòng giống cao 
sang, là một nhà thông thái. Anh ấy có thể tham gia rất tốt vào 
cuộc đàm luận với Tôn giả Gotama.” 


12. Thế Tôn nghĩ như sau: “Vì những người Bà-la-môn tôn 
trọng anh ta như vậy, chắc hăn thanh niên Bả-la-môn Kapathika 
phải thông thạo kinh điên trong ba tập Vệ-đà.” 


~ 


Và thanh niên Bà-la-môn Kãpathika nghĩ: " nào Sa-môn 
Gotama nhìn vào mắt ta, ta sẽ hỏi Ngài một câu.” 

Rồi tâm của Thế Tôn đã biết được ý nghĩ của thanh niên Bà- 
la-môn Kãpathika, Ngài đưa mắt nhìn chàng thanh niên. Thanh 
niên Bà-la-môn Kaãpathika suy nghĩ: “Sa-môn Gotama đã đưa mặt 
nhìn ta, vậy ta sẽ hỏi Ngài một câu.” Rôi thanh niên này bạch Thê 
Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, đối với những bài Thánh ca xưa cô 
của Bà-la-môn được truyên tụng qua truyện khâu, được lưu giữ 
trong các bộ sưu tập Thánh tạng, các vị Bà-la-môn đã đi đên kêt 
luận chắc chăn răng: “Chỉ ở đây mới là sự thật, tât cả những gì 
khác đêu là sai lâm.” Tôn giả Gotama nói gì vê vân đê này? 

13. — Vậy thì, này Bhaãradväaja, giữa các vị Bả-la-môn, có 
một vị nảo đã từng nói như thê này: “Tôi biệt việc nảy, tôi thây 
việc này: chỉ có đây mới là sự thật, tât cả những gì khác đều là sai 
lâm?” 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Vậy thì, này Bhãradvãja, trong số những vị Bả-la-môn, có 
một vị thây nào, hay là sư phụ của vị thây, cho đên bảy đời sư phụ 
về trước, có nói như thê này: ““Tôi biệt việc này, tôi thây việc này: 
chỉ có đây mới là sự thật, tât cả những gì khác đêu là sai lâm?” 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Vậy thì, này Bhãradväja, những vị tiên tri Bà-la-môn cổ 
xưa, những người sáng tạo các bài Thánh ca, những tác giả của các 
bài Thánh ca, những người mà các bài Thánh ca đã được tán tụng 
và sưu tập trước đây, những người Bà-la-môn ngày nay vẫn còn tán 
tụng, lặp đi lặp lại những gì đã được đọc, và ca ngâm những gì đã 
được ca ngâm, như là: Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, 
Yamatagøi, Algirasa, BhãradväJa, Vasettha, Kassapa, va Bhagu 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 137 


(20). Các vị Bà-la-môn cổ xưa ấy có bao giờ đã nói như thế này: 
“Chúng tôi biết việc này, tôi thấy việc này: chỉ có đây mới là sự 
thật, tắt cả những gì khác đều là sai lầm?” 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Như vậy, này BhãradväJa, hình như không có một vị Bả- 
la-môn nào trong số các vị Bà-la-môn ấy nói răng: “Tôi biết việc 
nảy, tôi thấy việc này: chỉ có đây mới là sự thật, tất cả những gì 
khác đều là sai lầm?” Và trong số các vị Bà-la-môn, không có một 
vị thầy nào, hay là sư phụ của vị thầy, cho đến bảy đời sư phụ về 
trước, có nói như thế này: “Tôi biết việc này, tôi thấy việc này: 
chỉ có đây mới là sự thật, tất cả những gì khác đều là sai lầm?” 
Và những vị tiên tri Bà-la-môn cổ xưa, những người sáng tạo các 
bài Thánh ca, những tác giả của các bài Thánh ca... ngay cả những 
vị tiên tri Bà-la-môn xưa cổ hình như cũng không nói như thế 
này: “Chúng tôi biết việc này, tôi thấy việc này: chỉ có đây mới 
là sự thật, tất cả những gì khác đều là sai lầm?” Giả sử có một 
chuỗi người mù ôm lưng nhau: người trước không thấy, người 
đứng giữa không thấy, người cuối cùng không thấy; cũng vậy, này 
Bhãradväja, đối với các vị Bả-la-môn, lời nói của họ cũng giống 
như một chuỗi người mù: người trước không thấy, người đứng 
giữa không thấy, người cuối cùng không thấy. Ông nghĩ thế nảo, 
này BhaãradväJa, sự kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị 
Bà-la-môn là không có căn cứ? 


14. — Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn không những 
chỉ tôn trọng việc này do có lòng tin mả còn do truyền khâu ngàn 
xưa đề lại. 


— Này BhãradväJa, trước tiên ngươi có lập trường dựa vào 
lòng tin, nay ngươi lại nói đến truyền khâu ngàn xưa để lại. Này 
Bhãradvãja, có năm điều này có thê đem lại hai kết quả khác nhau 
ngay bây giỜ và ở đây. Thế nào là năm? Lòng tin, sự chấp thuận, 
truyền khâu ngàn xưa để lại, suy tư có luận lý và chấp nhận quan 
điểm như là kết quả của sự cân nhắc. (21) Năm điều này có thê đem 
lại hai kết quả khác nhau bây giờ và ở đây. Này nhé, một điều gì 
đó có thể được hoàn toàn chấp nhận do lòng tin, tuy nhiên điều 
ấy có thể vô nghĩa, trống rỗng và sai lạc; và một điều khác có thê 
không được hoàn toàn chấp nhận do lòng tin, tuy nhiên điều đó có 


138 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thê đúng sự thật, chân thực, không sai lầm. Lại nữa, có điều được 
hoàn toàn chấp nhận... được khéo truyền tụng... khéo suy tư... 
khéo cân nhắc, tuy thế, điều ấy có thê vô nghĩa, trống rỗng và sai 
lạc; và một điều khác có thể không được hoản toàn chấp nhận do 
lòng tin, tuy nhiên điều đó có thể đúng sự thật, chân thực, không 
sai lầm. Trong những điều kiện như thế, đối với một người có trí 
tuệ muốn bảo vệ chân lý, sẽ không đúng để đi đến kết luận quả 
quyết rằng: “Chỉ có đây mới là sự thật, tất cả những gì khác đều 
là sai lầm.” (22) 

— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, bằng cách nảo có sự bảo 
vệ chân lý? ¿3) Làm thế nào để con người bảo vệ chân lý? Chúng 
con xin hỏi Tôn giả Gotama về sự bảo vệ chân lý. 

— Này Bhãradvãja, nếu một người có lòng tin, người ấy bảo 
vệ chân lý khi nói răng: “Lòng tin của tôi là như thế này,” nhưng 
người ấy không đi đến kết luận quả quyết rằng: “Chỉ có đây mới 
là sự thật, tất cả những gì khác đều là sai lầm.” Bằng cách này, này 
Bhãradvãja, có sự bảo vệ chân lý; bằng cách này, người ấy bảo 
vệ chân lý; bằng cách này chúng ta mô tả sự bảo vệ chân lý. Tuy 
nhiên, như vậy chưa phải là sự khám phá chân lý. (24) 

Nếu một người chấp thuận điều gì... nêu người ấy đi đến kết 
luận dựa trên sự suy tư có luận lý... nếu người ây chấp nhận một 
quan điểm như là kết quả của sự cân nhắc, người ấy bảo vệ chân 
lý khi nói rằng: “Quan điểm tôi chấp nhận như là kết quả của sự 
cân nhắc là như thế này,” nhưng người ấy chưa đi đến kết luận quả 
quyết rằng: “Chỉ có đây mới là sự thật, tắt cả những øì khác đều là 
sai lầm.” Cũng vậy, này Bhãradvaja, băng cách nảy có sự bảo vệ 
chân lý; bằng cách này, người ấy bảo vệ chân lý; băng cách này 
chúng ta mô tả sự bảo vệ chân lý. Tuy nhiên như vậy chưa phải là 
sự khám phá chân lý. 

1ø. — Thưa Tôn giả Gotama, bằng cách này có sự bảo vệ chân 
lý; bằng cách này, người ấy bảo vệ chân lý; băng cách này chúng 
ta mô tả sự bảo vệ chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, bằng 
cách nảo có sự khám phá chân lý? Băng cách nào con người khám 
phá chân lý? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama về sự khám phá 
chân lý. 

17. — Ö đây, này Bhãradväja, một Tỷ-kheo sống tùy thuộc 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 139 


vào một làng hay thị trần nào đó. Rồi một gia chủ hay con trai của 
gia chủ đi đến chỗ vị ấy và tìm hiểu vị ấy đối với ba trạng thái 
biểu hiện: biểu hiện xuất phát từ tham dục, biểu hiện xuất phát từ 
sân hận, biểu hiện xuất phát từ si mê. “Vị Tỷ-kheo này có biểu 
hiệu nào xuất phát từ tham dục hay không, với tâm của vị ấy bị 
ám ảnh bởi những trạng thái tham dục, trong lúc không biết, vị 
này có thể nói “tôi biết”, hoặc trong lúc không thấy vị này có thể 
nói “tôi thây”, hoặc vị này có thê thúc đây những người khác hành 
động theo phương cách sẽ đưa đến tôn hại hay đau khổ trong một 
thời gian dài?” Khi tìm hiểu vị Tỷ-kheo này, người ấy biết rằng: 
“Không có những trạng thái biểu hiện xuất phát từ tham dục ở vị 
Tỷ-kheo này. Hành động và lời nói của vị này không phải là hành 
động và lời nói của một người bị tham dục chi phối. Và Giáo pháp 
mà vị này thuyết giảng là thâm sâu, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và 
siêu phảm, không thê đạt được băng lý luận suông, tế nhị, chỉ người 
có trí mới cảm nhận được. Giáo pháp này không thê do một người 
có tâm tham dục giảng dạy.” 


18. Sau khi người này đã tìm hiểu vị Tỷ-kheo và thấy rằng 
vị này đã thanh lọc tâm, không còn những biểu hiện xuất phát từ 
tham dục, người này tiếp tục tìm hiểu vị Tỷ-kheo đối với những 
biểu hiện xuất phát từ sân hận: “Vị Tỷ-kheo này có biểu hiệu nào 
xuất phát từ sân hận hay không, với tâm của vị ấy bị ám ảnh bởi 
những trạng thái sân hận... hoặc vị nảy có thể thúc đây những 
người khác hành động theo phương cách sẽ đưa đến tôn hại hay 
đau khổ trong một thời gian dài?” Khi tìm hiểu vị Tỳ kheo này, 
người ấy biết rằng: “Không có những trạng thái biểu hiện xuất 
phát từ sân hận ở vị Tỷ-kheo này. Hành động và lời nói của vị 
này không phải là hành động và lời nói của một người bị sân hận 
chi phối. Và Giáo pháp mà vị này thuyết giảng là thâm sâu... chỉ 
người có trí mới cảm nhận được. Giáo pháp này không thể do một 
người có tâm sân hận giảng dạy.” 


19. Sau khi người này đã tìm hiểu vị Tỷ-kheo và thấy rằng vị 
nảy đã thanh lọc tâm, không còn những biểu hiện xuất phát từ sân 
hận, người này tiếp tục tìm hiểu vị Tỷ-kheo đối với những biểu 
hiện xuất phát từ sĩ mê: “Vị Tỷ-kheo này có biểu hiệu nào xuất 
phát từ si mê hay không, với tâm của vị ấy bị ám ảnh bởi những 
trạng thái si mê... hoặc vị này có thể thúc đầy những người khác 


140 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


hành động theo phương cách sẽ đưa đến tổn hại hay đau khổ trong 
một thời gian dài?” Khi tìm hiểu vị Tỷ-kheo này, người ấy biết 
rằng: “Không có những trạng thái biểu hiện xuất phát từ sỉ mê ở vị 
Tỷ-kheo này. Hành động và lời nói của vị này không phải là hành 
động và lời nói của một người bị sỉ mê chi phối. Và Giáo pháp mà 
vị này thuyết giảng là thâm sâu... chỉ người có trí mới cảm nhận 
được. Giáo pháp này không thể do một người có tâm si mê giảng 
dạy.” 


20. Sau khi người này đã tìm hiểu vị Tý-kheo và thấy rằng vị 
này đã thanh lọc tâm khỏi những biểu hiện xuất phát từ si mê, rồi 
người này đặt lòng tin vào vị Tỷ-kheo này; với tâm tràn ngập lòng 
tin, người ấy đến thăm vị Tỷ-kheo, đảnh lễ ngài. Sau khi đảnh lễ 
ngài, người ấy chú tâm lắng nghe; khi người ấy chú tâm lắng nghe, 
người ấy nghe Pháp; sau khi nghe pháp, người ấy học thuộc lòng 
và tìm hiểu \W nghĩa. của giáo pháp mà người ấy đã thuộc lòng; khi 
người ấy đã tìm hiểu ý nghĩa của giáo pháp, người ấy chấp nhận 
giáo pháp như là kết quả của SUY nghĩ cân nhắc; khi người ấy đã 
chấp nhận giáo pháp như là kết quả của việc suy nghĩ cân nhắc, 
người ấy sinh lòng ước muốn; khi ước muốn đã khởi sinh, người 
ây vận dụng ý Ÿ' chí; khi đã vận dụng ý chí, người ây cân thận nghiên 
cứu; sau khi cân thận nghiên cứu, người ây cô găng; với quyết tâm 
tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ chân lý tối thượng và bằng 
cách dùng trí tuệ đề thể nhập chân lý, người ấy thấy được chân lý. 
(25) Này Bhãradväja, bằng cách này có sự khám phá chân lý, bằng 
cách này hành giả khám phá chân lý, băng cách này chúng ta mô tả 
việc khám phá chân lý. Nhưng như vậy cũng chưa phải là sự chứng 
ngộ chân lý cuối cùng. (26) 

21. — Thưa Tôn giả Gotama, bằng cách này có sự khám phá 
chân lý, bằng cách này hành giả khám phá chân lý, bằng cách này 
chúng ta mô tả sự khám phá chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, 
bằng cách nào có sự chứng ngộ chân lý cuối cùng? Bằng cách nào 
hành giả có sự chứng ngộ đề đạt đến chân lý cuối cùng? Chúng con 
xin hỏi Tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý cuối cùng. 

— Này Bhãradvãja, sự chứng ngộ đề đạt đến chân lý cuối 
cùng là ở chỗ thực hành liên tục, phát triển và tu tập những chân 
lý ây. Này Bhãradvãja, bằng cách này có sự chứng ngộ đề đạt đến 
chân lý cuối cùng, bằng cách nảy hành giả cuối cùng chứng đạt 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 14I 


được chân lý, băng cách này chúng ta mô tả việc chứng đạt chân 
lý cuối cùng. 

22. — Thưa Tôn giả Gotama, bằng cách này có sự chứng ngộ 
cuối cùng đề đạt đến chân lý, băng cách này hành giả cuối cùng 
chứng đạt được chân lý, bằng cách này chúng ta công nhận sự 
chứng đạt chân lý cuối cùng. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nảo là hữu ích nhất cho việc chứng đạt chân lý cuối cùng? Chúng 
con xin hỏi Tôn giả Gotama về pháp hữu ích nhất để chứng đạt 
chân lý cuối cùng. 

— Này Bhãradvãja, nỗ lực tinh cần là pháp hữu ích nhất cho 
việc chứng đạt chân lý cuối cùng. Nếu không nỗ lực tinh cần thì 
cuối cùng hành giả không thể nào đạt đến chân lý; nhưng nếu hành 
giả tinh cần thì cuối cùng sẽ đạt đến chân lý. Đó là lý do tại sao 
nỗ lực tinh cân là pháp hữu ích nhất cho việc chứng đạt chân lý 
cuối củng. 

23. —- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong nỗ lực tinh cần, 
pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama 
trong nỗ lực tinh cần, pháp nào là hữu ích nhất? 

— Này Bhãradvãja, cân thận nghiên cứu là hữu ích nhất để nỗ 
lực tinh cần. Nếu hành giả không cần thận nghiên cứu, hành giả sẽ 
không nỗ lực tinh cần; nếu có cần thận nghiên cứu thì hành giả sẽ 
nỗ lực tinh cần. Đó là lý do tại sao cần thận nghiên cứu là hữu ích 
nhất đề nỗ lực tỉnh cân. 

24.— Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong sự cần thận nghiên 
cứu, pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama 
trong sự cân thận nghiên cứu, pháp nào là hữu ích nhất? 


— Này Bhãradvãja, vận dụng ý chí là hữu ích nhất để cân 
thận nghiên cứu. Nếu không vận dụng ý chí, hành giả sẽ không 
cần thận nghiên cứu; nếu có vận dụng ý chí thì hành giả sẽ cần 
thận nghiên cứu. Đó là lý do tại sao vận dụng ý chí là hữu ích nhất 
đề cần thận nghiên cứu. 

25. — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc vận dụng ý 
chí, pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama 
trong việc vận dụng ý chí, pháp nào là hữu ích nhất? 


— Này Bhãradväãja, ước muốn là hữu ích nhất để vận dụng ý 


142 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


chí. Nếu không khởi lên ước muốn, hành giả sẽ không vận dụng ý 
chí; nếu có khởi lên ước muốn, hành giả sẽ vận dụng ý chí. Đó là 
lý do tại sao ước muốn là hữu ích nhất để vận dụng ý chí. 

2ø. — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc khởi lên ước 
muốn, pháp nảo là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả 
Gotama trong việc khởi lên ước muốn, pháp nảo là hữu ích nhất? 

— Này Bhãradväja, chấp nhận Giáo pháp như là kết quả của 
sự suy nghĩ cân nhắc là pháp hữu ích nhất để khởi lên ước muốn. 
Nếu hành giả không chấp nhận Giáo pháp như là kết quả của sự 
suy nghĩ cân nhắc, ước muốn sẽ không khởi lên; nhưng nếu hành 
giả chấp. nhận Giáo pháp như là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc, 
ước muốn sẽ khởi lên. Đó là lý do tại sao chấp nhận Giáo pháp 
như là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc là pháp hữu ích nhất đề 
khởi lên ước muốn. 

27. —- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc chấp nhận 
Giáo pháp như là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc, pháp nảo là 
hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama trong việc chấp 
nhận Giáo pháp như là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc, pháp nào 
là hữu ích nhất? 

— Này Bhãradvãja, tìm hiểu ý nghĩa là pháp hữu ích nhất 
trong việc chấp nhận Giáo pháp như là kết quả của sự suy nghĩ 
cân nhắc. Nếu hành giả không tìm hiểu ý nghĩa, hành giả sẽ không 
chấp nhận Giáo pháp như là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc; 
nhưng nếu hành giả tìm hiểu ý nghĩa, hành giả sẽ chấp nhận Giáo 
pháp như là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc. Đó là lý do tại sao 
tìm hiểu ý nghĩa là pháp hữu ích nhất để chấp nhận Giáo pháp như 
là kết quả của sự suy nghĩ cân nhắc. 

28. —- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc tìm hiểu ý 
nghĩa, pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả 
Gotama trong việc tìm hiểu ý nghĩa, pháp nảo là hữu ích nhất. 

— Này Bhãradvãja, học thuộc lòng Giáo pháp là hữu ích nhất 
trong việc tìm hiểu ý nghĩa. Nếu hành giả không học thuộc lòng 
Giáo pháp, hành giả sẽ không tìm hiểu ý nghĩa; nhưng nếu hành giả 
học thuộc lòng Giáo pháp, hành giả sẽ tìm hiểu ý nghĩa. 

29. — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc học thuộc lòng 
Giáo pháp, pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả 


II TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 143 


Gotama trong việc học thuộc lòng Giáo pháp, pháp nào là hữu ích 
nhất? 

— Này Bhãradvãja, nghe Pháp là hữu ích nhất trong việc học 
thuộc lòng Giáo pháp. Nếu hành giả không nghe Pháp, hành giả sẽ 
không thuộc lòng Giáo pháp; nhưng nếu hành giả có nghe Pháp, 
hành giả sẽ thuộc lòng Giáo pháp. Đó là lý do tại sao nghe Pháp là 
hữu ích nhất trong việc học thuộc lòng Giáo pháp. 

30. — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc nghe Pháp, 
pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama 
trong việc nghe Pháp, pháp nào là hữu ích nhất? 

— Này Bhãradvãja, chú tâm lắng nghe là pháp hữu ích nhất 
trong việc nghe Pháp. Nếu hành giả không chú tâm lăng nghe, 
hành giả sẽ không nghe rõ Giáo pháp; nhưng nếu hành giả có chú 
tâm lắng nghe, hành giả sẽ nghe rõ Giáo pháp. Đó là lý do tại sao 
chú tâm lăng nghe là hữu ích nhất trong việc nghe Pháp. 

31. — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc chú tâm lắng 
nghe, pháp nào là hữu ích nhất? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama 
trong việc chú tâm lắng nghe, pháp nảo là hữu ích nhất? 

— Này BharadväJa, bày tỏ lòng kính trọng là pháp hữu ích 
nhất để chú tâm lắng nghe. Nếu hành giả không bày tỏ lòng kính 
trọng, thì hành giả sẽ không chú tâm lắng nghe; nhưng nếu hành 
giả có bày tỏ lòng kính trọng, hành giả sẽ chú tâm lắng nghe. Đó 
là lý do tại sao bày tỏ lòng kính trọng là pháp hữu ích nhất đề chú 
tâm lắng nghe. 


32. — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc bày tỏ lòng kính 
trọng, pháp nào là hữu ích nhât? Chúng con xin hỏi Tôn giả Gotama 
trong việc bảy tỏ lòng kính trọng, pháp nào là hữu ích nhât? 


— Này Bhãradvãja, trong việc bày tỏ lòng kính trọng, đi đến 
thăm viếng là pháp hữu ích nhất. Nếu hành giả không đi đến thăm 
viếng, thì hành giả không thể bày tỏ lòng kính trọng; nhưng vì 
hành giả có đi đến thăm viếng, hành giả có thể bày tỏ lòng kính 
trọng. Đó là lý do tại sao đi đến thăm viếng là pháp hữu ích nhất 
để bày tỏ lòng kính trọng. 


33. - Nhưng thưa Tôn giả Gotama, trong việc đi đến thăm 
viêng, pháp nào là hữu ích nhât? Chúng con xin hỏi Tôn giả 


144 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
Gotama trong việc đi đên thăm viêng, pháp nào là hữu ích nhât? 


— Này Bhãradväja, trong việc đi đến thăm viếng, có lòng tin 
là pháp hữu ích nhất. Nếu hành giả không khởi lòng tin vào vị thầy 
thì hành giả không thể đi đến thăm viếng; nhưng vì hành giả khởi 
lên lòng tin vào vị thầy, nên hành giả sẽ đi đến thăm viếng. Đó là 
lý do tại sao có lòng tin là pháp hữu ích nhất để đi đến thăm viếng. 


34. — Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về việc hộ trì chân 
lý, và Tôn giả Gotama đã trả lời về việc hộ trì chân lý; chúng con 
chấp nhận và hoan hỷ về câu trả lời. Chúng con đã hỏi Tôn giả 
Gotama về việc khám phá chân lý, và Tôn giả Gotama đã trả lời 
về việc khám phá chân lý; chúng con chấp nhận và hoan hỷ về câu 
trả lời. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về việc chứng đạt cuối 
cùng đề đi đến chân lý, và Tôn giả Gotama đã trả lời về việc chứng 
đạt cuối cùng để đi đến chân lý; chúng con chấp nhận và hoan hỷ 
về câu trả lời. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về pháp hữu ích 
nhất để chứng đạt chân lý cuối cùng, và Tôn giả Gotama đã trả 
lời về pháp hữu ích nhất đề chứng đạt chân lý cuối cùng; chúng 
con chấp nhận và hoan hỷ về câu trả lời. Chúng con đã hỏi Tôn 
giả Gotama về bất cứ điều gì, Ngài đều trả lời cho chúng con và 
chúng con hoan hỷ chấp nhận câu trả lời. Thưa Tôn giả Gotama, 
trước đây chúng con thường nghĩ: “Những Sa-môn khổ hạnh đầu 
trọc, những dân lao động da đen này sanh từ gót chân của Phạm 
Thiên, họ là ai mà có thể hiểu được Giáo pháp!” ¿7y Nhưng Tôn 
giả Gotama quả thật đã khơi dậy trong chúng con tình yêu thương 
đối với các Sa-môn tu khổ hạnh, niềm tin vào các Sa-môn tu khổ 
hạnh, lòng tôn kính đối với các Sa-môn tu khổ hạnh. 


35. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotama! Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, kê từ 
hôm nay, con xin quy y Tôn Giả Gotama cho đên trọn đời. 


(Trung Bộ Kinh II, Kinh 95: Kinh Cankl, tr. 715-736) 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 145 


IV 


HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY 
TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 


146 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 147 


GIỚI THIỆU TỎNG QUÁT 


Có phải đúng như một số học giả cho rằng, thông điệp nguyên 
thủy của Đức Phật vốn chỉ duy nhất là một thông điệp giải thoát 
siêu xuất thế gian, với rất ít liên quan đến con người đang bị mắc 
kẹt trong vòng hệ lụy của đời sống thế tục? Có phải những Phật 
tử thời xưa cô tin rằng việc thực hành Giáo pháp chỉ bắt đầu ở tu 
viện và chỉ có những người từ bỏ đời sống thế tục mới được xem 
là những người tiếp nhận Giáo pháp đúng nghĩa? Có phải những 
lời dạy của Đức Phật dành cho các cư sĩ chỉ mang một ý nghĩa 
tượng trưng? Có phải những lời giảng dạy đó chính yếu là những 
cảnh báo để con người đạt được công đức bằng cách cúng đường 
phẩm vật cho giáo đoàn vả các tu sĩ để cho đời sau họ có thể trở 
thành Tăng Ni (tốt hơn là trở thành Tăng sĩ) và rồi sẽ bắt đầu con 
đường tu tập thật sự? 


Vào một vài thời điểm, trong hầu hết các truyền thống, nhiều 
Phật tử đã tỏ ra ủng hộ cho những nhận định bao hàm trong các 
câu hỏi ấy. Họ tỏ ra không cần quan tâm đến đời sống hiện tại và 
bác bỏ thế gian này như là một thung lũng đầy nước mắt, là một 
ảo ảnh hư đối, và tin rằng dấu hiệu của trưởng thành tâm linh là 
sự tập trung duy nhất vào việc giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh 
tử. Các Tăng sĩ đôi lúc tỏ ra Ít quan tâm đến việc hướng dẫn cho 
những người còn đang mắc kẹt trong vòng thế tục phương cách 
làm thế nảo áp dụng Giáo pháp đề giải quyết những vấn đề của 
cuộc sống bình thường. Đến lượt các gia chủ thì có rất ít hy vọng 
đạt được tiến bộ tâm linh trong lối sống mà họ đã lựa chọn, và vì 
vậy họ tự chấp nhận chỉ mong đạt được công đức bằng cách cúng 
dường phẩm vật cho các tu sĩ. 


Trong lúc các bộ kinh Nikãya để lộ cho thấy đỉnh cao giáo lý 
của Đức Phật nằm ở con đường giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ đau. 
Tuy vậy, sẽ là một sự lầm lẫn nếu ta chỉ thu hẹp giáo lý vào đỉnh 
cao giải thoát siêu xuất thế gian, vì giáo lý vốn rất đa dạng theo các 


148 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


nguồn văn bản nguyên thủy. Một lần nữa, chúng ta cần nhớ lại lời 
xác định rằng một vị Phật xuất hiện ở đời “vì lợi lạc của số đông, 
vì hạnh phúc an vui của số đông... xuất phát từ lòng bi mẫn đối với 
thế gian, vì mục đích tốt đẹp, an vui, hạnh phúc cho chư Thiên và 
loài Người.” Nhiệm vụ của một vị Phật là khám phá, thực hiện và 
tuyên bố Giáo pháp trong toàn bộ chiều rộng và chiều sâu, và điều 
này liên hệ đến sự hiểu biết thấu đáo toàn diện về nhiều cách áp 
dụng khác nhau của Giáo pháp trong tất cả mọi chiều hướng khác 
nhau. Một vị Phật không những thâm nhập vào thế giới vô vi của 
những niềm hỷ lạc vượt thoát thế giới Ta-bà, bên ngoải vòng sinh 
già bệnh chết; Ngài không những tuyên thuyết con đường đưa đến 
giác ngộ hoản toàn và sự giải thoát tối hậu mà còn soi sáng nhiều 
phương cách khác nhau đề áp dụng Giáo pháp vào các điều kiện 
phức tạp của đời sống con người cho những người vẫn còn chìm 
đắm trong thế gian này. 


Giáo pháp, theo nghĩa rộng nhất là trật tự của vũ trụ bắt biến, 
có mặt khắp mọi nơi; trong đó, chân lý, sự tuần hoàn đều đặn 
mang tính qui luật và đạo đức, hòa nhập với nhau không thể tách 
rời. CIáo pháp vũ trụ này được phản ảnh trong tâm thức con người 
như là nguyện vọng hướng. về chân lý, vẻ đẹp tâm linh và tính 
toàn thiện; điều này được biểu lộ trong cách ứng xử của con người 
như là sự thiện lành về thân, khâu và ý. Giáo pháp có những biểu 
tượng về mặt cƠ cầu tô chức cũng như những biểu hiện trong đời 
sông của mỗi cá nhân, những người đã hướng về Giáo pháp như 
là nguồn hướng dẫn cách xử thế đúng đẫn trong đời sống. Những 
biểu tượng đó vừa thuộc về đời thường vừa thuộc về tâm linh. 
Truyền thống Phật giáo thấy trách nhiệm hộ trì Giáo pháp trong 
lĩnh vực đời thường thuộc về vị Chuyển luân Thánh vương thần 
thoại (47a cakkavafi1). Chuyên luân Thánh vương là vị vua nhân 
ái cai trị vương quốc của mình theo đúng chuẩn mực đạo đức cao 
nhất (dhammiko dhammarz7ä) và vì vậy mà đoàn kết thể giới lại một 
cách hòa bình dưới sự cai trị của một nền công lý và thịnh vượng 
có tính cách phổ quát toàn cầu. Như Kinh Văn IV, 1 (1) chứng tỏ, 
trong phạm vi tâm linh, Đức Phật là đối tác của vị Chuyển luân 
Thánh vương. Cũng giống như Chuyên luân Thánh vương, Đức 
Phật dựa trên Giáo pháp và tôn trọng Giáo pháp; nhưng trong lúc 
Chuyên luân Thánh vương dựa trên Giáo pháp như là nguyên tắc 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 149 


đúng đắn để cai trị vương quốc của ngài, Đức Phật dựa trên Giáo 
pháp như những khuôn mẫu đạo đức và tâm linh để giảng dạy và 
chuyên hóa con người vả hướng dẫn họ đến cách hành xử đúng 
đắn về thân, khẩu và ý. Cả Chuyên luân Thánh vương và Đức Phật 
đều không phải là người sáng tạo ra Giáo pháp mà các Ngài đang 
hộ trì, tuy nhiên, cả hai Ngài đều không thê thực hiện chức năng 
tương ứng của họ mà không có Giáo pháp; vì Giáo pháp là nguyên 
tắc thường hăng, trung tính và khách quan về một trật tự được sử 
dụng như là nguồn gốc và tiêu chuẩn cho những chính sách và lời 
tuyên thuyết của các Ngài. 


Là một vị Pháp Vương, Đức Phật đảm nhận trách nhiệm 
tuyên thuyết về những điều tốt đẹp, an vui và hạnh phúc cho thế 
gian. Ngài thực hiện điều đó bằng cách dạy cho thế gian làm thế 
nảo để sống đúng theo Giáo pháp và hành xử theo phương cách 
khiến họ có thê đạt được sự chứng ngộ của cùng một Giáo pháp 
giải thoát mà Ngài đã đạt được qua sự giác ngộ của Ngài. Những 
bài luận giải tiếng Pãli chứng tỏ phạm vi rộng lớn của Giáo pháp 
băng cách phân biệt ba thứ lợi lạc mà giáo lý của Đức Phật nhắm 
mục đích đề cao, được xếp hạng từ thấp đến cao tùy theo mức độ 
công đức tương ứng: 


¡.. An vui và hạnh phúc trực tiếp thấy rõ ngay trong đời sống 
hiện tại (đi//ha-dhamma-hitasukha), đạt được băng cách hoàn 
thành những cam kêt vê đạo đức và các trách nhiệm xã hội. 


2... An vui và hạnh phúc thuộc về đời sau (samparäyika-hitasukha), 
đạt được băng cách dân thân làm những việc công đức. 


3.. Mục tiêu tối hậu hay tôi thượng (paramaiha), là Niễt-bàn, là 
sự giải thoát cuôi cùng khỏi vòng luân hôi sanh tử, đạt được 
băng cách tu tập theo Bát Thánh đạo. 


Trong lúc nhiều học giả Tây phương viết về Phật giáo Nguyên 
thủy đã nhắm vào phương diện cuối cùng nảy và xem đó hầu như 
là tiêu biểu duy nhất cho những giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, 
một sự trình bày giáo lý quân bình cần phải cứu xét tất cả ba phương 
diện kế trên. Vì vậy, trong chương nảy và những chương kế tiếp, 
chúng tôi sẽ tìm hiểu những văn bản từ các bộ kinh Nikãya có minh 
họa ba phương diện đó của Giáo pháp. 


150 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Chương đầu tiên này bao gồm nhiều văn bản kinh về những 
lời dạy của Đức Phật liên hệ đến hạnh phúc trực tiếp thấy rõ trong 
đời sống hiện tại. Văn bản kinh Nikãya đây đủ nhất về thê loại này 
là kinh Sigälaka Sutta, hay còn được biết như là Kinh Singäloväda 
Sutta (Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt, Trường BK 31), đôi lúc được 
gọi là kinh “Giới luật của Cư sĩ.” Trọng tâm của kinh này là phần 
nói về “thờ phụng sáu phương”— Kinh Văn IV, 1 (2), trong đó Đức 
Phật đã tự do diễn giải lại một nghi lễ của Ấn Độ cô xưa, pha chế 
nó để mang một ý nghĩa đạo đức mới. Việc thực hành “lễ bái sáu 
phương”, như Đức Phật giải thích, đặt giả thuyết tiên khởi rằng xã 
hội được duy trì bởi một mạng lưới quan hệ liên đới với nhau đề 
mang lại sự nối kết cho trật tự xã hội, khi mỗi thành viên của xã 
hội hoàn thành trách nhiệm và bồn phận hỗ tương của mình trong 
tinh thần từ ái, thiện cảm và thiện chí. Sáu mối quan hệ xã hội căn 
bản mà Đức Phật rút ra để trình bày hình ảnh ân dụ Ngài muốn 
nói đó là: quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy và trò, giữa 
Vợ chồng, giữa bạn bè, giữa chủ và thợ, giữa cư sĩ và người hướng 
dẫn tâm linh. Mỗi quan hệ được xem là một trong sáu phương liên 
quan đến đối tác của nó. Đối với một thanh niên như Sigãlaka, 
cha mẹ anh là phương đông, thây anh là phương nam, vợ con là 
phương tây, bạn bè là phương bắc, nhân công của anh là hướng 
xuống đất và người chỉ dẫn tâm linh của anh là hướng lên Trời. 
Với giác quan chính xác có hệ thống quen thuộc của Ngài, Đức 
Phật gán cho mỗi thành viên của mỗi cặp quan hệ năm bổn phận 
đối với người đối tác của mình; khi mỗi thành viên hoàn thành 
bồn phận của mình, phương hướng liên hệ xem như là “được an 
bình và thoát khỏi sự sợ hãi”. “Như vậy, đối với Phật giáo Nguyên 
thủy, sự ổn định và an sinh xã hội đóng góp vào hạnh phúc của 
con người sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi mỗi thành viên của 
xã hội làm tròn nhiều bổn phận khác nhau do các mối quan hệ xã 
hội quyết định trao cho họ. Mỗi người vươn lên từ những đòi hỏi 
của lợi ích cá nhân hẹp hòi, và phát triển một mối quan tâm thành 
thật với tâm lòng rộng lớn đối với an sinh của người khác và điều 
tốt đẹp lớn hơn cho xã hội.” 

Từ qui luật đạo Đức Phật giáo tổng quát dành cho cư sĩ, 
chúng ta quay sang những kinh văn cung cấp những lời khuyên 
đặc thù hơn, bắt đầu với những bài kinh về “Gia đình.” Phần này 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 151 


có những đề mục riêng về “Cha mẹ và Con cái” (IV, 2, (1)) và “Vợ 
chồng” (TY. 2, (2)). theo đúng thông lệ của xã hội Ân Độ. Thật ra, 
theo hầu hết các xã hội nông nghiệp truyền thống, Đức Phật xem 
gia đình là đơn vị căn bản của sự hội nhập xã hội và thích nghi 
văn hóa. Đó chính là mối quan hệ thương yêu, gần gũi giữa cha 
mẹ và con cái đã nuôi dưỡng đạo đức và tinh thần trách nhiệm 
nhân ái cần thiết cho sự gắn kết trật tự xã hội. Trong phạm vi gia 
đình, những giá trị đạo đức ấy truyền thừa từ thế thệ này đến thế 
hệ sau, và như vậy một xã hội hải hòa tùy thuộc rất nhiều vào mối 
quan hệ hải hòa giữa cha mẹ và con cái. Đức Phật nhắn mạnh chữ 
'hiễu”(Kinh Văn IV, 2, 1 (a)) và lòng biết ơn của con cái đối với 
cha mẹ, một món nợ mà chúng chỉ có thể trả được đúng nghĩa 
bằng cách giúp đỡ cha mẹ tiếp cận với Giáo pháp (Kinh Văn IV, 
2, 1 (b)). 


Mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái lại tùy thuộc vào 
tình thương yêu và kính trọng lẫn nhau giữa VỢ chồng, và vì vậy, 
Đức Phật cũng đưa ra những hướng dẫn về các môi quan hệ đúng 
đắn giữa các đôi vợ chồng. Một lần nữa, điều này nhân mạnh sự 
cam kết chung trong cách cư xử đạo đức và lý tưởng tâm linh. 
Vào thời điểm mà nhiều cuộc hôn nhân đã sớm chấm dứt bằng 
các vụ ly dị, chúng ta đặc biệt chú ý đến lời khuyên của Đức Phật 
đối với đôi vợ chồng đang yêu nhau thắm thiết là Nakulapitã và 
Nakulamätãa (Kinh Văn IV, 2, 2 (b)). là tình yêu giữa vợ chồng 
có thể duy trì bền vững mạnh đến nỗi họ có thể sum họp lại vào 
các đời sau. Bài thuyết pháp này cũng chứng tỏ rằng thay vì đòi 
hỏi các đệ tử tại gia của Ngài từ bỏ những ham muốn của thế gian, 
Đức Phật sẵn sàng chỉ đường cho những người vẫn còn bị vướng 
vào vòng xoay của thế tục làm thế nào để đạt được đối tượng mơ 
ước của họ. Ngài chỉ đặt ra một đòi hỏi là sự thỏa mãn các ước 
vọng đó phải được điều hành bởi những nguyên tắc đạo đức. 

Tiếp theo là một số kinh văn bàn đến nhiều khía cạnh khác 
nhau của đời sống gia đình được kết hợp bằng sự nhắn mạnh đến 
Chánh mạng (nuôi mạng sống bằng nghề nghiệp chơn chánh). Hai 
đặc điểm của pháp lệnh Đức Phật đối với các đệ tử tại gia liên hệ 
đến việc theo đuôi hạnh phúc đời thường nổi bật trong các bản 
kinh văn đó. 


152 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Trước tiên, trong lúc tìm kiếm “cuộc sống tốt đẹp thấy rõ 
ngay trong đời này,” người đệ tử tại gia phải nhất quán tuân thủ 
nguyên tắc Chánh nghiệp, nhất là đối với việc giữ gìn năm giới 
và qui luật về Chánh mạng. Như vậy, ví dụ Ngài khăng định rằng 
“tài sản phải được tích lũy bằng nỗ lực năng động, tài sản chơn 
chánh phải được thu nhập một cách chơn chánh” (Kinh Văn IV, 
3). Một lần nữa, Ngài yêu cầu những đệ tử tại gia sử dụng tải sản 
họ đạt được không những chỉ để thỏa mãn nhu cầu của chính họ, 
mà lại còn làm lợi ích cho những người thân thuộc và cho những 
người khác sông nhờ bằng sự bồ thí, đặc biệt là những Sa-môn vả 
Bà-la-môn (Kinh Văn IV, 4, (2)). 


Thứ hai, người đệ tử tại gia không nên. chỉ hài lòng với sự 
theo đuôi hạnh phúc và an vui tạm bợ, mà cần phải tìm kiếm an 
vui hạnh phúc cho đời sau. Điều này được nuôi dưỡng bằng những 
đức hạnh đưa đến một sự tái sanh hạnh phúc và đạt được Niết-bàn. 
Theo Kinh 'Văn IV, 3, và IV, 5, những đức hạnh chính mà một đệ 
tử đại gia cần phải có, đưa đến an vui cho đời sau là: (7) Tín (là 
niềm tin vào Đức Phật là bậc Chánh Đăng Giác), (2) Giới (là việc 
giữ gìn năm giới không vi phạm), (3) Thí (là áp dụng hạnh bố thí, 
trao tặng và chia sẻ) và (4) Tuệ (là tuệ giác thấy được sự sinh diệt 
của vạn pháp). Đối với Phật giáo Nguyên thủy, người gia chủ lý 
tưởng không chỉ là người hộ trì thuần thành giáo đoàn, mà còn là 
bậc cao thượng đã chứng đắc ít nhất là quả vị thứ nhất trong Tứ 
thánh quả, đó là quả Dự Lưu (SotãpattI). 


Cuối cùng, với phân 6, chúng ta có một tuyển tập kinh văn 
về “Cộng đồng.” Tôi dùng từ này để bao gồm rộng rãi cả Tăng- 
già, giáo đoàn và xã hội dân sự, trong đó bất cứ chi nhánh nào 
của giáo đoàn phải xuất phát từ nguồn gốc này. Từ bốn bộ kinh 
Nikãya, rõ ràng là trong lúc Đức Phật nhắm mục đích chính yếu là 
dẫn dắt quần chúng hướng đến sự tiến bộ về mặt đạo đức và tâm 
linh, Ngài hoàn toàn ý thức răng khả năng phát triển đạo đức và 
tâm linh của họ tùy thuộc vào những điều kiện vật chất của xã hội 
họ sinh sống. Ngài ý thức sâu sắc rằng khi con người chìm đắm 
trong nghèo khó và bị trấn áp bởi đói kém và thiếu thốn, họ sẽ 
thấy khó có thể đi theo con đường đạo đức đúng đắn. Nỗi đau đơn 
thuần của cơn đói và nhu cầu bảo vệ chống lại thiên tai và nuôi 
sông gia đình sẽ bắt buộc họ phải uốn mình theo những kiểu cách 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 153 


ứng xử mả họ sẽ tránh nếu họ có thể kiếm được một việc làm và 
tiền lương đủ sống cho công sức của họ. Vì vậy, Ngài thấy rằng 
điều kiện về công băng kinh tế là một phần không thể tách rời cho 
một xã hội hài hòa và ồn định chính trị. 

Hai bài kinh đầu tiên trong chương này ấn định hai đường lối 
hướng dẫn giáo đoàn. Cả hai đều được trích dẫn từ một bài pháp 
dài Đức Phật thuyết giảng một thời gian ngắn sau cái chết của 
MahavrTra, người lãnh đạo của Kỳỷ-na giáo. Theo bộ kinh Nikãya, 
sau cái chết của người lãnh đạo, giáo đoàn Kỳ-na giáo đã bắt đầu 
chia rẽ, và Đức Phật chắc hắn đã cảm thấy cần thiết phải đặt ra 
những đường lối hướng dẫn để bảo vệ giáo đoàn của Ngài khỏi 
phải chịu chung số phận sau khi Ngài viên tịch. Kinh Văn IV, 6, 
(1) liệt kê sáu yếu tố dẫn đến cãi cọ và tranh chấp mà các Tăng 
sĩ phải quan tâm và cô gắng loại trừ khi họ cảm nhận chúng khởi 
lên trong tâm. Mặc dù những đường lối hướng dẫn ấy được đặt 
ra cho Tăng sĩ, chúng có thể được áp dụng rộng rãi cho bắt cứ tô 
chức nào, dù là thế tục hay tôn giáo, vì đó cũng giống như sáu 
yếu tố nằm bên dưới mọi cuộc xung đột. Phần đối tác tích cực 
cho toàn bộ đường lối hướng dẫn cần trọng này là Kinh Văn IV, 
6, (2), liệt kê “nguyên tắc lục hòa” đưa đến tình thương yêu, sự 
kính trọng và hòa hợp giữa những thành viên của cộng đồng. Một 
lần nữa, với sự mô phỏng thích hợp, những nguyên tắc này bày 
tỏ tình thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau trong hành động, lời 
nói vả ý nghĩ; cùng nhau chia sẻ vật sở hữu; cùng nhau tu học giữ 
gìn giới luật; và đồng nhất về kiến giải, có thể được trải rộng đến 
cộng đồng rộng lớn hơn bên ngoài giáo đoàn. Cũng bài kinh đó đã 
cung cấp những đường lồi chỉ tiết hơn để giữ gìn sự hòa hợp trong 
giáo đoàn sau khi Đức Phật nhập diệt, nhưng những điều đó bàn 
về nhiều phương diện của giới luật tu viện quá đặc thù nên không 
được đưa vào hợp tuyển này. 

Kinh Văn IV, 6, (3), một phần trích dẫn dài từ Kinh 
Assalayana, mô tả Đức Phật tranh luận với một học giả Bà-la- 
môn trẻ tuổi tỉnh khôn về những tuyên bố của Bả-la-môn nhân 
danh hệ thống giai cấp. Vào thời đại Đức Phật, hệ thống giai cấp 
chỉ mới bắt đầu thành hình ở miền đông bắc Ân Độ và chưa sản 
sinh ra vô số bộ phận nhỏ và những qui định gắt gao đề trói buộc 
xã hội Ân Độ qua bao thế kỷ. Xã hội được phân chia thành bốn 


154 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


giai cấp rộng lớn: Giai cấp Bà-la-môn (brahmin), các tăng lữ thi 
hành các chức năng tôn giáo ân định trong kinh Vệ-đà; giai cấp 
Sát-đề-ly (khattiy4), là những tướng lãnh cao quý và các quan lại 
hành chánh; giai cấp Phệ-đà @wessz) gồm thương gia và nông gia; 
giai cấp Thủ-đà-la (sudda), hàng lao động thợ thuyền. Còn có một 
hạng người đứng ngoài bốn giai cấp chính ấy, những người bị xem 
là thấp hèn hơn cả giai cấp Thủ-đà-la. Từ các bộ kinh Nikãya, giai 
cấp Bà-la-môn, trong lúc được trao quyền hành trong các lĩnh vực 
tôn giáo, có vẻ như họ cũng chưa đạt được sự thống trị tuyệt đôi 
mà họ đã đạt được sau sự xuất hiện của những tác phẩm như Qui 
Luật Manu, trong đó đặt ra những luật lệ cô định về hệ thống giai 
cấp. Tuy nhiên, họ đã bắt đầu khởi sự thúc đây để tiến đến việc 
thống trị toàn bộ phần còn lại của xã hội Ân Độ và họ đã làm như 
vậy băng cách tuyên truyền luận đề của họ rằng giai cấp Bả-la- 
môn là giai cấp cao quý nhất, là con cháu của Phạm Thiên đã được 
nhiều ân sủng thiêng liêng, là những người duy nhất có khả năng 
thanh tịnh thân tâm. 


Trái với một số khái niệm phổ thông, Đức Phật không vận 
động đề xóa bỏ hệ thống giai cấp của Ấn Độ và cố gắng thiết lập 
một xã hội không giai cấp. Tuy nhiên, bên trong Tăng đoàn, tất 
cả mọi phân biệt giai câp được hủy bỏ vào lúc thọ giới. Những 
người xuất thân từ bất cứ giai cấp nảo trong hệ thông, glaI câp xã 
hội một khi đã xuất gia theo Đức Phật đều từ bỏ giai cấp và những 
đặc quyền của họ, để được biết như là đệ tử của một hoàng nam 
thuộc bộ tộc Thích-ca (nghĩa là, đệ tử của Đức Phật, người xuất 
thân từ bộ tộc Thích-ca). Bất cứ lúc nào đối mặt với lời tuyên bố 
của những người Bà-la-môn về đăng cấp cao nhất của họ, thì Đức 
Phật và các đệ tử của Ngài đều tranh luận tích cực đề bác bỏ quan 
điểm của người Bà-la-môn. Như các kinh văn đã chỉ rõ, Đức Phật 
vẫn duy trì quan điểm là tất cả những tuyên bố ây đều không có 
cơ sở. Ngài vẫn giữ lập luận rằng, thanh tịnh là kết quả của thái độ 
hành xử của một người, chứ không phải do nguồn gốc người ấy 
sinh ra, và như vậy, mọi người từ bốn giai cấp đều có khả năng đạt 
được thanh tịnh. Đức Phật thậm chí còn tước bỏ những lớp vỏ bọc 
truyền thống của từ “Bả-la-môn”, và dựa theo nguồn gốc nghĩa 
rộng về một bậc cao thượng, và Ngài định nghĩa người Bà-la-môn 
chân chính là một bậc A-la-hán (xem Trung Bộ Kinh số 98, không 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 155 
được đưa vào hợp tuyên này). 


Hai bài kinh được tuyên chọn tiếp theo gợi ý các đường lối 
chỉ đạo về việc quản trị hành chánh. Vào thời Đức Phật, có hai 
hình thức chính quyên chiếm ưu thế giữa các tiêu bang miền Bắc 
Ấn Độ mà Đức Phật thường du hành và giảng dạy, đó là các vương 
quốc thuộc hoàng gia và các nước cộng hòa thuộc bộ tộc. Là một 
vị lãnh đạo tâm linh, Đức Phật không bày tỏ ưa thích kiểu mẫu 
chính quyên này hơn kiểu chính quyền kia, và Ngài cũng không 
tích cực xen vảo công việc của đất nước. Nhưng các đệ tử của 
Ngài gồm có những người lãnh đạo của cả hai kiểu mẫu chính 
quyên, vì thế thỉnh thoảng Ngài cũng cho họ những lời hướng dẫn 
nhằm mục đích bảo đảm là họ cai trị lãnh địa của mình theo đúng 
các khuôn mẫu đạo đức. 


Khung cảnh mở đầu của Kinh Đại Bát-niết-bàn (Mahä- 
parinibbana Sutta), là bài kinh tường thuật lại những ngày cuối 
cùng của Đức Phật (Kinh văn IV, 6 (4)), cho chúng ta một cái 
nhìn thoáng qua về giai đoạn sóng gió này của lịch sử Ân Độ khi 
vương quôc Ma-kiệt-đà (Magadha), một ngôi sao đang lên của 
các nước quân chủ phương Bắc, đang bành trướng ảnh hưởng và 
muốn thôn tính các nước cộng hòa bộ tộc lân cận. Trong đoạn kinh 
được viết lại sau đây chúng ta thấy Vua A-xà-thế (Ajãtasattu), vua 
nước Magadha, nhằm thôn tính liên minh nước Vajjï, một nước 
cộng hòa bộ tộc lớn nhất và có tô chức qui mô nhất. Ở phần mở 
đầu bài kinh, vua A-xà-thế gởi vị đại thần đến hỏi ý kiến Đức Phật 
xem thử vua có cơ may thắng trận khi tuyên chiến chống lại bộ 
tộc Vajjï không. Đức Phật hỏi Tôn giả Ananda về bảy điều kiện 
để ôn định xã hội mà trước đây Ngài đã dạy người dân Vajj, kết 
luận rằng: “Bao lâu họ còn giữ bảy nguyên tắc đó, bao lâu những 
nguyên tắc đó còn hiệu lực, người dân bộ tộc VajjT sẽ vẫn tiếp tục 
thịnh vượng và không bị suy tàn.” Rồi Ngài triệu tập một buổi họp 
với các Sa-môn và dạy cho họ bảy nguyên tắc tương tự về sự ổn 
định áp dụng cho giáo đoàn. 


Bởi vì kiểu cai trị theo chế độ quân chủ hình như sẽ đạt được 
chiến thắng cuối cùng, Đức Phật tìm cách thiết lập một kiều mẫu 
vương quyên có thể giới hạn sự sử dụng quyên hành độc đoán và 
đặt nhà vua dưới quyền của một cơ chế quyền lực cao hơn. Ngài 


156 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


làm như vậy băng cách thiết lập lý tưởng của một vị “Chuyển luân 
Thánh vương”, một vị minh quân cai trị theo đúng Giáo pháp, là 
qui luật trung tính về cách hành xử chơn chánh (Kinh văn IV, 1, 
(1)). Giáo pháp nhà vua tuân theo là nền tảng đạo đức cho việc cai 
trị của nhà vua. Được biểu tượng bằng bánh xe pháp thiêng liêng, 
Giáo pháp giúp cho nhà vua có thể chinh phục tất cả các quôc gia 
trên thế giới mà không phải dùng vũ lực và thiết lập một nên cai 
trị phô quát về hòa bình và đạo đức dựa trên việc giữ gìn năm giới 
(Kinh văn IV, 6, (5)). 


VỊ Chuyển luân Thánh vương cai trị vì sự an vui và hạnh phúc 
của thần dân và trải rộng sự che chở cho tất cả mọi loải trong phạm vi 
cai trị của nhà vua, ngay cả đối với chim muông và cầm thú. Một số 
trong những nhiệm vụ của nhà vua là ngăn chặn tội phạm phá hoại 
vương quốc của ngài; và đề giữ cho vương quốc của mình được an 
toàn tránh khỏi tội phạm, nhà vua phải ban phát của cải cho những 
người khốn khó, vì theo quan điểm của bộ kinh Nikãya thì nghèo đói 
là mảnh đất nuôi dưỡng tội phạm. Đề tài này được đề cập trong số 
những nhiệm vụ của vị Chuyển luân Thánh vương trong Kinh văn 
IV, 6, (5) được kết hợp trong Kinh văn IV, 6, (6). Chúng ta thấy một 
vị tuyên úy khôn ngoan có vấn cho nhà vua rằng phương cách đúng 
đắn đề châm dứt nạn trộm cắp và băng đảng tội phạm trong vương 
quốc của nhà vua không phải là đặt ra những hình phạt nặng hơn 
và áp dụng luật pháp chặt chẽ hơn, mà là cung cấp cho dân chúng 
phương tiện đề làm ăn sinh sống. Một khi dân chúng vui hưởng một 
tiêu chuẩn sống thỏa đáng, họ sẽ không còn quan tâm đến việc làm 
hại kẻ khác, và đất nước sẽ vui hưởng cảnh an vui thái bình. 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 157 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG 
ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 


1. HOÀNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP TRONG XÃ HỘI 
(L Pháp Vương 


Thế Tôn dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, ngay cả một vị Chuyển 
luân Thánh vương, một đâng Pháp vương chơn chánh, cũng không 
cai trị vương quôc mình mà không có quôc sư phụ tá.” 


Khi nghe Ngài nói như vậy, một Tỷ-kheo đã bạch Thế Tôn: 
“Bạch Thê Tôn, nhưng ai là vị quôc sư phụ tá cho vị Chuyên luân 
Thánh vương, một đâng Pháp vương chơn chánh?” 


Thế Tôn đáp: 
— Này các Tỷ-kheo, đó là Chánh pháp, là qui luật của mọi 
hành xử chân chính. (› 


Trong trường hợp này, vị Chuyển luân Thánh vương, một 
đẳng Pháp vương chơn chánh, y cứ vào Giáo pháp, vinh danh 
Chánh pháp, tôn kính Chánh pháp, xem Chánh pháp là tiêu chuẩn 
hành động, là biểu ngữ, là chủ quyên, cung cấp sự an toàn, sự che 
chở, sự bảo vệ hợp pháp cho những người nương tựa vào ngài. 
Ngài cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp cho 
những người Sát-đế-ly nương tựa vào ngài, cho quân đội của ngải, 
cho các người Bà-la-môn gia chủ, cho dân chúng trong thành phố 
và vùng quê, cho các Sa-môn và Bà-la-môn, cho cầm thú và chim 
muông. 


Một vị Chuyển luân Thánh vương, một vị Pháp vương chơn 
chánh như vậy là người cung cấp sự an toàn, sự che chở và sự bảo 
vệ hợp pháp cho tất cả mọi người, là vị vua chỉ cai trị băng Chánh 
pháp mà thôi. Và sự cai trị đó không thể bị lật đồ bởi bất cứ kẻ thù 
nghịch nào. 


158 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Này các Ty-kheo, như vậy, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, vị Pháp vương chơn chánh đúng Chánh pháp, căn cứ 
vào Chánh pháp, vinh danh Chánh pháp, tôn kính Chánh pháp, xem 
Chánh pháp là tiêu chuẩn hành động, là biểu ngữ, là chủ quyền; 
cung câp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp đối với các 
hành động về thân, khâu và ý. (Ngài dạy như thế này): “Những thân 
nghiệp như thế này cần phải thực hành và những thân nghiệp như thế 
này không nên thực hành. Những khâu nghiệp như thế này cần phải 
thực hành và những khẩu nghiệp như thế này không nên thực hành. 
Những ý nghiệp như thế này cần phải thực hành và những ý nghiệp 
như thế này không nên thực hành.” 

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vị Pháp vương 
chơn chánh, như vậy là vị cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo 
vệ hợp pháp đối với các hành động về thân, khâu và ý; là vị đã 
chuyên bánh xe Chánh pháp vô thượng theo đúng Chánh pháp. 
Và bánh xe Chánh Pháp này không thê bị quay ngược lại bởi bất 
cứ Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, bắt cứ vị Thiên, Ác Ma, hay Phạm 
Thiên nào, hay bắt cứ ai trong thế gian này. (2) 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2, Ch. XII, Ph. Bệnh (133) Chuyển Luân 
Vương, tr. 55l-535) 


(2) Đảnh lễ sáu phương 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại thành 
Vương Xá (Rãjagaha), trong vườn Trúc Lâm (Ve|uvana), thuộc 
Khu Vực Bảo Tôn Loài Sóc (Kalandakaniväpa). Lúc ấy, Sigãlaka 
(Thi-ca-la-việt), con của người gia chủ, đã thức dậy sớm và đi ra 
khỏi thành Vương Xá, áo quần và tóc thâm nước, chắp tay đảnh 
lễ các phương hướng khác nhau: hướng đông, hướng nam, hướng 
tây, hướng bắc, hướng hạ và hướng thượng. 


2. Và Thế Tôn, lúc ấy thức dậy sớm, đắp y và ôm bình bát đi 
vào thành Vương Xá đề khất thực. Sau khi thấy Sigãlaka đảnh lễ các 
phương hướng khác nhau, Ngài nói: “Này con trai của gia chủ, tại 
sao ngươi dậy sớm và đánh lễ nhiều phương hướng khác nhau? 

— Bạch Thế Tôn, cha của con khi sắp chết đã bảo con làm 
như vậy. Vì thế, do kính trọng lời dạy của cha con, những lời dạy 
con rất tôn vinh, rất thiêng liêng đối với con, nên con đã thức dậy 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 159 
sớm đê đảnh lễ sáu phương hướng như thê này. 


— Nhưng này con trai của gia chủ, đó không phải là cách 
thức đúng đắn đề đảnh lễ sáu phương theo Pháp, Luật của các bậc 
Thánh. 


— Bạch Thế Tôn, như vậy làm thế nào để đánh lễ sáu phương 
theo đúng Pháp, Luật của các bậc Thánh? Thật lành thay nêu Thê 
Tôn có thể giảng dạy cho con phương cách đúng đắn để đảnh lễ 
sáu phương theo đúng Pháp, Luật của các bậc Thánh! 

— Vậy thì, này con trai của gia chủ, hãy lắng nghe kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

Sigalaka vâng đáp Thế Tôn: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn giảng như sau: 

27. — Này con trai của gia chủ, các bậc Thánh đệ tử hộ trì sáu 
phương như thê nào? Sáu điêm này được xem như là sáu phương: 
Phương đông chỉ cha mẹ. Phương nam chỉ các bậc thây. Phương 
tây chỉ vợ con. Phương bắc chỉ bạn bè. Phương dưới chỉ gia nhân, 
thợ thuyên, người giúp việc. Phương trên chỉ Sa-môn, Bà-la-môn. 


2#. Có năm cách người con phải phụng dưỡng cha mẹ như 
phương đông. (Người con phải suy nghĩ răng): “Tôi đã được cha 
mẹ nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm tròn bổn 
phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ gìn giữ truyền thống gia đình. Tôi sẽ 
sống xứng đáng là người thừa kế. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi 
sẽ cúng dường phẩm vật đề hồi hướng công đức cho cha mẹ.” Và 
cha mẹ được con phụng dưỡng như phương đông, sẽ có năm cách 
để đáp trả lại: “Cha mẹ sẽ ngăn cản con làm điều ác, ủng hộ con 
làm điều thiện, dạy con có tay nghề, cưới vợ thích hợp cho con, 
và vào đúng thời điểm sẽ trao quyền thừa kế cho con.” Bằng cách 
này, phương đông được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự 
sợ hãi. 

29. Có năm cách người đệ tử phải phụng dưỡng các bậc thầy 
như phương nam: Bằng cách đứng lên chào thầy, hầu hạ thây, lắng 
nghe thầy, phục vụ thầy, nắm vững các kỹ năng thây đã dạy. Và 
các bậc thầy được đệ tử phụng dưỡng như phương nam, sẽ có năm 


160 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


cách đáp trả lại: Các thầy sẽ huấn luyện tận tình, bảo đảm các đệ 
tử năm vững được những gì họ cần phải năm vững, dạy cho đệ 
tử thông suốt vững vàng các nghề nghiệp, giới thiệu đệ tử với các 
bạn bè đồng nghiệp, cung cấp sự an toàn cho đệ tử về mọi mặt. 
Bằng các này, phương nam được che chở, trở nên an bình vả thoát 
khỏi sợ hãi. 

30. Có năm cách người chồng phải đối xử với vợ như phương 
tây: Tôn trọng vợ băng cách không xem thường vợ, chung thủy 
VỚI VỢ, frAO quyền hành cho vợ, tặng vợ những món đồ trang 
sức. Và người vợ được chồng đối xử như vậy sẽ có năm cách để 
đáp lại: Bằng cách tô chức tốt đẹp công việc nỘi trợ, đối xử tử tế 
với gia nhân, trung thành với chồng, giữ gìn tài sản của chồng, 
khéo léo và cần mẫn trong mọi việc cần phải làm. Bằng cách này, 
phương tây được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. 


31. Có năm cách một người nam phải đối xử với bạn bè và 
người đồng sự như phương bắc: Bằng cách tặng quà cho bạn, nói 
lời ái ngữ, quan tâm đến an sinh của bạn, đối xử với bạn như với 
chính mình, và giữ lời hứa. Người bạn vả người đồng sự được đối 
xử như vậy sẽ có năm cách đáp trả lại: Chăm sóc bạn khi bạn lơ 
đãng, là nơi nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, không bỏ rơi bạn 
khi bạn gặp khó khăn, quan tâm đến con cái của bạn. Băng cách 
nảy, phương bắc được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi sự 
sợ hãi. 

32. Có năm cách một chủ nhân phải đối xử với nô bộc và 
công nhân của mình như phương hạ: Bằng cách sắp xếp công việc 
theo khả năng của họ, lo cung cấp thực phẩm và lương tiền cho họ, 
chăm sóc khi họ ốm đau, chia sẻ thức ăn ngon với họ, và cho họ 
nghỉ phép đúng lúc. Những nô bộc và công nhân được chủ nhân 
đối xử như vậy sẽ có năm cách đáp trả lại: Họ phải thức dậy sớm 
hơn chủ, đi ngủ muộn hơn chủ, chỉ nhận những gì chủ cho, làm 
thật tốt công việc của mình, là những người mang lại danh thơm 
tiếng tốt cho chủ nhân. Bằng cách này, phương hạ được che chở, 
trở nên an bình và thoát khỏi sự sợ hãi. 

33. Có năm cách một gia chủ phải đối xử với Sa-môn và Bà- 
la-môn như phương thượng: Bằng cách bày tỏ lòng hòa á ái về thân, 
khâu và ý; mở rộng cửa đón các vị ấy, cúng đường các vị ấy những 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 161 


phâm vật cần thiết. Các Sa-môn, Bả-la-môn được gia chủ đôi xử 
như phương thượng sẽ có năm cách đề đáp trả lại: Ngăn cản không 
để gia chủ làm điều ác, khuyến khích gia chủ làm điều thiện, có 
lòng từ bi đối với gia chủ, giảng dạy cho gia chủ những gì người 
ấy chưa được nghe, và chỉ bày cho gia chủ con đường đưa đến cõi 
Thiên. Bằng cách nảy, phương thượng được che chở, trở nên an 
bình và thoát khỏi sự sợ hãi. 


(Trường Bộ Kinh II, Kinh số 31: Kinh giáo thọ Thi-Ca- 
La-Việt, tr. 529-545) 


2. GIA ĐÌNH 
(L Cha mẹ và con cái 
(4) Kính trọng cha mẹ 


— Này các Tỷ-kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ 
được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư 
trú với Phạm Thiên. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được 
con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú 
với các bậc đạo sư thời xưa cô. Những gia đình nào trong nhà cha 
mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ây được xem như 
là cư trú với chư Thiên thời cổ xưa. Những gia đình nảo trong nhà 
cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem 
như là cư trú với các bậc Thánh. 


Này các Tý-kheo, “Phạm Thiên” là từ dùng để chỉ cha mẹ. 
“Các bậc đạo sư xưa cô” là từ dùng đê chỉ cha mẹ. “Chư Thiên thời 
xưa cô" là từ dùng đê chỉ cha mẹ. “Các bậc Thánh" là từ dùng đê 
chỉ cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là những người giúp đỡ con cái rât 
tuyệt vời; cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn, và dạy cho con 
biết vê cuộc đời. 
(Tăng Chỉ BK I, Ch. VII, Phẩm Công Đức - (II)-Bằng với 
Phạm Thiên, tr. 684-685) 
(b) Đên đáp công ơn cha mẹ 
— Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng có hai vị mà con người 
không thê nào đên đáp được công ơn. Hai vị ây là a1? Đó là cha 
và mẹ. 


162 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Thậm chí, nếu một người trên một vai cõng mẹ, và vai kia 
cõng cha, làm như vậy nếu sống được một trăm năm, cho đến khi 
tuổi tròn một trăm; và nếu người ấy chăm sóc cha mẹ bằng cách 
bôi dầu, xoa bóp, tắm rửa, đấm bóp tay chân, và ngay cả phải dọn 
phân của cha mẹ, như vậy người ấy vẫn chưa làm đầy đủ bồn phận 
đối với cha mẹ, cũng chưa đền đáp được công ơn cha mẹ. Ngay 
cả nêu người ấy thiết lập, bố trí cha mẹ như những vị vua chúa tối 
cao trên quả đất này với bảy báu vật thật sang trọng, người ấy vẫn 
chưa làm đủ bốn phận đối với cha mẹ, cũng chưa đền đáp được 
công ơn cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là những người giúp đỡ con 
thật tuyệt vời; cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn, và dạy cho 
con biết về cuộc đời. 


Nhưng này các n. -kheo, người có cha mẹ không có lòng tin, 
biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ CÓ lòng tin; người 
có cha mẹ thiếu đạo đức, biết khuyến khích, sắp xếp vả bố trí cho 
cha mẹ sống có đạo đức; người có cha mẹ keo kiệt, biết khuyến 
khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ biết bồ thí; người có cha mẹ 
còn mê muội, biết khuyến khích, sắp xếp và bồ trí cho cha mẹ có 
trí tuệ; này các Tý-kheo, một người như vậy là đã làm đầy đủ bổn 
phận đối với cha mẹ: Người ấy đã đền đáp công ơn cha mẹ, và đã 
đền đáp nhiều hơn những gì mà cha mẹ đã làm cho người ấy. 


(Tăng Chi BK I-VI, Ph. Thăng Bằng 2, tr 119- 120) 


(2) Vợ chồng 
(a) Bốn kiểu hôn nhân 


Một thời, Thế Tôn đang du hành trên con đường giữa 
Madhurä và Verañjã, nhiều gia chủ và vợ của họ cùng đi trên con 
đường đó. Rồi Thế Tôn rời khỏi con đường và ngồi xuống trên 
một chỗ ngồi đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Các gia chủ và vợ của 
họ thấy Thế Tôn ngôi đấy liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ 
Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và Thế Tôn nói với họ: 


— Này các gia chủ, có bốn kiểu hôn nhân. Thế nào là bốn? 
Một kẻ đê tiện sống chung với một kẻ đê tiện, một kẻ đê tiện sông 
chung với một Thiên nữ, một Thiên nam sống chung với một kẻ 
đê tiện, một Thiên nam sống chung với một Thiên nữ. 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 163 


Và thế nảo là một kẻ đê tiện sông chung với một kẻ đê tiện? Ở 
đây, này các gia chủ, người chỗng là một kẻ sát sanh, lây của không 
cho, dẫn thân vào tà dâm, nói láo, say sưa uống các loại rượu men, 
rượu mạnh; là nền móng của ác hạnh; ông ta vô đạo đức, tánh tình 
xâu ác, sông trong gia đình với tâm bị cấu uế keo kiệt chỉ phối; ông 
ta xúc phạm chửi mắng các Sa-môn và Bà-la-môn. Và vợ của ông 
ta cũng giống y hệt ông ta về mọi mặt. Như vậy chính là kiểu người 
đê tiện sống chung với người đê tiện. 

Và thế nào là một kẻ đê tiện sống chung với một Thiên nữ? 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ sát sanh, lây của 
không cho, dẫn thân vào tà dâm, nói láo, say sưa uống các loại 
rượu men, rượu mạnh; là nền móng của ác hạnh; ông ta vô đạo 
đức, tánh tình xấu ác, sông trong gia đình với tâm bị cầu uế keo 
kiệt chi phối; ông ta xúc phạm chửi mắng các Sa-môn và Bà-la- 
môn. Nhưng vợ ông ta là người từ bỏ sát sanh, không dẫn thân vào 
tà dâm, không nói láo, không uống các loại rượu men, rượu mạnh; 
bà ấy là người có đạo đức, tánh tình tốt; sống trong gia đình với 
tâm không bị cấu uế keo kiệt chỉ phối; bà ấy không xúc phạm chửi 
mắng các Sa-môn và Bà-la-môn. Như vậy chính là kiểu người đê 
tiện sống chung với Thiên nữ. 


Và thể nào là một Thiên nam sống chung với một kẻ đê tiện? 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ từ bỏ sát sanh... 
không xúc phạm chửi măng các Sa-môn và Bà-la-môn. Nhưng vợ 
của ông ta là kẻ sát sanh... xúc phạm chửi mắng các Sa-môn và 
Bà-la-môn. Như vậy chính là kiểu một Thiên nam sống chung với 
một kẻ đê tiện. 

Và thế nào là một Thiên nam sống chung với một Thiên nữ? 
Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ từ bỏ sát sanh... 
từ bỏ uống các loại rượu men, rượu mạnh; ông ta là người có đạo 
đức, tánh tình tốt; sông trong gia đình với tâm không bị cầu uê keo 
kiệt chi phối; ông ấy không xúc phạm chửi măng các Ša-môn và 
Bà-la-môn. Và vợ của ông ta cũng giông y hệt ông ta về mọi mặt. 
Đấy chính là kiểu một Thiên nam sông chung với một Thiên nữ. 


Này các gia chủ, đấy là bốn kiểu hôn nhân. 
(Tăng Chi BK I, Ch. I⁄, Ph. Nguồn Sanh Phước - III-(53), tr: 661-663) 


164 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
(b) Làm thê nào đê tải hợp trong đời sau 


Một thời, Thế Tôn đang cư trú giữa dân chúng Bhaggã, gần 
vùng Sumsumãragiri, trong Vườn Nai thuộc khu rừng Bhesakalä. 
Vào buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cằm y bát đi đến nhà của gia chủ 
Nakulapitã. 3) Sau khi đến nơi, Ngài ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi gia chủ Nakulapitã và người vợ Nakulapitä đi đến Thế Tôn; 
sau khi đảnh lễ Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
xong, gia chủ Nakulapitã bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, kể từ khi người vợ trẻ Nakulapitã được 
đem về đây cho con khi con còn rât trẻ, con chưa hê làm điêu gì 
xúc phạm đên nàng, ngay cả trong ý nghĩ, chứ đừng nói đên hành 
động. Chúng con chỉ mong ước được mãi mãi thây nhau suôt đời 
này cũng như trong đời sau. 

Rồi vợ của Nakulapitã bạch Thế Tôn như sau: 

— Bạch Thế Tôn, kề từ khi con được đưa về nhà người chồng 
trẻ tuôi của con là Nakulapiftä, trong khi bản thân con còn rât trẻ, 
con chưa hê làm điêu gì xúc phạm đên chàng, ngay cả trong ý 
nghĩ, chứ đừng nói đên hành động. Chúng con chỉ mong ước được 
mãi mãi thây nhau suôt đời này cũng như trong đời sau. 

Rồi Thế Tôn đáp như sau: 

— Này các gia chủ, nêu cả hai vợ chồng đều mong ước được 
thây nhau suôt đời này cũng như trong đời sau, thì cả hai phải có 
cùng một đức tin, cùng giữ giới hạnh, cùng bô thí, cùng trí tuệ; lúc 
ây cả hai sẽ được thây nhau suôt đời này cũng như trong đời sau. 


Cả hai cùng thủy chung và biết bố thí, 
Sóng chế ngự, theo chánh mạng, 

Họ đến với nhau như vợ chồng 

Hết lòng yêu thương nhau. 

Nhiều ân phước đến với họ, 

Họ sống chung hạnh phúc, 

Khi cả hai đồng đức hạnh, 

Kẻ thù bị thất vọng. 


Sống theo Chánh pháp trong thế gian này, 
Cả hai cùng giữ gìn giới hạnh, 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 165 
Sau khi chêt sẽ hoan hỷ ở Thiên giới, 
Vui hưởng hạnh phúc tràn ngập. 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. IV: Nguồn Sanh Phước (55) Xứng 
Đôi, tr. 668-670) 


(c) Bảy hạng vợ 

Một thời, Thế Tôn đang cư trú tại thành Xá-vệ (Sävatth1), trong 
Rừng Ky-đà (Jeta), thuộc tinh xá Câp Cô Độc (Anäthapmdika). 
Vào buôi sáng, Thê tôn đặp y, câm y bát, đi đên nhà ông Câp Cô 
Độc; tại nơi đó, Ngải ngôi xuông một chô ngôi được soạn săn. Vào 
lúc ây, nhiêu người trong nhà đang nói lớn tiêng và tạo những tiêng 
ôn ào khó chịu. Gia chủ Câp Cô Độc đên gân Thê Tôn, đảnh lê 
Ngài và ngôi xuông một bên. (4) Thê Tôn nói với ông ta: 

— Này gia chủ, vì sao những người trong nhà ông lại nói lớn 
tiêng và tạo những tiêng ôn ào khó chịu như thê? Người ta sẽ nghĩ 
răng họ là những người đánh cá đang tranh giành cá. 

— Bạch Thế Tôn, đó là nàng dâu của con tên là Sujãtã. Nàng 
giàu có và được đưa đên đây từ một gia đình giàu có. Nàng không 
vâng lời cha chông, mẹ chông và cũng không vâng lời chông. 
Thậm chí nàng cũng không tôn vinh, kính trọng và cung kính Thê 
Tôn. 

Rồi Thế Tôn gọi nàng dâu Sujãtã: 

— Hãy đến đây, Sujãta. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Nàng đáp, và đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. Rôi Thê Tôn nói với nàng: 

— Này Sujãtã, có bảy hạng vợ. Thế nảo là bảy? Hạng vợ như 
người sát nhân, như người ăn trộm, như kẻ độc tài, như người mẹ, 
như người chị, như người bạn, và hạng như người nữ tỳ. Đó là bảy 
hạng vợ. Giờ đây con thuộc hạng nào? 

— Con không hiểu ý nghĩa lời dạy tóm tắt của Thế Tôn trong 
từng chi tiệt. Bạch Thê Tôn, lành thay nêu Thê Tôn có thê giảng 
pháp cho con băng cách mà con có thê hiêu được ý nghĩa lời dạy 
trong từng chi tiêt! 


1ó6 


HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
— Vậy thì, này SuJãtã, nàng hãy lăng nghe, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 
Nàng SuJãtã trả lời. Và Thê Tôn giảng như sau: 
Với tâm sân hận, lạnh lùng và vô cảm, 
Ham muôn kẻ khác, khinh rẻ chông mình, 
Tìm cách giêt hại người đã mua mình, 
Hạng vợ như vậy gọi là vợ sát nhân. 
Khi chông kiêm được nhiêu tiên của 
Do làm thủ công, buôn bán hay làm nông, 
Người vợ tìm cách giâu một ít riêng cho mình, 
Hạng vợ như vậy gọi là vợ ăn trộm. 
Người ham ăn, biêng nhác, thích nhàn rỗi, 
Đanh đá, hung bạo, nói năng thô lô, 
Người đàn bà ức hiệp cả người nuôi mình, 
Hạng vợ này gọi là vợ độc tài. 





Người luôn luôn hiền từ và giúp đỡ, 

Săn sóc chồng như mẹ đối với con, 

Cân thận bảo vệ tài sản chồng, 

Hạng vợ này gọi là vợ như mẹ. 

Người cung kính tôn trọng chồng 

Như em gái đối với anh, 

Khiêm tốn làm theo ý chồng, 

Hạng vợ này gọi là vợ như em gái. 

Người vui mừng khi trông thấy chồng, 

Như người bạn hân hoan gặp bạn mình, 

Người được giáo dục tốt, có đạo đức và tận tụy, 
Hạng vợ như vậy gọi là vợ như bạn. 





Người không tức giận, sợ bị trừng phạt, 
Chịu đựng chồng không hè oán hận, 
Khiêm tốn tuân theo ý chồng, 

Hạng vợ này gọi là vợ nữ tỳ. (5) 

Những hạng vợ ở đây gọi là vợ sát nhân, 
Vợ ăn trộm, và vợ độc tải, 

Những hạng vợ này khi qua đời, 


IV. HẠNH PHÚC THÁY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 167 
Sẽ bị tái sanh vào địa ngục. 
Nhưng với các hạng vợ như mẹ, như em, như bạn, 
Và hạng vợ được gọi là nữ tỷ, 
Đức hạnh vững vàng, biệt phòng hộ lâu dài, 
Khi qua đời sẽ được tái sanh lên Thiên giới. 
Này Sujãtã, đây là bảy hạng vợ. Giờ đây con thuộc hạng vợ 
nào? 


— Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, xin Ngài hãy xem con 
thuộc hạng vợ nữ tỳ. 
(Tăng Chi BK III, Ch. VI, Ph. Không Tuyên Bồ - IX(59) Các 
Người Vợ, tr. 404-409) 


3. AN LẠC TRONG HIỆN TẠI, 
AN LẠC TRONG TƯƠNG LAI 


Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ trong vùng của người Koliya, 
nơi có một phố chợ của người Koliya tên là Kakkarapatta. Rồi gia 
chủ Koliyan tên là Dĩghajãnu đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, và 
ngồi xuống một bên; sau khi ngồi xuống một bên, ông ta bạch Thế 
Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con là những người vui thích hưởng 
thụ các dục lạc giác quan, ở nhà, chúng con nằm trong ø1ường vui 
đùa với nhiều trẻ con, thưởng thức mùi trầm hương, đeo vòng hoa, 
thoa dầu thơm, thích trang sức vàng bạc. Cầu xin Thế Tôn dạy cho 
chúng con pháp nào có thể dẫn dắt chúng con được an vui hạnh 
phúc ngay trong đời hiện tại cũng như trong đời sống ở tương lai. 


— Này Vwyagghapaj]j jã, có bốn pháp đưa đến an vui hạnh phúc 
ngay trong đời này. Thế nảo là bốn? 


Thành tựu nỗ lực bên bỉ, thành tựu sự bảo vệ, tình bạn tốt 
đẹp, và một cuộc sông cân băng. 


Và thế nào là thành tựu nỗ lực bền bỉ? Này Vyapghapa]j Jä, dù 
băng bất cứ phương tiện sinh sống nào như làm nghề nông, buôn 
bán, chăn nuôi gia súc, săn bắn hay công chức, hay một vài nghề 
thủ công khác, người gia chủ luôn khéo léo và cần mẫn; người ây 
nghiên cứu phương tiện thích hợp, và có khả năng hành động và 


168 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


sắp xếp mọi việc một cách đúng đắn. Như vậy gọi là thành tựu nỗ 
lực bên bỉ. 


Và thế nào là thành tựu sự bảo vệ? Ở đây, này Vyagghapajjã, 
người gia chủ thiết lập sự bảo vệ và canh giữ tài sản thâu hoạch 
được bằng nỗ lực tích cực, tích lũy được bằng sức mạnh của đôi 
bản tay, kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, tài sản chính đáng đạt 
được băng các phương tiện chính đáng, người ấy nghĩ rằng: “Làm 
thế nào để ta ngăn cản nhà vua hay bọn cướp đoạt mất tài sản này, 
ngăn cản ngọn lửa không thiêu rụi, lụt lội làm trôi mất, và những 
kẻ thừa kế đáng ghét đoạt mất tài sản này?” Như vậy gọi là thành 
tựu sự bảo vệ. 


Và thế nảo là tình bạn tốt đẹp? Ở đây, này VyagghapajJã, 
trong bất cứ thôn làng hay thị trấn nào mà gia chủ cư ngụ, ông ấy 
kết bạn với các gia chủ khác hay con cái của họ, dù trẻ hay già, 
những người có đạo đức chân chính, có đức tin đúng đắn, có giới 
hạnh, biết bố thí, và có trí tuệ: người gia chủ nói chuyện và tham 
gia những cuộc thảo luận với họ. Người ấy bắt chước làm theo 
những øì họ đã thành tựu về đức tin, về giới hạnh, về bồ thí, và về 
trí tuệ. Như vậy gọi là tình bạn tốt đẹp. 


Và thế nào là một cuộc sống cân băng? Ở đây, này 
'VvagshapalJ3, người gia chủ biết rõ lợi tức và chi tiêu của mình 
và có một cuộc sông cân bằng, không hoang phí cũng không keo 
kiệt, do đó lợi tức của ông ta vượt quá chi tiêu chứ không phải 
ngược lại. Cũng giống như một người thợ kim hoàn hay thợ học 
việc của ông ta, cầm cái cân và biết: “Dĩa cân đã nặng xuống bao 
nhiêu, đĩa cân đã nhắc lên bao nhiêu”, như vậy là người gia chủ đã 
có một cuộc sông cân bằng. 


Tài sản được tích lũy như vậy có bốn nguồn để tiêu tan: cung 
phụng cho phụ nữ, uống rượu, đánh bạc, và kết bạn với kẻ xâu. Cũng 
giông. như trường hợp một cái thùng nước lớn có bốn lỗ chảy ra và 
bốn lỗ chảy vảo, nếu người ta đóng bốn lỗ chảy vào và mở bốn lỗ 
chảy ra, và không có đủ số lượng nước mưa đồ vào, thì điều mong 
đợi sẽ xảy ra là lượng nước mưa trong thùng sẽ giảm chứ không 
tăng. Như vậy là bốn nguồn này làm tiêu tan tài sản. 


Cũng vậy, có bốn nguồn đề gia tăng tài sản đã tích lũy được: 
không cung phụng cho phụ nữ, không uông rượu, không đánh bạc, 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 169 


và không kết bạn với kẻ xấu. Cũng giống như trường hợp một cái 
thùng nước lớn có bốn lỗ chảy ra và bốn lỗ chảy vào, nêu người ta 
mở bốn lỗ chảy vào và đóng bốn lỗ chảy ra, và có đủ số lượng nước 
mưa đồ vào, thì điều mong đợi sẽ xảy ra là lượng nước mưa trong 
thùng sẽ tăng chứ không giảm. Như vậy là bốn nguồn này làm gia 
tăng tải sản. 

Này Vyagghapajjä, đó là bốn pháp đưa người gia chủ đến an 
vui, hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại. 

Bồn pháp khác đưa người gia chủ đến an vui hạnh phúc cho 
đời sống tương lai. Thế nảo là bốn? Thành tựu tín tâm, giới đức, 
bồ thí và trí tuệ. 

Và thế nào là người gia chủ thành tựu tín tâm? Ở đây, này 
Vyagghapajjã, người gia chủ có tín tâm, người ấy đặt niềm tin 
vào sự giác ngộ của Như Lai: “Như vậy, Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn.” Bằng cách này, người gia chủ thành tựu tín tâm. 

Và thế nào là người gia chủ thành tựu giới đức? Ở đây, này 
Vyagghapajjã, người gia chủ từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ 
tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và chất gây 
nghiện; đó là nguồn gốc của mọi sự phóng dật. Băng cách này, 
người gia chủ thành tựu giới đức. 

Và thế nào là người gia chủ thành tựu bố thí? Ở đây, này 
Vyagghapajjä, người gia chủ sống trong gia đình với tâm không 
bị cầu uê keo kiệt chỉ phối, bố thí hào phóng với bàn tay mở rộng, 
vui vẻ từ bỏ của cải, là người hết lòng làm việc thiện, vui thích khi 
ban tặng và chia sẻ. Bằng cách này, người gia chủ thành tựu bố thí. 

Và thế nảo là người gia chủ thành tựu trí tuệ? Ở đây, này 
Vyapghapajjã, người gia chủ có được trí tuệ để nhìn sâu vào sự 
sinh diệt của các pháp, trí tuệ cao thượng và thâm sâu dẫn đến sự 
đoạn trừ khổ đau hoàn toàn. Bằng cách này, người gia chủ thành 
tựu trí tuệ. 

Này Wyagghapajjä, đó là bốn pháp đưa người gia chủ đến an 
vui hạnh phúc trong đời sống tương lai. 

(Tăng Chi BK I, Ch. VII, Phẩm Nghiệp Công Đức - (]) (61) 
Bồn Nghiệp Công Đức, tr: 676-684) 


170 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


4. NGHÈẺ NGHIỆP CHƠN CHÁNH / CHÁNH MẠNG 
(L) Tránh làm những nghề nghiệp bất chánh 


— Này các Tỷ-kheo, người cư sĩ không nên làm năm nghề 
này: buôn bán vũ khí, buôn bán động vật còn sông, buôn bán thịt, 
buôn bán các chât gây nghiện, buôn bán thuôc độc. 

(Tăng Chi BK I, Ch. Lj Phẩm Ba Pháp) 

(2) Sử dụng tài sản đúng đắn 

Thể Tôn nói với trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Với tài sản thâu hoạch do nỗ lực, năng động, tích lũy được 
băng sức mạnh của cánh tay, kiêm được băng mô hôi nước mắt, 
tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp, vị Thánh đệ tử thực hiện 
bôn hành động xứng đáng. Thê nào là bôn? 


Với tài sản thâu hoạch được đúng pháp như thế, tự mình tạo 
được hạnh phúc, an vui và g1ữ gìn sự an vui cho mình một cách 
đúng đắn; người ấy giúp cha mẹ được hoan hỷ : an VUI vả Ø1ữ gìn sự 
an vui cho cha mẹ một cách đúng đắn; người ấy giúp cho vợ con, 
người hâu, nhân công và người giúp việc được an vui hạnh phúc 
và giữ gìn sự an vui cho họ một cách đúng đắn; người ấy giúp cho 
bạn bè, đồng nghiệp được an vui và g1ữ gìn sự an vui hoan hỷ cho 
họ một cách đúng đắn. Đây là trường hợp thứ nhất tài sản được sử 
dụng tốt, áp dụng có kết quả và sử dụng vì mục đích xứng đáng. 


Hơn nữa, này gia chủ, với tài sản thâu hoạch đúng pháp như 
thế, vị Thánh đệ tử có những chuẩn bị để đối phó với những mất 
mát có thê xảy ra do hỏa hoạn hay lụt lội, do nhà vua, các băng 
cướp hay những kẻ thừa kế thù nghịch; vị ấy biết bảo vệ an toản 
cho mình đối với những kẻ ấy. Đây là trường hợp thứ hai tài sản 
được sử dụng tốt... 


Hơn nữa, này gia chủ, với tài sản thâu hoạch đúng pháp như 
thế, vị Thánh đệ tử thực hiện năm sự hiến tặng: hiến tặng bà con, 
quan khách, dâng cúng vong linh tổ tiên; hiến tặng nhà vua và 
cúng dường chư Thiên. Đây là trường hợp thứ ba tài sản được sử 
dụng tốt... 


Hơn nữa, này gia chủ, với tải sản thâu hoạch đúng pháp như 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 171 


thế, vị Thánh đệ tử thiết lập sự cúng dường cao thượng cho các vị 
Sa-môn, Bả-la-môn, những vị từ bỏ kiêu mạn và phóng dật, những 
vị an trú trong nhẫn nhục và nhu hòa, hết lòng tự nhiếp phục mình, 
tự an tịnh mình, và tu tập hướng đến chứng đắc Niết-bàn, đó là sự 
cúng đường thuộc về Thiên giới, kết quả là đem lại hạnh phúc dẫn 
đến cõi Thiên. Đây là trường hợp thứ tư tài sản được sử dụng tốt, 
áp dụng có kết quả và sử dụng vì mục đích xứng đáng. 


Này gia chủ, đây là bốn hành động xứng đáng mà vị Thánh 
đệ tử thực hiện với tài sản thâu hoạch do nỗ lực, năng động, tích lũy 
được bằng sức mạnh của cánh tay, kiếm được bằng mô hôi nước 
mắt, tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp. 

Với bất cứ ai mà tài sản được tiêu dùng vì những mục đích 
khác với bốn hành động xứng đáng này, thì tài sản đó được gọi là 
đã bị lãng phí, đã bị vung vãi quá trớn và sử dụng bừa bãi. Nhưng 
đối với những ai mà tài sản được tiêu dùng vào bốn hành động 
xứng đáng này, thì tải sản ẫy được gọi là đã được sử dụng tốt, áp 
dụng có kết quả và sử dụng vì mục đích xứng đáng. 


(Tăng Chỉ BK l, Ch. VII Ph. Nghiệp Công Đức, tr. 679-661) 


(3) Hạnh phúc của gia chủ 

Thể Tôn nói với trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— “Này gia chủ, có bốn loại hạnh phúc mà người gia chủ 
thích hưởng thụ dục lạc có thể đạt được, tùy theo thời gian và hoàn 
cảnh. Thế nào là bốn? Đó là hạnh phúc do sở hữu, hạnh phúc do 
hưởng thụ, hạnh phúc do không bị nợ nần, hạnh phúc do không 
bị kết tội. 

Này gia chủ, thế nào là hạnh phúc do sở hữu? Ở đây, người 
gia chủ sở hữu tài sản thâu hoạch được do nỗ lực, năng động, 
tích lũy được bằng sức mạnh của cánh tay, kiếm được bằng mô 
hôi nước mắt, tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp. Khi người 
ấy suy nghĩ: “Ta sở hữu tài sản thâu hoạch được do nỗ lực năng 
động... tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp,” người ấy cảm 
nhận được niềm hoan hý. Đây gọi là hạnh phúc do sở hữu. 


Này gia chủ, thế nào là hạnh phúc do hưởng thụ? Ở đây, 


172 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


người gia chủ sở hữu tài sản thâu hoạch được do nỗ lực, năng 
động, tích lũy được bằng sức mạnh của cánh tay, kiếm được bằng 
mồ hôi nước mắt, tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp, người 
g1a chủ hưởng thụ tải sản và làm những việc công đức. Khi người 
ấy suy nghĩ: “Ta sở hữu tài sản thâu hoạch được do nỗ lực năng 
động... tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp. Ta hưởng thụ tài 
sản và làm những việc công đức,” người ấy cảm nhận được niềm 
hoan hỷ. Đây gọi là hạnh phúc do hưởng thụ. 


Này gia chủ, thế nào là hạnh phúc do không bị nợ nần? Ở 
đây, người gia chủ không mắc nợ bất cứ ai, ở bất cứ mức độ nào, 
nhỏ hay lớn. Khi người ấy suy nghĩ: “Ta không mắc nợ bắt cứ ai 
ở bất cứ mức độ nảo, nhỏ hay lớn,” người ấy cảm nhận được niềm 
hoan hỷ. Đây gọi là hạnh phúc do không bị nợ nần. 

Này gia chủ, thế nào là hạnh phúc do không bị kết tội? Ở đây, 
vị Thánh đệ tử đã thành tựu được đức hạnh trong sạch về thân, khẩu 
và ý. Khi vị ấy suy nghĩ: “Ta đã thành tựu được đức hạnh trong sạch 
về thân, khâu và ý,” người ấy cảm nhận được niềm hoan hỷ. Đây 
gọi là hạnh phúc do không bị kết tội. 


Này gia chủ, đây là bốn loại hạnh phúc mà một người gia 
chủ thích hưởng thụ dục lạc có thê đạt được, tùy vào thời gian và 
hoàn cảnh. 

(Tăng Chi BK I, Ch. VII, Phẩm Nghiệp Công Đức - (H) (62) 
Không Nợ, tr. 682-684) 


5. NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA GIA ĐÌNH 


Vào một thời, Thế Tôn đang cư trú tại thành Xá-vệ (Sãvatthï) 
ở Đông Viên, trong lâu đài của bà mẹ Migara. Rồi Visäkhã, mẹ 
của Migãra, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 
(6 Thế Tôn nói với bà Visäkhã: 

— Này Visakhä, khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính 
này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công 
trong đời này. Thế nào là bốn? Ở đây, này Visakhä, người phụ nữ 
có khả năng làm công việc của mình; người ây biết quản lý gia 
nhân; người ấy biết cư xử phù hợp với ý chồng và gìn giữ bảo vệ 
thu nhập của chồng. 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 173 


Và thế nảo là người phụ nữ có khả năng làm công việc của 
mình? Ở đây, này Visäkhä, người ấy khéo léo và cần mẫn trong 
công việc ở nhà chồng, dù là việc đan móc hay đệt vải; người ây 
tìm tòi phương tiện thích hợp và có khả năng thực hành và sắp 
xếp mọi việc đúng đắn. Như vậy là người phụ nữ có khả năng làm 
công việc của mình. 

Và thế nào là người phụ nữ biết quản lý gia nhân? Ở đây, 
nảy Visäkhã, đối với những người giúp việc trong gia đình chồng, 
những người nữ tỳ, gia nhân hay thợ thuyền, bà ấy biết bằng cách 
xem xét những gì họ làm được và những gì họ không làm được; 
bà ây biết lúc nào họ bị bệnh và lúc nào họ mạnh khỏe và bà ây 
phân phát thực phẩm cho mỗi người một cách thích hợp. Như vậy 
là người phụ nữ biết quản lý gia nhân. 


Và thế nào là người phụ nữ biết cư xử phù hợp với ý chồng? 
Ở đây, này Visãkhã, người phụ nữ sẽ không phạm bất cứ hành 
động sai trái nào mà người chồng cho là không phù hợp với ý 
chồng, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng mình. Như vậy là người 
phụ nữ biết cư xử phủ hợp với ý chồng. 

Và thế nào là người phụ nữ biết giữ gìn, bảo vệ thu nhập của 
chồng? Ở đây, này Visäkhã, dù người chồng đem về bất cứ thứ gì, 
dù là tiền hay lúa gạo, bạc hay vàng, bà ấy bảo vệ, giữ gìn chúng 
tốt đẹp; bà ấy không phải là người keo kiệt, người ăn trộm, người 
lười biếng tiêu xài bừa bãi hay người vung tay quá trớn tải sản của 
chồng. Như vậy là người phụ nữ biết bảo vệ thu nhập của chồng. 

Này Visäkhã, khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, 
người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sống hiện tại và thành công 
trong đời sông nảy. Nhưng khi người phụ nữ sở hữu bốn đức tính 
khác, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sau vả thành công 
trong đời sau. Thế nảo là bốn? Ở đây, này Visãkhã, một người phụ 
nữ thành tựu đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. 


Và thế nào là người phụ nữ thành tựu đức tin? Ở đây, này 
Visakhä, người phụ nữ có đức tin, người ây đặt niềm tin vào sự 
giác ngộ của Như Lai như thế này: “Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn.” Như vậy là người phụ nữ thành tựu đức tin. 


174 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Và thế nào là người phụ nữ thành tựu giới hạnh? Ở đây, này 
Visäkhã, người phụ nữ từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà 
dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây 
nghiện, vì chúng là nền móng của phóng dật. Như vậy là người 
phụ nữ thành tựu giới hạnh. 


Và thế nào là người phụ nữ thành tựu bố thí? Ở đây, này 
Visäkhã, người phụ nữ sống trong gia đình với tâm không bị câu 
uế keo kiệt chỉ phối, bố thí rộng rãi với bàn tay mở rộng, vui lòng 
từ bỏ của cải, là người hết lòng làm việc thiện, vui thích khi ban 
tặng và chia sẻ. Như vậy là người phụ nữ thành tựu bồ thí. 

Và thế nào là người phụ nữ thành tựu trí tuệ? Ở đây, này 
'Visakhä, người phụ nữ có trí tuệ nhìn vào sự sanh diệt của các pháp, 
trí tuệ cao thượng và thể nhập thâm sâu đưa đến đoạn tận hoàn toàn 
mọi khổ đau. Như vậy là người phụ nữ thành tựu trí tuệ. 

Khi người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi 
đến thắng lợi trong đời sau và thành công trong đời sau. 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. Vj Ph. Ngày Trai Giới -IX.(49) Ở Đời 
này, tr 644-649) 


6. CỘNG ĐÔNG TĂNG CHÚNG 
(L) Sáu gốc rễ của tranh chấp 


ó. — Này Ãnanda, đây là sáu gốc rễ của tranh chấp. Thế nào 
là sáu? Ở đây, này Änanda, một Tỷ-kheo đang phẫn nộ và sân 
hận, Tỷ-kheo ấy sống không cung kính và tôn trọng bậc Đạo sư, 
không tôn trọng Pháp, và không tôn trọng Tăng đoản, và không 
hoàn thành việc tu tập rèn luyện, gây nên sự tranh chấp trong Tăng 
đoàn; sự tranh chấp này đưa đến tai hại và bất an cho đa số, gây 
nên sự mất mát, thiệt hại và khổ đau cho chư Thiên và loài Người. 
Bây giờ, nếu ông thấy bất cứ góc rễ tranh chấp nào trong tâm ông 
hay từ người khác bên ngoài, ông phải nỗ lực từ bỏ cái gÔc rễ tranh 
chấp bất thiện đó, và nêu ông không thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp 
nào trong tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải tu tập như 
thế nào đề cho gốc rễ tranh chấp bất thiện đó không sinh khởi trong 
tương lai. Như vậy, khi có sự từ bỏ gốc rễ tranh chấp bắt thiện, thì sẽ 
không có sự sinh khởi gốc rễ tranh chấp bất thiện đó trong tương lai. 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 175 


7-1I. Lại nữa, này Änanda, một Tỷ-kheo tỏ ra xắc láo và bất 
kính, đồ ky và bần tiện, gian dối và lường gạt, có những mong ước 
bất thiện và tà kiến, chấp thủ quan điểm của mình, cương quyết giữ 
chặt chúng, và từ bỏ chúng thật khó khăn. Một Tỷ-kheo như thế 
sông chung không cung kính tôn trọng bậc Đạo sư, không tôn trọng 
Pháp, không tôn trọng Tăng đoàn, và không hoàn thành việc tu tập 
rèn luyện. Một Tỷ-kheo sống chung không cung kính và tôn trọng 
bậc Đạo sư, không tôn trọng Pháp, không tôn trọng Tăng đoản, và 
không hoàn thành việc tu tập rèn luyện, gây nên sự tranh chấp trong 
Tăng đoàn; sự tranh chấp này đưa đến tai hại và bất an cho đa số, 
gây nên sự mất mát, thiệt hại, và khổ đau cho chư Thiên và loài 
Người. Bây giờ, nếu ông thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nảo trong 
tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải nỗ lực từ bỏ cái gốc 
rễ tranh chấp bắt thiện đó, và nếu ông không thấy bắt cứ góc rễ tranh 
chấp nảo trong tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải tu 
tập như thế nào để cho gốc rễ tranh chấp bất thiện đó không sinh 
khởi trong tương lai. Như vậy, khi có sự từ bỏ gốc rễ tranh chấp bất 
thiện, thì sẽ không có sự sinh khởi gốc rễ tranh chấp bất thiện đó 
trong tương lai. 


(Trung Bộ Kinh II, Kinh số 104: Kinh Làng Sama, tr. 68-70) 


(2) Sáu nguyên tắc hòa hợp 

— Này Änanda, có sáu nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương 
yêu và tôn trọng, đưa đến găn bó, không tranh chấp, hòa thuận và 
đoàn kết. Thế nào là sáu? 

Ở đây, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân, ở 
nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, đối với các vị đồng phạm 
hạnh. Đây là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương 
yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận, và 
đoàn kết. 

Lại nữa, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về lời 
nói, ở nơi công cộng cũng như chỗn riêng tư, đối với các vị đồng 
phạm hạnh. Đây là một nguyên. tắc vê sự thân thiện tạo nên tình 
thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa 
thuận, và đoàn kết. 


Lại nữa, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về ý, ở 


176 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, đối với các vị đồng phạm 
hạnh. Đây là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương 
yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận, và 
đoàn kết. 


Lại nữa, vị Tỷ-kheo thọ hưởng các lợi dưỡng cùng với các 
vị đồng phạm hạnh có giới đức; không nghi ngờ do dự, vị ấy chia 
sẻ với các huynh đệ bắt cứ những gì vị ấy thâu đạt được một cách 
chơn chánh, kế cả chỉ là những gì có được trong bình bát. Đây là 
một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn 
trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận, và đoàn kết. 


Lại nữa, vị Tỷ-kheo sống với các vị đồng phạm hạnh ở nơi 
công cộng cũng như ở chốn riêng tư, thành tựu những giới luật 
không bị sứt mẻ, không bị xé rách, không bị tỳ vết, không bị hỗn 
tạp, giải thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến 
thiền định. Đây cũng là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên 
tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, 
hòa thuận, và đoàn kết. 


Lại nữa, vị Tỷ-kheo sống với các vị đồng phạm hạnh ở nơi 
công cộng cũng như ở chốn riêng tư, thành tựu tri kiến cao thượng 
và giải thoát, dẫn đắt người tu tập theo đúng con đường ấy đến chỗ 
đoạn tận khổ đau. Đây cũng là một nguyên tắc về sự thân thiện 
tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh 
chấp, hòa thuận, và đoàn kết. 


Đó là sáu nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương 
yêu và tôn trọng, đưa đên găn bó, không tranh châp, hòa thuận, vả 
đoàn kết. 


(Trung BK III, Kinh số 104: Kinh Làng Sama, tr. 76-78) 


(3) Bắn giai cấp đều thanh tịnh 

1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại thành Xá- 
vệ (Savatthi) ở rừng Kỳ-đà (Jeta), thuộc vườn Câp Cô Độc 
(Anathapindika). 

2. Vào lúc đó, có năm trăm Bà-la-môn từ nhiêu thị trần khác 
nhau đang cư trú tại thành Xá-vệ vì một sô công việc. Rôi các 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 177 


người Bà-la-môn ấy suy nghĩ: “Sa-môn khổ hạnh Gotama chủ 
trương bôn giai câp đêu thanh tịnh. AI có thê tranh luận với Sa- 
môn Gotama về lời khăng định này?” 


3. Lúc bấy giờ, có một người Bả-la-môn trẻ tuổi tên là 
Assalayana đang cư trú tại thành Xá-vệ, là một thanh niên đầu cạo 
trọc, chỉ mới mười sáu tuổi đã tinh thông ba tập kinh Vệ-đà với tất 
cả từ ngữ, nghi thức, ngữ âm, từ nguyên, và thứ năm là các chuyện 
lịch sử; thiện xảo về ngữ học và văn phạm; thông thạo triết lý tự 
nhiên và đại nhân tướng. Vì thế, những người Bà-la-môn nghĩ 
rằng anh ta có thể tranh luận với Thế Tôn. 


4. Rồi họ đi đến thanh niên Bả-la-môn và nói với anh ta: 
“Tôn giả Assalãyana, Sa-môn Gotama nảy tuyên bố răng bốn giai 
cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Assaläyana hãy đến và tranh luận với 
Sa-môn Gotama về lời khắng định này.” 


Khi nghe nói như vậy, thanh niên Assaläyana trả lời: “Thưa 
quý vị, Sa-môn Gotama là người giảng Chánh pháp. Những aI 
thuyết giảng Chánh pháp đều rất khó tranh luận với họ. Tôi không 
thể tranh luận với Sa-môn Gotama.” 


Lần thứ hai và rồi lần thứ ba các người Bà-la-môn thúc đây 
thanh niên ây đi tranh luận. Lân thứ hai, thanh niên Assalãyana từ 
chôi, nhưng qua lân thứ ba thì thanh miên ây đông ý. 


5. Rồi thanh niên Assalãyana cùng với một số đông Bả-la- 
môn đi đến Thế Tôn và trao đôi những lời thăm hỏi với ngải. Sau 
khi nói xong những lời thăm hỏi thân hữu và lễ độ, thanh niên 
Assalãyana ngôi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn nói rằng: “Chỉ có 
Bà-la-môn là giai cấp cao nhất, tất cả các giai cấp khác đều thấp 
kém; chỉ có Bả-la-môn là giai cấp có màu da trăng sáng nhất, tất 
cả giai cấp khác đều có màu da đen tối; chỉ có giai cấp Bà-la- 
môn là thanh tịnh, các giai cấp khác đều không thanh tịnh; chỉ có 
giai cấp Bà-la-môn là con của Phạm Thiên, dòng giống của Phạm 
Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh ra, do 
Phạm Thiên tạo ra, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” Tôn giả 
Gotama nói gì về việc này? 


— Này Assalãyana, các phụ nữ Bà-la-môn được thấy là có 


178 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


kinh nguyệt, có mang thai, sinh con và cho con bú? () Và mặc 
dù các Bà-la-môn ấy sanh từ bụng mẹ, lại nói rằng: “Bà-la-môn 
là giai cấp cao nhất... chỉ có giai cấp Bà-la-môn là con của Phạm 
Thiên, dòng giống của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, 
do Phạm Thiên sanh ra, do Phạm Thiên tạo ra, là những kẻ thừa 
tự của Phạm Thiên.” 


6. - Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vân nghĩ như thê này: “Chỉ có Bả-la-môn là giai câp cao 
nhật... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 

— Này Assalãäyana, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe nói ở 
nước Yona và KamboJa (s) và ở các đât nước bên ngoài chỉ có hai 
giai câp, chủ nhân và tôi tớ, và chủ nhân trở thành tôi tớ và tôi tớ 
trở thành chủ nhân? 

— Thưa vâng, con có nghe. 


— Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự 
hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà-la-môn trong trường 
hợp nảy lại nói rằng: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp cao nhất... là 
những kẻ thừa tự của Phạm Thiên?” 

7.— Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vẫn nghĩ như thế này: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp cao 
nhất... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 

— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử một người Sát- 
đế-ly phạm tội sát sanh, lẫy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, 
có tà kiến. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, có phải 
chỉ có người ây sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi dữ, cõi thấp kém, địa 
ngục; còn người Bả-la-môn thì không như vậy? G1ả sử có người 
lái buôn... người công nhân phạm tội sát sinh... và có tà kiến. Vào 
lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, có phải chỉ có người ấy 
sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi dữ, cõi thấp kém, địa ngục; còn người 
Bà-la-môn thì không như vậy? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Dù đó là người Sát-đề-ly, 
người Bả-la-môn, người lái buôn, hay là người công nhân, những 
người thuộc cả bốn giai cấp nêu phạm tội sát sanh... và có tả kiến, 
vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, họ sẽ tái sanh vào đọa 
xứ, cõi dữ, cõi thấp kém, địa ngục. 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÔNG HIỆN TẠI 179 


— Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự 
hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà-la-môn trong trường 
hợp này lại nói rằng: “Chỉ có Bả-la-môn là giai cấp cao nhất... là 
những kẻ thừa tự của Phạm Thiên?” 


ở. - Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vân nghĩ như thê này: “Chỉ có Bả-la-môn là giai câp cao 
nhật... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 


— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một người 
Bà-la-môn từ bỏ sát sanh; từ bỏ lây của không cho; từ bỏ tà dâm; 
từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; không 
có tâm tham, không có tâm sân; có chánh kiến. Vào lúc thân hoại 
mạng chung, sau khi chết, có phải chỉ có người ấy sẽ tái sanh vào 
cõi an lành, vào Thiên giới; còn người Sát-đề-ly, người lái buôn, 
người công nhân thì không như vậy? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Dù đó là người Sát-để ly, 
người Bà-la-môn, người lái buôn, hay là người công nhân, những 
người thuộc cả bốn giai cấp nếu từ bỏ sát sanh... và có chánh kiến, 
vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, họ sẽ tái sanh vào cõi 
an lành, vào Thiên giới. 

— Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự 
hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bả-la-môn trong tường 
hợp này lại nói rằng: “Chỉ có Bả-la-môn là giai cấp cao nhất... là 
những kẻ thừa tự của Phạm Thiên?” 


9. — Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vân nghĩ như thê này: “Chỉ có Bả-la-môn là giai câp cao 
nhât... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 


— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Phải chăng chỉ có 
người Bà-la-môn khả năng phát triển tâm từ bi đối với xứ sở này, 
không thù nghịch, không sân hận, còn các người Sát-đề-ly, người 
lái buôn hay người công nhân thì không có khả năng đó? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Dù đó là người Sát-để ly, 
người Bà-la-môn, người lái buôn, hay là người công nhân, những 
người thuộc cả bốn giai cấp đều có khả năng phát triển tâm từ bi 
đối với xứ sở này, không thù nghịch, không sân hận. 


180 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


— Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự 
hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà-la-môn trong trường 
hợp này lại nói rằng: “Chỉ có Bả-la-môn là giai cấp cao nhất... là 
những kẻ thừa tự của Phạm Thiên?” 

10. — Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vẫn nghĩ như thế này: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp cao 
nhất... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 

— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Phải chăng chỉ có 
người Bà-la-môn là có khả năng cầm cây chà lưng và bột tắm, đi 
đến dòng sông tắm sạch các bụi bặm và chất dơ; còn các người 
Sát-đề-ly, người lái buôn hay người công nhân thì không có khả 
năng đó? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Dù đó là người Sát-để ly, 
người Bà-la-môn, người lái buôn, hay là người công nhân, những 
người thuộc cả bốn giai cấp đều có khả năng cầm cây chà lưng và bột 
tăm, đi đến dòng sông tăm sạch các bụi bặm và chất đơ. 

— Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự 
hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bả-la-môn trong tường 
hợp nảy lại nói rằng: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp cao nhất... là 
những kẻ thừa tự của Phạm Thiên?” 

1¡.— Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vẫn nghĩ như thế này: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp cao 
nhất... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 

— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có vua Khattiya 
tập hợp một trăm người có nguôn gốc sinh sông khác nhau và nói 
với họ: “Quý vị hãy đến đây, quý vị nào sinh ra từ bộ tộc Sát-đề-ly 
hay từ bộ tộc Bà-la-môn, hay từ hoàng tộc, hãy lây phần trên của 
cây củi châm lửa làm bằng gỗ tốt, châm ngọn lửa và tạo ra sức 
nóng; và những người nào sinh ra từ giai cấp hạ tiện (chiên-đả-la), 
thuộc gia đình thợ săn, thuộc gia đình làm đồ mây tre, thuộc gia 
đình làm xe kéo, thuộc gia đình lượm rác, hãy đề họ lấy phần trên 
của cây củi châm lửa làm bằng gỗ của máng chó uống nước, hay 
máng heo ăn, hay thùng rác, hay củi khô từ cây thầu dầu, để họ 
châm lửa và tạo ra sức nóng.” 


Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Khi ngọn lửa được người 
trong nhóm thứ nhât châm lên và tỏa ra sức nóng, có phải chỉ lửa 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 1S1 


ấy mới có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, và có thể sử dụng cho 
những việc cần dùng lửa; còn lửa khi được người trong nhóm thứ 
hai châm lên thì không có ngọn, không màu sắc, không ánh sáng, 
và không thê sử dụng cho những việc cần dùng lửa? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Khi ngọn lửa được người trong 
nhóm thứ nhất châm lên và tỏa ra sức nóng, lửa ấy có ngọn, có màu 
sắc, có ánh sáng, và có thê sử dụng cho những việc cần dùng lửa; và 
khi lửa được người trong nhóm thứ hai châm lên cũng có ngọn, có 
màu sắc, có ánh sáng, và có thê sử dụng cho những việc cân dùng 
lửa. Vì tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, có ánh sáng, vả 
có thể sử dụng cho những việc cần dùng lửa. 

— Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự 
hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bả-la-môn trong tường 
hợp này lại nói rằng: “Chỉ có Bả-la-môn là giai cấp cao nhất... là 
những kẻ thừa tự của Phạm Thiên?” 

12.- Mặc dù Sa-môn Gotama nói như vậy, các người Bà- 
la-môn vẫn nghĩ như thế này: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp cao 
nhất... là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên.” 

— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một thanh 
niên Sát-đề-ly kết hôn với một thiếu nữ Bả-la-môn, và sinh được 
một đứa con trai. Đứa con trai được sinh ra từ một người cha Sát- 
đế-ly và một người mẹ Bả-la-môn như thế sẽ được gọi là Sát-đế-ly 
theo cha hay Bà-la-môn theo mẹ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, đứa bé có thể được gọi theo cả hai, 
cha hay mẹ. 

13.— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một thanh 
niên Bà-la-môn kết hôn với một thiếu nữ Sát-đé-ly, và sinh được 
một đứa con trai. Đứa con trai được sinh ra từ một người cha Bà- 
la-môn và một người mẹ Sát-đề-ly như thế sẽ được gọi là Sát-đề- 
ly theo cha hay Bà-la-môn theo mẹ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, đứa bé có thể được gọi theo cả hai, 
cha hay mẹ. 


14.— Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một con 
ngựa cái giao phối với một con lừa đực, và kết quả là một con la 
được sinh ra. Như vậy con la sẽ được gọi là ngựa theo mẹ hay lừa 


182 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
theo cha? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nó là con la, vì nó không thuộc 
vê giông lừa hay ngựa. Con thây sự sai khác trong trường hợp 
này, nhưng con không thây sự khác biệt trong những trường hợp 
trước. 


15. — Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có hai thanh 
niên Bả-la-môn là anh em ruột, do cùng một mẹ sinh ra, một người 
thì chăm chỉ học hành, thông hiểu Thánh điển và người kia thì 
không chăm chỉ học hành, cũng không thông hiểu Thánh điền. 
Đối với hai anh em này, người Bả-la-môn sẽ dâng thức ăn cho ai 
trước trong buổi lễ đám tang, hay buôi lễ cúng dường, hay buôồi 
tiệc tế thần, hay ở buổi tiệc đãi khách? 


— Thưa Tôn giả Gotama, trong những dịp lễ lạc như vậy, 
người Bà-la-môn sẽ dâng thức ăn trước cho người chăm chỉ học 
hành, thông hiểu Thánh điển; vì cúng dường cho người không 
chăm chỉ học hành cũng không thông hiểu Thánh điển thì làm sao 
đem lại quả tốt đẹp được? 


1ø. — Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có hai thanh 
niên Bà-la-môn là anh em ruột, do cùng một mẹ sinh ra, một người 
thì chăm chỉ học hành, thông hiểu Thánh điển nhưng vô đạo đức 
và tính tình xâu ác; và người kia thì không chăm chỉ học hành cũng 
không thông hiểu Thánh điển, nhưng có đức hạnh và tính tình hiền 
thiện. Đối với hai anh em này, người Bà-la-môn sẽ dâng thức ăn 
cho ai trước trong buổi lễ đám tang, hay buổi lễ cúng dường, hay 
buổi tiệc tế thần, hay buôi tiệc đãi khách? 


- Thưa Tôn giả Gotama, trong những dịp lễ lạc như vậy, 
người Bả-la-môn sẽ dâng thức ăn trước cho người không chăm 
chỉ học hành cũng không thông hiểu Thánh điển, nhưng có đức 
hạnh và tính tình hiền thiện; vì cúng đường cho người vô đạo đức 
và tính tình xấu ác thì làm sao đem lại quả tốt đẹp được? 


17. — Này Assalãyana, trước tiên, ông theo lập trường về 
nguồn góc sanh trưởng, sau đó ông theo lập trường về thông hiểu 
Thánh điển, rồi sau đó ông lại đi đến lập trường dựa trên luận 
điểm là cả bốn giai cấp đều thanh tịnh, như Ta đã chủ trương. 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 183 


Khi nghe nói như vậy, người thanh niên Bà-la-môn 
Assalãyana ngôi im lặng, sững SỜ, hai vai rũ xuống và cúi gục 
đầu, mặt mày rầu rĩ không thốt nên lời. 


(Trung BK II, Kinh số 93, tr: 681-696) 


(4) Bảy nguyên tắc ôn định xã hội 


1.1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế tôn trú tại Vương Xá 
(Rãjagaha), trên Núi Linh Thứu (Gijjhakũta). Bấy giờ, Vua A-xà- 
thế (Ajãtasattu), con bả Vi-đề-h¡i (Vedehiputta) của xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha) muốn tân công dân Vajjï. (ø) Vua nói: “Ta sẽ đánh tan 
dân VaJjI, dân này rất hùng mạnh, ta sẽ tàn sát chúng, sẽ tiêu diệt 
chúng!” 

1.2. Và vua A-xà-thế nói với vị đại thần, người Bả-la-môn 
Vassakara: 

— Này Bả-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, thay mặt ta cúi đầu 
đảnh lễ chân Ngài, hỏi Ngài có được vô bệnh, có được sông an 
nhiên, khỏe mạnh và thoải mái, rồi sau đó bạch rằng: “Bạch Thế 
Tôn, vua A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà muốn tấn công dân Vajj. 
Vua nói: “Ta sẽ đánh tan dân Vajjï, dân này rất hùng mạnh, ta sẽ 
tàn sát chúng, sẽ tiêu diệt chúng!?” Và Thế Tôn trả lời như thế nào 
thì khanh hãy tường trình lại cho trằm thật chính xác, vì Như Lai 
không bao giờ nói lời hư vọng. 

1.3. Vassakara nói: '“Tâu Đại vương, thần xin tuân lệnh.” Và 
sau khi đã trang bị đầy đủ các cỗ xe của vương triều, vị đại thần 
lên ngồi trong một chiếc và ra đi từ Rãjagaha đến núi Linh Thứu, 
đánh xe đi nhanh ở nơi có thê dùng xe được, rồi tiếp tục đi bộ đến 
chỗ Thế Tôn đang ngôi. vị đại thần trao đổi những lời thăm hỏi 
lễ độ với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và nói lên thông điệp 
của đức vua. 

1.4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Änanda đang đứng hầu quạt sau 
lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả: 

(1 Này Änanda, ngươi có nghe dân Vajjï tổ chức hội họp 
thường xuyên không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe họ tô chức hội họp thường 


184 HỢP TUYỂN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 
xuyên. 

— Này Änanda, bao lâu dân Vajjï tổ chức hội họp thường 
xuyên, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tản. 

(2)— Ngươi có nghe dân VaJjï hội họp trong sự hòa hợp, giải 
tán trong sự hòa hợp, và tiệp tục công việc của họ trong sự hòa 
hợp? 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy. 

— Này Ananda, bao lâu mà dân Vajjï hội họp trong sự hòa 
hợp, giải tán trong sự hòa hợp, vả tiêp tục công việc của họ trong 
sự hòa hợp, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. 

(3)- Ngươi có nghe dân VaJjï không làm những gì luật lệ 
không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép 
làm, nhưng họ tiên hành công việc theo những gì truyền thông xưa 
cô của họ đã cho phép? 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy. 

(4)— Ngươi có nghe họ vinh danh, kính trọng, tôn sùng vả 
đảnh lễ những bậc trưởng lão và xem những vị này xứng đáng 
được lăng nghe...?” 

(5)... răng họ không dùng vũ lực để bắt cóc vợ và con gái 
của kẻ khác và bắt ép những người này phải sông với họ?...” 

(6)... rằng họ vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ các 
nơi thờ tự của người Vajjï ở trong nước vả ngoài nước, và không 
từ bỏ sự hộ trì đúng đăn mà họ đã thực hiện trước đây?...” 

(7) ... rằng họ đã có những biện pháp thích hợp đề bảo đảm 
an toàn cho các bậc A-la-hán, đê cho các bậc A-la-hán có thê đên 
trong tương lai và cư trú tại đó, và những bậc A-la-hán đã đên rôi 
thì sẽ được sông thoải mái? 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy. 

— Này Ananda, bao lâu mà những biện pháp thích hợp như 
vậy đã được thực hiện thì dân VaJJr sẽ được thịnh vượng, không 
bị suy tản. 

1.5. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakãra: 


— Này Bà-la-môn, một thời, Ta sống ở nơi thờ tự Sarandada 
tại thành Vesali, Ta dạy dân VaJjï bảy nguyên tắc nảy đê phòng 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 185 


ngừa sự suy tàn, và bao lâu mà họ còn giữ gìn bảy nguyên tắc ấy, 
bao lâu mà những nguyên tắc vẫn còn hiệu lực, thì dân VajjT sẽ 
được thịnh vượng, không bị suy tản. 

Khi nghe như vậy, Vassakãra trả lời: 

— Bạch Thế Tôn, thậm chí, nếu dân ValjjT chỉ cần giữ một 
nguyên tặc ây, họ cũng sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn, 
huông chi cả bảy nguyên tắc. Chặăc chăn là dân VaJjT sẽ không bao 
giờ bị vua A-xà-thê chinh phục băng vũ lực hay binh khí, nhưng 
chỉ có thể băng cách tuyên truyền và làm cho họ chông đôi lẫn 
nhau. Bạch Thê Tôn, bây giờ con phải đi. Con rât bận rộn và có 
nhiêu việc phải làm. 

— Này Bả-la-môn, ngươi hãy làm những gì ngươi thấy thích 
hợp. 

Rồi Vassakãra hoan hỷ và vui mừng trước lời dạy của Thế 
Tôn, đứng dậy từ chỗ ngôi và ra đi. 

1.6. Sau khi Vassakãra đã đi rồi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Này Änanda, hãy đi đến nơi các Tỷ-kheo đang cư ngụ 
quanh đây và tập hợp tât cả tại giảng đường. 

— Thưa Vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ãnanda đáp và làm theo lời dạy của Thế Tôn. Rồi 
Tôn giả đến bên Thê Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng qua một bên và thưa 
răng: 

— Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo Tăng đã tập họp. Đây là lúc 
Thê Tôn làm những gì Thê Tôn thây thích hợp. 

Rồi Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi 
xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn, và nói: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng đạy bảy pháp đưa đến an vui 
hạnh phúc. Hãy chú tâm lăng nghe cần thận, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Và Thế Tôn giảng như sau: 


Bao lâu mà các chúng Tỷ-kheo tổ chức hội họp đều đặn 


186 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thường xuyên, thì chúng Tỷ-kheo sẽ được thịnh vượng, không bị 
suy tàn. Bao lâu mà các chúng Tỷ-kheo hội họp trong sự hòa hợp, 
giải tán trong sự hòa hợp, và tiếp tục làm Tăng sự trong sự hòa 
hợp, thì chúng Tỷ-kheo sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. 
Bao lâu mà các chúng Tỷ-kheo không làm những gì luật lệ không 
cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, mà họ tiến 
hành làm Tăng sự theo những gì đã được các giới luật ban hành... 
Bao lâu mà các chúng Tỷ-kheo vinh danh, kính trọng, tôn sùng và 
đảnh lễ những bậc trưởng thượng có vị trí thâm niên, cao tuôi hạ, 
là những bậc cha và thầy của chúng Tăng... Bao lâu mà chúng Tỷ- 
kheo không bị rơi vào bẫy môi của tham ái khởi lên trong tâm và 
sẽ đưa họ đến tái sanh... Bao lâu mà chúng Tỷ-kheo hết lòng sống 
trong rừng... Bao lâu mà chúng Tỷ-kheo gìn giữ chánh niệm đối 
với thân, khẩu, ý, để cho trong tương lai những thiện hữu đồng tu 
sẽ tìm đến với họ, và những bạn đồng tu đã đến sẽ cảm thấy thoải 
mái với chúng Tỷ-kheo... Bao lâu mả chúng Tỷ-kheo giữ gìn bảy 
pháp này và thực hành bảy pháp này, thì chúng Tỷ-kheo sẽ được 
thịnh vượng và không bị suy tàn. 


(Trường Bộ Kinh I, Số 15: Kinh Đại Bát Niết-Bàn, tr. 539-549) 


(5) Chuyển luân Thánh vương 


3. Và sau nhiều trăm, nhiều ngàn năm, vua Da|hanemi cho 
gọi một người và bảo: “Này khanh, bất cứ khi nào khanh thấy 
bánh xe báu cõi Trời trượt khỏi vị trí của nó, thì thông báo cho 
trầm biết.” 


— “Thưa vâng, tâu Đại vương,” người ây trả lời. 


Và sau nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy bánh 
xe báu cõi Trời đã trượt khỏi vị trí của nó. Thấy vậy, người ấy 
tường trình sự kiện này cho nhà vua. Lúc ấy, vua Da|hanemi cho 
mời thái tử đến và nói: “Này con thân yêu, bánh xe báu cõi Trời 
đã trượt khỏi vị trí của nó. Và ta nghe rằng khi sự kiện này xảy ra 
cho một vị Chuyển luân Thánh vương, thì vua sẽ không còn sông 
được bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng đầy đủ mọi dục lạc của thế 
gian, nay đã đến lúc tìm cầu những lạc thú của chư Thiên. Con 
là con trai của ta, hãy trị vì vương quốc này. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cả-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” Và 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 187 


sau khi vị Thánh vương này đã xuất gia bảy ngày, bánh xe báu cõi 
Trời biến mắt. 

4. Rồi có một người khác đi đến vị vua Sát-đế-ly mới được 
tấn phong và nói: “Tâu đại vương, ngài phải biết rằng bánh xe báu 
cõi Trời đã biến mắt.” Khi nghe tin này, nhà vua thấy buồn khổ và 
sầu muộn. Vua đi đến chỗ vị Thánh vương và báo cho ngài biết 
tin này, và vị Thánh vương nói với nhà vua: “Con thân yêu của ta, 
con không nên buồn khổ và sầu muộn khi thấy bánh xe báu cõi 
Trời biến mắt. Bánh xe báu cõi Trời không phải là gia bảo của tổ 
tiên ta để lại. Mà bây giờ, con thân yêu, con hãy tự mình trở thành 
VỊ Chuyên luân Thánh vương. Và khi sự việc này xảy ra, nếu con 
hành trì những nhiệm vụ của một vị Chuyển luân Thánh vương, 
vào ngày răm Bồ-tát, (1o) khi con đã gội đầu và đi lên sân thượng 
của tòa lâu đài để thực hành ngày Bó-tát, bánh xe báu cõi Trời sẽ 
hiện ra trước mặt con, với đầy đủ ngàn tăm, đủ vành xe, trục và 
các bộ phận.” 

5. - Tâu phụ vương, nhưng thế nào là nhiệm vụ của một vị 
Chuyên luân Thánh vương? 

- Như thế này, con thân yêu: Chính con y cứ vào Chánh 
pháp, vinh danh Chánh pháp, tôn kính Chánh pháp, trân quý Chánh 
pháp, đảnh lễ Chánh pháp, sùng bái Chánh pháp, lắy Chánh pháp 
làm huy hiệu và ngọn cờ, công nhận Chánh pháp là thầy của con; 
con phải tự mình trở thành người bảo vệ chơn chánh của gia đình 
mình, quân đội mình, của Sát-đề-ly và quân thần, của Bả-la-môn 
và các gia chủ, của dân chúng thành thị và nông thôn, của Sa-môn 
và Bà-la-môn, của cầm thú và chim muông. Đừng để cho điều phi 
pháp có mặt trong quốc độ của con, và hãy bố thí cho những người 
nghèo khổ. Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nảo trong quôc độ của 
con đã từ bỏ đời sông dục vọng và thực hành hạnh nhẫn nhục và 
nhu hòa, mỗi người tự mình an tịnh, và mỗi người tự mình nỗ lực 
chấm dứt mọi khát ái, thì thỉnh thoảng con hãy đến với họ và hỏi: 
“Này Tôn giả, thế nào là thiện và thế nảo là bất thiện, thế nào là 
đáng chê trách và thế nào là không đáng chê trách, cái gì nên theo 
và cái gì không nên theo? Hành động như thế nào đem lại tổn hại 
và khổ đau lâu dài, hành động nào đem lại an vui và hạnh phúc lâu 
dài?” (in Sau khi đã lắng nghe các vị ấy, con phải tránh những việc 
bắt thiện và làm những việc thiện. Con thân yêu, như thế là nhiệm 


188 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


vụ của một vị Chuyên luân Thánh vương. 

— Thưa vâng, tâu phụ vương. 

Nhà vua trả lời và thực hành nhiệm vụ của một vị Chuyên luân 
Thánh vương. Và vì vua đã thực hành như vậy, vào ngày răm Bồ-tát, 
sau khi nhà vua đã gội đầu và đi lên sân thượng của tòa lâu đài để 
thực hành lễ Bồ-tát, bánh xe báu cõi Trời hiện ra trước mặt vua, với 
đầy đủ ngàn tăm, đủ vành xe, trục và các bộ phận. Rồi nhà vua nghĩ 
rằng: “Ta đã được nghe nói là khi một vị vua Sát-đế-ly mới được tấn 
phong thấy bánh xe như vậy trong ngày rằm Bố-tát, vị vua ấy sẽ trở 
thành bậc Chuyên luân Thánh vương. Ta có được phép làm Chuyển 
luân Thánh vương không?” 


ø. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y qua một bên vai, nhà vua 
tay trái cầm bình nước, tay phải tưới nước lên bánh xe và nói: 
“Xin bánh xe báu hãy lăn, xin bánh xe báu nhiếp phục tất cả!” 
Bánh xe báu lăn về phương đông, và nhà vua theo sau với bốn 
loại binh chủng. Và bất cứ ở nước nảo bánh xe báu dừng lại, nhà 
vua an trú với bốn binh chủng của mình. Và những nước chống 
đối nhà vua ở vùng phương đông đều đến và nói: “Hãy đến đây, 
Đại vương, xin chào mừng ngài. Chúng tôi thuộc về ngài. Xin Đại 
vương hãy cai trị chúng tôi.” 


Và nhà vua nói: “Không được sát sanh. Không được lấy của 
không cho. Không được nói láo. Không được tà dâm. Không được 
uống những chất gây say nghiện. Hãy thọ hưởng những gì quý vị 
sở hữu như trước đây.” q2) Và những người chống đối nhà vua 
trong vùng phương đông trở thành chư hầu của nhà vua. 

7. Rồi Bánh xe báu lăn về phương nam, tây, bắc... (nu phân 
6 rên)... Rồi bánh xe báu, sau khi đã chinh phục lãnh địa từ hải 
phận nảy đến hải phận khác, liền quay trở về kinh đô và dừng lại 
trước cung điện nhà vua như đề làm vật trang hoàng cho cung điện 
vua. 


(Trường Bộ Kinh II, Số 26: Kinh Chuyển luân Thánh vương, 
fr. 355-362) 


(6) Đem lại thanh bình cho đất nước 


9. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Kũtadanta bạch 


IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY TRONG ĐỜI SÓNG HIỆN TẠI 189 


Thế Tôn: “Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe, nói rằng Tôn giá hiểu 
rõ cách thức thực hiện thành công ba kiểu tế tự và mười sáu tế vật. 
Tôi không hiểu rõ về tất cả việc này, nhưng bây giờ tôi muốn cử 
hành đại lễ tế tự. Thật lành thay nếu Tôn giả Gotama có thê giảng 
cho tôi nghe việc này.” 


— Này Bà-la-môn, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng. 
Bà-la-môn trả lời, và Thế Tôn giảng như sau: 


10.— Này Bà-la-môn, thuở xưa có một vị vua tên là MahävIjita. 
Vua này rất giàu có, tài sản rất nhiều, vàng bạc phong phú, nhiều 
sở hữu của cải vật chất, tiền bạc và tài vật giá trị, kho tàng thóc 
gạo đầy ắp. Và khi vua Mahãvijita đang ngôi suy nghĩ riêng tư, ý 
tưởng này chợt khởi lên: “Ta đã đạt được vô số tài sản nhân gian, 
ta đã chinh phục được đất đai rộng lớn. Giờ đây ta hãy tổ chức đại 
tế đàn để đem lại phước lộc và an lạc lâu dải cho ta.” Và nhà vua 
cho mời vị chủ tế (13) và nói với ông ta ý nghĩ này: “Này khanh, ta 
muốn tô chức đại tế đàn. Khanh hãy khuyên ta làm thế nào để việc 
này đem lại phước lộc và an lạc lâu dài cho ta?” 


11. Vị chủ tế tâu rằng: “Tâu Đại vương, đất nước của Đại 
vương đang bị bọn trộm cướp quấy nhiễu, đất nước đang bị tàn 
phá, làng xóm phô xá đang bị tiêu hủy, thôn quê đang bị bọn cướp 
hoành hành. Nếu Đại vương thâu thuế vùng này, việc ấy sẽ là một 
điều sai lầm. Giả sử Đại vương nghĩ rằng: “Ta sẽ diệt trừ tai họa 
giặc cướp này bằng án tử hình hay giam cầm tù tội, hay tịch thu 
của cải, đe dọa hay trục xuất”, tai họa này sẽ không chấm dứt được 
một cách đúng đăn. Những kẻ sông sót sẽ gây tồn thất cho vương 
quốc của ngài. Tuy nhiên, với kế hoạch sau đây, ngải có thể loại 
bỏ hoàn toàn tai họa này. Đôi với những người sống trong quốc độ 
này đang tham gia cày cây và nuôi gia súc, Đại vương hãy phân 
phối thóc giống và vật thực; những người nào đang buôn bán, hãy 
cho họ vốn để làm ăn, những người đang phục vụ trong triều đình, 
ngài hãy cấp lương bổng đầy đủ để sinh sống. Rồi những người 
này sẽ chuyên chú vào nghề nghiệp của mình, và sẽ không gây tôn 
hại cho vương quốc của ngải. Lợi nhuận của vương triều sẽ dồi 
dào, đất nước sẽ thanh bình và sẽ không bị bọn trộm cướp quấy 


190 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


phá, và dân chúng an cư lạc nghiệp, chơi đùa với con cái, sẽ sông 
trong nhà với cửa mở rộng (không sợ bị trộm cắp). 


Và vua nói: “Vậy thì cứ làm như thế.” Ngài chấp thuận lời 
khuyên của chủ tế và phân phát hạt giống và vật thực cho những 
người tham gia cày cấy và chăn nuôi gia súc, cấp vốn cho những 
người buôn bán, trả lương bồng đầy đủ để sinh sống cho những 
người đang làm việc trong triều đình. Rồi những người đó, chuyên 
chú vảo nghề nghiệp của họ, không làm tốn hại cho vương triều. 
Lợi nhuận của nhà vua trở nên dôi dào, đất nước được thanh bình 
yên ôn và không bị trộm cướp quấy nhiễu, dân chúng được an cư 
lạc nghiệp, chơi đùa vui vẻ với con cái, sống trong nhà với cửa mở 
rộng (không sợ bị trộm cắp). 


(Trường Bộ Kinh, Kinh số 5:Kinh Kitadama, tr. 141-142) 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN TÁI SANH TÓT ĐẸP 


V 


CON ĐƯỜNG ĐUA ĐÈN 
TÁI SANH TÓT ĐẸP 


191 


192 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 193 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Trong lời tường thuật về “công cuộc Thánh cầu” của mình, 
Đức Phật nói rằng khi Ngài nhìn ra thế giới ngay sau khi Giác ngộ, 
Ngài thấy rằng chúng sanh cũng giống như những đóa hoa sen 
đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau trong hồ nước. Trong 
lúc một số chúng sanh giống như những đóa sen ở trên hoặc gần 
kề mặt hồ, chỉ cần được tiếp thu những lời giảng dạy vượt thoát 
thế gian của Ngài là có thể giác ngộ, phần lớn chúng sanh được 
gặp Giáo pháp giống như những đóa sen còn đang ở sâu dưới 
mặt hồ. Những đóa sen ấy được hưởng ánh sáng mặt trời và dùng 
năng lượng này để duy trì sự sông; tuy nhiên, chúng cần thời gian 
để vươn tới mặt hồ và phát triển. Cũng vậy, đại đa số chúng sanh 
nghe được lời Phật dạy và có được lòng tin còn cần phải nuôi 
dưỡng những phẩm chất thiện lành của họ dưới ánh sáng của Giáo 
pháp trước khi dòng tâm thức của họ đủ chín muồi đề có thể đạt 
đến chứng ngộ trực tiếp. Tiến trình này thường đòi hỏi nhiều đời, 
và như vậy những người này cần phải áp dụng phương pháp lâu 
đài cho việc phát triển tâm linh của họ. Trong lúc thực hành con 
đường đưa đến giải thoát, họ phải tránh tái sanh vào các cảnh 
giới bất hạnh và thành tựu những lần tái sanh liên tiếp được nhiều 
phước đức với vật chất đầy đủ, hạnh phúc và nhiều cơ hội để đạt 
được những bước tiến tâm linh xa hơn. 


Những phúc lợi này, những điều kiện nâng cao để phát triển 
tâm linh trong Giáo pháp, đến từ chỗ tích lũy được nhiều công đức 
(puñña), một từ mang ý nghĩa khả năng làm điều thiện để mang lại 
những kết quả tốt đẹp trong những lần tái sanh. Theo lời dạy của 
Đức Phật, vũ trụ, với nhiều cảnh giới hiện hữu của các loài hữu 
tình, được điều hành ở mọi cấp độ bằng những qui luật bất dịch, 
về phương diện vật lý, sinh học, tâm lý và đạo đức. Tiến trình để 
cho chúng hữu tình di chuyên từ một trạng thái hiện hữu này sang 


194 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


một trạng thái hiện hữu khác cũng theo qui luật như vậy. Việc này 
được điều hành theo một qui luật hoạt động theo hai phương cách 
chính yếu: Trước tiên, nó kết nối hành động của chúng ta với một 
cảnh giới tái sanh đặc biệt nào đó tương ứng với các hành động ấy; 
và thứ hai, nó xác định mối tương quan giữa hành động của chúng 
ta với phẩm chất của kinh nghiệm chúng ta sống trong một cảnh 
giới đặc biệt nào đó mà chúng ta đã tái sanh. 


Yếu tô điều hành trong tiến trình này, yếu tô làm cho toàn bộ 
tiễn trình trở thành qui luật, là một động lực gọi là nghiệp (Kamma). 
Từ Kamma nghĩa đen là hành động, nhưng theo thuật ngữ nó có 
nghĩa là hành động do ý chí. Như Đức Phật đã dạy: “Chính là ý chí 
(cetana) mà ta gọi là nghiệp; VÌ có Mi chí (ce/ayinđ), nên con người 
hành động băng thân, khẩu và ý.” ( Như vậy, øg”iệp chỉ những 
hành động xuất phát từ ý chí. Ý chí đó có thê thuần tinh thân, phát 
sinh ra øghiệp tinh thần như là suy nghĩ, kế hoạch, và dục vọng; 
hay nó có thê bộc lộ ra ngoài bằng những hành động biểu hiện qua 
thân và lời nói. 

Có vẻ như là hành động của chúng ta, một khi đã thực hiện, 
sẽ tan biến mắt không còn để lại dấu vết nào ngoài tác động rõ 
ràng của chúng đối với người khác hay môi trường của chúng ta. 
Tuy nhiên, theo Đức Phật, tất cả những hành động do ý chí quyết 
định mang tính chất đạo đức tạo ra một tiềm năng mang lại một 
kết quả (vi›aša) hay quả (pha/a) tương ứng với phẩm chất đạo đức 
của những hành động đó. Khả năng này của hành động chúng ta 
làm phát sinh ra những kết quả thích hợp về mặt đạo đức chính là 
ý nghĩa của 0ghiệp. Hành động của chúng ta phát sinh ra nghiệp, 
một tiềm năng tạo thành những quả tương ứng với khuynh hướng 
nội tại của chính các hành động ấy. Rồi khi các điều kiện bên trong 
và bên ngoài thích hợp, nghiệp sẽ chín muôi và sản sinh ra những 
quả thích hợp. Trong lúc chín muỗi, hiệp sẽ tác động vào chúng 
ta về những việc thiện hay ác, tùy theo vào phẩm chất đạo đức của 
hành động chúng ta đã làm. Việc này có thể xảy ra hoặc là vào giai 
đoạn sau của đời hiện tại trong đó ta đã thực hiện hành động này, 
trong đời kế tiếp, hay trong một tương lai xa xăm nào đó. (2) Một 
điều chắc chắn là bao lâu chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi, 
bất cứ nghiệp nào mà ý chí chúng ta đã tích lũy sẽ có khả năng 
chín muồi nếu chúng chưa trổ quả như đã định. 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 195 


Trên nền tảng của phâm chất đạo đức này, Đức Phật đã phân 
biệt ghiệp thành hai phạm trù lớn: Bắt thiện nghiệp (4kwsa/z) và 
thiện nghiệp (#usala). Bất thiện nghiệp là một hành động gây tổn 
hại về mặt tâm linh, đáng chê trách về mặt đạo đức, và có tiềm 
năng đưa đến một sự tái sanh bất hạnh và kết quả khổ đau. Tiêu 
chuẩn đề đánh giá một hành động bắt thiện chính là những động 
lực đàng sau hành động Ấy, đó là nguồn gốc phát sinh ra hành 
động â ây. Có ba nguôn gốc của bất thiện: tham, sân và si. Từ ba 
gôc TÊ ây phát sinh nhiều hình thái rộng lớn khác của động lực 
bất thiện ở cấp độ nhỏ hơn, những trạng thái như là giận đữ, thù 
nghịch, ganh ghét, ích kỷ, kiêu căng, tự hào, tự phụ, và lười biếng: 
và từ những bắt thiện gốc rễ và bất thiện ở cấp độ nhỏ hơn sẽ phát 
sinh các hành động bắt thiện. 


Mặt khác, /h7ện nghiệp là một hành động mang lại lợi lạc về 
mặt tâm linh, và đáng khen ngợi về mặt đạo đức, đó là một hành 
động sẽ trồ quả chín trong hạnh phúc và may mắn. Động lực đẳng 
sau của các hành động ây là ba nguôn gôc thiện: vô tham, vô sân 
và vô si, mà chúng ta có thể diễn tả một cách tích cực như là bố 
thí, từ bị và trí tuệ. Trong lúc những hành động xuất phát từ các 
nguồn ốc bất thiện chắc chắn sẽ tác động lại trong thế giới của 
luân hồi sinh tử, thì những hành động xuất phát từ các nguôn gốc 
thiện lành có thể chia làm hai loại, thế gian và siêu xuất thế gian. 
Những hành động thiện thuộc thế gian (/okjya) có tiềm năng tạo 
ra một sự tái sanh may mắn và những quả tốt đẹp trong vòng luân 
hồi. Những hành động thiện siêu xuất thế gian (/ok„zzara), như là 
nghiệp phát sinh nhờ tu tập Bát Thánh đạo và những pháp khác trợ 
lực cho việc giải thoát, sẽ đưa đến giác ngộ và giải thoát khỏi vòng 
luân hồi. Đây là nghiệp làm tan rã toàn bộ tiến trình nghiệp quả. 

Sự tương quan giữa øñghiệp và quả được đề cập một cách 
tổng quát trong Kinh Văn V, 1, (1). Kinh này nói đến hành động 
bất thiện như là “nghiệp tối” và hành động thiện thuộc thế gian 
như là “nghiệp sáng.” Kinh này cũng nói đến một loại nghiệp gồm 
cả tôi lẫn sáng. Nói một cách chặt chẽ, thì nghiệp này không có ý 
nói về một hành động đơn thuần mà cùng một lúc lại mang những 
đặc điểm của cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp; về phương diện 
kỹ thuật thì điều đó không thể có được, vì một hành động phải 
thuộc về loại này hay loại kia. Nghiệp kết hợp nói đến cách hành 


196 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


xử của một người dẫn thân vào cả hai loại hành động thiện và bắt 
thiện xen kẽ nhau. Cuối cùng, kinh nói đến một loại nghiệp thứ tư, 
đó là nghiệp không tối cũng không sáng. Đây là hành động tu tập 
phát triển Bát Thánh đạo, là thiện nghiệp siêu xuất thế gian. 

Cần phải nhấn mạnh răng đối với Phật giáo Nguyên thủy 
sự hiểu biết và chấp nhận nguyên lý nghiệp quả này là một thành 
phân chính yêu của chánh kiến. Chánh kiến có hai phương diện, 
phương diện thế gian thuộc về đời sông trong thế giới nảy, và 
phương diện siêu xuất thế gian thuộc _VỆ con đường. giải thoát. (3) 
Chánh kiến siêu xuất thế gian bao gồm sự hiểu biết về Tứ diệu 
đế, lý Duyên khởi và Tam pháp ấn là Vô thường, Khổ và Vô ngã. 
Đối với Phật giáo Nguyên thủy, chánh kiến siêu xuất thế gian này 
không thể tách riêng với chánh kiến thuộc thế gian, mà nó đặt tiền 
đề và lệ thuộc vào sự hỗ trợ đắc lực của chánh kiến thuộc thế gian, 
nghĩa là một niềm tin vững chắc vảo giá trị của qui luật nghiệp quả 
và diễn biến của nó qua tiến trình tái sanh. 

Chấp nhận định luật øg”iệp quả đòi hỏi một sự chuyền hóa 
cấp tiễn trong nhận thức của chúng ta về mỗi quan hệ giữa chúng 
ta với thế giới này. Hai giáo lý song đôi nghiệp và tái sanh cho 
chúng ta thấy rằng thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một phản 
ảnh của thế giới nội tâm, trong một số phương diện quan trọng. 
Điều này không có nghĩa là thế giới bên ngoài có thể giảm thiểu đề 
thành một phóng ảnh tinh thần theo phương cách mà một vải chủ 
thuyết triết lý duy tâm đã đề nghị. Tuy nhiên, xem xét cả hai cùng 
với nhau, hai giáo lý này chứng tỏ cho chúng ta thấy răng những 
điều kiện chúng ta sống rất tương ứng với những khuynh hướng 
về nghiệp trong tâm thức chúng ta. Lý do vì sao một chúng sanh 
được tái sanh trong một cảnh giới đặc biệt nào đó là vì trong kiếp 
trước, chúng sanh ấy đã tạo ra một øghiệp, hay một hành động 
do ý chí, dẫn đến việc tái sanh trong cảnh giới đó. Như vậy, trong 
phân tích cuối cùng, tất cả cảnh giới hiện hữu đã được tạo thành, 
định hình và duy trì bởi những hoạt động tỉnh thần của những 
chúng sanh ấy. Như Đức Phật đã dạy: “Đối với các chúng sanh bị 
vô minh che lấp, và tham dục cản trở, zøehiệp là đồng ruộng, thức 
là hạt giống và tham dục là chất âm ướt, để cho nghiệp được định 
hình trong một cảnh giới hiện hữu mới, hoặc thấp kém, trung bình 
hay cao siêu.” (Tăng Chỉ BK 3:76; I 223) (4) 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 197 


Trong bài tuyển tiếp theo, Kinh Văn V, 1, (2) phác họa một 
sự phân biệt tinh tế hơn giữa những loại bất thiện nghiệp và thiện 
nghiệp. Bài kinh kề ra mười trường hợp chính cho mỗi loại. Ở đây, 
chúng được gọi là “cách hành xử bắt chính, không theo đúng Giáo 
pháp” và “cách hành xử chân chính, theo đúng với Giáo pháp,” 
nhưng chúng thường được biết như là mười con đường của bất 
thiện nghiệp và thiện nghiệp. (s) Mười con đường này được phân 
cấp theo “ba cánh cửa của hành động” là thân, khẩu và ý. Trước 
tiên, hãy xét đến bất thiện nghiệp, có ba loại ác hạnh về thân: sát 
sanh, trộm cắp và tà dâm; bốn loại ác hạnh về lời: nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; và ba loại ác hạnh về ý: 
tham lam, sân hận và tà kiến. Mười con đường của thiện nghiệp 
là những gì hoàn toàn ngược lại: Không làm ba ác hạnh về thân, 
không làm bốn ác hạnh về lời, không tham lam, có nhiều thiện 
chí và có chánh kiến. Theo bài kinh, mười loại ác hạnh thuộc về 
bắt thiện nghiệp là nguyên nhân làm cho chúng sanh phải tái sanh 
ở cảnh giới bất hạnh sau khi chết; mười loại thiện hạnh thuộc về 
thiện nghiệp là nguyên nhân làm cho chúng sanh được tái sanh 
vào cảnh giới tốt đẹp sau khi chết. Như kinh văn đã chứng tỏ, 
mười loại thiện nghiệp là trợ lực không những cho sự tái sanh vào 
Thiên giới, mà còn là trợ lực cho “sự đoạn diệt các lậu hoặc,” và 
đạt đến giải thoát. 

Những đoạn văn kết luận của kinh nảy cho chúng ta một cái 
nhìn tổng quát về vũ trụ học Phật giáo. Vũ trụ Phật giáo chia làm 
ba cảnh giới lớn: Dục giới (kãmadham), Sắc giới (rũpadhãm), và 
Vô sắc giới (arũpadhaix), mỗi cảnh giới bao gồm một loạt những 
cõi phụ thuộc. 

Dục giới, là thế giới của chúng ta, được gọi như vậy bởi vì 
những chúng sanh trong cảnh giới này bị dục vọng lôi cuốn mạnh 
mẽ. Cảnh giới này được chia làm hai mức độ: những cõi bất hạnh 
và những cõi thiện lành. Những cõi bất hạnh hay “những trạng thái 
khốn khổ (zpaya)” gồm có ba: địa ngục, là cõi bị hành hạ liên tục 
không ngừng (xem Trung Bộ Kinh số 129 và 130, không đem vào hợp 
tuyển này); súc sanh và cõi ngạ quỷ (peiivisaya), là những chúng 
sanh triền miên đói khát và chịu nhiều đau khổ khác. Đó là cảnh 
giới trừng phạt những chúng sanh đã phạm mười ác nghiỆp. (6) 


Cõi thiện lành trong Dục giới là thế giới loài Người và sáu 


198 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 

cõi Thiên. Các cõi Thiên là: chư Thiên trong cõi Trời Tứ Thiên 
Vương, là cõi Trời được bốn vị vua uy quyên cai trị (yên là Tứ Thiên 
Vương); chư Thiên cõi Trời Đao Lợi Thiên / Tam Thập Tam Thiên 
(Tãvatimsa) do Trời Đề-thích (Sakka) cai trị, đó là một đệ tử của 
Đức Phật, trung thành nhưng có khuynh hướng xao lãng (xem 
kinh Sakkasamnyutta, Tương Ưng Bộ Kinh, chương II); chư Thiên cõi 
Trời Dạ-ma (Yãma); chư Thiên cõi Trời Đâu-suất (Tusitã), là nơi 
cư ngụ của Bồ-tát (tiền thân Đức Phật) trước khi ngài nhập mẫu 
thai làm kiếp người cuối cùng; chư Thiên cõi Trời Hóa Lạc Thiên 
(Nimmãnaratl) (1à những vị Thiên thích sáng tạo) và chư Thiên cõi 
Tha Hóa Tự Tại Thiên (Paranimmänarati) (là những vị Thiên điều 
khiển những sáng tạo của kẻ khác). Nghiệp nhân dẫn đến tái sanh 
vào các cõi thiện lành của Dục giới là việc thực hành mười con 
đường thiện nghiệp. 


Trong Sắc giới, không có những hình thái vật chất thuộc loại 
thô kệch. Những cư dân của cõi này, được biết như là các vị Phạm 
Thiên (Brahm3), Vvul hưởng hỷ lạc, quyền lực, thân hình tỏa ánh 
sáng, và sức sông siêu đăng hơn rất nhiều so với chúng sanh ở cõi 
Dục giới. Sắc giới gồm có mười sáu tầng trời. Những tầng trời này 
là đối tượng tương quan với bốn tầng thiền. Chứng đắc được Sơ 
thiền đưa đến tái sanh vào các tầng trời thuộc Phạm Chúng Thiên, 
Phạm Phụ Thiên, hoặc các vị Đại Phạm Thiên (Mahabrahm3), 
tùy vào việc chứng đắc phát triển ở mức độ thấp, trung bình hay 
cao cấp. Nhị thiền, được chứng đắc cũng ở ba mức độ như vậy, 
đưa đến tái sanh tương ứng với các tầng trời thuộc Thiểu Quang 
Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, hay Quang Âm Thiên. Tam thiên, 
được chứng đắc với cùng ba mức độ như vậy, đưa đến tái sanh 
tướng ứng với các tầng trời thuộc Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng 
Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Tứ thiền, thông thường đưa đến 
tái sanh vào chư Thiên thuộc quả vị cao thượng, nhưng nếu việc 
chứng đắc phát triển với cảm giác nhàm chán “tưởng”, sẽ đưa đến 
tái sanh vào Vô Tưởng Thiên, là những vị thiên không có “tưởng”. 
Sắc giới cũng bao gồm năm tầng trời được dành riêng cho các 
vị đắc quả Bất Lai tái sanh vào đó, được gọi là Tịnh Cư Thiên, 
Vô Đọa Thiên (Avihä), Thanh Tịnh Thiên (Atapp3), Thiện Hiện 
Thiên (Sudassä), Thiện Kiến Thiên (Sudassi) và Vô Song Thiên 
(Akanitthä). Trong mỗi tầng trời vi tế ấy, thọ mạng được nói là vô 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 199 


cùng dải lâu và được gia tăng đáng kế theo từng bậc trời cao hơn. 
@) 

Trong cõi hiện hữu thứ ba, không còn có các hình thái vật 
chất và chỉ có tâm thức đơn thuân hiện hữu, vì thế được gọi là Vô 
sắc giới. Cõi này gồm có bốn tầng trời, là đối tượng tương ứng với 
việc chứng đắc bốn tầng thiền Vô sắc giới, được gọi tên là: Không 
Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ. Thọ mạng ấn định cho những cõi này tương ứng 
với 20.000; 40.000; 60.000 và 84.000 đại-kiếp (grea eons) (để biết 
chiêu dài của một kiếp, xem Kinh Văn l, 4 (3)). 


Đối với vũ trụ học Phật giáo, sự hiện hữu trong mỗi cảnh 
giới là sản phẩm của nghiệp với tiềm năng hữu hạn, nên chủ yếu 
vẫn là vô thường. Chúng sanh được tái sanh vào một cảnh gIỚI 
thích hợp VỚI nghiệp hay hành động của họ, trải nghiệm những kết 
quả tốt hay xấu, và rồi khi nghiệp lực đã hết thời hạn của nó, họ 
lại chết đi và tái sanh vào một nơi nào đó được xác định bởi một 
nghiệp khác đã có cơ hội chín muỗi. Do đó, những tra tấn nhục 
hình trong địa ngục cũng như những lạc thú của cõi Trời, cho dù 
chúng kéo dài bao lâu, rồi cũng đến lúc trôi qua. Đức Phật hướng 
dẫn những người mà năng lực tâm linh vẫn có nguyện vọng tái 
sanh vào cõi Người hay cõi Trời và dạy cho họ những đường lỗi 
hành xử đưa đến hoàn mãn ước vọng của họ. Nhưng Ngài thúc 
giục những người có năng lực thuần thục nên cương quyết nỗ 
lực chấm dứt lang thang vô định trong cõi luân hồi và đạt đến Vô 
sanh, tức Niết-bản, là trạng thái siêu việt tất cả cảnh giới hữu vI. 

Trong lúc hai văn bản kinh đầu tiên trong chương này thiết 
lập một sự tương quan tổng thể giữa nghiệp và các cõi tái sanh 
(Kinh Văn V, 1 (3)), đặc biệt nêu rõ những nghiệp nhân tiềm ân 
bên dưới đối với những sự khác biệt biểu hiện trong đời sống con 
người. Bài kinh này dựa vào một lời dạy nồi tiếng của Đức Phật 
“Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp; họ xuất 
phát từ nghiệp, bị nghiệp ràng buộc, nương tựa vào nghiệp. Chính 
nghiệp đã phân biệt chúng sanh là thấp kém hay cao sang.” Bài 
kinh đề nghị giải thích câu này liên quan với bảy cặp tính cách 
đối nghịch nhau được quan sát từ con người. Bản kinh này cũng 
giới thiệu sự phân biệt hai loại hậu quả mà một nghiệp bất thiện 


200 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


có thê có: nghiệp mạnh hơn là sự tái sanh vào cõi dữ, nghiệp kia 
là những quả bất hạnh trong cõi người; ví dụ, yêu mạng đối với 
những người phạm tội sát sanh trong đời trước. Một sự so sánh 
tương đồng đạt được từ những kết quả mà một thiện nghiệp có thê 
tạo ra: nghiệp mạnh hơn là được tái sanh vào Thiên giới, nghiệp 
kia là những quả tốt đẹp trong cõi người. 


Phân tiếp theo nói đến những công đức (puãña), là thiện 
nghiệp có khả năng đem lại những kết quả thuận lợi trong vòng 
luân hồi. Công đức phát sinh ra những lợi lạc thuộc thế gian, như 
là một sự tái sanh tốt đẹp, giàu có, xinh đẹp và thành công. Công 
đức cũng được dùng như một điều kiện được nâng cao để đạt 
những lợi lạc siêu xuất thế gian, nghĩa là, đạt được những giai 
đoạn tiến tới con đường giác ngộ. Do vậy, như được thấy trong 
Kinh Văn V, 2 (1), Đức Phật thúc đây những đệ tử của Ngài phải 
trau đồi công đức, đề cập đến việc Ngài đã trau dỗi công đức qua 
nhiều đời trước như một ví dụ. 


Các bộ kinh Nikãya sắp xếp rõ ràng công đức thành ba nền 
tảng của đức hạnh: Bồ thí, Trì giới và Thiền định. Kinh Văn V, 
2, (2) kết nối những nên tảng của công đức với các kiểu tái sanh 
tương ứng. Trong bối cảnh tôn giáo Ấn Độ, việc thực hành công 
đức xoay quanh đức tin vào một số đối tượng được xem là thiêng 
liêng và đem lại sức mạnh tâm linh, có khả năng phục vụ như một 
trợ lực cho việc đạt được công đức. Đối với những tín đồ của đạo 
Phật, đó là Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Kinh Văn V, 2, (3) ca 
ngợi ba ngôi báu này là vô thượng trong lãnh vực của mình: Đức 
Phật là vô thượng giữa loài Người, Pháp là vô thượng trong mọi 
giáo pháp, và Tăng là vô thượng trong các hội chúng tôn giáo. Bài 
kinh đề nghị một sự phân biệt hai chiều thú vị về Pháp bảo: Giữa 
các pháp hữu vi (dhamma sankhaia), Bát Thánh đạo là vô thượng; 
giữa các pháp hữu vi hoặc vô vi, Niết-bản là tối thượng. Chỉ cần 
có đức tin vào Tam bảo, nghĩa là, hết lòng sùng kính tin tưởng, tự 
thân đã là một nền tảng của công đức; nhưng như bài kệ đi kèm 
với bài kinh đã nói rõ, Đức Phật và Tăng đoàn có chức năng phụ 
thuộc như là những người nhận cúng dường, và trong vai trò này 
quý ngài giúp cho những người cúng dường đạt được công đức 
dẫn đến việc hoàn thành những ước nguyện đạo đức của họ. Còn 
nhiều điểm về phương diện này của công đức sẽ được nói đến 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 201 
ngay sau đây. 


Những phân của chương tiếp theo sau phối hợp ba nền tảng 
của công đức theo từng điểm một, bắt đầu trong phần 3 là nói về 
bồ thí (đZna). Đức Phật thường xem bố thí như là đức hạnh cơ bản 
nhất của đời sông tâm linh, vì bố thí phục vụ cho việc bẻ gãy cái 
tâm trạng ích kỷ mà chúng ta thường có thói quen sử dụng khi 
giao tiếp với kẻ khác. Tuy nhiên, trái ngược với những gì mà một 
độc giả Tây phương mong đợi, “bố thí” trong Phật giáo Nguyên 
thủy không chỉ có nghĩa là hoạt động từ thiện của các nhà hảo 
tâm hướng đến những người nghèo và những người chịu thiệt thòi 
trong xã hội. Trong lúc bố thí có bao gồm nghĩa này, việc thực 
hành bố thí mang một ý nghĩa bối cảnh đặc thù bắt nguồn từ cơ 
cấu tôn giáo ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, vào thời Đức Phật còn tại thế, 
những người muốn tìm cầu khám phá những chân lý sâu xa nhất 
của hiện hữu và đạt được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử 
thường từ bỏ gia đình, từ bỏ vị trí an toàn của họ trong trật tự xã 
hội chặt chẽ của Ân Độ, và chấp nhận một đời sống đầy bắt trắc 
của một kẻ lang thang không gia đình. Với đầu cạo trọc hay búi 
tóc, đắp y màu vảng nâu hay trắng hay lõa thể, họ đi từ nơi này 
sang nơi khác không có nơi cư ngụ nhất định, chỉ trừ ba tháng mùa 
mưa, lúc đó họ sẽ ở trong những cái cốc đơn giản hay hang đá hay 
những nơi trú ngụ khác. Những người lang thang không nhà ây, 
được biết như là “các nhà tu khổ hạnh” (samana) hay những du sĩ, 
không thực hiện các dịch vụ có trả tiền nhưng sông nhờ vào lòng 
hảo tâm của những gia chủ. Các cư sĩ cung câp cho họ những nhu 
cầu vật chất cần thiết như y áo, chỗ cư ngụ và thuốc men; khi làm 
như vậy, họ tin rằng những sự phục vụ ấy là nguồn công đức sẽ 
giúp họ tiễn một vải bước xa hơn trên con đường hướng đến giải 
thoát tối hậu. 


Khi Đức Phật xuất hiện trong bối cảnh ấy, Ngài cũng áp 
dụng lối sống này cho chính mình. Một khi Ngài bắt đầu công 
việc của mình như một bậc thầy tâm linh, Ngài thiết lập Giáo đoàn 
theo cùng một nguyên tắc như vậy: Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, cũng 
sống tùy thuộc vào lòng hảo tâm của người khác để hỗ trợ vật 
chất cho họ, và họ sẽ đáp lại bằng cách trao tặng cho thí chủ món 
quả quý giá là bố thí Pháp, lời giảng dạy con đường cao thượng 
dẫn đến hạnh phúc, bình an và giải thoát tối hậu. Kinh Văn V, 3, 


202 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


(5) chứng minh cho sự hỗ trợ lẫn nhau này. Bằng cách nhận của 
cúng dường của cư sĩ, các vị xuất gia cho họ cơ hội tạo công đức. 
Vì số lượng công đức phát sinh từ hành động bố thí được xem là 
tỷ lệ thuận với công hạnh xứng đáng của người nhận, khi người 
nhận là Đức Phật và những vị đi theo con đường của Ngài, thì 
công đức là vô lượng (xem Trung Bộ Kinh số 142, không được đưa 
vào hợp tuyển này). Vì lý do đó, cộng đồng tâm linh của các vị 
Thánh đệ tử được gọi là “ruộng phước vô thượng của thế gian 
nảy.” (s) Cũng dường Tăng đoàn được cho là đưa đến phước đức 
lớn lao, dẫn đến an vui hạnh phúc lâu đài và có thể đưa đến tái 
sanh trong các cõi Trời. Nhưng như Kinh Văn V, 3, (6) nhắc nhở 
rằng, điều này “chỉ đúng đối với những vị tu hành đạo đức thanh 
tịnh, chứ không phải đối với những người không có đạo đức.” 


Điều này dẫn đến nền tảng công đức kế tiếp là “Giới” (s12), 
mà theo Phật giáo Nguyên thủy là đòi hỏi phải giữ gìn Giới luật. 
Đường lối hướng dẫn đạo đức căn bản nhất trong bộ kinh Nikãya 
là ngũ giới, đó là những qui luật rèn luyện đòi hỏi: không được 
sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, 
không được nói láo và không được uống rượu. Những điều này 
được đề cập trong Kinh Văn V, 4, (1), mà theo một xoay chuyền 
ngoạn mục trong việc sử dụng từ, đã nói về những giới này ni 
là “những món quả bồ thí xưa cổ, truyền thống và nguyên sơ,” 
như vậy ngụ ý đặt Giới (s72) vào công. đức Bồ thí (đãna). Lý do 
về việc giữ giới như một hình thức bố thí là vì người giữ giới 
sẽ ban bố cho vô lượng chúng sanh “sự tự do thoát khỏi sợ hãi, 
thủ nghịch, và đàn áp,” và như một nghiệp quả, “chính người ấy 
cũng được hưởng vô lượng tự do thoát khỏi sợ hãi, thù nghịch 
và đàn áp.” 

Trong lúc Đức Phật mạnh mẽ khuyến cáo việc giữ gìn ngũ 
giới đối với cư sĩ như một bồn phận toản thời gian, Ngài đề nghị 
một kiêu rèn luyện đạo đức chặt chẽ hơn cho ngày Uposatha, là 
ngảy tu bát quan trai giới; những ngày giữ giới này được ấn định 
theo âm lịch: là ngày rằm, ngày mồng một và hai ngày trăng bán 
nguyệt (ngày nay đối với một số quốc gia theo Phật giáo, ngày 
rằm được chọn ưu tiên). Vào những ngày này, các Phật tử thuần 
thành phát nguyện giữ tắm giới: năm giới như thường lệ, nhưng 
với giới thứ ba thay đổi để bao gồm hoàn toàn cắm chuyện tình 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 203 


dục, được tăng cường thêm bằng ba giới khác thường dùng để 
huấn luyện các Sa-di nam hay nữ. Tám giới này, được kế trong 
Kinh Văn V, 4, (2) tăng cường việc rèn luyện Giới như một sự 
gìn giữ đạo đức bằng cách huấn luyện sự tự chế, sống đơn giản 
và tâm hài lòng. Về phương diện này, Giới chuẩn bị cho người 
đệ tử việc huấn luyện tâm thức bằng cách hành thiền, là nền tảng 
thứ ba của công đức. 


Việc hành thiền không những là trọng tâm của con đường 
giải thoát, mà còn là một nguồn công đức tự thân. Những kiểu 
hành thiền đúng pháp, ngay cả những kiểu thực hành không trực 
tiếp đưa đến tuệ giác, cũng giúp thanh lọc những mức độ thô lậu 
của các câu uế trong tâm và khai mở chiều sâu của tiềm năng 
thanh tịnh và trong sáng của tâm. Kinh Văn V, 5, (1) tuyên bố 
rằng kiểu hành thiền có kết quả tốt nhất đem lại những công 
đức thuộc thế gian là việc phát triển tâm từ (meiizbhavang). Tuy 
nhiên, việc thực hành tâm từ chỉ là một trong một nhóm bốn kiều 
hành thiền được gọi là “Tứ Vô Lượng Tâm” (appamaniñña): Đó 
là phát triển tâm Từ, Bị, Hý, Xả, và trải rộng vô biên đến tất cả 
chúng sanh hữu tình. Nói ngăn gọn, Từ („e¿z4) là lòng mong ước 
cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc; Bi (Zarua;) là lòng 
thương xót đối với tất cả chúng sanh đang bị khổ đau dày vò; 
Hỷ (øwđ¡¡ã) là cảm thấy hạnh phúc trước sự thành công và may 
mắn của kẻ khác; Xả („»ekkhä) là một phản ứng bình thản trước 
mọi vui buôn, giúp bảo vệ con người khỏi bị đao động tình cảm. 


Những kiểu hành thiền này được nói là phương tiện để tái 
sanh vào thế giới Phạm Thiên (xem Kinh Văn E; 5 (2)). Trong lúc 
người Bà-la-môn xem thế giới Phạm Thiên như là chứng đắc cao 
nhất, đối với Đức Phật, đó chỉ là một cõi tái sanh cao thượng. 
Tuy nhiên, trạng thái định xuất phát từ những kiểu hành thiền ấy 
có thể được dùng làm nền tảng để tu tập tuệ giác, và tuệ giác đạt 
đên đỉnh cao là giải thoát. Kinh Văn V, 5, (3) là phân cuối của 
chương này; VÌ vậy, xếp hạng những kiểu công đức khác nhau 
tùy theo kết quả của chúng: Từ bồ thí (với nhiều kiểu bố thí được 
xếp hạng theo địa vị tâm linh của người nhận) đến quy y và giữ 
Năm BIỚI, đến hành thiền tâm từ. Rồi, vào đoạn cuối, bài kinh 
tuyên bố hành động có kết quả tốt nhất trong tất cả là nhận thức 
về vô thường. Tuy nhiên, nhận thức về vô thường thuộc về một 


204 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


trật tự khác. Nhận thức này có kết quả tốt như vậy không phải 
vì nó đem lại những kết quả thuộc thế gian trong vòng luân hồi 
sinh tử, nhưng vì nó dẫn đến tuệ giác làm cắt đứt những chuỗi 
dây xích ràng buộc của kiếp người và mang lại sự chứng đắc giải 
thoát rốt ráo là Niết-bản. 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 205 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN 
TÁI SANH TÓT ĐẸP 


1. ĐỊNH LUẬT NGHIỆP QUÁ 
(L) Bốn loại nghiệp 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp đã được Ta thuyết 
giảng sau khi Ta tự mình chứng ngộ với thắng trí. Thế nào là bốn? 

Có nghiệp tối với những quả tối; có nghiệp sáng với những 
quả sáng; có nghiệp vừa tối vừa sáng với quả vừa tối vừa sáng; có 
nghiệp không tôi không sáng với quả không tối không sáng; đưa 
đến đoạn diệt nghiệp. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp tối với quả tối? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người phát sinh những hành động cố ý gây 
tốn hại về thân, khẩu và ý. Sau khi đã làm như vậy, người ấy sẽ 
tái sanh vào một thế giới có nhiều tồn hại. Khi người ấy tái sanh 
vào thế giới có nhiều tôn hại, những cảm xúc tổn hại sẽ chạm đến 
người ấy. Khi bị cảm xúc tôn hại chạm đến, người ấy trải nghiệm 
cảm xúc tổn hại, vô cùng đau đớn, ví dụ như những chúng sanh 
trong địa ngục. Đây gọi là nghiệp tôi với quả tối. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là nghiệp sáng với những quả 
sáng? Ở đây, này các luc -kheo, có người phát sinh những hành 
động cô ý không gây tôn hại về thân, khẩu và ý. Sau khi đã làm 
như vậy, người ây sẽ tái sanh vào một thế ĐIỚI không có tổn hại. 
Khi người ấy tái sanh vào thế giới không có tôn hại, những cảm 
xúc không tốn hại sẽ chạm đến người ấy. Khi những cảm xúc 
không tốn hại chạm đến, người ấy trải nghiệm cảm xúc không tôn 
hại, vô cùng vui thích, ví dụ như chư Thiên ở cõi Biến Tịnh Thiên. 
(9) Đây gọi là nghiệp sáng với quả sáng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp vừa tối vừa sáng với 
quả vừa tối vừa sáng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phát sinh 


206 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 

những hành động có ý vừa gây tốn hại về thân, khâu, ý và những 
hành động cô ý không gây tôn hại về thân, khẩu, ý. Sau khi đã làm 
như vậy, người ây sẽ tái sanh vào một thế giới vừa có tổn hại vừa 
không có tốn hại. Khi người ấy tái sanh vào thê giới như thế, vừa 
có tôn hại vừa không có tôn hại, những cảm xúc vừa có tôn hại vừa 
không có tốn hại sẽ chạm đến người ấy. Khi bị chạm bởi những 
cảm xúc như vậy, người ấy trải nghiệm cảm xúc vừa tốn hại vừa 
không tồn hại, một sự pha trộn, xen lẫn lạc và khổ, như loài Người, 
một số chư Thiên và một số chúng sanh ở các đọa xứ. Đây gọi là 
nghiệp vừa tôi vừa sáng với quả vừa tối vừa sáng. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp không tối không sáng 
với quả không tối không sáng đưa đến đoạn diệt nghiệp? Đó là 
người có ý chí đoạn trừ nghiệp tối với quả tối; đoạn trừ nghiệp 
sáng với những quả sáng; đoạn trừ nghiệp không tối không sáng 
với quả không tối không sáng. Đây được gọi là nghiệp không 
tối không sáng với quả không tối không sáng đưa đến đoạn diệt 
nghiỆp. (10) 


Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại nghiệp đã được Ta thuyết 
giảng sau khi Ta tự mình chứng ngộ với thăng trí. 


(Tăng Chi BK2, Ch. XXI1/ Phẩm Nghiệp, tr. 259 -262) 


(2) Chúng sanh đi về đâu sau khi chết 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang du hành trong 
nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, và cuôi cùng Ngài đi đên một 
làng của người Bà-la-môn thuộc Kosala tên là Sãlã. 


2. Các gia chủ Bà-la-môn ở Sãlã nghe rằng: “Người ta nói 
Sa-môn Gotama, con trai của bộ tộc Thích-ca (Sakya) đã xuất 1a, 
hiện đang du hành trong nước Kosala với một đại chúng Tỷ-kheo, 
và đã đến Sãlã. Giờ đây tiếng đồn tốt đẹp về Tôn giả Gotama được 
truyền đi như sau: “Thế Tôn là bậc A-la-hán... @øh rong Ninh 
Văn III, 2). Ngài truyền dạy pháp hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh.) 
Lành thay nếu chúng ta yết kiến một bậc A-la-hán như vậy!” 

3. Rôi những gia chủ Bà-la-môn ở làng Sãlã đi đến Thế Tôn. 
Một số người đánh lễ Ngài và ngồi xuống một bên; một số trao đổi 
lời chào hỏi, sau khi chào hỏi và nói lời thân hữu xã giao, họ ngồi 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN TÁI SANH TÓT ĐẸP 207 
xuống một bên; một số cúi chào Ngài rất cung kính và ngồi xuống 
một bên; một vải người giữ im lặng rôi ngôi xuông một bên. 

4. Sau khi đã ngồi xuống, họ bạch Thế Tôn: “Thưa Tôn giả 
Gotama, do nhân gì và duyên gì mà một sô chúng sanh ở đây, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải tái sanh vào cõi khôn khô, cõi dữ, 
vào đọa xứ, địa ngục? Và do nhân gì duyên gì mà một sô chúng 
sanh ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, được tái sanh vào cõi 
tôt đẹp, Thiên giới?” 

3. — Này các gia chủ, do nhân hành xử sai trái, không đúng 
với Chánh pháp, mà một sô chúng sanh ở đây, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải tái sanh vào cõi khôn khô, cõi dữ, đọa xứ, địa 
ngục. Và do nhân hành xử chơn chánh, đúng với Chánh pháp, mà 
một sô chúng sanh ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, được tái 
sanh vào cõi tôt đẹp, Thiên giới. 

ø. —- Chúng con không hiểu đầy đủ ý nghĩa của những lời Tôn 
giả Gotama thuyết giảng vắn tắt mà không giải thích chỉ tiết. Lành 
thay nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng Giáo pháp cho chúng con để 
chúng con có thê hiệu đây đủ chi tiệt của lời Ngài dạy! 

— Vậy thì, này các gia chủ, hãy chú tâm lắng nghe kỹ những 
lời Ta giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Các người Bả-la-môn vâng đáp Thế Tôn. Và Thế Tôn giảng 
như sau: 


7. — Này các gia chủ, có ba loại hành xử sai trái về thân, 
không đúng với Chánh pháp. Có bốn loại hành xử sai trái về lời, 
không đúng với Chánh pháp. Có ba cách hành xử sai trái về ý, 
không đúng với Chánh pháp. 

#. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại hành xử sai trái về 
thân, không đúng với Chánh pháp? Ở đây, có người sát sanh, giết 
hại, tay vấy máu, đánh đấm và dùng bạo lực, tàn nhẫn đối với loài 
hữu tình. Người này lẫy của không cho, trộm cắp tải sản của người 
khác trong làng hay trong rừng. Người ấy phạm tả dâm, giao hợp 
với những phụ nữ được cha mẹ che chở; những người có mẹ, cha, 
anh, chị em hay bả con che chở; những người có chồng, được luật 
pháp bảo vệ; và thậm chí với cả những người đã đính hôn. Như 


208 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


vậy là ba loại hành xử sai trái thuộc về thân, không theo đúng 
Chánh pháp. 


9. Và này các gia chủ, thế nào là bốn cách hành xử sai trái 
về lời, không đúng với Chánh pháp? Ở đây, có người nói láo; khi 
được gọi hầu tòa, hay dự một buổi họp, hay đến chỗ có bà con thân 
quyến, hay đến các tô hợp, hay đến trước mặt hoàng tộc, và được 
hỏi như một nhân chứng: “Này hiển giả, hãy nói những gì ông 
biết,” và mặc dù người ấy không biết, vẫn nói là “tôi biết”; mặc dù 
có biết, người ấy nói “tôi không biết; dù không thấy, người ấy nói 
“tôi thấy”, hoặc dù có thấy, người ấy nói “tôi không thấy”; người 
ây hoàn toàn biết rõ việc nói láo có chủ ý của mình, hay vì mục 
đích của người khác, hoặc vì một vài quyền lợi nhỏ nhen nảo đó. 
Người ấy nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này đến nói ở chỗ kia 
để gây chia rẽ những người này, nghe điều gì ở chỗ kia đến nói 
ở chỗ này để gây chia rẽ những người kia; như vậy, người ấy ly 
gián những người đang hòa hợp, là kẻ xúi giục ly gián, vui thú phá 
hòa hợp, ưa thích phá hòa hợp, khoái trá phá hòa hợp, là kẻ đưa ra 
những lời nói phá hòa hợp. Người ấy nói lời thô bạo; nói lời cộc 
căn, nặng nê, làm tốn thương người khác, làm xúc phạm kẻ khác, 
đưa đến phẫn nộ, không đưa đến định tâm. Và người ấy nói những 
lời phù phiếm; nói vào thời điểm không thích hợp, nói lời sai sự 
thật, nói lời vô nghĩa, nói lời trái với Giáo pháp và Giới luật; vào 
thời điểm không thích hợp, người ấy nói những lời vô giá trị, vô 
lý, thái quá, không lợi ích. Như vậy là bốn cách hành xử sai trái về 
lời nói, không đúng với Chánh pháp. 

10. Và này các gia chủ, thế nảo là ba loại hành xử sai trái về ý, 
không theo đúng Chánh pháp? Ở đây, có người tham lam, người ấy 
tham muốn tài sản của người khác và nghĩ rằng: “Ôi, ước gì những 
tài sản của người khác trở thành của ta!” Hoặc người ấy có tâm sân 
và những ý định hận thù như thế này: “Cầu mong những loài hữu 
tình này bị giết, bị sát hại, bị cắt đứt, bị tiêu diệt, không còn tồn 
tại!” Hoặc người ây có tà kiến, có ý tưởng điên đảo như thế này: 
“Không có bồ thí, không có kết quả bồ thí, không có tế lễ, không có 
kết quả tế lễ; không có kết quả các hành vi thiện ác; không có đời 
này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha; không có các 
loài hóa sanh; không có các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời này đã 
tự mình thành tựu thắng trí và tuyên bố cho đời này và đời sau.” (11) 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 209 


Đó là ba loại hành xử sai trái về ý, không theo đúng Chánh pháp. 
Vì thế, này các gia chủ, chính vì cách hành xử sai trái về ý, không 
theo đúng Chánh pháp như vậy mà một số chúng sanh ở đây, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải tái sanh vào cõi khốn khổ, cõi dữ, 
vào đọa xứ, địa ngục. 

11. Và này các gia chủ, có ba loại hành xử chơn chánh về 
thân, theo đúng Chánh pháp. Có bốn loại hành xử chơn chánh về 
lời, theo đúng Chánh pháp. Có bốn loại hành xử chơn chánh về ý, 
theo đúng Chánh pháp. 

12. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại hành xử chơn chánh 
về thân, theo đúng Chánh pháp? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ hủy hoại mạng sống, đẹp bỏ roi và vũ khí, có lương tâm, 

có lòng thương xót, sống có lòng từ với tất cả chúng sanh. Từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ trộm cắp tài sản của người khác trong 
làng hay trong rừng. Từ bỏ tà dâm, tránh xa tà hạnh trong các dục, 
không giao hợp với những phụ nữ được cha mẹ che chở; những 
người có mẹ, cha, anh, chị em hay bà con che chở; những người 
có chồng, được luật pháp bảo vệ; và thậm chí với cả những người 
đã đính hôn. Như vậy là ba loại hành xử chơn chánh về thân, theo 
đúng Chánh pháp. 


13. Và này các gia chủ, thế nảo là bốn loại hành xử chơn 
chánh về lời, theo đúng Chánh pháp? Ở đây, có người từ bỏ nói 
láo; không nói lời vọng ngữ; khi được gọi hầu tòa, hay dự một 
buổi họp, hay đến chỗ có bà con thân quyến, hay đến các tổ hợp, 
hay đến trước mặt hoàng tộc, và được hỏi như một nhân chứng: 
“Này hiền giả, hãy nói những gì ông biết”, và vì không biết, người 
ây nói là “tôi không biết; ; và vì có biết, người ây nói “tôi có biết”; 
vì không thấy, người ấy nói “tôi không thấy”; hoặc vì có thấy, 
người ấy nói: “tôi có thấy”. Người ấy hoàn toàn không biết nói láo 
vì mục đích riêng mình, hay vì mục đích của người khác, hoặc vì 
một vài quyền lợi nhỏ nhen nào đó. Người ấy từ bỏ nói hai lưỡi; 
không nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này không đến nói ở chỗ 
kia để gây chia rẽ những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không 
đến nói ở chỗ nảy đề gây chia rẽ những người kia; như vậy, người 
ây hòa hợp những người đang chia rẽ, là kẻ khuyến khích tình thân 
hữu, là người ưa thích hòa hợp, vui mừng trước sự hòa hợp, sung 


210 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


sướng trước sự hòa hợp, là kẻ đưa ra những lời nói cô động cho 
sự hòa hợp. Người ấy từ bỏ nói lời thô bạo; không nói lời cộc cằn; 
người ấy nói những lời dịu dàng, êm tai, dễ thương, thấm tận trái 
tim, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người vui lòng. 
Và người ấy từ bỏ nói lời phù phiếm; nói đúng thời điểm thích 
hợp, nói lời đúng sự thật, nói lời tốt đẹp, nói đúng với Giáo pháp 
và Giới luật; vào thời điểm thích hợp, người ấy nói những lời đáng 
ghi nhận, hợp lý, dung hòa và lợi ích. Như vậy là bốn cách hành 
xử chơn chánh về lời nói, đúng với Chánh pháp. 

14. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại hành xử chơn chánh 
về ý, theo đúng Chánh pháp? Ở đây, có người không tham lam; 
người ấy không tham muôn tài sản của người khác và không nghĩ 
rằng: “Ôi, ước gì những tài sản của người khác trở thành của ta!” 
Người ấy không có tâm sân và không có những ý định hận thù, 
người ấy nghĩ như thế này: “Cầu mong những loài hữu tình này 
sông không thù hận, khổ đau và lo âu. Cầu mong tất cả được sống 
hạnh phúc!” Người ấy có chánh kiến, có ý tưởng đúng đăn như thế 
này: “Có bồ thí, có kết quả bố thí; có tế lễ, có kết quả tế lễ; có kết 
quả các hành vi thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha; có 
các loài hóa sanh; có các Sa-môn, Bả-la-môn trong đời này đã tự 
mình thành tựu thắng trí và tuyên bố cho đời này và đời sau.” (11) 
Đó là ba loại hành xử chơn chánh về ý, theo đúng Chánh pháp. Vì 
thế, này các gia chủ, chính vì cách hành xử chơn chánh về ý, theo 
đúng Chánh pháp như vậy mà một số chúng sanh ở đây, sau khi 
thân hoại mạng chung, được tái sanh vào cõi tốt đẹp, thậm chí còn 
được tái sanh vào Thiên giới. 

15. Này các gia chủ, nếu một người luôn hành xử chơn 
chánh, theo đúng Chánh pháp mong ước: “Ôi, cầu mong rằng sau 
khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, tôi được sanh vào gia đình 
giàu có sang trọng!” Điều có thể xảy ra là, sau khi thân hoại mạng 
chung, sau khi chết, người ấy được sanh vảo gia đình giàu có sang 
trọng. Vì sao vậy? Bởi vì người ấy luôn hành xử chơn chánh, theo 
đúng Chánh pháp. 

16 - 17. Này các gia chủ, nêu một người luôn hành xử chơn 
chánh, theo đúng Chánh pháp, mong ước: “Ôi, cầu mong rằng sau 
khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, tôi được sanh vào gia đình 


Bà-la-môn đại phú!... vào gia đình các đại phú gia!” Điêu có thê 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 211 


xảy ra là, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy 
được sanh vào gia đình Bà-la-môn đại phú... vào gia đình các đại 
phú gia. Vì sao vậy? Bởi vì người ấy luôn hành xử chơn chánh, 
theo đúng Chánh pháp. 


18 ~ 42. Này các gia chủ, nếu một người luôn hành xử chơn 
chánh, theo đúng Chánh pháp mong ước: “Ôi, cầu mong răng sau 
khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, tôi được làm bạn với chư 
Thiên trong cõi Trời Tứ Thiên Vương... chư Thiên trong cõi Trời 
Đao-lợi... chư Thiên cõi Trời Dạ-ma... chư Thiên cõi Trời Đâu- 
suất... chư Thiên cõi Hóa Lạc... chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại... 
chư Thiên cõi Phạm Chúng... chư Thiên cõi Quang Minh Thiên (12) 

.. chư Thiên cõi Thiêu Quang Thiên... chư Thiên cõi Vô Lượng 
Quang Thiên... chư Thiên cõi Quang Âm Thiên... chư Thiên cõi 
Tịnh Thiên... chư Thiên cõi Thiểu Tịnh Thiên... chư Thiên cõi Vô 
Lượng Tịnh Thiên... chư Thiên cõi Biến Tịnh Thiên... chư Thiên 
cõi Quảng Quả Thiên... chư Thiên cõi Vô Phiền Thiên... chư Thiên 
cõi Vô Nhiệt Thiên... chư Thiên cõi Thiện Hiện Thiên... chư Thiên 
cõi Thiện Kiến Thiên... chư Thiên cõi Sắc Cứu Cánh Thiên... chư 
Thiên cõi Không Vô Biên Xứ Thiên... chư Thiên cõi Thức Vô Biên 
Xứ Thiên... chư Thiên cõi Vô Sở Hữu Xứ Thiên... chư Thiên cõi 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên!” Điều có thê xảy ra là, sau khi 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sanh và 
làm bạn với chư Thiên cõi Phi Tưởng Phi Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. 
Vì sao vậy? Bởi vì người ấy luôn hành xử chơn chánh, theo đúng 
Chánh pháp. 


43. Này các gia chủ, nêu một người luôn hành xử chơn chánh, 
theo đúng Chánh pháp mong ước: “Ôi, bằng cách tự mình thực 
chứng với thắng trí, cầu mong ngay trong đời này, tôi được an trú 
trong tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu hoặc, với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc!” Điều có thê xảy ra là bằng cách tự mình 
thực chứng với thắng trí, ngay trong đời này, người ấy được an trú 
trong tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn các lậu hoặc, với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc. Vì sao vậy? Bởi vì người ây luôn hành xử 
chơn chánh, theo đúng Chánh pháp. (13) 


44. Khi nghe Thế Tôn nói như vậy, các gia chủ Bà-la-môn 
bạch Thê Tôn: “Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 


212 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama đã làm sáng tỏ Chánh pháp 
băng nhiều phương tiện, như thể Ngài đã dựng đứng lại những gì 
đã bị ngã xuống, phơi bày những øì bị che giấu, chỉ đường cho kẻ 
bị lạc đường, giơ cao ngọn đèn trong bóng tối để cho những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn Giả Gotama nhận chúng con 
làm đệ tử tại gia, từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn 
đời quy y theo Ngải. 


(Trung Bộ Kinh I, Kinh số 41, Kinh Saleyyaka, tr 623-633) 


(3) Nghiệp và quả 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ngụ tại thành Xá-vệ 
(Savatth) ở rừng Kỳ-Đà (Jeta Grove), trong khu vườn Câp Cô 
Độc (Anathapindika). 


2. Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha, con trai của Todeyya, đi 
đến Thế Tôn và trao đối lời chào hỏi với Ngài. Sau khi nói những 
lời xã giao thân hữu đã xong, anh ngồi xuống một bên và bạch 
Thế Tôn: 

3. — Thưa Tôn giả Gotama, do nhân duyên gì mà chúng ta 
thấy loài người có kẻ cao sang, người hạ liệt? Chúng ta thấy có 
những người yêu mạng, có người trường thọ; người nhiều bệnh, 
kẻ ít bệnh; người xâu xí, kẻ xinh đẹp; người không có quyền lực, 
kẻ có nhiều quyền lực; người nghèo khó, kẻ giàu sang; người sinh 
ra trong gia đình cao quý, kẻ sinh vào nơi hạ tiện; người thông 
minh, kẻ ngu dốt. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân duyên gì mà 
chúng ta thấy loài người có kẻ cao sang, người hạ liệt? 


4. — Này thanh niên, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, 
là những kẻ thừa kê nghiệp, xuât phát từ nghiệp, ràng buộc với 
nghiệp, nghiệp là nơi nương tựa của họ. Chính là nghiệp đã phân 
biệt chúng sanh thành kẻ cao sang, người hạ liệt. 

— Con không hiểu đầy đủ ý nghĩa của những lời Tôn giả 
Gotama thuyết giảng văn tắt mà không giải thích chi tiết. Lành 
thay nêu Tôn giả Gotama thuyết giảng Giáo pháp cho con đề con 
có thê hiệu đây đủ chi tiệt của lời Ngài dạy! 

— Vậy thì, này thanh niên, hãy chú tâm lắng nghe kỹ những 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN TÁI SANH TÓT ĐẸP 213 
lời Ta giảng. 
— Dạ vâng, thưa Tôn giả. 
Subha vâng đáp Thế Tôn. Và Thế Tôn giảng như sau: 


5. Ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ sát 
sanh, giết hại, tay vây máu, đánh đẫm và dùng bạo lực, tàn nhẫn 
đối với loài hữu tình. Do thực hiện những hành động ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi 
khốn khổ, cõi dữ, đọa xứ, địa ngục. Nhưng nêu sau khi thân hoại 
mạng chung, sau khi chết, người ấy không tái sanh vào cõi khốn 
khổ, cõi đữ, đọa xứ, địa ngục, thay vào đó lại được trở lại làm 
người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người ây sẽ bị yếu 
mạng. (14) Này thanh niên, đây là con đường đưa đến yếu mạng, 
tức là sát sanh, giết hại, tay vẫy máu, đánh đâm và dùng bạo lực, 
tàn nhẫn đối với loài hữu tình. 

6ø. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ hủy hoại mạng sông, đẹp bỏ roi và vũ khí; có 
lòng thương xót, sống có lòng từ với tất cả chúng sanh. Do thực 
hiện những hành động Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi 
chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi tốt đẹp, vào Thiên giới. Nhưng 
nếu sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy không 
tái sanh vào cõi tốt đẹp, vào Thiên giới, thay vào đó sanh lại vào 
cõi người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người ấy được 
trường thọ. (15) Này thanh niên, đây là con đường đưa đến trường 
thọ, tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ hủy hoại mạng sông, dẹp bỏ roi và 
vũ khí; có lương tâm, có lòng thương xót, sông có lòng từ với tất 
cả chúng sanh. 


7. Ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ đã làm 
tốn hại chúng sanh bằng tay, với hòn đất, với gậy, hay với dao. Do 
thực hiện những hành động Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sau 
khi chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cõi dữ, đọa xứ, địa 
ngục. Nhưng nêu thay vào đó lại được trở lại làm người, thì bất cứ 
nơi nào người ấy sinh ra, người ây sẽ bị bệnh hoạn, tức là người đã 
làm tôn hại chúng sanh bằng tay, với hòn đất, với gậy, hay với dao. 


8. Ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ không 
làm tôn hại chúng sanh băng tay, với hòn đât, với gậy, hay với dao. 
Do thực hiện những hành động ây, sau khi thân hoại mạng chung, 


214 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


sau khi chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi tốt đẹp... Nhưng nêu thay 
vào đó lại được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh 
Ta, "Người ây sẽ luôn được khỏe mạnh, tức là người đã không làm 
tồn hại chúng sanh băng tay, với hòn đất, với gậy, hay với dao. 


9. Ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ tánh 
tình khó chịu, hay nóng giận; thậm chí khi bị chỉ trích một chút đã 
bắt bình, nỗi giận, muốn gây hắn, phẫn nộ, và bảy tỏ sự tức giận, 
thù nghịch, cay cú... Do thực hiện những hành động Ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ây sẽ tái sanh vào cõi 
khốn khổ... Nhưng nếu thay vào đó lại được trở lại làm người, thì 
bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người ấy sẽ bị xấu xí. Này thanh 
niên, đây là con đường đưa đến dung sắc xấu xí, tức là, người tánh 
tình nóng nảy, đễ nỗi giận... và bày tỏ sự tức giận, thù nghịch, cay 
cú. 

10. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người nam hay người 
nữ không có tánh tình khó chịu, hay nóng giận; thậm chí khi bị 
chỉ trích một chút không tỏ ra bất bình, không nỗi giận, không gây 
hắn, hay phẫn nộ, và không bảy tỏ sự tức giận, thù nghịch, cay 
cú... Do thực hiện những hành động ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sau khi chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi tốt đẹp... Nhưng 
nếu thay vào đó lại được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào 
người ấy sinh ra, người ấy sẽ được xinh đẹp. Này thanh niên, đây 
là con đường đưa đến dung sắc xinh đẹp, tức là, người có tánh tình 
không nóng nảy, không dễ nỗi giận... và không bày tỏ sự tức giận, 
thù nghịch, cay cú. 


11. Ö đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ tánh 
tình đồ ky, là người thường ganh ghét, đồ ky trước sự thành đạt, 
vinh dự, kính trọng, tôn kính, đảnh lễ mà người khác nhận được. 
Do thực hiện những hành động ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
sau khi chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ... Nhưng nêu 
thay vào đó lại được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào người ấy 
sinh ra, người ấy sẽ là kẻ không có quyền lực. Này thanh niên, đây 
là con đường đưa đến không có quyên lực, tức là, người có tánh 
tình hay ganh ghét, đó ky trước sự thành đạt, vinh dự, kính trọng, 
tôn kính, đảnh lễ mà người khác nhận được. 


12. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 215 


không có tánh ganh ghét, đó ky trước sự thành đạt, vinh dự, kính 
trọng, tôn kính, đảnh lễ mà người khác nhận được. Do thực hiện 
những hành động ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, 
người ấy sẽ tái sanh vào cõi tốt đẹp... Nhưng nêu thay vào đó lại 
được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người 
ây Sẽ CÓ quyên lực. Nảy thanh niên, đây là con đường đưa đến có 
quyên lực, tức là, người có tánh tình không ganh ghét, đồ ky trước 
sự thành đạt, vinh dự, kính trọng, tôn kính, đảnh lễ mà người khác 
nhận được. 


13. Ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ không 
bồ thí thực phẩm, nước uống, y phục, xe cộ, tràng hoa, hương liệu, 
sáp thoa đa, giường, chỗ ở, đèn đuốc cho Sa-môn hay Bả-la-môn. 
Do thực hiện những hành động Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ... Nhưng nếu thay vào đó 
lại được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nảo người ấy sinh ra, 
người ấy sẽ nghèo khó. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến 
nghèo khó, tức lả, người không bó thí... và đèn đuốc cho Sa-môn 
hay Bà-la-môn. 


14. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ 
bố thí thực phẩm, nước uông, y y phục, xe cộ, tràng hoa, hương liệu, 
sáp thoa đa, giường, chỗ ở, đèn đuốc cho Sa-môn hay Bả-la-môn. 
Do thực hiện những hành động ây, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sẽ tái sanh vào cõi tốt đẹp... Nhưng nêu thay vào đó lại 
được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người 
ấy sẽ giàu có. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến giàu có, 
tức là, người biết bố thí... và đèn đuốc cho Sa-môn hay Bà-la-môn. 


15. Ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ tính 
tình bướng bĩnh, kiêu căng, không đảnh lễ người xứng đáng được 
đảnh lễ, không đứng dậy trước người đáng đứng dậy, không mời 
ngồi cho người đáng được mời ngồi, không nhường lối đi cho 
người đáng được nhường lối đi, và không tôn vinh, kính trọng, 
cung kính, và đảnh lễ người đáng tôn vinh, kính trọng, cung kính, 
đảnh lễ. Do thực hiện những hành động ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ... Nhưng nêu thay 
vào đó lại được trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh 
ra, người ấy sẽ sinh vào gia đình hạ liệt. Này thanh niên, đây là 


216 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


con đường đưa đến tái sanh vào gia đình hạ liệt, tức là, người có 
tính tình bướng bĩnh, kiêu căng... không tôn vinh, kính trọng, cung 
kính, và đảnh lễ người đáng tôn vinh, kính trọng, đảnh lễ. 


7ø. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người nam hay người 
nữ không có tính tình bướng bĩnh, kiêu căng, đảnh lễ người xứng 
đáng được đảnh lễ, đứng dậy trước đáng đứng dậy, mời ngồi cho 
người đáng được mời ngồi, nhường lối đi cho người đáng được 
nhường lối đi, và tôn vinh, kính trọng, cung kính, đảnh lễ người 
đáng tôn vinh, kính trọng, cung kính, đảnh lễ. Do thực hiện những 
hành động ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sẽ tái sanh 
vào cõi tốt đẹp... Nhưng nêu thay vào đó lại được trở lại làm người, 
thì bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người ấy sẽ sinh vào gia đình 
cao sang. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến tái sanh vào 
gia đình cao sang, tức là, người không có tính tình bướng bĩnh, 
kiêu căng... biết tôn vinh, kính trọng, cung kính, và đảnh lễ người 
đáng tôn vinh, kính trọng, đảnh lễ. 


17. Ö đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ không 
đi đến thăm viếng Sa-môn hay Bả-la-môn và hỏi: “Thưa Tôn giả, 
thế nào là thiện, thế nảo là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách, thế 
nảo là không đáng chê trách? Cái gì cần phải trau dồi, cái gì không 
nên trau đồi? Hành động nào đưa đến tôn hại và đau khô lâu dài cho 
tôi, hành động nào đưa đến an vui và hạnh phúc lâu dải cho tôi?” Do 
thực hiện những hành động Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ây sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ... Nhưng nêu thay vào đó lại được 
trở lại làm người, thì bất cứ nơi nào người ấy sinh ra, người ây sẽ là 
người ngu đốt. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến tái sanh 
thành kẻ ngu dốt, tức là, không đi đến thăm viếng Sa-môn hay Bà- 
la-môn và đặt những câu hỏi như thê. 


78. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người nam hay người nữ 
đi đến thăm viếng Sa-môn hay Bả-la-môn và hỏi: “Thưa Tôn giả, 
thế nào là thiện, thế nảo là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách, thế 
nảo là không đáng chê trách? Cái gì cần phải trau dồi, cái gì không 
nên trau đồi? Hành động nào đưa đến tôn hại và đau khô lâu dài cho 
tôi, hành động nào đưa đến an vui và hạnh phúc lâu dải cho tôi?” Do 
thực hiện những hành động Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sẽ tái sanh vào cõi tốt đẹp... Nhưng nếu thay vào đó lại được trở 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 217 


lại làm người, thì bất cứ nơi nảo người ấy sinh ra, người ấy sẽ là 
người có trí tuệ. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến tái sanh 
thành người có trí tuệ, tức là, đi đến thăm viếng Sa-môn hay Bà-la- 
môn và đặt những câu hỏi như thế. 

19. Như vậy, này thanh niên, con đường đưa đến yêu mạng 
làm cho con người yếu mạng, con đường đưa đến trường thọ làm 
cho con người trường thọ; con đường đưa đến bệnh hoạn làm cho 
con người nhiều bệnh, con đường đưa đến sức khỏe làm cho con 
người khỏe mạnh; con đường đưa đến dung sắc xấu xí làm cho 
con người có dung sắc xấu xí, con đường đưa đến dung sắc xinh 
đẹp làm cho con người có dung sắc xinh đẹp; con đường đưa đến 
không có quyên lực làm cho con người không có quyên lực, con 
đường đưa đến quyền lực làm cho con người nhiều quyên lực; 
con đường đưa đến nghèo khó làm cho con người nghèo khó, con 
đường đưa đến giàu có làm cho con người giàu có; con đường 
đưa đến tái sanh vào chỗ hạ liệt làm cho con người tái sanh vào 
gia đình hạ liệt, con đường đưa đến tái sanh cao sang làm cho con 
người được tái sanh vào chỗ cao sang; con đường đưa đến ngu dốt 
làm cho con người tái sanh thành kẻ ngu dốt, con đường đưa đến 
trí tuệ làm cho con người tái sanh thành kẻ có trí tuệ. 


20. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa kế nghiệp, 
xuất phát từ nghiệp, ràng buộc với nghiệp, nghiệp là nơi nương 
tựa của họ. Chính là nghiệp đã phân biệt chúng sanh thành kẻ cao 
sang, người hạ liệt. 


21. Khi nghe Thế Tôn nói như vậy, thanh niên Subha, con 
của Todeyya, bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama đã làm sáng 
tỏ Chánh pháp bằng nhiều phương tiện, như thể Ngài đã dựng 
đứng lại những gì đã bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che giấu, 
chỉ đường cho kẻ bị lạc đường, giơ cao ngọn đèn trong bóng tối 
để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Nay con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn Giả Gotama nhận 
con làm đệ tử tại gia, từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin 
trọn đời quy y theo Ngài.” 


(Trung Bộ Kinh, Kinh số 135: Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, tr 
473-461) 


218 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


2. CÔNG ĐỨC: CHÌA KHÓA MỞ RA VẬN MỆNH TÓT 
ĐẸP 


(1) Các việc làm công đức 


— Này các Tỷ-kheo, đừng sợ những việc làm công đức. Đây là 
sự biều lộ hạnh phúc, những gì đáng ao ước, đáng mong cầu, thân 
thiện và rất dễ chịu, đó là, những việc làm công đức. Này các Tỷ- 
kheo, Ta biết rất rõ rằng trong một thời gian dài, Ta đã thọ hưởng 
những kết quả đáng ao ước, đáng mong cầu, thân thiện và rất dễ 
chịu do thường thực hành những việc làm công đức. 


Sau khi đã tu tập tâm từ trong bảy năm, Ta đã không trở lại 
cõi đời này trong bảy thành kiếp và hoại kiếp. Mỗi khi đến thời kỳ 
hoại kiếp, Ta sanh vào cõi Trời Quang Thiên, và mỗi thời kỳ thành 
kiếp, Ta sanh vào một lâu đài trồng không. Ở đó, ta là Phạm Thiên, 
Đại Phạm Thiên, bậc chiến thăng không ai chinh phục được, bậc 
nhìn thấy tất cả, bậc quyền lực toàn vẹn. Ba mươi sáu lần ta là Trời 
Đế-thích, người cai trị chư Thiên. Và nhiều trăm lần, ta là Chuyên 
luân Thánh vương, chơn chánh, một vị vua chơn chánh, bậc chính 
phục bốn cõi địa cầu, duy trì được sự ôn định trong quốc độ, sở 
hữu bảy báu. Có cần nói gì về việc cai trị của vua ở địa phương 
chăng? 


Này các Tỷ-kheo, Ta tự hỏi như sau: “Việc làm nào của Ta 
đã mang lại quả này? Nghiệp nào của Ta đã chín muỗi mà nay Ta 
được hưởng những thành tựu và quyền lực vĩ đại như vậy?” Và rồi 
ý nghĩ này khởi lên trong Ta: “Đây chính là quả của ba nghiệp ta 
đã làm, là sự chín muôi của ba nghiệp mà giờ đây Ta hưởng được 
những thành tựu và quyên lực vĩ đại như vậy, đó là bó thí, tự mình 
nhiếp phục và chế ngự các căn.” 


(Kinh ltivuttaka 22; 14-15) 


(2) Ba nên tảng của công đức 

— Này các Tỷ-kheo, có ba cách tu tập công đức. Thế nảo là 
ba? Có cách tạo công đức băng bô thí, băng giữ giới, băng phát 
triên thiên định. 


Có hạng người tu tập công đức bằng cách bố thí ở mức độ có 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN TÁI SANH TÓT ĐẸP 219 
giới hạn; và, cũng vậy, người ấy tu tập công đức bằng giữ gìn giới 
luật ở một mức độ giới hạn; nhưng người ấy không tu tập công 
đức bằng thiền định. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, 
người ấy sẽ tái sanh vào cõi người trong hoàn cảnh không thuận 
lợi. 

Có hạng người khác tu tập công đức bằng cách bồ thí cũng 
như giữ gìn giới luật ở mức độ cao; nhưng người ấy không tu tập 
công đức băng thiền định. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi 
chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi người thông hoàn cảnh thuận lợi. 


Hoặc người ấy sẽ được tái sanh và sống chung với chư Thiên 
của cõi Trời Tứ Thiên Vương. Và ở đây, Trời Tứ Thiên Vương là 
những vị đã tu tập công đức bố thí và trì giới ở mức độ rất cao, 
vượt qua chư Thiên cõi Trời ấy trong mười phương diện: tuổi thọ 
siêu phảm, dung sắc siêu phàm, hạnh phúc siêu phàm, danh tiếng 
siêu phàm, quyền lực siêu phàm; và có sắc, thanh, hương, vị, xúc 
siêu phảm. 

Hoặc người ấy sẽ tái sanh và sông chung với chư Thiên của 
cõi Trời Tam Thập Tam Thiên. Và ở đây, Trời Đế-thích, là vị vua 
cai trị chư Thiên, người đã tu tập công đức bố thí và trì giới ở mức 
độ rất cao, vượt qua chư Thiên cõi Trời ấy trong mười phương 
diện: tuổi thọ siêu phàm, dung sắc siêu phảm, hạnh phúc siêu 
phàm, danh tiếng siêu phàm, quyền lực siêu phảm; và có sắc, 
thanh, hương, vị, xúc siêu phảm. 


(Những câu tương tự như thể cho việc tải sanh làm chư Thiên 
cối Trời Dạ-ma, chư Thiên cối Trời Đâu-suát-đà, chư Thiên cối 
Trời Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, và những vị vua trị vì 
ở các cối Trời ấy) 

Này các Tý-kheo, đấy là ba cách tu tập công đức. 

(Tăng Chỉ BK 6:36; TỰ 241-43) 


(3) Những loại tín tâm tôi thượng 

— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại tín tâm tối thượng. Thế nào 
là bôn? 

Bắt cứ các loài hữu tình nào, dù không chân hay hai chân, 
bôn chân, hay nhiêu chân; dù có sắc hay không sắc; có tưởng hay 


220 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


không có tưởng; phi tưởng hay phi phi tưởng thì Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác được tuyên bố là tối thượng. Những 
ai có lòng tin vào Đức Phật là đã có lòng tin vào đẳng tôi thượng, 
và những ai có lòng tin vào đắng tối thượng sẽ đạt được kết quả 
tối thượng. 


Dù có bất cứ loại pháp hữu vi nào, thì Bát Thánh đạo được 
tuyên bố là tối thượng. Những ai có lòng tin vào Bát Thánh đạo 
là đã có lòng tin vào pháp tối thượng, và những ai có lòng tin vào 
pháp tối thượng sẽ đạt được kết quả tôi thượng. 


Dù có bất cứ loại pháp hữu vi hay vô vi nào, ly tham được 
tuyên bố là pháp tối thượng, nghĩa là, sự diệt trừ ngã mạn, loại bỏ 
khát ái, nhồ bật gốc mọi dính mắc, chấm dứt luân hồi, đoạn trừ ái 
dục, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai có lòng tin vào Giáo 
pháp là có lòng tin vào pháp tối thượng, và những ai có lòng tin 
vào pháp tối thượng sẽ đạt được kết quả tối thượng. 


Dù có bất cứ Tăng chúng hay hội chúng nào, Tăng đoàn đệ 
tử của Như Lai được tuyên bố là tối thượng trong tất cả hội chúng 
ấy, nghĩa là, bốn đôi tám vị - Tăng đoàn đệ tử của Thế Tôn xứng 
đáng được cúng dường, xứng đáng được phục vụ, xứng đáng được 
dâng tặng, xứng đáng được cung kính đảnh lễ, đó là ruộng phước 
vô thượng ở đời. Những aI có lòng tin vào Tăng đoàn là có lòng tin 
vào hội chúng tối thượng, và những ai có lòng tin vào hội chúng tối 
thượng sẽ đạt được kết quả tối thượng. 


Những ai có lòng tin tối thượng, 

Những ai hiểu được Pháp tối thượng, 

Những ai có lòng tin vào Đức Phật, 

Là bậc vô thượng xứng đáng được cúng dường; 
Những ai có lòng tin vào Giáo pháp, 

Ly tham, an lạc tối thượng; 

Những aI có lòng tin vào Tăng đoàn, 

Là ruộng phước vô thượng ở đời; 





Những aI cúng dường cho những bậc vô thượng, 
Được tăng trưởng công đức tối thượng; 

Được thọ mạng, dung sắc, tối thượng, 

Được danh tiếng, hạnh phúc, và sức mạnh tối thượng, 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 221 


Dù người ấy trở thành chư Thiên hay loài người, 
Là bậc trí tuệ đã bồ thí tối thượng, 

Định tâm vào Pháp tối thượng, 

Hoan hỷ khi đạt được pháp tối thượng. 


(Tăng Chỉ BK 4:34; II 34-35) 


3. BÓ THÍ 
(L Nếu chúng sanh biết được kết quả của bố thí 


— Này các Tỷ-kheo, nêu chúng sanh biết được kết quả của bố 
thí và chia sẻ, như Ta đã biết, thì họ sẽ không ăn mà không chia SẺ, 
họ sẽ không để cho sự Ô uế của keo kiệt ám ảnh và mọc rễ trong 
tâm họ. Thậm chí nếu đó là miếng ăn tối hậu, là miếng ăn cuôi 
cùng, họ sẽ không ăn mà không chia sẻ, nếu có người nào đó cần 
chia sẻ. Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì chúng sanh không biết kết 
quả của bố thí và chia sẻ, như Ta đã biết, nên họ đã ăn mà không 
bồ thí, và sự ô uễ của keo kiệt ám ảnh và mọc rễ trong tâm họ. 


(Kinh ltivuttaka 26; 16-19) 


(2) Lý do để bố thí 


— Này các Tý-kheo, có tám lý do để bố thí. Thế nào là tám? 
Chúng sanh có thể bồ thí vì tình thương; hay trong lúc tâm sân 
hận; hay vì ngu ngôc; hay vì sợ hãi; hay với ý nghĩ: ““Irước kia 
ông cha ta đã bố thí, trước đây các người đã làm; vì thế ta sẽ 
không xứng đáng nếu ta từ bỏ truyền thống gia đình này” hay với 
ý nghĩ: “Bằng cách bố thí này, ta sẽ được tái sanh vào cõi tốt đẹp, 
vào Thiên giới, sau khi chết” hay với ý nghĩ: “Khi bồ thí như thế 
này, tâm ta sẽ an vui, hạnh phúc, và hỷ lạc sẽ khởi sinh trong ta;” 
hay người ta bố thí vì việc này làm tâm cao thượng, làm tâm trang 
nghiêm. 

(Tăng Chỉ BK 8:33; IV 236-37) 


(3) Bồ thí thực phẩm 
Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ giữa dân chúng Koli, tại một 


222 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thị trấn tên là Sajjanela. Một buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm y bát 
và đi đến chỗ ở của Suppaväsä, một phụ nữ ở Koli. Sau khi đến, 
Ngài ngồi xuống một chỗ ngồi đã soạn sẵn. Rồi Suppaväsãä, người 
phụ nữ ở Koli cúng dường Ngài nhiều thức ăn ngon. Khi Thế Tôn 
đã thọ thực xong và đã rời tay khỏi bình bát, Suppaväsä, người 
phụ nữ ở Koli ngồi xuống một bên, và Thế Tôn nói với nàng như 
sau: 


— Này Suppaväsä, một Thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn 
là bố thí bốn pháp cho người nhận. Thế nào là bốn? Nàng đã bố 
thí thọ mạng, dung sắc, an lạc và sức mạnh. Bằng cách bồ thí 
thọ mạng, chính nàng sẽ được thọ mạng, thuộc cõi người hay cõi 
Thiên. Bằng cách bồ thí dung sắc, chính nàng sẽ được dung sắc, 
thuộc cõi người hay cõi Thiên. Bằng cách bố thí an lạc, chính nàng 
sẽ được hưởng an lạc, thuộc cõi người hay cõi Thiên. Bằng cách 
bó thí sức mạnh, chính nàng sẽ được sức mạnh, thuộc cõi người 
hay cõi Thiên. Một Thánh nữ đệ tử khi bó thí thức ăn, là bố thí bốn 
pháp này cho người nhận. 

(Tăng Chỉ BK 4:57, HI 62-63) 


(4) Bồ thí của bậc chân nhân 


— Này các Tỷ-kheo, có năm loại bô thí của bậc chân nhân. 
Thê nào là năm? 


VỊ ây bồ thí vì lòng tin; bồ thí với sự kính trọng; bồ thí đúng 
thời; bố thí với tâm hào phóng: bồ thí không làm tổn thương mình 
và người khác. 

Do vị ấy bồ thí vì lòng tin, bất cứ nơi nào quả của việc bố 
thí ấy chín muỗi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và vị 
ấy có dung sắc đẹp đẽ, thu hút, duyên dáng, được sở hữu làn da 
tuyệt đẹp. 

Do vị ấy bố thí với lòng kính trọng, bất cứ nơi nảo quả của 
việc bồ thí ẫy chín muồi, vị ẫy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, 
và vợ con, nô tỳ, người đưa tin, người làm công đều vâng lời, lắng 
nghe và chú tâm để hiểu được chủ mình. 


Do vị ây bô thí đúng thời, bât cứ nơi nảo quả của việc bô thí 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 223 


ây chín muôi, vị ây sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và các lợi 
lạc đên với vị ây đúng lúc, và rât phong phú. 


Do vị ấy bố thí với tâm hào phóng, bất cứ nơi nào quả của 
việc bồ thí ẫây chín muồi, vị ẫy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, 
và tâm của vị ấy có khuynh hướng thọ hưởng những điều tốt đẹp 
nhất của năm dục công đức. 


Do vị ấy bố thí không làm tốn thương mình và người khác, 
bắt cứ nơi nào quả của việc bồ thí ấy chín muôi, vị ấy sẽ được giàu 
có, sung mãn, đại phú; vị ây sẽ không bị mất mát tài sản bất cứ lý 
do gì, dù là do lửa cháy, lụt lội, bị vua tịch thu, trộm cướp hay do 
những người thừa kế bị ghét bỏ chiếm đoạt. 


Này các Tý-kheo, đó là năm loại bố thí của bậc chân nhân. 


(Tăng Chỉ BK 5: 148; II 172-73) 


(5) Hỗ trợ lẫn nhau 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn và gia chủ rất hữu ích 
cho các ông. Họ cung cấp cho các ông những vật dụng cần thiết 
như y áo, thực phẩm, chỗ ở và thuốc men lúc đau ốm. Và các ông 
cũng rất hữu ích cho các Bà-la-môn và gia chủ, vì các ông thuyết 
giảng Giáo pháp cho họ, những Giáo pháp ấy tốt ở chặng đầu, 
tốt ở chặng giữa và tốt ở chặng cuối, với ý nghĩa và lời văn chơn 
chánh, và các ông nói lên cuộc sống phạm hạnh hoản toàn viên 
mãn và thanh tịnh. Như vậy, này các Tý-kheo, đời sống phạm 
hạnh này được sống với sự hỗ trợ lẫn nhau nhằm mục đích vượt 
qua dòng nước lũ và chấm dứt khổ đau. 

(Kinh ltivufftaka 107; TIT) 


(6) Tái sanh do bố thí 


— Này các Tỷ-kheo, có tám loại tái sanh do bố thí. Thế nào 
là tám? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn hay 
Bà-la-môn, cúng dường thực phẩm, nước uống, y áo và Xe CỘ, 
vòng hoa, hương liệu và dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở, đèn đuốc. 
Khi bố thí như vậy, người ấy mong được hưởng quả. Giờ đây, 


224 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


người ấy để ý đến các người giàu sang, Bà-la-môn hay gia chủ 
sung túc đang được cung câp và thọ hưởng những đối tượng của 
năm dục, người ấy SUY, nghĩ: “Ỏ, mong răng sau khi thân hoại 
mạng chung, sau khi chết, tôi sẽ được tái sanh vào gia đình những 
người này!” Người ấy để hết tâm trí vào ý tưởng đó, giữ chặt 
ý tưởng ây và nuôi dưỡng ý tưởng Ấy. b4 tưởng này của người 
ấy nhằm đến những gì còn thấp, và nếu không tu tập hướng đến 
những gì cao thượng hơn, thì chỉ đưa người ấy đến chỗ tái sanh 
như thế. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ 
được tái sanh vào gia đình những người giàu sang, Bà-la-môn hay 
gia chủ sung túc. Tuy nhiên, ta chỉ tuyên bố điều này đối với người 
giữ giới thanh tịnh, không phải đối với người theo ác giới. Này các 
Tỷ-kheo, do người ấy giữ giới thanh tịnh, những gì tâm của người 
ây ao ước sẽ được toại nguyỆn. (16) 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn hay 
Bà-la-môn, cúng dường thực phẩm... đèn đuốc. Giờ đây, người ấy 
nghe nói đến thọ mạng lâu dài, dung sắc xinh đẹp, và hạnh phúc 
của chư Thiên cõi Trời Tứ Thiên Vương... chư Thiên cõi Trời Tam 
Thập Tam Thiên... chư Thiên cõi Trời Dạ-ma... chư Thiên cõi Trời 
Đâu-suất... chư Thiên cõi Trời Hóa Lạc... chư Thiên cõi Trời Tha 
Hóa Tự Tại, và người ấy mong ước được tái sanh vào sống chung 
với chư Thiên ở các cõi ấy. Người ấy để hết tâm trí vào ý tưởng 
đó, giữ chặt ý tưởng ấy và nuôi dưỡng ý tưởng Ấy. Ý tưởng này 
của người ây nhắm đến những gì còn thấp, và nếu không. tu tập 
hướng đến những gì cao thượng hơn, thì chỉ đưa người ây đến 
chỗ tái sanh như thế. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, 
người ấy sẽ được tái sanh vào chung sống với chư Thiên ở cõi 
Trời Tứ Thiên Vương... chư Thiên cõi Trời Tha Hóa Tự Tại. Tuy 
nhiên, Ta chỉ tuyên bố điều này đối với người giữ giới thanh tịnh, 
không phải đối với người theo ác giới. Này các ly -kheo, do người 
ây giữ giới thanh tịnh, những gì tâm của người ây ao ước sẽ được 
toại nguyện. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn hay 
Bà-la-môn, cúng dường thực phẩm... đèn đuốc. Giờ đây, người ấy 
nghe nói đến thọ mạng lâu dài, dung sắc xinh đẹp, và hạnh phúc 
của chư Thiên cõi Phạm Chúng, và người ấy mong ước được tái 
sanh vào sống chung với chư Thiên ở các cõi ấy. Người ấy để 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 225 


hết tâm trí vào ý tưởng đó, giữ chặt ý ý tưởng ấy và nuôi dưỡng ý ý 
tưởng ấy. Ý tưởng này của người ấy nhằm đến những øì còn thấp, 
và nêu không tu tập hướng đến những gì cao thượng hơn, thì chỉ 
đưa người ấy đến chỗ tái sanh như thế. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sanh vào chung sống 
với chư Thiên ở cõi Trời Phạm Chúng. Tuy nhiên, Ta chỉ tuyên 
bố điều này đối với người giữ giới thanh tịnh, không phải đối với 
người theo ác giới; đối với những người đã ly dục, chứ không phải 
những người còn đầy tham dục. (17) Bởi vì người ẫây đã ly dục, 
những gì tâm của người ấy ao ước sẽ được toại nguyện. 


Này các Tý-kheo, đó là tám loại tái sanh do bồ thí. 
(Tăng Chi BK 8:35, IV 239-4]) 


4. GIỚI HẠNH 
(1) Năm giới 


— Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn công đức, nguồn thiện 
pháp, dưỡng chất của an lạc, thuộc về Thiên giới, kết quả chín 
muỗi trong hạnh phúc, sẽ đưa đến cõi Thiên, đưa đến những gì 
được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc 
cho con người. Thế nào là tám? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử qui y Phật. Đây là 
nguồn công đức thứ nhất, nguôn thiện pháp, dưỡng chất của an 
lạc, thuộc về Thiên giới, kết quả chín muôi trong hạnh phúc, sẽ 
đưa đến cõi Thiên, đưa đến những gì được mong ước, được yêu 
thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc cho con người. 


Lại nữa, vị Thánh đệ tử quy y Pháp. Đây là nguồn công đức 
thứ hai... đưa đên những gì được mong ước, được yêu thích, vừa 
ý, đưa đên an vui hạnh phúc cho con người. 


Lại nữa, vị Thánh đệ tử quy y Tăng. Đây là nguồn công đức 
thứ ba... đưa đến những gì được mong ước, được yêu thích, vừa ý, 
đưa đến an vui hạnh phúc cho con người. 

Này các Tỷ-kheo, lại có năm bồ thí này - nguyên sơ, lâu 
đời, theo truyền thống, cô xưa, không bị pha trộn, và chưa bao 
giờ bị pha trộn trước đây, hiện tại không bị pha trộn, vả tương lai 


226 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


sẽ không bị pha trộn, không bị Sa-môn Bà-la môn có trí khinh 
thường. Thê nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ hủy diệt sự 
sông, từ bỏ sát sanh. Bằng cách từ bỏ sát sanh, vị Thánh đệ tử 
đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, 
hận thù, áp bức. Bằng cách ban cho vô lượng chúng sanh sự tự 
do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức, chính vị ấy cũng được 
hưởng vô lượng tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây 
là bố thí thứ nhất của năm đại bố thí và là nguồn công đức thứ tư. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ lây của không 
cho và tránh xa lây của không cho. Bằng cách từ bỏ lây của không 
cho và tránh xa lẫy của không cho, vị ấy đã ban cho vô lượng 
chúng sanh sự tự đo thoát khỏi mọi sợ hãi... Đây là bố thí thứ hai 
của năm đại bồ thí và là nguồn công đức thứ năm. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ tà dâm và 
tránh xa tà hạnh trong các dục. Bằng cách từ bỏ tà dâm và tránh xa 
tà hạnh trong các dục, vị ây đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự 
do thoát khỏi mọi sợ hãi... Đây là bó thí thứ ba của năm đại bố thí 
và là nguồn công đức thứ sáu. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ nói láo và 
tránh xa việc nói láo. Bằng cách từ bỏ nói láo và tránh xa việc nói 
láo, vị ây đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi 
sợ hãi... Đây là bố thí thứ tư của năm đại bố thí và là nguồn công 
đức thứ bảy. 

Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ uống rượu 
men, rượu nâu và các chất gây say nghiện, vì chúng lả nguồn 
gốc của sự bất cần; và tránh xa việc uống rượu men, rượu nâu và 
các chất gây say nghiện. Bằng cách từ bỏ uống Tượu men, rượu 
nâu và các chất gây say nghiện, vì chúng là nguôn gốc của sự bất 
cần; và tránh xa việc uống rượu men, rượu nấu và các chất gây 
say nghiện, vị Thánh đệ tử đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự 
do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Bằng cách ban cho vô 
lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức, 
chính vị ây cũng được hưởng vô lượng tự do thoát khỏi mọi sợ 
hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí thứ năm của năm đại bố thí và 
là nguồn công đức thứ tám. 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 227 


Này các Tý-kheo, đây là tám nguồn công đức, nguồn thiện 
pháp, dưỡng chất của an lạc, thuộc về Thiên giới, kết quả chín 
muôi trong hạnh phúc, sẽ đưa đến cõi Thiên, đưa đến những gì 
được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc 
cho con người. 


(Tăng Chỉ BK 8: 39; IV 245-47) 


(2) Thọ Bát quan trai giới 


— Này các Tỷ-kheo, khi ngày thọ bát quan trai giới thành tựu 
tám chi phân, sẽ có kết quả và lợi lạc lớn, tỏa sáng và lan rộng 
khắp nơi. Và thế nào là ngày thọ bát quan trai giới thành tựu tám 
chi phần? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa việc 
sát sanh, dẹp bỏ roi và vũ khí, cân trọng và biết xót thương, và có 
lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Hôm nay, đêm cũng như ngày, 
ta cũng sẽ làm như vậy. Ta sẽ noi theo các bậc A-la-hán, ta sẽ hoàn 
thành ngảy thọ bát quan trai giới.” Đây là chi phần thứ nhất được 
thành tựu. 


Rồi vị ấy suy nghĩ thêm: “Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán 
từ bỏ lấy của không cho và tránh xa lẫy của không cho; các ngài 
chỉ nhận những gì được cho, chỉ mong đợi những gì được cho, và 
sông với tâm chân thật không có trộm cắp. Hôm Tây, đêm cũng 
như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy...” Đây là chi phần thứ hai được 
thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ quan hệ tình dục 
và giữ gìn cuộc sống độc thân, sông riêng biệt, tránh xa các hành 
vi dâm dục thấp kém. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ 
làm như vậy...” Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ nói láo và tránh 
xa việc nói láo; các ngài là những người nói lời chân thật, những 
người gắn bó với sự thật, xứng đáng đặt lòng tin, đáng tin cậy, 
không phải là những người dối gạt đời. Hôm nay, đêm cũng như 
ngày, ta cũng sẽ làm như vậy...” Đây là chi phần thứ tư được thành 
tựu. 


228 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ uống rượu men, 
rượu nâu và các chất gây say nghiện, vì chúng là nguồn gốc của 
sự bất cần, và tránh xa chúng. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta 
cũng sẽ làm như vậy...” Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán chỉ ăn mỗi ngày một 
bữa, và không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, đêm cũng 
như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy...” Đây là chi phần thứ sáu được 
thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ nhảy múa, ca hát, 
nghe nhạc, và xem kịch; từ bỏ trang sức bằng các vòng hoa, thoa 
dầu thơm và hương liệu. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ 
làm như vậy...” Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. 


“Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ sử dụng các 
giường cao, chỗ ngôi xa hoa, tránh xa không dùng các thứ ấy; 
các ngài chỉ sử dụng chỗ nghỉ ngơi thấp, hoặc là giường thấp nhỏ 
hay tắm nệm cỏ. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm 
như vậy. Ta sẽ noi theo các bậc A-la-hán, ta sẽ hoàn thành ngày 
thọ bát quan trai giới.” Đây là chỉ phần thứ tám được thành tựu. 


— Này các Tỷ-kheo, khi ngày thọ bát quan trai giới thành tựu 
tám chi phần này, sẽ có kết quả vả lợi lạc lớn, tỏa sáng và lan rộng 
khắp nơi. Những kết quả lớn, lợi lạc lớn, tỏa sáng và lan rộng khắp 
nơi đến mức độ nào? 


— Này các Tỷ-kheo, giả sử có người áp đặt chủ quyền và 
thống trị trên mười sáu nước lớn tràn ngập bảy báu, như Añga, 
Magadha, Kaãsi, Kosala, VaJJr, Malla, Ceti, Vaägäa, Kuru, Pañcäla, 
Macchã, Surasena, Assaka, Avanti, Gandhãra, và Kamboja (20), 
chủ quyên này cũng không giá trị bằng một phần mười sáu ngày 
thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần ấy. Vì sao? Bởi vì 
chủ quyên của loài người là rất nhỏ bé so với hạnh phúc của chư 
Thiên. 

Đối với chư Thiên trong cõi Trời Tứ Thiên Vương, một 
ngày và đêm bằng năm chục năm ở cõi người; ba mươi ngày như 
vậy làm thành một tháng, và mười hai tháng làm thành một năm. 
Thọ mạng của chư Thiên trong cõi Trời Tứ Thiên Vương là năm 
trăm năm như thế. Này các Tỷ-kheo, điều này có thể xảy ra, nếu 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 229 


có thiện nam hoặc tín nữ nào ở đây thọ bát quan trai giới thành 
tựu tám chi phân này, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, 
họ sẽ được tái sanh vào sông chung với chư Thiên trong cõi Trời 
Tứ Thiên Vương. Chính vì điểm này mà ta nói rằng chủ quyền 
của loài người rất nhỏ bé so với hạnh phúc của chư Thiên. 

Đối với chư Thiên ở cõi Trời Ba Mươi Ba, một ngày một 
đêm bằng một trăm năm ở cõi người... Thọ mạng của chư Thiên 
ở cõi Trời Ba Mươi Ba là một ngàn năm như thế... Đối với chư 
Thiên ở cõi Trời Dạ-ma, một ngày một đêm bằng hai trăm năm ở 
cõi người... Thọ mạng của chư Thiên ở cõi Trời Dạ-ma là hai ngàn 
năm như thế. Đối với chư Thiên ở cõi Trời Đâu-suất, một ngày 
một đêm bằng bốn trăm năm ở cõi người... Thọ mạng của chư 
Thiên ở cõi Trời Đâu-suất là bốn ngàn năm như thế. Đối với chư 
Thiên ở cõi Trời Hóa Lạc, một ngày một đêm bằng tám trăm năm 
ở cõi người... Thọ mạng của chư Thiên ở cõi Trời Hóa Lạc là tám 
ngàn năm như thế. Đối với chư Thiên ở cõi Trời Tha Hóa Tự Tại, 
một ngày một đêm bằng mười sáu trăm năm ở cõi người; ba mươi 
ngày như vậy làm thành một tháng, và mười hai tháng làm thành 
một năm. Thọ mạng của chư Thiên ở cõi Trời Tha Hóa Tự Tại là 
mười sáu ngàn năm như thế. Này các Tỷ-kheo, điều này có thể xảy 
ra, nêu có thiện nam hoặc tín nữ nào ở đây thọ bát quan trai giới 
thành tựu tám chi phần này, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi 
chết, họ sẽ được tái sanh vào sống chung với chư Thiên trong cõi 
Trời Tha Hóa Tự Tại. Chính vì điểm này mà ta nói răng chủ quyền 
của loài người rất nhỏ bé so với hạnh phúc của chư Thiên. 


(Tăng Chỉ BK 8:41; IV 248-51) 


5. THIÊN ĐỊNH 
(L Phát triển tâm từ 
— Này các Tỷ-kheo, cho dù dựa trên những lập luận nảo đề 
tạo công đức đưa đên tái sanh trong tương lai, tât cả công đức ây 
cũng không băng một phân mười sáu của sự giải thoát băng tâm 
từ. Giải thoát băng tâm từ vượt qua tât cả công đức ây và chiêu 
sáng, tỏa sáng và rực sáng. 


Giống như ánh sáng của tất cả vì sao không bằng một phần 


230 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


mười sáu ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng vượt 
qua tất cả và tỏa sáng, chói sáng và rực sáng; cũng vậy, cho dù 
dựa trên những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh 
trong tương lai, tất cả công đức ấy cũng không băng một phần 
mười sáu của sự giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ 
vượt qua tất cả nền tảng ấy và chiếu sáng, tỏa sáng vả rực sáng. 


Giống như tháng cuối cùng của mùa mưa, vào mùa thu, bầu 
trời trong sáng và không có mây, mặt trời mọc xóa tan không 
gian tối tăm và chiếu sáng, tỏa sáng và rực sáng; cũng vậy, cho 
dù dựa trên những lập luận nào đỀ tạo công đức đưa đến tái sanh 
trong tương lai, tất cả công đức ấy cũng không bằng một phần 
mười sáu của sự giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ 
vượt qua tất cả công đức ấy và chiếu sáng, tỏa sáng và rực sáng. 

Và giống như vào ban đêm, lúc trời bình minh, sao mai chiều 
sáng, tỏa sáng và rực sáng: cũng vậy, cho dù dựa trên những lập 
luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tất cả 
công đức ấy cũng không bằng một phần mười sáu của sự giải thoát 
bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công đức ấy và 
chiếu sáng, tỏa sáng và rực sáng. 


(Kinh ltivuttaka 27; 19-2]) 


(2) Tứ vô lượng tâm 

22. Thanh niên Bả-la-môn Subha, con của Todeyya, thưa với 
Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe rằng Tôn giả biết con 
đường đưa đên sông cùng với Phạm Thiên. 

— Này thanh niên, ngươi nghĩ thế nào? Làng Nalakãra có gần 
đây không? 

— Thưa Tôn giả, làng Nalakãra ở gần đây, không xa nơi đây. 

— Này thanh niên, ngươi nghĩ thế nào? Giả sử có một người 
sinh trưởng ở làng Nalakãra, ngay khiô ông ta rời khỏi làng Nalakãra, 


có người hỏi ông ta về con đường đi đến làng Nalakãra, người đàn 
ông ây sẽ ngập ngừng hay do dự khi trả lời chăng? 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 231 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Vì người ấy 
đã sinh trưởng ở làng Nalakara, và đã quen thuộc với tât cả con 
đường đi đên làng đó. 


— Tuy vậy, một người sinh trưởng ở làng Nalakara khi được 
hỏi về con đường đi đến làng Nalakãra, có thể sẽ còn ngập ngừng 
hay do dự lúc trả lời, nhưng với Như Lai, khi được hỏi về thế giới 
Phạm Thiên hay con đường đưa đến thế giới Phạm Thiên, Như 
Lai sẽ không bao giờ ngập ngừng hay do dự lúc trả lời. Ta hiểu rõ 
Phạm Thiên, hiểu rõ thế giới Phạm Thiên, và hiểu rõ con đường 
đưa đến thế giới Phạm Thiên, và ta hiểu rõ phải tu tập như thế nào 
để được tái sanh vảo thế giới Phạm Thiên. 


— Thưa Tôn giả Gotama, con nghe nói rằng Sa-môn Gotama 
giảng dạy con đường đưa đến sống cùng với Phạm Thiên. Sẽ tốt 
lành thay nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho con về con đường 
đưa đến sống cùng với Phạm Thiên! 


— Vậy thì, này thanh niên, hãy chú ý lắng nghe thật kỹ, Ta 
SẼ nóI. 

— Dạ vâng, thưa Tôn giả. 

Subha vâng đáp Thế Tôn. Và Thế Tôn giảng như sau: 


24. - Này thanh niên, thế nào là con đường đưa đến sống 
cùng với Phạm Thiên? Ở đây, một Tý-kheo an trú với tâm từ tràn 
ngập chan hòa một phương; cũng vậy với phương thứ hai, cũng 
vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư, trên, dưới, 
chung quanh, khắp nơi, đối với tất cả chúng sanh cũng như với 
chính mình, vị ấy an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa khắp thế 
giới, sung mãn, hoan hý, vô lượng, không hận, không sân. Khi 
giải thoát bằng tâm từ được tu tập như vậy, thì không hành động 
có giới hạn nảo còn lại ở đây, không còn giới hạn nào tồn tại nơi 
đây. Giống như một người thôi tù và hăng say có thể làm cho mọi 
người khắp bốn phương nghe được dễ dảng; cũng vậy, khi giải 
thoát bằng tâm từ được tu tập như vậy, thì không hành động có 
giới hạn nào còn lại ở đây, không còn giới hạn nào tổn tại nơi 
đây. (a1) Đây là con đường đưa đến sống cùng với Phạm Thiên. 


25-27. — Lại nữa, này thanh niên Bà-la-môn, một Tỷ-kheo an 
trú với tâm bi tràn ngập chan hòa... với tâm hỷ tràn ngập chan hòa... 


232 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


với tâm xả tràn ngập chan hòa một phương; cũng vậy với phương 
thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư, 
trên, dưới, chung quanh, khắp nơi, đối với tất cả chúng sanh cũng 
như với chính mình, vị ấy an trú với tâm xả tràn ngập chan hòa 
khắp thế giới, sung mãn, hoan hỷ, vô lượng, không hận, không 
sân. Khi giải thoát bằng tâm xả được tu tập như vậy, thì không 
hành động có giới hạn nào còn lại ở đây, không còn giới hạn nào 
tồn tại nơi đây. Giống như một người thổi tù và hăng say có thê 
làm cho mọi người khắp bốn phương nghe được dễ dàng: cũng 
vậy, khi giải thoát bằng tâm xả được tu tập như vậy, thì không 
hành động có giới hạn nào còn lại ở đây, không còn giới hạn nào 
tồn tại nơi đây. Đây là con đường đưa đến sống cùng với Phạm 
Thiên. 

(Trung BK II, Kinh số 99: Kinh Subha, tr. 810-814) 


(3) Tuệ quán thù thắng 

[Đức Phật nói với ông Cấp Cô Độc]: 

— Này gia chủ, thuở xưa, có một người Bà-la-môn tên là 
Velama. Vị ây bồ thí rộng lớn như sau: 84.000 chén vàng chứa đầy 
bạc; 84.000 chén bạc chứa đây vàng; 84.000 chén đồng chứa đây 
thỏi quý kim; 84.000 voi; cỗ xe, bò sữa, thiếu nữ, giường năm, 
nhiều triệu thước vải mịn, và vô số thức ăn, nước uống, dâu thoa 
và tâm vải trải giường. 

Những gì người Bà-la-môn Velãma bố thí quả thật rộng lớn, 
nhưng nếu có người bố thí cho một vị có chánh kiến, thì quả vị 
bố thí này còn rộng lớn hơn. (22) Những gì người Bà-la-môn 
Velãma bố thí quả thật rộng lớn, và dù có người bố thí cho một 
trăm vị có chánh kiến, nêu người ấy bồ thí cho một vị chứng quả 
Nhất Lai, thì quả vị bố thí này còn rộng lớn hơn. Những gì người 
Bà-la-môn Velãma bố thí quả thật rộng lớn, và dù có người bố 
thí cho một trăm vị chứng quả Nhất Lai, nếu người ấy bồ thí cho 
một vị chứng quả Bất Lai, thì quả vị bố thí này còn rộng lớn hơn. 
Những gì người Bà-la-môn Velãma bồ thí quả thật rộng lớn, và 
dù có người bồ thí cho một trăm vị chứng quả Bất Lai, nếu người 


V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TÓT ĐẸP 233 


ây bố thí cho một vị chứng quả A-la-hán, thì quả vị bố thí này 
còn rộng lớn hơn. Những gì người Bà-la-môn Velãma bố thí quả 
thật rộng lớn, và dù có người bố thí cho một trăm vị chứng quả 
A-la-hán, thì quả vị bố thí này còn rộng lớn hơn nếu người ấy bố 
thí cho một vị Độc Giác Phật. (23) Những gì người Bả-la-môn 
Velãma bố thí quả thật rộng lớn, và dù có người bố thí cho một 
trăm vị Độc Giác Phật... nếu người ấy bố thí cho Đức Phật, bậc 
Vô thượng Chánh Đẳng Giác, thì quả vị bố thí này còn rộng lớn 
hơn... quả vị này còn rộng lớn hơn nếu người ấy bồ thí cho Tăng 
đoản do Đức Phật lãnh đạo và xây dựng tu viện cho Tăng đoàn 
khắp bốn phương... quả vị này còn rộng lớn hơn nếu người ấy có 
lòng tịnh tín và quy y Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng và giữ gìn năm 
giới: từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu và các chất gây nghiện. 
Tất cả công đức này quả thật rộng lớn, và quả vị còn rộng lớn 
hơn nếu có người tu tập tâm từ chỉ trong khoảnh khắc bằng thời 
gian vắt sữa một con bò. Tất cả công đức này quả thật rộng lớn, 
và quả vị còn rộng lớn hơn nếu có người tu tập phát triển tri kiến 
vô thường chỉ bằng thời gian búng ngón tay. 


(Tăng Chỉ BK 9:20, tôm lược; IỰ 393-96) 


234 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 


VỊ 


TẢM NHÌN THÂM SÂU 
VÉ THẺ GIỚI 


235 


236 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 237 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Trong lúc diễn giải kinh, chúng ta cần phải cứu xét đến hoàn 
cảnh trong đó bài kinh được thuyết giảng và thính chúng nào được 
nghe bài kinh đó. Trong suốt cuộc đời dài hoằng pháp, Đức Phật 
đã linh động điều chỉnh lời giảng dạy tùy theo khả năng và nhu 
cầu của thính chúng. Ngài dạy những kẻ hành xử liều lĩnh nên 
từ bỏ những đường lối tự làm mình thất bại và nên dẫn thân làm 
những việc thiện lành đề mang lại kết quả an vui. Ngài dạy những 
kẻ có khuynh hướng cam chịu đầu hàng số phận răng nô lực của 
chúng ta trong hiện tại quyết định phẩm chất của đời sống hiện tại 
cũng như số phận chúng ta trong tương lai. Ngài dạy những người 
tin tưởng sự hiện hữu của con người sẽ châm dứt khi chết, rằng 
chúng sanh vẫn còn tồn tại sau khi thân hoại mạng chung vả sẽ tái 
sanh tùy theo nghiệp của họ. Ngài dạy những người chưa đủ thuần 
thục để đạt được những quả vị cao hơn nên có nguyện vọng tái 
sanh vào cõi thiên sống cùng chư Thiên, và hưởng niềm hoan lạc 
huy hoàng của các cõi Thiên. 


Tuy nhiên, một cuộc tái sanh hoan hỷ vào cõi Thiên không 
phải là mục đích cuối cùng mà Đức Phật giảng dạy Giáo pháp. 
Tốt nhất thì đó cũng chỉ là trạm dừng chân ghé tạm. Mục tiêu cuối 
cùng là chấm dứt khô đau, và những hỷ lạc của cõi Thiên, dù có 
hạnh phúc đến đâu cũng không giống hạnh phúc của sự chấm dứt 
khổ đau. Theo lời Đức Phật dạy, tất cả trạng thái hiện hữu trong 
vòng luân hồi, ngay cả ở cõi Thiên, cũng chỉ là tạm bợ, không 
đáng tin cậy, và vẫn bị khổ đau ràng buộc. Như vậy mục tiêu tối 
hậu của Giáo pháp không gì khác hơn là giải thoát, nghĩa là hoàn 
toàn thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. 

Những gì nằm bên ngoài vòng sinh tử luân hồi là một trạng 
thái vô vi gọi là Niết-bản (Nibbäna). Niết-bản siêu việt thế giới 
hữu vi, tuy nhiên, vẫn có thê đạt được trong thế giới hữu vi, ngay 
trong chính đời sống này, và được trải nghiệm như là sự đoạn diệt 


238 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


của mọi khổ đau. Đức Phật đã chứng đắc Niết-bàn qua sự giác ngộ 
của Ngài, và trong bốn mươi lăm năm sau đó Ngài đã nỗ lực giúp 
nhiều người khác được tự mình chứng đắc Niết-bàn. Việc chứng 
đắc Niết-bàn đến cùng với sự khai mở tuệ giác và mang lại sự an 
bình tuyệt đối, một hạnh phúc thuần khiết, và sự an tịnh mọi tâm 
hành. Niết-bàn là sự đoạn diệt mọi khao khát, sự khao khát ái dục. 
Đó cũng là hòn đảo bình an giữa những dòng chảy thịnh nộ của 
già, bệnh và chết. 

Đề hướng dẫn những đệ tử tu hành thuần thục của Ngài đạt 
được Niết-bàn, Đức Phật phải hướng dẫn họ vượt qua những phần 
thưởng hỷ lạc mà họ có thể gặt hái trong đời sống tương lai nhờ 
thực hành những hành động thiện lành. Ngài làm như vậy qua 
những phương diện “siêu việt” của Giáo pháp, những phương diện 
được hoạch định đề dẫn dắt đệ tử của Ngài vượt qua “Tam giới' là 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong 
các bài kinh, Đức Phật đã phơi bày thật sắc bén và không khoan 
nhượng những nguy hiểm tiềm ẩn trong mọi trạng thái hiện hữu 
thuộc thế giới hữu vi. Ngài lên tiếng báo động rằng tất cả mọi 
trạng thái hiện hữu đều nguy hiểm và đầy dẫy khổ đau. Ngài nhân 
mạnh, rất rõ ràng, rằng niềm hy vọng duy nhất về sự an ồn lâu dài 
năm ở nỗ lực thanh tịnh và giải phóng tâm hoàn toản. Ngài trình 
bày một con đường chọc thủng vô minh và khát ái trọn vẹn và làm 
tan biến mọi dính mắc ngay cả với những trạng thái thiền định 
thâm sâu vi tế nhất. 


Trong những bài “từng bước thực hành Giáo pháp”, được 
thuyết giảng để giới thiệu Giáo pháp cho những người mới tiếp 
nhận, Đức Phật thường xuyên bắt đầu băng cách thảo luận những 
pháp môn như bồ thí và giữ giới. Ngài thường ca ngợi nét đẹp 
của những đức hạnh như là tâm bố thí, tâm vô hại, thật thà, biết 
tự chế ngự, và giải thích những hành động đức hạnh ấy dẫn đến 
niềm hoan hỷ của sự tái sanh vào Thiên giới. Ở điểm này, Ngài hé 
lộ 'sự nguy hiểm, thấp hèn, và phiền não của những dục lạc giác 
quan vả những phước lành của việc từ bỏ chúng.' Như vậy, sau 
khi từng bước giúp cho tâm của thính chúng “chín muỗi", tiếp đến 
Ngài giảng giải giáo lý đặc thủ của Giáo pháp, đó là Tứ diệu đề: 
Khổ, Nguồn gốc của khổ, Sự chấm dứt khổ, và Con đường diệt 
khổ. Khi chính Đức Phật giảng dạy Tứ diệu đế, mục đích của Ngài 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 239 


không phải là giới thiệu với thính chúng một khóa học về “Phật 
pháp căn bản”, nhưng là để thức tỉnh “Pháp nhãn” trong tâm họ, đó 
là sự nhận thức trực tiếp đầu tiên về chân lý siêu việt sẽ đưa người 
đệ tử đến với con đường giải thoát không thể đảo ngược được. 

Mặc dù đôi lúc chúng ta đọc trong các bài kinh kế rằng có 
những vị đệ tử đạt được trải nghiệm đầu tiên về giác ngộ chỉ bằng 
cách nghe Đức Phật thuyết giảng, điều này không có nghĩa là Giáo 
pháp dễ hiểu. Những vị đệ tử ấy có thể thâm nhập chân lý dễ dàng 
như vậy bởi vì các căn của họ đã thuần thục, cũng có lẽ là vì họ 
đã tích lũy được đầy đủ những điều kiện thuận lợi từ kiếp trước. 
Nhưng trong chính bản chất, Giáo pháp siêu việt này đi ngược lại 
với tâm lý đời thường. Đức Phật mô tả Giáo pháp như là “tế nhị, 
thâm sâu, khó hiểu” và một trong những điểm khiến cho Giáo pháp 
khó hiểu là luận đề cho răng hạnh phúc tối thượng không thê đạt 
được bằng cách chiều theo những khát vọng của con tim, mà chỉ 
bằng cách dập tắt những khát vọng đó. Luận đề này hoàn toàn đi 
ngược lại với ý tưởng, thái độ, và hành động của những người 
hoàn toàn đắm mình trong cuộc sống thế gian. Bao lâu mả chúng 
ta còn bị mê đắm trong những cám dỗ của dục lạc thế gian, bao lâu 
chúng ta còn ham thích trở thành người như thế này hay như thế 
kia, chúng ta sẽ thấy Giáo pháp siêu việt như một điều gì bí ân và 
khó hiểu. Vì vậy, Đức Phật nhận thức rằng thách thức đầu tiên lớn 
nhất mà Ngài phải đối mặt trong việc thiết lập Giáo pháp siêu xuất 
thế gian là phải phá vỡ gọng kiềm của dục lạc giác quan và những 
dính mắc thuộc thế gian trong tâm con người. Ngài phải đánh bật 
tâm ra khỏi sự trì trệ của những tập quán quen thuộc và khởi động 
tâm trở lại theo một chiều hướng hoàn toản khác. Ngài phải lèo lái 
đệ tử của Ngài tránh xa sức cám dỗ của các dục lạc và những dính 
mắc thuộc thế gian và dẫn dắt họ hướng về sự nhàm chán, ly tham 
và giác ngộ. 

Đức Phật phải dùng tất cả kỹ năng của một bậc Đạo sư để 
hoàn thành những yêu cầu của nhiệm vụ nảy. Điều này đòi hỏi 
Đức Phật sử dụng khả năng của Ngài rất nhiều lần để điều chỉnh 
thật chính xác lời giảng dạy của Ngài cho phù hợp với khuynh 
hướng tinh thần của những người tìm đến Ngài để xin được chỉ 
dạy. Nhiệm vụ này đòi hỏi Ngài phải nói thắng nói thật, ngay cả 
khi sự thắng thắn tạo nên tức giận ở người nghe. Đôi lúc Ngài phải 


240 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


nhập cuộc đề tranh luận, mặc dù Ngải vẫn ưa chuộng nếp sông độc 
cư an tịnh. Nhiều lần Ngài sử dụng những ví dụ, các hình ảnh ấn 
dụ, những chuyện ngụ ngôn, bất cứ lúc nào những lời giải thích 
cụ thê có thê giúp cho lập luận của Ngài có sức thu hút mạnh hơn. 
Nhiệm vụ này đòi hỏi Ngài mạnh mẽ giữ vững nguyên tắc cho dù 
những kẻ chống đối Ngài là những nhà tu khổ hạnh thù nghịch 
hay một Tỷ-kheo phạm giới trong hàng ngũ giáo đoàn của Ngài. 
(xem phán mở đâu của Trung BK bài 22 và 38, không được đưa vào 
hợp tuyển này). Sự thành công của Đức Phật trong việc hoàn thành 
nhiệm vụ khó khăn này đã được tính vào những thành tựu tuyệt 
vời và kỳ diệu của Ngài. Đây là một điểm trong đó Kinh Văn VI, 
1 đã minh chứng một cách hùng hồn. 

Vào giai đoạn này, nhiệm vụ của Đức Phật trong việc giới 
thiệu giáo lý của Ngài là truyền đạt cho chúng ta một đường. lỗi 
giáo dục mới lạ cấp tiến trong nghệ thuật nhận thức sự vật. Đề đi 
theo đường hướng Đức Phật muốn dẫn dắt chúng ta, chúng ta phải 
học cách nhìn bên đưới bề ngoài hào nhoáng của lạc thú, địa vị, 
và quyền lực thường lôi cuốn chúng ta, và cùng lúc chúng ta phải 
học để nhìn xuyên suốt những lệch lạc sai lầm của tri giác, ý niệm, 
và quan điểm vẫn thường che mờ tầm nhìn của chúng ta. Thông 
thường, chúng ta nhìn sự vật qua lăng kính chủ quan thiên vị của 
chúng ta. Những thiên vị ấy do khát ái và dính mắc của chúng ta 
tạo ra và làm vững mạnh thêm. Chúng ta nhìn những sự vật mà ta 
muốn nhìn, và loại bỏ những gì có vẻ đe dọa hay gây phiền toái 
cho chúng ta, hay làm lung lay niềm lạc quan của chúng ta, hay 
đặt lại vẫn đề về những nhận định dễ dãi về bản thân và đời sống 
của chúng ta. Đề giải tỏa tiến trình này liên hệ đến một sự dắn thân 
tìm sự thật mà vẫn thường gây bất ổn, nhưng về lâu dài chứng tỏ 
là rất an vui và giải thoát. 

Đường lối giáo dục mà Đức Phật truyền đạt mang lại cho 
chúng ta một tầm nhìn thâm sâu về thế giới. Để giúp chúng ta 
chuyên hóa sự hiểu biết và đạt được tầm nhìn thâm sâu về thế 
giới, Ngài trình bảy cho chúng ta ba quan điểm, từ đó chúng ta có 
thể thẩm định những giá trị mà chúng ta đã sắp đặt cho cuộc sông 
của mình. Ba quan điểm này cũng tượng trưng cho ba “thời điểm” 
hay ba giai đoạn trong một tiến trình khai mở nhận thức, bắt đầu 
từ những thái độ ý thức thông thường và theo chiến lược tiễn lên 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 241 


hướng đến những tri kiến cao siêu hơn, rồi đến giác ngộ và giải 
thoát. Ba thời điểm là: vị ngọt (zssađa), sự nguy hiểm (Z4ivana), 
và sự vượt thoát (øissarana). Trong Kinh Văn VI, 2 (1)-(), kế 
hoạch này áp dụng cho cả vạn pháp nói chung. Đâu đó trong bộ 
kinh Nikaya, kế hoạch này áp dụng đặc biệt hơn cho tứ đại (Tương 
Ung BK 14:31-33), ngũ uân (Tương Ưng BK 22:26-28), và sáu nội 
căn và ngoại căn (Tương Ung BK 35:13-18). Đức Phật nhẫn mạnh 
sự quan trọng của kế hoạch nảy với lời tuyên bố mạnh dạn răng 
cho đến khi nào Ngài có thể thâm định vạn pháp đây đủ theo cách 
này, (hoặc, như trong các kinh văn được đề cập trên đây, các đại, 
các uân, các căn), Ngài sẽ không tuyên bố rằng Ngài đã đắc quả 
Vô thượng Chánh Đăng Giác. 


Đề tiến tới một cách có hệ thống qua kế hoạch này, người 
ta bắt đầu bằng cách công nhận một sự kiện không còn gì đề nghi 
ngờ rằng những pháp thế gian như là đối tượng của giác quan, sắc, 
thọ cung câp cho chúng ta một mức độ (hỏa mãn nào đó. Sự thỏa 
mãn nảy bao gồm lạc thú và vui thích (sukha-somanassa) chúng ta 
cảm nhận khi chúng ta thành công trong việc thỏa mãn những dục 
vọng của mình. Một khi chúng ta công nhận sự kiện này, chúng ta 
có thê đảo sâu hơn bằng cách hỏi rằng những lạc thú và vui thích 
ây có hoàn thỏa mãn hay không. Nếu chúng ta giải đáp câu hỏi 
này hết sức thành thật, với tâm vô tư bình thản, chúng ta sẽ nhận 
ra rằng những lạc thú và vui thích ấy chưa hề đạt tới mức độ thỏa 
mãn. Trái lại, chúng chất chứa nhiều điểm bắt lợi và khuyết điểm, 
từ những điều nhỏ nhặt đến những khuyết điểm đáng kinh sợ mà 
chúng ta luôn luôn che đậy với chính mình để chúng ta có thê tiếp 
tục con đường tìm kiếm sự thỏa mãn mà không bị trở ngại. Đây là 
sự nguy hiểm của các dục, thời điểm hay là bước quan sát thứ hai. 
Sự nguy hiểm bao trùm đẳng sau bề mặt của những dục lạc thế 
gian chính là bản chất vô thường (amcca) của chúng, bị ràng buộc 
bởi khô đau và bắt toại nguyện (đ„ukkha), và là đối tượng của thay 
đối và hủy diệt không thể tránh khỏi (viparinamadhammna). 


Thời điểm thứ ba, thời điểm vượi (hoái, theo sau thời điểm 
thứ hai. “Vượt thoát” đây không có nghĩa là chủ trương trốn chạy, 
một từ ngụ ý chỉ một nỗ lực để tránh khỏi phải đối mặt với những 
vân đề của con người bằng cách giả vờ xem như chúng không tồn 
tại và tìm cách tự lãng quên bằng các thú tiêu khiển. Sự vượt thoát 


242 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


đích thực hoàn toàn ngược lại: đó là chuỗi hành động thận trọng 
nhất, hợp lý nhất, lành mạnh nhất mà chúng ta có thê thực hiện khi 
chúng ta nhận diện chính xác sự nguy hiểm đích thực. Đó là sự tìm 
kiếm lối thoát để ra khỏi một tòa nhà đang bốc cháy, là việc tìm đến 
bác sĩ khi chúng ta đang bị hành hạ bởi một cơn sốt dai dẵng, là 
quyết định bỏ hút thuốc lá khi chúng ta hiểu rằng nó đang hủy hoại 
sức khỏe của chúng ta. Một khi chúng ta đã thấy những đôi tượng 
tham ái của chúng ta là sai lầm, với những nguy hiểm tiềm ân đang 
tác hại, thì chúng ta nhận ra rằng con đường vượt thoát nằm ở chỗ 
châm dứt sự tham ái đối với chúng. Đây là “sự từ bỏ khát ái và dục 
vọng” (chandaräga- vinaya, chandaräga-pahana) được đề cập trong 
các kinh văn. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà bình luận kinh tạng 
Päli đã liên kết ba thời điểm ấy với Tứ diệu đề. “Sự thỏa mãn” bao 
hàm Chân lý thứ hai, vì lạc thú và vui thích làm khởi sinh ái dục, là 
nguồn gốc của Khổ. “Sự nguy hiểm” tự nó là Chân lý về Khổ. Và 
“Sự vượt thoát” là Chân lý về sự châm dứt Khổ, cũng bao hàm Bát 
Thánh đạo, Chân lý thứ tư, là con đường đưa đến chấm dứt khô. 


Trong Kinh Văn VI, 3, Đức Phật dùng kế hoạch ba giai 
đoạn này để đánh giá chỉ tiết ba đối tượng chính của dính mắc: 
dục lạc giác quan, sắc thân và cảm thọ. Phần lớn bài kinh được 
dùng để quan sát những nguy hiểm của dục lạc giác quan. Kinh 
bắt đầu bằng một cái nhìn cận cảnh về những khổ đau mà một 
“tộc trưởng°— nghĩa là một thanh niên gia chủ đang theo đuôi một 
ngành nghề chuyên môn của Ấn Độ thời cô đại - có thể trải qua 
trong việc tìm cầu sự thỏa mãn dục lạc giác quan. Như bài kinh 
lần lượt trình bày, phạm vi quan sát mở rộng từ cá nhân đến tập 
thể, bao gồm cả những hậu quả chính trị xã hội của cuộc tìm câu 
này. Bài kinh đạt đến cao điểm bằng những hình ảnh dữ dội của 
chiến tranh và sự tàn phá con người theo sau hàng loạt động lực 
điên cuồng để thỏa mãn dục lạc. “Sắc' là thân thể. Đức Phật bắt 
đầu bải học về sắc bằng cách hỏi các Tỷ-kheo hãy quan sát một cô 
gái đẹp. Rồi Ngài mô tả những giai đoạn tiệm tiến về sự tàn tạ cơ 
thể của cô ta, qua tuôi già, bệnh tật và cái chết, và cuối cùng là sự 
phân hủy của tử thi cho đến khi nó trở thành bột xương. Đề chỉ sự 
nguy hiểm của “cảm thọ”, Đức Phật chọn những cảm thọ của một 
Tỷ-kheo đang ở trong những trạng thái nhập định (hzna), nghĩa 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 243 


là thiền định thâm sâu, những trải nghiệm về hỷ lạc và an tịnh vi 
tế nhất thuộc thế gian. Ngài chỉ rõ rằng ngay cả những trạng thái 
cảm thọ cao thượng như vậy cũng vô thường, bất toại nguyện và 
là đối tượng của thay đổi. 


Mặc dù những bài kinh tiếp theo không áp dụng kế hoạch ba 
giai đoạn một cách lộ liễu, sự hiện diện bao hàm bên dưới vẫn rõ 
ràng. Trạng thái nguy hiểm được nhắn mạnh. Hai bài kinh được 
trình bày trong phần 4 một lần nữa nhắn mạnh đến những cạm bẫy 
của dục lạc giác quan, nhưng cũng không khác lắm với bài kinh 
trong phần trước. Trong Kinh Văn VI, 4 (1), Đức Phật xuất hiện 
trong một cuộc đảm thoại với một gia chủ hống hách khoe răng 
ông ta đã “cắt đứt được tất cả chuyện thế tục.” Để xóa tan sự tự 
mãn của ông ta, Đức Phật sử dụng một loạt các ví dụ phơi bày tính 
cách dối trá của dục lạc giác quan đề chỉ cho người gia chủ thấy 
nhóm từ “cắt đứt chuyện thế tục” có ý nghĩa như thế nào trong hệ 
thống tu tập của Ngài. Việc sử dụng ví dụ cũng nổi bật trong Kinh 
Văn VI, 4 (2), trong đó đã thử thách trí tuệ của Đức Phật trước 
một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc tên là Mãgandiya. Ở đây, Đức 
Phật vẫn giữ lập luận rằng dục lạc giác quan có vẻ như chỉ mang 
lại khoái cảm thông qua một tri giác lệch lạc, nhưng khi nhìn cho 
đúng đẫn thì chúng giống như ngọn lửa trong một lò than rực cháy 
- “sờ vào sẽ đau đớn, nóng, và cháy bỏng.” Những đoạn kinh này 
bao gồm một số ví dụ mạnh mẽ nhất trong các bộ kinh Nikãya, và 
chắc chắn Đức Phật đã không sử dụng chúng một cách nhẹ nhàng. 


Việc sử dụng các hình ảnh ân dụ cũng là một nét nổi bật trong 
Kinh Văn VI, 5, mà chủ đề là tính chất phù du của kiếp TgƯỜI. 
Kinh văn Phật giáo thường khuyên chúng ta suy ngăm về cái chết 
như một điều chắc chăn và thời điểm cái chết đến là điều không thê 
tiên đoán được. Lời khuyên này không phải được đưa ra để tạo một 
thái độ bị ám ảnh kinh niên về cái chết nhưng là để giúp chúng ta 
phá vỡ sự tham đắm cuộc đời và phát triển tâm xả ly. Vì lý do đó, 
quán tưởng về cái chết đã trở thành một trong những đề mục quan 
trọng nhất của thiền định Phật giáo. Đức Phật đã nói trong các bài 
kinh khác rằng quán tưởng về cái chết “khi được phát triển và tu 
tập, sẽ đi vào trạng thái bất tử và đạt đến đỉnh cao trong trạng thái 
bất tử.” (Tăng Chỉ BK 7:46; IV 47-48). Ở đây, tính cách phù du của 
đời sống được nhấn mạnh bằng cách đếm số ngày, mùa, và thậm 


244 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 
chí các bữa ăn trong một đời người. 

Kinh Văn VI, 6 là một phần trích từ Kinh Ratthapäla, kế lại 
cuộc đời của một đệ tử Đức Phật được gọi là “người đứng hạng 
nhất trong những người xuất gia vì lòng tin.” Ratthapäla là một 
thanh niên con nhà giàu đã phát tín tâm sâu xa khi nghe Đức Phật 
giảng Pháp đến nỗi ngay tức khắc anh quyết định chấp nhận cuộc 
sông không gia đình của một Sa-môn. Đức Phật bảo anh xin phép 
cha mẹ, nhưng cha mẹ của anh quá thương yêu gắn bó với đứa con 
trai duy nhất của mình nên đã không chấp thuận. Ratthapãla nằm 
xuống đất và không chịu ăn uống, quyết định hoặc là chết tại chỗ, 
hoặc được phép xuất gia. Cha mẹ anh cuối cùng phải nhượng bộ 
và cho phép anh ta trở thành một tu sĩ với điều kiện là anh phải trở 
về thăm họ sau này. Nhiều năm sau, khi Tôn giả trở về thăm cha 
mẹ, họ tìm cách lôi kéo Tôn giả trở về đời sống gia đình, nhưng 
vì Tôn giả đã đắc quả A-la-hán, bấy giờ, Tôn giả đã vượt lên trên 
mọi khả năng hoàn tục. Sau khi rời nhà cha mẹ, Tôn giả đi đến khu 
vườn ngự uyên, nơi đó Tôn giả thuyết giảng một bài pháp cho vua 
Koravya về “bốn yêu chỉ của Giáo pháp.” Bài pháp này truyền đạt 
tuệ giác thâm sâu của Tôn giả về chiều sâu và tính phố quát của 
khổ, và giải thích bằng lời lẽ giản dị rõ ràng tại sao Tôn giả, cũng 
như vô sô thiện nam tín nữ trong độ tuôi thanh xuân, đã chọn từ bỏ 
những tiện nghi của đời sống gia đình để bước vào con đường bắt 
định của đời sống không gia đình. 

Khao khát dục lạc là một cái bẫy ràng buộc chúng sanh vào 
vòng luân hồi. Một cạm bẫy lớn khác là kiến chấp. Như vậy, để 
dọn sạch con đường đi đến Niết-bàn, Đức Phật không những phải 
dạy chúng sanh xóa bỏ mọi tham đắm dục lạc mà còn phơi bày sự 
nguy hiểm của kiến chấp. Đây là chủ đề của phần 7. 

Tà kiến nguy hiểm nhất là những tà kiến phủ nhận hoặc phá 
hoại những nên tảng của đạo đức. Kinh văn VI,7(@) gom lại một 
số nguy hiểm do loại tà kiến này gây ra; nối bật nhất trong sỐ này 
là tái sanh vào những cõi thấp kém. Tà kiến còn dẫn đến những 
diễn giải một chiều, thiên vị về thực tại mà chúng ta vẫn chấp chặt 
và cho rằng chúng chính xác và đây đủ. Những người bám chặt 
vào quan điểm của mình về một tình huống nào đó thường xung 
đột với những người có ý kiến khác trong cùng một tình huống. 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÊ GIỚI 245 


Như vậy, quan điểm khác nhau đưa đến xung đột và tranh chấp. 
Có lẽ không có văn bản nảo trong các tài liệu trên thế giới mô tả 
sự nguy hiểm trong việc chấp chặt giáo điều có thể súc tích hơn 
câu chuyện ngụ ngôn nối tiếng về người mù sờ voi, được đưa vào 
trong Kinh Văn VI, 7 (2). 


Kinh văn VI, 7 (3) phác họa sự tương phản của một cặp 
quan điểm lệch lạc là chủ thuyết bất diệt (sassaravada: thường kiến) 
và chủ thuyết hư vô (ucchedavada: đoạn kiến), cũng còn được gọi 
là quan điểm về tồn tại (bhavadiirhi) và quan điểm về không tồn 
tại (wibhavadiithi). Chủ thuyết bất diệt khẳng định một thành tổ bắt 
diệt trong mỗi cá nhân, một cái ngã không thể bị hủy diệt, và một 
nên tảng bắt diệt của thế giới, như là một đắng Thượng Đề sáng 
tạo toàn năng. Chủ thuyết hư vô phủ nhận rằng không có gì còn 
lại sau khi chết, tuyên bố rằng một cá nhân sẽ chấm dứt hoàn toản 
khi thân hoại mạng chung. Theo Đức Phật, chủ thuyết bắt diệt dẫn 
đến sự tham đắm hiện hữu và trói buộc con người vào vòng luân 
hồi. Chủ nghĩa hư vô thường đi kèm với sự ghê sợ hiện hữu, và 
nghịch lý thay, lại trói buộc những tín đồ của nó vào sự hiện hữu 
mà họ ghê sợ. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, giáo pháp của Đức 
Phật về lý Duyên khởi sẽ tránh được cả hai kết thúc vô vọng đó 
(xem ]X, tr. 356-57). 


Kinh Văn VI, 8 làm nổi bật một vẫn đề đặc biệt do thường 
kiến tạo nên. Những quan điểm đó có thể khơi nguồn cảm hứng 
cho thiền giả đạt đến những trạng thái hỷ lạc thâm sâu của định, 
mà họ diễn tả như là sự đồng nhất với một thực tại siêu nhiên hay 
sự chứng đạt một cái ngã thường hằng. Tuy nhiên, theo quan điểm 
giáo lý của Đức Phật, những chứng đắc ấy chỉ tạo ra tiềm năng 
của nghiệp đề tái sanh vào một cảnh giới trong đó các trải nghiệm 
thiền định ấy trở thành điều kiện cơ bản của tâm thức. Nói cách 
khác, những chứng đắc của các trạng thái thiền định trong cảnh 
giới loài người sẽ là động lực phát khởi sự tái sanh vào những 
cảnh giới tương ứng trong Sắc giới hoặc Vô sắc giới. Trong lúc 
nhiều tôn giáo nhắm đến một cảnh giới siêu phàm như là câu trả lởi 
cuối cùng cho số phận con người, giáo pháp Đức Phật tuyên bồ răng 
những cảnh giới đó không đem lại một lối thoát cuối cùng cho tình 
trạng vô thường và khổ đau của cõi luân hồi. 


246 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Bản kinh đề cập ở đây cho thấy một số thiền giả chứng đắc 
bốn “trú xứ siêu phàm” (Tứ thiền) và tái sanh vào những cảnh 
giới tương ứng của thế giới Phạm Thiên, ở đó họ có thể cư trú lâu 
đến năm trăm đại kiếp. Tuy nhiên, cuối cùng, họ không thê tránh 
khỏi cái chết và có thê phải rơi xuống tái sanh vào những cảnh giới 
bất hạnh. Bài kinh tương tự không được đem vào đây (Tăng Chi 
BK 3:114, 4: 124) cũng nói giỗng như vậy về các cảnh giới tái sanh 
tương ứng với các tầng thiền và các tầng vô sắc định. 


Hai bài kinh tạo nên phân cuối của chương này một lần nữa 
nói đến những bất toại nguyện và bất an của sự tôn tại trong thế 
giới hữu vi, củng cố thông điệp này bằng những hình ảnh đây kịch 
tính. Trong Kinh Văn VI, 9 (1), Đức Phật tuyên bố rằng số lượng 
nước mắt mà chúng ta đã nhỏ xuống trong lúc lang thang trong 
vòng luân hồi sinh tử còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 
Trong Kinh Văn VI, 9 (2), Ngài nói với một nhóm ba mươi Tỷ- 
kheo rằng số lượng máu đã chảy ra khi họ bị giết và tàn sát trong 
vòng luân hồi sinh tử còn nhiều hơn nước trong bốn đại đương. 
Theo những nhà kết tập kinh điển, tác dụng của bài thuyết giảng 
này đối với ba mươi Tỷ-kheo mạnh mẽ đến nỗi tất cả các vị ấy đã 
đạt được giải thoát hoàn toàn ngay tại chỗ. 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 247 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU 
VỀ THẺ GIỚI 


1. BÓN PHÁP VI DIỆU 


— Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác xuât hiện, có bôn pháp vi diệu chưa từng có xuât hiện. Thê 
nào là bôn? 


Phân lớn quân chúng ưa thích chấp thủ, thích thú khi chấp 
thủ, hoan hy khi chấp thủ. Nhưng khi Như Lai giảng pháp không 
chấp thủ, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe, và cô 
găng hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện 
khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác. 


Phân lớn quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú khi kiêu 
mạn, hoan hỷ khi tỏ Ta kiêu mạn. Nhưng khi Như Lai giảng pháp 
diệt trừ kiêu mạn, quân chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe, 
và có gắng hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất 
hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. 

Phân lớn quân chúng ưa thích lăng xăng, vui thích khi lăng 
xăng, hoan hỷ khi lăng xăng. Nhưng khi Như Lai giảng pháp. an 
tịnh, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe, và cô găng 
hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện khi có sự 
xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 


Phần lớn quân chúng sống trong vô minh, bị vô minh che mờ, 
bị vô minh trói buộc. Nhưng khi Như Lai giảng pháp diệt trừ vô 
minh, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe, và cô gắng 
hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện khi có sự 
xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 


Khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện, có 


248 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
bôn pháp vi diệu chưa từng có nảy xuât hiện. 


(Tăng Chỉ BK II, tr. 64-65) 


2. VỊ NGỌT, SỰ NGUY HIẾM, SỰ VƯỢT THOÁT 
(L) Trước khi Ta giác ngộ 


— Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi Ta còn là một 
Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt của thế gian, cái gì 
là sự nguy hại, và cái gì là sự vượt thoát thế gian?” Rồi ý tưởng 
nảy khởi lên trong Ta: “Bất cứ những gì mang lại vui thích, khoái 
lạc ở thế gian là vị ngọt của thế gian; thế gian là vô thường, bị rằng 
buộc với khô đau, và phải chịu biến hoại, đó là sự nguy hại của 
thế gian; và đoạn trừ, từ bỏ mọi ham muốn dục vọng của thế gian 
chính là sự vượt thoát thế gian.” 


Này các Tỷ-kheo, bao lâu Ta chưa trực tiếp biết được như 
thật vị ngọt của thế gian là vị ngọt, sự nguy hại của thế gian là 
nguy hại, và sự vượt thoát thế gian là vượt thoát, cho đến lúc ấy, 
Ta chưa tuyên bồ là đã giác tri được Vô thượng Chánh Đăng Giác 
trong thế giới với chư Thiên, Ác ma, và Phạm Thiên, trong quần 
chúng này với Sa-môn vả Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 


Nhưng khi Ta đã trực tiếp biết được như thật tất cả các pháp 
này, Ta mới tuyên bố là đã giác tri được Vô thượng Chánh Đắng 
Giác trong thế giới với chư Thiên, Ác ma và Phạm Thiên, trong 
quần chúng này với Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Tri kiến này đã khởi lên trong Ta: “Tâm giải thoát của Ta 
là bất động: đây là đời sống cuối cùng; nay sẽ không còn tái sanh 
nữa.” 

(Tăng Chỉ BK I, XI. Phẩm Chánh Giác, tr: 468-469) 


(2) Ta lên đường tìm cầu 

— Này các Tỷ-kheo, ta lên đường tìm cầu vị ngọt của thế 
gian. Ta đã tìm thây bât cứ vị ngọt nào có mặt ở thê gian. Ta đã 
thây rõ ràng với trí tuệ vị ngọt trải rộng đên mức độ nào trong thê 
Ø1an này. 


Ta lên đường tìm cầu sự nguy hại của thế gian. Ta đã tìm 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 249 


thấy bất cứ sự nguy hiểm nào có mặt ở thế gian. Ta đã thấy rõ ràng 

với trí tuệ sự nguy hại trải rộng đến mức độ nào trong thế gian này. 

Ta lên đường tìm câu sự vượt thoát thế gian. Ta đã tìm thấy 

bất cứ sự vượt thoát nào có mặt ở thế gian. Ta đã thấy TÕ ràng với 
trí tuệ sự vượt thoát trải rộng đến mức độ nào trong thế Ø1an này. 

(Tăng Chỉ BK I, tr 469, XI. Phẩm Chánh Giác) 


(3) Nếu không có vị ngọt 

— Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở thế gian, thì 
chúng sanh đã không tham đăm thê gian này. Nhưng bởi vì có vị 
ngọt ở thê gian, nên chúng sanh tham đăm thê gian này. 


Nếu không có sự nguy hại ở thế gian, thì chúng sanh đã 
không nhàm chán thê gian này. Nhưng bởi vì có sự nguy hại ở thê 
g1an, nên chúng sanh nhàm chán thê gian này. 


Nếu không có sự vượt thoát thế gian, thì chúng sanh đã 
không thê vượt thoát thế gian này. Nhưng bởi vì có sự vượt thoát 
thế gian, nên chúng sanh có thê vượt thoát thế gian này. 

(Tăng Chỉ BK I, XI. Phẩm Chánh Giác, tr. 470-471) 


_3. ĐÁNH GIÁ ĐÚNG ĐÁN ĐÔI TƯỢNG CỦA  DÍNH 
MÁC 
1. Tôi nghe như vầy. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại 
thành Xá-vệ (Sãävatth1) ở rừng Kỳ-đà (Jeta) thuộc vườn Câp Cô 
Độc (Anathapindika). 


2. Lúc ấy, vào buốồi sáng, một số Tỷ-kheo đắp y, cầm bát, đi 
vào thành Xá-vệ để khất thực. Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: “Vẫn 
còn quá sớm để đi khất thực tại thành Xá-vệ. Có lẽ chúng ta hãy đi 
đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo.” Thế rồi các Tỷ-kheo đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo và trao đối những lời thăm hỏi 
với các du sĩ. Khi cuộc nói chuyện xã giao đã xong, các Tỷ-kheo 
ngồi xuống một bên. Các du sĩ nói với họ rằng: 


3. — Này các hiền hữu, Sa-môn Gotama mô tả sự hiểu biết 
trọn vẹn về các dục lạc giác quan vả chúng tôi cũng vậy; Sa-môn 
Gotama mô tả sự hiểu biết trọn vẹn về các sắc pháp và chúng tôi 


250 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


cũng vậy; Sa-môn Gotama mô tả sự hiểu biết trọn vẹn về các cảm 
thọ và chúng tôi cũng vậy. Này các hiền hữu, vậy ở đây có sự khác 
biệt nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nảo giữa Giáo pháp và những 
lời giáo huấn của Sa-môn Gotama và chúng tôi? (1) 

4. Các Tý-kheo ấy không chấp thuận cũng như không phản 
đối những lời hỏi của các du sĩ. Các Tỷ-kheo không nói gì cả, chỉ 
đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ đến trình bày với Thế 
Tôn để hiểu ý nghĩa những lời nói này.” 

5. Khi các Tỷ-kheo đi khất thực ở thành Xá-vệ và đã trở vẻ, 
sau khi ăn xong, các vị ấy đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và 
ngồi xuống một bên, và bạch Thế Tôn về những gì đã xảy ra. [Thế 
Tôn nói: | 

— Này các Tỷ-kheo, những người du sĩ ngoại đạo nói như vậy 
cần phải được hỏi lại như thế này: “Này các hiền hữu, nhưng thế 
nào lả vị ngọt, thế nào là sự nguy hại, thế nảo là sự vượt thoát các 
dục lạc giác quan? Thế nào là vị ngọt, thế nào là sự nguy hại, thế 
nảo là sự vượt thoát các sắc pháp? Thế nảo là vị ngọt, thế nào là 
sự nguy hại, thế nào là sự vượt thoát các cảm thọ?” Nếu các du sĩ 
ngoại đạo được hỏi như vậy, họ sẽ không trả lời được, và hơn thế 
nữa, họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì sao vậy? Bởi vì đó không phải 
là lãnh vực của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy ai trong thế 
giới này với chư Thiên, Ác ma, và Phạm Thiên, trong quần chúng 
này với các Sa-môn và Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người, mà 
có thể cho câu trả lời thỏa đáng ngoại trừ Như Lai hay các đệ tử 
của Như Lai hoặc những ai đã từng được học hỏi các vị ẫy. 


(Các dục lạc giác quan] 


7. ()- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là vị ngọt thuộc các dục 
lạc giác quan? Này các Tỷ-kheo, có năm pháp làm tăng trưởng các 
dục lạc giác quan. Thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận biết 
đáng được mong ước, được khao khát, dễ chịu, đáng yêu thích, 
liên kết với sự ham muốn thuộc giác quan, khêu gợi sự thèm khát. 
Âm thanh do tai nhận biết... Mùi thơm do mũi nhận biết... Hương 
vị do lưỡi nhận biết... Các đối tượng của xúc chạm do thân nhận 
biết, đáng được mong ước, được khao khát, dễ chịu, đáng yêu 
thích, liên kết với sự ham muốn thuộc giác quan, khêu gợi sự thèm 
khát. Đó là năm pháp làm tăng trưởng các dục lạc giác quan. Như 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 251 


vậy, khoái lạc và niềm vui phát sinh tùy thuộc vào năm pháp làm 
tăng trưởng các dục nảy là vị ngọt thuộc các dục lạc giác quan. 


8. đ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hại thuộc các 
dục lạc giác quan? Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các kỹ năng 
mà một người trong bộ tộc làm nghề sinh sống - dù là kiểm tra, 
kế toán, tính toán, làm nông trại, buôn bán, chăn nuôi, bắn cung, 
phục vụ hoàng gia, hay bất cứ ngành nghề nào có thể được - người 
ây. phải đương đầu với nóng, lạnh, bị thương tổn do tiếp xúc với 
Tuôi, muôi, gIó, nắng, và những loài bò sát; người ấy có nguy cơ bị 
chết đói hay chết khát. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục 
lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại, do 
dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn góc, là nền tảng, tất cả 
là do dục lạc giác quan gây ra. 


9. Trong lúc người bộ tộc này làm việc, cô gắng nỗ lực cần 
củ như vậy, nếu tài sản không đến với người ấy, người ấy sẽ buồn 
rầu, đau khô, than van, khóc lóc đẫm ngực, ngây dại kêu gào: “Nỗ 
lực của ta thật vô ích, công lao động của ta không có kết quả!” 
Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một 
biển khô thấy rõ ràng ngay trong. hiện tại, do dục lạc giác quan là 
nguyên nhân, là nguồn gốc, là nên tảng, tất cả là do dục lạc giác 
quan gây ra. 


10. Nếu người bộ tộc trong lúc cô găng nỗ lực làm việc cần 
cù như vậy, tài sản đến với người ấy, người ấy trải nghiệm đau đớn 
và buồn khô khi bảo vệ tài sản nảy: “Làm sao các vua chúa hay kẻ 
trộm không chiếm đoạt tài sản của ta, lửa không làm cháy, nước 
không cuốn trôi, hay các kẻ thừa kế đáng ghét không cướp đoạt?” 
Và trong khi người ấy bảo vệ và canh giữ tài sản của mình, vua và 
kẻ trộm vẫn tìm cách chiếm đoạt chúng, hay lửa thiêu cháy, hay 
nước cuốn trôi, hay những kẻ thừa kế đáng ghét vẫn chiếm đoạt 
chúng. Và người ấy sẽ buồn rầu, đau khổ, than van, khóc lóc đấm 
ngực, ngây dại kêu gào: “Ta đã mất hết tài sản rồi!” Như vậy, đây 
là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ 
ràng ngay trong hiện tại, do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là 
nguồn góc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. 


1¡. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân... vua 
chúa tranh châp với vua chúa, Sát-đê ly tranh châp với Sát-đê 


252 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


ly, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-môn, gia chủ tranh chấp với 
gia chủ; mẹ tranh chấp với con, con tranh chấp với mẹ, cha tranh 
chấp với con, con tranh chấp với cha; anh em tranh chấp với anh 
em, anh em tranh chấp với chị em, chị em tranh chấp với anh 
em, bạn bè tranh chấp với bạn bè. Và ở đây, trong các cuộc tranh 
chấp, xung đột, tranh cãi, họ tấn công nhau bằng tay đấm, đá, gậy, 
hay dao, do đó đã gây nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. 
Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một 
biển khô thấy rõ ràng ngay trong. hiện tại, do dục lạc giác quan là 
nguyên nhân, là nguồn gốc, là nên tảng, tất cả là do dục lạc giác 
quan gây ra. 

12. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân... đàn ông 
dùng kiếm và lá chắn và đeo cung tên, họ dàn trận hai bên, với tên 
bay và kiếm vung lên lóe sáng nhắm vào nhau, và họ bị cung tên 
gây thương tích, rồi họ chặt đầu nhau bằng kiếm, từ đó gây nên 
chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại 
thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay 
trong hiện tại, do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, 
là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. 


13. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân... đàn ông 
dùng kiếm và lá chăn và đeo cung tên, họ công phá những thành 
lũy trơn tuột, với tên bay và kiếm vung lên lóe sáng nhằm vào 
nhau, họ bị cung tên gây thương tích và bị đồ nước sôi tung tóe và 
bị chà đạp bằng đá tảng, rồi họ chặt đầu nhau bằng kiếm, từ đó gây 
nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy 
hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay 
trong hiện tại, do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, 
là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. 


14. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân... đàn ông 
đột nhập nhà cửa, cướp đoạt tài sản, phạm tội trộm cắp, phục kích 
các xa lộ, dụ dỗ vợ người khác, và khi họ bị bắt, các vua chúa có 
nhiều loại nhục hình để trừng phạt họ... từ đó gây nên chết chóc 
hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các 
dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại, 
do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất 
cả là do dục lạc giác quan gây ra. 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 253 


15. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân... con 
người buông lung trong các hành động sai trái về thân, khâu và ý. 
Do đã làm những hành động sai trái ây, vào lúc thân hoại mạng 
chung, sau khi chết, họ sẽ bị tái sanh vào những cõi dữ, đọa xứ, 
CÕI thấp kém, địa ngục. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục 
lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong đời tương 
lai (2), do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn góc, là nền 
tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. 


16. (j) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự vượt thoát đối với 
các dục lạc giác quan? Đó chính là sự diệt trừ khao khát thèm 
muốn, từ bỏ khao khát thèm muốn thuộc về dục lạc giác quan. 
Đây là sự vượt thoát đối với các dục lạc giác quan. 


17. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào không hiểu biết đúng như 
thật vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là 
vượt thoát đối với các dục lạc giác quan, thì những vị này tự thân 
không thể hiểu được đầy đủ các dục lạc ấy và cũng không thể chỉ 
dẫn cho người khác đề cho họ cũng có thể hiểu biết về các dục lạc 
giác quan - điều đó không thể xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào 
hiểu biết đúng như thật vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, 
sự vượt thoát là vượt thoát đối với các dục lạc giác quan, thì những 
VỊ này tự thân có thê hiểu được đầy đủ các dục lạc ấ ây và cũng có 
thể chỉ dẫn cho người khác để cho họ cũng được hiểu biết về các 
dục lạc giác quan - điều đó có thể xảy ra. 


[Sắc] 


18. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt thuộc sắc pháp? 
Giả sử có một thiếu nữ thuộc giai cấp Sát-đé-ly hay Bà-la-môn 
hay gia chủ, vào độ tuổi mười lăm mười sáu, không quá cao hay 
quá thấp, không quá gầy hay quá mập, da không đen quá hay trăng 
quá. Có phải nhan sắc và nét yêu kiều của nàng đang vào giai đoạn 
tột đỉnh? “— Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” “— Vậy thì, niềm thích 
thú và hoan hỷ phát sinh từ nhan sắc vả nét yêu kiều ấy là vị ngọt 
thuộc sắc pháp.” 

19. (¡) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hại thuộc sắc 
pháp? Một thời gian sau, người ta có thê thấy người phụ nữ ấy bây 
giờ đã tám mươi, chín mươi hay một trăm tuôi, già lão, cong như 


254 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


nóc nhà, lưng gập xuống, phải chống gậy, run rầy, yếu ớt, tuổi trẻ 

không còn nữa, răng rụng, tóc bạc, tóc lưa thưa, đầu sói, da nhăn 

nheo, tay chân đầy vết nám. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế 

nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa nay đã biến mất 

và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? “— Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 
— Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thuộc về sắc pháp.” 


20. Lại nữa, người ta có thê thấy người phụ nữ ấy bị đau đớn, 
bệnh nặng, hôi hám, năm ngay trên nước tiểu và phân của bà, phải 
nhờ người này nâng lên, người kia đỡ xuống. Này các Tỷ-kheo, 
các ông nghĩ thế nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa 
nay đã biến mắt và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? “— Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn.” “— Này các Tỷ-kheo, đây cũng là sự nguy hại 
thuộc về sắc pháp.” 


21. Lại nữa, người ta có thể thấy thi thể người phụ nữ ấy bị 
quăng vào nghĩa địa, đã chết một, hai hay ba ngày, thi thể trương 
phông lên, xanh xám và thối rữa. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế 
nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa nay đã biến mắt và 
sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? ““- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” “— Này 
các Tỷ-kheo, đây cũng là sự nguy hại thuộc về sắc pháp.” 


22-29. Lại nữa, người ta có thê thấy thi thể người phụ nữ ấy 
bị quăng vảo nghĩa địa, bị xâu xé bởi các loải quạ, diều hâu, kên 
kên, chó, dã can, hay đủ loại côn trùng... một bộ xương dính thịt 
và máu, với các đường gân kết nối... một bộ xương không còn thịt 
và dính máu, với các đường gân kết nói... một bộ xương không 
còn thịt và máu, với các đường gân kết nói... các khúc xương rời 
Tạc Tải rác khắp nơi - đây là xương tay, kìa là xương chân, đây 
là xương bắp đùi, đây là xương sườn, đây là xương hông, đây là 
xương lưng, đây là chiếc sọ... các khúc xương trắng hếu màu vỏ 
sò... các khúc xương chồng chất lên nhau... những khúc xương cũ 
hơn một năm bắt đầu mục vả nát ra thành bụi. Này các Tỷ-kheo, 
các ông nghĩ thế nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa 
nay đã biến mất và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? “— Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn.” “—- Này các Tỷ-kheo, đây cũng là sự nguy hại 
thuộc về sắc pháp.” 


30. Và này các Tyỷ-kheo, thế nào là sự vượt thoát thuộc sắc 
pháp? Đó chính là sự diệt trừ khao khát thèm muôn, từ bỏ khao 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÊ GIỚI 255 


khát thèm muốn thuộc về sắc pháp. Đây là sự vượt thoát đối với 
các dục lạc giác quan. 


3/. Các Sa-môn, Bả-la-môn nào không hiểu biết đúng như 
thật vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là 
vượt thoát đối với các sắc pháp, thì những vị này tự thân không 
thê hiểu được đầy đủ các sắc pháp và cũng không thê chỉ dẫn cho 
người khác để cho họ cũng có thê hiểu biết về các sắc pháp - điều 
đó không thê xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào hiểu biết đúng 
như thật vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát 
là vượt thoát đôi với các sắc pháp, thì những vị này tự thân có 
thê hiểu được đầy đủ các sắc pháp ấ ây và cũng có thể chỉ dẫn cho 
người khác để cho họ cũng được hiểu biết về các sắc pháp - điều 
đó có thê xảy ra. 


[Cảm thọ] 


32. ( Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt thuộc cảm thọ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo hoàn toàn xa lánh các dục 
lạc giác quan, xa lánh các pháp bát thiện, chứng và trú Sơ thiền, 
một trạng thái hỷ lạc khởi sinh do xa lánh các dục, vẫn còn tầm và 
tứ. Trong lúc ấy, vị Tỷ-kheo không nghĩ đến việc làm hại mình, 
hại người hay hại cả hai. Trong lúc ấy, vị này chỉ có cảm thọ vô 
hại. Ta nói rằng VỊ ngọt tối thượng thuộc về cảm thọ chính là cảm 
thọ vô hại. 


33-35. Lại nữa, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Nhị 
thiên... Với sự tàn lụi của hỷ, vị ây chứng và trú Tam thiên... Với 
sự xả bỏ lạc và khổ, vị ây chứng và trú Tứ thiên... Trong lúc Ấy, VỊ 
Tỷ-kheo không nghĩ đến việc làm hại mình, hại người hay hại cả 
hai. Trong lúc Ấy, vị này chỉ có cảm thọ vô hại. Ta nói rằng VỊ ngọt 
tối thượng thuộc về cảm thọ chính là cảm thọ vô hại. 


3ø. (¡¡ Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là sự nguy hại thuộc cảm 
thọ? Cảm thọ là vô thường, khô, phải chịu sự biên hoại. Đây là sự 
nguy hại thuộc vê cảm thọ. 


37. đi) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự vượt thoát thuộc 
cảm thọ? Đó chính là sự diệt trừ khao khát thèm muốn, từ bỏ khao 
khát thèm muốn thuộc về cảm thọ. Đây là sự vượt thoát đối với 
các cảm thọ. 


256 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


3. Các Sa-môn, Bả-la-môn nào không hiểu biết đúng như 
thật vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là 
vượt thoát đối với các cảm thọ, thì những vị này tự thân không 
thê hiểu được đây đủ các cảm thọ và cũng không thể chỉ dẫn cho 
người khác để cho họ cũng có thể hiểu biết về các cảm thọ - điều 
đó không thê xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào hiểu biết đúng 
như thật vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát 
là vượt thoát đối với các cảm thọ, thì những vị nảy tự thân có thê 
hiểu được đầy đủ các cảm thọ ấy và cũng có thể chỉ dẫn cho người 
khác để cho họ cũng được hiểu biết về các cảm thọ - điều đó có 
thê xảy ra. 


Đây là những gì Thế Tôn đã dạy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín 
thọ lời dạy của Thê Tôn. 


(Trung BK I, Đại Kinh Khổ Uần - Kinh số 13, tr. 193-208) 


4. NHỮNG CẠM BẦY CỦA DỤC LẠC 
(L) Cắt đứt mọi chuyện thế tục 
[Gia chủ Potaliya bạch Thế Tôn]: 


— Bạch Thế Tôn, thế nào là cắt đứt mọi chuyện thế tục 4) 
trong giới luật của bậc Thánh một cách toàn bộ và toàn diện? Bạch 
Thế Tôn, lành thay nêu Thế Tôn giảng cho con nghe thế nào là cắt 
đứt mọi chuyện thế tục trong giới luật của bậc Thánh một cách 
toàn bộ và toàn diện! 


— Này gia chủ, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe những gì Ta 
sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


15. — Này gia chủ, giả sử một con chó đói lả, suy yếu đang 
chờ trước một tiệm bán thịt. Rồi một người bán thịt khéo tay hay 
thợ học việc của ông ta quăng cho con chó một khúc xương khéo 
lóc, lóc sạch không còn chút thịt nào, chỉ còn dính máu. Này gia 
chủ, ông nghĩ thế nào? Con chó ấy có qua khỏi cơn đói lả và suy 
nhược bằng cách gặm khúc xương khéo lóc, lóc sạch không còn 
chút thỊt nào, chỉ còn dính máu? 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 257 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì đó là một 
khúc xương khéo lóc, lóc sạch không còn chút thịt nào, chỉ còn dính 
máu. Cuôi cùng con chó sẽ chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng. 


— Cũng vậy, nảy gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn đã dạy răng các dục lạc giác quan được ví như một 
khúc xương, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong 
lúc sự nguy hiểm của chúng lại cảng nhiều hơn nữa.” Sau khi đã 
thấy đúng như thật với chánh trí, vị ây từ bỏ loại xả đa dạng, dựa 
trên sự đa dạng, và phát triển loại xả hợp nhất, dựa trên sự hợp 
nhất (4), ở đó, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn 
toàn không còn dấu vết. 

16. — Này gia chủ, giả sử có một con chìm kên kên, một con 
diều hâu, hay một con chim ưng chụp được một miếng thịt và bay 
bồng đi; và rồi những con chim kên kên, diều hâu, và chim ưng 
khác bay đuôi theo nó và chụp giựt và mồ nát miếng thịt. Này gia 
chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên kên, diều hâu, chim ưng 
ây không nhanh chóng bỏ miếng thịt ra, thì nó có thê chết hoặc 
đau đớn gần như chết, phải không? 

— Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, nảy gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn đã dạy răng các dục lạc giác quan được ví như một 
miếng thịt, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong 
lúc sự nguy hiểm của chúng lại cảng nhiều hơn nữa.” Sau khi đã 
thấy đúng như thật với chánh trí... mọi sự bám chấp với thế gian 
đều được loại trừ hoàn toàn không còn dấu vết. 

17. — Này gia chủ, giả sử có một người cầm một bó đuốc cỏ 
đang rực cháy đi ngược chiều gió. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? 
Nếu người ấy không nhanh chóng vứt bỏ bó đuốc, thì bó đuốc cỏ 
đang rực cháy â ây sẽ đốt cháy bàn tay hay cánh tay hay vài phân 
khác của cơ thê anh ta, do đó anh ta có thể chết hay đau đớn gần 
như chết, phải không? 


— Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, này gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Thê Tôn đã dạy răng các dục lạc giác quan được ví như một 
bó đuôc đang rực cháy, chúng mang lại nhiêu khô đau, nhiêu thât 


258 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


vọng, trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa.” 
Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí... mọi sự bám chấp với 
thế gian đều được loại trừ hoàn toàn không còn dấu vết. 

18. — Này gia chủ, giả sử có một hồ than sâu hơn thân người, 
đây cả than đang hừng cháy, không có ngọn lửa hay khói. Rồi có 
một người đi đến, người này muốn sống, không muốn chết, muốn 
hưởng lạc thú và tránh né đau khổ, và CÓ hai lực sĩ đến năm hai 
cánh tay của anh này và kéo anh ta về phía hố than đang hừng 
cháy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người đàn ông ây có vùng 
vẫy thân hình qua phía này phía kia đề tránh né không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì người ây biết 
rằng nếu anh ta rơi vào hồ than hừng cháy ấy, anh ta sẽ chết hay 
đau đớn gần như chết. 


— Cũng vậy, này gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn đã dạy răng các dục lạc giác quan được ví như một 
hồ than đang hừng cháy, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất 
vọng, trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại cảng nhiều hơn nữa.” 
Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí... mọi sự bám chấp với 
thế gian đều được loại trừ hoàn toàn không còn dấu vết. 


19.— Này gia chủ, giả sử có một người nằm mộng thấy những 
công viên xinh đẹp, khu rừng xinh đẹp, đồng cỏ xinh đẹp, hồ nước 
xinh đẹp; đến khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, 
này gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã 
dạy răng các dục lạc giác quan được ví như một giấc mộng, chúng 
mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong lúc sự nguy hiểm 
của chúng lại càng nhiều hơn nữa.” Sau khi đã thấy đúng như thật 
với chánh trí... mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ 
hoản toàn không còn dấu vết. 

20. — Này gia chủ, giả sử có một người vay mượn tài vật - một 
chiếc xe sang trọng và các bông tai trang sức đẹp đế —và người này 
đi vào chợ, thân hình mang đầy những đồ vật vay mượn ấy. Rồi 
nhiều người thấy ông ta sẽ nói: '“Các ông bà hãy xem kìa, đó là một 
người giàu sang! Người giàu sang hưởng thụ như thế đấy!” Rồi 
những người chủ nợ, khi gặp anh ta, sẽ đòi lại của cải tài vật của họ. 
Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Như vậy có đủ làm cho người đàn 
ông ấy cảm thấy bị đau buồn thất vọng không? 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 259 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì những chủ nợ 
đã đòi lại tài vật của họ. 

— Cũng vậy, nảy gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn đã dạy răng các dục lạc giác quan được ví như tải 
vật vay mượn, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, 
trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa.” Sau 
khi đã thây đúng như thật với chánh trí... mọi sự bám chấp với thế 
gian đều được loại trừ hoàn toàn không còn dấu vết. 


21. — Này gia chủ, giả sử tại một khu rừng rậm cách thôn 
làng không xa có một cây nặng trĩu quả, không có quả nào rơi 
xuống đất. Rồi có một người cân trái cây, đang đi tìm trái cây, lang 
thang tìm kiếm trái cây, người ây đi vào khu rừng và trông thấy 
cây nặng trĩu quả. Người ây nghĩ: “Cây này nặng trĩu quả nhưng 
không có trái nào rơi xuống đất. Ta biết leo, vậy ta hãy leo lên cây 
nảy, ăn thỏa thích rồi hái đầy túi mang về.” Và người ấy làm đúng 
như vậy. Rồi có một người thứ hai cần trái cây, đang đi tìm trái 
cây, lang thang tìm kiếm trái cây, và đem theo một cái búa sắc bén, 
người này cũng đi vào khu rừng và trông thấy cây nặng trĩu quả. 
Người này nghĩ: “Cây này nặng trĩu quả nhưng không có trái nào 
TƠI xuông đất. Ta không biết leo, vậy thì ta hãy đốn ngã cây này 
tận góc, hái ăn cho thỏa thích, và chất đầy túi mang về.” Và người 
nảy làm đúng như vậy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người thứ 
nhất đã leo lên cây, nêu không nhanh chóng leo xuống, thì khi cây 
bị đốn ngã, ông ta sẽ bị gãy tay hay chân hay những phần khác 
của cơ thể, do đó ông ta có thê chết hoặc đau đớn gần như chết, 
có phải không? 


— Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như trái 
trên cây, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong lúc 
sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa.” Sau khi đã thấy 
đúng như thật với chánh trí, vị ây từ bỏ loại xả đa dạng, dựa trên 
sự đa dạng, và phát triển loại xả hợp nhất, dựa trên sự hợp nhất (4), 
ở đó, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn 
không còn dẫu vết. 


(Trung BK II, Kinh 54: Kinh Potaliya, tr. 60-66) 


260 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


(2) Cơn sốt dục lạc 


10.— Này Mãpandiya, thuở xưa, khi Ta còn sống đời tại gia, 
Ta được cung câp đây đủ và sung mãn để hưởng, thọ năm dục: với 
sắc do mắt nhận biết... với thanh do tai nhận biết... với hương do 
mũi nhận biết... với vị do lưỡi nhận biết... với các đối tượng xúc 
chạm do thân nhận biết, là đáng mong cầu, đáng ao ước, dễ chịu, 
đáng yêu, liên hệ đến dục lạc giác quan và khêu gợi sự thèm khát 
(5). Ta có ba lâu đài, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, và 
một cho mùa hè. Ta sống trong lâu đài mùa mưa trong bốn tháng 
mùa mưa, vui thú thọ hưởng âm nhạc với các nữ nhạc công, và Ta 
không bước xuống lâu đài phía đưới. (6) 


Một thời gian sau, Ta đã hiểu được như thật nguồn gốc sinh 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự vượt thoát các dục 
lạc giác quan, Ta từ bỏ lòng khao khát các dục lạc, Ta đoạn trừ cơn 
sốt dục lạc, và Ta an trú với nội tâm an tịnh không còn khao khát. 
Ta thấy những người khác chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang 
bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang cháy bỏng với cơn sốt 
dục lạc, đang buông lung phóng dật trong dục lạc, và ta không ao 
ước được như họ, cũng như không còn ham thích dục lạc. Vì sao 
vậy? Bởi vì, này Mãgandiya, có một niềm hỷ lạc xa lìa các dục lạc 
giác quan, xa lìa các pháp bắt thiện, . VƯỢt qua cả những hỷ lạc siêu 
phàm. (7) Từ khi Ta an trú trong niềm hỷ lạc ấy, Ta không còn ao 
ước những gì thấp kém hơn và cũng không ham thích chúng. 

11 Này Mãgandiya, giả sử có một gia chủ hay con của gia 
chủ giàu sang, sung túc, nhiều tài sản, được cung cấp đây đủ và 
sung mãn để hưởng thọ năm dục, người Ấy có thể thọ hường sắc 
do mắt nhận biết... với thanh do tai nhận biết... với hương do mũi 
nhận biết... với vị do lưỡi nhận biết... với các đối tượng xúc chạm 
do thân nhận biết là đáng mong cầu, đáng ao ước, dễ chịu, đáng 
yêu, liên hệ đến dục lạc giác quan vả khêu gợi sự thèm khát. Người 
ấy sau khi đã hành động thiện lành với thân, khẩu, ý, vào lúc thân 
hoại mạng chung, sau khi chết, người ây có thể tái sanh vào cảnh 
giới tốt đẹp, vào Thiên giới, cùng chung sống với chư Thiên ở cõi 
Trời Ba Mươi Ba. Ở đó, vị này được Thiên nữ vây quanh trong 
rừng Nandana, vị ấy được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng 


VI. TÀM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÊ GIỚI 261 
thọ năm dục siêu phàm của Thiên giới. Giả sử vị này thấy một 
gia chủ hay con của gia chủ được cung cấp đầy đủ và sung mãn 
để hưởng thọ năm dục của thế gian, này Mãgandiya, ông nghĩ thế 
nào? Vị thiên trẻ tuổi ấy được các Thiên nữ vây quanh trong rừng 
Nandana, được cung cấp đây đủ và sung mãn để hưởng thọ năm 
dục siêu phàm của Thiên giới, vị thiên ây có ao ước hay ham thích 
được thọ hưởng năm dục thế gian như người gia chủ hay con trai 
người gia chủ kia không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì các dục của cõi 
Thiên là tuyệt vời và điệu kỳ hơn các dục của thế gian. 

12. —- Cũng vậy, này Mãpandiya, thuở xưa, khi Ta còn sống 
đời tại gia, Ta được cung câp đây đủ và sung mãn để hưởng thọ 
năm dục: với sắc do mắt nhận biết... với thanh do tai nhận biết... 
với hương do mũi nhận biết... với vị do lưỡi nhận biết... với các 
đôi tượng xúc chạm do thân nhận biết, là đáng mong cầu, đáng ao 
ước, dễ chịu, đáng yêu, liên hệ đến dục lạc giác quan và khêu gợi 
sự thèm khát. Một thời gian sau, Ta đã hiểu được như thật nguồn 
gốc sinh khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự vượt 
thoát các dục lạc giác quan, Ta từ bỏ lòng khao khát các dục lạc, 
Ta đoạn trừ cơn sốt dục lạc, và Ta an trú với nội tâm an tịnh không 
còn khao khát. Ta thấy những người khác chưa thoát khỏi thèm 
khát dục lạc, đang bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang cháy 
bỏng với cơn sốt dục lạc, đang buông lung phóng dật trong dục 
lạc, và Ta không ao ước được như họ, cũng như không còn ham 
thích dục lạc. Vì sao vậy? Bởi vì, này Mãgandiya, có một niềm hỷ 
lạc xa lìa các dục lạc giác quan, xa lìa các pháp bất thiện, vượt qua 
cả những hý lạc siêu phàm. Từ khi Ta an trú trong niềm hỷ lạc ấy, 
Ta không còn ao ước những gì thấp kém hơn và cũng không ham 
thích chúng. 

13.— Này Mãgandiya, giả sử có một người củi với những vết 
đau lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào 
rách miệng các vết lở, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng cháy. 
Rồi bạn bè, bả con thân quyên đưa một y sĩ đến chữa bệnh cho anh 
ta. VỊ y sĩ chế thuốc cho anh ta, và nhờ thuốc Ấy, anh ta được chữa 
lành khỏi bệnh cùi, và anh ta được khỏe mạnh an vui, độc lập, tự 
làm chủ mình, có thể đi bất cứ nơi nào anh ta muốn. Rồi anh ấy 
thấy một người cùi khác với những vét đau lở lói trên chân tay, bị 


262 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách miệng các vết lở, hơ đốt 
thân mình trên hồ than hừng cháy. Này Mãgandiya, ông nghĩ thế 
nảo, anh ấy có ao ước được như người cùi kia để có hồ than hừng 
hay những vị thuốc mà người cùi kia được dùng ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy ? Bởi vì khi có 
bệnh thì cần phải dùng thuốc, và khi không có bệnh, thì không cần 
dùng thuốc. 

14.— Cũng vậy, này Maãgandiya, thuở xưa, khi Ta còn sông 
đời tại gia... (giống như đoạn 12)... Từ khi Ta an trú trong niềm 
hỷ lạc ấy, Ta không còn ao ước những gì thấp kém hơn và cũng 
không ham thích chúng. 

15.— Này Mãgandiya, giả sử có một người cùi với những vết 
đau lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào 
rách miệng các vết lở, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng cháy. 
Rồi bạn bè, bà con thân quyên đưa một y sĩ đến chữa bệnh cho 
anh ta. VỊ y sĩ chế thuốc cho anh ta, và nhờ thuốc Ấy, anh ta được 
chữa lành khỏi bệnh cùi, và anh ta được khỏe mạnh an vui, độc 
lập, tự làm chủ mình, có thể đi bất cứ nơi nào anh ta muốn. Rồi 
có hai người lực sĩ đến nắm hai cánh tay của anh này và kéo anh 
ta về phía hố than đang hừng cháy. Này Mãgandiya, ông nghĩ thế 
nào? Anh ấy có vùng vẫy thân hình qua phía này phía kia để tránh 
né không? 

— Thưa có, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì chạm phải 
ngọn lửa ấy quả thật đau đớn, nóng và cháy bỏng. 

— Này Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ bây giờ 
chạm phải ngọn lửa ấy quả thật đau đớn, nóng và cháy bỏng, hay 
trước kia chạm phải ngọn lửa ấy cũng đau đớn, nóng và cháy 
bóng? 

— Bạch Thế Tôn, bây giờ chạm phải ngọn lửa ấy quả thật đau 
đớn, nóng và cháy bỏng, và trước kia chạm phải ngọn lửa ấy cũng 
đau đớn, nóng và cháy bỏng. Vì khi người cùi với những vết đau 
lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách 
miệng các vết lở, các căn của anh ta bị khuyết tật; vì thế, mặc dù 
chạm phải ngọn lửa quả thật rất đau đớn, nóng và cháy bỏng, anh 
ta có một nhận thức sai lầm rằng ngọn lửa ấy là đễ chịu. 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÊ GIỚI 263 


16. — Cũng vậy, này Mãgandiya, trong quá khứ, xúc chạm 
với các dục là đau đớn, nóng và cháy bỏng; trong tương lai xúc 
chạm với các dục là đau đớn, nóng và cháy bỏng; và bây giờ trong 
hiện tại, xúc chạm với các dục là đau đớn, nóng và cháy bỏng. 
Nhưng những người này chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang 
bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang cháy bỏng với cơn sốt 
dục lạc, các căn của họ bị khuyết tật; vì thế mặc dù xúc chạm với 
các dục quả thật rất đau đớn, nóng và cháy bỏng, họ có một nhận 
thức sai lầm rằng các dục là dễ chịu. (9) 

17.— Này Mãgandiya, giả sử có một người củi với những vết 
đau lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào 
rách miệng các vét lở, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng cháy; 
anh ta càng cào rách các vết lỡ trên thân hình, các miệng vết lỡ 
ây càng hôi hám, thối tha, và cảng bị nhiễm trùng. Tuy vậy, anh 
ta vẫn cảm thây một mức độ hải lòng thích thú khi cào rách miệng 
các vết lở. Cũng vậy, này Mãgandiya, những người chưa thoát khỏi 
thèm khát dục lạc, đang bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang 
cháy bỏng với cơn sốt dục lạc, đang buông lung phóng dật trong 
dục lạc, cảng buông lung phóng dật trong các dục, lòng khao khát 
của họ lại càng gia tăng, và họ càng bị thiêu đốt bởi cơn sốt dục lạc, 
tuy vậy họ tìm thấy một mức độ thỏa mãn thích thú nào đó trong 
việc theo đuổi năm dục lạc giác quan. 


(Trung BK II, Kinh số 75: Kinh Mãgandiya, tr: 358-365) 


5. ĐỜI SÓNG LÀ NGẮN NGỦI VÀ PHÙ DU 


— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, có một đạo sư tên là Araka, 
người đã thoát ly khỏi sự thèm khát dục vọng. Đạo sư này có hằng 
trăm đệ tử, và sau đây là giáo lý vị này đã dạy cho đệ tử: 

“Này các Bà-la-môn, đời sông con người thật ngắn ngỦI, ĐIỚI 
hạn và phù du; đây cả khổ đau, đầy cả phiên não. Điều này con 
người phải khéo hiểu. Con người phải làm điều thiện và sống đời 
thanh tịnh, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. 

Cũng giống như một giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sẽ mau 
chóng tan biến khi mặt trời mọc và sẽ không kéo dài được lâu; 
cũng vậy, này các Bả-la-môn, đời sông con người cũng giống như 


264 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


giọt sương. Đời sống ây ngắn ngủi, giới hạn và phù du; đây cả khổ 
đau, đây cả phiền não. Điều này con người phải khéo hiểu. Con 
người phải làm điều thiện và sông đời thanh tịnh, vì không có ai 
đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. 

Cũng như khi trời mưa nặng hạt, bong bóng hiện ra trên mặt 
nước sẽ nhanh chóng biến mắt và sẽ không kéo dài được lâu; cũng 
vậy, này các Bà-la-môn, đời sống con người cũng giống như bong 
bóng nước. Đời sống ấy ngắn ngủi... vì không có ai đã sinh ra mà 
thoát khỏi cái chết. 

Cũng giống như một đường kẻ vạch trên mặt nước băng cây 
gậy sẽ biến mất nhanh chóng và không tồn tại được lâu; cũng 
vậy, này các Bà-la-môn, đời sống con người cũng giống như một 
đường kẻ vạch trên mặt nước. Đời sống ấy ngăn ngủi... vì không 
có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. 

Cũng giống như một dòng suối trên núi chảy xuống từ xa, 
dòng nước chảy nhanh, mang theo nhiều rác rên, sẽ không dừng 
nghỉ một chốc lát, một giây, một sát-na nhưng sẽ cuồn cuộn chảy 
tới; cũng vậy, này các Bà-la-môn, đời sông con người cũng giông 
như dòng suối trên núi chảy xuống. Đời sông ây ngăn ngủi... vì 
không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. 


Cũng giống như một người lực sĩ dồn một cục nước miếng 
vào đầu lưỡi và nhồ ra dễ dàng; cũng vậy, này các Bà- la- -môn, đời 
sông con người cũng giống như một cục nước miếng. Đời sống ây 
ngắn ngủi... vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. 


Cũng giống như một miếng thịt được quăng vảo chảo sắt đun 
nóng suốt ngày sẽ nhanh chóng cháy đen và không tồn tại được 
lâu; cũng vậy, này các Bả-la-môn, đời sông con người cũng giống 
như miêng thịt này. Đời sống ấy ngắn ngủi... vì không có ai đã 
sinh ra mà thoát khỏi cái chết. 


Cũng giống như một con bò sắp bị giết đang được dắt đến 
lò mồ thịt, mỗi bước chân con bò cắt lên là mỗi bước nó tiễn gần 
đến lò mồ thịt; cũng vậy, này các Bà- la- -môn, đời sống con người 
giống như con bò sắp Dị giết; đời sống ây thật ngắn ngủi, giới hạn 
và phù du, đầy cả khổ đau, đầy cả phiền não. Điều này con người 
phải khéo hiểu. Con người phải làm điều thiện và sống đời thanh 


VI. TÀM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 265 
tịnh, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết.” 

Nhưng vảo thời đó, này các Ty-kheo, tuôi thọ con người là 
60.000 năm, và vào tuôi 500, các cô gái đã chuân bị kêt hôn. Lúc 
bây giờ, con người chỉ có sáu loại khô não là: lạnh, nóng, đói, khát, 
đại tiện và tiêu tiện. Mặc dù con người sông lâu như vậy và ít khô 
não như vậy, đạo sư Araka vân dạy đệ tử của ông răng: “Đời sông 
con người thật ngăn ngủi...” 


Nhưng ngày nay, này các Tỷ-kheo, người chơn chánh sẽ nói 
như sau: “Đời sống con người thật ngắn ngủi... vì ngày nay ai 
sông thọ sẽ sống được trăm tuổi hoặc hơn một chút. Và khi sống 
được trăm tuổi, đó chỉ là ba trăm mùa: một trăm mùa đông, một 
trăm mùa hè, và một trăm mùa mưa. Khi sống ba trăm mùa, đó chỉ 
là một ngàn hai trăm tháng: bốn trăm tháng mùa đông, bốn trăm 
tháng mùa hè, và bốn trăm tháng mùa mưa. Khi sống được một 
ngàn hai trăm tháng, đó chỉ là hai ngàn bốn trăm nửa tháng: tám 
trăm nửa tháng mùa đông, tám trăm nửa tháng mùa hè, và tám 
trăm nửa tháng mùa mưa. 


Và khi sống được hai ngàn bốn trăm nửa tháng, đó chỉ là 
36.000 ngày: 12.000 ngày mùa đông, 12.000 ngày mùa hè, 12.000 
ngày mùa mưa. Và khi sống 36.000 ngảy, người ấy chỉ ăn 72.000 
bữa ăn: 24.000 bữa ăn vào mùa đông, 24.000 bữa ăn vào mùa hè, và 
24.000 bữa ăn vào mùa mưa. Đây bao gồm thời gian bú sữa mẹ và 
thời gian không ăn bữa nào. Đây là thời gian không ăn bữa nào: khi 
người ấy bị kích động giận dữ, bị đau khổ hay bệnh tật, vào ngày 
trai giới, hay lúc không có thực phẩm để ăn. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã tính tuổi thọ của một người 
sông lâu đến trăm tuôi: giới hạn của tuôi thọ ông ta, số mùa, năm, 
tháng và nửa tháng, đêm và ngày, các bữa ăn và những lúc không 
ăn gì cả. 

Bắt cứ những gì bậc đạo sư có lòng từ bi, xuất phát từ lòng từ 
bị, nên làm vì lợi lạc của đệ tử, thì Ta đã làm cho các ông. Này các 
Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là các. cốc trồng trải. Này các 
+ -kheo, hãy hành thiền, đừng xao lãng, nếu không các ông sẽ hối 
tiếc sau này. Đây là lời giáo huấn của Ta cho các ông. 


(Tăng Chi BK II, Ch. VII, Đại Phẩm (X) (70) Araka, tr: 
471-475) 


266 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


6. TÓM LƯỢC BÓN GIÁO PHÁP 


2ø. Tôn giả Ratthapäala đi đến Vườn Migãcira của vua 
Koravya và ngôi xuông một gôc cây đề nghỉ ngơi qua ngày. 


27. Rôi vua Koravya nói với người thợ săn: 


— Này anh thợ săn, hãy dọn dẹp vườn Migäcrra để chúng ta 
có thê đên thăm viêng quang cảnh đẹp đẽ nơi đây. 

Người thợ săn trả lời 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. Rồi trong khi người ấy dọn dẹp 
vườn Migäcira, anh ta thấy Tôn giả Ratthapäla đang ngồi dưới 


một góc cây để nghỉ ngơi qua ngày. Khi anh ta thấy Tôn giả, anh 
ta đi đên tâu với vua Koravya: 


— Tâu Đại vương, vườn Migäcrra đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có 
thiện nam tử Ratthapäla đang ngồi ở đó, vị ấy là con trai của trưởng 
tộc ở thị trấn Thullakotthita này, mà Đại vương thường hay khen 
ngợi; vị ây đang ngồi dưới một gốc cây đề nghỉ ngơi qua ngày. 


— Này anh thợ săn, hôm nay ngươi dọn dẹp vườn cảnh như vậy 
là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy đến đảnh lễ Tôn giả Ratthapäla. 


28. Rồi nhà vua nói: “Hãy đem bố thí tất cả thức ăn đã soạn 
sẵn”, và Vua Koravya ra lệnh chuẩn bị một số cổ xe ngựa, vua leo 
lên một cổ xe, các cổ xe khác theo sau hộ tống: xe vua đi ra khỏi 
thị trân Thullakotthita với oai phong của một bậc đề vương, đến 
thăm Tôn giả Ratthapäla. Cổ xe vua đi hết con đường có thể chạy 
xe được, sau đó vua xuống xe đi bộ, cùng với đoàn tùy tùng cao 
cấp của vua, để đi đến chỗ Tôn giả Ratthapäla. Nhà vua trao đổi 
lời chào hỏi với Tôn giả Ratthapala, sau khi nói xong những lời 
chảo hỏi thân hữu, vua đứng qua một bên và thưa rằng: 

— Đây là tắm thảm voi. Xin mời Tôn giả Ratthapäla ngồi trên 
tắm thảm này. 


— Thưa Đại vương, tôi không có nhu câu ây. Tôi ngôi trên 
tâm thảm của tôi là được rôi. 


Vua Koravya ngôi xuông trên một chô đã soạn săn và thưa: 


29. — Thưa Tôn giả Ratthapala, có bốn sự mất mát. Vì đã trải 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 267 


qua những mất mát này mà nhiều người ở đây cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Thế nảo là 
bón? Đó là mất mát do tuổi già, mất mát do bệnh tật, mất mát tải 
sản, và mắt mát thân quyến. 


30. Và thế nào là mất mát do tuổi già? Ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapäla, có người đã lớn tuôi, đã giả, mang gánh nặng của tháng 
năm, đã tiễn tới tuổi trưởng lão, đã vào giai đoạn cuối của cuộc đời. 
Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta nay đã lớn tuổi, đã già, mang gánh 
nặng của tháng năm, đã tiến tới tuổi trưởng lão, đã vào giai đoạn 
cuối của cuộc đời. Ta sẽ không còn dễ dàng kiếm thêm tài sản hay 
gia tăng tài sản đã đạt được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” Bởi vì ông ta đã trải 
qua sự mất mát do tuổi già, nên ông ây cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả- 
sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đây gọi là sự mất 
mát do tuổi già. Nhưng Tôn giả Ratthapäla hiện nay đang là một 
thanh niên tóc đen nhánh, được hưởng tất cả những ân phước của 
tuôi thanh xuân, đang ỏ ở trong thời kỳ niên thiếu. Tôn giả Ratthapäla 
chưa trải qua sự mất mát nào do tuổi già. Vậy thì Tôn giả đã biết, 
thấy hay nghe những gì khiến ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình? 


3/. Và thế nào là mất mát do bệnh tật? Ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapala, có người bị phiền não, đau khổ, vả lâm bệnh nặng. 
Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta nay đang phiền não, đau khổ, 
lâm bệnh nặng. Ta sẽ không còn dễ dàng kiếm thêm tài sản... sống 
không gia đình. Đây gọi là sự mất mát do bệnh tật. Nhưng Tôn 
giả Ratthapäla hiện nay không có bệnh tật hay phiền não; ngài có 
được sự tiêu hóa điều hòa, không quá nóng cũng không quá lạnh, 
chỉ đúng mức. Tôn giả Ratthapäla đã không trải qua sự mắt mát do 
bệnh tật. Vậy thì Tôn giả đã biết, thấy hay nghe những øì khiến ngài 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 


32. Và thế nảo là mất mát tài sản? Ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapäla, có người giàu sang, sung mãn, nhiều tài sản. Dần dần, 
tài sản của ông ta bị tiêu tan. Người ấy suy nghĩ như sau: “Trước 
kia ta giàu sang, sung mãn, nhiều tài sản. Dần dân, tài sản của ta Dị 
tiêu tan. Ta sẽ không còn dễ dàng kiếm thêm tài sản... sông không 
gia đình.” Bởi vì ông ta đã trải qua sự mất mát tải sản... ông ấy 


268 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Đây gọi là sự mất mát tài sản. Nhưng Tôn giả Ratthapäla 
là con trai của vị trưởng tộc trong thị trấn Thullakotthita. Tôn giả 
Ratthapala chưa trải qua sự mất mát tài sản. Vậy thì Tôn giả đã 
biết, thấy hay nghe những gì khiến ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình? 


33. Và thế nào là mất mát thân quyến? Ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapäla, có người có rất nhiều bạn bè thân hữu, bà con thân 
quyến. Những bà con thân quyến ấy dần dần suy vong. Người ấy 
suy nghĩ như sau: “Trước kia, ta có nhiều bạn bè thân hữu, bà con 
thân quyền. Những bà con thân quyến Ấy dần dân suy vong. Ta sẽ 
không còn đễ dàng kiếm thêm tài sản... sống không gia đình.” Bởi 
vì ông ta đã trải qua sự mất mát bả con thân quyên... ông ấy cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Nhưng Tôn giả Ratthapäla có rất nhiều bạn bè thân hữu, bà 
con thân quyến trong thị trấn Thullakotthita này. Vậy thì Tôn giả 
đã biết, thấy hay nghe những gì khiến ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình? 


34. Thưa Tôn giả Ratthapala, đó là bốn sự mắt mát. Vì đã trải 
qua những mắt mát này mà nhiều người ở đây cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Tôn giả 
Raftthapäla chưa hè trải qua những mắt mát ấy. Vậy thì Tôn giả đã 
biết, thấy hay nghe những gì khiến ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình? 

35. — Thưa Đại vương, có bốn tóm lược của Giáo pháp mà 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
giảng dạy. Tôi đã biết, đã thấy và đã nghe giáo pháp ấy, nên tôi 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nảo là bốn? 

3ø. (1) Đời sống trong thế gian là không ồn định, sẽ đi đến 
hủy diệt: đây là tóm lược thứ nhất của Giáo pháp mà Thế Tôn, bậc 
Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã giảng dạy. Tôi đã 
biết, đã thấy và đã nghe giáo pháp ấy, nên tôi xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

(2) Đời sống trong thế gian này không có nơi an trú, không 
có ai bảo vệ: đây là tóm lược thứ hai của Giáo pháp mà Thế Tôn, 
bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã giảng dạy... 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 269 


(3) Đời sống trong thế gian này không là sở hữu của ai, con 
người khi ra đi phải để lại tất cả: đây là tóm lược thứ ba của Giáo 
pháp mà Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã giảng dạy... 

(4 Đời sông trong thế gian này là không trọn vẹn, luôn khao 
khát, là nô lệ của khát ái: đây là tóm lược thứ tư của Giáo pháp 
mà Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
giảng dạy... 

37. Thưa Đại vương, đó là bốn tóm lược của Giáo pháp mà 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
giảng dạy. Tôi đã biết, đã thấy và đã nghe giáo pháp ấy, nên tôi 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

3đ. — Tôn giả Ratthapäla nói rằng: “Đời sống trong thế gian 
này là không ôn định, sẽ đi đến hủy diệt.” Ý nghĩa của câu này cần 
phải được hiểu như thế nào? 

— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Khi ngài 20 tuổi hay 
25 tuổi, ngài có phải là một người cuối voi thiện nghệ, một người 
đánh xe thiện nghệ, một người bắn cung thiện nghệ, một tay kiếm 
thiện nghệ, bắp thịt tay chân mạnh mẽ, vững vàng, có khả năng 
chiến đấu? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, dĩ nhiên tôi là người như vậy. 
Đôi lúc, tôi tự hỏi phải chăng lúc đó tôi có sức mạnh của siêu 
nhân. Tôi không thấy có ai có thể ngang bằng tôi về sức mạnh. 

- Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Có phải bây giờ bắp 
tay bắp chân ngài cũng mạnh mẽ, vững vàng, có khả năng chiến 
đầu như trước kia? 


— Thưa không, Tôn giả Ratthapala. Nay tôi đã lớn tuổi, đã 
già, mang gánh nặng của tháng năm, đã tiến tới tuổi trưởng lão, 
đã vào giai đoạn cuối của cuộc đời, tôi đã 80 tuổi rồi. Đôi lúc tôi 
muốn đặt chân ở chỗ nảy nhưng chân tôi lại bước đi chỗ khác. 


— Thưa Đại vương, chính vì điểm này mà Thế Tôn, bậc Tri 
giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã dạy: “Đời sống 
trong thế gian là không ồn định, sẽ đi đến hủy diệt;” và khi tôi đã 
biết, đã thấy và đã nghe giáo pháp ấy, tôi quyết định xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


270 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


— Thật tuyệt vời thay, thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
khéo diễn đạt ý nghĩa của lời dạy này: “Đời sống trong thế gian là 
không ổn định, sẽ đi đến hủy diệt.” Quả đúng như vậy! 


39. Thưa Tôn giả Ratthapäla, trong triều đình của tôi hiện có 
đội quân voi và đội quân ngựa, đội quân xa, và bộ binh; những 
đội quân này sẽ bảo vệ chúng tôi và dập tắt mọi đe dọa đối với 
chúng tôi. Giờ đây, Tôn giá Ratthapala nói rằng: “Đời sống trong 
thế gian này không có nơi an trú, không có ai bảo vệ.” Ý nghĩa của 
câu này cân phải được hiểu như thế nào? 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Đại vương có bị bệnh 
kinh niên nào không? 

— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi bị bệnh phong kinh niên. Đôi 
lúc, bạn bẻ thân hữu, bà con quyến thuộc của tôi đứng quanh tôi 
và nghĩ rằng: “Giờ đây vua Koravya sắp mệnh chung, giờ đây vua 
Koravya sắp mệnh chung.” 


— Thưa Đại vương, ngải nghĩ thế nào? Ngài có thể ra lệnh 
cho bạn bè thân hữu, bà con quyên thuộc rằng: “Hãy đến đây, hỡi 
bạn bè thân hữu, bà con quyến thuộc. Tắt cả thân nhân hãy chia sẻ 
cảm giác đau đớn này để cho tôi giảm bớt cơn đau?” Hay là ngài 
phải chịu đựng cơn đau một mình? 

— Thưa Tôn giả Ratthapäla, tôi không thẻ ra lệnh cho bạn bè 
thân hữu, bà con quyên thuộc như vậy được. Tôi phải chịu đựng 
cơn đau một mình. 


— Thưa Đại vương, chính vì điểm này mà Thế Tôn, bậc Tri 
giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã dạy: “Đời sống 
trong thế gian không có nơi an trú, không có ai bảo vệ;” và khi tôi 
đã biết, đã thấy và đã nghe giáo pháp ấy, tôi quyết định xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

— Thật tuyệt vời thay, thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapalal 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
khéo diễn đạt ý nghĩa của lời dạy này: “Đời sống trong thế gian 
không có nơi an trú, không có aI bảo vệ.” Quả đúng như vậy! 

40. Thưa Tôn giả Ratthapala, trong triều đình của tôi hiện có 
rất nhiều đồng tiền vàng và vàng nén chứa trong các kho trên lầu 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 271 


thượng và dưới hầm. Giờ đây, Tôn giả Ratthapäla nói rằng: “Đời 
sông trong thế gian này không là sở hữu của ai, con người khi ra 
đi phải đề lại tất cả.” Ý nghĩa của câu này cần phải được hiểu như 
thế nào? 

— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Giờ đây ngài được 
cung cấp đầy đủ và sung mãn để thọ hưởng năm dục lạc giác quan, 
nhưng ngài có chắc chắn rằng trong đời sống kế tiếp ngài cũng sẽ 
được cung cấp đây đủ và sung mãn đề thọ hưởng năm dục như vậy 
không? Hay là những kẻ khác sẽ thừa hưởng tải sản này trong lúc 
ngài vẫn phải tiếp tục đi theo nghiệp của mình? 


— Thưa Tôn giả Ratthapäla, tôi không thê biết chắc những gì 
sẽ xảy ra trong đời sống kế tiếp. Trái lại, những kẻ khác sẽ thừa 
hưởng tài sản này trong lúc tôi vẫn phải tiếp tục đi theo nghiệp 
của mình. 


— Thưa Đại vương, chính vì điểm này mà Thế Tôn, bậc Tri 
giả, Kiên giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã dạy: “Đời sông 
trong thê gian không là sở hữu của a1, con người khi ra đi phải đê 
lại tât cả;” và khi tôi đã biệt, đã thây và đã nghe giáo pháp ây, tôi 
quyết định xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 

— Thật tuyệt vời thay, thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! 
Thê Tôn, bậc Tri giả, Kiên giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
khéo diễn đạt ý nghĩa của lời dạy này: “Đời sông trong thế gian 
không là sở hữu của al, con người khi ra đi phải đê lại tât cả.” Quả 
đúng như vậy! 

41. Tôn giả Ratthapäla nói rằng: “Đời sống trong thế gian 
này là không trọn vẹn, luôn khao khát, là nô lệ của khát ái.” Y 
nghĩa của câu này cân phải được hiệu như thê nào? 

— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Có phải ngài đang cai 
trị đât nước Kuru phôn thịnh? 

— Thưa Tôn giả Ratthapäla, đúng như vậy. 

— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Giả sử có một người 
đáng tín nhiệm, có uy tín, đến từ phương đông và tâu với ngài 


răng: “Tâu Đại vương, ngài có biết rằng tôi vừa đến từ phương 
đông, ở đó tôi đã thấy một đất nước thật hùng mạnh, giàu có, đông 


272 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 

dân, đường phố đông đúc người. Có rất nhiều đội quân voi, đội 
quân ngựa, đội quân xa, và bộ binh; có rất nhiều ngà voi, nhiều 
tiền vàng và vàng nén đã đúc và chưa đúc, rất nhiều phụ nữ đề làm 
vợ. Với vũ lực của ngài hiện nay, ngài có thê chinh phục đất nước 
ấy. Tâu Đại Vương, ngài hãy đi chinh phục.” Đại vương sẽ hành 
động như thế nào? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi sẽ đi chính phục và cai trị đất 
nước ấy. 

— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Giả sử có một người 
đáng tín nhiệm, có uy tín, đến từ phương tây... từ phương bắc... từ 
phương nam... từ bên kia bờ biển, và tâu với ngài rằng: “Tâu Đại 
vương, ngài có biết rằng tôi vừa đến từ bên kia bờ biển, ở đó tôi 
đã thấy một đất nước thật hùng mạnh, giàu có, đông dân, đường 
phố đông đúc người. Có rất nhiều đội quân voi, đội quân ngựa, 
đội quân xa, và bộ binh; có rất nhiều ngà voi, nhiều tiền vàng và 
vàng nén đã đúc và chưa đúc, rất nhiều phụ nữ để làm vợ. Với vũ 
lực của ngài hiện nay, ngài có thể chinh phục đất nước ấy. Tâu Đại 
Vương, ngài hãy đi chinh phục.” Đại vương sẽ hành động như thế 
nào? 

— Thưa Tôn giả Ratthapäla, tôi sẽ đi chinh phục và cai trị đất 
nước ấy. 

— Thưa Đại vương, chính vì điểm này mà Thế Tôn, bậc Tri 
giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã dạy: “Đời sống 
trong thê gian này là bất toàn, luôn khao khát, là nô lệ của khát ái;” 
và khi tôi đã biết, đã thấy và đã nghe giáo pháp ấy, tôi quyết định 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

— Thật tuyệt vời thay, thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến g1ả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
khéo diễn đạt ý nghĩa của lời dạy này: “Đời sống trong thế gian 
này là bất toàn, luôn khao khát, là nô lệ của khát ái.” Quả đúng 
như vậy! 

(Trung BK II, Kinh 62: Kinh Rafthapala, tr. 515-526) 


7. SỰ NGUY HIẾM CỦA KIÊN CHÁP 
(L Các loại tà kiến 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 273 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có một pháp nào khác, mà 
do pháp ấy, các niệm bắt thiện trong tâm chưa sanh khởi được sanh 
khởi và các niệm bắt thiện đã sanh khởi sẽ tăng trưởng và phát triển 
rộng, như trường hợp tà kiến. (10) Với người có tả kiến, các niệm bắt 
thiện trong tâm chưa sanh được sanh khởi, và các nệm bắt thiện đã 
sanh sẽ tăng trưởng và phát triển rộng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có một pháp nào khác, mà 
do pháp ấy, những niệm thiện trong tâm chưa sanh không được 
sanh khởi, và những niệm thiện trong tâm đã sanh sẽ bị tiêu trừ, 
như trường hợp tả kiến. Với người có tà kiến, các niệm thiện trong 
tâm chưa sanh không được sanh khởi và các niệm thiện trong tâm 
đã sanh sẽ bị tiêu trừ. 

Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có một pháp nào khác, mà 
do pháp ấy, chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sau khi 
chết, sẽ bị tái sanh vào cõi khốn khổ, vào cõi đữ, đọa xứ, địa ngục, 
như trường hợp người có tà kiến. Những chúng sanh có tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, sẽ bị tái sanh vào cõi 
khốn khô, vào cõi đữ, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, đối với người có tà kiến, bất cứ hành động 
nảo về thân, khâu, ý mà người nảy thực hành theo tà kiến ấy; và 
bất cứ ý muốn, nguyện vọng, mong ước và các tâm hành có ý 
thức nảo ông ta thực hiện theo tà kiến ấy, thì sẽ đưa đến những gì 
không toại ý, không ưa thích, không dễ chịu, sẽ đưa đến thiệt hại 
và đau khô. Vì sao? Bởi vì tà kiến là ác pháp. Cũng giống như hạt 
giống cây nim, cây dưa đắng, cây mướp đắng được gieo vào đất 
ướt, chúng sẽ biến đổi bất cứ chất bổ dưỡng nào chúng hút được 
từ đất và nước và sẽ trổ ra những quả đăng, cay, với mùi vị khó 
chịu; cũng vậy đối với người có tà kiến. Vì sao? Bởi vì tà kiến là 
ác pháp. 

(Tăng Chi BK I, Ch. XƯI, Phẩm Chủng Tử, tr. 66-69) 


(2) Những người mù và con voi 

Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại thành Xá-vệ (Sävatth1) ở 
rừng Kỳ-đả (Jeta) thuộc vườn Câp Cô Độc (Anathapindika). Lúc 
bây giờ, một sô các Sa-môn, Bà-la-môn, và các du sĩ ngoại đạo 


274 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


cũng đang cư ngụ trong thành Xá-vệ. Họ có những quan điểm, đức 
tin và ý kiến khác nhau, và họ tuyên truyền những quan điểm khác 
nhau. Rồi họ gây gỗ, tranh cãi, tranh chấp và làm tổn thương nhau 
băng những lời nói bén nhọn như mũi tên, họ nói rằng: “Pháp là 
như thế này, Pháp không phải như thế kia! Pháp không phải như 
thế này, Pháp là như thế kia!” 


Rồi một số Tỷ-kheo đi vào thành Xá-vệ để khất thực. Khi trở 
về, sau khi thọ thực xong, các vị Tỷ-kheo đến bên Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài, ngồi xuống một bên, và bạch Thế Tôn về những gì họ đã 
thấy. Thế Tôn dạy rằng: 


— Này các Tỷ-kheo, những du sĩ ngoại đạo là những người 
mù không có mắt. Họ không biết những gì lợi ích và những gì gây 
tồn hại. Họ không biết Pháp là gì và những gì không phải là Pháp, 
vì thế họ gây gỗ và tranh cãi nhau. 


Này các Tỷ-kheo, xưa kia, có một vị vua ở thành Xá-vệ bảo 
một người dân đi gom tất cả những người mù bẩm sinh trong 
thành phố này về một chỗ. Sau khi người ấy làm xong việc này, 
nhà vua bảo người ấy đem một con voi đến với đám người mù. 
Với một vài người mù, ông nảy cho họ sờ cái đầu voi; với một vài 
người khác, ông ta cho sờ cái tai volI; với vải người khác nữa, ông 
ta cho sờ cái ngà voi, vòi voi, thân voi, chân voi, phần lưng voi, cái 
đuôi, hay chùm lông cuối đuôi voi. Và ông ta nói với mỗi nhóm 
người mù rằng: “Đây là con voi” mỗi lần ông cho họ sờ một phần 
thân thể con voi. 


Khi ông ấy trình lại với nhà vua những gì ông đã làm, nhà 
vua đi đến đám người mù và bảo họ: “Này các người mù, hãy nói 
cho trầm biết con voi giống cái gì?” 

Những người được sờ cái đầu voi tâu rằng: “Tâu Đại vương, 
con voi giông như một cái vại nước.” Những người được sờ cái tai 
voi thì tâu răng: ““Tâu đại vương, con voi giông như cái rá sàng lúa 
gạo.” Những người được sờ cái ngà voi thì tâu: '““Iâu đại vương, 
con voi giống như cái lưỡi cày.” Những người được sờ vòi voi thì 
tâu: “Tâu đại vương, con voi giống như cây cày.” Những người 
được sờ lưng voi thì tâu: “Tâu đại vương, con voi giống như một 
kho chứa đồ.” Và cứ như thế, mỗi nhóm mô tả con voi theo phần 
thân thể voi mà họ đã được sờ. 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 275 


Rồi họ nói: “Con voi là như thế này, con voi không phải như 
thế kia! Con voi không phải như thế này, con voi như thế kia!” Rồi 
họ dùng nắm tay để đánh nhau. Và nhà vua thấy vui thích. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, không 
có mắt, vì vậy họ gây gỗ, tranh cãi, tranh chấp và làm tổn thương 
nhau bằng những lời nói bén nhọn như mũi tên. 


(Kinh Udaăna 6:4, tr. 67-69) 


(3) Chấp thủ hai loại tà kiến 


— Này các Tỷ-kheo, một số chư Thiên và loài người chấp thủ 
hai loại tà kiến, nên đã có phản ứng kêm hãm tiến bộ hoặc đi quá 
trớn; chỉ có những người có mắt mới nhìn thấy. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là kềm hãm tiễn bộ? Một số chư 
Thiên và loài người vui thích hiện hữu, thích thú được hiện hữu, 
hoan hỷ trong hiện hữu. Khi Giáo pháp dạy cho họ để chấm dứt 
hiện hữu, tâm của họ không tiếp thu được, không có sự tin tưởng, 
không an trú được hoặc không quyết định dứt khoát được. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy gọi là kèm hãm tiến bộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là đi quá trớn? Ở đây, một số 
chư Thiên và loài người bị phiền não, xấu hồ, và ghê sợ chính sự 
hiện hữu này và họ hoan hỷ muốn không hiện hữu, nói rằng: “Này 
chư hiển, bao giờ cái ngã này bị đoạn trừ và tiêu diệt sau khi thân 
hoại mạng chung và không còn hiện hữu sau khi chết, thì đó là an 
tịnh, là tối thắng, chỉ như vậy thôi!” Này các Tỷ-kheo, như thế là 
đi quá trớn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là chỉ những người có mắt mới 
nhìn thấy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thấy các pháp 
hiện hữu như chúng đang hiện hữu. Sau khi thấy như vậy, vị này 
tu tập để xả ly, ly tham, tiến đến chấm dứt hiện hữu. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là chỉ những người có mắt mới nhìn thấy. 


(Kinh Udaăna 49; 43-44) 


8. TỪ THIÊN GIỚI ĐẾN ĐỊA NGỤC 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt trong đời. 


276 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người an trú với tâm 
từ tràn ngập khắp một phương; cũng vậy với phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư; cũng vậy trên, dưới, băng ngang, 
khắp mọi nơi, khắp mọi vật cũng như chính mình, người ây an 
trú với tâm từ tràn ngập khắp thế giới, quảng đại, hân hoan, vô 
hạn, không thủ nghịch, không sân hận. Vị ấy vui hưởng niềm an 
lạc ấy, ưa thích nó, và cảm thây cực kỳ thích thú. Nếu vị ấy vững 
chãi với niềm an lạc ấy, quyết tâm giữ vững nó, thường xuyên 
an trú trong niềm. an lạc ây, và không đánh mắt nó khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy sẽ được tái sanh cùng sống chung với chư 
Thiên của cõi Trời Phạm Thiên. Thọ mạng của chư Thiên trong 
cõi Phạm Thiên là một kiếp. Tại đây, kẻ phàm phu sẽ ở lại cho 
hết một kiếp, và khi kẻ ây đã sông trọn tuôi thọ của chư Thiên, 
kẻ ấy sẽ đi xuống cõi địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Nhưng đệ tử 
của Như Lai sẽ vẫn ở lại đó cho đến hết kiếp, và sau khi đã sống 
trọn tuổi thọ của chư Thiên, vị ấy sẽ chứng đắc Niết-bàn trong 
chính hiện hữu ấy. Đây là sự khác nhau, điểm khác biệt, nét đặc 
thù giữa bậc Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không 
nghe pháp, về vẫn đề tái sanh ở nơi chốn nảo. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người an trú với tâm bỉ tràn 
ngập khắp một phương; cũng vậy với phương thứ hai, phương thứ 
ba, phương thứ tư; cũng vậy, trên, dưới, băng ngang, khắp mọi 
nơi, khắp mọi vật cũng như chính mình, người ây an trú với tầm 
bi tràn ngập khắp thế giới, quảng đại, hân hoan, vô hạn, không thù 
nghịch, không sân hận. VỊ ây vui hưởng: niềm an lạc ấy, ưa. thích 
nó, và cảm thấy cực kỳ thích thú. Nếu vị ấy vững chãi với niềm an 
lạc â Ấy, quyết tâm giữ vững nó, thường xuyên an trú trong niềm an 
lạc ây, và không đánh mất nó khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ 
được tái sanh cùng sống chung với chư Thiên của cõi Quang Âm 
Thiên. Thọ mạng của chư Thiên trong cõi Quang Âm Thiên là hai 
kiếp. Tại đây, kẻ phàm phu sẽ ở lại cho hết kiếp, và khi kẻ ấy đã 
sông trọn tuổi thọ của chư Thiên, kẻ ấy sẽ đi xuông cõi địa ngục, 
súc sanh và ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Như Lai sẽ vân ở lại đó cho 
đến hết kiếp, và sau khi đã sống trọn tuổi thọ của chư Thiên, vị 
ây sẽ chứng đắc Niết-bàn trong chính hiện hữu ấy. Đây là sự khác 
nhau, điểm khác biệt, nét đặc thù giữa bậc Thánh đệ tử có nghe 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THÉ GIỚI 277 


pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, về vấn đề tái sanh ở nơi 
chốn nào. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người an trú với tâm hỷ 
tràn ngập khắp một phương: cũng vậy với phương thứ hai, phương 
thứ ba, phương thứ tư; cũng vậy, trên, dưới, băng ngang, khắp mọi 
nơi, khắp mọi vật cũng như chính mình, người ấy an trú với tâm 
hỷ tràn ngập khắp thế giới, quảng đại, hân hoan, vô hạn, không 
thù nghịch, không sân hận. Vị ấy vui hưởng niềm an lạc ấy, ưa 
thích nó, và cảm thấy cực kỳ thích thú. Nếu vị ấy vững chãi với 
niềm an lạc Ấy, quyết tâm giữ vững nó, thường xuyên an trú trong 
niềm an lạc ây, và không đánh mắt nó khi thân hoại mạng chung, 
vị ây sẽ được tái sanh cùng sống chung với chư Thiên của cõi Biến 
Tịnh Thiên. Thọ mạng của chư Thiên trong cõi Biến Tịnh Thiên 
là bốn kiếp. Tại đấy, kẻ phảm phu sẽ ở lại cho hết kiếp, và khi kẻ 
ây đã sông trọn tuổi thọ của chư Thiên, kẻ ấy sẽ đi xuống cõi địa 
ngục, súc sanh và ngạ quý. Nhưng đệ tử của Như Lai sẽ vẫn ở 
lại đó cho đến hết kiếp, và sau khi đã sống trọn tuôi thọ của chư 
Thiên, vị ấy sẽ chứng đắc Niết-bàn trong chính hiện hữu ấy. Đây 
là sự khác nhau, điểm khác biệt, nét đặc thù giữa bậc Thánh đệ tử 
có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, về vấn đề tái sanh 
ở nơi chốn nào. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người an trú với tâm xả 
tràn ngập khắp một phương: cũng vậy với phương thứ hai, phương 
thứ ba, phương thứ tư; cũng vậy, trên, dưới, băng ngang, khắp mọi 
nơi, khắp mọi vật cũng như chính mình, người ấy an trú với tâm 
xả tràn ngập khắp thế giới, quảng đại, hân hoan, vô hạn, không thù 
nghịch, không sân hận. VỊ ây vui hưởng niềm an lạc Ấy, ưa thích 
nó, và cảm thấy cực kỳ thích thú. Nếu vị ấy vững chãi với niềm 
an lạc ấy, quyết tâm giữ vững nó, thường xuyên an trú trong niềm 
an lạc Ấy, và không đánh mất nó khi thân hoại mạng chung, vị ây 
sẽ được tái sanh cùng sống chung với chư Thiên của cõi Quảng 
Quả Thiên. Thọ mạng của chư Thiên trong Quảng Quả Thiên là 
năm trăm kiếp. Tại đấy, kẻ phàm phu sẽ ở lại cho hết kiếp, và khi 
kẻ ấy đã sống trọn tuổi thọ của chư Thiên, kẻ ấy sẽ đi xuống cõi 
địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Như Lai sẽ vẫn ở 
lại đó cho đến hết kiếp, và sau khi đã sống trọn tuôi thọ của chư 
Thiên, vị ấy sẽ chứng đắc Niết-bàn trong chính hiện hữu ấy. Đây 


278 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


là sự khác nhau, điểm khác biệt, nét đặc thù giữa bậc Thánh đệ tử 
có nghe pháp và kẻ phảm phu không nghe pháp, về vân đê tái sanh 
ở nơi chôn nảo. 
Này các Tỷ-kheo, đấy là bốn hạng người có mặt trong đời. 
(Tăng Chỉ BK II, Ch. XII, Phẩm: Sợ Hãi (V) (123), tr. 58-61) 


9. HIẾM HỌA CỦA CÕI LUÂN HỎI 
(L Suối nước mắt 


— Này các Tỷ-kheo, không thê tìm ra khởi thủy của cõi luân 
hồi này. Không thể biết được điểm khởi đầu của chúng sanh lang 
thang trong cõi luân hồi do bị vô minh che lắp và tham ái trói buộc. 
Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào, suối nước mắt chúng sanh 
đã nhỏ ra trong lúc lang thang trong cõi luân hồi này, khóc than 
vì phải gắn bó với những, gì họ chán ghét và xa cách những gì họ 
yêu thích — suối nước mắt hay nước trong bốn đại dương, cái gì 
nhiều hơn? 

— Bạch Thế Tôn, theo như chúng con hiểu Giáo pháp Thế 
Tôn đã dạy, thì suối nước mắt chúng sanh đã nhỏ ra trong lúc lang 
thang trong cõi luân hồi này, khóc than vì phải gắn bó với những 
gì họ chán ghét và xa cách những gì họ yêu thích - suối nước mắt 
nảy mà thôi cũng nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 

— Lành thay, lành thay, nảy các Tỷ-kheo! Các ông đã hiểu 
Giáo pháp Ta giảng dạy, như vậy thật lành thay! Suối nước mắt 
chúng sanh đã nhỏ ra trong lúc lang thang trong cõi luân hồi này, 
khóc than vì phải gần bó những gì họ chán ghét và xa cách những 
gì họ yêu thích - suôi nước mắt này mà thôi cũng nhiều hơn nước 
trong bốn đại dương. Này các Tỷ-kheo, trong một thời gian dài, 
chúng sanh đã từng trải nghiệm cái chết của người mẹ; khi chúng 
sanh trải nghiệm việc này, họ đã khóc than vì phải gắn bó với 
những gì họ chán ghét và xa cách những gì họ yêu thích - suối 
nước mắt mà chúng sanh đã nhỏ xuống còn nhiều hơn nước trong 
bón đại dương. 

Này các Ty-kheo, trong một thời gian dải, chúng sanh dã 
từng trải nghiệm cái chết của người cha... cái chết của một người 
anh em... cái chết của một người chị em... cái chết của người 


VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU VẺ THẺ GIỚI 279 


con trai... cái chết của người con gái... cái chết của họ hàng thân 
quyền... sự mất mát tài sản... sự mất mát do bệnh tật; khi chúng 
sanh trải nghiệm việc này, họ đã khóc than vì phải gắn bó với 
những gì họ chán ghét và xa cách những gì họ yêu thích - suối 
nước mắt mà chúng sanh đã nhỏ xuống còn nhiều hơn nước trong 
bốn đại dương. Vì sao vậy? Bởi vì, này các Tỷ-kheo, không thể 
tìm ra khởi thủy của cõi luân hồi này... Như vậy cũng đủ đề cảm 
nhận được sự ghê sợ đối với tất cả các hành, cũng đủ để nhàm 
chán chúng, cũng đủ để giải thoát khỏi chúng.” 

(Tương Ung BK 15:3; II 179-80) 

(2) Suỗi máu 


Một thời, Thế Tôn ngụ tại Vương Xá (Rãjagaha) trong rừng 
Trúc Lâm, có ba mươi Tỷ-kheo từ Pãvã đi đên Thê Tôn - tât cả 
đều cư ngụ trong rừng, tât cả là khât sĩ, mặc y phân tảo, chỉ có ba 
y, tuy nhiên tât cả vân còn kiệt sử. (1) Sau khi đã đên, họ đảnh lê 
Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Lúc ây, Thê Tôn nghĩ như sau: 
““Ƒât cả 30 Tỷ-kheo này đên từ Pãvã đêu cư ngụ trong rừng, tât cả 
là khât sĩ, mặc y phân tảo, chỉ có ba y, tuy nhiên tât cả vân còn kiệt 
sử. Ta nên giảng cho họ Giáo pháp theo một phương cách giúp 
tâm của họ được giải thoát mọi lậu hoặc do không còn châp thủ, 
ngay trong lúc ngôi đây.” (12) 

Rồi Thế Tôn nói với các vị tăng ấy như sau: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Các vị Tý-kheo ấy trả lời. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, không thê tìm ra khởi thủy của cõi luân 
hôi này. Không thê biệt được điêm khởi đâu của chúng sanh lang 
thang trong cõi luân hôi do bị vô minh che lâp và tham ái trói buộc. 
Này các Tỷ- -kheo, các ông nghĩ thê nào, suôi máu mà chúng sanh 
đã đồ xuông khi bị chặt đầu trong lúc lang thang trong cõi luân hồi 
này - suối máu hay nước trong bốn đại đương, cái gì nhiều hơn? 


— Bạch Thế Tôn, theo như chúng con hiểu Giáo pháp Thế 
Tôn đã dạy, thì suối máu mà chúng sanh đã đồ xuống khi họ bị 
chặt đầu trong lúc lang thang trong cõi luân hồi - suối máu nảy mà 
thôi cũng nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 


280 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Các ông đã hiểu Giáo 
pháp Ta giảng dạy như vậy thật lành thay! Suối máu mà chúng 
sanh đã đồ xuống trong lúc lang thang trong cõi luân hôi này - chỉ 
suối máu này mà thôi cũng nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 
Này các Tỷ-kheo, trong một thời gian dài, chúng sanh đã từng là 
những con bỏ; và khi phải mang thân bò chúng sanh đã bị chặt 
đầu - suối máu mà chúng sanh đã đồ xuống còn nhiều hơn nước 
trong bốn đại dương. Trong một thời gian dài, chúng sanh đã từng 
là những con trâu, cừu, dê, nai, gà, heo... Trong một thời gian 
đài, chúng sanh đã từng là những kẻ trộm, những kẻ cướp đường, 
những kẻ ngoại tình, và khi chúng sanh bị bắt và bị chặt đầu, suối 
máu mà chúng sanh đã đồ xuống còn nhiều hơn nước trong bốn 
đại dương. Vì sao vậy? Bởi vì, này các Tỷ-kheo, không thể tìm ra 
khởi thủy của cõi luân hối này. Không thể biết được điểm khởi đầu 
của chúng sanh lang thang trong cõi luân hồi do bị vô minh che 
lấp và tham ái trói buộc. Trong một thời gian dài như vậy, này các 
Tỷ-kheo, chúng sanh đã trải nghiệm khổ đau, phiền não và thảm 
họa, và xác chết đã chồng chất làm cho nghĩa địa phông lên cao. 
Như vậy cũng đủ đề cảm thấy ghê sợ đối với tất cả các hành, cũng 
đủ để nhàm chán chúng, cũng đủ để giải thoát khỏi chúng. 

Đây là những gì Thế Tôn dạy. Các Tỷ-kheo hân hoan tín thọ 
lời dạy của Thế Tôn. Và trong khi Thế Tôn đang thuyết giảng, tâm 
của ba mươi vị Tỷ-kheo từ Pava được giải thoát khỏi các lậu hoặc 
do không còn chấp thủ. 


(Tương Ung BK - 15:3; II 187-89) 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


VH 


CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


282 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 283 


GIỚI THIỆU TỎNG QUÁT 


Trong chương này, chúng ta đi đến một nét đặc thù nổi bật 
của giáo pháp Đức Phật, đó là con đường “siêu thế” hay ° vượt thoát 
thế gian”(Jokuirara). Con đường này xây dựng trên nên tảng sự hiểu 
biết đã được chuyền hóa và tầm nhìn sâu sắc về bản chất của thế 
gian, phát sinh từ việc nhận thức được những hiểm họa của dục lạc 
giác quan, về cái chết không thể tránh được, và bản chất hung hiểm 
của cõi luân hồi, những đẻ tài chúng ta đã duyệt qua trong chương 
trước. Việc này nhằm mục đích đưa hành giả đến một tâm hành giải 
thoát vượt ra khỏi mọi cảnh giới tồn tại hữu vi, để đi đến niềm hỷ 
lạc không còn câu uế và không còn khô đau của cõi Niết-bàn mà 
chính Đức Phật đã đạt được vào đêm Ngài chứng đắc giác ngộ. 


Chương này trình bày những kinh văn cho chúng ta một cái 
nhìn tổng quát về con đường vượt thoát thế gian; hai chương tiếp 
theo sẽ tập hợp những kinh văn chú trọng kỹ hơn vào việc rèn 
luyện tâm và trau dồi trí tuệ, hai chỉ phần chính của con đường 
vượt thoát thế gian. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu bằng nhiều bài kinh 
có dụng ý làm sáng tỏ mục đích của con đường này, soi sáng 
nó từ nhiều góc độ khác nhau. Kinh Văn VII, 1 (1), Tiểu Kinh 
Mãluñkyãñputta (Trung BK 63) cho thấy rằng con đường của Phật 
giáo không phải được thiết kế để cung cấp lời giải đáp lý thuyết 
cho những vẫn đề triết lý. Trong kinh này, Tỷ-kheo Mãluñkyäputta 
đi đến Thế Tôn vả yêu câu Ngài trả lời mười câu hỏi có tính cách 
suy đoán, đe dọa sẽ rời Tăng đoản nếu yêu cầu không được thỏa 
mãn. Các học giả đã từng tranh luận về việc có phải Đức Phật từ 
chối trả lời, bởi vì trên nguyên tắc đó là những câu hỏi không thể 
trả lời được, hay chỉ vì chúng không liên quan đến một giải pháp 
thực tiễn cho vấn nạn khô đau của kiếp người. Hai tập kinh trong 
Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta NikRya) - (Tương Ung 33:1-10 và 
Tương. Ủng 44:7-8) - đã chỉ rõ răng sự “im lặng" của Đức Phật có 
một nên tảng sâu xa hơn là những quan tâm thực dụng đơn thuần. 


284 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
Những bài kinh nảy chứng tỏ rằng tất cả những câu hỏi đó đặt nền 
tảng trên một nhận định ngầm cho rằng sự hiện hữu phải được 
diễn giải theo quan điểm có một cái ngã và một thế giới trong đó 
cái ngã tồn tại. Vì những tiền đề này không có giá trị, nên không 
có câu trả lời nào được hình thành trên những tiền đề ấy có thể có 
giá trị, vì thế Đức Phật phải bác bỏ ngay chính những câu hỏi đó. 
Tuy nhiên, trong lúc Đức Phật có những nền tảng triết lý để 
từ chối trả lời những câu hỏi đó, Ngài cũng bác bỏ chúng bởi vì 
Ngài cho rằng việc bận tâm tìm kiếm lời giải đáp cho những câu 
hỏi đó là không ích lợi gì cho việc tìm kiếm con đường giải thoát 
khổ đau. Lý do này là điểm rõ ràng trong kinh Mãluñkyäãputta, 
với ví dụ nồi tiếng về một người bị mũi tên độc bắn trúng. Cho 
dù bất cứ quan điểm nảo trong số đó đúng hay không, Đức Phật 
dạy rằng: “Có sinh, già, bệnh, chết; có buôn rầu, than van, đau 
đớn, thất vọng, vả tuyệt vọng; và Ta đã đề ra phương cách diệt trừ 
chúng ngay bây giờ và ở đây.” Dựa trên hình ảnh của bối cảnh cõi 
luân hồi được phác họa vào cuối chương trước, lời nhận định này 
giờ đây mang một ý nghĩa mở rộng: “Sự đoạn diệt sinh, già, bệnh, 
chết” không chỉ là chấm dứt khổ đau trong một kiếp người, nhưng 
đó là sự chấm dứt vô lượng khô đau do lặp đi lặp lại vòng sinh, 
già, bệnh, chết mà chúng ta đã trải qua trong vô lượng kiếp trong 
vòng luân hồi. 


Kinh Văn VỊ, I (2), Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây (Trung BK 26) 
làm sáng tỏ từ một góc độ khác về mục đích của Đức Phật trong 
việc thuyết giảng Giáo pháp vượt thoát thế gian của Ngài. Bài 
kinh nói về một “người bộ tộc” đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, với mục đích đạt đến châm dứt khô đau. Mặc dù 
rất nhiệt tâm trong mục đích ban đầu lúc xuất gia, nhưng khi vị 
này đạt được một vài thành công, dù là thành quả ở mức độ thấp 
như được công nhận và vinh danh, hay ở mức độ cao hơn như đạt 
được định tâm và tuệ giác, vị này trở nên tự mãn và quên mắt mục 
đích ban đầu khi đi theo con đường của Đức Phật. Đức Phật tuyên 
bố rằng không có trạm dừng chân nào trên con đường - không phải 
giới, định, hay ngay cả tuệ giác - là mục tiêu cuối cùng của con 
đường tâm linh. Mục tiêu, là lõi cây hay mục đích chính yếu, là 
“tâm giải thoát bất động”, và Ngài thúc giục những vị đã đi trên 
Thánh đạo đừng bằng lòng với bất cứ những gì kém hơn thê. 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 285 


Kinh văn VỊI, 1, (3) là một tuyên chọn các bài kinh trong 
Tương Ưng Bộ kinh. Những bài kinh này xác định rằng mục đích 
của việc thực hành đời sống tâm linh theo Đức Phật là “làm lụi tàn 
mọi dục vọng... tiến đến Niết-bàn tôi hậu không còn chấp thủ”, và 
Bát Thánh đạo chính là con đường để đạt được những mục đích 
ây. 

Bát Thánh đạo là công thức cô điển về con đường giải thoát, 
như đã được nói rõ ràng trong bài thuyết pháp đầu tiên của Đức 
Phật, trong đó Ngài gọi Bát Thánh đạo là con đường châm dứt khổ 
đau. Kinh Văn VI, 2 đưa ra các định nghĩa chính thức về từng 
chi phần trong Thánh đạo nhưng không chỉ rõ cụ thê làm thế nào 
để việc tu tập chúng được thê nhập vào đời sống của người đệ tử. 
Việc áp dụng chỉ tiết sẽ được trình bày đầy đủ vào phần sau của 
chương này và trong chương VIII và chương IX. 


Kinh Văn VII, 3 chiếu ánh sáng vào một điểm quan trọng 
của con đường, khác với những gì chúng ta thường quen thuộc 
trong giáo pháp tiêu chuẩn của Đức Phật. Trong lúc chúng ta 
thường được dạy rằng việc tu tập Phật đạo tùy thuộc hoàn toàn 
vào nỗ lực cá nhân, bài kinh này nhắn mạnh đến tầm quan trọng 
của tình huynh đệ đồng tu. Đức Phật tuyên bồ rằng tình huynh đệ 
đồng tu không chỉ là 'một nửa của đời sống tâm linh” mà là toàn 
bộ đời sống tâm linh, bởi vì nỗ lực đạt đến việc hoàn thiện đời 
sông tâm linh không chỉ đơn thuần là một công trình cá nhân mà là 
công việc lệ thuộc vào các mối quan hệ thân cận với các huynh đệ 
đồng tu. Tình huynh đệ đồng tu đem lại cho việc thực hành Giáo 
pháp một bình điện không thể tránh được của đời sống con người, 
và kết nôi những hành giả Phật giáo thành một cộng đồng thống 
nhất cả về chiều dọc trong mối quan hệ giữa bậc đạo sư và đệ tử, 
lẫn chiều ngang trong tình đạo hữu giữa những người đồng phạm 
hạnh cùng đi chung một con đường. 


Trái với nhận định thông thường, tám chi phần của Thánh 
đạo không phải là những bước phải đi theo thứ tự, bước này tiếp 
theo bước kia. Các chi phần này có thê được mô tả thích hợp hơn 
như là những thành phần hơn là những bước. Tốt nhất là tắt cả tám 
chi phần nên được trình bày đồng loạt, mỗi chi phần có sự đóng 
góp đặc biệt của chính nó, giống như tám sợi dây cáp đan quyện 


286 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


vào nhau tạo cho sợi dây cáp có sức mạnh tối đa. Tuy nhiên, cho 
đến khi đạt được giai đoạn ấy, điều không thể tránh khỏi là những 
chi phần của Thánh đạo biểu lộ một mức độ thứ tự nảo đó trong 
quá trình phát triển của chúng. Tám chi phần thường được phân 
phối thành ba nhóm như sau: 

1. Giới (srlakkhandha): gồm có Chánh ngữ, Chánh nghiệp và 
Chánh mạng. 


2. Định (samaädhikkhandha): gồm có Chánh tinh tân, Chánh 
niệm và Chánh định. 


3. Tuệ (paññãkkhandha): gồm có Chánh tri kiến và Chánh 
tư duy. 


Tuy nhiên, trong các bộ kinh Nikãya, sự tương quan này chỉ 
xảy ra một lần (7ung Bộ Kinh 44; I 301), trong đó điều này được 
gán cho mi sư Dhammadinna, chứ không phải chính Đức Phật. Có 
thể nói rằng hai chi phần thuộc về Tuệ được đặt lên hàng đầu bởi 
vì Chánh tri kiến và Chánh tư duy là điều kiện đầu tiên đòi hỏi 
hành giả phải có vào lúc khởi đầu Thánh đạo. Chánh tri kiến cung 
cấp sự hiểu biết khái niệm về các nguyên lý của Phật đạo hướng 
dẫn sự phát triển những chi phần khác của Thánh đạo, Chánh tư 
duy là động cơ vả phương hướng đúng đắn để phát triển Thánh 
đạo. 

Trong các bộ kinh Nikãya, Đức Phật thường diễn giảng việc 
tu tập Thánh đạo như là một sự rèn luyện từ từ (amupuppasikkha) mở 
ra theo các giai đoạn, từ bước đầu tiên đến mục tiêu cuối cùng. Việc 
tu tập từ từ này là một tiểu mục trong ba học phân của Thánh đạo 
là Giới, Định và Tuệ. Nhất quán trong các kinh văn, sự diễn giảng 
việc tu tập từ từ thường bắt đầu với hành động xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình và chấp nhận lối sông của một Tỷ-kheo, 
tức là một Tăng sĩ Phật giáo. Điều này tức khắc kêu gọi sự chú ý 
đến tầm quan trọng của đời sống tu sĩ trong tầm nhìn thực tiễn của 
Đức Phật. Trên nguyên tắc, toàn bộ việc tu tập Bát Thánh đạo mở 
rộng cho mọi tâng lớp xã hội, tu Sĩ hay cư sĩ, và Đức Phật xác nhận 
rằng có rất nhiều người trong số các đệ tử cư Sĩ của Ngài đã thành 
tựu Giáo pháp và đã đạt được ba trong số bốn quả vị tu chứng, đến 
quả vị Bất Lai (znãgãmi), các nhà luận giải Nguyên Thủy nói rằng 
cư sĩ cũng có thê chứng quả thứ tư, tức là quả vị A-la-hán, nhưng họ 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 287 


chỉ đạt được như vậy lúc sắp chết hay phải xuất gia ngay lập tức sau 
khi chứng đắc). Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại sự kiện là đời sông 
gia đình không thể nảo tránh khỏi làm phát triển rất nhiều mối quan 
tâm thế tục và những dính mắc cá nhân làm cản trở quyết tâm tìm 
cầu giải thoát. Vì thế, khi Đức Phật bắt đầu công cuộc Thánh cầu, 
Ngài đã thực hành như vậy băng cách từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, và sau khi chứng đắc giác ngộ, để mở ra một con đường 
thực tiễn giúp đỡ người khác, Ngài đã thiết lập Tăng đoàn, là đoản 
thể Tăng Ni, để cho những ai muốn công hiến trọn vẹn cho việc thực 
hành Giáo pháp không bị trở ngại vì vẫn đề phải quan tâm chăm sóc 
gia đình. 

Việc tu tập từ từ được trình bày trong hai tập kinh: tập kinh 
đài hơn trong Trường Bộ Kinh và tập kinh cỡ trung trong Trung 
Bộ Kinh. Những điểm khác nhau chính là: tập kinh dài trình bày 
cách thực hành chi tiết hơn về những qui tắc ứng xử của tu sĩ và 
việc tự chế ngự các căn của vị Sa-môn khổ hạnh; tập kinh dài bao 
gồm tám loại tri kiến cao thượng trong lúc tập kinh cỡ trung có ba 
loại. Tuy nhiên, vì ba loại này là những tri kiến được đề cập trong 
lời tường thuật của Đức Phật về sự giác ngộ của chính Ngài (xem 
Kinh Văn H, 3(2)), như vậy chúng được xem là quan trọng nhất. 
Khuôn mẫu chính trong tập kinh dài về sự tu tập từ từ được tìm 
thấy ở Trường Bộ Kinh - kinh số 2, và Trung Bộ Kinh - kinh số 
27 và 51, với một vài thay đổi trong các bài kinh 38, 39, 53, 107, 
và 125. Ở đây, Kinh Văn VỊ], 4 bao gồm toàn bộ bài kinh số 127 
- Trung BK, trong đó gắn liền việc tu tập trong ví dụ dấu chân voi 
mà cũng là nhan đề của bài kinh. Kinh Văn VI, 5, một trích đoạn 
từ bài kinh 39 - Trung BK, lặp lại các giai đoạn cao hơn của việc tu 
tập như đã mô tả trong kinh 27 -Trung BK, nhưng bao gồm những 
ví dụ gây ấn tượng không có trong bài kinh số 27. 


Thứ tự của Thánh đạo mở đầu bằng sự xuất hiện của Như Lai 
trong thế gian và lời tuyên thuyết Chánh pháp của Ngài. Sau khi 
nghe lời thuyết giảng của Ngài, người đệ tử khởi tín tâm và theo 
bước chân Đạo sư để sống không gia đình. Rồi vị ấy chấp hành 
giới luật đề phát triển việc thanh lọc thân tâm và chánh mạng của 
một Sa-môn khô hạnh. Ba bước kế tiếp - hài lòng, tự chế ngự các 
căn, chánh niệm và hiểu biết rõ ràng - quá trình thanh lọc hướng 
vào nội tâm và từ đó kết nối sự chuyền tiếp từ giới sang định. 


288 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Phân nói về việc diệt trừ năm chướng ngại (triền cái) đề cập 
việc rèn luyện ban đầu về Chánh định. Năm chướng ngại - tham 
dục, sân hận, dật dờ buôn ngủ, bất an và hối hận, và nghi ngờ - là 
những chướng ngại chính cho việc phát triển thiền định, như vậy 
chúng phải được loại trừ để tâm trở nên vững chãi và nhất tâm. 
Toàn bộ đoạn kinh về việc tu tập từ từ đề cập việc vượt qua năm 
chướng ngại một cách tổng quát, nhưng các bài kinh khác trong 
bộ kinh Nikãya cung cấp nhiều lời hướng dẫn thực tiễn hơn, trong 
lúc các bài luận giải Pãli cho thêm nhiều chỉ tiết hơn nữa. Các ví 
dụ trong bài kinh 39 - Trung BK - xem Kinh Văn VỊ, 5 - minh 
họa cảm giác giải thoát hoan hỷ mà hành giả đạt được sau khi vượt 
qua được năm chướng ngại. 


Giai đoạn tiếp theo trong thứ tự nảy mô tả sự chứng đắc 
các tầng thiền /#ãna), đó là những trạng thái nhập định thâm sâu 
trong đó hành giả hoàn toàn nhất tâm với đối tượng thiền quán. 
Đức Phật liệt kê bốn tầng thiền theo số thứ tự, đặt tên chúng đơn 
giản theo thứ tự vị trí của chúng, mỗi tầng thiền sau tinh tế hơn và 
cao thượng hơn tầng thiền trước. Các tầng thiền luôn luôn được 
mô tả theo cùng công thức, được tăng cường bằng nhiều ví dụ về 
vẻ đẹp tuyệt vời của chúng trong nhiều bài kinh nội lần nữa, xem 
Kinh văn VII, 5). Mặc đù trí tuệ chứ không phải thiền định là yếu tô 
quan trọng nhất trong việc chứng đắc giác ngộ, Đức Phật đã nhất 
quán bao gồm các tầng thiền trong việc tu tập từ từ vì ít nhất là 
hai lý do: thứ nhất, bởi vì chúng đóng góp vảo sự toàn thiện trong 
bản chất của Thánh đạo; và thứ hai, bởi vì sự nhập định thâm sâu 
do các tầng thiền mang lại phục vụ như một nên tảng để khởi sinh 
tuệ giác. Đức Phật gọi các tầng thiền là “bước chân của Như Lai” 
(Trung BK 27, 19-20) và chứng tỏ cho thấy chúng là những dấu hiệu 
báo trước về niềm hỷ lạc của Niết-bàn nằm ở đoạn cuối của con 
đường tu tập. 


Từ Tứ thiền, có ba đường lối khác có thể thực hiện đề tiếp 
tục phát triển cao hơn. Trong một số kinh văn bên ngoài các đoạn 
kinh nói về việc tu tập từ từ, Đức Phật đề cập bốn trạng thái thiền 
định tiếp theo trạng thái nhất tâm đã được các tầng thiền thiết lập. 
Những trạng thái thiền định này, được mô tả như là “sự giải thoát 
an lạc và vô sắc”, là sự thanh lọc tỉnh tế hơn nữa của định. Được 
phân biệt khác với các tầng thiền bởi tính chất siêu việt của hình 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 289 


ảnh tâm thức vi tế vốn là đối tượng trong các tầng thiền, chúng 
được đặt tên là “Không Vô Biên Xứ", “Thức Vô Biên Xứ", “Vô Sở 
Hữu Xứ', và “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ'. 

Đường lối phát triển thứ hai là việc chứng đắc các thần 
thông. Đức Phật thường đề cập một bộ gồm sáu loại, được gọi là 
lục thông (chalabhiñña). Thần thông cuối cùng, lậu tận thông, là 
“xuất thế” hay siêu việt thế gian và như vậy đánh dấu đỉnh cao của 
đường lối phát triển thứ ba. Nhưng năm thần thông kia lại thuộc 
về thế gian, là sản phẩm của nhập định đầy uy lực phi thường, 
đạt được trong Tứ thiền: thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, và thiên nhãn thông. 


Các tầng thiền và tứ vô sắc định tự chúng không đem đến 
giác ngộ và giải thoát. Mặc dù cao thượng và an tịnh, các thiên 
chứng ây chỉ làm lặng yên những phiên não câu uế vốn vẫn là 
nguôn nuôi dưỡng vòng. sinh tử luân hồi, nhưng không thê đoạn 
trừ chúng. Để nhồ tận gốc những phiền não câu uễ ở mức độ cơ 
bản nhất, và từ đó đạt được giác ngộ và giải thoát, tiễn trình thiền 
định phải hướng đến đường lối phát triển thứ ba. Đó là “quán 
chiếu vạn pháp đúng như thực đưa đến kết quả là tăng cường 
những tuệ giác thâm sâu về bản thể của hiện hữu và đạt đến đỉnh 
cao ở mục tiêu cuối cùng, là việc chứng quả A-la-hán. 


Đường lỗi phát triển này là con đường mà Đức Phật theo 
đuôi trong đoạn nói về tu tập từ từ. Ngài mở đầu bằng việc mô tả 
hai trong ba thần thông, túc mạng thông và thiên nhãn thông. Cả 
ba thần thông này được làm nỗi bật trong sự giác ngộ của chính 
Đức Phật - như chúng ta thấy trong Kinh Văn II, 3 (2) - và được 
gọi chung là tam minh (evjj/a). Mặc dù hai minh đầu tiên không 
cần thiết cho việc chứng đắc A-la-hán, nhưng có lẽ Đức Phật đưa 
chúng vảo đây bởi vì chúng hé lộ cho thấy tầm mức rộng lớn và 
sâu xa của khổ đau trong vòng luân hồi, từ đó chuẩn bị tâm thâm 
nhập vào Tứ diệu đề qua đó khổ đau được chân đoán và đoạn trừ. 


Đoạn kinh nói về tu tập từ từ không diễn tả rõ ràng tiến trình 
quán chiếu qua đó hành giả phát triển tuệ giác. Toàn bộ tiến trình 
chỉ được ngụ ý bằng việc đề cập kết quả cuối cùng, được gọi là 
lậu tận thông (ãsavakkhayañana). Từ ãsava hay lậu hoặc là sự xếp 
loại những phiền não cấu uế được xem là đã đóng vai trò trong 


290 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 

việc thúc đây vòng sinh tử luân hồi tiếp tục tiến tới. Các bài luận 
giải rút từ nảy từ ngữ căn s⁄ nghĩa là 7zôi chảy”, Các học giả phân 
biệt sự khác nhau ở chỗ là sự trôi chảy này do tiếp đầu ngữ Z ngụ ý 
hướng về nội tâm hay ngoại cảnh; từ đó một số học giả giải thích 
nó là “xâm nhập” hay “ảnh hưởng), vài học giả khác lại cho rằng từ 
đó có nghĩa “tuôn trào ra” hay “chảy ra. Một số đoạn văn trong các 
kinh chứng tỏ rằng ý nghĩa thực sự của từ này độc lập về phương 
diện ngữ căn khi nó mô tả Zsavøz như là những trạng thái “phiền 
não câu uê, đưa đến tái sanh, tạo nên rắc rối, chín muỗi trong khổ 
đau và dẫn đến tái sanh, già và chết” (7rung BK 1, số 36.47; tr 250). 
Như vậy, các dịch giả khác, bỏ qua nghĩa đen của từ này, đã giải 
thích nó như là “dịch bệnh", “sự hủy hoại" hay “lậu hoặc”. Ba lậu 
hoặc đề cập trong các bộ kinh Nikãya đồng nghĩa với khao khát 
dục lạc, khao khát hiện hữu và vô minh. Khi tâm của người đệ tử 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc băng cách hoàn tất con đường 
Thánh đạo của bậc A-la- hán, vị ấy duyệt xét lại sự giải thoát mới 
đạt được và rồng lên tiếng rông của con sư tử: “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những gì cân làm đã làm, không còn trở lại đời 
sông trong bất cứ hình thái hiện hữu nào nữa.” 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 29I 


VIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


1. TẠI SAO HÀNH GIÁ ĐI VÀO THÁNH ĐẠO ? 
(L) Mũi tên của sinh, già, và chết 
1. Tôi nghe như vầy. Một thời, Thế Tôn ngụ tại thành Xá-vệ 
(Savatth1) trong rừng Kỳ-đà (Jeta), thuộc vườn Câp Cô Độc. 


2. Rồi Tôn giả Mãluñkyäputta trong lúc đang độc cư hành 
thiền, đã khởi lên ý nghĩ sau đây: “Có một số quan điểm mang tính 
suy đoán đã bị Thế Tôn dẹp qua một bên và bác bỏ, đó là: “thế giới 
là vĩnh cửu' và “thế giới không vĩnh cửu”; “thế giới là hữu biên” 
và “thế giới là vô biên”; “thân và tâm là một” và “thân và tâm là 
hai thứ khác nhau'; “Như Lai vẫn tồn tại sau khi chết” và “Như Lai 
không tôn tại sau khi chết và “Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn 
tại sau khi chết” và “Như Lai không tồn tại và cũng không không 
tồn tại sau khi chết”. a) Thế Tôn đã không trả lời những vấn đề 
này cho ta, và ta không đồng ý và chấp nhận việc này, vì thế ta sẽ 
đến gặp Thế Tôn đề xin Ngài giải thích ý nghĩa của những vấn đề 
nảy. Nếu Ngài trả lời cho ta rằng, hoặc “thế giới là vĩnh cửu”... hay 
“Như Lai không tồn tại cũng không không tôn tại sau khi chết, 
thì ta sẽ sống đời phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ngài. Nếu Ngài 
không trả lời những vấn đề này cho ta, thì ta sẽ từ bỏ tu tập và trở 
về cuộc sống thế tục.” 

3. Rồi vào buổi chiều tối, Tôn giả Mãluñkyãputta chấm dứt 
thời thiền tập và đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Ngài, Tôn giả 
ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, ở đây, trong khi con độc cư hành thiên, ý nghĩ 
này đã khởi lên trong con: “Những quan điểm mang tính suy đoán 
nảy đã bị Thế Tôn đẹp qua một bên và bác bỏ... Nếu Ngài không trả 
lời những vấn đề này cho ta, thì ta sẽ từ bỏ tu tập vả trở về cuộc sống 
thế tục.” Nếu Thế Tôn biết “thế giới là vĩnh cửu' thì Thế Tôn hãy nói 
cho con “thế giới là vĩnh cửu”; nêu Thế Tôn biết “thế giới là không 
vĩnh cửu' thì Thế Tôn hãy nói cho con “thế giới là không vĩnh cửu”; 


292 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 

nếu Thế Tôn không biết “thế giới là vĩnh cửu” hay “thế giới là không 
vĩnh cửu', thì người không biết và không thấy hãy thăng thắn trả lời: 
“Tôi không biết và không thấy.” 

“Nếu Thế Tôn biết “thế giới là hữu biên... “thế giới là vô 
biên”... “thân và tâm là một”... “thân và tâm là hai thứ khác nhau”... 
“Như Lai tồn tại sau khi chết”... °'Như Lai không tôn tại sau khi 
chết”... Nếu Thế Tôn biết “Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại 
sau khi chết” thì Như Lai hãy tuyên bố như thế với con; nếu Thế 
Tôn biết “Như Lai không tồn tại cũng không không tổn tại sau 
khi chết thì Như Lai hãy tuyên bố như thế với con; nếu Thế Tôn 
không biết “Như Lai vừa tồn tại vừa không tôn tại sau khi chết thì 
người không biết và không thấy hãy thăng thắn trả lời: “Tôi không 
biết và không thấy.” 

4. — Này Maluikyäputta, vậy thì, có bao giờ Ta từng nói với 
ông: “Này Mãluikyäãputta, hãy đến và sống đời phạm hạnh theo 
Ta và Ta sẽ cho ông biết “thế giới là vĩnh cửu'... hay “Như Lai 
không tôn tại và cũng không không tổn tại sau khi chết?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Có bao giờ ông từng nói với Ta: “Tôi sẽ sống đời phạm 
hạnh theo Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ nói cho tôi biết “thế giới là vĩnh 
cửu... hay “Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại 
sau khi chết”?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Quả đúng như vậy, này kẻ ngu sĩ kia, ông là ai và ông đang 
từ bỏ cái gì? 

5. Nếu có ai nói như sau: “Tôi sẽ không sống đời phạm hạnh 
theo Thế Tôn cho đến khi nào Thế Tôn nói cho tôi biết “thế giới 
là vĩnh cửu'... hay “Như Lai không tồn tại và cũng không không 
tồn tại sau khi chết””, thì cho đến khi người ấy chết, Như Lai vẫn 
không trả lời những câu hỏi này. Này Malunkyäputta, giả sử có 
một người bị thương nặng do trúng phải mũi tên độc, bạn bè và 
người đồng hành, người trong bộ tộc và bà con của anh ta đem đến 
một y sĩ để chữa trị cho anh ta. Người nảy nói: “Tôi sẽ không để 
cho người y sĩ nhô mũi tên độc cho đến khi nào tôi biết người bắn 
tôi là thuộc giai cấp hoàng tộc, Bà-la-môn, thương gia hay công 
nhân.” Và người ấy có thể nói: “Tôi sẽ không để cho người y sĩ 


VII. CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT “1Ó 
nhồ mũi tên độc cho đến khi nảo tôi biết tên và bộ tộc người bắn 
tôi... cho đến khi nảo tôi biết người bắn tôi cao hay thấp hay trung 
bình... cho đến khi tôi biết người bắn tôi da đen, nâu hay vàng... 
cho đến khi tôi biết người bắn tôi sống ở làng nào, thị trấn nào, 
thành phố nào... cho đến khi tôi biết chiếc cung bắn tôi thuộc loại 
cung đài hay cung chéo... cho đến khi tôi biết dây cung bắn tôi làm 
bằng cây leo, cây lau hay gân, dây gai hay vỏ cây... cho đến khi tôi 
biết mũi tên dùng băn tôi thuộc loại cây lau dại hay cây lau trồng... 
cho đến khi tôi biết mũi tên dùng băn tôi được kết băng loại lông 
gì - hoặc lông con kên kên, lông con cò, lông con ó, lông con công, 
hoặc lông một loài két... cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi 
được cuốn bằng loại gân nảo - gân bò, gân trâu, gân nai, hay gân 
khi... cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi thuộc loại tên nhọn, 
hay tên như đầu dao cạo, hay tên móc, hoặc như kẽm gai, hoặc 
như răng bò hay như dao nhọn hai đầu.” 


Tất cả những điều này người ấy sẽ không biết được, và trong 
lúc đó người ấy sẽ chết. Cũng vậy, này Mãluñkyäputta, nếu có 
người nói rằng: “Tôi sẽ không sông đời phạm hạnh theo Thế Tôn 
cho đến khi nào Thế Tôn nói cho tôi biết “thế giới là vĩnh cửu'... 
hay “Như Lai không tôn tại và cũng không không tôn tại sau khi 
chết”, thì cho đến khi người ấy chết, Như Lai vẫn không trả lời 
những câu hỏi này. 

6ó. Này Mãluñkyäãputta, nếu có quan điểm “thế giới là vĩnh 
cửu' thì không thể sống đời phạm hạnh; nếu có quan điểm “thế 
giới là không vĩnh cửu' thì không thê sống đời phạm hạnh. Dù có 
quan điểm “thế giới là vĩnh cửu” hay quan điểm “thế giới là không 
vĩnh cửu' thì vẫn có sinh, già, chết; có ưu sầu, than thở, đau khổ, 
phiền não, tuyệt vọng mà Ta đã giảng dạy phương pháp đoạn trừ 
ngay bây giờ và ở đây. 

Nếu có quan điểm “thế giới là hữu biên”... hay “thế giới là vô 
biên”... “thân và tâm là một”... “thân và tâm là hai thứ khác nhau'... 
“Như Lai vẫn tồn tại sau khi chết”... 'Như Lai không tồn tại sau khi 
chết”, thì không thể sống đời phạm hạnh. Nếu có quan điểm “Như 
Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết thì không thể sống 
đời phạm hạnh. Nếu có quan điểm “Như Lai không tồn tại và cũng 
không không tổn tại sau khi chết”, thì không thể sống đời phạm 


294 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


hạnh... Cho dù có quan điểm “Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn 
tại sau khi chết, hay quan điểm “Như Lai không tồn tại và cũng 
không không tôn tại sau khi chết” thì vẫn có sinh, giả, chết; có ưu 
sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng, mà Ta đã giảng dạy 
phương pháp đoạn trừ ngay bây giờ và ở đây. 

7. Vì vậy, này Maluinkyaputta, hãy ghi nhớ những gì Ta đã 
không trả lời như là (Như LaI) không trả lời, và những gì Ta đã 
trả lời như là (Như LaI) đã trả lời. Và những gì Ta đã không trả 
lời? Đó là “Thế giới là vĩnh cửu'- Ta đã không trả lời. “Thế giới 
không vĩnh cửu'- Ta đã không trả lời. “Thế giới là hữu biên'- Ta 
đã không trả lời. “Thế giới là vô biên'- Ta đã không trả lời. “Thân 
và tâm là một”- Ta đã không trả lời. “Thân và tâm là hai thứ khác 
nhau'- Ta đã không trả lời. “Như Lai tồn tại sau khi chết'- Ta đã 
không trả lời. 'Như Lai không tôn tại sau khi chết'- Ta đã không 
trả lời. 'Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết'- Ta đã 
không trả lời. “Như Lai không tồn tại và cũng không không tôn tại 
sau khi chết”- Ta đã không trả lời. 

#8. Vì sao Ta đã không trả lời những câu hỏi ấy? Bởi vì điều 
ấy không lợi ích, nó không thuộc về những điều cơ bản của đời 
sống phạm hạnh, nó không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh; không đưa đến tri kiến rốt ráo, giải thoát, Niết-bản. 
Đó là lý do tại sao Ta không trả lời. 

9. Và những gì ta đã trả lời? Đó là “Đây là khổ'— Ta đã trả 
lời. “Đây là nguồn gốc của khổ'- Ta đã trả lời. 'Đây là sự chấm 
dứt khổ'— Ta đã trả lời. “Đây là con đường chấm dứt khổ'— Ta đã 
trả lời. 

10. Tại sao Ta đã trả lời những điều đó? Bởi vì điều ấy lợi 
ích, nó thuộc về những điều cơ bản của đời sống phạm hạnh, đưa 
đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh; đưa đến tri kiến rốt 
ráo, giải thoát, Niết-bàn. Đó là lý do tại sao Ta trả lời. 

Vì vậy, này Maãluikyäputta, hãy ghi nhớ những gì Ta đã 
không trả lời như là (Như Lan) không trả lời, và những gì Ta đã trả 
lời như là (Như La) đã trả lời. 

Đó là những gì Thế Tôn giảng dạy. Tôn giả Mãluäkyãputta 
hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của Thế Tôn (2). 

(Trung BK II, Kinh số 63: Tiểu Kinh Maluhnkyäputta, tr. 193-204) 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 295 


(2) Cốt Lõi Của Đời Sống Phạm Hạnh. 

¡. Tôi nghe như vầy. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại 
Vương Xá (RãJagaha) trên núi Linh Thứu (Mount Vulture Peak); 
sau khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bỏ đi không lâu (3). Tại đó, 
đề cập đến Đề-bà-đạt-đa, Thế Tôn nói với chúng Tăng như sau: 

2. — Này các Tỷ-kheo, ở đây, có người bộ tộc do có lòng tin 
đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ: 
“Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sâu, than thở, đau khổ, 
phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mỗi 
ngon của khổ đau. Chắc chăn là toàn bộ khổ đau nảy có thê chấm 
dút được.” Khi vị Ấy : xuất gia. như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, 
tôn kính, và danh tiếng. Vị ấy hài lòng với lợi dưỡng, tôn kính 
và danh tiếng, và ý nguyện của vị ây được hoàn mãn. Do được 
như vậy, vị ây sinh ra khen mình chê người như sau: “ “Ta được lợi 
dưỡng và danh tiếng, còn các Tỷ-kheo khác thì không được biết 
đến, không ai trọng vọng.” Vị ấy trở nên say đắm với lợi dưỡng, 
tôn kính, danh tiếng ấy và khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật; 
và vì sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. 

Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang 
thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thăng đứng có 
lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ 
ngoài, người ấy chặt cảnh lá đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi 
có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: “Người này 
không biết lõi cây, vỏ non, vỏ trong, vỏ ngoài hay cành lá. Vì thế 
trong lúc cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, lang thang tìm kiếm lõi cây, 
đi đến trước một cây lớn thắng đứng có lõi cây. Người ấy bỏ qua 
lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài, người ây chặt cành 
lá đem về, nghĩ răng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi 
cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu.” 
Cũng vậy đối với vị Tỷ-kheo đã bị say đăm với lợi dưỡng, tôn kính 
và danh tiếng, vị Tỷ-kheo này được gọi là người đã lẫy cành lá của 
đời sông phạm hạnh, và dừng lại ngang đây. 

3. Này các Tỷ-kheo, ở đây, có người bộ tộc do có lòng tin, đã 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ: 
“Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, 


296 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


phiền não, tuyệt vọng. Ta một nạn nhân của khổ đau, là môi ngon 
của khô đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt 
được.” Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn 
kính, và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính 
và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoản mãn. Không 
vì như vậy mà vị ây sinh ra khen mình chê người. Vị ấy không 
say đăm với lợi dưỡng, tôn kính, danh tiếng ấy và không khởi sinh 
phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần, vị ấy thành tựu 
giới đức. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức và ý nguyện 
của vị ấy đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ấy khen mình chê 
người như sau: “Ta đã thành tựu giới đức, ta có thiện hạnh; nhưng 
các Tỷ-kheo khác thì không có giới đức, theo ác hạnh.” Vị ấy trở 
nên tham đắm với thành tựu giới đức â Ấy, khởi sinh phóng dật, rơi 
vào phóng đật; và do phóng dật, vị ấy sống trong đau khổ. 


Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang 
thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thăng đứng có 
lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ 
ngoài, người ấy chặt cảnh lá đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. 
Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: “Người 
nảy không biết lõi cây... hay cành lá. Vì thế trong lúc cần lõi cây... 
người ấy chặt lớp vỏ ngoài đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. 
Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích øì, thì mục đích của 
ông ta đã không thành tựu.” Cũng vậy đối với vị Tỷ-kheo đã bị say 
đăm với thành tựu giới đức, vị Tỷ-kheo này được gọi là người đã 
lây lớp vỏ ngoài của đời sống phạm hạnh, và dừng lại ngang đây. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ở đây, có người bộ tộc do có lòng tin đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ: 
“Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, 
phiền não, tuyệt vọng. Ta một nạn nhân của khổ đau, là môi ngon 
của khô đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt 
được.” Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn 
kính, và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính 
và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn... Do 
tỉnh cân, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy hài lòng với việc thành 
tựu giới đức nhưng ý nguyện của vị ây chưa hoàn mãn. Dù được 
như vậy, vị ấy không khen mình chê người. Vị ấy không tham đắm 
với thành tựu giới đức ấy, và không khởi sinh phóng dật, không 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 297 


rơi vào phóng dật. Do tỉnh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định. 
Vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định và ý nguyện của vị ấy 
đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ây khen mình chê người như 
sau: “Ta đã thành tựu thiền định, ta đạt được nhất tâm; nhưng các 
TY5 -kheo khác thì tâm tán loạn, tâm phân tán.” Vị ấy trở nên tham 
đăm với thành tựu thiền định Ấy, khởi sinh phóng dật, rơi vào 
phóng đật; và do phóng dật, vị ấy sông trong đau khổ. 

Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang 
thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thăng đứng có 
lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, cắt lớp vỏ trong đem 
về, nghĩ răng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, 
thấy như vậy bèn nÓI: “Người này không biết lõi cây... hay cảnh 
lá. Vì thế, trong lúc cần lõi cây... người ấy chặt lớp vỏ trong đem 
về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào 
mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu.” Cũng 
vậy đôi với vị Tỷ-kheo đã bị say đăm với thành tựu thiền định, vị 
Tỷ-kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ trong của đời sống 
phạm hạnh, và dừng lại ngang đây. 


3. Này các Tỷ-kheo, ở đây, có người bộ tộc do có lòng tin đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ: 
““Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khô, 
phiền não, tuyệt vọng. Ta một nạn nhân của khổ đau, là môi ngon 
của khô đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thê chấm dứt 
được.” Khi vị ây xuất g1a như vậy, vị ây nhận được lợi dưỡng, tôn 
kính và danh tiếng. Vị ây không thỏa mãn với lợi đưỡng, tôn kính 
và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn... Do 
tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức. Vị â ây hài lòng với việc thành 
tựu giới đức nhưng ý nguyện của vị ây chưa hoàn mãn. Dù được 
như vậy, vị ấy không khen mình chê người. VỊ â ây không tham đắm 
với thành tựu giới đức ấy, và không khởi sinh phóng dật, không 
rơi vào phóng dật. Do tỉnh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định. 
Vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định nhưng ý nguyện của 
vị ấy chưa được hoàn mãn. Không vì được như vậy mà vị ấy khen 
mình chê người. Vị ây không tham đắm với thành tựu thiên định ây, 
không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tính cân 
tu tập, vị ấy thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông (4). Vị ấy hài lòng 
với việc thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông và ý nguyện của vị 


298 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


ấy đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ây khen mình chê người như 
sau: “Ta sống đã biết và thấy, nhưng các Tỷ-kheo khác thì không 
biết và không thấy.” Vị ấy trở nên tham đắm với tri kiến và thiên 
nhãn thông, khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật; và do phóng 
dật, vị ấy sống trong đau khổ. 

Giả sử có một người cân lõi cây, tìm kiêm lõi cây, đi lang 
thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thắng đứng có 
lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, cắt lớp vỏ non đem về, nghĩ 
rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như 
vậy bèn nói: “Người này không biết lõi cây... hay cành lá. Vì thế, 
trong lúc cần lõi cây... người ấy chặt lớp vỏ non đem về, nghĩ rằng 
chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, 
thì mục đích của ông ta đã không thành tựu.” Cũng vậy đối với vị 
Tỷ-kheo đã bị say đắm với thành tựu thiên nhãn thông, vị Tỷ-kheo 
này được gọi là người đã lấy lớp vỏ non của đời sống phạm hạnh, 
và dừng lại ngang đây. 


6ø. Này các Tỷ-kheo, ở đây, có người bộ tộc do có lòng tin, đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ: 
““Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khô, 
phiền não, tuyệt vọng. Ta một nạn nhân của khổ đau, là môi ngon 
của khô đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thê chấm dứt 
được.” Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn 
kính, và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính 
và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoản mãn... Do 
tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấ cây hài lòng với việc thành 
tựu giới đức nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoản mãn. Do tỉnh 
cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy hài lòng với việc thành 
tựu thiền định nhưng ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn... 
Do tỉnh cần tu tập. vị ây thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. VỊ 
ây hài lòng với việc thành tựu tri kiễn và thiên nhãn thông nhưng 
ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Không vì được như vậy mà vị 
ây khen mình chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu tri 
kiến và thiên nhãn thông, không khởi sinh phóng dật, không rơi 
vào phóng dật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu giải thoát vĩnh 
viễn. Và vị Tỷ-kheo này không thê đánh mất giải thoát vĩnh viễn, 
việc này không thể xảy ra. (5) 


VII. CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 200 

Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang 
thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thắng đứng có lõi 
cây. Người ấy chỉ cắt lõi cây đem về biết rằng đó chính là lõi cây. 
Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: “Người 
này biết lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài và cành lá. 
Vì thế trong lúc cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, lang thang tìm kiếm 
lõi cây, đi đến trước một cây lớn thắng đứng có lõi cây, người ấy 
chỉ cắt lõi cây đem về biết rằng đó chính là lõi cây. Cho dù người 
nảy dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của người ấy đã 
thành tựu.” Cũng vậy đối với vị Tỷ-kheo đã thành tựu giải thoát 
vĩnh viễn. 

7. Như vậy, nảy các Tý-kheo, đời sống phạm hạnh này không 
phải vì lợi dưỡng, tôn kính, danh tiếng, hay vì thành tựu giới đức, 
hay vì thành tựu thiền định, hay vì thành tựu tri kiến và thiên nhãn 
thông. Nhưng chính là tâm giải thoát bất động là mục tiêu của đời 
sống phạm hạnh này, đó là lõi cây, và là cứu cánh của đời sống 
phạm hạnh (6). 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ 
lời dạy của Thế Tôn. 


(Trung BK I, Kinh số 29: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, tr: 423-434) 


(3) Lụi tàn tham dục 


— Này các Tỷ-kheo, nêu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông: 
“Này hiền hữu, mục đích sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của 
Sa-môn Gotama là gì?” Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời 
như sau: “Này hiền hữu, làm lụi tàn tham dục @ø) chính là mục đích 
sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn.” 


— Này các Tỷ kheo, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi thêm: 
“Này hiền hữu, nhưng có con đường, có đạo lộ nào đề làm lụi tàn 
tham dục không?” Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như 
sau: “Có con đường, có đạo lộ làm lụi tàn tham dục.” 

— Này các Tỷ-kheo, và thế nào là con đường, đạo lộ làm lụi 
tản tham dục? Đó chính là Bát Thánh đạo, nghĩa là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tắn, Chánh niệm và Chánh định. Đây là con đường, là đạo lộ 


300 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
làm lụi tàn dục vọng. 

Này các Tỷ-kheo, nếu hỏi như thế, các ông phải trả lời các 
du sĩ ngoại đạo như vậy. 

[Hoặc các ông có thể trả lời:] 

— Này các hiền hữu, đó là đoạn trừ các kiết sử... nhố tận 
gôc rê những tùy miên (những khuynh hướng tàng ân bên dưới)... 
hiệu thâu đáo sự vận hành của luân hôi... đoạn trừ mọi lậu hoặc... 
chứng ngộ quả giải thoát và tri kiên chơn chánh ... vì mục đích đạt 
được tri kiên và pháp nhãn... vì mục đích đạt được Niêt-bàn tôi 
hậu không còn châp thủ; đó là sông đời phạm hạnh dưới sự hướng 
dân của Thê Tôn. 

— Này các Tý-kheo, rồi sau đó nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
tiêp: “Này hiên hữu, nhưng có con đường, có đạo lộ nào đê đạt 
được Niêt-bàn tôi hậu không còn châp thủ?” Khi được hỏi như 
vậy, các ông phải trả lời như sau: “Có con đường, có đạo lộ đê đạt 
được Niêt-bàn tôi hậu không còn châp thủ.” 

— Này các Tỷ-kheo, và thế nảo là con đường, là đạo lộ đề đạt 
được Niêt-bàn tôi hậu không còn châp thủ? Đó chính là Bát Thánh 
đạo, nghĩa là Chánh tri kiên ...Chánh định. Đây là con đường, là 
đạo lộ đê đạt được Niêt-bàn tôi hậu không còn châp thủ. 

Này các Tý-kheo, khi được hỏi như thế, các ông phải trả lời 
các du sĩ ngoại đạo như vậy. 


(Tương Ung BK I Phẩm về Hạnh: 41-48, kết hợp, tr. 41-50) 


2. PHÂN TÍCH BÁT THÁNH ĐẠO 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Bát Thánh đạo, và sẽ phân 
tích cho các ông hiệu. Hãy lăng nghe, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, và thế nào là Bát Thánh đạo? Đó là 
Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm vả Chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, thế nảo là Chánh tri kiến? Tri kiến về khổ, 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 301 


tri kiến về nguồn gốc của khô, tri kiễn về diệt khổ, tri kiến về con 
đường đưa đến diệt khô. Đó là chánh tri kiến. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về 
xuất ly, tư duy về vô sân, tư duy về vô hại. Đó là Chánh tư duy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? Từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Đây 
gọi là Chánh ngữ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh nghiệp? Từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà đâm. Đây là Chánh nghiệp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh mạng? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ lối sống bắt chính, sinh sống bằng 
nghề nghiệp lương thiện. Đây gọi là Chánh mạng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh tinh tắn? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, vị đệ tử khởi lên ước muốn các bắt thiện pháp chưa 
sinh sẽ không sinh khởi; vị ấy nỗ lực, vận dụng năng lượng, chuyên 
tâm áp dụng vả cô gắng không ngừng. Vị ấy khởi sinh ước muốn 
đoạn trừ những bắt thiện pháp đã sinh khởi... Vị ấy khởi sinh ước 
muốn những thiện pháp chưa sinh sẽ được sinh khởi... Vị ấy khởi 
lên ước muốn các thiện pháp đã sinh khởi sẽ được tiếp tục duy trì, 
để chúng không suy tàn, luôn tăng trưởng, mở rộng và phát triển 
viên mãn. VỊ ây nỗ lực, vận dụng năng lượng, chuyên tâm áp dụng 
và có găng không ngừng. Đây gọi là Chánh tinh tấn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh niệm? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, vị đệ tử sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vị ấy quán cảm thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham 
ưu đối với cuộc đời. Vị ấy quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vị ấy quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu 
đối với cuộc đời. Đây gọi là Chánh niệm. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh định? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, vị đệ tử xa lìa các dục lạc, xa lìa các pháp bất thiện, 
chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc phát sinh do ly dục, 
vẫn còn tầm và tứ. Bằng cách lắng dịu tầm và tứ, vị ấy chứng và 
trú Nhị thiền, nội tĩnh nhất tâm, một trạng thái hý lạc phát sinh do 
định, không còn tầm và tứ. Với sự tàn lụi của hỷ, vị ấy an trú vào 


302 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


xả, chánh niệm tỉnh giác, vị ây cảm nhận lạc thọ trong thân; vị ây 
chứng và trú Tam thiền, mà các bậc Thánh đã gọi là “xả niệm lạc 
trú. Với sự xả bỏ lạc và khổ, và diệt trừ hỷ và ưu phiền trước đó, 
vị ấy chứng và trú Tứ thiền, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Đây gọi là Chánh định. 


(Tương Ung BK 5, Phẩm Vô Minh 8.VIHI Phân Tích, tr 19-22) 


3. THIỆN HỮU TRI THỨC 

Tôi nghe như vây. Một thời, Thế Tôn cư trú giữa dân chúng 
bộ tộc Sakya, nơi có một thị trân của người Sakya tên là Nãgaraka. 
Rôi Tôn giả Ananda đi đến Thê Tôn, đảnh lễ Ngài, ngôi xuông 
một bên và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, đây là một nửa của đời sống phạm hạnh, 
đó là, tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng 
chí tôt đẹp. (&) 


- Không phải như vậy, Ananda! Không phải như vậy, 
Ananda! Đây là toàn bộ đời sống phạm hạnh, đó là, tình bằng hữu 
tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Khi 
một Tỷ-kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một 
người đồng chí tốt, thì điều được mong đợi là vị ấy sẽ phát triển 
và tu tập Bát Thánh đạo. 


Và này Ananda, một Tý-kheo có một người bạn tốt, một người 
đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, làm thế nào vị ấy phát triển và 
tu tập Bát Thánh đạo? Ở đây, này Änanda, vị Tỷ-kheo tu tập Chánh 
tri kiến, đặt trên nền tảng viễn ly, ly tham, và đoạn diệt, đạt kết quả 
giải thoát rốt ráo. Vị ấy tu tập Chánh tư duy... Chánh ngữ... Chánh 
nghiệp... Chánh mạng... Chánh tinh tắn... Chánh niệm... Chánh định, 
đặt trên nền tảng viễn ly, ly tham, và đoạn diệt, đạt kết quả giải thoát 
rỐt ráo. Này Ananda, bằng cách này, một Tỷ-kheo có một người bạn 
tốt, một người đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, vị ây phát triển 
và tu tập Bát Thánh đạo. 

Này Änanda, cũng bằng pháp môn sau đây, có thể hiểu được 
làm thế nào toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bằng hữu tốt đẹp, 
tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp: Này Ãnanda, 
băng cách nương tựa vào Ta như một người bạn tốt đẹp, chúng 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 303 


sanh phải chịu sự chi phối của sanh sẽ được giải thoát khỏi sanh; 
chúng sanh phải chịu sự chi phối của già sẽ được giải thoát khỏi 
già; chúng sanh phải chịu sự chi phối của chết sẽ được giải thoát 
khỏi chết; chúng sanh phải chịu sự chi phối của sâu bi, than van, 
đau đớn, thất vọng và tuyệt vọng sẽ được giải thoát khỏi sâu bị, 
than van, đau đớn, thất vọng và tuyệt vọng. Bằng pháp môn này, 
nảy Änanda, có thê hiểu toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bằng 
hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. 
(Tương Ung BK 5, Phẩm Vô Minh 2.II. Một Nửa, tr. 10-12) 


4. TU TẬP TỪ TỪ 


1. Tôi nghe như vầy. Một thời, Thế Tôn cư ngụ ở thành Xá- 
vệ (Sãvathi), trong rừng Kỳ-đà (Jeta) thuộc vườn Cấp Cô Độc 
(Anathapindika). 


2. Lúc bấy giờ, người Bà-la- -môn Jaqussomi đi ra khỏi thành 
Sãvathi vào giữa trưa băng một cỗ xe trắng do ngựa bạch kéo. 
Người ấy thấy du sĩ Pilotika từ xa đi đến liền hỏi ông ta: “Tôn giả 
Vacchäayana đi đâu vào giữa trưa như vậy?” (9) 

— Thưa Tôn giả, tôi từ chỗ Sa-môn Gotama đến đây. 

- Tôn giả Vacchãyana nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của 
Sa-môn Gotama? Sa-môn Gotama có phải là bậc trí tuệ hay không? 

— Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thê biết về trí tuệ sáng suốt 
của Sa-môn Gotama? Chỉ có những vị ngang hàng với Ngài mới 
có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama. 

— Tôn giả Vacchayana đã ca ngợi Sa-môn Gotama với lời 
ngợi ca tôi thượng. 

— Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể ca ngợi Sa-môn Gotama? 
Trong sô những vị được ca ngợi thì Sa-môn Gotama được ca ngợi 
như là bậc tôi thượng giữa chư Thiên và loài Người. 

— Tôn giả Vacchäyana thấy được lý do gì để có lòng tin vững 
chăc như vậy đôi với Sa-môn Œotama? 

3. — Thưa Tôn giả, g1ả sử có một người săn voi thiện xảo đi 
vào khu rừng có voi ở và thây một dâu chân voi lớn, dải bê dài và 


304 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


rộng bề ngang. Người ấy sẽ đi đến kết luận: “Đây quả thật là một 
con voi lớn.” Cũng vậy, khi tôi thấy bốn dấu chân của Sa-môn 
Gotama, tôi đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, 
Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng đoàn khéo hành 
rì.” Thế nào là bốn? 

4. Thưa Tôn giả, tôi thấy ở đây có một vài người bác học 
thuộc dòng quý tộc thông minh, có kiến thức rộng về giáo lý của 
người khác, sắc bén như người chẻ từng sợi tóc; họ đi đến chỗ này 
chỗ kia, bác bỏ quan điểm của kẻ khác bằng biện tài sắc bén của 
họ. Khi họ nghe nói: “Sa-môn Gotama sẽ viễng thăm ngôi làng 
nảy hay thị trấn kia,” họ sắp đặt câu hỏi như thế này: “Chúng ta 
sẽ đến gặp Sa-môn Gotama và hỏi câu hỏi này. Nếu khi được hỏi 
như vậy, Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất 
vấn giáo lý của Sa-môn Gotama bằng cách này; và nếu khi được 
hỏi như thế kia, và Sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn giáo lý của Sa-môn Gotama như thế kia.” 


Họ nghe nói: “Sa-môn Gotama sẽ viếng thăm ngôi làng 
nảy hay thị trân kia.” Họ đi đến gặp Sa-môn Gotama, và Sa-môn 
Gotama đã chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm các vị này 
hoan hỷ bằng một bài Pháp thoại. Sau khi họ được chỉ dẫn, khích 
lệ, làm phân khởi, và làm hoan hỷ bằng một bài Pháp thoại, họ 
không còn đặt câu hỏi như đã định, thì làm sao họ có thê chất vấn 
giáo pháp của Ngài? Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của Ngài. Khi 
tôi thấy dẫu chân đầu tiên của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Giáo pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, và Tăng đoàn khéo hành trì.” 

3. Lại nữa, tôi đã thấy một số người Bà-la-môn học rộng, 
thông minh... Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của Ngài. Khi tôi thấy 
dấu chân thứ hai của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: “Thế 
Tôn là bậc Chánh Đăng Giác...” 

6. Lại nữa, tôi đã thấy một số gia chủ học rộng, thông minh... 
Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của Ngài. Khi tôi thấy dấu chân 
thứ ba của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc 
Chánh Đắng Giác...” 


7. Lại nữa, tôi đã thấy một số Sa-môn học rộng, thông minh... 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 305 


Họ không còn đặt câu hỏi như đã định, thì làm sao họ có thê chất 
vấn giáo pháp của Ngài? Thật ra, họ đã xin phép Sa-môn Gotama 
cho họ được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và Sa- 
môn Gotama đã cho phép họ xuất gia. Sau khi được xuất gia, sống 
một mình, ân cư, tỉnh cần, nhiệt tâm, vả quyết tâm, chắng bao lâu 
họ tự tri tự chứng ngay trong bây giờ và ở đây, an trú trong mục 
tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh mà những người bộ tộc 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Họ nói như sau: 
“Chúng ta gần như bị lạc đường, chúng ta gần như bị diệt vong, vì 
trước đây chúng ta tuyên bố chúng ta là Sa-môn mặc dù chúng ta 
thật sự không phải là Sa-môn; chúng ta tuyên bố chúng ta là Bả- 
la-môn mặc dù chúng ta thật sự không phải là Bà-la-môn; chúng ta 
tuyên bố chúng ta là A-la-hán mặc dù chúng ta thật sự không phải 
là A-la-hán. Nhưng bây giờ chúng ta là Sa-môn, bây giờ chúng ta 
là Bà-la-môn, bây giờ chúng ta là A-la-hán.” Khi tôi thấy dấu chân 
thứ tư của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc 
Chánh Đắng Giác...” 


Khi tôi thấy bốn dấu chân của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết 
luận: ““Thê Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Giáo pháp được Thê Tôn 
khéo giảng, và Tăng đoàn khéo hành trì.” 


ở. Khi nghe nói như vậy, người Bà-la-môn Jãnussomi bước 
xuống từ cỗ xe ngựa trăng do ngựa bạch kéo, đắp thượng y vào 
một bên vai, chắp tay cung kính hướng về Thế Tôn vái lạy và nói 
ba lần lời tán thán như sau: “Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác! Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác! Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác! Rất có thể có một lúc nào đó tôi sẽ đến gặp Tôn 
Giả Gotama để đàm luận với Ngài.” 

9. Rồi người Bà-la-môn Jãnussoni đi đến chỗ Thế Tôn và 
trao đổi lời chảo hỏi với Ngài. Sau khi những lời thăm hỏi xã g1ao 
chấm dứt, ông ấy ngồi xuống một bên và kể lại toàn bộ câu chuyện 
giữa ông vả du sĩ Pilotika. Sau khi nghe như vậy, Thế Tôn bảo 
ông ta: “Này Bả-la-môn, nói như vậy thì ví dụ dấu chân voi chưa 
đầy đủ chi tiết. Để biết thế nào là đầy đủ chỉ tiết, hãy chú ý lăng 
nghe những gì Ta sẽ nói.” — “Thưa vâng, Tôn giả”, Bà-la-môn 
Jãnussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


306 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


10. — Này Bà-la-môn, giả sử có một người săn voi đi vào khu 
rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề 
ngang. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận: “Đây 
quả thật là một con voi lớn.” Vì sao vậy? Trong một khu rừng voI 
ở, có những con voi cái thấp bé đề lại những dấu chân lớn, và đây 
có thê là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi 
theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, 
dài bề dài và rộng bề ngang, và có vài cọ xát trên cao. Người săn 
voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận: “Đây quả thật là một con 
vol lớn.” Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi 
cái cao lớn có ngà đề lại những dấu chân lớn, và đây có thê là một 
trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân 
nảy và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dải và 
rộng bề ngang, và có vài cọ xát trên cao, và có dấu do ngà voi cắt 
chém. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận: “Đây quả 
thật là một con voi lớn.” Vì sao vậy? Trong một khu rừng vol ở, 
có những con voi cái cao lớn có ngà để lại những dấu chân lớn, và 
đây có thê là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn 
đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, 
dài bề dài và rộng bề ngang, có vài cọ xát trên cao, có dâu do ngà 
voi cắt chém, và những cành cây bị gãy. Và người thợ săn thấy con 
voi đực dưới gốc cây hay ngoài trời, đang đi thơ thân, ngồi hay 
nằm, người ấy đi đến kết luận: “Đây quả thật là con voi đực lớn.” 


1¡. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây Như Lai sanh ra trong 
đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, đã chứng ngộ với tri kiến tối thắng đối 
với thế giới này gồm chư Thiên, Ác ma, Phạm Thiên, với quần 
chúng này gồm các Sa-môn, và Bả-la-môn, với các loài Trời và 
loài người; và sau khi chứng ngộ, Ngài đã tuyên thuyết cho những 
người khác. Ngài thuyết giảng Giáo pháp tốt đẹp lúc khởi đầu, tốt 
đẹp ở phân giữa, tốt đẹp ở phân cuối, với ý nghĩa và cách diễn đạt 
đúng đắn; Ngài hé lộ cho thấy một đời sông phạm hạnh toàn vẹn 
và thanh tịnh. 


12. Một người gia chủ hay con trai người gia chủ, hay một 
người sanh ở gia1 câp khác nghe được Giáo pháp ây. Sau khi nghe 
pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tin rôi, 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 307 


người ấy suy nghĩ: “Đời sống gia đình đông đúc và đây bụi trần; 
đời sống xuất gia rộng mở phóng khoáng. Trong khi còn sống ở 
gia đình, không dễ gì sống đời phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, và 
trong sạch như vỏ sò. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” 

13. Khi đã xuất gia và thành tựu việc rèn luyện và nếp sống 
của vị Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, vị ây tránh xa việc sát sanh; dẹp 
bỏ roi kiếm, sông có lương tâm, có lòng từ, vị ấy sông biết thương 
xót tất cả chúng sanh. Từ bỏ lây của không cho, vị ây tránh xa việc 
lấy của không cho; chỉ nhận những gì được cho, chỉ mong nhận 
những gì được cho, bằng cách không trộm cắp, vị ây sông trong 
sạch. Từ bỏ quan hệ tình dục, vị ây sông độc thân, sông riêng biệt, 
tránh xa việc thực hành quan hệ tình dục. 

Từ bỏ nói láo, vị ấy tránh xa việc nói láo; vị ấy nói đúng sự 
thật, gắn liền với sự thật, chân thật, đáng tin cậy, là người không 
lừa đối ai trong đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, vị ấy tránh xa nói hai 
lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này không lặp lại ở chỗ kia để gây chia 
rễ những người nảy, nghe điều gì ở chỗ kia không lặp lại ở chỗ 
này để gây chia rẽ những người kia; như vậy vị này đoàn kết lại 
những người muốn chia rẽ, khuyến khích tình bằng hữu, là người 
vui thích hòa hợp, hoan hỷ hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, là 
người nói những lời cô động cho sự hòa hợp. Từ bỏ nói lời độc 
ác, vị ấy tránh xa lời nói độc ác; vị ây nói lời dịu dàng, dễ nghe, 
dễ thương, thấm tận lòng người, vị ấy nói lời lịch sự, được nhiều 
người ưa thích và đẹp lòng nhiều người. Từ bỏ nói lời phù phiếm, 
vị ấy tránh xa lời nói phù phiếm; vị ấy nói đúng lúc, nói lời chân 
thật, nói lời tốt đẹp, nói về Chánh pháp và Giới luật; vào đúng thời 
vị ấy nói những lời đáng ghi nhớ, hợp lý, ôn hòa, và lợi ích. 

Vị ấy từ bỏ không làm hại các hạt giống và cây cỏ. Vị ấy 
mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn vào buổi tối và không ăn bên 
ngoài thời gian qui định (qo). Vị ấy từ bỏ múa hát, nghe nhạc, và 
xem trình diễn không thích hợp. Vị ấy từ bỏ trang sức băng vòng 
hoa, trang điểm bằng dầu thơm hay thoa hương liệu. VỊ ây từ bỏ 
nằm giường cao giường lớn. Vị ây từ bỏ nhận vàng bạc. VỊ â ây từ 
bỏ nhận các hạt ngũ côc sông. Vị ấy từ bỏ nhận thịt sống. Vị ấ ây từ 
bỏ nhận đàn bà con gái. VỊ ây từ bỏ nhận nô tỷ trai và gái. VỊ ây từ 


308 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


bỏ nhận đê và cừu. Vị ấy từ bỏ nhận gia cầm và heo. Vị ấy từ bỏ 
nhận vol, gia súc, ngựa, và ngựa cái. VỊ ây từ bỏ nhận ruộng đất. 
Vị ấy từ bỏ công việc môi giới đưa tin. Vị ấy từ bỏ công việc mua 
bán. Vị ấy từ bỏ cân đong gian lận, bán kim loại giả, đo lường gian 
dối. Vị ây từ bỏ nhận hối lộ, lường gạt, lừa đảo và mánh mung. VỊ 
ây từ bỏ làm tốn thương, giết hại, câu thúc, cướp đoạt, trộm cắp 
và bạo động. 

14. Vị ấy hài lòng với tấm y để che thân và với đồ ăn khất 
thực để nuôi sống, và đi bất cứ nơi nảo, vị ấy cũng chỉ đem theo 
y bát mà thôi. Giống như con chim, bất cứ bay đi nơi nảo, chim 
chỉ bay với đôi cánh là gánh nặng duy nhất của nó, cũng vậy vị 
Tỷ-kheo hài lòng với tâm y đề che thân và với đồ ăn khất thực để 
nuôi sống, và đi bất cứ nơi nào, vị ây cũng chỉ đem theo y bát mà 
thôi. Thành tựu giới uân cao thượng nảy, vị ây cảm nhận trong tâm 
niềm hỷ lạc do không phạm lỗi lầm nảo. 


15. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ các tướng chung 
và nét riêng. 1) Bởi vì, nếu vị ây không chế ngự đôi mắt, các bắt 
thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập, vì thế vị ấy 
thực hành cách chế ngự chúng, vị ây hộ trì nhãn căn, vị ây hành 
trì chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe âm thanh... Khi mũi ngửi mùi 
hương... Khi lưỡi nếm mùi vị... Khi thân có sự xúc chạm... Khi ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ các tướng chung và nét 
riêng. Bởi vì, nếu vị ấy không chế ngự tâm, các bất thiện pháp về 
tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập, vì thế vị ấy thực hành cách 
chế ngự tâm, vị ây hộ trì ý căn, vị ây thực hành hộ trì ý căn. Thành 
tựu hộ trì các căn cao thượng này, vị ấy cảm nhận trong tâm niềm 
hỷ lạc trong sáng, không vẫn đục. 

16. Vị ấy trở thành một người hành động với sự tỉnh giác khi 
đi tới đi lui; một người hành động với sự tỉnh giác khi nhìn thăng 
nhìn quanh; một người hành động với sự tỉnh giác khi co tay duỗi 
tay; một người hành động với sự tỉnh giác khi đắp y, mang áo 
bên ngoài vả bình bát; một người hành động với sự tỉnh giác khi 
ăn, uống, nhai, nuốt; một người hành động với sự tỉnh giác khi đi 
đại tiện và tiểu tiện; một người hành động với sự tỉnh giác khi đi, 
đứng, ngôi, ngủ, thức, nói và im lặng. 


17. Thành tựu giới uân cao thượng này, thành tựu hộ trì các 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 309 


căn cao thượng này, thành tựu chánh niệm tỉnh giác cao thượng 
này, vị ấy tìm đến một chỗ nghỉ ngơi thanh vắng: một khu rừng, 
dưới gốc cây, khe núi, vực sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng 
hoang, một chỗ ngoài trời, hay đống rơm. 

18. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xuống, 
ngồi xếp chéo chân (kiết già), lưng thắng và thiết lập chánh niệm 
ngay trước mặt. Từ bỏ tham ái ở đời, vị ây an trú với tâm không 
tham á áI, VỊ ây thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái (12). Từ bỏ sân hận, 
VỊ Ấy, an trú với tâm không sân hận, có lòng từ đối với sự an vui 
của tất cả chúng sanh; vị ây thanh lọc tâm thoát khỏi sân hận. Từ 
bỏ tâm dật dờ buồn ngủ, vị ấy an trú với tâm không dật dờ buồn 
ngủ, hướng tâm về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, vị ây thanh lọc 
tâm thoát khỏi dật dờ buồn ngủ. Từ bỏ bắt an và hối hận, vị ấy an 
trú không dao động với nội tâm an tịnh; vị ây thanh lọc tâm không 
còn bất an hối hận. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy an trú không còn nghỉ 
ngờ, không phân vân do dự với các thiện pháp; vị ấy thanh lọc tâm 
thoát khỏi mọi nghi ngờ. 

19. Sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại (triển cái), những 
phiền não làm trí tuệ yếu đuối, xa lánh các dục lạc giác quan, xa 
lánh các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú Sơ thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, vẫn còn tầm và tứ. Này Bà-la-môn, 
đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt 
chém của Như Lai, nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Giáo pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, và Tăng đoản khéo hành trì.” (13) 

20. Lại nữa, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Nhị 
thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, với tịnh tín và nhất 
tâm, không còn tầm và tứ. Này Bả-la-môn, đây gọi là dấu chân 
của Như Lai, dẫu cọ xát của Như Lai, dẫu cắt chém của Như Lai, 
nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc 
Chánh Đắng Giác...” 


21. Lại nữa, bằng cách ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, vị 
Tỷ-kheo chứng và trú Tam thiền, thân cảm nhận được lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”. Này Bà-la-môn, đây cũng 
gọi là dâu chân của Như Lai..., nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến 
kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác...” 


310 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


22. Lại nữa, bằng cách từ bỏ khổ và lạc, và với sự diệt trừ 
hỷ và ưu đã cảm nhận từ trước, vị Tỷ-kheo chứng và trú Tứ thiền, 
một trạng thái không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà- 
la-môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai... nhưng vị Thánh 
đệ tử không đi đến kết luận: ““Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác...” 


23. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch 
phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình 
thản như vậy, vị ây hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp: Vị ấy 
nhớ rằng: “Tại nơi đó ta có tên như thế nảy, thuộc bộ tộc này, với 
diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, cảm thọ khổ 
lạc như thế này, thọ mạng như thế này; và qua đời từ chỗ đó, ta 
tái sanh vào nơi khác; và ở nơi đó ta có tên như thế này, thuộc bộ 
tộc này, với diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, 
cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này; và qua đời 
từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi đây.” Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù. Này Bả- 
la-môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai... nhưng vị Thánh 
đệ tử không đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác...” 


24. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu ué, sạch phiền 
não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản 
như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ về sự sanh tử của chúng sanh. 
Với thiên nhãn minh, thanh tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết 
của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ 
xâu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, vị ấy hiểu tất cả là tùy theo 
nghiệp của họ, như thế này: “Những chúng sanh làm các ác hạnh về 
thân, khẩu, ý, phi báng các bậc Thánh, theo tả kiến, tạo các nghiệp 
theo tả kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, sẽ tái sanh 
vào cõi khôn khổ, cõi hung đữ, cõi thấp kém, địa ngục. Còn những 
chúng sanh làm những thiện hạnh về thân, khẩu, ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, và làm những nghiệp theo chánh 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết sẽ được tái sanh 
vào cõi tốt đẹp, vào Thiên BIỚI.. ' Như vậy, với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết và tái sanh của chúng sanh, 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 311 


người thấp hèn, kẻ cao sang: người xinh đẹp, kẻ xấu xí; người may 
mắn, kẻ bất hạnh; và vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. 
Này Bả-la-môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai... nhưng vị 
Thánh đệ tử không đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng 
CHÀO 

25. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch 
phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình 
thản như vậy, vị ây hướng tâm đến trí tuệ về sự đoạn tận các lậu 
hoặc. Vị ấy hiểu như thật rằng: “Đây là khổ. Đây là nguồn gộc 
của khổ. Đây là sự chấm dứt khổ. Và đây là con đường đưa đến 
chấm dứt khô.” Vị ấy hiểu như thật rằng: “Đây là lậu hoặc. Đây 
là nguồn gốc của lậu hoặc. Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Đây là 
con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc.” 


Này Bả-la-môn, đây gọi là dâu chân của Như Lai, dấu cọ xát 
của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị Thánh đệ tử 
không đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Giáo 
pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng đoàn khéo hành trì.” Tuy 
thế, vị ấy đang trong tiến trình đề đi đến kết luận như vậy. (14) 


2ø. Khi vị ấy biết và thấy như vậy, tâm của vị ấy được giải 
thoát khỏi những lậu hoặc của dục lạc giác quan, thoát khỏi lậu hoặc 
của hiện hữu, thoát khỏi lậu hoặc của vô minh. Khi tâm đã được 
giải thoát như vậy, vị ấy biết được rằng: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy 
hiểu: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào.” 


Này Bả-la-môn, đây gọi là dẫu chân của Như Lai, dấu cọ xát 
của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Đến thời điểm này, vị 
Thánh đệ tử đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, 
Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng đoàn khéo hành 
trì” (1s) Này Bà-la-môn, tới thời điểm này ví dụ dấu chân voi đã 
đầy đủ mọi chỉ tiết. 

Khi nghe như vậy, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn 
giả Gotama đã làm sáng tỏ Giáo pháp bằng nhiều cách, giống như 
ngài đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, làm hiển lộ 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc đường, hay 
giương cao ngọn đèn trong bóng tối để những người có mắt có thể 


312 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


thấy sắc. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
XIn Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đên lúc mệnh 
chung, con xin trọn đời quy ngưỡng.” 


(Trung BK 1, Kinh số 27: Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Vôi, tr 
397-408) 


5. CÁC GIAI ĐOẠN TU TẬP CAO HƠN VỚI VÍ DỤ 


12.— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo â ây tìm đến một chỗ 
nghỉ ngơi thanh vắng: một khu rừng, dưới gốc cây, khe núi, vực 
sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng hoang, một chỗ ngoài trời, 
hay đống rơm. 


13. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xuống, 
ngồi xếp chéo chân (kiết già), lưng thắng và thiết lập chánh niệm 
ngay trước mặt. Từ bỏ tham ái ở đời, vị ấy an trú với tâm không 
tham ái, vị ấy thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái... (øhư trong phần 
số 18 ở mục số 5) vị ây thanh lọc tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ. 


14. Này các Tỷ-kheo, như một người vay nợ đề kinh doanh, 
việc kinh doanh thành công nên người ấy có thê trả hết nợ cũ, và 
vẫn còn tiên để nuôi dưỡng vợ; khi nghĩ đến điều này, ông ta vui 
sướng hoan hỷ. Hoặc giả sử có một người bị bệnh, đau đớn trầm 
trọng, ăn uống không tiêu, cơ thể suy yêu, nhưng sau đó ông ta 
khỏi bệnh và ăn uống được bình thường và cơ thể hồi phục sức 
lực; khi suy nghĩ về điều nảy, ông ấy thấy vui sướng hoan hý. 
Hoặc giả sử có người bị giam cầm tù tội, nhưng sau đó người 
này được trả tự do, an toàn bảo đảm, không bị mất tài sản; khi 
suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng hoan hỷ. Hoặc giả 
sử có một người nô lệ, không tự chủ được mà phải lệ thuộc vào 
người khác, không thể đi nơi nào người ấy muốn, nhưng sau đó 
người này được giải thoát khỏi làm nô lệ, được tự chủ, độc lập với 
người khác, trở thành một người tự do, có thê đi lại tùy ý; khi suy 
nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng hoan hỷ. Hoặc giả sử có 
một người giàu có nhiều tài sản phải đi vào con đường băng qua 
sa mạc, nhưng sau đó ông ta băng qua sa mạc an toàn bảo đảm, 
không bị mắt mát tài sản; khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy 
vui sướng hoan hỷ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi năm chướng 
ngại trong tâm chưa được đoạn trừ, vị Tý-kheo thấy chúng như 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 313 


một món nợ, một chứng bệnh, một nhà tù, một sự nô lệ, và như 
một con đường băng qua sa mạc. Nhưng khi năm chướng ngại ấy 
đã được đoạn trừ trong tâm, vị ây cảm thấy như được thoát nợ, 
như được khỏi bệnh, như được ra khỏi nhà tù, như được giải thoát 
khỏi làm nô lệ, và như đi vào một mảnh đất bình an. 


15. Sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại, những phiền não làm 
trí tuệ yêu đuổi, xa lánh các dục lạc giác quan, xa lánh các bất 
thiện pháp, VỊ ây chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, vẫn còn tầm và tứ. Vị ấy làm cho niềm hỷ lạc do ly dục 
sanh này tâm ướt, thắm nhuẳn, tràn đầy sung mãn thân này, khiến 
cho không một chỗ nảo trên thân của vị ấy không thắm nhuần hỷ 
lạc do ly dục sanh. Giống như một nhân viên hầu tắm khéo léo 
hay là người đệ tử của nhân viên hầu tắm, sau khi chất đầy bột 
tắm vào chậu kim loại và từ từ rắc nước vào, người ấy nhồi bột 
cho đến khi nước thẫm ướt cục bột tắm, nhúng nước nó, để cho 
nước thâm nhuân từ trong ra ngoài, nhưng cục bột không bị chảy 
thành giọt; cũng vậy, vị Tỷ-kheo làm cho niềm hỷ lạc do ly dục 
sanh này tâm ướt, thắm nhuân, tràn đầy sung mãn thân này, khiến 
cho không một chỗ nảo trên thân của vị ấy không thắm nhuần hỷ 
lạc do ly dục sanh. 


1ø. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, với tịnh 
tín và nhất tâm, không còn tầm và tứ. Vị Tỷ-kheo làm cho niềm hỷ 
lạc do định sanh này tâm ướt, thâm nhuẳn, tràn đầy sung mãn thân 
nảy, khiến cho không một chỗ nảo trên thân của vị ấy không thắm 
nhuần hỷ lạc do định sanh. Cũng như có một hồ nước, nước trong 
hồ dâng lên và không có lỗ thông cho nước chảy ra từ phương 
đông, tây, bắc, nam, và thỉnh thoảng còn dược bù đắp bằng những 
cơn mưa, rồi suối nước mát từ hỗ ấy dâng lên sẽ tâm ướt, thâm 
nhuẫn, tràn đầy và làm sung mãn hồ nước, khiến cho không có chỗ 
nảo của hồ nước là không thâm nhuần ngọn nước mát; cũng vậy, 
VỊ Tộc -kheo làm cho niềm hý lạc do định sanh này tắm ướt, thắm 
nhuẫn, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào 
trên thân của vị ấy không thắm nhuần hỷ lạc do định sanh. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bằng cách ly hý trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, vị Tỷ-kheo chứng và trú Tam thiên, thân cảm nhận 


314 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


được lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”. VỊ Tỷ- 
kheo làm cho niềm lạc thọ không có hỷ tâm ướt, thắm nhuằn, tràn 
đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của 
vị ấy không thắm nhuân niềm lạc thọ không có hỷ. Cũng giống như 
trong một hồ sen xanh, đỏ hay trắng, một số bông sen sanh ra và 
lớn lên trong nước, phát triển trong nước, không bị ra khỏi nước, và 
nguồn nước mát tâm ướt, thâm nhuằn, tràn đầy sung mãn từ ngọn 
đến gốc, khiến cho không có chỗ nảo của tất cả bông sen ấy không 
thắm nhuẳn dòng nước mát; cũng vậy, vị Tỷ-kheo làm cho niêm lạc 
thọ không có hý tâm ướt, thâm nhuẳn, tràn đầy sung mãn thân này, 
khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ây không thâm nhuần 
niềm lạc thọ không có hỷ. 


18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bằng cách từ bỏ khổ và lạc, và 
với sự diệt trừ hỷ và ưu đã cảm nhận từ trước, vị Tỷ-kheo chứng 
và trú Tứ thiền, một trạng thái không khô không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Vị ấy ngồi thắm nhuằn toàn thân với tâm thanh tịnh trong 
sáng, khiến cho toàn thân không có chỗ nảo là không thấm nhuần 
tâm thanh tịnh trong sáng. Cũng giống như một người ngồi với tâm 
vải trăng trùm kín từ đầu xuống chân, khiến cho không có phân. nào 
của thân thể người ấy là không được phủ kín băng tâm vải trắng; 
cũng vậy, vị Tý-kheo ngồi thâm nhuần toàn thân với tâm thanh tịnh 
trong sáng, khiến cho toàn thân không có chỗ nào là không thắm 
nhuân tâm thanh tịnh trong sáng. 


19. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình 
thản như vậy, vị ây hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời... (giống như bài trước, 
phân 23). Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều 
phương diện và nét đặc thù. Cũng giống như một người đi từ làng 
mình sang làng khác, và rồi trở về lại làng của mình, người ấy có 
thể suy nghĩ như sau: “Ta đi từ làng của mình đến làng kia, ở đó, 
ta đứng như vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, giữ im lặng như vậy: 
và từ làng đó ta trở về lại làng của mình.” Cũng thế, vị Tỷ-kheo 
nhớ lại nhiều đời sống quá khứ... Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời 
sông quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù. 


20. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch 


VIIL CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 315 


phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình 
thản như vậy, vị ây hướng tâm đến trí tuệ về sự sanh tử của chúng 
sanh... (giống như bài trước, phân 24). Như vậy, với thiên nhãn 
minh thanh tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết của chúng 
sanh, người thấp hèn kẻ cao sang; người xinh đẹp kẻ xấu xí; người 
may mắn, kẻ bất hạnh, vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. 
Cũng giống như hai ngôi nhà với cửa lớn và một người có mắt tốt 
đứng ở giữa, người ấy thấy những người khác đi vào đi ra và đi 
qua đi lại, cũng vậy, với thiên nhăn minh, thanh tịnh siêu phàm, vị 
Tỷ-kheo thấy sự sống chết của chúng sanh... và vị ấy hiểu tất cả là 
tùy theo nghiệp của họ. 


21. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, sáng suốt, sạch phiền 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vị ây hướng tâm đến việc đoạn diệt 
các lậu hoặc (lậu tận thông). Vị ấy hiểu như thật răng: “Đây là 
khô... (@øhư bài trước, phân 25-26) VỊ ây hiểu: “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong 
bắt cứ hình thái hiện hữu nảo.” 

Cũng giống như trong một dãy núi có một hồ nước, trong 
sáng, thuần khiết, không uế nhiễm, vì thế một người có mắt tốt có 
thể nhìn thấy các vỏ SÒ, đá, sạn, và những đàn cá bơi lội qua lại 
hay đứng yên, người ây có thể suy nghĩ: “Đây là hỗ nước trong 
sáng, thuần khiết, không uề nhiễm, và có những vỏ sò, đá, sạn, và 
những đàn cá bơi lội qua lại hay đứng yên.” Cũng vậy, vì Tỷ-kheo 
hiểu như thật rằng: “Đây là khổ...” Vị ây hiểu: “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong 
bắt cứ hình thái hiện hữu nảo.” 

(Trung BK I, Kinh số 39: Đại Kinh Xóm Ngựa, tr 601-610) 


316 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


VII TU TẬP TÂM 


VIH 


TU TẬP TÂM 


317 


318 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


VII. TU TẬP TÂM 319 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Sau khi trình bảy những mô tả tổng quát về con đường tu 
tập vượt thoát thế gian trong chương trước, trong chương này 
và chương tiếp theo, tôi dự định tập trung đặc biệt hơn vào hai 
phương diện của con đường này như đã được mô tả trong các bộ 
kinh Nikãya, đó là thiền định và trí tuệ. Như chúng ta đã thấy, việc 
tu tập từ từ được chia làm ba phần gồm Giới, Định và Tuệ. Giới 
bắt đầu bằng việc giữ gìn giới luật, giúp hành giả gắn chặt hành 
động của mình với những nguyên tắc hành xử đúng đăn cần trọng 
và biết chế ngự về mặt đạo đức. Việc giữ gìn giới luật - theo các 
bộ kinh Nikaya, đặc biệt là toàn bộ giới luật Tỷ-kheo - được gọi 
là tu tập giới cao thượng (zdjisilasikkha). Giới luật nêu được hành 
trì bền bỉ liên tục, sẽ hòa quyện tâm với sức mạnh trong sáng của 
đức hạnh, làm phát sinh hỷ lạc và niềm tin sâu đậm hơn vào Giáo 
pháp. 

Đặt nền tảng trên giới luật, vị đệ tử thực hành thiền định, 
nhằm mục đích ổn định tâm vả quét sạch các chướng ngại để 
khai mở trí tuệ. Vì thiền định giúp thăng hoa tâm vượt lên mức 
độ bình thường, giai đoạn tu tập này được gọi là tu tập tâm cao 
thượng (adhiciffasikkha). Bởi vì việc này mang lại an tịnh nội tâm 
và tĩnh lặng, giai đoạn tu tập này còn được gọi là phát triển an chỉ 
(samathabhãvana). Thực hành thành công đem lại kết quả là mức 
độ định sâu lắng hay nhất tâm (samad”¡), cũng được biết như là an 
định nội tâm (4jjhafam cefosamatha). Hình thái định tâm tối thắng 
được nhận diện trong các bộ kinh Nikãya là bốn tầng thiền (hang), 
là nền tảng của Chánh định trong Bát Thánh đạo. Trên bốn tầng 
thiền là tứ vô sắc định (araäpasamaparii), là điều kiện để tiếp tục 
tiễn trình định tĩnh nhất tâm đến các mức độ vi tế hơn nữa. 


Giai đoạn ba của việc hành trì là tu tập trí tuệ cao thượng 
(adhipanññasikkha), được thiết lập đề đánh thức việc quán chiếu trực 


320 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


tiếp vào bản chất của vạn pháp như đã được Đức Phật giảng dạy. 
Điều này sẽ được bàn luận với chỉ tiết trong chương tiếp theo. 


Phần tuyên chọn đầu tiên dưới đây, Kinh Văn VINH, 1, là 
một số trích đoạn thi kệ ngắn đủ loại nhân mạnh đến nhu cầu cần 
tu tập tâm. Các thi kệ đi từng cặp đôi, câu đầu chỉ dấu hiệu cho 
biết những nguy hiểm của tâm không tu tập, và câu thứ hai ca 
ngợi những lợi lạc của tâm có tu tập. Tâm không tu tập dễ dàng 
trở thành miếng mỗi ngon cho những phiền não cấu uế - như tham, 
sân, si và những biến tướng của chúng. Phiền não cầu uế làm phát 
sinh nghiệp bắt thiện, và sẽ mang lại kết quả khổ đau cả trong đời 
này lẫn đời sau. Vì phiền não câu uế là nguyên nhân của khổ đau 
hệ lụy của chúng ta, con đường giải thoát cần phải liên hệ đến một 
tiễn trình tu tập tâm tinh tế nhắm nhiếp phục mọi cấu uế và cuối 
cùng là nhồ tận gốc từ nơi nuôi dưỡng chúng, năm trong tận cùng 
sâu thăm của tâm. Từ việc tu tập phát triển tâm sẽ khởi sinh hạnh 
phúc, tự do vả an bình. 


Tu tập phát triển tâm, theo các bộ kinh Nikãya, nghĩa là phát 
triển thiền chỉ / định (Szmaiha) và thiền quán / tuệ (0i2assang). 
Kinh Văn VIII, 2, (1) nói rằng khi thiền chỉ phát triển, sẽ đưa 
đến định và giải thoát tâm khỏi những cấu uề thuộc cảm quan như 
tham dục và sân hận. Khi thiền quán phát triển sẽ đưa đến tuệ giác 
cao hơn về bản chất đích thực của vạn pháp và vĩnh viễn giải thoát 
tâm khỏi sỉ mê. Như vậy, hai pháp cần thiết nhất để làm chủ tâm 
là thiền chỉ và thiền quán. 

Vì định là nền tảng của trí tuệ, các bộ kinh Nikãya thường 
xem việc phát triển thiền chỉ như là dấu hiệu báo trước việc phát 
triển thiền quán. Tuy nhiên, vì khuynh hướng của các thiền giả 
khác nhau, nhiều bài kinh cho phép những phương pháp thay thế 
khác nhau trong trình tự này. Kinh Văn VIHI, 2, (2) nói đến bốn 
phương pháp tu tập tâm: 

1) Phương pháp thứ nhất, là phương pháp cổ điển, phát triển 
chỉ trước, quán sau. Khi nói đến “định”, có nghĩa là các tầng thiền, 
hoặc là (theo các bài luận tiếng PälI) một trạng thái kế cận với tầng 
thiền gọi là “cận định” (upacärasamadli). 


2) Phương pháp thứ hai là phát triển quán trước và chỉ sau. 


VII. TU TẬP TÂM 321 


Vì không thể nào có được tuệ đích thực nếu không có định, những 
thiền giả ấy - được cho là những người có khả năng trí tuệ sắc 
bén - trước tiên phải sử dụng định như là nên tảng để đạt được 
tuệ quán về bản chất đích thực của vạn pháp. Tuy nhiên, hình như 
mức độ định ấy, mặc dù đủ để phát sinh tuệ, lại chưa đủ mạnh đề 
cho phép có một bước đột phá để chứng. đắc con đường siêu xuất 
thế gian. Những. thiền giả đó phải trở về nhiệm vụ an định nhất 
tâm trước khi tiếp tục công việc của tuệ quán. Tuệ quán Ấy, đặt 
nên tảng trên định, sẽ đạt đến cao điểm trong việc chứng đắc con 
đường xuất thê. 


3) Phương pháp thứ ba là phát triển chỉ và quán cùng một 
lượt. Thiền giả dùng phương pháp này trước tiên phải đạt được 
một mức độ định đặc biệt nào đó, như là đạt một tầng thiền sắc 
giới hay vô sắc giới, rồi dùng nó như một nên tảng để phát triển 
tuệ quán. Khi đã đạt được tuệ quán, thiền giả quay trở lại với định, 
đạt được một tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới khác, và dùng nó 
như một nên tảng đề phát triển tuệ quán sâu hơn. Cứ như thế thiền 
giả tiếp tục cho đến khi đạt được tuệ quán siêu xuất thế gian. 


4) Việc mô tả phương pháp thứ tư có vẻ không rõ ràng. Kinh 
nói rằng “tâm của hành giả bị xâm chiếm bởi sự dao động về lời 
dạy của Đức Phật” và rồi, một thời gian sau, hành giả có thể nhập 
định và chứng được con đường siêu xuất thế gian. Câu này gợi ý 
rằng lúc đầu hành giả bị lôi kéo bởi lòng ham muốn mạnh mẽ để 
hiểu được Giáo pháp khiến cho hành giả không thể tập trung sáng 
suốt vào bất cứ một đối tượng thiền quán nảo. Sau đó, nhờ sự giúp 
đỡ của một vài điều kiện hỗ trợ, hành giả tìm cách nhiếp phục tâm, 
có thể nhập định, và chứng đắc con đường siêu xuất thế gian. 


Kinh Văn VIII, 2 (3) một lần nữa xác nhận rằng cả thiền chỉ 
lẫn thiền quán đều cần thiết, và cũng chỉ rõ những kỹ năng cần có 
để thực hành hai pháp môn nảy. Việc tu tập thiền chỉ đòi hỏi kỹ 
năng ồn định tâm, làm chủ tâm, hướng đến nhất tâm và định tâm. 
Việc tu tập thiền quán đòi hỏi kỹ năng quan sát, điều nghiên, và 
phân tích các pháp / hiện tượng hữu vi, được nói đến như là các 
“hành”. Cũng giống như kinh văn đã nói ở phần trước, bài kinh 
này xác nhận rằng một vài thiền giả bắt đầu bằng cách phát triển 
an định nội tâm, vải người khác phát triển tuệ quán cao hơn về các 


322 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


pháp, một số khác phát triển cả thiền chỉ lẫn thiền quán cùng một 
lượt. Nhưng trong lúc thiền giả có thể khởi đầu khác nhau, cuối 
cùng tất cả đều phải giữ một mức độ quân bình lành mạnh giữa 
thiền chỉ và thiền quán. Điểm quân bình chính xác giữa hai pháp 
môn này sẽ khác nhau giữa các thiền giả, nhưng khi một thiền giả 
đạt được sự quân bình đúng đắn, thì thiền chỉ và thiền quán sẽ 
cùng hợp lực để phát sinh tri kiến và pháp nhãn về Tứ diệu đề. Tri 
kiến và pháp nhãn này - là trí tuệ siêu xuất thế gian - xảy ra trong 
bốn “tầng lớp rõ ràng”, là bốn giai đoạn giác ngộ tiếp nối nhau, 
sẽ đoạn diệt vĩnh viên vô minh cùng với những câu uê liên hệ (1). 
Kinh Văn VINH, 2 (2) tóm gọn những cầu uế ấy băng từ ngữ “các 
kiết sử và những khuynh hướng ngủ ngầm bên dưới chúng (các 
tùy miên). ” 

Những trở ngại chính cho việc phát triển thiền chỉ và thiền 
quán được gọi chung là “năm chướng ngại (triền cái), mà chúng 
ta đã biết trong bài tường thuật về việc tu tập từ từ (xem Kinh Văn 
VII, 4-18). Kinh Văn VIHI, 3 nói rằng cũng giống như những chất 
dơ khác nhau trong nước ngăn cản chúng ta thấy rõ hình ảnh phản 
chiếu của gương mặt ta trong một chậu nước, năm chướng ngại 
cũng ngăn cản chúng ta hiểu được đúng đắn những phẩm chất tốt 
đẹp của chính mình và của người khác. Những nỗ lực ban đầu của 
thiền giả vì thế cần phải dành trọn cho nhiệm vụ vượt qua năm 
chướng ngại. Một khi chúng đã được vượt qua, sẽ bảo đảm thành 
công trong việc thực hành chỉ và quán. 


Kinh Văn VIH, 4 so sánh những giai đoạn thanh lọc tâm 
với việc gạn lọc vàng. Vị sư hành thiền bắt đầu bằng cách loại bỏ 
những cầu uề thô tạp về thân, khẩu, và bột điều này đạt được bằng 
cách giữ giới và tự soi xét bản thân thật tinh chuyên. Rồi vị ấy loại 
bỏ những cấu uế bậc trung về những ý niệm bất thiện như: những 
ý niệm về dục lạc giác quan, sân hận hay độc hại (dục tầm, sân tâm 
và hại tầm). Tiếp đến là loại bỏ những. cấu uế vi tế của vọng tưởng. 
Cuối cùng vị ấy phải từ bỏ ý niệm về Pháp, là chướng ngại vi tế 
nhất. Khi tất cả những ý niệm làm tâm xao lăng ây đã bị loại trừ, 
thiền giả đạt được “nhất tâm” (ekodibhava), là nền tảng để đắc “lục 
thông” (abhiãña) lên đến đỉnh cao là chứng quả A-la-hán, tri kiến về 
sự đoạn tận mọi lậu hoặc (lậu tận thông). 


VII. TU TẬP TÂM 323 


Các bộ kinh Nikãya đôi lúc so sánh tiến trình tu tập tâm giống 
như việc huấn luyện thuần hóa một con thú hoang. Cũng giống 
như người huấn luyện thú phải dùng nhiều kỹ thuật khác nhau 
để chế ngự con vật, thiền giả cũng phải dùng nhiều phương pháp 
khác nhau để nhiếp phục tâm. Làm quen với một kỹ thuật hành 
thiền là chưa đủ, hành giả cần phải thiện xảo với một số phương 
pháp được xem như là liều thuốc để đối trị một vài chướng ngại 
tinh thần đặc biệt. Trong Kinh Văn VIII, 5, Đức Phật mô tả năm 
kỹ thuật trợ giúp - ở đây được gọi là “các tướng” (na) - mà 
hành giả có thể vận dụng để loại trừ những ý niệm bắt thiện liên 
quan đến tham dục, sân hận và si mê. Hành giả nào thành công 
trong việc vượt thăng các ý niệm lăng xăng bằng cách sử dụng 
những kỹ thuật ấy được gọi là “người làm chủ được dòng ý niệm.” 


Các bài kinh dạy nhiều kỹ thuật hành thiền khác nhau nhắm 
mục đích đưa đến định tâm. Một công thức hành thiền phổ biến 
thử nghiệm nhiều đề mục thiền tập đặc biệt, với ý định loại trừ 
các tâm hành bất thiện. Như vậy, thiền quán về bản chất bắt tịnh 
của thân (xem Kinh Văn VHI, 8-10) là phương thuốc để đối trị tham 
đắm dục lạc giác quan; Từ bi quán là thuốc đối trị sân hận; pháp 
Quán niệm hơi thở là thuốc đối trị bất an; và quán vô thường là 
thuốc để đối trị ngã mạn “tôi là” ¿). Vô thường là một đề mục của 
thiền quán, và ba đề mục kia là thuộc về thiền chỉ. Từ bi là tâm 
vô lượng đầu tiên của bốn phạm trú siêu phàm (rzahmavihara) hay 
Tứ Vô Lượng Tâm (appamañña) đã được bàn luận ngăn gọn trong 
Chương V: từ, bi, hỷ và xả. Bốn tâm vô lượng này lần lượt theo 
thứ tự là phương thuốc đối trị với sân hận, độc hại, bất mãn và 
thiên vị. Vì chúng ta đã được giới thiệu đoạn kinh tiêu chuẩn về 
Tứ vô lượng tâm liên hệ đến hành thiền như là một căn bản của 
đức hạnh - xem Kinh Văn V, 5, (2) - để soi chiếu một ánh sáng 
khác về pháp tu này, tôi đã đưa vào đây, như là Kinh Văn VIH, 6, 
bài kinh nổi tiếng Kinh Ví Dụ Cái Cưa, một đoạn kinh chứng tỏ 
lòng từ bằng hành động cụ thê. 


Qua nhiều thế kỷ những đề mục thiền tập phô biến nhất trong 
giới cư sĩ có lẽ là sáu tùy niệm (zz„ssa/¡): nệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Kinh Văn VINH, 
7 là một nguồn kinh điển quan trọng cho những đề mục hành thiền 
ấy. Những đề mục này đặc biệt gần gũi với lòng người và kinh 


324 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


nghiệm hằng ngày của những cư sĩ tại gia trong một nền văn hóa 
thắm nhuằn các giá trị Phật giáo. Những đề mục thiền tập ấy làm 
phong phú và nâng cao tỉnh thần cho cuộc sống của họ, đưa họ 
đến việc tiếp xúc tâm linh gần gũi hơn với những lý tưởng đức tin 
tôn giáo. Ba đề mục đầu tiên trước hết là những niệm thuần thành 
xây dựng trên đức tin vào Tam Bảo; mặc dù khởi đầu băng đức 
tin, chúng tạm thời quét sạch phiền não trong tâm và giúp cho việc 
định tâm được bền vững. Niệm Giới phát triển từ việc giữ giới của 
hành giả, một sự tu tập nhắm mục đích lợi lạc cho bản thân; niệm 
Thí xây dựng trên việc thực hành hạnh bồ thí của hành giả, là một 
hạnh vị tha; niệm Thiên là sự suy ngẫm về kết quả của đức tin, 
Giới và Thí của hành giả và Trí tuệ khi những kết quả ấy đã chín 
muồi trong đời sau. 

Bài kinh thường được xem là công hiến những lời chỉ dẫn đầy 
đủ nhất về thiền tập là Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) (3). Hiện 
có hai phiên bản của kinh này, phiên bản dài hơn trong Trường Bộ 
Kinh (Digha Nikãya), và một phiên bản cở trung ở trong Trung 
Bộ Kinh (Majjhima Nikãya). Phiên bản trước chỉ khác với phiên 
bản sau ở chỗ phân tích rộng hơn vẻ Tứ diệu đề, có lẽ điều này 
xuất phát từ một bài luận giải nguyên thủy được thê nhập vảo lời 
kinh. Phiên bản cỡ trung được đưa vào đây như là Kinh Văn VINH, 
8. Toàn bộ một chương trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta 
Nikãya), là kinh Tương Ưng Niệm Xứ (Satipatthänasamyutta), 
cũng được dành đề nói về hệ thống thiền tập nảy. 


Kinh Niệm Xứ không đề nghị một đối tượng thiền tập duy 
nhất cũng như một phương pháp thiền tập duy nhất, mà mục đích 
của kinh là giải thích làm thế nào để thiết lập kiểu thiền tập cần 
thiết để đi đến chứng đắc Niết-bàn. Khuôn mẫu tâm thức thích hợp 
cần được thiết lập, như đã được hàm ý trong tên kinh, được gọi là 
“thiết lập chánh niệm.” Từ ngữ sz/ipafhana có lẽ cần được hiểu 
như là một từ kép gồm có szí¡, nghĩa là chánh niệm, và #affhana, 
nghĩa là thiết lập; từ đó “thiết lập chánh niệm” được xem là chuyên 
tải được những nét nồi bật nhất từ nghĩa gốc. Theo công thức tiêu 
chuẩn đi kèm theo mỗi bài thực hành, một niệm xứ (satipatthana) 
là một kiểu an trú tâm (viharzii). Kiểu an trú tâm này liên hệ đến 
việc quan sát các đối tượng bằng khuôn mẫu tâm thức đúng đắn. 
Khuôn mẫu tâm thức gồm có ba phẩm chất tích cực: nhiệt tâm 


VII. TU TẬP TÂM 325 


(đãpa, “ardor”), chánh niệm (sz/), và tỉnh giác (sampa/añña). Từ 
sai nguyên gốc có nghĩa là ký ức, nhưng trong ngữ cảnh này nó 
có nghĩa là nghĩ tưởng đến hiện tại, một sự nhận thức liên tục về 
những gì đang xảy ra cho chúng ta và bên trong chúng ta về mỗi 
lần trải nghiệm. Chánh niệm, trong những giai đoạn đầu, liên quan 
đến việc giữ vững tâm liên tục vào đối tượng của nó, nghĩa là giữ 
cho đối tượng có mặt liên tục trong tâm thức. Chánh niệm giúp 
ngăn cản tâm khỏi bị thất niệm, từ chỗ lang thang trôi dạt theo 
những ý niệm tình cờ đến chỗ làm gia tăng xao lãng tinh thần. 
Chánh niệm thường được nói là liên kết chặt chẽ với “tỉnh giác”, 
là một sự nhận biết sáng suốt những gì hành giả đang trải nghiệm. 


Công thức mở đầu nói rằng hành giả dẫn thân tu tập pháp 
thiền này sau khi đã “nhiếp phục được những tham đắm ưu phiền 
đối với cuộc đời” @wineyya loke abhjjjha-domasassam). Nhóm từ 

'sau khi đã nhiếp phục” không cần phải được xem như ngụ ý rằng 
hành giả trước tiên phải nhiếp phục tham đắm và ưu phiền - mà 
theo như bài luận giải, có nghĩa là tham và sân, và như vậy tiêu 
biểu của năm chướng ngại (triền cái) - trước khi hành giả có thể 
bắt đầu thực hành Tứ niệm xứ. Nhóm từ này có thể hiểu với ý 
nghĩa là tu tập pháp thiền này tự nó là phương tiện vượt qua được 
các tham đắm và ưu phiền. Như vậy, trong lúc nhiếp phục những 
ảnh hưởng gây trở ngại của tham đắm và ưu phiền, hành giả khởi 
lên những phâm chất tích cực của nhiệt tâm, chánh niệm và tỉnh 
giác, vả quán bốn đề mục: thân, thọ, tâm, và pháp. Chính bốn đề 
mục thiền quán này phân biệt sự quán sát trong chánh niệm thành 
bốn nên tảng của chánh niệm. 


Bốn đề mục quán niệm phân chia phần giải thích của Kinh 
Niệm Xứ thành bốn lãnh vực lớn. Hai trong số đó, lãnh vực thứ 
nhất và bốn, lại có nhiều tiểu mục. Khi các tiểu mục được tập hợp 
lại, chúng ta có tất cả hai mươi mốt đề mục thiền quán. Nhiều đề 
mục trong số đó có thê được dùng như phương tiện để phát triển 
định (szma/ha), nhưng hệ thông Niệm Xứ nói chung có vẻ như đặc 
biệt thiết kế cho việc phát triển tuệ. Những lãnh vực chính với các 
tiểu mục như sau: 


1. Quản Thân (kãyãnupassana). Lãnh vực này gôm có mười 
bôn đê mục quán niệm: quán niệm hơi thở; quán bôn tư thê của 


326 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


thân; hiểu rõ các hoạt động của thân; chú ý đến bản chất bất tịnh 
của thân (được nhìn qua các cơ phận và da thịt); chú ý đến các yếu 
tố tứ đại của thân; và chín sự quán về bãi tha ma, quán thì thể đang 
trải qua từng giai đoạn tan rã khác nhau. 


2. Quản Thọ (vedananupassana). Cảm thọ được phân biệt 
thành ba loại đầu tiên: lạc thọ, khổ thọ và bất khô bắt lạc thọ-và 
sau đó được phân biệt thành cảm thọ thể chất và cảm thọ tinh thần. 
Tuy nhiên, bởi vì tất cả những cảm thọ đó đều chỉ là những loại 
cảm thọ khác nhau, quán thọ được xem như một đề mục. 


3. Quán Tâm (citãnupassana). Đây là một đề mục quán niệm - 
tâm thức - được phân biệt thành tám cặp tâm đôi nghịch nhau. 


4. Quán Pháp (dhammanupassang). Từ dhamma ở đây có lẽ 
nghĩa là các pháp (hiện tượng), được chia thành năm phạm trù 
được qui định trong giáo lý của Đức Phật, tức là Giáo pháp. Như 
vậy, quán Pháp (dhammanupassana) có hai nghĩa, “pháp”(dhamma) 
nghĩa là các hiện tượng được quán niệm theo Giáo pháp (Dhamma) 
của Đức Phật. Năm phạm trù để quán niệm là: năm chướng ngại 
(triền cái), năm uẫn, sáu nội căn và ngoại căn, bảy yêu tô của giác 
ngộ (thất giác ch¡), và Tứ diệu đề. 


Mặc dù không đặc biệt nêu ra trong kinh, mỗi bước tiễn theo 
trình tự có vẻ được bao hàm bởi từ ngữ mô tả mỗi lãnh vực quán 
niệm. Trong quán niệm hơi thở, hành giả từ từ tiễn đến những 
mức độ an tịnh vi tế hơn; trong quán về cảm thọ, hành giả tiến đến 
những cảm thọ không thuộc thể chất, không khô cũng không vui; 
trong quán về tâm, hành giả tiến đến một trạng thái định tâm và 
giải thoát. Tất cả những điều này gợi ý rằng việc quán niệm theo 
trình tự sẽ đem lại định lực càng lúc càng vững mạnh. Trong quán 
về pháp, điểm nhân mạnh chuyền đến tuệ giác. Hành giả bắt đầu 
bằng việc quan sát vả vượt qua năm chướng ngại. Việc vượt qua 
được năm chướng ngại đánh dấu sự thành công của định. Với tâm 
định tĩnh, hành giả quán về ngũ uẫn vả sáu căn. Khi việc quán 
niệm đạt đến đỉnh cao, bảy yếu tô của giác ngộ (thất giác chỉ) sẽ 
biểu hiện, và sự phát triển của bảy yếu. tố của giác ngộ lên đến tột 
đỉnh với tri kiến về Tứ diệu đề. Tri kiến về Tứ diệu đề giải thoát 
tâm khỏi những phiền não câu uế và dẫn đến chứng đắc Niết-bàn. 
Như vậy hệ thống thiền tập này hoàn thành tiềm năng trực tiếp đưa 


VII. TU TẬP TÂM 327 
đến việc chứng đắc Niết-bàn như Đức Phật đã chỉ dạy. 


Mỗi bài thực tập quán niệm chính được bổ túc bằng một 
phần phụ thuộc, như một “điệp khúc' với bốn tiêu mục. Tiểu mục 
thứ nhất nói rằng hành giả quán đối tượng bên trong (nghĩa là bên 
trong kinh nghiệm bản thân của hành giả), và bên ngoài (nghĩa 
là suy ngẫm về đối tượng quán niệm như nó xảy ra trong kinh 
nghiệm của người khác), và cả trong lẫn ngoài; điều này bảo đảm 
hành giả đạt được một cái nhìn bao quát và cân bằng về đối tượng 
quán niệm. Tiểu mục thứ hai nói rằng hành giả quán đối tượng 
phải chịu duyên sinh, phải chịu hoại diệt, và phải chịu cả duyên 
sinh lẫn hoại diệt; điều này làm sáng tỏ tính chất vô thường và như 
vậy đưa đến tuệ giác về Tam Pháp Ân: Vô thường, Khổ, và Vô 
ngã (anicca, dukkha, anarrä). Tiểu mục thứ ba nói rằng hành giả chỉ 
cần nhận biết đối tượng ở mức độ đơn giản cần thiết để giữ vững 
chánh niệm và tri kiến. Và tiểu mục thứ tư mô tả hành giả an trú 
tâm trong sự xả ly hoàn toàn, không dính mắc vào bất cứ cái gì 
trong thế gian. 


Trong Kinh Niệm Xứ, quán niệm hơi thở (nãpanasafi) được 
đưa vào như một đề mục quán niệm trong số các đề mục khác, 
nhưng các bộ kinh Nikãya đã cho nó một vị trí có tầm quan trọng 
cơ bản. Đức Phật nói răng Ngài đã dùng pháp quán niệm hơi thở 
như là đề mục hành thiền chính yếu đề chứng đắc giác ngộ (xem 
Tương Ưng BK 54:8; V 317). Trong thời gian hoằng pháp, thỉnh 
thoảng Ngài đi ấn cư để dành trọn vẹn cho việc “nhập định qua 
pháp quán niệm hơi thở” và Ngài gắn cho pháp môn này một vinh 
dự bằng cách gọi nó là “chỗ an trú của Như Lai” (Tương Ưng BK 
54:11; V 326). 


Quán niệm hơi thở là đề mục của toàn bộ một chương trong 
Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya), kinh số 54, Pháp Quán 
Niệm Hơi Thở (Anãpãnasamyutta). Trong lúc Kinh Niệm Xứ giải 
thích pháp quán niệm hơi thở với công thức bốn bước, thì các bài 
kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh mở rộng việc thực hành thành 
mười sáu bước. Kinh Văn VIHII, 9 trích từ kinh Quán niệm hơi 
thở, mô tả mười sáu bước. Vì những bước này không nhất thiết 
phải tiếp nối nhau nhưng có phần nảo chồng chéo lên nhau, nên 
các bước có thể được xem như những phân thực hành chứ không 


328 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


hăn là những bước. Mười sáu phần thực hành được xếp thành bốn 
đoạn, mỗi đoạn bốn câu, tương ứng với một nền tảng của chánh 
niệm. Đoạn thứ nhất gồm bốn phần được đề cập trong Kinh Niệm 
Xứ trong phần quán về thân, nhưng những đoạn kia mở rộng phần 
thực hành đến việc quán thọ, tâm và pháp. Như vậy, việc phát 
triển pháp quán niệm hơi thở có thê hoản thành không những một 
nên tảng, mà cả bốn nền tảng của chánh niệm. Bồn nên tảng của 
chánh niệm, dựa trên pháp quán niệm hơi thở, lần lượt hoàn thành 
bảy yếu tô của giác ngộ; và từ đó đạt đến tri kiến như thật và giải 
thoát. Sự trình bảy giải thích này chứng tỏ pháp quán niệm hơi thở 
là một đề mục hành thiền trọn vẹn, bắt đầu bằng việc theo dõi hơi 
thở thật đơn giản và đạt đến đỉnh cao ở sự giải thoát tâm vĩnh viễn. 


Cuối cùng, trong Kinh Văn VIII, 10, vị đại đệ tử của 
Đức Phật, ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta), chứng minh thành quả 
của ngải về việc làm chủ được tâm ý. Trả lời câu hỏi của ngài 
A-nan (Ananda), ngài giải thích băng cách nào ngài có thể an 
trú suốt ngảy trong mỗi tầng thiền và mỗi tầng vô sắc định, cũng 
như trong sự chứng đắc đặc biệt gọi là Diệt Thọ Tưởng Định 
(sanññãvedayitanirodha). Trong mỗi trường hợp, bởi vì ngài là một 
bậc A-la-hán, ngài có thể làm như vậy mà không chấp thủ những 
chứng đắc ấy với ý niệm là “tôi” hay “của tôi.” 


VII. TU TẬP TÂM 329 


VII. TU TẬP TÂM 


1. TÂM LÀ CHÌA KHÓA 


1) Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác khó 
sử dụng như tâm không tu tập. Tâm không tu tập quả thật khó sử 
dụng. 


2) Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác đễ sử 
dụng như tâm có tu tập. Tâm có tu tập quả thật dễ sử dụng. 


3) Này các Tý-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác lại 
đưa đên tai hại lớn như tâm không tu tập. Tâm không tu tập quả 
thật đưa đến những tai hại lớn. 

4) Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác lại 
đưa đên lợi ích lớn như tâm có tu tập. Tâm có tu tập quả thật đưa 
đên những lợi ích lớn. 

9) Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác đem 
lại nhiêu đau khô như tâm không tu tập và không làm cho sung 
mãn. Tâm không tu tập và không làm cho sung mãn đem lại nhiêu 
đau khô. 

10) Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác đem 
lại nhiều an lạc như tâm có tu tập và được làm cho sung mãn. Tâm 
có tu tập và được làm cho sung mãn đem lại nhiêu an lạc. 


(Tăng Chỉ BK I-IHI, Phẩm Khó Sử Dụng: 1-10, tr. 15-17) 


2. PHÁT TRIÊN HAI KỸ NĂNG 
(L1) Chỉ và quán (định và tuệ) 


— Này các Tỷ-kheo, có hai pháp đưa đến tri kiến như thật. 
Thê nào là hai? Đó là chỉ và quán. 


330 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Khi chỉ phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì? 
Tâm được tu tập. Khi tâm được tu tập, hành giả cảm nghiệm được 
lợi ích gì? Tât cả tham dục được đoạn trừ. (4) 


Khi quán được phát triển, hành giả giả cảm nghiệm được lợi 
ích gì? Trí tuệ được phát triên. Khi trí tuệ được phát triên, hành giả 
cảm nghiệm được lợi ích gì? Tât cả vô minh được đoạn trừ. (5) 


Tâm bị tham dục làm ô nhiễm thì không thể giải thoát; trí tuệ 
bị vô minh làm ô nhiễm thì không thể phát triển. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, sự đoạn diệt của tham dục đem lại tâm giải thoát; và sự 
đoạn diệt của vô minh đem lại tuệ giải thoát. (6) 


(Tăng Chỉ BKII: ii, 10; I 61) 


(2) Bốn con đường đưa đến quả A-la-hán 


Tôi nghe như vây. Một thời, Tôn giả Änanda đang cư ngụ 
tại Kosambiï, ở tu viện Ghosita. Ở đó, Tôn giả Änanda nói với các 
Tỷ-kheo như sau: 

— Này các huynh đệ 

— Vâng, thưa hiền huynh, các Tỷ-kheo trả lời. 

Tôn giả Ananda nói như sau: 

— Này các huynh đệ, bắt cứ vị Tăng hay Ñ nảo tuyên bố với 
tôi là họ đã chứng được quả A-la-hán, tất cả các vị ấy phải đi theo 
một trong bốn pháp đưa đến giải thoát. Thế nảo là bốn? 

Ở đây, này các huynh đệ, vị Tý-kheo phát triển định trước 
tuệ sau. (7) Trong lúc vị ây phát triển định trước tuệ sau như vậy, 
con đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây vị ấy quyết chí 
thực hành, phát triển và tu tập con đường ấy, và trong lúc làm như 
vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. (8) 

Lại nữa, này các huynh đệ, hoặc là vị Tỷ-kheo phát triển tuệ 
trước định sau. (ø) Trong lúc vị ấy phát triển tuệ trước định sau như 
vậy, con đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây vị ấy quyết 
chí thực hành, phát triển và tu tập con đường ấy, vả trong lúc làm 
như vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. 

Hoặc lại nữa, này các huynh đệ, vị Tý-kheo phát triển định 
và tuệ cùng một lượt. (10) Trong lúc vị ấy phát triển định và tuệ 


VII. TU TẬP TÂM 331 


cùng một lượt như vậy, con đường giải thoát khởi lên trong tâm. 
Giờ đây vị ấy quyết chí thực hành, phát triển và tu tập con đường 
ấy, và trong lúc làm như vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy 
miên bị loại bỏ. 

Hoặc lại nữa, này các huynh đệ, tâm của vị Tỷ-kheo bị xâm 
chiếm bởi sự đao động về giáo lý. 1) Nhưng rồi một thời gian sau, 
nội tâm của vị ấy vững chãi, an trú, nhất tâm và định tĩnh; rồi con 
đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây vị ấy quyết chí thực 
hành, phát triển và tu tập con đường ấy, và trong lúc làm như vậy, 
các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. 

Này các huynh đệ, bất cứ vị Tăng hay Ni nào tuyên bố với 
tôi là họ đã chứng được quả A-la-hán, tất cả các vị ây phải đi theo 
một trong bốn pháp này để đạt được giải thoát. 

(Tăng Chỉ BK 4: 170; II 156-57) 


(3) Bắn hạng người 


— Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này được thấy có mặt 
trong đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chứng được định nội tâm 
nhưng không chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp. (12) Có 
người chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp nhưng không 
chứng được định nội tâm. Lại có hạng người không chứng được 
định nội tâm và cũng không chứng được tuệ quán cao thượng về 
các pháp. Và có hạng người khác vừa chứng cả định nội tâm lẫn 
tuệ quán cao thượng về các pháp. 


Tại đấy, này các Tý-kheo, người đã chứng được định nội tâm 
nhưng không chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp phải 
đi đến gặp người chứng được tuệ quán cao thượng và hỏi như sau: 
“Thưa hiền giả, các hành cần phải thấy như thế nào? Các hành cần 
phải khám phá như thế nào? Các hảnh cần phải nhận biết bằng 
cách quán như thế nào?” (3) Người kia cần trả lời như đã thấy 
và hiểu vẫn đề như sau: “Các hành cần được thấy như thế này, 
chúng cần được khám phá như thế này; chúng cần được nhận biết 
bằng pháp quán như thế này.” Sau một thời gian tu tập, người này 
chứng được cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp. 


332 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Tại đấy, này các Tỷ-kheo, người đã chứng được tuệ quán cao 
thượng về các pháp nhưng không chứng được định nội tâm phải 
đi đến gặp người chứng được định nội tâm và hỏi như sau: “Thưa 
hiền giả, làm thế nào để tâm vững chãi? Làm thế nào để an trú 
tâm? Làm thế nào để hợp nhất tâm? Làm thế nảo đề định tâm?” 
Người kia cần trả lời như đã thấy và hiểu vẫn đề như sau: “Tâm 
cần phải được làm cho vững chãi như thế này, an trú như thế này, 
hợp nhất như thế này, và định tâm như thế này.” Sau một thời gian 
tu tập người này chứng được cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao 
thượng về các pháp. 


Tại đấy, này các Tỷ-kheo, người không chứng được định 
nội tâm và cũng không chứng được tuệ quán cao thượng về các 
pháp cân đến gặp người đã chứng được cả hai pháp ấy đề hỏi như 
sau: “Thưa hiền giả, làm thế nào đề tâm vững chãi?...; Thưa hiền 
giả, các hành cần phải thấy như thế nào?...” Người kia cần trả lời 
như đã thấy và hiểu vấn đề như sau: “Tâm cần phải được làm cho 
vững chãi như thế này... Các hành cần được thấy như thế này...” 
Sau một thời gian tu tập, người này chứng được cả định nội tâm 
lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp. 


Tại đấy, này các Tỷ- -kheo, hạng người chứng cả định nội tâm 
lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp cân phải tự mình an trú trong 
các thiện pháp nảy và tiếp tục nỗ lực tu tập đề tận diệt các phiền 
não cấu uề. 


(Tăng Chỉ BK 1, Ch. X, Phẩm Asura, (94) Thiên Định, tr 731-734) 


3. NHỮNG CHƯỚNG NGẠI TRONG VIỆC PHÁT 
TRIÊN TÂM THỨC 

Rồi người Bả-la-môn Sañgãrava đi đến Thế Tôn, trao đổi 
những lời thăm hỏi với Ngài, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế 
Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, tại sao đôi lúc có những bài kinh dù 
tôi đã đọc tụng trong một thời gian dải vẫn không nhớ được, nói 
gì đến những bài chưa được đọc tụng? Và tại sao đôi lúc có những 
bài kinh chưa đọc tụng trong một thời gian dài tôi lại nhớ ra, nói 
gì đến những bài đã được đọc tụng? 


VII. TU TẬP TÂM 333 


— Này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị ám ảnh bởi 
tham dục, bị xâm chiếm bởi tham dục, và không hiểu được đúng 
như thật sự vượt thoát khỏi những tham dục đã khởi lên, (14) trong 
trường hợp đó, người ấy không biết và cũng không thấy đúng như 
thật những điều thiện của chính mình, hay những điều thiện của 
kẻ khác, hay những điều thiện của cả hai. Lúc ấy, ngay cả những 
bài kinh đã được tụng đọc trong một thời gian dải cũng không nhớ 
được, nói gì đến những bài kinh chưa được tụng đọc. 

Này Bà-la-môn, giả sử có một bát nước trộn lẫn với các 
phâm nhuộm màu đỏ, vàng, xanh, hay đỏ tía. Nếu một người có 
mắt tốt muốn nhìn mặt mình phản chiếu trong bát nước, sẽ không 
biết hay thấy được mặt mình đúng như thật. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, khi một người để tâm trí bị ám ảnh bởi tham dục... ngay 
cả những bài kinh đã được tụng đọc trong một thời gian dài cũng 
không nhớ được, nói gì đến những bài kinh chưa được tụng đọc. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị ám 
ảnh bởi sân hận, bị xâm chiếm bởi sân hận, và không hiểu được 
đúng như thật sự vượt thoát khỏi những sân hận đã khởi lên, trong 
trường hợp đó, người ấy không biết và cũng không thây đúng như 
thật những điều thiện của chính mình, hay những điều thiện của 
kẻ khác, hay những điều thiện của cả hai. Lúc ấy, ngay cả những 
bài kinh đã được tụng đọc trong một thời gian dài cũng không nhớ 
được, nói gì đến những bài kinh chưa được tụng đọc. 

Này Bả-la-môn, giả sử có một bát nước được đun sôi trên 
một ngọn lửa, đang sôi sủi bong bóng, sôi sùng sục. Nếu một 
người có mắt tốt muốn nhìn mặt mình phản chiếu trong bát nước, 
sẽ không biết hay thấy được mặt mình đúng như thật. Cũng vậy, 
này Bả-la-môn, khi một người để tâm trí bị ám ảnh bởi ham muốn 
sân hận... ngay cả những bài kinh đã được tụng đọc trong một 
thời gian dài cũng không nhớ được, nói gì đến những bài kinh 
chưa được tụng đọc. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị dật dờ 
buồn ngủ ám ảnh, bị dật dờ buồn ngủ xâm chiếm, và không hiểu 
được đúng như thật sự vượt thoát khỏi những cơn dật dờ buồn ngủ 
đã khởi lên, trong trường hợp đó, người ấy không biết và cũng 
không thấy đúng như thật những điều thiện của chính mình, hay 


334 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


những điều thiện của kẻ khác, hay những điều thiện của cả hai. 
Lúc ấy, ngay cả những bài kinh đã được tụng đọc trong một thời 
gian dải cũng không nhớ được, nói gì đến những bài kinh chưa 
được tụng đọc. 

Này Bà-la-môn, giả sử có một bát nước bị rong rêu che phủ. 
Nếu một người có mắt tốt muốn nhìn mặt mình phản chiếu trong 
bát nước, sẽ không biết hay thấy được mặt mình đúng như thật. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi một người đề tâm trí bị ám ảnh bởi 
dật dờ buồn ngủ ... ngay cả những bài kinh đã được tụng đọc 
trong một thời gian dài cũng không nhớ được, nói gì đến những 
bài kinh chưa được tụng đọc. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị bất an 
và hối hận ám ảnh, bị bất an và hối hận xâm chiếm, và không hiểu 
được đúng như thật sự vượt thoát khỏi những bất an và hồi hận đã 
khởi lên, trong trường hợp đó, người ấy không biết và cũng không 
thây đúng như thật những điều thiện của chính mình, hay những 
điều thiện của kẻ khác, hay những điều thiện của cả hai. Lúc ấy, 
ngay cả những bài kinh đã được tụng đọc trong một thời gian dài 
cũng không nhớ được, nói gì đến những bài kinh chưa được tụng 
đọc. 

Này Bà-la-môn, giả sử có một bát nước bị gió thổi làm dao 
động, làm gợn sóng, XOAy vòng, tạo thành những đợt sóng nhỏ. 
Nếu một người có mắt tốt muốn nhìn mặt mình phản chiếu trong 
bát nước, sẽ không biết hay thấy được mặt mình đúng như thật. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị ám ảnh bởi 
bất an và hối hận... ngay cả những bài kinh đã được tụng đọc 
trong một thời gian dài cũng không nhớ được, nói gì đến những 
bài kinh chưa được tụng đọc. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị nghĩ 
ngờ ám ảnh, bị nghi ngờ xâm chiếm, và không hiểu được đúng 
như thật sự vượt thoát khỏi những nghi ngờ đã khởi lên, trong 
trường hợp đó, người ấy không biết và cũng không thấy đúng như 
thật những điều thiện của chính mình, hay những điều thiện của 
kẻ khác, hay những điều thiện của cả hai. Lúc ấy, ngay cả những 
bài kinh đã được tụng đọc trong một thời gian dài cũng không nhớ 
được, nói gì đến những bài kinh chưa được tụng đọc. 


VIIL TU TẬP TÂM 335 

Này Bà-la-môn, giả sử có một bát nước nhiều bùn dơ, bị 
khuấy vần đục, không lắng yên, được đặt trong bóng tối. Nếu một 
người có mắt tốt muốn nhìn mặt mình phản chiếu trong bát nước, 
sẽ không biết hay thấy được mặt mình đúng như thật. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, khi một người để tâm trí bị ám ảnh bởi nghỉ ngờ... 
ngay cả những bài kinh đã được tụng đọc trong một thời gian dài 
cũng không nhớ được, nói gì đến những bài kinh chưa được tụng 
đọc. 

Này Bà-la-môn, đây là lý do tại sao có những bài kinh dù đã 
đọc tụng trong một thời gian dải vẫn không nhớ được, nói gì đến 
những bài chưa được tụng đọc. 

Này Bà-la-môn, khi một người không để tâm trí bị ám ảnh 
bởi tham dục, sân hận, dật dờ buôn ngủ, bất an hối hận và nghi 
ngờ, trong trường hợp ấy, những bải kinh chưa đọc tụng trong một 
thời gian dài vẫn nhớ được, nói gì đến những bài đã được tụng 
đọc. 

Này Bà-la-môn, giả sử có một bát nước không bị trộn lẫn với 
các phẩm nhuộm; không phải đang sôi sùng sục; không bị rong 
rêu che phủ; không bị gió thối làm dao động và tạo thành những 
làn sóng. nhỏ; một bát nước trong sạch, lắng yên, trong suốt, được 
đặt ở chỗ Sáng sủa. Nếu một người có mắt tốt muốn nhìn mặt mình 
phản chiếu trong bát nước, sẽ biết hay thấy được mặt mình đúng 
như thật. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi một người không để tâm 
trí bị ám ảnh bởi tham dục, sân hận, dật dờ buồn ngủ, bắt an hối 
hận, hay nghi ngờ; trong trường hợp đó, ngay cả những bài kinh 
chưa được tụng đọc trong một thời gian dải cũng có thể nhớ được, 
nói gì đến những bài kinh đã được tụng đọc. 

Này Bà-la-môn, đây là lý do tại sao có những bài kinh chưa 
đọc tụng trong một thời gian dài vẫn có thể nhớ được, nói gì đến 
những bài đã được đọc tụng... 

Khi Thế Tôn nói như vậy, người Bà-la-môn Sañgãrava bạch 
Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamail... Cầu xin Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con xin 
trọn đời quy ngưỡng.” 

(Tương Ung BK 5, Ch. VI, Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chỉ 55 V 
Sangarava, tr. 190-199) 


336 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


4. THANH LỌC TÂM 


— Này các Tỷ-kheo, có nhiều tạp chất trong vàng, như là đất 
và cát, sỏi và sạn nhỏ. Giờ đây, người thợ vàng và học trò của ông 
đồ vàng vào trong một cái máng dài và rửa, xả nước, làm cho nó 
sạch hoản toàn. Khi ông ta đã làm xong, vẫn còn một số tương đối 
Ít tạp chất trong vàng, như là sạn nhỏ và những hạt cát thô. Rồi 
người thợ vàng và học trò của ông lại rửa, xả nước và làm sạch 
vàng một lần nữa. Khi đã làm xong, vẫn còn những tạp chất nhỏ 
trong vàng, như là những hạt cát mịn và bụi đen. GIờ đây, người 
thợ vàng và học trò của ông lập lại việc rửa vàng, và sau đó chỉ 
còn bụi vàng mà thôi. 

Bấy giờ, người thợ vàng đồ vàng vào cái lò nâu, nấu chảy 
nó, nấu tan chảy với nhau. Nhưng ông ta chưa có thê lẫy vàng 
ra khỏi nồi vì các chất cặn bã vẫn chưa hoàn toàn được lây ra 
khỏi vàng, và vàng chưa hoàn toàn dẻo, có thê dùng được và sáng 
bóng: nó vẫn còn dễ vỡ vụn và chưa dễ uốn nắn vào khuôn đúc. 
Nhưng đến một lúc người thợ vàng và học trò của ông lập lại đây 
đủ các công đoạn nấu chảy vàng, đề cho Các phần cặn bã được lẫy 
đi hoản toàn. Vàng bây gIỜ hoàn toàn mềm dẻo, có thể dùng được 
và sáng bóng, và nó dễ dàng uốn nắn vào khuôn đúc. Người thợ 
vàng muốn làm bất cứ món nữ trang nào, dù là một vương miện 
đội đầu, hoa tai, vòng đeo cổ hay là dây chuyên, ông ta đều có thể 
làm được như ý muốn. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, với một Tỷ-kheo hết lòng tu tập 
tâm cao thượng: vẫn còn tồn tại trong tâm những cấu uế thô tạp, 
như là, những bắt thiện pháp về thân, khẩu, ý. Một Tỷ-kheo có 
nhiệt tâm, có khả năng sẽ loại bỏ, gột sạch, khai trừ và tiêu diệt 
những tâm hành bắt thiện ấy. 


Khi vị Tỷ-kheo ấy đã loại trừ những câu uế này, vẫn còn 
những cấu uế bậc trung bám vào tâm, như là, những tư tưởng về 
dục lạc, tư tưởng về sân hận, tư tưởng gây tôn hại (dục tầm, sân 
tâm, hại tầm) (1s. Một Tỷ-kheo có nhiệt tâm, có năng lực sẽ loại 
bỏ, gột sạch, khai trừ và tiêu diệt những tâm hành bắt thiện ấy. 


Khi vị Tỷ-kheo ấy đã loại trừ những câu uế này, vẫn còn 
những câu uê vi tê bám vào tâm, như là, những tư tưởng về gia 


VII. TU TẬP TÂM 337 


tộc, về quê hương, về danh tiếng. Một Tỷ-kheo có nhiệt tâm, có 
năng lực sẽ loại bỏ, gột sạch, khai trừ và tiêu diệt những tâm hành 
bât thiện ây. 


Khi vị Tỷ-kheo ấy đã loại trừ những câu uế này, vẫn còn 
những tư tưởng về pháp. (1ø Định như vậy chưa an tịnh và siêu 
phàm, chưa đạt đến mức xả trọn vẹn, cũng chưa đạt đến nhất tâm; 
định này được duy trì bằng một nỗ lực chế ngự những cấu uế 
phiền não. 

Nhưng đến một lúc nội tâm của vị ấy trở nên vững chãi, an 
trú, nhất tâm và định tĩnh. Lúc ấy, định được an tịnh và tinh tế; đã 
đạt được xả trọn vẹn và nhất tâm; không phải được duy trì bằng 
nỗ lực chế ngự những cấu uê phiền não. 


Sau đó, bất cứ pháp gì có thể thực hiện được bằng thắng trí 
mà vị ây hướng tâm đên, vị ây có khả năng chứng đặc pháp ây 
băng thăng trí, bât cứ lúc nào đạt được điêu kiện thuận lợi. (17) 


Nếu vị ấy ước muốn: “Cầu mong tôi chứng được nhiều loại 
thần thông: có một thân, xin được hiện thành nhiều thân; có nhiều 
thân xin được hiện thành một thân; xin được hiện hình và biến 
hình; đi xuyên qua tường, qua thành lũy, đi xuyên qua núi như đi 
trong không gian; độn thô và trồi lên khỏi mặt đất như đi trong 
nước, đi trên mặt nước không bị chìm như thê đi trên đất liền; ngồi 
kiết già du hành trong hư không như chim; đưa tay chạm và sờ 
mặt trăng và mặt trời, đây uy quyên và thần lực; điều khiển tự thân 
bay xa đến cõi trời Phạm Thiên”, vị ấy có khả năng chứng đắc 
pháp ấy bằng thắng trí, bất cứ lúc H30 đạt được điều kiện thuận lợi. 


Nêu vị ây ước muôn: “Với thiên nhĩ thanh tịnh và siêu phàm, 
xin cho tôi nghe được hai loại âm thanh, âm thanh của chư Thiên 
và loài người, xa cũng như gân”, vị ây có khả năng chứng đắc 
pháp ây băng thăng trí, bât cứ lúc nào đạt được điêu kiện thuận lợi. 


Nếu vị ấy ước muốn: “Xin cho tôi hiểu được tâm của chúng 
sanh khác, tâm của những người khác, dung chứa tâm chúng sanh 
với tâm của tôi. Xin cho tôi hiểu được một tâm có tham dục là tâm 
có tham dục; một tâm không tham dục biết là tâm không tham 
dục; một tâm có sân biết là tâm có sân; một tâm không sân biết là 
tâm không sân; một tâm có sĩ biết là tâm có si; một tâm không sĩ 


338 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


biết là tâm không sỉ; một tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú; 
một tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; một tâm hoan hỷ biết là 
tâm hoan hý; một tâm không hoan hỷ biết là tâm không hoan hý; 
một tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng; một tâm vô 
thượng biết là tâm vô thượng; một tâm thiền định biết là tâm thiền 
định; một tâm không thiền định biết là tâm không thiền định; một 
tâm giải thoát biết là tâm giải thoát; một tâm không giải thoát biết 
là tâm không giải thoát”, vị ấy có khả năng chứng đắc pháp ấy 
bằng thắng trí, bất cứ lúc nào đạt được điều kiện thuận lợi. 

Nếu vị ấy ước muốn: “Xin cho tôi nhớ được nhiều đời sống 
quá khứ... /xem kinh văn II, 3, (2) 38 với nhiều kiêu và chi tiết”, vị 
ấy có khả năng chứng đắc pháp ấy bằng thắng trí, bất cứ lúc nào 
đạt được điều kiện thuận lợi. 

Nếu vị ấy ước muốn: “Với thiên nhãn thanh tịnh và siêu 
phàm, xin cho tôi thấy được sự chết và tái sanh của chúng sanh, 
biết được kẻ hạ liệt người cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh... (xem kinh văn 11, 3 (2) 40) và hiệu được tất 
cả đều do hạnh nghiệp của họ”, vị ấy có khả năng chứng đắc pháp 
ấy băng thắng trí, bất cứ lúc nào đạt được điều kiện thuận lợi. 

Nếu vị ây ước muốn: “Do đã đoạn diệt các câu uế phiền não, 
ngay trong đời này xin cho tôi được đi vào và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự thân chứng đắc với thắng trí”, VỊ ây 
có khả năng chứng đắc pháp ấy bằng thắng trí, bất cứ lúc nảo đạt 
được điều kiện thuận lợi. 

(Tăng Chỉ BK I, Ch. X, Phẩm Hạt Muối 100. Kẻ Lọc Vàng, tr 
459-464) 


5. DIỆT TRỪ VỌNG TƯỞNG 

1. Tôi nghe như vây. Một thời, Thế Tôn đang trú tại Xá- 
vệ (Savatth) tại rừng Kỳ-đả (Jeta), thuộc vườn Câp Cô Độc 
(Anathapindika). Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như 
sau: 


VII. TU TẬP TÂM 339 


2.— Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo đang theo đuổi tu tập 
tâm cao thượng, thỉnh thoảng vị ấy cần chú ý đến năm tướng. (18) 
Thể nào là năm? 

3. (0Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo chú ý đến một 
vải tướng, và từ các tướng đó trong tâm vị ấy khởi lên các ý tưởng 
bắt thiện liên hệ đến tham dục, sân hận và si mê, lúc đó vị ấy cần 
phải chú ý đến những tướng khác liên hệ đến những thiện pháp. 
q9) Khi vị ấy chú ý đến những tướng khác liên hệ đến các thiện 
pháp, thì bất cứ những ý tưởng bắt thiện nào liên hệ đến tham sân 
s¡ liền bị từ bỏ và nhiếp phục. Với sự từ bỏ các pháp bất thiện, tâm 
của vị ấy trở nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Cũng 
giống như một người thợ mộc thiện xảo hay học trò của người thợ 
mộc dùng cái cọc trơn láng đánh bật ra, lấy ra, và rút ra một cái 
cọc thô nhám khác... cũng vậy... khi một Tỷ-kheo chú ý đến những 
tướng khác có liên hệ đến các thiện pháp... tâm của vị ấy trở nên 
vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. 

4. (¡) Nếu trong lúc vị ấy chú ý đến vải tướng khác liên hệ 
đến các thiện pháp, trong tâm vị ấy vẫn còn khởi lên những pháp 
bất thiện liên hệ đến tham, sân, sĩ thì vị ây cần phải quán sát sự 
nguy hiểm của các ý tưởng bắt thiện như vây: Những ý tưởng này 
là bất thiện, là sai trái, đưa đến kết quả khổ đau.” Khi vị ấy quán 
sát sự nguy hiểm của các ý tưởng đó, thì bất cứ những ý tưởng 
bất thiện nào liên hệ đến tham sân si liền bị từ bỏ và nhiếp phục. 
Với sự từ bỏ các pháp bất thiện, tâm của vị ây trở nên vững chãi, 
an trú, nhất tâm và định tâm. Cũng giống như một thanh niên hay 
một thiếu nữ, trẻ tuổi, thanh xuân, yêu thích trang sức, sẽ cảm 
thấy kinh sợ, bị sỉ nhục và ghê tởm nếu bị quàng vào cổ một xác 
rắn, xác chó hay xác người, cũng vậy... khi vị Tỷ-kheo quán sát sự 
nguy hiểm của các ý tưởng đó ... tâm của vị ấy trở nên vững chãi, 
an trú, nhất tâm và định tâm. 

3. (1i) Nếu trong lúc VỊ Lấy quán sát sự nguy hiểm của các ý 
tưởng đó, trong tâm vị ấy vẫn còn khởi lên những pháp bắt thiện 
liên hệ đến tham, sân, si, thì vị ấy phải cố găng quên những ý tưởng 
đó và không chú ý đến chúng nữa. Khi vị ây cô găng quên những ý 
tưởng đó và không chú ý đến chúng nữa, thì bất cứ những ý ý tưởng 
bắt thiện nào liên hệ đến tham, sân, si liền bị từ bỏ và nhiếp phục. 


340 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Với sự từ bỏ các pháp bắt thiện, tâm của vị ây trở nên vững chãi, 
an trú, nhất tâm và định tâm. Cũng giống như một TBƯỜI có mắt 
tốt không muốn nhìn thây các hình sắc trong tằm mắt của mình thì 
người ây hoặc là sẽ nhắm mắt hay nhìn lơ đi chỗ khác, cũng vậy... 
khi một Tỷ-kheo cô gắng quên những ý ý tưởng đó và không chú ý ý 
đến chúng nữa...thì tâm của vị ấy trở nên vững chãi, an trú, nhất 
tâm và định tâm. 


6. (x) Nếu trong lúc vị ấy cô gắng quên các ý tưởng đó và 
không chú ý đến chúng nữa, trong tâm vị ây vẫn còn khởi lên 
những pháp bắt thiện liên hệ đến tham, sân, si, thì vị ây phải chú 
ý đến việc an tịnh tâm hành của những ý tưởng đó. ¿o) Khi vị ấy 
chú ý đến việc an tịnh tâm hành của những ý tưởng đó, thì bất cứ 
những ý ÿ tưởng bắt thiện nào liên hệ đến tham sân sĩ liền bị từ bỏ 
và nhiếp phục. Với sự từ bỏ các pháp bắt thiện, tâm của vị ây trở 
nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Cũng giống như một 
người đang đi nhanh có thê suy nghĩ: “Tại sao ta lại đi nhanh? Nếu 
ta đi chậm lại thì sao?” Và người ấy đi chậm lại. Rồi người ấy có 
thể suy nghĩ: “Tại sao ta lại đi chậm? Nếu ta dừng lại thì sao?” 
Và người ây dừng lại. Rồi người ấy có thể suy nghĩ: “Tại saO fa 
dừng lại? Nếu ta ngôi xuống thì sao?” Và người ây ngồi xuống. 
Rồi người ây có thể SUy nghĩ: “Tại sao fa ngôi xuống? Nếu ta nằm 
xuống thì sao?” Và người ây năm xuống. Băng cách làm như vậy, 
vị ấy sẽ dần thay thế các tư thế thô cứng bằng tư thế tế nhị hơn. 
Cũng vậy... khi vị Tỷ-kheo chú ý đến việc an tịnh tâm hành của 
những ý tưởng đó... tâm của vị ấy trở nên vững chãi, an trú, nhất 
tâm và định tâm. 


7. 6) Nếu trong khi vị ấy chú ý đến việc an tịnh tâm hành của 
những ý tưởng đó, trong tâm vị ấy vẫn còn khởi lên những pháp 
bất thiện liên hệ đến tham, sân, si thì vị ấy phải nghiên răng và 
dán chặt lưỡi trên nóc họng, VỊ Ấy phải đánh bại, nhiếp phục và lây 
tâm chế ngự tâm. Khi vị ây nghiễn răng và dán chặt lưỡi trên nóc 
họng, vị ây đánh bại, nhiếp phục và lây tâm chế ngự tâm, thì bất 
cứ những ý tưởng bắt thiện nào liên hệ đến tham sân sĩ liền bị từ 
bỏ và nhiếp phục. Với sự từ bỏ các pháp bất thiện, tâm của vị ấy 
trở nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Cũng giống một 
người lực sĩ năm lấy đầu hay vai của một kẻ yếu hơn và đánh bại, 
nhiếp phục và chế ngự kẻ ấy, cũng vậy... khi vị Tỷ-kheo nghiên 


VIIL TU TẬP TÂM 341 


răng và dán chặt lưỡi trên nóc họng, vị ây đánh bại, nhiếp phục 
và lây tâm chế ngự tâm... tâm của vị ấy trở nên vững chãi, an trú, 
nhất tâm và định tâm. 


#. Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo chú ý đến một vài 
tướng, và từ các tướng đó trong tâm vị ấy khởi lên các ý tưởng bất 
thiện liên hệ đến tham dục, sân hận và si mê, thì vị ấy phải chú 
ý đến những tướng khác liên hệ đến những thiện pháp, rồi bất cứ 
những ý ý tưởng bắt thiện nào liên hệ đến tham, sân, si liền bị từ bỏ 
và nhiếp phục. Với sự từ bỏ các pháp bất thiện, tâm của vị ấy trở 
nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Khi vị ây quản sát 
những nguy hiểm của các ý tưởng bắt thiện... tâm của vị ấy trở nên 
vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Khi vị ấy cố găng quên 
các ý tưởng đó và không chú ý đến chúng nữa... tâm của vị ấy trở 
nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Khi vị ấy chú ý đến 
việc an tịnh tâm hành của những ý tưởng đó... tâm của vị ấy trở 
nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định tâm. Khi vị ây nghiễn răng 
và dán chặt lưỡi trên nóc họng, vị ấy đánh bại, nhiếp phục và lây 
tâm chế ngự tâm, thì bất cứ những ý tưởng bắt thiện nào liên hệ 
đến tham, sân, s¡ liền bị từ bỏ và nhiếp phục. Với sự từ bỏ các pháp 
bắt thiện, tâm của vị ấy trở nên vững chãi, an trú, nhất tâm và định 
tâm. VỊ Tờ -kheo này được gọi là bậc thầy làm chủ được tâm ý. VỊ 
ấy có thê suy nghĩ bất cứ ý niệm nào mà vị ấy muốn nghĩ, đến và 
sẽ không suy nghĩ bất cứ ý niệm nào mà vị ấy không muốn nghĩ 
đến. Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, vứt bỏ các kiết sử, và với sự chinh 
phục hoản toàn ngã mạn, vị ấy đã chấm dứt được khô đau. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan hý tín 
thọ lời dạy của Thế Tôn. 


(Trung BK I, Kinh số 20: Kinh An Trú Tâm (Vitakkasanthäna 
Suffa), tr 269-275) 


6. TÂM TỪ 


11. — Này các Tỷ- kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác 
có thể dùng đề nói với các ông: ngôn ngữ của họ có thê hợp thời 
hay không hợp thời, đúng hay sai, nhẹ nhàng hay thô bạo, liên hệ 
đến điều tốt hay điều có hại, được nói với tâm từ hay tâm sân. Khi 
người khác nói với các ông, ngôn ngữ của họ có thể hợp thời hay 


342 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 

không hợp thời; khi người khác nói với các ông, ngôn ngữ của họ 
có thê đúng hay sai; khi người khác nói với các ông, ngôn ngữ 
của họ có thể nhẹ nhàng hay thô bạo; khi người khác nói với các 
ông, ngôn ngữ của họ có thể liên hệ đến điều tốt hay điều có hại; 
khi người khác nói với các ông, ngôn ngữ của họ có thể được nói 
với tâm từ hay tâm sân. Do đó, này các Tỷ-kheo, các ông hãy rèn 
luyện như vây: “Tâm của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng; chúng 
tôi sẽ không thốt ra những lời nói cay độc; chúng tôi sẽ trải tâm 
bi mẫn đối với sự an vui của họ; với tâm từ, không bao giờ sân 
hận. Chúng tôi sẽ trải rộng tâm từ bao phủ người đó, và bắt đầu 
với người này, (21) chúng tôi sẽ trải rộng tâm từ bao phủ toàn thế 
giới, tràn ngập, hoan hý, vô lượng, không hận, không sân.” Này 
các Tỷ-kheo, đó là cách các ông phải rèn luyện... 


20. Này các Tỷ-kheo, thậm chí nếu có bọn cướp dùng cái cưa 
hai lưỡi đề cưa tay cưa chân của các ông, nếu có vị nào khởi tâm 
sân hận đối với bọn cướp thì đó là người không theo giáo pháp 
của Ta. Do đó, này các Tỷ-kheo, các ông phải rèn luyện như vây: 
'“[âm của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng; chúng tôi sẽ không 
thốt ra những lời nói cay độc; chúng tôi sẽ trải tâm bi mẫn đối với 
sự an vui của họ; với tâm từ, không bao giờ sân hận. Chúng tôi sẽ 
trải rộng tâm từ bao phủ người đó, và bắt đầu với người này, chúng 
tôi sẽ trải rộng tâm từ bao phủ toàn thế giới, tràn ngập, hoan hý, vô 
lượng, không hận, không sân.” Này các Tyỷ-kheo, đó là cách các 
ông phải rèn luyện... 

21. Này các Tỷ-kheo, nếu các ông luôn luôn ghi nhớ lời dạy 
về ví dụ cái cưa này, các ông có còn thấy loại ngôn ngữ nào, dù thô 
bạo hay tế nhị, mà các ông không thể chịu đựng được? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, do vậy, các ông hãy luôn luôn ghi nhớ 
lời dạy về ví dụ cái cưa nảy. Nhờ vậy các ông sẽ được an vui, hạnh 
phúc lâu dài. 

(Trung BKI, Kinh số 21: Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacipama 
Sutta, tr. 287-293) 


VIII. TU TẬP TÂM 343 


7. SÁU TÙY NIỆM 


Một thời, Thế Tôn trú tại Ka-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu) ở tu 
viện cây Banyan. Rồi người họ Thích Mahãnãma đi đến Thế Tôn, 
đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn (22): 


— Bạch Thế Tôn, khi một vị Thánh đệ tử đã đắc quả và hiểu 
rõ giáo pháp, vị ấy thường an trú như thế nảo? (23) 

— Này Mahãnãma, khi một vị Thánh đệ tử đã đắc quả và hiểu 
rõ giáo pháp, vị ấy thường an trú như thế này. Ở đây, vị Thánh đệ tử 
tùy niệm Như Lai như vây: “Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Khi một 
vị Thánh đệ tử niệm Như Lai như thế, vào lúc đó, tâm của vị ấy 
không bị ám ảnh bởi tham dục, sân hận và si mê; tâm vị ây chánh 
trực, hướng đến đối tượng là Như Lai. Và một vị Thánh đệ tử với 
tâm chánh trực sẽ đạt được cảm hứng về ý nghĩa Giáo pháp, đạt 
được hoan hỷ liên quan đến Giáo pháp. Khi vị ấy hân hoan thì hỷ 
sinh khởi; với người được hoan hý, thân vị ấy được nhẹ nhàng an 
tịnh, khi thân an tịnh nhẹ nhàng vị ấy cảm thấy hạnh phúc, với 
người hạnh phúc tâm sẽ được định tĩnh. Đây gọi là một vị Thánh 
đệ tử sống an bình giữa đám đông không an bình, vị đã sống không 
phiền não giữa đám đông phiền não, vị ấy đã nhập vào dòng Pháp 
và tu tập mệm Phật. 


Lại nữa, này Mahanäma, vị Thánh đệ tử niệm Pháp như vầy: 
“Pháp được Thế Tôn khéo giảng, trực tiếp rõ ràng, tức thời, mời 
người đến để thấy, xứng đáng được áp dụng, được người trí tự 
mình chứng nghiệm.” Khi một vị Thánh đệ tử niệm Pháp như thế, 
vào lúc đó, tâm của vị ấy không bị ám ảnh bởi tham dục, sân hận 
và si mê; tâm vị ấy chánh trực, hướng đến đối tượng là Pháp. Đây 
gọi là một ở) Thánh đệ tử sống an bình giữa đám đông không an 
bình, vị đã sống không phiền não giữa đám đông phiền não, vị ấy 
đã nhập vào dòng Pháp và tu tập niệm Pháp. 


Lại nữa, này Mahanama, vị Thánh đệ tử nệm Tăng như vầy: 
“Tăng đoàn đệ tử của Thế Tôn đang tu tập diệu hạnh, tu tập trực 
hạnh, tu tập con đường chơn chánh, tu tập con đường đúng đắn; 
đó là bốn đôi tám vị - Tăng đoàn đệ tử của Thế Tôn xứng đáng 


344 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời.” Khi một vị 
Thánh đệ tử niệm Tăng như thế, vào lúc đó, tâm của vị ấy không 
bị ám ảnh bởi tham dục, sân hận và si mê; tâm vị ấy chánh trực, 
hướng đến đối tượng là chúng Tăng... Đây gọi là một vị Thánh đệ 
tử sống an bình giữa đám đông không an bình, vị đã sống không 
phiền não giữa đám đông phiền não, vị ấy đã nhập vào dòng Pháp 
và tu tập niệm Tăng. 

Lại nữa, này Mahanama, vị Thánh đệ tử niệm Giới của 
chính mình như vây: “Ta giữ những giới luật thiết thân với các 
bậc Thánh, không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị lắm lem, 
không có uề tạp, đưa đến giải thoát, được người trí ca ngợi, không 
chấp thủ, đưa đến thiền định.” Khi vị Thánh đệ tử niệm Giới của 
chính mình như vậy, vào lúc đó, tâm của vị ấy không bị ám ảnh 
bởi tham dục, sân hận và sĩ mê; tâm vị ây chánh trực, hướng đến 
đối tượng là Giới đức... Đây gọi là một vị Thánh đệ tử sống an 
bình giữa đám đông không an bình, vị đã sống không phiền não 
giữa đám đông phiền não, vị ấy đã nhập vào dòng Pháp và tu tập 
niệm GIIớI. 

Lại nữa, này Mahanama, vị Thánh đệ tử nệm về hạnh Bồ thí 
của chính mình như vầy: “Thật là điều lợi cho ta, thật rất lợi lạc 
cho ta, rằng trong đám quần chúng bị tâm tham lam keo kiệt chỉ 
phối, ta sống trong gia đình với tâm không bị tham lam keo kiệt 
chi phối, ta bố thí rộng rãi, mở rộng bàn tay, thích thú với việc từ 
bỏ của cải, tận hiễn cho việc từ thiện, thích thú trong việc cho đi và 
chia sẻ.” Khi vị Thánh đệ tử niệm về hạnh Bồ thí của chính mình như 
vậy, vào lúc đó, tâm của vị ấy không bị ám ảnh bởi tham dục, sân 
hận và si mê; tâm vị ấy chánh trực, hướng đến đối tượng là Bồ thí... 
Đây gọi là một vị Thánh đệ tử sông an bình giữa đám đông không 
an bình, vị đã sống không phiền não giữa đám đông phiền não, vị 
ây đã nhập vào dòng Pháp và tu tập niệm Thí. 


Lại nữa, này Mahãnama, vị Thánh đệ tử tu tập niệm Thiên 
như vây: “Có chư Thiên trong nhiều cõi Trời khác nhau. (24) Trong 
ta cũng có đức tin, giới đức, học hỏi giáo pháp, bồ thí và trí tuệ 
giống như những đức hạnh mà chư Thiên đã sỡ hữu, và bởi nhân 
duyên ấy, khi chư Thiên mạng chung ở cõi đời này, họ sẽ tái sanh 
ở chỗ kia.” Khi vị Thánh đệ tử tu tập niệm về đức tin của chính 


VII. TU TẬP TÂM 345 


mình, giới đức, học hỏi giáo pháp, bố thí và trí tuệ, cũng như 
những đức hạnh của chư Thiên, vào lúc đó, tâm của vị ấy không 
bị ám ảnh bởi tham dục, sân hận và si mê; tâm vị ấy chánh trực, 
hướng đến đối tượng là chư Thiên... Đây gọi là một vị Thánh đệ 
tử sống an bình giữa đám đông không an bình, vị đã sống không 
phiền não giữa đám đông phiền não, vị ấy đã nhập vào dòng Pháp 
và tu tập nệm Thiên. 
Này Mahanäma, một vị Thánh đệ tử đã đắc quả và hiểu rõ 
giáo pháp, vị ấy thường an trú như vậy. 
(Tăng Chỉ BK HII, Ch. Sáu Pháp - (X) Mahandma, tr. 16-2]) 


8. BÓN NÈN TẢNG CỦA CHÁNH NIỆM / TỨ NIỆM 
XỨ 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại xứ Kưru, nơi 
đó có một thị trân của người Kưru là Kammäsadhamma. Rôi Thê 
Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


2. — Này các Tỷ-kheo, đây là con đường duy nhất o5) để 
thanh tịnh chúng sanh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ đau và ưu 
phiền, đề thành tựu chánh đạo, đưa đến chứng ngộ Niết-bàn - đó 
là Bốn nên tảng của chánh niệm. 

3. Thế nảo là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống 
quán thân trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự 
tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. (26) Vị ấy sống quán thọ 
trong thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm 
và ưu phiền đối với cuộc đời. Vị ấy sông quán tâm trong tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm và ưu phiền đối 
với cuộc đời. Vị ấy sống quán pháp trong pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm và ưu phiên đối với cuộc 
đời. (27) 


[Quán thân trong thân] 
(Quản Niệm Hơi Thởj 


346 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


4. Và này các Tỷ- -kheo, thế nảo là Tỷ-kheo sống quán thân 
trong thân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị nu -kheo đi đến một khu 
rừng, đi đến một gôc cây, hay một cái “côc' trồng, ngồi xuống, bắt 
chéo chân theo thế kiết già, lưng thăng, và thiết lập chánh niệm 
ngay trước mặt; với chánh niệm vị ây thở vô, với chánh niệm vị 
ây thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở vô dài;” thở ra dài, vị ấy 
biết: “Tôi thở ra dài.” Thở vô ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở vô ngắn;” 
thở ra ngăn, vị ấy biết: “Tôi thở ra ngắn” (28) Vị ấy tập như vầy: 
“Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô;” vị ây tập: “Cảm giác toản thân 
tôi sẽ thở ra.” (29) VỊ ây tập: “An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô;” 
vị ấy tập: “An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra.” a0) Cũng giống như 
người thợ quay đồ gỗ hay học trò của ông ta, khi quay một vòng 
dài, ông ấy biết: “Tôi quay một vòng dài;” hay khi quay một vòng 
ngắn, ông ấy biết: '““Tôi quay một vòng ngắn. Cũng vậy, thở vô dải, 
vị Tỷ-kheo biếc “Tôi thở vô dài”... vị ây tập: “An tịnh thân hành 
tôi sẽ thở ra.” 


5. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc 
vị ấy sông quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ây sông quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân. a1) Hoặc vị ây sông quán bản 
chất của tánh sanh khởi trong thân, hoặc vị ây sông quán bản chất 
của tánh đoạn diệt trong thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của 
cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong thân. (32) Hoặc chỉ với 
chánh niệm là “có một thân” được thiết lập trong vị ấy tới mức độ 
cần thiết đề hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Và vị ây 
sông độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là 
vị Tỷ-kheo sống quán thân trong thân. 


J2. Bốn tư thể của thânj 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi đi, vị Tỷ-kheo ây biết: “Tôi 
đang đi;” khi đứng, vị ấy biết: “Tôi đang đứng;” khi ngồi, vị ấy 
biết: “Tôi đang ngồi;” khi nằm, vị ấy biết: “Tôi đang nằm;” hoặc 
là dù thân được sử dụng như thế nào vị ấy biết thân như thế ấy. (43) 


7. Bằng cách này, vị ấy sông quán thân trong nội thân, hoặc 
vị ấy sông quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ây sống quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân... Và vị ấy sống độc lập, không 
chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán 
thân trong thân. 


VIII. TU TẬP TÂM 347 

[3. Tĩnh giác] 

8. Lại nữa, nảy các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo khi đi tới đi lui đều 
biết rõ việc mình đang làm; @4) khi nhìn trước nhìn sau đều biết rõ 
việc mình đang làm; khi co tay hay duỗi tay đều biết rõ việc mình 
đang làm; khi đắp y hay khoác áo Tăng-già- -lê bên ngoài và bình 
bát đều biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai và nếm đều 
biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện đều biết rõ việc 
mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói chuyện, im lặng 
đều biết rõ việc mình đang làm. 

9. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc 
vị ấy sông quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ây sống quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân... Và vị ấy sống độc lập, không 
chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán 
thân trong thân. 


[4. Sự bất tịnh của thân] 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo quán sát thân 
này từ dưới bàn chân trở lên, và từ đỉnh tóc trở xuống, được da 
bao bọc, và chứa đầy những loại bất tịnh khác nhau như thế này: 
“Trong thân này có tóc trên đầu, lông trên cơ thể, móng tay chân, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mở, nước mắt, chất dầu, nước miêng, nước mủ, chất nhờn ở 
khớp Xương, và nước tiêu.” as) Cũng giống như có một cái bao 
mở cả hai đầu, chứa đây nhiều loại hạt, như lúa, gạo đỏ, đậu que, 
đậu hạt, kê, và gạo trăng, và một người có mắt tốt mở bao ấy ra và 
quán sát như thế này: “Đây là lúa, gạo đỏ, đậu que, đậu hạt, kê, và 
gạo trăng;” cũng vậy, vị Tỷ- -kheo quán sát thân này... như chứa đầy 
những loại bắt tịnh khác nhau như thế này: “Trong thân này có tóc 
trên đầu... và nước tiểu.” 


11. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hay 
vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hay VỊ cây sống quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân... Và vị ấy sống độc lập, không 
chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán 
thân trong thân. 


J5. Tứ đại] 


348 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


12. Lại nữa, này các lờ -kheo, vị Tỷ-kheo quán sát thân này, 
đù đặt ở vị trí nào, dù được sắp đặt như thế nào, gồm có những đại 
như vậy: ““[rong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong 
đại.” (36) Cũng giống như một người mồ thịt thiện xảo, hay học trò 
của người mồ thịt, đã giết một con bò và ngồi ở ngã tư đường với 
các phân thịt đã cắt; cũng vậy, vị Tỷ-kheo quán sát thân này... gồm 
có những đại như vây: ““Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa 
đại, và phong đại.” 

13. Bằng cách nảy, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc 
vị ấy sông quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ây sống quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân... Và vị ấy sống độc lập, không 
chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán 
thân trong thân. 

[6-14 Quán chín giai đoạn tan rã của thân trong nghĩa địa | 

14. Lại nữa, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể quăng trong nghĩa địa, đã chết một, hai hoặc ba ngày, thi thê 
ấy trương phông lên, xanh đen và nát thối, vị Tỷ-kheo so sánh thân 
này với thi thể ấy như Vậy: “Thân này cũng có bản chất giống như 
vậy, rồi nó cũng như thế, KHÔNG có ngoại lệ nào cho nó cả.” (37) 


15. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc 
vị ấy sông quán thân trong ngoại thân, hoặc Vị ây sống quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân... Và vị ấy sống độc lập, không 
chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán 
thân trong thân. 

1ø. Lại nữa, vị Tỷ-kheo như thấy một thi thể quăng trong 
nghĩa địa, bị các loài quạ, diều hâu, chim kên kên, chó, dã can, hay 
đủ loại côn trùng xâu xé ăn thịt, vị Tỷ-kheo so sánh thân này với 
thi thê ấy như vây: “Thân này cũng có bản chất giống như vậy, rồi 
nó cũng như thế, không có ngoại lệ nào cho nó cả.” 


.. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán thân trong thân. 


18-24. Lại nữa, vị Tý-kheo như thấy một thi thể quăng trong 
nghĩa địa, một bộ xương còn máu vả thịt, được các đường gân nỗi 
kết lại... một bộ xương còn dính máu, được các đường gân nôi kết 
lại... một bộ xương không còn máu và thịt, được các đường gân 
nối kết lại... và các khúc xương rời rải rác khắp nơi - đây là xương 


VII. TU TẬP TÂM 349 


tay, đó là xương chân, đây là xương ống, đó là xương bắp đùi, đây 
là xương hông, đó là xương lưng, đây là xương sọ - vị Tỷ-kheo so 
sánh thân này với thi thể ấy như vây: “Thân này cũng có bản chất 
giống như vậy, rồi nó cũng như thế, không có ngoại lệ nào cho nó 
ả.” (38) 
.. Như vậy là vị Tỷ-kheo sông quán thân trong thân. 


26-30. Lại nữa, vị Tỷ-kheo như thấy một thi thể quăng trong 
nghĩa địa, xương đã trắng như màu vỏ sò... xương chồng chất lên 
nhau... xương đã lâu hơn một năm, đã mục và vỡ vụn thành bụi, vị 
Tỷ-kheo so sánh thân này với thi thể ấy như vây: '“Thân nảy cũng 
có bản chất giống như vậy, rồi nó cũng như thế, không có ngoại lệ 
nào cho nó cả.” 


31. Bằng cách này, vị Ấy sông quán thân trong nội thân, hoặc 
vị ấy sông quán thân trong ngoại thân, hoặc VỊ ây sông quán thân 
cả trong nội thân lẫn ngoại thân. Hoặc VỊ ấy sông quán bản chất 
của tánh sanh khởi trong thân, hoặc vị ấy sông quán bản chất của 
tánh đoạn diệt trong thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của cả 
tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong thân. Hoặc chỉ với chánh 
niệm là “có một thân được thiết lập trong vị ây tới mức độ cần 
thiết đề hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Và vị ây sống 
độc lập, không chấp thủ bắt cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ- 
kheo sống quán thân trong thân. 


[Quán cảm thọ| 


32. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán thọ 
trong thọ? (39) Ở đây, khi Tỷ-kheo có cảm giác lạc thọ, vị ây biết: 
“Tôi có cảm giác lạc thọ;” khi Tỷ-kheo có cảm giác khổ thọ, vị ấy 
biết: “Tôi có cảm giác thổ thọ;” khi Tỷ-kheo có cảm giác bất lạc 
bất khổ thọ, vị ấy biết: “Tôi có cảm giác bắt lạc bất khô thọ;” khi 
Tỷ-kheo có cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, vị ây biết: '“Tôi có cảm 
giác lạc thọ thuộc vật chất;” khi Tỷ-kheo có cảm giác lạc thọ thuộc 
tinh thần, vị ấy biết: “Tôi có cảm giác lạc thọ thuộc tinh thần;” khi 
Tỷ-kheo có cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, vị ây biết: “Tôi có 
cảm giác khổ thọ thuộc vật chất;” khi Tỷ-kheo có cảm giác khổ 
thọ thuộc tinh thần, vị ây biết: “Tôi có cảm giác khổ thọ thuộc tỉnh 
thần;” khi Tỷ-kheo có cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, 
vị ây biết: “Tôi có cảm giác bất khổ bát lạc thọ thuộc vật chất;” khi 


350 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Tỷ-kheo có cảm giác bất khô bắt lạc thọ thuộc tỉnh thần, vị ấy biết: 
““Ƒôi có cảm giác bât khô bât lạc thọ thuộc tính thân.” 


33. Bằng cách này, vị ấy sống quán thọ trong. các nội thọ, 
hoặc vị ấy sống quán thọ trong các ngoại thọ, hoặc VỊ ấy sống quán 
thọ cả trong các nội thọ lẫn ngoại thọ. Hoặc vị ây sông quán bản 
chất của tánh sanh khởi trong các thọ, hoặc vị ây sông quán bản 
chất của tánh đoạn diệt trong các thọ, vị ấy sống quán bản chất của 
cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong các thọ. (40) Hoặc chỉ 
VỚI chánh niệm là “có cảm thọ được thiết lập trong vị ấy tới mức 
độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Và vị 
ây sông độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy 
là vị Tỷ-kheo sông quán thọ trong thọ. 


[Quán tâm] 


34. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán tâm 
trong tâm? (41) Ở đây, vị Tỷ-kheo biết một tâm có tham dục là tâm có 
tham dục và một tâm không tham dục là tâm không tham dục. VỊ ấy 
biết một tâm có sân hận là tâm có sân hận và một tâm không sân hận 
là tâm không sân hận. Vị ấy biết một tâm có si mê là tâm có si mê 
và một tâm không si mê là tâm không si mê. Vị ấy biết một tâm có 
chuyên chú là tâm có chuyên chú và một tâm bị tán loạn là tâm bị tán 
loạn. Vị ấy biết một tâm hoan hỷ là tâm hoan hỷ và một tâm không 
hoan hỷ là tâm không hoan hỷ. VỊ ẫây biết một tâm hữu hạn là tâm 
hữu hạn và một tâm vô thượng là tâm vô thượng. VỊ ấy biết một tâm 
có định là tâm có định và một tâm không định là tâm không định. 
Vị ấy biết một tâm giải thoát là tâm giải thoát và một tâm không giải 
thoát là tâm không giải thoát. (42) 

35. Bằng cách này, vị ấy sống quán tâm trong nội tâm, hoặc 
vị ấy sống quán tâm trong ngoại tâm, hoặc vị ây sông quán tâm 
cả trong các nội tâm lẫn ngoại tâm. Hoặc vị ây sông quán bản 
chất của tánh sanh khởi trong tâm, hoặc VỊ ây sông quán bản chất 
của tánh đoạn diệt trong tâm, hoặc vị ấy sống quán bản chất của 
cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong tâm. (43) Hoặc chỉ với 
chánh niệm là “có tâm” được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần 
thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Và vị ấy sống 
độc lập, không chấp thủ bắt cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ- 
kheo sống quán tâm trong tâm. 


VII. TU TẬP TÂM 351 


[Quán pháp] 
(1. Năm Chướng Ngại / Triễn cảij 


3ó. Và này các Tỷ- -kheo, thế nảo là Tỷ-kheo sống quán pháp 
trong pháp? Ở đây, vị Tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với 
năm chướng ngại (44. Và thế nào là vị Tỷ-kheo sống quán pháp 
trong pháp đối với năm chướng ngại? Ở đây, khi trong tâm vị ấy 
có dục vọng, vị ấy biết: “Tâm tôi có dục vọng;” hoặc khi trong 
tâm vị ấy không có dục vọng, vị ấy biết: “Tâm tôi không có dục 
vọng; `” và vị ây cũng biết làm thế nào dục vọng chưa sinh nay lại 
sinh khởi, và làm thế nào dục vọng đã sinh khởi được đoạn trừ, và 
làm thế nào dục vọng đã bị đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong 
tương lai. (45) 


Khi trong tâm vị ấy có sân hận... Khi trong tâm vị ấy có hôn 
trầm... . Khi trong tâm VỊ ấy có bất an và hối hận... Khi lớt tâm 
vị ấy có nghi ngờ, vị ấy biết: “Trong tâm tôi có nghi ngờ;” hoặc 
khi trong tâm vị ây không có nghĩ ngờ, vị ấy biết: “Trong tâm tôi 
không có nghỉ ngờ;” và vị ấy cũng biết làm thế nào nghi ngờ chưa 
sinh nay lại sinh khởi, và làm thế nào nghi ngờ đã sinh khởi được 
đoạn trừ, và làm thế nảo nghi ngờ đã bị đoạn trừ không sinh khởi 
trở lại trong tương lai. 


37. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp, 
hoặc vị ấy sống quán pháp trong ngoại pháp, hoặc vị ây sông quán 
pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp. Hoặc vị ây sông quán bản 
chất của tánh sanh khởi trong các pháp, hoặc vị ây sông quán bản 
chất của tánh đoạn diệt trong các pháp, hoặc vị ây sông quán bản 
chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong các pháp. Hoặc 
chỉ với chánh niệm là “có các pháp” được thiết lập trong vị ấy tới 
mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. 
Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bắt cứ cái gì trong đời. Như 
vậy là vị Tỷ-kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm chướng 
ngại. 

2. Năm Uẩn] 

3đ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán pháp 
trong pháp đối với năm uẫn bị chấp thủ chi phối. (46) Và làm thế 
nảo vị Tỷ-kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm uấn bị 


352 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


chấp thủ, chì phối? Ở đây, vị Tỷ-kheo biết: “Đây là sắc, đây là 
nguồn ốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây 
là nguồn gốc của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng, 
đây là nguồn gốc của tưởng, đây là sự đoạn diệt của tưởng. Đây 
là hành, đây là nguồn gốc của hành, đây là sự đoạn diệt của hành. 
Đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây là sự đoạn diệt của 
thức. (47) 


39. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp, hoặc 
vị ấy sông quán pháp trong ngoại pháp, hoặc vị ây sông quán pháp 
cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp... Và vị ấy sống độc lập, không 
chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sông quán 
pháp trong pháp đối với năm uân bị chấp thủ chỉ phối. 


[3. Sáu Xứ / Sáu Cănj 


40. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sông quán pháp 
trong pháp đối với sáu nội và ngoại xứ. (48) Và làm thế nảo vị EBic 
kheo sông quán pháp trong pháp đối với sáu nội và ngoại xứ? Ở 
đây, vị Tỷ-kheo biết mắt, và biết các sắc, và vị ấy biết kiết sử (Sự 
trói buộc vảo luân hồi) sanh khởi do hai căn này; và vị ấy cũng 
biết làm thế nào kiết sử chưa sinh nay lại sinh khởi, và làm thế nào 
kiết sử đã sinh khởi được đoạn trừ, và làm thế nào kiết sử đã bị 
đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong tương lai. (49) 


Vị ấy biết tai, vị ây biết âm thanh.. . Vị ấy biết mũi, vị ây biết 
các mùi hương... Vị â ấy biết lưỡi, vị ấy biết các mùi vị... Vị ây biết 
thân, vị ây biết các đối tượng xúc chạm... VỊ â ây biết tâm thức, vị 
ấy biết các pháp, và vị ấy biết kiết sử sinh khởi do cả hai căn; và vị 
ây cũng biết biết làm thế nào kiết sử chưa sinh nay lại sinh khởi, 
và làm thế nào kiết sử đã sinh khởi được đoạn trừ, và làm thế nảo 
kiết sử đã bị đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong tương lai. 

41. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp và 
ngoại pháp, hoặc vị ây sông quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại 
pháp... Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bắt cứ cái gì trong 
đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán pháp trong pháp đối với sáu 
nội và ngoại xứ. 


[4. Bảy Giác Chỉ] 
42. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán pháp 


VII. TU TẬP TÂM 353 


trong pháp đối với bảy giác chi. (s0) Và làm thế nào vị Tỷ-kheo 
sông quán pháp trong pháp đối với bảy giác chỉ? Ở đây, khi trong 
nội tâm vị Tỷ-kheo có niệm giác chi, vị ây biết: ““Irong tâm tôi có 
niệm giác chi; ” hoặc khi trong nội tâm vị Tỷ-kheo không có niệm 
giác chỉ, vị ấy biết: “Trong tâm tôi không có niệm giác chi;” và vị 
ây cũng biết làm thế nào niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, 
và làm thế nào niệm giác chi đã sanh khởi được phát triển viên 
mãn. 

Khi trong tâm vị Ấy. có trạch pháp (phân tích) giác chi... Khi 
trong tâm vị ấy có tinh tấn giác chỉ... Khi trong tâm vị ấy có hỷ 
giác chi... Khi trong tâm vị ây có khinh an giác chị... Khi trong 
tâm vị ấy có định giác chỉ... Khi trong tâm vị ấy có xả giác chỉ, vị 
ây biết: “Trong tâm tôi có xả giác chỉ;” hoặc khi trong tâm vị ấy 
không có xả giác chỉ, vị ấy biết: “Trong tâm tôi không có xả giác 
chi;” và vị ấy cũng biết làm thế nào xả giác chỉ chưa sanh nay sanh 
khởi, và làm thế nào xả giác chỉ đã sanh khởi được phát triển viên 
mãn. (51) 

43. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp và 
ngoại pháp, hoặc vị ây sông quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại 
pháp... Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong 
đời. Như vậy là vị Tỷ-kheo sống quán pháp trong pháp đối với 
bảy giác ch1. 

[5. Tứ diệu đếJ 

44. Lại nữa, này các lờ -kheo, vị Tỷ-kheo sống quán pháp 
trong pháp đối với Tứ diệu đế. (s2) Và làm thế nào vị Tý-kheo sông 
quán pháp trong pháp đối với Tứ diệu đế? Ở đây, vị Tý-kheo biết 
như thật: “Đây là khô. Đây là nguôn gốc của khổ. Đây là sự diệt 
khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ.” 


49. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp, hoặc 
vị ấy sống quán pháp trong ngoại pháp, hoặc vị ây sông quán pháp 
cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp. Hoặc vị ấy sông quán bản chất 
của tánh sanh khởi trong các pháp, hoặc vị ây sông quán bản chất 
của tánh đoạn diệt trong các pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất 
của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong các pháp. Hoặc chỉ 
với chánh niệm là “có các pháp được thiết lập trong vị ấy tới mức 
độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Và vị 


354 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


ấy sống độc lập, không bám chấp vảo bất cứ cái gì trong đời. Như 
vậy là vị Tý-kheo sống quán pháp trong pháp đối với Tứ diệu đề. 


[Kết luận] 


4ø. Này các Tỷ-kheo, nếu vị nào tu tập Bốn nên tảng của 
chánh niệm như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng đắc một 
trong hai quả sau đây: hoặc là chứng Chánh trí ngay bây giờ và ở 
đây, hay nêu còn dấu vét của chấp thủ, thì chứng quả Bắt Lai. (s3) 


Này các Tý-kheo, không cần đến bảy năm. Nếu vị nào tu tập 
Bồn nên tảng của chánh niệm như vậy trong sáu năm... trong năm 
năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... trong một 
năm, vị ấy có thể chứng đắc một trong hai quả sau đây: hoặc là 
chứng Chánh trí ngay bây giờ và ở đây, hay nêu còn dấu vết của 
chấp thủ, thì chứng quả Bắt Lai. 


Này các Tỷ-kheo, không cần đến một năm. Nếu vị nảo tu 
tập Bồn nên tảng của chánh niệm như vậy trong bảy tháng... trong 
sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba tháng... 
trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng, vị ấy có thê 
chứng đắc một trong hai quả sau đây: hoặc là chứng Chánh trí 
ngay bây giờ và ở đây, hay nêu còn dấu vết của chấp thủ, thì chứng 
quả Bắt Lai. 


Này các Tý-kheo, không cần đến nửa tháng. Nếu vị nào tu 
tập Bốn nên tảng của chánh niệm như vậy trong bảy ngày, vị ấy 
có thê chứng đắc một trong hai quả sau đây: hoặc là chứng Chánh 
trí ngay bây giờ và ở đây, hay nếu còn dấu vết của chấp thủ, thì 
chứng quả Bắt Lai 


47. Như vậy, liên hệ đến sự kiện này, Thế Tôn đã nói rằng: 
“Này các Tý-kheo, đây là con đường trực tiếp đề thanh tịnh chúng 
sanh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ đau và ưu phiên, đề thành tựu 
chánh đạo, đưa đến chứng ngộ Niết-bàn - đó là Bốn nền tảng của 
chánh niệm.” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tÿ-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời dạy của Thế Tôn. 


(Trung BK l, Kinh số 10: Kinh Niệm Xứ (Satipafthana Sutta), 
tr 131-150) 


VII. TU TẬP TÂM 355 


9. PHÁP QUÁN NIỆM HƠI THỞ 


Tại Sãvatthï, Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, 
ngồi xuống một bên và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, có một pháp 
nào mà khi được phát triển và tu tập. sẽ thành tựu bốn pháp? Và 
bốn pháp ấy khi được phát triển và tu tập, sẽ thành tựu được bảy 
pháp? Và bảy pháp ấy, khi được phát triển tu tập sẽ thành tựu hai 
pháp?” 


- Này Änanda, có một pháp mà khi được phát triển và tu 
tập, sẽ thành tựu bốn pháp; và bốn pháp ấy khi được phát triển và 
tu tập, sẽ thành tựu được bảy pháp; và bảy pháp ấy, khi được phát 
triển tu tập sẽ thành tựu hai pháp. 

— Nhưng, bạch Thế Tôn, thế nào là một pháp mà khi được 
phát triển và tu tập, sẽ thành tựu bốn pháp; và bốn pháp ấy khi 
được phát triển và tu tập, sẽ thành tựu được bảy pháp; và bảy pháp 
ây, khi được phát triển tu tập sẽ thành tựu hai pháp? 

— Này Änanda, quán niệm tập trung vào hơi thở là một pháp 
mà khi được phát triển và tu tập, sẽ thành tựu bốn nền tảng của 
chánh niệm. Bốn nền tảng của chánh niệm, khi được phát triển và 
tu tập, sẽ thành tựu được bảy giác chị. Bảy giác chi khi được phát 
triển và tu tập, sẽ thành tựu được chánh trí và chánh giải thoát. 

li. Thành tựu bốn nên tảng của chánh niệm) 

— Này Änanda, thế nào là pháp quán niệm hơi thở được phát 
triển vả tu tập đề thành tựu bốn nên tảng của chánh niệm? Ở đây, 
nảy ÄÃnanda, vị Tỷý-kheo đi đến một khu rừng, tìm một gốc cây, 
hay một cái “cốc” trống, và ngồi xuống. (s4 Sau khi xếp chéo chân 
ngồi kiểu kiết-già, lưng thắng, thiết lập chánh niệm ngay trước 
mặt, với chánh niệm vị ấy thở vô, với chánh niệm vị ấy thở ra. Thở 
vô dài, vị Ấy biết: “Tôi thở vô dài;” hay thở ra dài, vị ấy biết: “Tôi 
thở ra dải.” Thở vô ngăn, vị ấy biết: “Tôi thở vô ngăn;” hay thở ra 
ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở ra ngắn.” Vị ấy tập như thế này: “Cảm 
giác toản thân, tôi sẽ thở vô;” vị ây tập: “Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở ra.” VỊ ây tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô;” vỊ ây tập: 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra.” 


Vị ấy tập như thế nảy: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô;” vị ấy 


356 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập như thế này: “Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô;” vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
ra.” Vị ấy tập như thế này: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô;” vị 
ây tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập như thế này: 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô;” vị ây tập: “An tịnh tâm hành, 
tôi sẽ thở ra.” (55) 

Vị ấy tập như thế này: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô;” vị ấy 
tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập như thế này: “Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô;” vị ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập như thế này: “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô;” 
vị ây tập: “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập như thế nảy: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô;” vị ây tập: “Với tâm giải thoát, 
tôi sẽ thở ra.” (56) 

Vị ấy tập như thế này: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô;” vị 
ấy tập: '““Quán vô thường tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Quán ly tham, 
tôi sẽ thở vô;” vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: 
“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô;” vị ây tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô;” vị ấy tập: “Quán từ 
bỏ, tôi sẽ thở ra.” (57) 

Này Änanda, bất cứ khi nào, một vị Tỷ-kheo, khi thở vô dài, 
vị ây biết: “Tôi thở vô dài”... (nz rên) ... khi vị ấy tập như thế 
này: “ An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô; an tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
ra.” - Trong lúc ấy, vị Tỷ-kheo sống quán thân trong thân, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự được những tham đắm và 
ưu phiền đối với cuộc đời. Vì sao vậy? Ta gọi đây là một loại thân, 
nảy Änanda, nghĩa là, thở vô và thở ra. Vì thế, này Änanda, trong 
lúc ây vị Tỷ-kheo sông quán thân trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đã chế ngự được những tham đắm và ưu phiền đối 
VỚI cuộc đời. 

Này Ãnanda, bất cứ khi nảo vị Tý-kheo tập như thế này: 
“Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”... khi vị ấy tập: “An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra.” — Trong lúc ấy vị Tỷ-kheo sông quán thọ trong 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự được những 
tham đắm và ưu phiên đối với cuộc đời. Vì sao vậy? Ta gọi đây là 
một loại cảm thọ, này Ananda, nghĩa là, chú tâm theo dõi thở vô 
và thở ra. (s8) Vì thể, này Änanda, trong lúc ấy vị Tỷ-kheo sống 
quán thọ trong thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự 


VIIL TU TẬP TÂM 357 
được những tham đắm và chán ghét đối với cuộc đời. 

Này Ananda, bất cứ khi nào vị Tỷ-kheo tập như thế nảy: 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”... khi vị ấy tập: “Với tâm giải 
thoát, tôi sẽ thở ra” — Trong lúc ấy, vị Tỷ-kheo sông quán tâm trong 
tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự được những 
tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. Vì sao vậy? Này Ãnanda, 
ta nói rằng tu tập pháp quán niệm hơi thở sẽ không có sự phát triển 
thiền định đối với người tâm bị thất niệm, thiếu tỉnh giác. Vì thế, 
này Änanda, trong lúc ấy vị Tỷ-kheo sống quán tâm trong tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự được những tham 
đăm và ưu phiên đối với cuộc đời. 

Này Änanda, bất cứ khi nào vị Tỷ-kheo tập như thế này: 

“Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”... khi vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra.” — trong lúc ấy, vị Tỷ-kheo sống quán pháp trong pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự được những tham 
đăm và ưu phiền đối với cuộc đời. Sau khi thấy với trí tuệ thế nào 
là sự đoạn trừ tham ưu, vị ấy là người nhìn sự vật với tâm xả. (59) 
Vì thế, này Änanda, trong lúc ấy vị Tỷ-kheo sống quán pháp trong 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự được những 
tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. 

Này Ananda, chính khi nào pháp quán niệm hơi thở được 
phát triển và tu tập theo cách này thì sẽ thành tựu bốn nền tảng của 
chánh niệm. 


Hi. Thành tựu bảy giác chi] 


Này Änanda, thế nào là bốn nên tảng của chánh niệm, khi 
được phát triên và tu tập, sẽ thành tựu được bảy giác chỉ? 


Bắt cứ khi nào, một vị Tỷ-kheo sống quán thân trong thân, 
vào lúc đó chánh niệm không bị tán loạn đã được an trú trong vị 
ấy. Này Änanda, bất cứ khi nào chánh niệm không bị tán loạn đã 
được an trú trong vị Tỷ-kheo, vào lúc đó niệm giác chi được sinh 
khởi trong vị ây; vào lúc đó vị ấy tu tập niệm giác chỉ; vào lúc â ây 
niệm giác chỉ do vị ấy tu tập được thành tựu viên mãn trong vị ấy. 
(60) 

Trong khi an trú với chánh niệm như vậy, với trí tuệ vị Tỷ- 
kheo phân tích, quan sát, nghiên cứu pháp ấy. Này Änanda, bắt cứ 


358 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


khi nảo, vị Tỷ-kheo an trú với chánh niệm như vậy, với trí tuỆ vị 
Tỷ-kheo phân tích, quan sát, nghiên cứu pháp ấy, vào lúc đó trạch 
pháp giác chỉ (61) được sinh khởi trong vị ấy; vào lúc đó vị ấy tu 
tập trạch pháp giác chỉ; vào lúc ấy trạch pháp giác chi được thành 
tựu viên mãn trong vị ấy. 


Trong khi vị Tyỷ-kheo với trí tuệ, phân tích, quan sát, nghiên 
cứu pháp ấy, năng lực tinh tấn khởi lên mà không bị sút giảm. Này 
Änanda, bất cứ khi nào năng lực tỉnh tấn của vị Tỷ-kheo khởi lên 
mà không bị sút giảm khi phân tích, quan sát, nghiên cứu pháp â Ấy 
với trí tuệ, vào lúc đó tinh tấn giác chi được sinh khởi trong VỊ ây; 
vào lúc đó vị ấy tu tập tỉnh tấn giác chỉ; vào lúc ấy tỉnh tân giác chỉ 
được thành tựu viên mãn trong vị ẫy. 


Khi tinh tấn đã được khởi sinh, trong vị ấy khởi lên tinh thần 
hoan hỷ. Này Änanda, bất cứ khi nào tinh thần hoan hỷ khởi lên 
trong vị Tỷ-kheo đã tu tập tinh tấn viên mãn, vào lúc đó hỷ giác chi 
được sinh khởi trong vị ây; vào lúc đó vị ấy tu tập hỷ giác chỉ; vào 
lúc ấy hỷ giác chi được thành tựu viên mãn trong vị ấy. 


Đối với vị Tỷ-kheo tâm đã khởi sinh hoan hý, thân của vị 
ây được khinh an và tâm cũng được khinh an. Này Änanda, bất 
cứ khi nào, vị Tỷ-kheo đã thành tựu viên mãn hỷ, thân vị ấy được 
khinh an và tâm cũng được khinh an, vào lúc đó khinh an giác chì 
được sinh khởi trong vị ấy; vào lúc đó vị ấy tu tập khinh an giác 
chỉ; vào lúc ấy khinh an giác chi được thành tựu viên mãn trong 
vị ẫy. 

Đối với vị Tỷ-kheo thân đã được khinh an và hoan hỷ, tâm 
của vị ấy được định tĩnh. Này Änanda, bất cứ khi nào tâm của vị 
Tỷ-kheo được định tĩnh, thân được khinh an và hoan hỷ, vào lúc 
đó định giác chỉ được sinh khởi trong vị ấy; vào lúc đó vị ấy tu tập 
định giác chi; vào lúc ấy định giác chi được thành tựu viên mãn 
trong vị ấy. 


Khi tâm của vị Tỷ-kheo được định tĩnh như vậy, vị ấy nhìn 
sự vật với tâm xả. Này Änanda, bất cứ khi nào tâm vị Tỷ-kheo 
được định tĩnh như vậy, vị ấy nhìn sự vật với tâm xả, vào lúc đó 
xả giác chi được sinh khởi trong vị ấy; vào lúc đó vị ấy tu tập xả 
giác chỉ; vào lúc ấy xả giác chi được thành tựu viên mãn trong 
vị Ấy. 


VII. TU TẬP TÂM 359 


Này Änanda, bất cứ khi nào, vị Tỷ-kheo sống quán thọ 
trong thọ... quán tâm trong tâm... sông quán pháp trong pháp, 
vào lúc đó chánh niệm không bị tán loạn đã được an trú trong vị 
ây. Này Ananda, bât cứ khi nào chánh niệm không bị tán loạn đã 
được an trú trong vị Tỷ-kheo, vào lúc đó niệm giác chi được sinh 
khởi trong vị ây; vào lúc đó vị ấy tu tập niệm giác chỉ; vào lúc 
ây niệm giác chi đo vị ấy tu tập được thành tựu viên mãn trong 
vị Ấy. 

[Tát cả giác chỉ phải được phối hợp như trong trường hợp nên 
tảng thứ nhất của chánh niệm] 

Khi tâm của vị Tỷ-kheo được định tĩnh như vậy, vị ấy nhìn 
sự vật với tâm xả. Này Ananda, bât cứ khi nào tâm vị Tỷ-kheo 
được định tĩnh như vậy, vị ây nhìn sự vật với tâm xả, vào lúc đó 
xả giác chi được sinh khởi trong vị ây; vào lúc đó vị ây tu tập xả 
giác chi; vào lúc ây xả giác chi được thành tựu viên mãn trong 
VỊ ây. 

Này Änanda, khi bốn nền tảng của chánh niệm được phát 
triên và tu tập như vậy, sẽ thành tựu được bảy giác chi. 

Hi. Thành tựu chánh trí và chánh giải thoát] 

Này Änanda, thế nào là bảy giác chi được phát triển và tu 
tập, sẽ thành tựu chánh trí và chánh giải thoát? 

Này Ananda, ở đây, vị Tý-kheo tu tập niệm giác chi, đặt 
trên nên tảng viên ly, ly tham, và đoạn diệt đưa đên giải thoát. VỊ 
ây tu tập trạch pháp giác chi... tính tân giác chi... hỷ giác chi... 
khinh an giác chi... định giác chị... xả giác chị, đặt trên nên tảng 
viên ly, ly tham, và đoạn diệt, đưa đến giải thoát. 

Này Änanda, khi bảy giác chi được phát triển và tu tập như 
vậy, sẽ thành tựu tựu chánh trí và chánh giải thoát. 


(Tương Ung BK 54:13; V 328-33; @& Trung BK III Kinh 118: 
Kinh Nhập Tức Xuát Tức Niệm, tr. 255-264) 


10. CHỨNG ĐẮC GIÁC NGỘ 


Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất(Sãriputta) trú ở Xá-vệ (Sãvatth1), 
tại rừng Kỳ-đà (Jeta), thuộc vườn Câp Cô Độc (Anathapindika). (62) 


360 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Vào một buổi sáng, Tôn giả đắp y, cầm y bát, đi vào SavatthT đề khất 
thực. Sau khi đã khất thực ở Sãvatthĩ và trở về, sau bữa ăn, Tôn giả đi 
đến Khu Rừng Của Người Mù (Andhavana) để nghỉ ngơi. Sau khi 
đi vào Andhavana, Tôn giả đến ngồi nghỉ trưa ở một gốc cây. 

Rồi vào buổi chiều, Tôn giả Sãriputta rời chỗ nghỉ ngơi và 
đi đến rừng Kỳ-đà, thuộc vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Änanda thấy 
Tôn giả Sãriputta từ xa đi đến liền nói với Tôn giả Sãriputta: “Hiền 
giả Sãriputta, các căn của hiền giả thanh tịnh, sắc mặt trong sáng. 
Hiền giả đã an trú ở nơi nào trong ngày?” 

— Ở đây, này hiền giả, tôi đã ly dục, ly các pháp bất thiện, đã 
nhập định và an trú vào Sơ thiền, với hỷ lạc do ly dục sanh, vẫn 
còn tầm và tứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang 
nhập Sơ thiền” hay “Tôi đã chứng được Sơ thiền” hay “Tôi vừa ra 
khỏi Sơ thiền.” 


— Như vậy, chắc hắn là vì hiền giả từ rất lâu đã nhồ sạch các 
tùy miên về “cái tôi” và “cái của tôi” và ngã mạn, nên những ý nghĩ 
như vậy không còn khởi lên trong tâm hiên giả. (63) 

[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lời: | 

— Ở đây, này hiền giả, làm lắng dịu tầm và tứ, tôi đã chứng 
và an trú Nhị thiên, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm 
và tứ, nội tĩnh nhât tâm. Tuy vậy, này hiện giả, tôi không khởi lên 
ý nghĩ: “Tôi đang nhập Nhị thiên” hay “Tôi đã chứng được Nhị 
thiền” hay “Tôi vừa ra khỏi Nhị thiền.” 

— Như vậy, chắc hăn là vì hiền giả từ rất lâu đã nhồ sạch các 
tùy miên về “cái tôi” và “cái của tôi” và ngã mạn, nên những ý nghĩ 
như vậy không còn khởi lên trong tâm hiên giả. 

[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lời: | 

— Ở đây, này hiền giả, với việc ly hỷ, trú xả, và với chánh 
niệm tỉnh giác, thân tôi cảm nhận được lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là “xả niệm lạc trú”, tôi chứng và trú Tam thiền. Tuy vậy, này 
hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang nhập Tam thiền” 
hay “Tôi đã chứng được Tam thiền” hay “Tôi vừa ra khỏi Tam 
thiền.” (tiếp theo như trên) 


[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lòi:] 


VII. TU TẬP TÂM 361 

— Ở đây, này hiền giả, với sự từ bỏ khổ và lạc, diệt hỷ và ưu 

đã cảm thọ từ trước, tôi chứng và an trú Tứ thiền, một trạng thái 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tuy vậy, này hiền giả, 


~ 


tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng đắc Tứ thiên... 
[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lời: | 


— Ở đây, này hiền giả, với sự vượt lên hoàn toàn các ý tưởng 
về sắc, với sự đoạn diệt ý tưởng về tác động của các giác quan, 
không chú ý đến ý tưởng về sự dị biệt, ý thức rằng “không gian 
là vô biên”, tôi chứng và an trú Không Vô Biên Xứ. Tuy vậy, này 
hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng đắc Không 
Vô Biên Xứ...” 

[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lòi:] 

— Ở đây, này hiền giả, với sự vượt lên hoản toàn ý tưởng về 
Không Vô Biên Xứ, ý thức rằng “thức là vô biên”, tôi chứng và an 
trú Thức Vô Biên Xứ. Tuy vậy, này hiền giả, cội không khởi lên ý 


~ 


nghĩ: “Tôi đang chứng đắc Thức Vô Biên Xứ... 

[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lời: | 

— Ở đây, này hiền giả, với sự vượt lên hoàn toàn ý tưởng về 
Thức Vô Biên Xứ, ý thức răng “không có gì cả”, tôi chứng và an 
trú Vô Sở Hữu Xứ. Tuy vậy, này hiên giả, tôi không khởi lên ý 
nghĩ: “Tôi đang chứng đăc Vô Sở Hữu Xứ...” 

[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lòi:] 

— Ở đây, này hiền giả, với sự vượt lên hoản toàn ý tưởng về 
Vô Sở Hữu Xứ, tôi chứng và an trú Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ. 
Tuy vậy, này hiên giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang chứng 
đặc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ...” 

[Vào một dịp khác, Tôn giả Sãriputta đã trả lời: | 

— Ở đây, này hiền giả, với sự vượt lên hoản toàn ý tưởng 
vê Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, tôi chứng và trú Diệt thọ tưởng 
định. Tuy vậy, này hiên giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang 
đạt được Diệt thọ tưởng định,” hay “Tôi đã chứng được Diệt thọ 
tưởng định” hay ““Tôi vừa ra khỏi Diệt thọ tưởng định.” (64) 


— Như vậy, chắc hăn là vì hiên giả từ rât lâu đã nhô sạch các 


362 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
tùy miên về “cái tôi” và “cái của tôi” và ngã mạn, nên những ý nghĩ 
như vậy không còn khởi lên trong tâm hiên giả. 


(Tương Ưng BK III, Ch. 7: Tương Ung Sariputa, tr. 381-387) 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 


IX 


CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 


363 


364 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 365 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Những kinh văn trích dẫn trong chương vừa qua đã nói đến 
thiền định như là việc thực hành rèn luyện tâm linh nhắm đến hai 
nhiệm vụ: làm an tịnh tâm và phát sinh tuệ giác. Tâm tĩnh lặng, 
an định và vững chãi là nền tảng của tuệ giác. Tâm tĩnh lặng quan 
sát các hiện tượng như chúng sanh và diệt, và từ sự chuyên chú 
quan sát và khám phá tìm hiểu ấy khởi lên “tuệ giác cao thượng về 
các pháp” (adhipaññadhamma-vipassana). Khi trí tuệ tiếp tục tăng 
cường và phát triển, nó thâm nhập càng lúc càng sâu hơn vào bản 
chất của vạn pháp, và đạt đến đỉnh cao với tri kiến đầy đủ trọn vẹn 
được gọi là giác ngộ (sambodlhi). 


Từ Pali “o2aø72°(Nam Phạn) ở đây được dịch là “trí tuệ”, từ 
tương đương trong tiếng Sanskrit (Bắc Phạn) là bát nhã (øza/ñã;). 
từ này được dùng đặt tên cho bài kinh rất dài là Bát-nhã-ba-la-mật 
(prajñaparamitiđ) trong Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, ý niệm trí 
tuệ / bát nhã (pañña / pra/ña) là công cụ chính trên con đường đi 
đến giác ngộ không bắt nguồn từ văn học bát-nhã, mà đã hòa nhập 
trong giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy. Các bộ kinh Nikãya 
dùng từ øzññä không những như một điểm giáo lý mà còn là một 
đề tài phong phú cho những hình ảnh ấn dụ. Như vậy, Kinh Văn 
IX, 1 (1)-(2) nói đến pzññã theo thứ tự như là ánh sáng và con 
dao. Đó là ánh sáng siêu phàm bởi vì nó soi sáng bản chất đích 
thực của các pháp và xóa tan bóng tối của vô minh. Nó là con dao 
- một con dao sắc bén của người đô tế - bởi vì nó chặt đứt xuyên 
suốt đồng phiền não rối rắm và từ đó mở ra con đường giải thoát. 


Từ PalI paøña được rút ra từ ngữ căn của động từ Ø4 (Sanskrit: 
jñã), nghĩa là “biết, với tiếp đầu ngữ pz đứng trước nó, đã cho 
nghĩa gốc một nét tinh tế năng động hơn. Vì thế paññã / prajñã 
(trí tuệ / bát nhã) nghĩa là biết hay hiểu, không phải như một sự 
sỡ hữu, nhưng là một hành động: hành động biết, hành động hiểu, 


366 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


hành động nhận biết. Trong tiếng Päli, động từ pđ/znã, “người 
hiểu chuyên tải ý nghĩa này hữu hiệu hơn là danh từ tương ứng 
với nó là paññã (a). Tuy nhiên, paññã có ý nghĩa là một loại hiểu 
biết cao hơn sự hiểu biết bình thường khi con người hiểu một điều 
gì, như là, hiểu một đoạn trong sách giáo khoa về kinh tế học, hay 
là hiểu những ý nghĩa bao hàm của một cuộc tranh luận về pháp 
lý. Paññã mang ý nghĩa sự hiểu biết phát sinh từ sự rèn luyện tâm 
linh, soi sáng bản chất của các pháp, và đạt đến đỉnh cao là sự 
thanh tịnh tâm và giải thoát tâm. Vì lý do này, mặc dù có những 
bắt lợi, tôi vẫn tiếp tục dùng ý nghĩa quen thuộc của nó là “trí tuệ °. 


Văn học Phật giáo hiện đại thường chuyền tải hai ý niệm về 
từ trí tuệ (paZñ4) mà hầu như đã trở thành nguyên tắc trong sự hiểu 
biết thông thường về Phật giáo. Nghĩa thứ nhất của paññã (rí tuệ 
bái-nhã) là tuyệt đối không thuộc về khái niệm và không biện luận, 
một kiểu nhận thức phủ nhận mọi qui luật về suy luận hợp luận lý; 
nghĩa thứ hai, paññã phát sinh tự nhiên, qua một hành động thuần 
túy trực giác ( đột nhiên và tức khắc như một tia chớp sáng lòa, Hai 
nhận mọi quy luật về suy luận, thì nó không thê đi tiếp cận bởi 
bất cứ hoạt động thuộc về khái niệm nào, nhưng chỉ có thể sinh 
khởi khi hoạt động thuộc về khái niệm, lý luận phân biệt đã bị mất 
tác dụng. Và việc chấm dứt khái niệm hóa này cũng giống như phá 
sập một tòa cao Ốc, phải là một việc rất nhanh, một sự triệt hạ tư 
tưởng không hề được chuẩn bị bởi tri kiến chín muồi được tích lũy 
từ trước. Như vậy, trong sự hiểu biết phổ biến về Phật giáo, paññã 
phủ nhận luận lý và dễ dàng rơi vào loại “trí tuệ khùng điênˆ, một 
kiểu quan hệ với thế giới lắc lư qua lại giữa ranh giới mong manh 
của siêu luận lý và điên khùng, không thể hiểu được, khiến tâm trí 
kinh ngạc sững sờ. 


Những ý tưởng ấy về paññz không nhận được sự ủng hộ nảo 
từ giáo lý của các bộ kinh Nikãya, vôn luôn luôn lành mạnh, trong 
sáng và hợp lý. Thử nhìn hai quan điểm ấy theo thứ tự ngược lại. 
Thứ nhất, hoàn toàn không phải phát sinh tự nhiên, paññã trong 
các bộ kinh Nikãya chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp hữu vi, 
phát sinh từ một bối cảnh ngầm của các nhân duyên và điều kiện. 
Và thứ hai, paññäã không phải chỉ là trực giác đơn thuần, nhưng là 
một tri kiến biết phân biệt thận trọng mà vào một giai đoạn nào đó 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 367 


có liên quan đến những vận hành thuộc về khái niệm thật rõ ràng 
chính xác. Pzññz trực tiếp hướng đến những lãnh vực của tri kiến. 
Những lãnh vực đó, được biết trong các bài luận giải tiếng Päli 
như là “mảnh đất của trí tuệ” (paãñãbhữmi), cần phải được nghiên 
cứu và năm vững thật thông suốt qua sự hiểu biết thuộc khái niệm 
trước khi tuệ giác trực tiếp không thuộc khái niệm, hoàn thành 
được công việc của nó một cách hữu hiệu. Đề nắm vững những 
lãnh vực nảy cần có sự phân tích, phân biệt và đánh giá đúng đắn. 
Từ một khối không lỗ các sự kiện, hành giả phải có khả năng rút 
ra được một vài khuôn mẫu căn bản làm nên tảng cho mọi kinh 
nghiệm và dùng những khuôn mẫu đó như là những chuẩn mực đề 
quán chiếu thật kỹ những kinh nghiệm của bản thân hành giả. Tôi 
sẽ nói nhiều hơn về điều này trong các phân sau. 


Điều kiện nền tảng để có trí tuệ được đặt trong một cầu trúc 
ba tầng của sự tu tập Phật giáo. Như chúng ta đã thấy, trong ba 
ngành tu học của Phật đạo, Giới có chức năng hoạt động như nên 
tảng của Định và Định là nền tảng của Tuệ. Như vậy, điều kiện 
tức khắc để khởi sinh trí tuệ là định. Như Đức Phật đã dạy: “Này 
các Tý-kheo, hãy phát triển định. Một hành giả có định sẽ thấy 
các pháp đúng như thật.” (2) “Thấy được các pháp đúng như thật” 
là công việc của trí tuệ; nền tảng tức khắc đề thấy đúng như thật 
là định. Vì định tùy thuộc vào các hành xử đúng đắn của thân và 
khâu, nên giới cũng là một điều kiện của trí tuệ. 

Kinh Văn IX, 2 cho chúng ta một bảng liệt kê tám nhân 
duyên và điều kiện đề đạt được “trí tuệ làm nền tảng cho đời sống 
tâm linh' và đề đưa trí tuệ đến mức độ thuần thục chín muỗi. Đặc 
biệt đáng chú ý là điều kiện thứ năm, vốn không những nhân mạnh 
sự đóng góp của việc nghiên cứu Giáo pháp đối với sự phát triển 
trí tuệ mà còn ấn định một chương trình giáo dục tuần tự tiếp nối 
nhau. Thứ nhất là “học thật nhiều” những “giáo pháp đẹp ở chặng 
đầu, đẹp ở chặng giữa, đẹp ở chặng cuối.” Rồi hành giả học thuộc 
lòng; rôi tụng đọc lớn; rôi dùng tâm trí nghiên cứu tìm tòi; và cuối 
cùng “thâm nhập chúng thật sâu với chánh kiến.” Bước cuối cùng 
có thê tương đương với tuệ giác trực tiếp, nhưng ' tuệ giác ấy được 
chuẩn bị bởi những bước trước đó, vốn đã cung cập “thông tin cần 
thiết cho việc thâm nhập thấu suốt xảy ra. Từ điểm này, chúng ta 
có thể thấy răng trí tuệ không phải sinh khởi tự động trên nền tảng 


368 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


của định, nhưng tùy thuộc vào một sự hiểu biết thuộc khái niệm 
thật rõ ràng chính xác về Giáo pháp do việc nghiên cứu, suy tư và 
quán chiếu sâu xa về giáo lý. 

Như là một chỉ phân của Bát Thánh đạo, trí tuệ được biết như 
là “chánh tri kiến (sømmadhih¡). Kinh Văn TX, 3, một phiên bản 
tóm lược của Kinh Sømznäadhifhi, Kinh Chánh Tri Kiến (Trung BK 
9), cho chúng ta một cái nhìn tổng quát thật xuất sắc về “mảnh đất 
trí tuệ.” Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta) là đại đệ tử của Đức Phật, 
là bậc trí tuệ đệ nhất, giảng bài pháp này cho một nhóm Tỷ-kheo 
đồng tu. Từ thời xa xưa, bài kinh nảy đã được dùng như bài kinh 
căn bản mở đầu cho việc nghiên cứu Phật pháp trong các tu viện 
ở miền Nam Á. Theo bài luận giải cổ điển về kinh này, chánh kiến 
có hai mặt: chánh kiến thuộc về khái niệm, là sự năm vững kiến 
thức về Giáo pháp; và chánh kiến thuộc về thực nghiệm, là trí tuệ 
trực tiếp thâm nhập Giáo pháp. Chánh kiến thuộc về khái niệm, 
được gọi là “chánh kiến phù hợp với chân lý” (saccämulomika- 
sammadhifthi), là sự hiểu biết đúng đắn về Giáo pháp có được nhờ 
học hỏi và nghiên cứu sâu về những lời dạy của Đức Phật. Sự hiểu 
biết đó, mặc dù thuộc về khái niệm hơn là thực nghiệm, là không 
hề khô căn vô ích. Khi được bắt nguồn từ niềm tin vào sự giác ngộ 
của Đức Phật và được thúc đây bởi quyết tâm mạnh mẽ đề chứng 
ngộ được chân lý của Giáo pháp, sự hiểu biết ấy phục vụ như là 
mầm mồng từ đó chánh kiến thực nghiệm sẽ xoay quanh nó và trở 
thành một bước quan trọng trong việc phát triển trí tuệ. 


Chánh kiến thực nghiệm là sự nhận thức được chân lý của 
Giáo pháp - trên hết là Tứ diệu đề - bằng chính kinh nghiệm trực 
tiếp của bản thân. Vì lý do đó, nó được gọi là “chánh kiến thâm 
nhập vào các chân lý” (saccapativedha-sammadhiihi). Đề đạt đến 
sự thâm nhập trực tiếp, hành giả bắt đầu bằng sự hiểu biết đúng 
đắn về giáo pháp thuộc khái niệm, và băng cách thực hành, chuyền 
hóa hiểu biết này thành tri giác trực tiếp. Nếu chánh kiến thuộc 
khái niệm được so sánh với một bàn tay - một bàn tay nắm lây 
chân lý với sự trợ giúp của các khái niệm - thì chánh kiến thực 
nghiệm có thể so sánh với con mắt. Đó là con mắt trí tuệ, cái thấy 
về Giáo pháp, thấy trực tiếp vào chân lý tối thượng, mà chúng ta 
đã bị che khuất quá lâu, do tham sân s1 của chúng ta. 


Bài Kinh Chánh Tri Kiến nhằm mục đích giải thích đầy đủ 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 369 


những nguyên lý cần phải được hiểu bằng chánh kiến về khái niệm 
và được thâm nhập bằng chánh kiến thực nghiệm. Tôn giả Sãriputta 
giảng giải những nguyên lý ấy dưới mười sáu tiêu đề: các thiện 
pháp và bất thiện pháp, bốn dưỡng chất của đời sống, Tứ diệu đề, 
mười hai nhân duyên, và các lậu hoặc. Cân ghi nhận rằng từ phần 
thứ hai đến phần cuối của bài kinh, Tôn giả đã đóng khung tất cả 
những lời giảng dạy theo cùng một mẫu mực, một mẫu mực hé lộ 
cho thấy nguyên lý về nhân duyên là khung sườn của toản bộ lời 
giảng dạy. Bất cứ nói đến hiện tượng nảo, Tôn giả giảng giải bằng 
cách đưa ra ánh sáng bản chất riêng biệt của nó, sự sinh khởi, sự 
đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt. Vì đây là mẫu mực 
nên tảng của Tứ diệu đế, tôi sẽ gọi nó là “mẫu mực Tứ diệu đề.” 
Mẫu mực nảy xuất hiện nhiều lần trong suốt các bộ kinh Nikãya 
như là một trong những khuôn mẫu qua đó các pháp cần được nhìn 
thấy như vậy đề đạt đến tuệ giác đích thực. Sự áp dụng khuôn mẫu 
này cho ta thấy rõ rằng không có một thực thể nảo là biệt lập hay 
tự cô lập, nhưng là kết nỗi với các pháp khác trong một mạng lưới 
phức tạp của những tiến trình duyên khởi. Chìa khóa đưa đến giải 
thoát nằm trong sự hiểu biết những nguyên nhân duy trì mạng lưới 
này và tìm cách đưa chúng đến chỗ đoạn diệt trong tự thân của 
mình. Việc này được thực hiện bằng cách thực hành Bát Thánh đạo, 
là con đường đưa đến sự dập tắt các nguyên nhân đó. 


Chánh kiến vượt thoát thế gian, đạt được bằng cách thâm 
nhập bắt cứ để tài nào trong số mười sáu đề tài được giảng giải 
trong bài kinh, xảy ra trong hai giai đoạn chính. 

Giai đoạn đầu là chánh kiến của người hữu học (sek»ø2), là vị 
đệ tử với tâm bất thối chuyên, đi vào con đường giải thoát nhưng 
chưa đạt đến đích cuối cùng. Giai đoạn này được chỉ định bằng 
những từ mở đầu mỗi đoạn kinh, “(hành giả) có lòng tin bất động 
đối với Giáo pháp và đã đạt đến Chánh pháp này.” Những từ ngữ 
nảy có nghĩa là chánh kiến như là một tầm nhìn về các nguyên lý 
đích thực, một tuệ giác đã khởi đầu sự chuyên hóa cấp tiến trong 
người đệ tử nhưng chưa được viên mãn. Giai đoạn hai là chánh 
kiến vượt thoát thế gian của bậc A-la-hán, được mô tả bằng lời 
kết của mỗi đoạn kinh. Những lời đó chỉ rõ rằng vị đệ tử đã dùng 
chánh kiến để đoạn trừ những phiền não cấu uế còn sót lại và đã 
đạt được giải thoát hoàn toản. 


370 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Trong phần 4, chúng ta đi đến chỗ mà tôi gọi là “lãnh vực trí 
tuệ”, những lãnh vực được tuệ quán khám phá và thâm nhập. Nhiều 
bài kinh trong phần này xuất phát từ Tương Ưng Bộ Kinh, mà phần 
lớn các chương được dành đề nói về những giáo lý chính yếu của 
Phật giáo Nguyên thủy. Tôi đưa vào đây những bài tuyển chọn về 
năm uân, sáu căn, các giới (theo từng nhóm pháp số khác nhau), lý 
Duyên khởi và Tứ diệu đế. Khi chúng ta xem lại những bài tuyên 
chọn đó, chúng ta sẽ nhận thấy có vài mẫu mực xuất hiện nhiều lần. 


Kinh Văn IX, 4, (1) Năm Uẩn. Năm uân (pañca-kkhandha) 
là những phạm trù mà các bộ kinh Nikãya dùng để phân tích kinh 
nghiệm con người. Năm uân ấy là: (1) Sắc (zz»a) là thành phần 
vật lý của kinh nghiệm; (2) thọ (vedan2) là “tính chất tình cảm” 
của kinh nghiệm - vui sướng, đau khổ hay trung tính; (3) tưởng 
(saZñZ). sự nhận diện các pháp qua những dấu hiệu và đặc điểm 
riêng của chúng: (4) hành (szä&#ra), một từ dùng để chỉ những 
yếu tố tỉnh thần đa dạng liên quan đến ý muốn, sự lựa chọn, và dự 
định; và thức (v/2Zana), nhận thức sinh khởi từ một trong sáu căn 
- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Khảo sát năm uấn, là đề tài của Kinh Tương Ưng Uẫn 
(Khandhasamyuta - Tương Ung Bộ Kinh, chương 22), là rất quan 
trọng đối với giáo lý của Đức Phật vì ít nhất là bốn lý do. 7h 
nhất, năm uân là điểm tham khảo tối thượng của chân lý thứ nhất, 
tức là Khô đề (xem phân giảng giải chân lý thứ nhất trong Kinh Văn 
TL (5). và bởi vì tất cả bốn chân lý đều xoay quanh Khô, hiểu được 
năm uẩn là cần thiết để hiểu Tứ diệu đề nói chung. 7#⁄ hai, năm 
uẩn là mục tiêu của chấp thủ và như vậy đóng góp vào nguồn gốc 
phát sinh khổ trong tương lai. 7; ba, chấp thủ phải được diệt 
trừ để đạt được giải thoát. Và /hứ ứ, thứ trí tuệ cần thiết để diệt 
trừ chấp thủ là tuệ quán rõ ràng chính xác vào bản chất đích thực 
của năm uấn. Chính Đức Phật đã tuyên bố rằng bao lâu mà Ngài 
không hiểu được năm uân về tính chất biệt lập của chúng, sự sinh 
khởi, đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt chúng, thì Ngài 
không tuyên bố Tăng Ngài đã đạt được giác ngộ hoàn toàn. Sự hiểu 
biết trọn vẹn về năm uân như vậy là một nhiệm vụ mà Ngài đã 
khuyên dạy đệ tử của Ngài. Ngài nói, năm uẩn là những pháp cần 
phải được hiểu trọn vẹn; sự hiểu biết trọn vẹn về năm uân đem lại 
sự diệt trừ tham sân s1. (Tương Ung BK 22:23) 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 371 


Từ “khandhd` (Sanskrit: skandha), ngoài các Ÿ nghĩa khác, có 
nghĩa là một tập hợp chồng chất lên nhau, một đống (zas¡). Năm 
uân được gọi như vậy bởi vì mỗi uân như là một tập hợp đa dạng 
của nhiều hiện tượng cùng chung một đặc tính tiêu biểu, kết hợp 
lại với nhau đưới cùng một tên gọi. Như vậy, dù có bất cứ hình sắc 
nào, “quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
thiển hay vi tế, thấp kém hay cao thượng, xa hay gần,” đều được 
bao gồm vảo sắc uẫn; dù có bất cứ cảm thọ nào, “quá khứ, tương 
lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, thập 
kém hay cao thượng, xa hay gần,” đều được bao gồm vảo thọ uẫn, 
cũng vậy đối với các uần khác. Kinh Văn IX, 4, ạ) (a) liệt kê bằng 
từ ngữ đơn giản những thành phần cấu tạo của mỗi uân và chứng tỏ 
rằng mỗi uần sinh và diệt tương quan với những điều kiện đặc thù 
của nó; Bát Thánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt các uân. Ở 
đây, chúng ta thấy “khuôn mẫu Tứ diệu đế” được áp dụng với năm 
uẩn, một sự áp dụng rất hợp luận lý theo vai trò của năm uấn trong 
việc trình bày chân lý thứ nhất. 


Bài kinh này phân biệt sự khác nhau giữa các vị hữu học 
và bậc A-la-hán cũng tương tự như sự phân biệt trình bày trong 
Kinh Chánh Tri Kiến. Các vị hữu học đã trực tiếp biết năm uân 
qua “khuôn mẫu Tứ diệu đế” và đang tu tập để tiến tới sự lụi tản 
và đoạn diệt chúng; như thế họ đã “đặt được chân (gadhanri) vào 
Giáo pháp và Giới luật này." ' Các bậc A-la-hán cũng đã trực tiếp 
biết được năm uần qua “khuôn mẫu Tứ diệu đế”, nhưng các vị này 
đã đi xa hơn các vị hữu học. Các bậc A-la-hán đã loại trừ được mọi 
chấp thủ với năm uân và đã được giải thoát nhờ không chấp thủ; 
như vậy, họ được gọi là “những bậc toàn vẹn” (kevaiino), những vị 
không còn được mô tả theo vòng luân hồi. 


Năm Uẫn (2a vào Tương Ưng BK số 22:56-57 và 22:95) 


372 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 











Uẫn | Nội dung Điều kiện | Ví dụ 
Sắc Tứ đại và các hình thái | v, nấy | Một khối 
xuât phát từ chúng 5 bọt 
Sáu loại cảm thọ: phát ˆ 
Thọ sinh do xúc chạm qua Xúc chạm vo bác: 
bóng nước 


mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý 





Sáu loại tưởng: sắc, 
Tưởng | thanh, hương, vị, xúc và | Xúc chạm | Một ảo ảnh 
pháp 

Sáu loại hành: liên hệ 
Hành | đến sắc, thanh, hương, Xúc chạm 
vị, xúc và pháp. 





Một thân 
cây chuôi 

















Sáu loại thức: nhãn thức, Một ảo 
Thức | nhĩ thức, tỷ thức, thiệt Danh sắc tưởng 
thức, thân thức, ý thức huyền hoặc 





Một số các câu hỏi đáp chỉ tiết về năm uầấn, nhìn chúng từ 
những góc độ khác nhau, có thể tìm thấy ở Kinh Văn IX, 4 (1) 
(b). Vì năm uân tạo thành kinh nghiệm thường ngày của chúng 
ta là mục tiêu của chấp thủ (upadãna), chúng thường được gọi 
là năm thủ uẫn (pañc upãdãnakkhandhä). Chấp thủ vào năm uân 
xảy ra theo hai hình thái chính, mà chúng ta có thể gọi là chiếm 
hữu và nhận diện đồng hóa. Người ta có thê nắm giữ chúng hoặc 
giành quyên sở hữu chúng, nghĩa là chiếm hữu chúng; hoặc người 
ta dùng chúng như là cơ sở cho những quan điểm về cái ngã của 
mình hay về lòng ngã mạn (“tôi hơn người, tôi bằng người, tôi 
thua kém người”), nghĩa là người ta nhận diện đồng hóa mình với 
chúng. Như các bộ kinh Nikãya đã dạy, chúng ta có khuynh hướng 
nghĩ đến năm uần như thế này: “Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự 
ngã của tôi” (etam mama, eso ham asmi, eso me afíđ). Trong câu này, 
khái niệm “Đây là của tôi” tiêu biểu cho hành động chiếm hữu, 
một chức năng của ái dục (/zn2). Những khái niệm “Đây là tôi” 
và “Đây là tự ngã của tôi” tiêu biểu cho hai loại nhận diện đồng 
hóa, loại thứ nhất biểu lộ lòng ngã mạn (mang), loại thứ hai biểu lộ 
những quan điểm (difthi) Q@). 


Từ bỏ khát ái là quá khó bởi vì khát ái được quan điểm tăng 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 373 


cường sức mạnh, quan điểm â ây đã hợp lý hóa sự nhận diện đồng 
hóa của chúng ta với năm uân và vì thế trang bị cho khát á ái một lá 
chăn bảo vệ. Quan điểm năm bên dưới mọi khắng định về cái ngã 
được gọi là thân kiến (sak&Zyzdiyyhi). Kinh thường đề cập hai mươi 
loại thân kiến, được hình thành bằng cách xem tự ngã của mình 
có mặt trong bất cứ bốn mối quan hệ nào với một trong năm uấn: 
hoặc như đồng hóa với nó, như là sở hữu nó, như là chứa đựng nó, 
hay như là được chứa đựng trong nó. Kẻ “vô văn phàm phu” nắm 
giữ một vài kiểu thân kiến; “bậc Thánh đệ tử hữu học”, với trí tuệ 
đã thấy được bản chất vô ngã của năm uần, không còn xem năm 
uẩn là tự ngã hay là những sở hữu của tự ngã. Chấp nhận bắt cứ 
phần nảo trong những quan điểm nảy là một nguyên nhân của lo 
âu và phiến não. Đó cũng là sợi dây ràng buộc chúng ta trong vòng 
luân hồi - xem phần trên, Kinh Văn I, 2 (3) và Kinh Văn I, 4 (5). 

Tất cả mọi phiền não cầu uế cuối cùng đều bắt nguồn từ vô 
minh, và như vậy vô minh đã nằm bên dưới mọi khổ đau và hệ lụy. 
Vô minh dệt một tắm lưới về ba thứ s¡ mê chung quanh năm uân. 
Những si mê đó là các khái niệm cho rằng năm uân là thường hằng, 
là nguồn hạnh phúc, và là tự ngã. Trí tuệ cần thiết để bẻ gãy sức hút 
của các si mê đó là tuệ quán sâu xa vào năm uấn như là vô thường 
(anicca), khổ (đukkha) và vô ngã (anai). Đây gọi là trị kiến trực 
tiếp về ba đặc tính của hiện hữu (Tam Pháp Ân). 


Một vài kinh hình như cho rằng tuệ quán vào điểm này hay 
điểm kia của ba đặc tính này mà thôi cũng đủ đạt đến mục tiêu. Tuy 
nhiên, ba đặc tính này đan quyện chặt chẽ với nhau, và như vậy 
công thức thông thường nhất tìm thấy trong các bộ kinh Nikãya 
xây dựng trên quan hệ nội tại của đặc tính này. Thứ nhất, được nói 
rõ trong bài thuyết pháp thứ hai của Đức Phật ở thành Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạ1) - Kinh Văn IX, 4 (1) (c) - công thức này dùng đặc tính 
vô thường đề hé lộ cho thây đặc tính khổ, và cả hai cùng hé lộ đặc 
tính vô ngã. Bài kinh dùng con đường gián tiếp này đê đi đến vô 
ngã bởi vì đặc tính vô ngã của các pháp là vi tế đến nỗi không thê 
thấy được trừ khi được hai đặc tính kia chỉ rõ. Khi chúng ta nhận 
ra những gì chúng ta nhận diện là tự ngã của ta là vô thường và bị 
ràng buộc với khổ đau, thì chúng ta hiểu rằng chúng thiếu những 
chỉ dấu cần thiết về một cái ngã đích thực và từ đó chúng ta không 
còn nhận diện mình với chúng. 


374 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Như vậy, những bài thuyết giảng về cả ba đặc tính cuối cùng 
qui về việc xóa bỏ chấp thủ. Các bài thuyết giảng làm như vậy bằng 
cách chứng tỏ, với mỗi thủ uân, rằng: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không thuộc tự ngã của tôi.” Điều 
nảy làm cho tuệ quán vào đặc tính vô ngã trở thành đỉnh cao và 
hoàn thiện việc quán chiếu về ba đặc tính của hiện hữu. Trong lúc 
đặc tính vô ngã thường được tiếp cận thông qua hai đặc tính kia, 
như trong Kinh Văn IX, 4 (1) (d), đôi lúc nó được trình bày trực 
tiếp. Một ví dụ về cách tiếp cận trực tiếp đặc tính vô ngã là trong 
Kinh Văn IX, 4 (1) (), bài kinh nói về “khối bọt? đã dùng năm 
ví dụ đáng ghi nhớ đề hiển lộ tính chất trống không của năm uấn. 
Theo công thức tiêu chuẩn, tuệ quán vảo bản chất của năm uân như 
là vô thường, khổ và vô ngã đưa đến nhàm chán (øbð¡4a), ly tham 
(viraga) và giải thoát (vừmuiii). Hành giả đạt được giải thoát sau đó 
sẽ đắc “tri kiến và pháp nhãn về giải thoát” , bảo đảm răng vòng luân 
hồi thật sự đã chấm dứt và không còn cần BHẢI làm gì nữa. 

Một kiểu mẫu khác mà các bài kinh thường áp dụng với năm 
uấn, và với các nhóm hiện tượng khác, là bộ ba vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự vượt thoát. Kinh Văn VI, 2 (1) - (3), từ Tăng Chi Bộ 
Kinh, áp dụng bộ ba này đối với cả thế giới nói chung. Tương Ưng 
Bộ Kinh áp dụng cùng kiểu mẫu nảy riêng biệt với năm uân, sáu căn 
và bốn giới. Niềm vui thích và hoan hỷ mà mỗi uân, mỗi căn hay 
mỗi giới đem lại là vị ngọt; tính vô thường, sự tràn ngập khổ đau, và 
bản chất phải chịu thay đôi của vị ngọt là sự nguy hiểm; và sự từ bỏ 
ham muốn và thèm khát đối với vị ngọt là sự vượt thoát. 


Kinh Văn IX, 4 (2) Sáu Căn ⁄.Sáu Xứ. Kinh Tương Ưng Sáu 
Xứ (Salayatana-samyutta), (Tương Ưng BK, chương 35), gồm có hơn 
hai trăm bài kinh ngắn nói về sáu căn. Sáu nội căn và sáu ngoại căn 
cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn về toàn bộ kinh nghiệm, khác 
với nhưng bổ túc cho tầm nhìn từ năm uân. Sáu cặp xứ là các căn 
và đối tượng tương ứng của chúng, hỗ trợ cho việc khởi sinh các 
loại thức tương ứng. Bởi vì chúng làm trung gian giữa thức và trần 
(đối tượng của căn), nội căn được nói đến như là “những căn đề tiếp 
xúc” (phassãyafana), “tiếp xúc” là sự giao tiếp với nhau của căn, trần 
và thức. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 375 


Sáu Nội và Ngoại Căn / Xứ 


























Nội căn /xứ | Ngoại căn / xứ | Các loại thức sinh khởi từ các 
căn / xứ 
Mắt Sắc Nhãn thức 
Tai Thanh Nhĩ thức 
Mũi Hương Tỷ thức 
Lưỡi VỊ Thiệt thức 
Thân Xúc Thân thức 
Ý Pháp Ý thức 











Ý nghĩa của năm căn đâu tiên và trần là khá rõ ràng, nhưng 
cặp thứ sáu, là ý (mano) và pháp/ hiện tượng (dhzmm3) cho thây 
vài khó khăn. Nếu chúng ta xem hai từ này như song song với 
nội căn và ngoại căn, chúng ta sẽ hiểu ý căn là nguồn hỗ trợ để 
khởi sinh ý thức (manoviññana), và pháp sẽ là lãnh vực đối tượng 
của ý thức. Theo sự diễn giải này, “ý” có thể được xem như dòng 
nhận thức thụ động từ đó khởi sinh nhận thức năng động thuộc 
khái niệm, và “pháp” là những đối tượng tinh thần thuần túy như 
những gì được nhận biết do nội quán, tưởng tượng, và ì SUY tưởng. 
hai từ ấy Khóc ninh Hai nguồn luận này cho rằng ý căn bao gồm 
tất cả các loại thức, nghĩa là chúng bao gồm tất cả sáu loại thức. 
Các nguồn luận này cũng cho rằng tất cả thực thể nào không bao 
gồm trong các căn kia tạo thành pháp trần. Như vậy, pháp trần bao 
gôm ba uân thuộc về tinh thần là thọ, tưởng và hành - cũng như 
những loại hình sắc vi tế không bao hàm trong kinh nghiệm qua 
các căn thuộc về thể chất. Sự diễn giải này có phù hợp với ý nghĩa 
của các bản kinh Phật xưa cô nhất hay không là một câu hỏi mở 
(cân được nghiên cứu thêm). 

Kinh Văn IX, 4(2) (a) chứng minh rằng đối với Phật giáo 
Nguyên thủy, giải thoát đòi hỏi thắng trí và hiểu biết trọn vẹn về 
nội căn và ngoại căn và tất cả các pháp / hiện tượng khởi sinh từ 
các căn ây. Điều này hình như thiết lập một sự tương quan rõ ràng 
giữa Phật giáo và khoa học thực nghiệm, nhưng loại kiến thức mà 


376 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


hai ngành học này tìm kiếm thì khác nhau. Trong lúc các nhà khoa 
học tìm kiếm thông tin khách quan, “trung tính", thì các hành giả 
Phật giáo tìm kiếm tuệ giác trực tiếp vào bản chất của các hiện 
tượng này như những thành tố của kinh nghiệm sống thực. 

Các bộ kinh Nikãya đưa ra một sự khác nhau thú vị giữa cách 
xử lý đối với các uân và các căn. Cả hai phục vụ như là mảnh đất 
cho chấp thủ mọc rễ và phát triền, nhưng trong lúc các uẫn trước 
tiên là mảnh đất cho các guan điểm về một cái ngã, thì các căn 
trước tiên là mảnh đất của khá/ ái. Như vậy, một bước cần thiết để 
chinh phục khát ái là chế ngự các căn. Đặc biệt là tăng và ni phải 
cảnh giác trong những cuộc tiếp xúc với các đối tượng (trần) đáng 
yêu hay đáng ghét. Khi hành giả không khéo chế ngự các căn, trải 
nghiệm qua các căn luôn luôn trở thành động cơ cho khát ái: khao 
khát những đối tượng đáng yêu, ghét bỏ những đối tượng không 
vui (và khao khát những lối thoát đáng yêu thích), và sự dính mắc 
buồn chán với những đối tượng trung tính. 


Một trong những bài thuyết pháp đâu tiên thường được biết 
như là “Bài Kinh Về Lửa” - Kinh Văn IX, 4 (2) (b) - Đức Phật 
tuyên bố rằng. “tất cả đang bùng cháy.” Từ “tất cả” ở đây là chỉ 
sáu căn, sáu trần, các thức xuất phát từ chúng, và những xúc chạm 
và cảm thọ liên hệ đến chúng. Con đường đi đến giải thoát là phải 
thấy răng “tất cả” đang bùng cháy với những ngọn lửa phiền não 
và khổ đau. Kinh Salayatanasamyutta, Kinh Tương Ưng Sáu Căn 
đã lặp đi lặp lại rằng để xóa bỏ vô minh và phát sinh chánh trí, 
chúng ta phải quán chiếu tất cả các căn và cảm thọ xuất phát từ 
chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Theo Kinh Văn IX, 4 (2) (e). 
đây là con đường trực tiếp đi đến Niết-bản. Một con đường thay 
thế khác được Kinh Văn IX, 4 (2) (d) khuyến nghị là phải thấy 
rằng sáu căn là trống không - không có một cái ngã hay bất cứ 
những gì thuộc về một cái ngã. Vì thức khởi sinh từ sáu căn, nó 
cũng không có một cái ngã - Kinh Văn IX, 4 (2) (e). 

Kinh Văn IX, 4 (3) Các Giới. Các giới là chủ đề của Kinh 
Tương Ưng Giới (Dhãtusamyutta (Kinh Tương Ưng, Chương 14). 
Từ “Giới” (đa) được áp dụng cho nhiều nhóm hiện tượng hoàn 
toàn khác nhau, và như vậy các bài kinh trong chương này họp 
thành từng cụm với rất ít điểm giống nhau trừ mối liên quan của 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 3717 


chúng \ với những thực thê gọi là các giới. Những nhóm quan trọng 
nhất gồm có mười tám, bốn và sáu giới. 


Mười tám giới là một mô tả chỉ tiết về mười hai căn. Chúng 
gồm có sáu căn, sáu trần và sáu thức. Vì sáu thức xuất phát từ ý 
thức, ý giới còn lại phải là một loại hoạt động tinh thần đơn giản 
hơn. Các bộ kinh Nikãya không đề cập đặc biệt về chức năng 
chính xác của nó. Luận A-tỳ-đàm nhận diện đồng hóa nó với một 
loại thức đóng những vai trò thô sơ hơn trong tiến trình nhận thức 
so với ý thức giới có chức năng phân biệt nhiêu hơn. Kinh Văn 
IX.,4 (3) (a) gôm có một liệt kê đơn giản về mười tám BIỚI. Quán 
chiếu về những giới đó giúp hành giả xóa tan khái niệm rằng có 
một chủ thể thường hằng năm bên dưới những nội dung luôn biến 
đổi của kinh nghiệm. Nó chứng tỏ kinh nghiệm gồm có nhiều loại 
thức như thế nào, mỗi loại chịu ảnh hưởng của duyên sinh, được 
khởi lên tùy thuộc vào căn và trần đặc thù của chính nó. Như vậy 
xác nhận bản chất do duyên sinh, đa dạng và tổng hợp của kinh 
nghiệm sẽ xóa tan ảo tưởng về sự thông nhất và vững chắc thường 
che mờ nhận thức đúng đắn. 

Bốn Giới là đất, nước, lửa, gió. Các giới này tiêu biểu cho 
“bốn kiểu hành xử” của vật chất: chất cứng, chất lỏng, chất nóng 
và chất hơi. Bốn giới kết hợp bất khả phân trong bắt cứ đơn vị vật 
chất nào, từ đơn vị nhỏ nhất cho đến lớn nhất và phức hợp nhất. 
Tuy nhiên, bốn giới không chỉ là sở hữu của thế giới bên ngoài, 
mà còn là sở hữu của cơ thể con người. Như vậy hành giả phải 
quán chiếu chúng trong mối liên hệ với chính thân thể của hành 
giả, như Kinh Niệm Xứ (Sœipatthana Suứa) đã dạy (xem Kinh 
Văn VINH, 8, 12). Ba bài kinh kết hợp lại trong Kinh Văn IX, 4(3) 
(b) chứng tỏ rằng bốn giới ấy có thê được xem là: vô thường và do 
duyên sinh; từ ba lập trường về VỊ ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt 
thoát; và từ 'khuôn mẫu Tứ diệu để”. 

Sáu giới bao gồm bốn giới về thân thê, không gian giới và thức 
giới. Kinh Văn IX, 4 (3) (c), là một trích đoạn dài từ Trung Bộ Kinh 
số 140, giải thích chi tiết làm thế nào để quán chiếu sáu giới trong mối 
liên hệ với thân thể, với thế giới bên ngoài và với ý thức. 

Kinh Văn IX, 4 (4) lý Duyên khởi Lý Duyên khởi 
(paficcasamuppäda) là giáo lý cốt lõi quan trọng đến nỗi Đức Phật 


378 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


dạy rằng: “Người nào thấy được lý Duyên khởi là thấy Pháp, và 
người nào thấy Pháp là thấy lý Duyên khởi” (Trung Bộ Kinh số 28; 
I- 190-191). Mục đích tôi hậu của giáo lý về lý Duyên khởi là làm 
hiển lộ những nhân duyên duy trì vòng luân hồi và từ đó chỉ TỐ 
những gì cân phải làm đê được giải thoát khỏi vòng luân hôi ấ Ấy. 
Đạt được giải thoát là vẫn đề tháo gỡ khuôn mẫu nhân quả năm 
bên dưới thân phận của chúng ta, và tiến trình này bắt đầu bằng 
việc hiểu rõ khuôn mẫu nhân quả đó. Chính lý Duyên khởi định 
nghĩa khuôn mẫu nhân quả này. 


Toàn bộ một chương trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương 
12: Tương Ưng Nhân Duyên (Nidãnasamyutta), được dành cho 
lý Duyên khởi. Giáo lý này thường được giảng giải như một trình 
tự gồm mười hai nhân duyên kết nỗi nhau thành một chuỗi gồm 
mười một tiền đề; xem Kinh Văn IX, 4 (4) (a). Một vị Phật khám 
phá ra chuỗi nhân duyên này; sau khi Ngài giác ngộ, sứ mạng của 
Ngài là giải thích chuỗi nhân duyên này cho thế gian. Kinh Văn 
IX, 4 (4) (b) tuyên bó rằng trình tự của chuỗi nhân duyên này là 
một nguyên lý cô định, một qui luật vững chắc, là bản chất của các 
pháp. Chuỗi nhân duyên này được giảng giải bằng hai cách: bằng 
duyên khởi (gọi là anuloma hay thứ tự tiến tới); hay là bằng duyên 
diệt (được gọi là pa//loma hay là thứ tự đảo ngược trở lại). Đôi lúc 
việc trình bày tiến từ chỉ phần thứ nhất đến chi phần cuối cùng: đôi 
lúc nó bắt đầu từ chi phần cuối cùng và đi ngược lại chuỗi nhân 
duyên trở lại chỉ phân đầu tiên. Vài kinh khác dùng chuỗi nhân 
duyên từ đoạn giữa Và quay ngược về chi phần cuối cùng hoặc tiễn 
tới phía trước đến chi phần đầu tiên. 


Các bộ kinh Nikãya không trình bảy một giải thích có hệ 
thống nảo về lý Duyên khởi theo cách mả người ta thường mong 
đợi một cuốn sách giáo khoa cao đăng. Như vậy, để có một giải 
thích rõ ràng, chúng ta phải dựa vào những bài luận giải và các 
bài chú giải đã truyền lại từ thời Phật giáo Nguyên thủy. Mặc dù 
có một vài khác biệt nhỏ về chỉ tiết, những bài ấy đều đồng ý với 
nhau về ý nghĩa chung của công thức xưa cổ này, mà ta có thê 
tóm tắt như sau: Bởi vì (1) Vô mỉnh (avijja), không có hiểu biết 
trực tiếp về Tứ diệu đế, chúng ta tạo ra những hành động thiện 
và bất thiện về thân, khẩu, ý; đó là nhân duyên sinh ra (2) những 
Hành (sankhara), nói cách khác, đó là nghiệp (kamma). Các hành 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 379 


duy trì thức chuyên từ đời này sang đời kế tiếp và quyết định sẽ tái 
sanh khởi ở nơi nào; bằng cách này, hành tạo nhân duyên cho (3) 
Thức (viññaãna). Cùng với thức, bắt đầu từ lúc thụ thai, đưa đến (4) 
Danh Sắc (nãmaripa), đó là cơ câu chúng sanh với hình dạng thể 
chất (zz›a) cùng năng lực giác quan và tỉnh thân (nữa). Cơ cầu của 
chúng sanh được trang bị với (S) Lục nhập / Sáu căn (sãyafana), tức 
là năm căn về cảm giác và một căn về nhận thức là ý ý. Sáu căn là 
nhân duyên cho (6) Xúc (phassa) Xây ra giữa thức và trần (đối tượng 
của thức), và sự tiếp xúc ấy là nhân duyên (7) để khởi sinh 7họ 
(vedana). Do cảm thọ làm nhân duyên, (8) 4Í (/anh4) sinh khởi, và 
khi Ái tăng cường sức mạnh sẽ là nhân duyên sinh khởi (9) của 7 
(upadana), là sự bám chặt vào những đối tượng yêu thích bởi dục 
vọng và tà kiến. Do bị bám chấp thúc đầy, ta lại tạo ra những hành 
động có chủ ý làm mầm mồng cho (10) /###u (bhava), tức là một hiện 
hữu mới. Vào lúc chết tiềm năng phát sinh một hiện hữu mới sẽ trở 
thành hiện thực với một đời sống mới bắt đầu bằng (11) Sinh ai) 
và chấm dứt bằng (12) Già và Chết (jaramarana). (4) 


Từ những điểm trên, chúng ta có thể thấy những bải luận giải 
xem xét mười hai nhân duyên như được trải rộng trong một khoảng 
thời gian ba đời sông, với Vô minh và Hành thuộc về đời quá khứ, 
Sinh, Già và Chết thuộc về đời tương lai, và những yếu tố trung gian 
thuộc về đời hiện tại. Phần từ Thức qua đến Thọ là giai đoạn trô 
quả của hiện tại, giai đoạn kết quả của vô minh và nghiệp trong quá 
khứ; phần từ Ái qua đến Hữu là giai đoạn tạo nghiệp của hiện tại, 
dẫn đến tái sanh trong tương lai. Nhưng Hữu được phân biệt thành 
hai giai đoạn: thứ nhất, gọi là nghiệp-hữu (kømmabhava), tạo thành 
phương diện năng động của hữu và thuộc về giai đoạn trổ quả của 
đời sông hiện tại; thứ hai, gọi là tái-sinh-hữu (upapaitibhava), tạo 
thành phương diện thụ động của hữu và thuộc về giai đoạn trồ quả 
của đời sống tương lai. Mười hai nhân duyên cũng được phân phối 
thành ba “vòng”: vòng phiền não (i/esavzrra) bao gồm vô minh, ái, 
và thủ; vòng nghiệp (kammavziia) gồm có hành và nghiệp-hữu; và 
tất cả những yếu tố khác thuộc về vòng kết quả (wipakavaza). Phiền 
não làm khởi sinh những nghiệp nhiễm ô, nghiệp đem đến kết quả, 
và kết quả phục vụ như mảnh đất nuôi dưỡng nhiều phiền não hơn 
nữa. Bằng cách này, vòng luân hồi xoay chuyên mãi mà không thê 
tìm thấy điểm khởi đầu. 


380 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Phương pháp phân chia những chi phân này không nên được 
hiểu sai nghĩa rằng các chỉ phần thuộc về quá khứ, hiện tại và 
tương lai không dung nạp lẫn nhau. Việc phân chia thành ba đời 
sông chỉ là một phương cách giải thích, vì mục đích làm cho súc 
tích cô đọng, nên phải dùng đến sự loại trừ bớt ở một mức độ nào 
đó. Như nhiều bài kinh trong chương Tương Ưng Nhân Duyên 
chứng tỏ, những nhóm chi phần được phân chia trong công thức 
không tránh khỏi đan quyện vào nhau trong sự vận hành năng 
động của chúng. Bất cứ khi nào có Vô minh, Ái và Thủ luôn theo 
sau nó, và bất cứ khi nào có Ái và Thủ, thì có Vô minh đứng đẳng 
sau. Công thức này chứng tỏ làm thế nào tái sanh có thể xảy ra mà 
không cần có một cái ngã cô định để duy trì nhân dạng của nó khi 
di chuyển từ đời nảy sang đời kế tiếp. Không có một cái ngã để 
giữ chuỗi nhân duyên với nhau, những gì kết nối đời này với đời 
sau không có gì khác hơn là nguyên lý duyên sinh. Những nhân 
duyên trong đời nảy khơi nguồn cho sự sinh khởi của các hiện 
tượng bị điều kiện chi phối trong đời sống kế tiếp, những hiện 
tượng này phục vụ như những điều kiện cho những hiện tượng 
khác, rồi chúng lại là điều kiện cho những hiện tượng khác nữa, 
cứ như thế tiếp diễn đến vô tận trong tương lai. Toàn bộ tiến trình 
nảy chỉ chấm dứt khi nào những động lực thúc đầy bên dưới - vô 
minh, ái, và thủ - được trí tuệ đoạn trừ. 

Lý Duyên khởi không chỉ là một lý thuyết mà là một giáo lý 
cần được trực tiếp nhận biết băng kinh nghiệm cá nhân, đây là một 
điểm đã được nêu rõ trong Kinh Văn IX, 4 (4)(€). Bải kinh này 
dạy người đệ tử hiểu mỗi chi phần theo khuôn mẫu Tứ diệu đế: 
hành giả phải hiểu rõ chỉ phần ấy, sự sinh khởi, sự đoạn diệt của 
nó, và con đường đi đến đoạn diệt nó. Trước tiên, hành giả hiểu 
khuôn mẫu này trong mối liên hệ với kinh nghiệm bản thân. Rồi 
từ cơ sở nảy, suy luận rằng tất cả những ai đã hiểu đúng đắn những 
pháp này trong quá khứ cũng hiểu chúng chính xác theo cách như 
thế; và tất cả những ai đã hiểu đúng đắn những pháp này trong 
tương lai cũng hiểu chúng chính xác theo cách như thế. Bằng cách 
nảy, lý Duyên khởi đạt được một ý nghĩa phổ quát vượt thời gian. 

Nhiều bài kinh trình bày lý Duyên khởi như là “một giáo lý 
trung đạo” (maj/hena tathãgato Dammam desefi). Đó là “một giáo lý 
trung đạo” bởi vì nó vượt qua hai quan điểm cực đoan làm phân 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 381 


hóa suy tưởng triết lý về thân phận con người. Một cực đoan là 
luận lý siêu hình về chủ thuyết thường hằng (sassafaväda: thường 
kiến) khẳng định rằng cốt lõi của bản sắc con người là một cái ngã 
thường hằng và không thể hủy diệt, dù đó là cái ngã cá nhân (tiểu 
ngã) hay cái ngã bao trùm vạn vật (đại ngã). Chủ thuyết này cũng 
khẳng định rằng thế giới này được sáng tạo và duy trì bởi một 
đẳng vĩnh cửu, một vị Thượng đề hay một thực thể siêu hình nào 
đó. Cực đoan thứ hai là chủ thuyết hư vô (ucchedavada: đoạn kiến), 
cho răng vào lúc chết con người hoản toàn trở về hư vô. Không 
có chiều hướng tâm linh cho sự tổn tại của con người và vì thế 
không có bất cứ một sự tôn tại nào của cá nhân sau khi chết. Đối 
với Đức Phật, cả hai cực đoan đặt ra những vấn đề không thể giải 
quyết được. Chủ thuyết thường hăng khuyến khích sự bám chấp 
dai dẳng vào năm uân, vốn thật sự là vô thường và không có một 
cái ngã cô định; chủ thuyết hư vô đe dọa phá hoại ngầm giá trị đạo 
đức và làm cho khổ đau trở thành một sản phẩm tình cờ. 

Lý Duyên khởi cống hiễn một tâm nhìn cấp tiến khác biệt 
vượt lên trên cả hai cực đoan kia. Lý Duyên khởi chứng tỏ rằng 
một hiện hữu cá nhân được tạo thành bởi một dòng hiện tượng 
bị các điều kiện chi phối mà không có một cái ngã siêu hình, tuy 
nhiên vẫn liên tục tái sanh từ đời này sang đời sau, bao lâu mà 
những nguyên nhân duy trì nó vẫn còn hiệu lực. Vì thế lý Duyên 
khởi trình bảy một lời giải thích đầy thuyết phục về vấn đề đau 
khổ, mà một mặt tránh được những vấn đề nan giải thuộc triết lý 
đặt ra bởi giả thuyết về một cái ngã thường hằng, và mặt khác 
tránh được những nguy hiểm về sự hỗn loạn đạo đức mả cuối cùng 
chủ thuyết hư vô sẽ đưa đến. Bao lâu mà vô minh và ái dục vẫn 
còn, tiến trình tái sanh sẽ còn tiếp tục; nghiệp mang lại quả vui 
sướng và đau khô, và khối lượng đau khổ cứ tích lũy chồng chất. 
Khi vô minh và ái dục bị tiêu diệt, guồng máy nội tại của nhân quả 
bị ngưng hoạt động, và con người đạt được sự chấm dứt khô đau 
trong vòng luân hồi. Có lẽ bài giảng đẹp nhất về lý Duyên khởi 
như là “giáo lý trung đạo” là bài kinh nổi tiếng, kinh Kaccãnagotta, 
được đưa vào đây trong Kinh Văn IX, 4 (4) (d). 

Mặc dù công thức mười hai chỉ phần nhân duyên là phiên 
bản phổ thông nhất của lý Duyên khởi, chương Tương Ưng Nhân 
Duyên (Niđãnasamyufra) giới thiệu một số biến thê của kinh ít được 


382 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


biết đến, giúp soi sáng phiên bản tiêu chuẩn. Một trong những 
biến thê ấy, Kinh Văn IX, 4 (4) (e), nói về những điều kiện để có 
“sự liên tục của thức” (viãñãnassa thifiyã), nói cách khác, làm thế 
nào thức chuyền qua một hiện hữu mới. Những nguyên nhân được 
cho là các khuynh hướng ngủ ngầm bên dưới (tùy miên), gọi là vô 
minh và ái dục, và những gì con người “dự định hoặc có kế hoạch 
thực hiện”, gọi là các hành. Một khi thức đã được thiết lập, việc 
sản sinh một hiện hữu mới bắt đầu; như vậy, chúng ta tiễn tới trực 
tiếp từ thức (là chỉ phần thứ ba của chuỗi nhân duyên) đến hữu (là 
chi phần thứ mười). Kinh Văn IX, 4 (4) (f) nói rằng từ sáu nội 
căn và sáu ngoại căn (sáu nội căn thường là chi phần thứ năm), 
thức (chi phần thứ ba) sinh khởi, theo sau bởi xúc, thọ, ái và tất 
cả chi phần còn lại. Những biến thể này làm rõ nghĩa rằng chuỗi 
chi phần không nên được xem như là tiến trình nhân quả tiến theo 
thứ tự, trong đó mỗi chi phần đi trước sẽ đưa đến sự sinh khởi của 
chi phần kế tiếp qua sự vận hành đơn giản của nguyên lý nhân quả 
hữu hiệu. Không phải tiễn hành theo thứ tự, mối quan hệ giữa các 
chi phần luôn luôn phức tạp, liên hệ đến nhiều sợi dây duyên sinh 
đan kết với nhau. 


Kinh Văn IX, 4 (5) Tứ điệu đế. Như chúng ta đã thấy trong 
cả hai phần “con đường giải thoát từ từ” và “quán pháp” trong 
bài Kinh về Thiết Lập Chánh Niệm, con đường giải thoát đạt đến 
đỉnh cao trong việc chứng ngộ Tứ diệu đề: xem Kinh Văn VI, 
4, 25 và Kinh Văn VINH, 8, 44. Đó là những chân lý mà Đức Phật 
đã khám phá ra trong đêm Ngài giác ngộ và đã tuyên bố trong bài 
thuyết pháp đầu tiên: xem Kinh Văn II, 3 (2) và Kinh Văn II, 5. 
Bài thuyết pháp đầu tiên bị đặt vào vị trí hầu như mờ nhạt trong 
kinh Tương Ưng Sự Thật, (Saccasamyufa Sutta), (Tương Ung BK, 
chương 56), một chương đây cả những bài kinh khác súc tích khiến 
người đọc phải suy nghĩ. 


Đề làm nỗi bật ý nghĩa rộng lớn của Tứ diệu đế, kinh Tương 
Ưng Sự Thật mô tả chúng từ một bối cảnh phổ quát. Theo Kinh 
Văn IX, 4 (5) (a), Không những chỉ Đức Phật Gotama (Cô Đảm), 
mà tất cả những vị Phật từ quá khứ, hiện tại và tương lai cũng đều 
giác ngộ bốn sự thật đó. Theo Kinh Văn IX, 4(5) (b) Bốn sự thật 
ây là chân lý bởi vì chúng “đúng với thực tại, không sai lầm, và 
không thê khác được.” Theo Kinh Văn IX, 4 (5) (e) những gì Đức 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 383 


Phật dạy chỉ ít như một nắm lá trong rừng, và những gì Ngài dạy 
chỉ là Tứ diệu đế, được dạy rất rõ ràng chính xác bởi vì chúng đưa 
đến giác ngộ và Niết-bàn. 

Chúng sanh mãi lang thang trong vòng luân hồi bởi vì họ 
không hiểu và thâm nhập được Tứ diệu đề - Kinh Văn IX.4 (@S) 
(d). Như chuỗi nhân duyên của lý Duyên khởi nêu rõ, vấn đề nền 
tảng của nguồn gốc khởi đầu khổ đau chính là vô minh (zvjj/), và 
vô minh là vì không nhận thức được Tứ diệu đề. Vì vậy, những ai 
không hiểu được bốn sự thật sẽ tạo các hành nghiệp và rơi xuống 
vực thăm của sinh, giả và chết - Kinh Văn IX, 4 (5) (e). 


Phương thuốc chữa trị vô minh là tuệ tri (›j/Z), mà theo đó 
được định nghĩa là tuệ tri về Tứ diệu đế. Sự thâm nhập đầu tiên về 
Tứ diệu đề xảy ra cùng với việc chứng quả Nhập Lưu, được gọi là 
bước đột phá về Giáo pháp (dhammabhisamaya). Đề đạt được bước 
đột phá này không hề dễ dàng, nhưng nếu không làm được việc 
này thì không thể nào chấm dứt khô đau - Kinh Văn IX, 4 (5) ĐÀ 
Vì thế, Đức Phật nhiều lần thúc đây đệ tử của Ngài cô găng “ 
lực phi thường” đề đạt được bước đột phá đến bốn chân lý. 


Một khi vị đệ tử tạo được bước đột phá và thấy được Tứ 
diệu đề, còn nhiều việc cần phải làm trước mắt, vì mỗi chân lý 
đặt ra một nhiệm vụ cần phải hoàn thành để đạt được quả cuối 
cùng. Chân lý về khổ, mà rốt cuộc bao gồm năm uần, phải được 
hiểu trọn vẹn (pariññeyya). Chân lý về nguồn gốc của nó là ái dục, 
phải được từ bỏ (pahz/abba). Chân lý về việc chấm dứt nó, tức là 
Niết-bàn, phải được chứng đắc (sacchikziabba). Và chân lý về con 
đường diệt khổ; là Bát Thánh đạo, phải được tu tập và phát triển 
(bhãveiabba). Tu tập con đường này là hoàn tất được cả bốn nhiệm 
vụ, vào thời điểm này, hành giả đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 
Tiến trình này bắt đầu băng sự thâm nhập Tứ diệu đề, và như vậy 
Kinh Văn IX, 4 (5) (g) nói rằng việc đoạn tận các lậu hoặc dành 
cho những người biết và thấy được Tứ diệu đề. 

Kinh Văn IX, 5 - Mục tiêu của Trí Tuệ. Tứ diệu đễ không 
những phục vụ như mục tiêu của trí tuệ, nhưng còn định nghĩa 
mục đích của nó là chấm dứt khổ đau, như đã được khẳng định 
trong chân lý thứ ba. Chấm dứt khổ đau là Niết-bàn (wibbãna), và 
như vậy, mục tiêu của trí tuệ, cứu cánh mà việc tu tập trí tuệ hướng 


384 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


đến, là chứng đắc Niết-bàn. Nhưng chính xác Niết-bàn nghĩa là 
gì? Các bài kinh giải thích Niết-bàn bằng nhiều cách. Một vài 
kinh, như Kinh Văn IX, 5 (1), định nghĩa Niết-bàn như là sự đoạn 
diệt tham dục, sân hận và sĩ mê. Vài kinh khác, như một loạt các 
bài kinh bao gồm trong Kinh Văn IX, Š (2), sử dụng các ân dụ 
và hình ảnh đệ diễn tả một ý niệm cụ thê hơn về mục tiêu tối hậu 
ấy. Niết-bàn vẫn là sự đoạn diệt của tham dục, sân hận và si mê, 
nhưng ngoài những đặc điểm kia, Niết-bàn còn là an tịnh, bắt tử, 
siêu phàm, tuyệt diệu, và hy hữu. Những mô tả đó chứng tỏ rằng 
Niết-bàn là một trạng thái hạnh phúc tôi thượng, an tịnh, và giải 
thoát, có thể được trải nghiệm trong đời sông hiện tại. 


Một vài kinh, đáng kể nhất là hai bài trong Kinh Phật Tự 
Thuyết (Udãna) - được đưa vào đây trong Kinh Văn IX, 5 (3) và 
IX, 5 (4)- - gỢI ý rằng Niết-bàn không chỉ là đoạn diệt mọi phiền 
não câu uề và là một cảm thọ an vui tối thượng về phương diện 
tâm lý. Các bài kinh này nói về Niết-bàn hâu như là một trạng thái 
hay một chiều hướng siêu việt của hiện hữu con người. Kinh Văn 
IX, 5 (3) nói đến Niết-bàn như là một “xứ” (ãya/zana) ở bên ngoài 
thế giới kinh nghiệm thông thường, nơi đó không có sự hiện diện 
của những yếu tô vật lý hay thậm chí những phương diện vô sắc 
vi tế của kinh nghiệm; đó là một trạng thái hoàn toàn tịch tĩnh, 
không sinh, không diệt, không thay đổi. Kinh Văn IX, 5 (4) gọi 
đó là một trạng thái “vô sinh, vô tạo, vô hữu, và vô vi” (4/4fam, 
akatam, abhitam, asankhatam), sự hiện hữu của trạng thái này có 
khả năng giải thoát khỏi tất cả những gì “hữu sinh, hữu tạo, hữu 
thể, và hữu vi.” 

Làm thế nào để chúng ta có thê liên kết hai tầm nhìn về Niết- 
bàn được tìm thấy trong Các bộ kinh Nikãya, một tầm nhìn xem 
đó như là một trạng thái thực nghiệm của sự thanh tịnh nội tâm 
và hý lạc tối thượng, tầm nhìn kia xem đó như là một trạng thái 
vô vi siêu việt thế giới hiện tượng? Các nhà luận giải, cả Phật tử 
lẫn người bên ngoài đạo, đã có gắng kết nối hai phương diện ấy 
của Niết-bàn bằng nhiều cách khác nhau. Những diễn giải của họ 
về Niết-bàn thường phản ảnh khuynh hướng của người diễn giải, 
cũng giống như khi họ diễn giải kinh vậy. Cách diễn giải có vẻ 
trung thành nhất đối với cả hai phương diện của Niết-bản được mô 
tả trong kinh là xem việc chứng đắc Niết-bàn như một trạng thái 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 385 


giải thoát và hạnh phúc đạt được nhờ chứng ngộ, với trí tuệ thâm 
sâu, cảnh giới vô vi và siêu việt, một trạng thái an tịnh tự thân và 
vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau. Việc thâm nhập sâu sắc cảnh giới này 
mang lại sự đoạn trừ mọi phiền não câu uẽ, đạt đến đỉnh cao với tâm 
thanh tịnh hoàn toàn. Tâm thanh tịnh đó đi cùng với cảm nghiệm 
an bình và hạnh phúc tuyệt hảo trong đời sông hiện tại này. Với tắm 
thân vật lý bị hủy hoại vào lúc chết, sẽ đưa đến sự giải thoát khỏi 
vòng luân hồi từ vô thủy, không thể đảo ngược được. 

Các bài kinh nói về hai “cảnh giới Niết-bàn”, cảnh giới Hữu 
dư y Niết-bàn (sa-upadisesa-nibbãnadhãi) và cảnh giới Vô dư y 
Niết-bản (anupädisesa-nibbänadhai¿). Kinh Văn IX, 5 (5) giải 
thích cảnh giới Hữu dư y Niết-bàn nghĩa là sự đoạn trừ tham dục, 
sân hận vả si mê mà vị A-la-hán đã đạt được khi vẫn còn sống. 
Phân “còn sót lại” là kết hợp của năm uân đã thành hình do vô 
minh và ái dục của đời trước và nay phải còn tiếp tục cho đến hết 
thọ mạng của đời sống này. Đối với Vô dư y Niết-bản, cùng những 
bài kinh đó nói rằng chỉ khi nào vị A-la-hán viên tịch, tất cả những 
gì được cảm thọ, đã không còn thấy thích thú, sẽ trở thành nguội 
lạnh ngay ở đây. Vì không còn bám chấp vào năm uân, và không 
còn khao khát trải nghiệm mới qua một dạng năm uấn mới, nên sự 
hiện hữu của năm uấn chấm dứt và không thể tiếp tục. Tiến trình 
của năm uẫn bị “dập tắt” (theo nghĩa đen của từ ngữ Niết-bàn). (s) 


Tuy nhiên, Đức Phật không nói gì về hiện hữu hay không 
hiện hữu, về điều kiện của vị A-la-hán sau khi viên tịch. Có vẻ hợp 
luận lý khi giả thiết răng vì năm uâẫn tạo nên kinh nghiệm đã hoàn 
toàn đoạn diệt cùng với việc chứng đắc Vô dự V Niết-bàn, cảnh 
giới này tự nó phải là một trạng thái hoàn toàn không có hiện hữu, 
một trạng thái rỗng không. Tuy nhiên, không có bài kinh nào trong 
các bộ kinh Nikãya từng xác định điều này. Trái lại, các bộ kinh 
Nikãya vẫn luôn luôn nói đến Niết-bàn bằng những từ ngữ liên hệ 
đến thực tại. Đó là một giới (2ha/u), một xứ (ãyaana), một pháp 
(dhamma), một trạng thái (øada), v.v.. Tuy nhiên, mặc dù được chỉ 
định như thế, nó vận phù hợp bằng cách chứng tỏ rằng trạng thái 
này cuối cùng nằm ngoài mọi phạm trù và khái niệm quen thuộc. 


Trong Kinh Văn IX, 5 (6), du sĩ Vacchagotta hỏi Đức Phật 
không biệt là Như Lai - ở đây có nghĩa là một vị đã chứng đặc 


386 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


được mục tiêu tôi thượng - có còn tái sanh (u0upapajjaii) hay không 
sau khi viên tịch. Đức Phật từ chối không chấp nhận bất cứ điều 
kiện nào trong bốn sự lựa chọn. Nói rằng Như Lai sẽ tái sanh, sẽ 
không tái sanh, cả tái sanh lẫn không tái sanh, hoặc không tái sanh 
và cũng không không tái sanh - không có sự kiện nảo trong bốn 
lựa chọn ây có thể chấp nhận được, bởi vì tất cả sự lựa chọn này 
chấp nhận từ ngữ Như Lai như là chỉ định một hữu thê có thật, 
trong lúc từ một quan điểm nội tại, Như Lai đã từ bỏ mọi bám 
chấp với khái niệm về một hữu thể có thật. Đức Phật minh họa 
điểm này băng ví dụ về một ngọn lửa đã bị dập tắt. Cũng giống 
như một ngọn lửa đã bị dập tắt không thê nói là nó sẽ đi đâu nhưng 
chỉ cần nói rằng nó “đã tắt”, cũng vậy, vào lúc thân hoại mạng 
chung, Như Lai không đi đâu cả nhưng chỉ là “đã tịch diệt.” Quá 
khứ phân từ của từ z/bbu/a, được dùng để mô tả một ngọn lửa đã 
bị dập tắt, liên hệ đến danh từ z/bbznã, nghĩa đen có nghĩa là “sự 
dập tát. ”'(6) 


Tuy nhiên nếu ví dụ này gợi ý như là một phiên bản của Phật 
giáo về quan điểm của chủ thuyết “hư vô” đối với số phận của 
vị A-la-hán sau khi viên tịch, ấn tượng này dựa trên một sự hiểu 
lầm, một tri giác sai lầm về bậc A-la-hán như là một cái “ngã” hay 
một “con người” đã bị tan biến vào hư vô. Vấn đề của chúng ta 
trong việc tìm hiểu tình trạng của Như Lai sau khi viên tịch cảng 
thêm phức tạp do sự khó khăn của chúng ta trong việc tìm hiểu 
tình trạng của Như Lai ngay cả khi Ngài còn sống. Ví dụ về đại 
dương nhắn mạnh sự khó khăn này. Vì Như Lai không còn được 
nhận diện với năm uân, vốn tạo nên nhân dạng của một cá nhân; 
Ngài không thể được xét đoán theo năm uân, dù là từng uẫn riêng 
lẻ hay cả tập hợp năm uần. Thoát khỏi sự xét đoán theo năm uẫn, 
Như Lai siêu việt sự hiểu biết của chúng ta. Giống như đại đương, 
Ngài là “thâm sâu, không thê đo lường được, và khó có thê thăm 
dò được” (7. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 387 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 


1. NHỮNG HÌNH ẢNH VÉ TRÍ TUỆ 
(L) Trí Tuệ Như Ánh Sáng 


— Này các Tý-kheo, đây là bốn thứ ánh sáng. Thế nào là bốn? 
Ảnh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa và ánh 
sáng trí tuệ. Trong bốn thứ ánh sáng này, ánh sáng trí tuệ là tối 
thượng. 


(Tăng Chỉ BK4:143; II 139) 


(2) Trí Tuệ Như Con Dao 


11. — Này các hiền tỷ, giả sử một người đồ tế thiện xảo hay 
học trò của ông ta, giết một con bò, cắt con bò với con dao sắc bén 
của người đồ tế. Không làm hỏng phân thịt bên trong và không 
làm hỏng phần thịt bên ngoài, ông ta cắt, xẻo và tiện đứt dây 
chăng, gân và dây khớp bằng con dao sắc bén của người đồ tế. 
Sau khi đã cắt, xẻo và tiện đứt hết những phần này, ông ta lột phần 
đa ngoài và bọc con bò â ây lại với tắm da đó. Ông ta có nói đúng 
không khi bảo rằng: “Con bò này đã được nối dính liền với da 
giống như trước?” 


— Thưa Tôn giả, không. Vì sao vậy? Bởi vì nếu người đồ tế 
hay học trò của ông ta giết con bò... và cắt, xẻo, tiện đứt hết những 
phần này, mặc dù ông ta ông ta lột phần da ngoài và bọc con bò ấy 
lại với tắm đa đó và nói: “Con bò này đã được nói dính liền với da 
giống như trước”, con bò ấy vẫn bị lột ra khỏi lớp da đó. 

12. — Này các hiền tỷ, ta cho ví dụ này là để nói lên một ý 
nghĩa. Đây là ý nghĩa: “phân thịt bên trong” để chỉ sáu nội căn. 
“Phần da bên ngoài" để chỉ sáu ngoại căn. “Dây chăng, gân, khớp 
bên trong) để chỉ lạc thú và dục vọng. “Con dao sắc bén của người 
đồ tế” để chỉ Thánh trí tuệ - Thánh trí tuệ này cắt, xẻo, tiện đứt 


38§ HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
những phiên não, kiệt sử và hệ lụy thuộc nội tâm. 


(Trung BK III Kinh 146: Kinh Giáo Giới Nandaka, tr: 618- 619) 


2. NHỮNG ĐIÊU KIỆN ĐÉ CÓ TRÍ TUỆ 


— Này các Tỷ-kheo, có tám nhân duyên này để có thê đạt 
được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh khi chưa đạt 
được, và sẽ đem lại sự tăng trưởng, thuần thục vả viên mãn đề phát 
triển trí tuệ đã đạt được. Thế nảo là tám? 


(U Ở đây, vị Tyỷ-kheo sống nương tựa vào bậc Đạo sư hay 
một vị đồng tu trong vai trò giáo thọ, và vị Tỷ-kheo nảy đã có một 
cảm giác tàm quý sắc bén (hồ thẹn và sợ hãi), và tỏ ra ái mộ kính 
trọng đối với vị giáo thọ ấy. Đây là nhân duyên thứ nhất đề có thê 
đạt được trí tuệ làm nên tảng cho đời sống phạm hạnh... 


(2) Do vị Tỷ-kheo sống nương tựa vào các bậc thầy này, vị 
ây thường đến gần và hỏi các bậc thầy: “Thưa Tôn giả, điều này 
là như thế nào? Ý nghĩa của nó ra sao?” Các bậc thầy này lúc đó 
sẽ khai mở cho vị Tỷ-kheo những gì chưa được khai mở, làm rõ 
nghĩa những gì còn mơ hồ, và giải tỏa sự hoang mang của vị Tỷ- 
kheo về nhiều điểm còn nghi vẫn. Đây là nhân duyên thứ hai để có 
thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh... 


(3) Sau khi đã học hỏi Giáo pháp, vị ấy cố găng thành tựu hai 
thứ an tịnh: an tịnh thân và an tịnh tâm. Đây là nhân duyên thứ ba 
đê có thê đạt được trí tuệ làm nên tảng cho đời sông phạm hạnh... 


(4 VỊ ây có đức hạnh, biết chế ngự bằng những giới luật 
của Giới bổn Tỷ-kheo, (œ) đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy rõ sự 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất. Chấp nhận những qui luật 
huấn luyện, VỊ ây tự học tập và rèn luyện mình. Đây là nhân duyên 
thứ tư để có thê đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm 
hạnh... 


(5) Vị ấy học hỏi nhiều, nhớ những gì mình đã học hỏi và 
củng có những gì đã học hỏi. Những giáo pháp ấy tốt đẹp ở chặng 
đầu, tốt đẹp ở chặng giữa và tốt đẹp ở chặng cuối, với ý nghĩa và 
lời văn diễn đạt đúng đắn, xác nhận đời sống phạm hạnh hoản 
toàn đây đủ và thanh tịnh - những pháp này vị ấy đã học hỏi nhiều, 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 389 


thuộc lòng, tụng đọc, chuyên tâm nghiên cứu và khéo thể nhập với 
chánh kiên. Đây là nhân duyên thứ năm đê có thê đạt được trí tuệ 
làm nên tảng cho đời sông phạm hạnh... 


(6) VỊ ấy tinh cần, sống với nỗ lực nhắm vảo việc từ bỏ các 
pháp bất thiện và đạt được các thiện pháp. Vị ấy vững vàng và 
dũng mãnh trong nỗ lực của mình, không lãng tránh nhiệm vụ đối 
với các thiện pháp. Đây là nhân duyên thứ sáu để có thể đạt được 
trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh... 


(7) Khi vị ấy đến giữa chư Tăng, vị ây không tham gia vào 
những câu chuyện phù phiếm vô ích. Tự mình nói về Giáo pháp 
hay yêu cầu người khác nói pháp, hoặc vị ấy không tránh né việc 
giữ im lặng của bậc Thánh. Đây là nhân duyên thứ bảy để có thể 
chứng được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh... 


(8) VỊ ây sông và quán chiếu sự sanh diệt của năm thủ uân, 
như thế này: “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt; 
đây là thọ... đây là tưởng...đây là hành...đây là thức, đây là thức 
tập khởi, đây là thức đoạn diệt.” Đây là nhân duyên thứ tám đề 
có thê chứng được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh... 


Do tám nhân duyên này, các bạn đồng tu kính trọng vị ấy 
như là người đã biệt và thây đúng như thật, và những phâm hạnh 
ây đưa đên sự ái mộ, kính trọng, hòa hợp vả đoàn kết. 


Này các Tý-kheo, đây là tám nhân duyên đề có thê đạt được 
trí tuệ làm nên tảng cho đời sông phạm hạnh khi chưa đạt được, 
và sẽ đem lại sự tăng trưởng, thuần thục và viên mãn đề phát triển 
trí tuệ đã đạt được. 


(Tăng Chỉ BK III, Ch 8: Tám Pháp, (II (2) Tuệ, tr. 490-493) 


3. KINH CHÁNH TRI KIÊN 


1. Tôi nghe như vầy. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ ở Xá- 
vệ (SãvatthT), trong rừng Kỳ- -đà (Jeta) thuộc vườn Cấp Cô Độc 
(Anãthapindika). Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất Ð 1 pUID) nói 
với các Tỷ-kheo: “Này chư hiền.” - “Thưa vâng, hiền giả”, các 
Tỷ-kheo đáp lại. Tôn giả SãrIputta nói như sau: 


2. — Này chư hiền, “chánh tri kiến, chánh tri kiến,” được nói 
XÃ › › 


390 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


như vậy. Bằng cách nào một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiên chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh 
pháp và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này? (9) 


— Hiền giả, chúng tôi từ xa đến đây đề nghe Tôn giả Sãriputta 
giảng về ý nghĩa của lời nói ây. Thật lành thay nêu Tôn giả giải 
thích ý nghĩa lời nói ây! Sau khi nghe Tôn giả giải thích, các Tỷ- 
kheo sẽ ghi nhớ. 

— Chư hiền, vậy hãy chú tâm lăng nghe những gì ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, hiền giả, các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả. Tôn 
g1ả Sãriputta nói như sau: 


[thiện pháp và bất thiện pháp] 


3. - Chư hiển, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ các bất thiện 
pháp và gốc rễ của bất thiện pháp, các thiện pháp và gốc rễ của 
thiện pháp, khi ấy vị Thánh đệ tử là người có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh pháp 
và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


4. Chư hiền, và thế nào là bất thiện pháp, thế nào là gốc rễ 
của bắt thiện pháp, thế nảo là thiện pháp và thế nào là gốc rễ của 
thiện pháp? Sát sanh là bắt thiện; lây của không cho là bắt thiện; tà 
hạnh trong các dục là bất thiện; nói láo là bất thiện; nói hai lưỡi là 
bắt thiện; nói lời độc ác là bất thiện; nói lời phù phiếm là bắt thiện; 
tham dục là bắt thiện; sân hận là bắt thiện; tà kiến là bất thiện. Như 
vậy gọi là các bất thiện pháp. (0) 


5. Và thế nào gốc rễ của bất thiện pháp? Tham là gốc rễ của 
bắt thiện; sân là gốc rễ của bắt thiện; si là gốc rễ của bất thiện. Như 
vậy gọi là gốc rễ của bất thiện pháp. 

6. Và thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện; từ bỏ lấy của 
không cho là thiện; từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện; từ bỏ nói 
láo là thiện; từ bỏ nói hai lưỡi là thiện; từ bỏ nói lời độc ác là thiện; 
từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện; không tham dục là thiện; không 
sân hận là thiện; chánh tri kiến là thiện. Như vậy gọi là các thiện 
pháp. 

7. Và thế nào gốc rễ của thiện pháp? Không tham là gốc rễ 
của thiện; không sân là gốc rễ của thiện; không sỉ là gốc rễ của 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 391 
thiện. Như vậy gọi là gốc rễ của thiện pháp. 

8. Khi một vị Thánh đệ tử đã hiểu rõ các bất thiện pháp và 
gốc rễ của bắt thiện pháp, các thiện pháp và gốc rễ của thiện pháp, 
(11) vị ấy từ bỏ tất cả khuynh hướng tham dục ngủ ngầm bên dưới 
(tham tùy miên), đoạn trừ sân tùy miên, nhồ tận gốc tà kiến vả ngã 
mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh và khởi lên tri kiến chơn 
chánh, và ngay trong hiện tại chấm dứt khổ đau. (2) Như vậy, bằng 
cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh pháp và đã thành 
tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


|thức ănj 


Ị?? 


9. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hỷ tín thọ 
lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có pháp 
môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến 
...và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiển, có 
thê có.” 

10.— Chư hiền, khi vị Thánh đệ tử hiểu rõ thức ăn, nguồn gốc 
của thức ăn, sự đoạn diệt của thức ăn, và con đường đưa đến đoạn 
diệt thức ăn, bằng cách đó vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã 
thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


11. Và thế nào là thức ăn, thế nào là nguồn gốc của thức ăn, 
thế nào là sự đoạn diệt thức ăn, và thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt thức ăn? Có bốn loại thức ăn để duy trì chúng sanh đã 
hiện hữu trong đời này và để hỗ trợ cho những chúng sanh sắp 
được sinh ra. Thế nào là bốn? Đó là: đoàn thực (thức ăn thuộc thể 
chất), thô tạp hay vi tế; thứ hai là xúc thực; thứ ba là tư niệm thực; 
thứ tư là thức thực. (13) Với sự sinh khởi của ái dục sẽ có sự sinh 
khởi của thức ăn. Với sự đoạn diệt của ái dục sẽ có sự đoạn diệt 
của thức ăn. Con đường đưa đến sự đoạn diệt thức ăn là Bát Thánh 
đạo; đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định. 

12. Khi một vị Thánh đệ tử đã hiểu rõ thức ăn, nguồn gốc của 
thức ăn, sự đoạn diệt thứ ăn và con đường đưa đến đoạn diệt thức 
ăn, vị ấy từ bỏ tất cả khuynh hướng tham dục ngủ ngầm bên dưới 
(tham tùy miên)... và ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. 


392 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Như vậy, băng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiên chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh pháp 
và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

[Tứ diệu đễJ 

13. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả SãrIputta. Rôi họ hỏi thêm: “Thưa hiên giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiên ...và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiên, 
có thê có.” 

14. — Chư hiền, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ khổ, nguồn 
gôc của khô, sự đoạn diệt của khô, và con đường đưa đên đoạn 
diệt khô, băng cách đó vị Thánh đệ tử có chánh tri kiên... và đã 
thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


15. Và thế nào là khô, thế nảo là nguồn gốc của khô, thế nào là 
sự đoạn diệt khổ, và thế nảo là con đường đưa đến đoạn diệt khổ? 
Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; sầu bi, than thở, 
đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng là khổ; cầu mong không được là 
khổ; nói tóm lại, năm thủ uẫn là khổ. Như vậy gọi là khô. 


1ø. Và thế nào là nguồn gốc của khổ? Chính là ái dục đưa 
đến tái sanh, đi cùng với thích thú và khao khát, đi tìm lạc thú chỗ 
này chỗ kia; chính là tham đắm những dục lạc thuộc giác quan, 
ham muốn hiện hữu, ham muốn không hiện hữu. Như vậy gọi là 
nguồn gốc của khổ. 

17. Và thể nào là đoạn diệt khổ? Đó là sự đoạn trừ ái dục, là 
sự tận diệt không còn gì sót lại của ái dục, từ bỏ, vứt bỏ, giải thoát, 
không còn chấp thủ ái dục nữa. 

18. Và thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt khổ? Đó là 
Bát Thánh đạo; nghĩa là, chánh tri kiến... chánh định. Như vậy gọi 
là con đường đoạn diệt khổ. 


19. Chư hiển, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ khổ, nguồn gốc 
của khổ, sự đoạn diệt của khổ, và con đường đưa đến đoạn diệt 
khổ... và ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. Như vậy, 
bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh pháp và đã 
thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 393 

[già và chếtJ 

20. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiển giả!” và hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả SãrIputta. Rôi họ hỏi thêm: “Thưa hiên giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiên... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiên, 
có thê có.” 

21. — Chư hiền, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ già và chết, 
nguôn gôc của già và chêt, sự đoạn diệt của già và chêt, và con 
đường đưa đên đoạn diệt già và chêt, băng cách ây một vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiên... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh 
này. (14) 


22. Và thế nào là già và chết, thế nào là nguồn gốc của giả và 
chết, thế nào là sự đoạn diệt già và chết, và thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt g1à và chết? Tiến trình lão hóa của các chúng 
sinh trong nhiều loài hữu tình khác nhau, như là: tuổi già, răng 
rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ giảm dần, các căn suy yếu - như 
vậy gọi là già. Tiến trình mạng chung của nhiều loài hữu tình khác 
nhau, như lả: sự qua đời, thân hủy hoại, biến mắt, chết, mãn phần, 
năm uân tan rã, hình hài nằm xuống - như vậy gọi là chết. Như vậy 
tiến trình giả và chết này gọi là già chết. Với sự khởi đầu của sinh 
sẽ có sự khởi đầu của g1à và chết. Với sự đoạn diệt của sinh sẽ có 
sự đoạn diệt của giả và chết. Con đường đưa đến đoạn diệt g1à và 
chết là Bát Thánh đạo, đó là, chánh tri kiến... chánh định. 


23. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ giả và chết, nguồn gốc 
của già và chết, sự đoạn diệt của g1à và chết, và con đường đưa 
đến đoạn diệt già và chết... và ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt 
khổ đau. Như vậy, bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

[sanh] 

24. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiền, 
có thê có.” 


25. — Chư hiền, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ sanh, nguồn 


394 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


gốc của sanh, sự đoạn diệt của sanh, và con đường đưa đến đoạn 
diệt sanh, băng cách ây một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiên... và 
đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này.” 


26. Và thế nào là sanh, thế nào là nguồn gốc của sanh, sự 
đoạn diệt của sanh, và con đường đưa đến đoạn diệt sanh? Sự ra 
đời của các chúng sinh thuộc nhiều loài hữu tình khác nhau, như 
là: được sanh ra, hiện khởi (trong bụng mẹ), phát sinh, biểu hiện 
của các uẫn, hình thành các yếu tô cơ bản đề tiếp xúc - như vậy gọi 
là sanh. Với sự sinh khởi của hiện hữu sẽ có sự sinh khởi của sanh. 
Với sự đoạn diệt của hiện hữu sẽ có sự đoạn diệt của sanh. Con 
đường đưa đến đoạn diệt sanh là Bát Thánh đạo; nghĩa là, chánh 
tri kiến... chánh định. 


27. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ sanh, nguồn gốc của sanh, 
sự đoạn diệt của sanh, và con đường đưa đến đoạn diệt sanh ... và 
ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. Bằng cách ấy một vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn 
chánh này. 

thữu] 

28. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiện, 
có thể có.” 

29. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ về hữu, nguồn gốc của 
hữu, sự đoạn diệt của hữu và con đường đưa đến đoạn diệt hữu, 
bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành 
tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


30. Và thế nảo là hữu, thế nảo là nguồn gốc của hữu, sự đoạn 
diệt của hữu, và con đường đưa đến đoạn diệt hữu? Có ba loại 
hữu: dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu. (1s) Với sự sinh 
khởi của thủ, có sự sinh khởi của hữu. Với sự đoạn diệt của thủ, 
có sự đoạn diệt của hữu. Con đường đưa đến đoạn diệt hữu là Bát 
Thánh đạo; nghĩa là, chánh tr kiến... chánh định. 


37. Khi một vị Thánh đệ tử hiêu rõ vê hữu, nguôn gôc của 
hữu, sự đoạn diệt của hữu và con đường đưa đên đoạn diệt hữu... 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 395 


và ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. Bằng cách ấy một 
vị Thánh đệ tử có chánh tri kiên... và đã thành tựu Giáo pháp chơn 
chánh này.” 


jthú] 


32. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiện, 
có thê có.” 

33. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ về thủ, nguồn gốc của 
thủ, sự đoạn diệt của thủ và con đường đưa đến đoạn diệt thủ, 
bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành 
tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


34. Và thế nào là thủ, thế nào là nguồn sốc của thủ, sự đoạn 
diệt của thủ, và con đường đưa đến đoạn diệt thủ? Có bốn loại thủ 
(bám chấp): dục thủ (bám chấp với tham dục), kiến thủ, (bám chấp 
với quan điểm) giới cắm thủ (bám chấp với nghỉ lễ và giới cấm), 
và ngã luận thủ (bám chấp với giáo lý về “cái tôi”). (16) Với sự sinh 
khởi của ái dục có sự sinh khởi của thủ. Với sự chấm dứt của ái 
dục có sự chấm dứt của thủ. Con đường đưa đến đoạn diệt thủ là 
Bát Thánh đạo; nghĩa là, Chánh tri kiến... Chánh định. 


35. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ về thủ, nguồn gốc của 
thủ, sự đoạn diệt của thủ và con đường đưa đên đoạn diệt thủ... và 
ngay trong hiện tại vị ây châm dứt khô đau. Băng cách ây một vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiên... và đã thành tựu Giáo pháp chơn 
chánh này. 

táu 

3ø. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả SãrIputta. Rôi họ hỏi thêm: “Thưa hiên giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiên... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiên, 
có thê có.” 

37. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ ái, nguồn gốc của ái, sự 
đoạn diệt của ái và con đường đưa đên đoạn diệt ái, băng cách ây 


396 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu Giáo pháp 
chơn chánh này. 


38. Và thế nào là ái, thế nào là nguồn gốc của ái, sự đoạn diệt 
của ái và con đường đưa đến đoạn diệt ái? Có sáu loại ái: sắc ái, 
thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. (17) Với sự sinh khởi 
của thọ sẽ có sự sinh khởi của ái. Với sự đoạn diệt của thọ sẽ có 
sự đoạn diệt của ái. Con đường đưa đến đoạn diệt ái là Bát Thánh 
đạo; nghĩa là, Chánh tri kiến... Chánh định. 


39. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ ái, nguồn gốc của ái, sự 
đoạn diệt của ái và con đường đưa đên đoạn diệt áI... và ngay trong 
hiện tại vị ây châm dứt khô đau. Băng cách ây một vị Thánh đệ 
tử có chánh tri kiên ... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

tho) 

40. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rôi họ hỏi thêm: ““Thưa hiên giả, có pháp 
môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiên... và 
đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiện, có thê có.” 


41. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ thọ, nguồn gốc của thọ, 
sự đoạn diệt của thọ và con đường đưa đến đoạn diệt thọ, bằng cách 
ẫây một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến ... và đã thành tựu Giáo pháp 
chơn chánh này. 


42. Và thế nào là thọ, thế nào là nguồn gốc của thọ, sự đoạn 
diệt của thọ và con đường đưa đến đoạn diệt thọ? Có sáu loại thọ: 
cảm thọ sinh do mắt tiếp xúc, cảm thọ sinh do tai tiếp xúc, cảm thọ 
sinh do mũi tiếp xúc, cảm thọ sinh đo lưỡi tiếp xúc, cảm thọ sinh do 
thân tiếp xúc, cảm thọ sinh do ý tiếp xúc. Với sự sinh khởi của xúc 
sẽ có sự sinh khởi của thọ. Với sự đoạn diệt của xúc sẽ có sự đoạn 
diệt của thọ. Con đường đưa đến đoạn diệt thọ là Bát Thánh đạo; 
nghĩa là, Chánh tri kiến... Chánh định. 

43. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ thọ, nguồn gốc của thọ, 
sự đoạn diệt của thọ và con đường đưa đến đoạn diệt thọ... và ngay 
trong hiện tại vị ấy châm dứt khổ đau. Bằng cách ấy một vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


[xúcj 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 397 


44. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiện, 
có thể có.” 

45. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ xúc, nguồn gốc của xúc, 
sự đoạn diệt của xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc, bằng 
cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu 
Giáo pháp chơn chánh này. 

4ø. Và thế nào là xúc, thế nào là nguồn gốc của xúc, sự đoạn 
diệt của xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc? Có sáu loại xúc: 
nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. (18) Với sự 
sinh khởi của lục nhập (sáu căn) sẽ có sự sinh khởi của xúc. Với 
sự đoạn diệt của lục nhập sẽ có sự đoạn diệt của xúc. Con đường 
đưa đến đoạn diệt xúc là Bát Thánh đạo; nghĩa là, Chánh tri kiến... 
Chánh định. 


47. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ xúc, nguồn gốc của xúc, 
sự đoạn diệt của xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc... và 
ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. Băng cách ấy một vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn 
chánh này. 

[ục nhập “sáu căn ⁄ sảu xứ] 

48. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiền, 
có thể có.” 

49. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ lục nhập, nguồn gốc của 
lục nhập, sự đoạn diệt của lục nhập và con đường đưa đến đoạn 
diệt lục nhập, bằng cách ẫây một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


50. Và thế nảo là lục nhập, thế nào là nguồn gốc của lục 
nhập, sự đoạn diệt của lục nhập và con đường đưa đến đoạn diệt 
lục nhập? Có sáu loại nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, 
thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Với sự sinh khởi của danh sắc sẽ 


398 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


có sự sinh khởi của lục nhập. Với sự đoạn diệt của danh sắc sẽ có 
sự đoạn diệt của lục nhập. Con đường đưa đên đoạn diệt lục nhập 
là Bát Thánh đạo; nghĩa là, chánh tri kiên... chánh định. 


51. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ sáu căn, nguồn gốc của 
lục nhập, sự đoạn diệt của lục nhập và con đường đưa đến đoạn 
diệt lục nhập... ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. Băng 
cách ây một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu 
Giáo pháp chơn chánh này. 


[danh sắcj 


52. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiền, 
có thể có.” 

33. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ danh sắc, nguồn gốc của 
danh sắc, sự đoạn diệt của danh sắc và con đường đưa đến đoạn 
diệt danh sắc, bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


34. Và thế nào là danh sắc, thế nào là nguồn gốc của danh 
sắc, sự đoạn diệt của danh sắc và con đường đưa đến đoạn diệt 
danh sắc? Cảm thọ, tri giác, ý muốn, tiếp xúc và chú ý - như vậy 
gọi là danh. Tứ đại và các hiện tượng (sắc) do tứ đại tạo thành - 
như vậy gọi là sắc. Như vậy danh và sắc này được gọi là danh sắc. 
(19) Với sự sinh khởi của thức sẽ có sự sinh khởi của danh sắc. Với 
sự đoạn diệt của thức sẽ có sự đoạn diệt của danh sắc. Con đường 
đưa đến đoạn diệt danh sắc là Bát Thánh đạo; nghĩa là, Chánh tri 
kiến... Chánh định. 


55. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ danh sắc, nguồn gốc của 
danh sắc, sự đoạn diệt của danh sắc và con đường đưa đến đoạn 
diệt danh sắc... ngay trong hiện tại vị ây chấm dứt khổ đau. Bằng 
cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến ... và đã thành tựu 
Giáo pháp chơn chánh này. 


[thức] 
Ị?? 


3ø. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 399 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiền, 
có thể có.” 

57. - Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ thức, nguồn gốc của 
thức, sự đoạn diệt của thức và con đường đưa đến đoạn diệt thức, 
bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành 
tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

58. Và thế nảo là thức, thế nào là nguồn gốc của thức, sự đoạn 
diệt của thức và con đường đưa đến đoạn diệt thức? Có sáu loại 
thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
(20) Với sự sinh khởi của hành sẽ có sự sinh khởi của thức. Với sự 
đoạn diệt của hành sẽ có sự đoạn diệt của thức. Con đường đưa 
đến đoạn diệt thức là Bát Thánh đạo; nghĩa là, Chánh tri kiến... 
Chánh định. 

59. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ thức, nguồn gốc của thức, 
sự đoạn diệt của thức và con đường đưa đến đoạn diệt thức... ngay 
trong hiện tại vị ây chấm dứt khổ đau. Bằng cách ây một vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh 
này. 

[hành] 

60. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiền, 
có thể có.” 

ó1. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ hành, nguồn gốc của 
hành, sự đoạn diệt của hành và con đường đưa đến đoạn diệt hành, 
bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến ... và đã thành 
tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

ó2. Và thê nảo là hành, thế nào là nguồn gốc của hành, sự 
đoạn diệt của hành và con đường đưa đến đoạn diệt hành? Có ba 
loại hành: thân hành, ngữ hành và ý hành. (21) Với sự sinh khởi của 
vô minh sẽ có sự sinh khởi của hành. Với sự đoạn diệt của vô minh 
sẽ có sự đoạn diệt của hành. Con đường đưa đến đoạn diệt hành là 
Bát Thánh đạo; nghĩa là, Chánh tri kiến... Chánh định. 


400 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


ó3. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ hành, nguồn gốc của 
hành, sự đoạn diệt của hành và con đường đưa đến đoạn diệt 
hành... ngay trong hiện tại vị ấy chấm dứt khổ đau. Băng cách ấy 
một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và đã thành tựu Giáo pháp 
chơn chánh này. 

[vô mình] 

ó4. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư hiền, 
có thể có.” 

65. — Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ vô minh, nguồn gốc của 
vô minh, sự đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn 
diệt vô minh, bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

66. Và thế nào là vô minh, thế nào là nguồn gốc của vô minh, 
sự đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt vô 
minh? Không biết về khổ, không biết nguồn gốc của khổ, sự đoạn 
diệt của khổ và con đường đưa đến đoạn diệt khổ - như vậy gọi là 
vô minh. Với sự sinh khởi của lậu hoặc (cầu uế) sẽ có sự sinh khởi 
của vô minh. Với sự đoạn diệt của lậu hoặc sẽ có sự đoạn diệt của 
vô minh. Con đường đưa đến đoạn diệt vô minh là Bát Thánh đạo; 
nghĩa là Chánh tri kiến... Chánh định. 

ó7. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ vô minh, nguồn gốc của 
vô minh, sự đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn 
diệt vô minh... ngay trong hiện tại vị ấy châm dứt khổ đau. Bằng 
cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến ... và đã thành tựu 
Giáo pháp chơn chánh này. 

Hậu hoặc (cấu uê)J 

ó8. Các Tỷ-kheo nói: “Lành thay, hiền giả!” và hoan hý tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta. Rồi họ hỏi thêm: “Thưa hiển giả, có 
pháp môn nào khác mà theo đó một vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào 
Chánh pháp và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này?” — “Chư 
hiền, có thể có.” 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 401 


69.— Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ lậu hoặc, nguồn gốc của 
lậu hoặc, sự đoạn diệt của lậu hoặc và con đường đưa đến đoạn 
diệt lậu hoặc, bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến 
có tri kiến chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh 
pháp và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


70. Và thế nào là lậu hoặc, thế nào là nguồn sốc của lậu hoặc, 
sự đoạn diệt của lậu hoặc và con đường đưa đến đoạn diệt lậu 
hoặc? Có ba loại lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Với sự 
sinh khởi của vô minh sẽ có sự sinh khởi của lậu hoặc. (22) Với sự 
đoạn diệt của vô minh sẽ có sự đoạn diệt của lậu hoặc. Con đường 
đưa đến đoạn diệt lậu hoặc là Bát Thánh đạo; nghĩa là, Chánh 
tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. 


71. Khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ lậu hoặc, nguồn gốc của 
lậu hoặc, sự đoạn diệt của lậu hoặc và con đường đưa đến đoạn 
diệt lậu hoặc, vị ây từ bỏ tất cả khuynh hướng tham dục ngủ ngầm 
bên dưới (tham tùy miên), đoạn trừ sân tùy miên, nhồ tận gốc tà 
kiến và ngã mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh và khởi lên 
tri kiến chơn chánh, và ngay trong hiện tại chấm dứt khổ đau. Như 
vậy, bằng cách ấy một vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh pháp và đã 
thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 

Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời giảng của Tôn giả SãrIputta. 

(Trung BK I, Kinh số 9: Kinh Chánh Tri Kiến, tr. 111-129) 


4. LÃNH VỰC TRÍ TUỆ 
(1 Qua năm uấn 
(a) Bẵn chuyển của uẫn 


Tại Sãvatthï, Thế Tôn dạy: “Này các Tỷ-kheo, có năm thủ 
uân. Thê nào là năm? Săc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, 
hành thủ uân và thức thủ uân.” 


Bao lâu mà ta chưa trực tiếp biết rõ đúng như thật năm thủ 
uân này trong bôn chuyên, (23) thì ta sẽ không tuyên bô là đã chứng 


402 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


đắc Vô thượng Chánh Đăng Giác trong thế giới này với chư Thiên, 
Ác ma, và Phạm Thiên, trong quần chúng này với các Sa-môn, 
Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người. Nhưng khi Ta đã trực 
tiếp biết rõ chúng đúng như thật, thì Ta sẽ tuyên bố đã chứng đắc 
Vô thượng Chánh Đắng Giác trong thế giới này... với chư Thiên 
và loài Người. 

Và thế nào là bốn chuyền? Ta biết rõ sắc, nguồn gốc của nó, 
sự đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt nó. Ta biết rõ thọ, 
nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt 
nó. Ta biết rõ tưởng, nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt, và con đường 
đưa đến đoạn diệt nó. Ta biết rõ hành, nguồn gốc của nó, sự đoạn 
diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt nó. Ta biết rõ thức, nguồn 
gốc của nó, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt nó. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là sắc? Tứ đại và sắc do tứ đại 
tạo thành; như vậy được gọi là sắc. Với sự sinh khởi của thức ăn 
sẽ có sự sinh khởi của sắc. Với sự đoạn diệt của thức ăn sẽ có sự 
đoạn diệt của sắc. Bát Thánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn 
diệt của sắc; tức là Chánh tri kiến... Chánh định. 

Và bất cứ Sa-môn, Bả-la-môn nào, do đã biết rõ sắc như 
vậy, nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn 
diệt nó, họ đang tu tập nhắm mục đích ly tham, tiễn đến lụi tàn và 
đoạn diệt sắc, họ đang tu tập tốt. Những vị nảo tu tập tốt sẽ có chân 
đứng trong Giáo pháp và Giới luật này. (24) 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nào, do đã biết rõ sắc như vậy, 
nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt 
nó, qua sự ly tham với sắc, tiến đến lụi tàn và đoạn diệt sắc, họ 
được giải thoát do không còn chấp thủ, họ đã được giải thoát tốt 
đẹp. Những ai được giải thoát tốt đẹp là những vị toàn vẹn. Đối 
với những vị vẹn toàn thì sẽ không còn vòng luân hồi đề biểu hiện 
nữa. (25) 

Và này các Tý-kheo, thế nảo là thọ? Có sáu loại thọ: thọ sanh 
do mắt tiếp xúc, thọ sanh do tai tiếp xúc, thọ sanh do mũi tiếp XÚC, 
thọ sanh do lưỡi tiếp xúc, thọ sanh do thân tiếp xúc, thọ sanh do 
ý tiếp xúc. Như vậy gọi là thọ. Với sự sinh khởi của xúc sẽ có sự 
sinh khởi của thọ. Với sự đoạn diệt của xúc sẽ có sự đoạn diệt của 
thọ. Bát Thánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thọ; tức 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 403 


là Chánh tri kiến... Chánh định. 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nào, do đã biết rõ thọ như vậy, 
nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt 
nó, họ đang tu tập nhắm mục đích ly tham, tiễn đến lụi tàn và đoạn 
diệt thọ, họ tu tập tốt đẹp. Những vị nào tu tập tốt sẽ có chân đứng 
trong Giáo pháp và Giới luật này. 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nào, do đã biết rõ thọ như 
vậy... con đường đưa đến đoạn diệt thọ... Đối với những vị vẹn 
toàn thì sẽ không còn vòng luân hồi để biểu hiện nữa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là tưởng? Có sáu loại tưởng: 
sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp 
tưởng. Như vậy gọi là tưởng. Với sự sinh khởi của xúc sẽ có sự 
sinh khởi của tưởng. Với sự đoạn diệt của xúc sẽ có sự đoạn diệt 
của tưởng. Bát Thánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn diệt của 
tưởng: tức là Chánh tri kiến... Chánh định. 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nảo... Đối với những vị vẹn 
toàn thì sẽ không còn vòng luân hồi để biểu hiện nữa. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? (=sự hình thành các 
pháp hữu vị do ý muốn) Có sáu loại hành: (26) ý muốn về sắc ,Ý 
muôn về thanh , ý muốn về hương, ý muốn về vị , ý muốn về xúc, 
ý muốn về pháp. Như vậy gọi là hành. Với sự sinh khởi của xúc sẽ 
có sự sinh khởi của hành. Với sự đoạn diệt của xúc sẽ có sự đoạn 
diệt của hành. Bát Thánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn diệt 
của hành; tức là Chánh tri kiến... Chánh định. 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nảo... Đối với những vị vẹn 
toàn thì sẽ không còn vòng luân hồi để biểu hiện nữa. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là thức? Có sáu loại thức: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. Như vậy 
gọi là thức. Với sự sinh khởi của danh sắc sẽ có sự sinh khởi của 
thức ø?). Với sự đoạn diệt của danh sắc sẽ có sự đoạn diệt của 
thức. Bát Thánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn diệt thức; tức 
là Chánh tri kiến... Chánh định. 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nào, do đã biết rõ thức như 
vậy, nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn 
diệt nó, họ đang tu tập nhắm mục đích ly tham, tiễn đến lụi tàn và 


404 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


đoạn diệt thức, họ đang tu tập tốt. Những vị nào tu tập tốt sẽ có 
chân đứng trong Giáo pháp và Giới luật này. 

Và bất cứ Sa-môn, Bà-la-môn nào, do đã biết rõ thức như 
vậy, nguồn gốc của nó, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn 
diệt nó, qua sự ly tham với thức, tiễn đến lụi tàn và đoạn diệt thức, 
họ được giải thoát do không còn chấp thủ, họ đã được giải thoát 
tốt đẹp. Những ai được giải thoát tốt đẹp là những vị toản vẹn. 
Đối với những vị vẹn toàn thì sẽ không còn vòng luân hồi đề biểu 
hiện nữa. 

(Tương Ung BK II, Phẩm Tham Luyến IV. Thủ Chuyển 1-21, 
tr: LII-116) 


(b) Hỏi đáp VỀ năm uấn 

Một thời, Thế Tôn đang cư trú tại thành Xá-vệ (SãvatthT), 
trong Đông Viên, ở giảng đường của Lộc Mẫu (Migãra), cùng với 
rất đông, chúng Tỷ- -kheo. Vào dịp đó, ngày bố-tát vào đêm trăng 
rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời với chúng Tý-kheo ngồi chung 
quanh. 

Rồi một Tỷ-kheo đứng dậy từ chỗ ngồi, đắp y vào một bên 
vai, chặp tay cung kính vái Thê Tôn và bạch với Ngài: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn về một vài điểm, 
nêu Thê Tôn có thê ban cho con ân huệ băng cách trả lời câu hỏi 
của con. 

— Vậy này Tỷ- -kheo, hãy ngồi xuống chỗ ngồi của ông và hỏi 
bất cứ điều gì ông muốn. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo đáp lại. 

Rồi vị ấy ngồi xuống chỗ ngồi của mình và bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, có phải năm thủ uân nảy là sắc thủ uân, thọ 
thủ uần, tưởng thủ uần, hành thủ uân, và thức thủ uân? 

— Này Ty-kheo, đúng vậy. 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, 

Vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói. Rồi vị ấy hỏi 
thêm câu khác: 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 405 

— Bạch Thế Tôn, năm thủ uân này bắt nguồn từ cái gì? 

— Này Tỷ-kheo, năm thủ uân ây bắt nguồn từ ái dục. (28) 

— Bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ ấy là năm thủ uẫn, 
hay là châp thủ ây là cái gì khác với năm thủ uân? 

— Này Tỷ-kheo, chấp thủ ấy không phải là năm thủ uân, cũng 
không phải châp thủ ây là cái gì khác với năm thủ uân. Nhưng mà, 
khi nào có lòng tham dục đôi với năm thủ uân, thì có sự châp thủ 
ở đó. (29) 


— Lành thay, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời Thế Tôn nói. Rồi vị ấy hỏi 
thêm câu khác: 


— Bạch Thế Tôn, phải chăng có sự đa dạng trong lòng tham 
dục và khao khát đối với năm thủ uẫn? 


— Này Tỷ-kheo, có thê có. Thế Tôn trả lời. 


Ở đây, này Tỷ-kheo, có người nghĩ rằng: “Cầu mong ta sẽ có 
sắc như vậy trong lương lai! Cầu mong ta sẽ có thọ như vậy trong 
lương lai! Cầu mong ta sẽ có tưởng như vậy trong lương lai! Cầu 
mong ta sẽ có hành như vậy trong lương lai! Cầu mong ta sẽ có 
thức như vậy trong lương lai!” Như vậy, này Tỷ-kheo, có thể có sự 
đa dạng trong lòng tham dục đối với năm thủ uân. 


— Lành thay, bạch Thế Tôn ! 


Vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói. Rồi vị ấy hỏi 
thêm câu khác: 


— Bạch Thê Tôn, băng cách nảo ý nghĩa của chữ “uân' áp 
dụng cho các uân? 


— Này Tý-kheo, bất cứ loại sắc nào, dù quá khứ, tương lai 
hay hiện tại, nội hay ngoại, thô thiển hay vi tế, hạ liệt hay cao quý, 
xa hay gần, như vậy gọi là sắc uân. Bắt cứ loại thọ nào, dù quá 
khứ, tương lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô thiển hay vi tế, hạ 
liệt hay cao quý, xa hay gần, như vậy gọi là thọ uẫn. Bất cứ loại 
tưởng nảo, dù quá khứ, tương lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô 
thiển hay vi tế, hạ liệt hay cao quý, xa hay gần, như vậy gọi là 
tưởng uân. Bắt cứ loại hành nào, dù quá khứ, tương lai hay hiện 


406 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


tại, nội hay ngoại, thô thiển hay vi tế, hạ liệt hay cao quý, xa hay 
gần, như vậy gọi là hành uân. Bất cứ loại thức nào, dù quá khứ, 
tương lai hay hiện. tại, nội hay ngoại, thô thiền hay vi tế, hạ liệt hay 
cao quý, xa hay gần, như vậy gọi là thức uân. Này Tỷ- -kheo, bằng 
cách này ý nghĩa của chữ “uân” áp dụng cho các uân. 


— Lành thay, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời Thế Tôn nói. Rồi vị ấy hỏi 
thêm câu khác: 


— Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì để có sự biểu hiện của sắc 
uân? Do nhân duyên gì để có sự biểu hiện của thọ uẫn... để có sự 
biểu hiện của tưởng uân... để có sự biểu hiện của hành uấn... để có 
sự biểu hiện của thức uân? 


— Này Tỷ-kheo, tứ đại là nhân duyên đê có sự biêu hiện của 
sắc uân. Xúc là nhân duyên đê có sự biêu hiện của thọ uân, tưởng 
uân, hành uân. Danh sắc là nhân duyên đê có sự biêu hiện của thức 
uân. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nảo là có thân kiến? 


— Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không hiểu rõ 
các bậc Thánh, không thuần thục và không tu tập pháp của các 
bậc Thánh, không hiểu rõ các bậc chân nhân, không thuần thục và 
không tu tập pháp của các bậc chân nhân, xem sắc như là tự ngã, 
hay xem tự ngã như là có sắc, hay sắc có trong tự ngã, hay tự ngã 
có trong sắc. Kẻ ấy xem thọ là tự ngã... tưởng là tự ngã... hành 
là tự ngã... thức là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức có 
trong tự ngã, hay tự ngã có trong thức. Như vậy là có thân kiến. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nảo là không có thân kiến? 


— Ở đây, này Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử, là người đã 
hiểu rõ các bậc Thánh, đã thuần thục và tu tập pháp của các bậc 
Thánh, đã hiểu rõ các bậc chân nhân, đã thuần thục và tu tập pháp 
của các bậc chân nhân, không xem sắc như là tự ngã, hay không 
xem tự ngã như là có sắc, hay không xem sắc có trong tự ngã, hay 
không xem tự ngã có trong sắc. Kẻ ấy không xem thọ là tự ngã... 
tưởng là tự ngã... hành là tự ngã... thức là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức có trong tự ngã, hay tự ngã có trong thức. Như 
vậy là không có thân kiến. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 407 


- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt 
thoát trong trường hợp năm uân? 


— Này Tỷ- -kheo, lạc thú và niềm vui do sắc sinh khởi: như 
vậy là vị ngọt của sắc. Vì sắc là vô thường, khổ và phải chịu biến 
đôi: như vậy là sự nguy hiểm của sắc. Sự đoạn diệt và từ bỏ tham 
dục đối với sắc: đó là sự vượt thoát khỏi sắc. Lạc thú và niềm vui 
do thọ sinh khởi... do tưởng sinh khởi... do hành sinh khởi... do 
thức sinh khởi: như vậy là vị ngọt của thức. Vì thức là vô thường, 
khổ và phải chịu biến đối: như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự 
đoạn diệt và từ bỏ tham dục đối với thức: đó là sự vượt thoát khỏi 
thức. 

— Lành thay, bạch Thế Tôn! 

Vị Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời Thế Tôn nói. Rồi vị ấy hỏi 
thêm câu khác: 

— Bạch Thế Tôn, hành giả phải thấy và biết như thế nào để 
không có ngã mạn tùy miên đối với tâm thân có ý thức này, và đối 
với tắt cả các tướng bên ngoài, khi cho rằng: ta là người tạo tác, là 
người tạo ra cái của ta? (30) 

— Này Tỷ-kheo, bất cứ loại sắc nào, dù là thuộc quá khứ, 
tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoàải, thô thiển hay vi 
tế, hạ liệt hay cao quý, xa hay gần - hành giả phải thấy tất cả sắc 
đúng như thật với trí tuệ chơn chánh như thế này: Cái này không 
phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự 
ngã của tÔI. 

Bắt cứ loại thọ nào... Bất cứ loại tưởng nảo... Bất cứ loại hành 
nào... Bất cứ loại thức nào, dù là thuộc quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, hạ liệt hay cao quý, 
xa hay gân - hành giả phải thấy tất cả thức đúng như thật với trí 
tuệ chơn chánh như thế này: Cái nảy không phải là của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. 

Này Tỷ-kheo, khi hành giả biết và thấy như thế, sẽ không có 
ngã mạn tùy miên đối với tâm thân có ý thức này, và đối với tất 
cả các tướng bên ngoài, khi cho rằng: ta là người tạo tác, là người 
tạo ra cái của ta. 

(Trung BK II, Kinh số 109: Đại Kinh Mãn Nguyệt, tr 135- 141) 


408 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
(C) Tánh chất của vô ngã 


Tôi nghe như vây. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại Ba- 
la-nại (Bãnãrasi) trong vườn Lộc Uyễn ở Chư Tiên Đọa Xứ 
(Isipatana). 41) Rồi Thế Tôn nói với nhóm năm Tỷ-kheo: “Này 
các Tỷ-kheo!” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


= Này các Tỷ- -kheo, sắc là vô ngã. Bởi vì, này các th -kheo, 
nếu sắc là ngã, sắc này sẽ không đưa. đến phiên não khổ đau, và 
ta có thê quyết định cho sắc: “Mong rằng sắc của tôi như thế này; 
mong rằng sắc của tôi không phải như thế này. Nhưng vì sắc là vô 
ngã, sắc đưa đến phiên não khổ đau, và ta không thê quyết định 
cho sắc: “Mong rằng sắc của tôi như thế này; mong rằng sắc của 
tôi không phải như thế này.” @2) 


Thọ là vô ngã... Tưởng là vô ngã... Hành là vô ngã... Thức 
là vô ngã. Bởi vì, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, thức này sẽ 
không đưa đến phiền não khổ đau và ta có thê quyết định cho thức: 
“Mong rằng thức của tôi như thế này; mong rằng thức của tôi 
không phải như thế này.” Nhưng vì thức là vô ngã, thức đưa đến 
phiên não khổ đau, và ta không thể quyết định cho thức: “Mong 
rằng thức của tôi như thế này; mong răng thức của tôi không phải 
như thế này.” 


Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nảo, sắc là thường hay 
vô thường? — “Vô thường, bạch Thế Tôn.” — “Những gì vô thường 
là khổ hay vui?” — “Là khổ, bạch Thế Tôn.” — “Có hợp lý không 
khi xem những gì vô thường, khô, phải chịu biến đổi như là: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?” — “Thưa 
không, bạch Thế Tôn.” 

Thọ là thường hay vô thường... Tưởng là thường hay vô 
thường... Hành là thường hay vô thường... Thức là thường hay vô 
thường? — “Vô thường, bạch Thế Tôn.” — “Những gì vô thường 
là khô hay vui?” — “Là khổ, bạch Thế Tôn” — “Có hợp lý không 
khi xem những gì vô thường, khô, phải chịu biến đổi như là: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?” — “ “Thưa 
không, bạch Thế Tôn.” 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 409 


Như vậy, này các Tý-kheo, bất cứ loại sắc nảo, dù là thuộc 
quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoải, thô thiền 
hay vi tế, hạ liệt hay cao quý, xa hay gần - hành giả phải thấy tất 
cả sắc đúng như thật với trí tuệ chơn chánh như thế này: “Cái này 
không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi.” 

Bất cứ loại thọ nào... Bất cứ loại tưởng nảo... Bất cứ loại 
hành nào... Bất cứ loại thức nào, dù là thuộc quá khứ, tương lai 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiên hay vị tế, hạ liệt 
hay cao quý, xa hay gần - hành giả phải thấy tất cả thức đúng như 
thật với trí tuệ chơn chánh như thế này: “Cái này không phải là 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của 


A92 


{Ố1. 


Này các Tỷ-kheo, thấy vậy, bậc đa văn Thánh đệ tử nhằm 
chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, 
nhảm chán thức. Do nhàm chán, VỊ ây không còn tham đắm. Do 
không còn tham đắm, tâm của vị ấy được giải thoát. Khi được giải 
thoát, vị ấy khởi lên tri kiến: “Ta đã được giải thoát.” Vị ấy biết: 
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa.” 


Thế Tôn dạy như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan hý tín thọ lời dạy 
của Thế Tôn. Và trong khi Thế Tôn giảng bài kinh này, tâm của 
các vị Tỷ-kheo trong nhóm năm vị này được giải thoát khỏi những 
lậu hoặc do không còn chấp thủ. 


(Tương Ung BK III, Chương 22, tr. 95-97) 


(d) Vô thường, khổ, vô ngã 


— Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô thường là 
khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì là vô ngã phải được thấy đúng 
như thật với trí tuệ chơn chánh như là: “Cái này không phải là của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.” 
Khi hành giả thấy đúng như thật với chánh trí tuệ, tâm vị ấy không 
còn tham đắm và được giải thoát khỏi các lậu hoặc do không còn 
chấp thủ. 


410 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Thọ là vô thường... Tưởng là vô thường... Hành là vô 
thường... Thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ 
là vô ngã. Cái gì là vô ngã phải được thấy đúng như thật với trí tuệ 
chơn chánh như là: “Cái này không phải là của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.” Khi hành giả thấy 
đúng như thật với chánh trí tuệ, tâm vị ấy không còn tham đắm và 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc do không còn chấp thủ. 


Này các Tỷ-kheo, nếu tâm của vị Tỷ-kheo đã không còn 
tham đắm đối với sắc giới, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc do không còn chấp thủ. Nếu tâm của vị Tỷ-kheo đã không 
còn tham đắm đối với thọ giới... đối với tưởng giới... đối với hành 
giới... đối với thức giới, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc do không còn chấp thủ. 

Do được giải thoát, tâm vị ây được vững chãi; do được vững 
chãi, tâm được hài lòng; do được hài lòng, vị ây không bị dao 
động. Do không còn bị đao động, vị ấy tự thân chứng đắc Niết- 
bàn. Vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa.” 


(Tương Ưng BK III, Chương 22, tr. 47) 


(e) Một đẳng bọt nước 


Một thời, Thế Tôn cư ngụ tại Ayujjhãya bên bờ sông Hằng. 
ỞƠ đó, Thê Tôn nói với các Tý-kheo như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, giả sử như dòng sông này đang chảy 
mang theo một đống bọt nước lớn. Một người có mắt tốt sẽ nhìn 
kỹ đồng bọt ấy, xem xét và quan sát cân thận, và đối với ông nó 
hiện rõ như là trỗng không, rỗng ruột, không có lõi cứng. Làm sao 
có thê có lõi cứng bên trong một đống bọt? Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, dù có bất cứ loại sắc nào, dù thuộc quá khứ, tương lai hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoải, thô thiển hay vi tẾ, xa hay gân: 
VỊ Tỷ- -kheo nhìn kỹ nó, xem xét và quan sát cần thận, và đối với 
ông sắc hiện rõ như là trống không, rồng ruột, không có lõi cứng. 
Làm sao có thể có lõi cứng bên trong sắc? (43) 


Này các Tỷ-kheo, giả sử vào mùa thu, khi trời mưa và có 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 411 


những giọt mưa lớn, các bong bóng nước hiện ra rồi tan vỡ trên 
mặt nước. Một người có mắt tốt sẽ nhìn kỹ bọt nước ấy, xem xét 
và quan sát cân thận, và đối với ông nó hiện rõ như là trống không, 
rỗng ruột, không có lõi cứng. Làm sao có thể có lõi cứng bên trong 
một bọt nước? Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dù có bất cứ loại thọ 
nào, dù thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô thiên hay vi tẾ, xa hay gân; vị Ty-kheo nhìn kỹ nó, xem 
xét và quan sát cân thận, và đối với ông thọ hiện rõ như là trống 
không, rỗng ruột, không có lõi cứng. Làm sao có thể có lõi cứng 
bên trong thọ? (44) 


Này các Tý-kheo, giả sử vào tháng cuối cùng của mùa hạ, 
vào đúng giữa trưa, một ráng mặt trời lung linh xuất hiện. Một 
người có mắt tốt sẽ nhìn kỹ ráng mặt trời ấy, xem xét và quan sát 
cân thận, và đối với ông nó hiện rõ như là trống không, rỗng ruột, 
không có lõi cứng. Làm sao có thể có lõi cứng bên trong một ráng 
mặt trời? Cũng vậy, nảy các Tỷ-kheo, dù có bất cứ loại tưởng nảo, 
dù thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô thiển hay Mì tế, xa hay gân; vị Tỷ- -kheo nhìn kỹ nó, xem xét 
và quan sát cần thận, và đối với ông tưởng hiện rõ như là trống 
không, rỗng ruột, không có lõi cứng. Làm sao có thể có lõi cứng 
bên trong tưởng? (45) 

Này các Tỷ-kheo, giả sử một người cần lõi cây, đi tìm lõi 
cây, cầm một cái búa sắc bén đi vào rừng. Ở đó ông ta thây một 
thân cây chuối lớn, thăng đứng, tươi tốt, chưa có nụ bông chuối. 
Ông ấy chặt cây chuối từ gốc, cắt ngọn cây, và lột lớp VỎ cây 
chuối. Khi ông ta lột vỏ cây chuối, ông ta không tìm thấy giác cây, 
nói gì đến lõi cây. Một người có mắt tốt sẽ nhìn kỹ thân cây chuối 
Ấy, xem xét và quan sát cân thận, và đối với ông nó hiện rõ như là 
trống không, rỗng ruột, không có lõi cứng. Làm sao có thể có lõi 
cứng bên trong thân cây chuối? Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dù có 
bất cứ loại hành nảo, dù thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên 
trong hay bên ngoải, thô thiên hay vi tế, xa hay gần; vị Tý-kheo 
nhìn kỹ nó, xem xét và quan sắt cân thận, và đối với ông hành hiện 
rõ như là trống không, rỗng ruột, không có lõi cứng. Làm sao có 
thể có lõi cứng bên trong hành? (46) 


Này các Tỷ-kheo, giả sử một nhà ảo thuật hay học trò của 


412 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


nhà ảo thuật, bày trò ảo thuật ở một ngã tư đường. Một người có 
mắt tốt sẽ nhìn kỹ trò ảo thuật Ấy, xem xét và quan sát cân thận, 
và đối với ông nó hiện rõ như là trồng không, rỗng ruột, không có 
lõi cứng. Làm sao có thể có lõi cứng bên trong trò ảo thuật? Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, dù có bất cứ loại thức nào, dù thuộc quá 
khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiền hay 
vi tẾ, xa hay gân; vị Tỷ-kheo nhìn kỹ nó, xem xét và quan sát cân 
thận, và đối với ông thức hiện rõ như là trống không, rỗng ruột, 
không có lõi cứng. Làm sao có thể có lõi cứng bên trong thức? (47) 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, 
nhàm chán thức. Do nhàm chán, VỊ ây không còn tham đắm. Do 
không còn tham đăm, tâm của vị ấy được giải thoát. Khi được giải 
thoát, vị ấy khởi lên tri kiến: “Ta đã được giải thoát.” Vị ấy biết: 
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa.” 


(Tương Ung BK III, Chương 22, HII: Bọt Nước, tr. 252-256) 


(2) Qua sảu xứ (Sảu căn) 
(a) Liễu trỉ (thấu hiểu trọn vẹn) 


— Này các Tỷ-kheo, không trực tiếp thấu hiểu trọn vẹn tất 
cả, không nhàm chán và từ bỏ tât cả, hành giả không thê nào đoạn 
tận khô đau. 


Và này các Tỷ-kheo, tất cả đó là gì? Không trực tiếp thấu 
hiểu trọn vẹn mắt, không nhàm chán và từ bỏ nó, hành giả không 
thể nào đoạn tận khổ đau. Không trực tiếp thấu hiểu trọn vẹn sắc.. 
nhãn thức... nhãn xúc... và bất cứ cảm thọ nào khởi sinh do nhãn 
xúc làm nhân duyên... không nhàm chắn và từ bỏ nó, hành giả 
không thể nào đoạn tận khổ đau. 

Không trực tiếp thấu hiểu trọn vẹn tai... ý... và bất cứ cảm 
thọ nào khởi sinh do ý xúc làm nhân duyên... không nhàm chán và 
từ bỏ nó, hành giả không thể nào đoạn tận khô đau. 

Này các Tý-kheo, đó là tất cả. Không trực tiếp thâu hiểu trọn 
vẹn tất cả, không nhàm chán và từ bỏ tất cả cái ấy, hành giả không 
thể nào đoạn tận khổ đau. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 413 


Này các Tỷ-kheo, bằng cách trực tiếp thấu hiểu trọn vẹn tất 
cả, bằng cách nhàm chán và từ bỏ tất cả cái ấy, hành giả có thê 
đoạn tận khổ đau. 

Và này các Tỷ-kheo, tất cả đó là gì? Băng cách trực tiếp thấu 
hiểu trọn vẹn mắt... ý... và bất cứ cảm thọ nào khởi sinh do ý xúc 
làm nhân duyên... bằng cách nhàm chán nó và từ bỏ tất cả, hành 
giả có thê đoạn tận khổ đau. 


Này các Tý-kheo, đó là tất cả bằng cách trực tiếp thấu hiểu 
trọn vẹn... hành giả có thê đoạn tận khô đau. 

(Tương Ung BK IWj Chương 35: Phẩm Tất Cả- 26.V. Liễu Tri- tr: 
34-36) 


(b) Bùng cháy 
Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ ở Gayä, tại Gayäsĩsa, cùng 
với một ngàn Tỷ-kheo. Tại đó, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo như 
Sau: (38) 

— Này các Tỷ-kheo, tất cả đang bùng cháy. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nảo là tất cả đang bùng cháy? Mắt đang bùng cháy, sắc 
đang bùng cháy, nhãn thức đang bùng cháy, nhãn xúc đang bùng 
cháy, và bất cứ cảm thọ nào khởi lên do nhãn xúc làm nhân duyên 
- dù lạc hay khổ, hay không lạc không khô - cũng đang bùng cháy. 
Bùng cháy với cái gì? Bùng cháy với tham dục, sân hận và si mê; 
bùng cháy với sanh, già, và chết; với sầu bi, than vãn, đau đớn, 
thất vọng, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 

Tai đang bùng cháy... Tâm đang bùng cháy... và bất cứ cảm 
thọ nào khởi lên do ý xúc làm nhân duyên - dù lạc hay khổ, hay 
không lạc không khổ - cũng đang bùng cháy. Bùng cháy với cái 
gì? Bùng cháy với tham dục, sân hận và si mê; bùng cháy với 
sanh, già, và chết; với sầu bi, than vãn, đau đớn, thất vọng, vả 
tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán mắt, nhàm chán sắc, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán nhãn 
xúc, nhàm chán với bất cứ cảm thọ nào khởi lên do nhãn xúc làm 
nhân duyên - dù lạc hay khổ, hay không lạc không khổ; nhàm 
chán với tai... nhàm chán với ý... với bất cứ cảm thọ nào khởi lên 


414 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


do ý xúc làm nhân duyên. Do nhàm chán, vị ây không còn tham 
đăm. Do không còn tham đắm, tâm của vị ấy được giải thoát. Khi 
được giải thoát, vị ây khởi lên tri kiến: “Ta đã được giải thoát.” VỊ 
ây biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã 
làm, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa.” 


Thế Tôn dạy như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy 
của Thế Tôn. Và trong khi Thế Tôn giảng bài kinh này, tâm của 
một ngàn Tỷ-kheo được giải thoát khỏi những lậu hoặc do không 
còn chấp thủ. 

(Tương Ung BK II; Chương 35: Phẩm Tất Cả - 28. VI. Bị Bốc 
Cháy, tr. 38-40) 


(c) Thích hợp để chứng đắc Niễt-bàn 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ dạy các ông con đường thích hợp 
đê chứng đắc Niêt-bàn. Hãy lăng nghe... 


Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường thích hợp để 
chứng đắc Niết-bàn? Ở đây, vị Tỷ-kheo thấy mắt là vô thường, 
thấy sắc là vô thường, thấy nhãn thức là vô thường, thấy nhãn xúc 
là vô thường, thấy là vô thường bất cứ cảm thọ nào khởi lên do 
nhãn xúc làm nhân duyên, dù lạc hay khổ, hay không lạc không 
khổ. 

Vị ấy thấy tai là vô thường... thấy tâm là vô thường, hành 
là vô thường, ý thức là vô thường, ý xúc là vô thường, thấy là vô 
thường bất cứ cảm thọ nào khởi lên do ý xúc làm nhân duyên, dù 
lạc hay khổ, hay không lạc không khổ. Này các Tý-kheo, đây là 
con đường thích hợp để chứng đắc Niết-bàn. 


Vị ấy thấy mắt là khô... thấy là vô thường bất cứ cảm thọ 
nào khởi lên do ý xúc làm nhân duyên, dù lạc hay khô, hay không 
lạc không khô. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường thích hợp đê 
chứng đặc Niêt-bản. 

Vị ấy thấy mắt là vô ngã... thấy là vô thường bất cứ cảm thọ 
nào khởi lên do ý xúc làm nhân duyên, dù lạc hay khô, hay không 
lạc không khô. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường thích hợp đê 
chứng đặc Niêt-bản. 

(Tương Ưng BK II, Chương 35: 30. VIII: Thích hợp, tr. 41-46) 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 415 


(d) Thế giới là trắng không 
Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn... và bạch với Ngài rằng: 
— Bạch Thế Tôn, được nghe nói rằng: “Thế giới là trống 
không, thê giới là trông không.” Bạch Thê Tôn, băng cách nào 
người ta nói: “Thê giới là trông không?” 

— Này Änanda, đó là vì thế giới không có tự ngã vả không 
có gì thuộc tự ngã nên người ta nói: “Thê giới là trông không.” Và 
cái gì không có tự ngã và không thuộc tự ngã? Này Ananda, mắt là 
không có tự ngã và không thuộc tự ngã. Săc là không có tự ngã và 
không thuộc tự ngã. Nhãn thức là không có tự ngã và không thuộc 
tự ngã. Nhãn xúc là không có tự ngã và không thuộc tự ngã... Bât 
cứ cảm thọ nào khởi lên do ý xúc làm nhân duyên, dù lạc hay khô, 
hay không lạc không khô - cảm thọ ây cũng không có tự ngã và 
không thuộc tự ngã. 

Này Änanda, đó là vì thế giới không có tự ngã và không có 
gì thuộc tự ngã nên người ta nói: “Thê giới là trông không.” 


(Tương Ung BK II/ Chương 35: 85: II. Trồng Không, tr: 96-97) 


(e) Thức cũng vô ngã 
Tôn giả Udãyi hỏi Tôn giả Änanda: “Hiền giả Änanda, Thế 
Tôn đã dùng nhiều phương cách đề tuyên thuyết, khai mở, hé lộ 
rằng: “Vì lý do đó, bản chất của thân này là vô ngã. Có thể được 
không nếu chúng ta giải thích bản chất của thức cũng tương tự như 
thế để giảng dạy, tuyên thuyết, nhận định, khai mở, phân tích, và 
làm sáng tỏ rằng: “Vì lý do đó, thức này cũng vô ngã?” 


— Này hiền giả Udây!, có thể được. Có phải nhãn thức khởi 
lên do nhân duyên mắt tiếp xúc với sắc? 


— Thưa phải, hiền giả. 

— Nếu nhân duyên đề khởi sinh nhãn thức bị tiêu diệt hoàn toản 
không còn dâu vết, thì nhăn thức có thê được nhận biệt không? 

— Thưa không, hiền giả. 


416 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


— Này hiền giả, bằng cách này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, khai 
mở, hé lộ như thê này: “Vì lý do đó, thức này cũng vô ngã.” 


— Phải chăng nhĩ thức khởi lên do nhân duyên tai tiếp xúc 
với âm thanh... Phải chăng ý thức khởi lên do nhân duyên ý tiêp 
xúc với các pháp? 

— Thưa phải, hiền giả. 

— Nếu nhân duyên đề khởi sinh ý thức bị tiêu diệt hoàn toàn 
không còn dâu vết, thì ý thức có thê được nhận biệt không? 

— Thưa không, hiền giả. 


— Này hiền giả, bằng cách này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, khai 
mở, hé lộ như thế này: “Vì lý do đó, thức này cũng vô ngã.” 

Này hiền giả, giả sử một người cần lõi cây, đi tìm lõi cây, 
cầm một cái búa sắc bén đi vào rừng. Ở đó ông ta thấy một thân 
cây chuối lớn, thắng đứng, tươi tốt, chưa có nụ bông chuối. Ông 
ấy chặt cây chuối từ gốc, cắt ngọn cây, và lột lớp vỏ cây chuối. 
Khi ông ta lột vỏ cây chuối, ông ta không tìm thấy giác cây, nói 
gì đến lõi cây. 

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo không chấp nhận có tự ngã hay bất cứ 
cái gì thuộc tự ngã trong sáu xúc xứ. Do không chấp nhận như thế, 
vị ấy không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Do không còn chấp 
thủ, vị ây không dao động. Do không còn bị dao động, vị ây tự 
thân chứng đắc Niết-bàn. Vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại bắt cứ trạng 
thải hiện hữu nào nữa.” 

(Tương Ung BK I1 Chương 35-HI: Phẩm Biển - 193.VII. 
Udayi, tr. 274-276) 


(3) Qua Các Giới 
(q) Mười Tám Giới 
— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông nghe về sự đa 
dạng của giới. Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt g1ới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, 


IX. CHIỀU SÁNG TUỆ QUANG 417 
pháp giới, ý thức giới. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy được gọi là sự đa dạng của giới. 


(Tương Ung BK II, Ch. 3: Tương Ung Giới, I, Phẩm Sai Biệt - l. 
Giới, tr. 245-246) 


(b) Bắn giới 

— Này các Tỷ-kheo, có bốn giới. Thế nào là bốn? Địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới. 

Này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, Bà-la-môn nào không hiểu 
đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự vượt thoát bốn giới 
nảy, đối với Ta, Ta không công nhận những Sa-môn ấy trong hàng 
Sa-môn và những Bả-la-môn ấy trong hàng Bà-la-môn; và các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy không tự mình chứng ngộ với thắng trí, 
ngay trong đời sống hiện tại không chứng đạt và an trú trong mục 
đích của Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, Bà-la-môn nào không hiểu 
đúng như thật nguồn gốc và sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự vượt thoát đôi với bốn giới này, Ta không công nhận những 
Sa-môn ấy trong hàng Sa-môn... 


Này các Tỷ-kheo, nhưng các Sa-môn, Bà-la-môn nảo hiểu 
đúng như thật những điều ấy, Ta công nhận những Sa-môn ấy 
trong hàng Sa-môn và những Bà-la-môn ấy trong hàng Bà-la- 
môn; và các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, ngay trong đời sống hiện tại chứng đạt và an trú trong 
mục đích của Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, Bà-la-môn nào không hiểu 
đúng như thật địa giới, nguồn gốc, sự đoạn diệt, và con đường 
đưa đến đoạn diệt nó... không hiểu đúng như thật thủy giới... hỏa 
giới... phong giới... nguồn sốc, sự đoạn diệt, và con đường đưa 
đến đoạn diệt nó, Ta không công nhận những Sa-môn ấy trong 
hàng Sa-môn... 


Này các Tỷ-kheo, nhưng các Sa-môn, Bà-la-môn nảo hiểu 
đúng như thật những điều ấy, Ta công nhận những Sa-môn ấy 
trong hàng Sa-môn và những Bà-la-môn ấy trong hàng Bà-la- 
môn; và các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy tự mình chứng ngộ với 


418 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


thắng trí, ngay trong đời sống hiện tại chứng đạt và an trú trong 
mục đích của Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh. 


(Tương Ung BK II, Ch. 4, Phẩm thứ tư - VIII. Sa-môn Bà-la- 
môn, tr: 305-308) 


(c) Sáu giới 


13. — Này các Tỷ-kheo, Làm thế nào đề hành giả không xao 
lãng trí tuệ? (39 Có sáu giới: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, hư không giới, và thức giới. 

14. Này các Tỷ-kheo, thế nào là địa giới? Địa giới có thể là 
nội giới hay ngoại giới. Thế nào là nội địa giới? Bất cứ cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, là chất cứng, đặc, bám vào thân như là 
tóc, lông, móng tay chân, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, 
gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, và 
bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, là chất cứng, đặc, 
bám vảo thân, như vậy được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội 
địa giới và ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Và địa giới ây phải 
được thấy đúng như thật với trí tuệ chơn chánh như vây: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là 
tự ngã của tôi.” Khi hành giả thấy địa giới đúng như thật với trí tuệ 
chơn chánh, hành giả trở nên nhàm chán địa giới và làm cho tâm 
không còn tham đăm địa giới. 


15. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thủy giới? Thủy giới có thê 
là nội giới hay ngoại giới. Thế nảo là nội thủy giới? Bắt cứ cái gì 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, là nước, thuộc chất lỏng, và bám vào 
thân như mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất mỡ, nước 
miếng, nước mũi, chất nhờn ở khớp xương, nước tiểu, hay bất cứ 
chất gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, là nước, thuộc chất lỏng, và 
bám vào thân, như vậy gọi là nội thủy giới. Những gì thuộc nội thủy 
giới và ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Và thủy giới ấy phải 
được thấy đúng như thật với trí tuệ chơn chánh như vây: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là 
tự ngã của tôi.” Khi hành giả thấy thủy giới đúng như thật với trí tuệ 
chơn chánh, hành giả trở nên nhàm chán thủy giới và làm cho tâm 
không còn tham đắm thủy giới. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 419 


1ø. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hỏa giới? Hỏa giới có thê 
là nội giới hay ngoại giới. Thế nào là nội hỏa giới? Bất cứ cái 
gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, và 
bám vảo thân, nghĩa là, cái gì làm cho con người ấm lên, bị hủy 
hoại, và bị tiêu thụ năng lượng, và cái khiến cho những vật được 
ăn, uống, tiêu thụ, nếm, được hoàn toàn tiêu hóa, hay bất cứ cái 
gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, vả 
bám vào thân, như vậy gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới và ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Và hỏa giới ấy phải 
được thấy đúng như thật với trí tuệ chơn chánh như vầy: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi.” Khi hành giả thấy hỏa giới đúng như thật với trí 
tuệ chơn chánh, hành giả trở nên nhàm chán hỏa giới và làm cho 
tâm không còn tham đắm hỏa giới. 

17. Này các Tý-kheo, thế nào là phong giới? Phong giới có 
thể là nội giới hay ngoại giới. Thế nào là nội phong giới? Bất cứ 
cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, là BIÓ, thuộc tánh gió, và bám 
vào thân, nghĩa là, gió thối lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió 
trong ruột, gió thôi qua các cơ bắp, hơi thở vào và hơi thở ra, hay 
bất cứ cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, là gió, thuộc tánh gió, 
và bám vào thân, như vậy gọi là nội phong giới. Những gì thuộc 
nội phong giới và ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Và 
phong giới ấy phải được thấy đúng như thật với trí tuệ chơn chánh 
như vây: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải là tự ngã của tôi.” Khi hành giả thấy phong 
giới đúng như thật với trí tuệ chơn chánh, hành giả trở nên nhàm 
chán phong giới và làm cho tâm không còn tham đắm phong giới. 

18. Này các Tý-kheo, thế nào là hư không giới? Hư không 
giới có thê là nội giới hay ngoại giới. Thế nào là nội hư không 
giới? Bất cứ cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, là khoảng không, 
thuộc hư không, và bám vào thân, nghĩa là, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, và từ cửa đó cái gì người ta ăn, uống, tiêu thụ và nễm, được 
nuốt vào, và nơi mà chúng được giữ lại và từ nơi mà chúng được 
tống xuống dưới, hay bất cứ cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
là khoảng không, thuộc hư không, và bám vào thân, như vậy gọi là 
nội hư không ĐIỚI. Những gì thuộc nội hư không giới và ngoại hư 
không giới đều thuộc về hư không giới. Và hư không giới ấy phải 


420 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


được thấy đúng như thật với trí tuệ chơn chánh như vầy: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
là tự ngã của tôi.” Khi hành giả thấy hư không giới đúng như thật 
với trí tuệ chơn chánh, hành giả trở nên nhàm chán hư không giới 
và làm cho tâm không còn tham đắm hư không giới. 

19. Rồi chỉ còn lại thức, được thanh tịnh và sáng nØỜi. (40) 

Hành giả nhận biết gì với thức ấy? Vị ấy nhận biết: “Đây là lạc;” 
vị ây nhận biết: “Đây là khổ;” vị ây nhận biết: “Đây là bất khô bất 
lạc.” Do duyên tiếp xúc được cảm nhận là lạc, sẽ khởi lên lạc thọ. 
(a1) Khi hành giả cảm nhận một lạc thọ, vị ấy biết: “Tôi đang cảm 
nhận một lạc thọ.” Vị ấy biết: “Khi sự tiếp xúc làm khởi lên lạc 
thọ chấm dứt, thì cảm giác tương ứng với nó, cảm giác khởi lên 
do duyên tiếp xúc được cảm nhận là lạc cũng sẽ chấm dứt và diệt 
rừ.” Do duyên tiếp xúc được cảm nhận là khổ, sẽ khởi lên khổ 
thọ. Khi hành giả cảm nhận một khô thọ, vị ấy biết: '“Tôi đang cảm 
nhận một khổ thọ.” Vị ấy biết: “Khi sự tiếp xúc làm khởi lên khổ 
thọ chấm dứt, thì cảm giác tương ứng với nó, cảm giác khởi lên 
do duyên tiếp xúc được cảm nhận là khổ cũng sẽ chấm dứt và diệt 
trừ.” Do duyên tiếp xúc được cảm nhận là bất khổ bắt lạc, sẽ khởi 
lên bắt khổ bắt lạc thọ. Khi hành giả cảm nhận một bắt khổ bắt lạc 
thọ, vị ây biết: “Tôi đang cảm nhận một bất khổ bất lạc thọ.” Vị 
ây biết: “Khi sự tiếp xúc làm khởi lên bất khổ bất lạc thọ chấm 
dút, thì cảm giác tương ứng với nó, cảm giác khởi lên do duyên 
tiếp xúc được cảm nhận là bất khổ bất lạc cũng sẽ chấm dứt và 
diệt trừ.” 

Này các Tỷ-kheo, cũng giống như hai cây que bật lửa chạm 
nhau và cọ xát, hơi nóng được phát sinh vả tạo ra lửa, và khi hai 
cây que bật lửa ấy tách rời và phân ly thì hơi nóng tương ứng sẽ 
chấm dứt và diệt trừ; cũng vậy, do duyên tiếp xúc được cảm nhận 
là lạc... được cảm nhận là khổ... được cảm nhận là bất khổ bắt lạc, 
sẽ khởi lên bất khô bất lạc thọ. Vị ấy biết: “Khi sự tiếp xúc làm 
khởi lên bất khổ bát lạc thọ chấm dút, thì cảm giác tương ứng với 
nó... cũng sẽ châm dứt và diệt trừ.” 


(Trung BK LH, Kinh 140: Kinh Giới Phân Biệt, tr. 545-550) 


(4) Qua lý Duyên khởi 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 421 


(a) Lý Duyên khởi là gì ? 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ dạy cho các ông về Lý Duyên 
khởi. Hãy lắng nghe và chú tâm theo dõi. Ta sẽ nói.” — “Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, thế nảo là lý Duyên khởi? Vô minh duyên 
hành; hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu 
căn; sáu căn duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên 
thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già chết, và sầu 
bi, khổ não, than vãn, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng khởi lên. Đó 
là nguồn gốc của toàn bộ khổ uân này. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
gọi là lý Duyên khởi. 

Nhưng với sự lụi tàn không còn dấu vết và đoạn diệt của vô 
minh nên hành diệt; do hành diệt nên thức diệt; do thức diệt nên 
danh sắc diệt; do danh sắc diệt nên sáu căn diệt; do sáu căn diệt 
nên xúc diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên ái diệt; do 
ái diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh 
diệt; do sanh diệt nên già chết, sầu bi, khổ não, than vãn, đau đớn, 
thất vọng, tuyệt vọng diệt. Đó là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uần 
này. 


(b) Pháp tánh vững bên 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ dạy cho các ông về Lý Duyên khởi 
và các pháp duyên sanh. Hãy lăng nghe và chú tâm theo dõi. Ta 


sẽ nói.” — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo vâng đáp Thế 
Tôn. Thê Tôn giảng như sau:: 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Do duyên 
sanh, già chết sinh khởi. Dù các Như Lai có xuất hiện hay không 
xuất hiện, giới tánh ấy vẫn an trú, pháp tánh bền vững, pháp trú 
có định, pháp duyên sinh đặc thù. (42) Bậc Như Lai chứng ngộ 
pháp này và hoàn toàn chứng đắc pháp ấy. Sau khi hoản toản 
chứng ngộ, Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, thiết lập, 
khai mở, phân tích và làm rõ nghĩa pháp ấy. Và Ngài nói: “Này 
các Tý-kheo, các ông thấy chứ, do duyên sanh nên có giả chết.” 


422 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Do duyên hữu nên có sanh... Do duyên thủ nên có hữu... Do 
duyên ái nên có thủ... Do duyên thọ nên có ái... Do duyên xúc nên 
có thọ... Do duyên sáu căn nên có xúc... Do duyên danh sắc nên 
có sáu căn... Do duyên thức nên có danh sắc... Do duyên hành 
nên có thức... Do duyên vô minh nên có hành. Dù các Như Lai có 
xuất hiện hay không xuất hiện, giới tánh ấy vẫn an trú, pháp tánh 
bền vững, pháp trú cô định, pháp duyên sinh đặc thù. Bậc Như 
Lai chứng ngộ pháp nảy và hoàn toàn chứng đắc pháp ấy. Sau khi 
hoàn toàn chứng đắc, Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, 
thiết lập, khai mở, phân tích và làm rõ nghĩa pháp ấy. Và Ngài 

nói: “Này các Týỷ-kheo, các ông thấy chứ, do duyên vô minh nên 
s hành.” 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy, đây là tánh đích thật, không 
hư vọng, không thay đổi, tính duyên sinh đặc thù được gọi là lý 
Duyên khởi. (43) 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp duyên sinh? Này 
các Tỷ-kheo, già chết là vô thường, hữu vi, do duyên sinh, phải 
chịu hủy hoại, biến hoại, tản lụi và đoạn diệt. Sanh là vô thường... 
Hữu là vô thường... Thủ là vô thường... Ái là vô thường... Thọ là 
vô thường... Xúc là vô thường... Sáu căn là vô thường... Danh sắc 
là vô thường... Thức là vô thường... Hành là vô thường... Vô minh 
là vô thường, hữu vi, do duyên sinh, phải chịu hủy hoại, biến hoại, 
tàn lụi, và đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là các pháp 
duyên sinh. 


— Này các Tỷ-kheo, khi một vị Thánh đệ tử đã thấy rõ như 
thật với trí tuệ chơn chánh đây là lý Duyên khởi và đây là các pháp 
duyên sinh, vị ấy không thể nào quay lại với cách suy nghĩ cũ 
trong quá khứ: ““Ta có hiện hữu trong quá khứ? Ta không hiện hữu 
trong quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta như thế nảo trong quá 
khứ? Trước ta đã là gì, nay trong quá khứ ta là gì?” Hay vị ấy sẽ 
chạy theo tương lai và suy nghĩ: “ la có hiện hữu trong tương lai? 
Ta không hiện hữu trong tương lai? Ta sẽ là gì trong tương lai? Ta 
sẽ như thế nào trong tương lai? Trước ta đã là gì, nay trong tương 
lai ta sẽ là gì?” Hay vị ấy khởi lên hoang mang về hiện tại: “Ta có 
hiện hữu không? Ta không hiện hữu hay sao? Ta là gì? Ta như thế 
nào? Chúng sanh này, nó từ đâu tới, và nó sẽ đi về đâu?” 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 423 


Vì sao? Vì vị Thánh đệ tử đã thấy rõ như thật với trí tuệ chơn 
chánh lý Duyên khởi này và các pháp duyên sinh này. 
(Tương Ung BK II, Ch. II, Phẩm Đô Ăn - XX, Duyên, tr: 51-54) 


(c) Bốn mươi bốn căn bản của trì kiến 
— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ dạy cho các ông về bốn mươi bốn 
căn bản của tri kiên. Hãy lăng nghe và chú tâm theo dõi. Ta sẽ 
nÓI. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn 
Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, thế nảo là bốn mươi bốn căn bản của tri 
kiến? Tri kiến về già chết, tri kiến về nguồn gốc của giả chết, tri 
kiến về sự đoạn diệt của già chết, tri kiến về con đường đưa đến 
đoạn diệt già chết. Tri kiến về sanh... Tri kiến về hữu... Tri kiến về 
thủ... Tri kiến vẻ ái... Tri kiến về thọ... Tri kiến về xúc... Tri kiến về 
sáu căn... Tri kiến về danh sắc... Tri kiến về thức... Tri kiến về hành, 
tri kiến về nguồn sốc của chúng, tri kiến về sự đoạn diệt của chúng, 
tri kiến về con đường đưa đến đoạn diệt chúng. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là bốn mươi bốn căn bản của tri kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già chết? (xem định nghĩa 
ở Kinh Văn IX, 3, 22)... Như vậy tiên trình già và chết này gọi là 
già chết. Với sự khởi đầu của sinh sẽ có sự khởi đầu của g1à và 
chết. Với sự đoạn diệt của sinh sẽ có sự đoạn diệt của g1à và chết. 
Con đường đưa đến đoạn diệt giả và chết là Bát Thánh đạo, đó là, 
Chánh tri kiến... Chánh định. 


Này các Tỷ- -kheo, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ già và chết, 
nguồn gốc của già và chết, sự đoạn diệt của già và chết, và con 
đường đưa đến đoạn diệt già và chết, đây là tri kiến của vị ấy về 
pháp. (442 Với pháp được thấy, hiểu, đạt được ngay, được thể nhập, 
vị ấy áp dụng phương pháp nảy đối với quá khứ và tương lai như 
thế này: “Bất cứ Sa-môn hay Bà-la-môn nảo trong quá khứ đã trực 
tiếp hiểu rõ già chết, nguồn gốc, sự đoạn diệt và con đường đưa 
đến đoạn diệt già chết, tất cả những vị ây đã hiểu biết chúng trực 
tiếp giống như ta đã hiểu hiện nay. Bất cứ Sa-môn hay Bả-la-môn 


424 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


nảo trong tương lai đã trực tiếp hiểu rõ già chết, nguồn gốc, sự 
đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt già chết, tất cả những 
vị ấy đã hiểu biết chúng trực tiếp giống như ta đã hiểu hiện nay.” 
Đây là tùy tri kiến của vị ấy. (45) 


Này các Tyỷ-kheo, khi một vị Thánh đệ tử đã được thanh tịnh 
và thuần tịnh hai loại tri kiến ấy - tri kiến về pháp và tùy tri kiến 
- vị Ấy được gọi là vị Thánh đệ tử đã đạt chánh kiến, đạt tri kiến, 
đã đạt đến Chánh pháp này, đã thấy Chánh pháp, đã có đây đủ tri 
kiến hữu học, tri kiến chơn chánh của bậc hữu học, đã nhập được 
vào dòng Pháp, là bậc Thánh với trí tuệ thâm sâu, vị đã đứng trước 
cánh cửa Bắt tử. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là sanh... Thế nào là hành... 
(xem định nghĩa ở Kinh Văn IX, 3)... Con đường đưa đến đoạn diệt 
hành là Bát Thánh đạo, đó là Chánh tri kiến... Chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ các hành, 
nguồn gốc của hành, sự đoạn diệt của hành, và con đường đưa 
đến đoạn diệt các hành, đây là tri kiến của vị ấy về pháp. Với 
pháp được thấy, hiểu, đạt được ngay, được thể nhập, vị ấy áp dụng 
phương pháp này đối với quá khứ và tương lai... Đây là tùy tri kiến 
của vị ấy. 

Này các Tyỷ-kheo, khi một vị Thánh đệ tử đã được thanh tịnh 
và thuần tịnh hai loại tri kiến ấy - tri kiến về pháp và tùy tri kiến 
- vị ấy được gọi là vị Thánh đệ tử đã đạt chánh kiến, đạt tri kiến... 
là vị đã đứng trước cánh cửa Bất tử. 

(Tương Ung BK II, Ch. II, Phẩm Kalara... - III Những căn bản 
của trí, tr. 104-109) 


(d) Thuyết pháp theo trung đạo 

Ở Sãvatth1, Tôn giả Kaccãnagotta đi đến Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài, rôi ngôi xuông một bên và bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, được nghe nói “chánh kiến, chánh kiến.” 
Bạch Thê Tôn, băng cách nào thì có chánh kiên? 

— Này Kaccãna, thế giới này phân lớn lệ thuộc vào hai cực 
đoan này - ý tưởng thường còn (thường kiên) và ý tưởng không 
thường còn (đoạn kiên). (4 Nhưng đôi với hành giả có chánh trí 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 425 


tuệ thấy nguồn gốc của thế giới đúng như thật, vị ấy không chấp 
nhận ý tưởng thế giới không thường còn. Và đối với hành giả có 
chánh trí tuệ thấy sự đoạn diệt của thế giới đúng như thật, vị ây 
không chấp nhận ý tưởng thế giới thường còn. (47) 

Này Kaccãna, thế giới này phần lớn bị trói buộc bởi sự dắn 
thân, chấp thủ, dính mắc. Nhưng đối với hành giả có chánh tri kiến, 
vị ấy không chấp thủ qua sự dân thân và dính mắc ấy, không chấp 
thủ lập trường tinh thần, sự dính mắc, khuynh hướng giữ chặt; vị 
ây không giữ lập trường về cái “của tôi”. Vị ấy không còn phân vân, 
nghi ngờ, khi thấy cái gì sinh thì biết chỉ là khổ sinh, cái gì diệt thì 
biết chỉ là khổ diệt. (4s) Tri kiến của vị ấy độc lập với người khác. 
Này Kaccãna, như vậy gọi là có chánh tri kiến. 

“Tất cả thường còn,” này Kaccana, đây là một cực đoan. 
“Tất cả không thường còn,” đây là một cực đoan thứ hai. Không 
nghiêng về phía nào trong hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp 
theo Trung đạo: “Vô minh duyên hành, hành duyên thức... Đó là 
nguồn sốc của toàn bộ khổ uân này. Nhưng do sự lụi tàn và đoạn 
diệt của vô minh nên các hành diệt; do các hành diệt nên thức 
diệt... Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẫn này. 

(Tương Ung BK II, Ch. II, Phẩm Đô Ăn - X⁄ Kaccänagotfa (Ca- 
chiên-diên-thị), tr. 36-38) 


(e) Tính liên tục của thức 

— Này các Tỷ-kheo, những gì chúng ta dự định, có kế hoạch 
thực hiện và bất cứ cái gì chúng ta có khuynh hướng muốn làm, 
cái ấy trở thành nền tảng cho sự liên tục của thức. Khi đã có nền 
tảng thì sẽ có sự hỗ trợ để an trú thức. Khi thức đã được an trú và 
tăng trưởng, sẽ sản sinh một hiện hữu mới trong tương lai. Khi có 
sản sinh một hiện hữu mới trong tương lai, thì sẽ có sinh, già chết, 
sầu bi, than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng. Đó là nguồn gốc 
của toàn bộ khổ uấn này. (49) 


Này các Tý-kheo, nêu chúng ta không có dự định, không có 
kế hoạch thực hiện nhưng chúng ta vẫn có ý muốn hướng về cái 
gì đó, cái ây trở thành nền tảng cho sự liên tục của thức. Khi đã có 
nên tảng thì sẽ có sự hỗ trợ để an trú thức... Đó là nguồn gốc của 
toàn bộ khổ uân này. (50) 


426 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Nhưng nảy các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có dự định, 
không có kế hoạch thực hiện và chúng t ta không có ý muốn hướng 
về bất cứ cái gì, sẽ không có gì làm nên tảng cho sự liên tục của 
thức. Khi không có nên tảng thì không có sự hỗ trợ đề an trú thức. 
Khi thức không được an trú và không tăng trưởng, sẽ không sản 
sinh một hiện hữu mới trong tương lai. Do không sản sinh một 
hiện hữu mới trong tương lai, nên sinh, già chết, sầu bi, than van, 
đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng đoạn diệt. Đó là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khổ uẫn này. (s1) 


0) Nguôn gốc và sự đoạn diệt của thế giới 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ dạy cho các ông về nguồn góc vả sự 

đoạn diệt của thế giới. Hãy lắng nghe và chú tâm theo dõi. Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Tý-kheo, thế nào là nguồn gốc của thế giới? Do 
mắt và các sắc làm nhân duyên nên nhãn thức khởi lên. Ba cái này 
tụ họp lại là xúc. Do xúc làm nhân duyên nên có thọ; do thọ làm 
nhân duyên nên có ái; do ái làm nhân duyên nên có thủ; do thủ làm 
nhân duyên nên có hữu; do hữu làm nhân duyên nên có sanh; do 
sanh làm nhân duyên nên có già chết, sầu bi, than van, đau đớn, 
thất vọng, tuyệt vọng. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn gốc của thế 
ĐIỚI. 

Do tai và âm thanh làm nhân duyên... Do mũi và mùi hương 
làm nhân duyên... Do lưỡi và mùi vị làm nhân duyên... Do thân và 
các xúc chạm làm nhân duyên... Do ý và các pháp làm nhân duyên, 
nên ý thức sinh khởi. Ba cái này tụ họp lại là xúc. Do xúc làm nhân 
duyên nên có thọ; do thọ làm nhân duyên nên có ái; do ái làm nhân 
duyên nên có thủ... hữu... sanh; do sanh làm nhân duyên nên có già 
chết, sầu bi, than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nguồn gốc của thế giới. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự đoạn diệt của thế giới? Do mắt 
và các sắc làm nhân duyên nên nhãn thức khởi lên. Ba cái nảy tụ 
họp lại là xúc. Do xúc làm nhân duyên nên có thọ; do thọ làm nhân 
duyên nên có ái. Nhưng do sự lụi tàn không còn dấu vết và đoạn 


IX. CHIỀU SÁNG TUỆ QUANG 427 
diệt của ái nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên 
sanh diệt; do sanh diệt nên giả chết, sầu bi, than van, đau đớn, thất 
vọng, tuyệt vọng đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uấn. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đoạn diệt của thế ĐIỚI. 

Do tai và âm thanh làm nhân duyên... Do ý và các pháp làm 
nhân duyên nên ý thức sinh khởi. Ba cái này tụ họp lại là xúc. Do 
xúc làm nhân duyên nên có thọ; do thọ làm nhân duyên nên có ái. 
Nhưng do sự lụi tàn không còn dấu vết và đoạn diệt của ái nên thủ 
diệt... nên hữu diệt ... nên sanh diệt; do sanh diệt nên giả chết, sầu 
bi, than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng đều diệt. Như vậy là 
sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đoạn 
diệt của thế giới. 

(Tương Ung BK II, W Phẩm Gia Chủ - I⁄ Thé Giới, tr 134-135) 


(5) Qua Tứ diệu đễ 
(a) Sự thật về chư Phật 

— Này các Tỷ-kheo, những vị Phật Chánh Đăng Giác nào 
trong thời quá khứ đã thật sự giác ngộ vạn pháp đúng như thật, tất 
cả chư Phật ấy đều đã giác ngộ Tứ diệu đề đúng như thật. Những vị 
Phật Chánh Đăng Giác nảo trong tương lai sẽ thật sự giác ngộ vạn 
pháp đúng như thật, tất cả chư Phật ấy đều sẽ giác ngộ Tứ diệu để 
đúng như thật. Những vị Phật Chánh Đăng Giác nào trong thời hiện 
tại đang thật sự giác ngộ vạn pháp đúng như thật, tất cả chư Phật ây 
đều đang giác ngộ Tứ diệu đề đúng như thật. 

Thế nào là bốn? Diệu đề về Khổ, diệu đề về nguồn gốc của 
Khỏ, diệu đề về sự diệt Khỏ, diệu đề về con đường đưa đến diệt Khô. 
Những vị Phật Chánh Đăng Giác nào đã thật sự giác ngộ vạn pháp... 
sẽ thật sự giác ngộ vạn pháp... đang thật sự giác ngộ vạn pháp, tất cả 
chư Phật ấy đều đã giác ngộ Tứ diệu đề đúng như thật. 

Do vậy, này các Tỷ- -kheo, cần phải cố gắng đê hiểu TỐ: “Đây 
là khổ;” cân phải cô găng đề hiểu rõ: “Đây là nguôn gốc của khổ;” 
cần phải cô găng để hiểu rõ: “Đây là sự diệt khổ;” cần phải cố 
găng đề hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến diệt Khô.” 


(Tương Ung BK I1 Ch. 12: Tương Ung Sự Thật, Phẩm Gotigama: 
24.11 A-la-hán, tr. 630-631) 


428 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 
(b) Bôn diệu đê này là như thật 


— Này các Tý-kheo, bốn pháp này là như thật, luôn luôn 
chính xác, bât biên. (s2) Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ- -kheo, “Đây là Khô, ” đây là như thật, luôn luôn 
chính xác, bất biến. “Đây là nguồn gốc của Khổ,” đây là như thật, 
luôn luôn chính xác, bất biến. “Đây là sự diệt Khổ,” đây là như 
thật, luôn luôn chính xác, bất biến. “Đây là con đường đưa đến 
diệt Khổ,” đây là như thật, luôn luôn chính xác, bất biến. 


Này các Tỷ-kheo, bốn pháp này là như thật, luôn luôn chính 
xác, bât biên. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải có gắng để hiểu rõ: “Đây 
là Khô.... cân phải cô găng đê hiệu rõ: “Đây là con đường đưa đên 
diệt Khổ.” 

(Tương Ung BK Wj Ch. 12: Tương Ung Sự Thật, Phẩm Chuyển 
Pháp Luân, 20.X: Như Thát, tr. 624-625) 


(c) Một nắm lá 

Một thời, Thế Tôn cư trú tại Kosambi trong rừng Simsapä. 
Rồi Thế Tôn nhặt một ít lá Simsapä trong tay và nói với các Tỷ- 
kheo: “Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào, cái nào nhiều hơn, 
một ít lá Ta năm trong tay hay lá trong rừng này?” 

— Bạch Thể Tôn, số lá Thế Tôn nắm trong tay là quá ít, nhưng 
lá trong rừng nảy thì rất nhiều. 

— Cũng vậy, nảy các Tỷ-kheo, những gì ta đã trực tiếp hiểu 
biết nhưng không giảng dạy cho các ông thì rất nhiều, và những gì 
Ta đã giảng dạy là quá ít. Và, này các Tỷ-kheo, tại sao ta đã không 
giảng dạy những điều ấy? Bởi vì chúng không lợi ích, không liên 
hệ đến những điều căn bản của đời sống phạm hạnh, và không đưa 
đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, không đưa 
đến giác ngộ, Niết-bản. Vì thế, Ta đã không giảng dạy chúng. 

Và này các Tỷ-kheo, Ta đã giảng dạy những gì? Ta đã dạy: 
“Đây là Khổ,” Ta đã dạy: “Đây là nguồn gốc của Khổ,” Ta đã dạy: 
“Đây là sự diệt Khổ,” Ta đã dạy: “Đây là con đường đưa đến diệt 
Khổ.” Và này các Tỷ-kheo, tại sao Ta đã giảng dạy những điều 
này? 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 429 

Bởi vì chúng lợi ích, liên hệ đến những điều căn bản của đời 

sông phạm hạnh, và đưa đên nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an 

tịnh, thăng trí, đưa đên giác ngộ, Niêt-bàn. Vì thê, Ta đã giảng dạy 
chúng. 


Do vậy, này các Tỷ- -kheo, cần phải cố gắng đề hiểu rõ: “Đây 
là khố”.... cần phải cố găng đề hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến 
diệt khổ.” 


(Tương Ung BK W Ch. 12: Tương Ung Sự Thật - I1 Phẩm Rừng 
Simsapa - 3l.I Sim 80D: tr. 635-637) 


(4) Vì không hiểu rõ 

Một thời, Thế Tôn cư trú giữa dân chúng Vajjï, tại Kotigãma. 
Tại đây, Thê Tôn đã nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, vì không hiểu rõ và không thâm nhập Tứ 
diệu đê mà Ta và các ông đã rong ruôi và lang thang trong vòng 
luân hồi này quá lâu. Thế nào là bốn? 


Này các Tý-kheo, chính vì không hiểu rõ và không thâm 
nhập chân lý về khổ mà Ta và các ông đã rong ruôi và lang thang 
qua vòng luân hồi này quá lâu. Chính vì không hiểu rõ và không 
thâm nhập chân lý về nguồn gốc của khô mà Ta và các ông đã rong 
ruồi và lang thang qua vòng luân hồi này quá lâu. Chính vì không 
hiểu rõ và không thâm nhập chân lý về sự diệt khô mà Ta và các 
ông đã rong ruối và lang thang qua vòng luân hồi nảy quá lâu. 
Chính vì không hiểu rõ và không thâm nhập chân lý vê con đường 
đưa đến diệt khổ mà Ta và các ông đã rong ruồi và lang thang qua 
vòng luân hồi này quá lâu. 


Này các Tỷ-kheo, nhưng nay thì chân lý về khổ đã được hiểu 
rõ và thâm nhập; chân lý vê nguôn gốc của khô đã được hiểu rõ và 
thâm nhập; chân lý về sự diệt khổ đã được hiểu rõ và thâm nhập; 
chân lý về con đường đưa đến diệt khô đã được hiểu rõ vả thâm 
nhập. Hữu ái đã bị chặt đứt, những gì đưa đến hiện hữu (s3) đã bị 
đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

(Tương Ung BK Vị Ch. 12: Tương Ung Sự Thật II, Phẩm 
Kotigama - 2l L Minh, tr. 625-627) 


430 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


(c) Vực thắm 

Một thời, Thế Tôn đang cư trú tại Vương Xá (Rãjagaha) trên 
núi Linh Thứu (Mount Vulture Peak). Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ- 
kheo: “Này các Tỷ-kheo, chúng ta hãy đi đên sườn núi Nguôn Cảm 
Hứng (Insprration Peak) đê nghỉ trưa.” 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn cùng với một số đông Tỷ-kheo đi đến sườn núi 
Nguôn Cảm Hứng. Một Tỷ-kheo thây một vực thăm ở sườn núi và 
bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, cái vực nảy thực là sâu thăm thắm, 
vực thăm này thật đáng sợ hêt sức. Nhưng, bạch Thê Tôn, có vực 
thăm nảo sâu hơn và đáng sợ hơn vực này?” 


— Này Tỷ-kheo, có. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, vực thắm nào là sâu hơn và đáng sợ 
hơn vực này? 


— Này Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như 
thật hiểu rõ: “Đây là khổ. Đây là nguồn gốc của khô. Đây là sự diệt 
khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ.” Họ hoan hỷ với các hành 
đưa đến sanh, giả, chết; họ hoan hỷ với các hành đưa đến sâu bị, 
than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng. Vì hoan hỷ với các hành 
ấy, họ làm phát sinh các hành đưa đến sanh, già, chết; họ làm phát 
sinh các hành đưa đến sâu bi, than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt 
vọng. Vì họ làm phát sinh các hành ấy, họ rơi vào vực thắm của 
sanh, già, chết; họ rơi vào vực thắm của sầu bi, than van, đau đớn, 
thất vọng, tuyệt vọng: Ta nói răng họ không thoát khỏi đau khô. 


Nhưng này Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật 
hiểu rõ: “Đây là khổ. Đây là nguồn gốc của khổ. Đây là sự diệt khổ. 
Đây là con đường đưa đến diệt khổ.” Họ không hoan hỷ với các 
hành đưa đến sanh, già, chết; họ không hoan hỷ với các hành đưa 
đến sâu bi, than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng. Vì không hoan 
hỷ với các hành ấy, họ không làm phát sinh các hành đưa đến sanh, 
già, chết; họ không làm phát sinh các hành đưa đến sầu bi, than van, 
đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng. Vì họ không làm phát sinh các hành 
Ấy, họ không rơi vào vực thăm của sanh, già, chết; họ không rơi vào 
vực thắm của sâu bi, than van, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng: Ta 
nói rằng họ thoát khỏi đau khô. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 431 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải có gắng để hiểu rõ: “Đây 
là khô.... Cân phải cô găng đê hiệu rõ: “Đây là con đường đưa đên 
diệt khô.” 

_ (Tương Ung BK VÍ Ch. 12: Tương Ung Sự Thật ÿ; Phẩm Vực 
Thăm - 42 II. Vực Thăm, tr: 651-653) 


() Thấy Pháp 


— Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói như thế này: “Không tạo 
bước đột phá đề thấy diệu đế về khổ đúng như thật, không tạo 
bước đột phá đề thấy diệu đề về nguồn gốc của khổ đúng như thật, 
không tạo bước đột phá đề thấy diệu đề về khổ diệt đúng như thật, 
không tạo bước đột phá để thấy diệu đế về con đường đưa đến khổ 
diệt đúng như thật, ta sẽ hoàn toàn chấm dứt được khổ đau,” sự 
kiện này không thể xảy ra. 


Này các Tý-kheo, cũng giống như có người nói như thế này: 
“Sau khi làm một cái giỏ bằng lá cây keo (zcacia), hay lá cây thông 
kim, hay lá cây kha-lê-lặc (s4, tôi sẽ dùng nó để mang nước hay 
mang một quả dừa,” sự kiện này không thể xảy ra. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, nếu có ai nói như thế này: “Không tạo bước đột phá 
để thấy diệu đề về khổ đúng như thật... ta sẽ hoàn toàn chấm dứt 
được khổ đau,” sự kiện này không thê xảy ra. 


Nhưng nảy các Tỷ-kheo, nếu có ai nói như thế này: “Sau khi 
đã tạo bước đột phá đề thấy diệu đề về khổ đúng như thật, sau khi 
đã tạo bước đột phá để thấy diệu đề về nguồn gốc của khổ đúng 
như thật, sau khi đã tạo bước đột phá đề thấy diệu đề về khô diệt 
đúng như thật, sau khi đã tạo bước đột phá đề thấy diệu đề về con 
đường đưa đến diệt khổ đúng như thật, ta sẽ hoàn toàn chấm dứt 
được khổ đau,” sự kiện này có thể xảy ra. 


Này các Tý-kheo, cũng giống như có người nói như thế này: 
“Sau khi làm một cái giỏ băng lá sen, hay lá cây kino, hay lá cây 
mãluva, tôi sẽ dùng nó để mang nước hay mang một quả dừa,” sự 
kiện này có thể xảy ra. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói 
như thế này: “Sau khi tạo bước đột phá để thấy diệu đế về khổ 
đúng như thật... ta sẽ hoàn toàn chấm dứt được khô đau,” sự kiện 
nảy có thê xảy ra. 


432 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Do vậy, này các Tỷ- -kheo, cần phải cố gắng đề hiểu rõ: “Đây 
là khô... Cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến 
diệt khổ.” 

(Tương Ung BK Ij Ch. 12: Tương Ung Sự Thật H Phẩm Rừng 
Simsapa - 32 l]: Cáy Keo, tr. 637-639) 


(g) Đoạn tận các lậu hoặc 


— Này các Tý-kheo, Ta nói rằng sự đoạn tận các lậu hoặc chỉ 
dành cho người biết và thấy, chứ không dành cho người không 
biết và không thấy. Dành cho người biết cái gì và không biết cái 
gì? Sự đoạn tận các lậu hoặc dành cho người biết và thấy rằng: 
“Đây là khổ. Đây là nguồn gốc của khổ. Đây là sự diệt khổ. Đây 
là con đường đưa đến diệt khổ. ” Chính là nhờ người ấy biết như 
vậy và thấy như vậy, người ấy đoạn tận các lậu hoặc. 


Do vậy, này các lhc -kheo, cần phải cố gắng đề hiểu rõ: “Đây 
là khổ.... cần phải cố găng đề hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến 
diệt khổ.” 

(Tương Ung BK I/ Ch. 12: Tương Ung Sự Thật IH/ Phẩm Rừng 
Simsapa -25.ˆ Đoạn tận các lậu hoặc, tr: 631) 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 433 


5. MỤC TIỂU CỦA TRÍ TUỆ 

(L Niễt-bàn là gì ? 

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta) đang cư trú 
tại Ma-kiệt-đà (Magadha), thuộc làng Nalakagama. Rôi du sĩ 
Jambukhãadaka (s5) đi đên Tôn giả Sãriputta và trao đôi những 
lời chào đón hỏi thăm. Sau khi đã nói xong những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, du sĩ ngôi xuông một bên và nói với Tôn giả 
Sãriputta: 

— Này hiền giả Sãriputta, được nghe nói: “Niết-bàn, Niết- 
bàn.” Vậy Niêt-bàn là gì? 

— Này hiền g1ả, sự đoạn tận tham dục, đoạn tận sân hận, đoạn 
tận si mê, như vậy gọi là Niêt-bàn. 


— Nhưng này hiên giả, có đạo lộ nào, có con đường nào đưa 
đên chứng đặc Niêt-bàn? 





— Này hiền giả, có đạo lộ, có con đường đưa đến chứng đắc 
Niêt-bản. 

— Và này hiền giả, đạo lộ ấy, con đường đưa đến chứng đắc 
Niêt-bàn ây là gì? 

— Này hiền giả, đó là Bát Thánh đạo, nghĩa là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tắn, Chánh niệm và Chánh định. Đây là đạo lộ, là con đường 
đưa đên chứng đắc Niêt-bàn. 

— Thánh thiện thay là đạo lộ, thánh thiện thay là con đường 
đưa đến chứng đắc Niết-bàn! Này hiền giả Sãriputta, thật là vừa 
đủ để tinh cần tu tập. 

(Tương Ung BK II, Ch. IỪ: Tương Ung Jambukhadaka, L 
Nibbana, tr: 403-404) 


(2) Ba mươi ba từ ngữ đồng nghĩa với Niết-bàn 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ dạy cho các ông về vô vi và con 
đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe... 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Sự đoạn tận tham dục, 


434 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


đoạn tận sân hận, đoạn tận sĩ mê: như vậy gọi là vô v1. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nảo là con đường đưa đên vô vi? 
Chánh niệm về thân: như vậy gọi là con đường đưa đên vô vi. 


Này các Tý-kheo, Ta sẽ dạy cho các ông về: cái không 
có khuynh hướng (the un-inclined) ... không có lậu hoặc (the 
taintless)... sự thật (the truth)...bờ bên kia (the far shore)... tế nhị 
(the subtle)... khó thấy được (the very difficult to see)...không già 
(the un-aging)... thường hằng (the stable)... không tan rã (the un- 
disintegrating)... không biểu hiện (the un-manifest)... không gia 
tăng (the un-proliferated) (56)... an bình (the peaceful)... bất tử (the 
deathless)... siêu phàm (the sublime)... đầy hứa hẹn (auspicious)... 
an ổn (secure)... đoạn tận ái (the destruction of craving)...tuyệt 
diệu (the wonderful)... hy hữu (the amazing)... không suy yếu (the 
un-ailine)... không có tình trạng suy yếu (the un-ailing state)... 
Niết-bản (Nibbãna)...không khổ đau (the un-afflicted)... nhàm 
chán (dis-passion)... thanh tịnh (purity)... giải thoát (freedom)... 
không dính mắc (non-attachment)... hòn đảo (the island)... nơi trú 
ân (the shelter)...nơi che chở (the asylum)... nơi nương tựa (the 
refuge)... bờ bên kia (the destination) và con đường đưa đến bờ 
bên kia. Hãy lắng nghe... 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bờ bên kia? Sự đoạn tận tham 
dục, đoạn tận sân hận, đoạn tận si mê: như vậy gọi là bờ bên kia. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên 
kia? Chánh niệm về thân là con đường đưa đên bờ bên kia. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã dạy cho các ông về vô vi... 
bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia. Này các Tỷ-kheo, 
những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử, vì lòng từ 
bi, do lòng từ mẫn đối với đệ tử, vì hạnh phúc của đệ tử, thì Ta đã 
làm cho các ông. Này các Tỷ- -kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những cái cốc trống. Này các Tỷ- -kheo, hãy hành thiền, đừng có 
phóng dật, kẻo phải hối hận về sau. Đây là lời chỉ dạy của Ta cho 
các ông. 

(Tương Ung BK II Ch. 43 Phân hai, Phẩm hai - I Vô vi & III Vô 
lậu, tr. 565-575) 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 435 


(3) Có một xứ như thế 


Tôi nghe như vây. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ ở thành 
Xá-vệ (Sãvatthï) tại rừng Kỳ-đà (Jeta), trong vườn Cấp Cô Độc 
(Anãthapindika). Vào lúc đó, Thế Tôn đang thuyết giảng, khơi 
nguồn cảm hứng và làm chúng Tỷ-kheo vui thích với một bài 
Pháp liên hệ đến Niết-bàn, các Tỷ-kheo ấy rất chăm chú, tập trung 
toàn tâm đề lắng nghe Pháp. 


Rồi, để thực hiện ý nghĩa của bài Pháp, vào dịp đó, Thế tôn 
đã giảng những lời đầy hứng khởi này: 

— Này các Tý-kheo, có một xứ mà ở đó không có đất, nước, 
gió, lửa; không có Không Vô Biên Xứ, không có Thức Vô Biên 
Xứ, không có Vô Sở Hữu Xứ, cũng không có Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng xứ; không phải thế giới này cũng không phải thế giới khác; 
không phải mặt trời cũng không phải mặt trăng. (s;) Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không đến, không đi, không đứng yên, 
không diệt, không sinh, không an trú, không dì chuyên, không hỗ 
trợ. Đây chỉ là sự chấm dứt của khổ. 

(Kinh Udana 8:1; 80) 


(4) Cái không sinh 

Tôi nghe như vây. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ ở thành 
Xá-vệ (Sävatthi) tại rừng Kỳ-đà (Jeta), trong vườn Câp Cô Độc 
(Anathapindika)... Vào lúc đó, Thê Tôn đang thuyết giảng... chúng 
Tỷ-kheo hoan hỷ với một bài Pháp liên hệ đên Niêt-bàn, các Tỷ- 
kheo ấy rất chăm chú, tập trung toàn tâm toàn ý đề lắng nghe Pháp. 

Rồi, khi nhận thức ý nghĩa của bài Pháp, vào dịp đó, Thế tôn 
đã thôt lên những lời đây hứng khởi này: 

— Này các Tỷ-kheo, có cái không sinh, không hiện hữu, không 
bị tạo, vô vi. Này các Tỷ-kheo, nêu không có cái không sinh, không 
hiện hữu, không bị tạo, vô vi, thì không tìm thây được sự vượt thoát 
khỏi cái sinh, cái hiện hữu, cái bị tạo, cái hữu vi. Nhưng vì có cái 
không sinh, không hiện hữu, không bị tạo, vô vi, nên có thê tìm thây 
sự vượt thoát khỏi cải sinh, cái hiện hữu, cái bị tạo, cái hữu vị. 

(Kinh Udãna 8:3; 80-81) 


436 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


(5) Hai cảnh giới Niễt-bàn 

- Này các Tỷ-kheo, có hai cảnh giới Niết-bàn này. Thế nào 
là hai? Hữu dư y Niêt-bàn và Vô dư y Niêt-bàn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu-dư-y Niết-bàn? Ở đây, 
này các Tyỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, là vị đã đoạn tận các 
lậu hoặc, đã sông đời phạm hạnh, đã làm những việc cân làm, đã 
đặt gánh nặng xuông, đã đạt mục tiêu của mình, đã hoàn toàn đoạn 
trừ mọi kiệt sử vê hiện hữu, là vị đã được giải thoát hoàn toàn với 
thắng trí. Tuy nhiên, năm căn của vị này vân còn hoạt động, do đó 
vị ây vẫn còn cảm nhận việc vừa ý và không vừa ý, vẫn còn cảm 
thọ hoan hỷ hay đau đón. Chính sự đoạn diệt tham dục, sân hận vả 
si mê trong tâm vị ây được gọi là hữu dư y Niêt-bàn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Vô dư y Niết-bàn? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán... là vị đã được giải 
thoát hoàn toàn với thăng trí. Đôi với vị ây, ngay trong đời sông 
này, tât cả những gì được cảm thọ, không còn cảm thây vui thích, 
sẽ trở nên nguội lạnh ngay tại đây. Này các Tyỷ-kheo, như thê gọi 
là Vô dư y Niêt-bản. 

Này các Tý-kheo, đó là hai cảnh giới Niết-bản. 

(Kinh Udana 44; 38) 


(6) Lứa và đại dương 

15. [Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bạch Thế Tôn]. “Vậy thì 
Tôn giả Gotama có giữ tà kiến nào không?” 

— Này Vaccha, “tà kiến' là điều mà Như Lai đã từ bỏ. Này 
Vaccha, vì Như Lai đã thấy (ss) điều này: “Đây là sắc, đây là nguồn 
gốc của sắc, đây sự đoạn diệt của sắc; đây là thọ, đây là nguồn gốc 
của thọ, đây sự đoạn diệt của thọ; đây là tưởng, đây là nguồn gốc 
của tưởng, đây sự đoạn diệt của tưởng; đây là hành, đây là nguồn 
gốc của hành, đây sự đoạn diệt của hành; đây là thức, đây là nguồn 
gốc của thức, đây sự đoạn diệt của thức.” Do đó, Ta nói rằng, VỚI 
sự đoạn diệt, lụi tàn, chấm dứt, từ bỏ và xả bỏ tất cả tưởng tượng, 
suy ngẫm, kiến chấp về tôi, kiến chấp về cái của tôi, và khuynh 
hướng ngã mạn, Như Lai đã được giải thoát, không còn chấp thủ. 


IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 437 


7ø. - Thưa Tôn giả Gotama, khi tâm của vị Tỷ-kheo được 
giải thoát như vậy, vị ây sẽ tái sanh ở nơi nào sau khi chêt? 


— Này Vaccha, “tái sanh không áp dụng. 
— Thưa Tôn giả Gotama, vậy thì vị ấy không tái sanh? 
— Này Vaccha, “không tái sanh” không áp dụng. 


— Thưa Tôn giả Gotama, vậy thì vị ây vừa tái sanh vừa không 
tái sanh? 


— Này Vaccha, “vừa tái sanh vừa không tái sanh” không áp 
dụng. 


-Thưa Tôn giả Gotama, vậy thì vị ấy không tái sanh và cũng 
không không tái sanh? 


— Này Vaccha, “không tái sanh" và “cũng không không tái 
sanh” không áp dụng. 


17.— Khi Tôn giả Gotama được hỏi bốn câu hỏi này, ngải trả 
lời: “Này Vaccha, “tái sanh” không áp dụng; “không tái sanh” không 
áp dụng; “vừa tái sanh vừa không tái sanh không áp dụng; “không 
tái sanh và cũng không không tái sanh" không áp dụng.” Thưa Tôn 
giả, điểm này làm tôi hết sức hoang mang, làm tôi hết sức rỗi mù, và 
mức độ tin tưởng của tôi đối với Tôn giả Gotama mà tôi đã có được 
qua các cuộc đàm thoại trước đây, nay đã biến mất. 

18. — Này Vaccha, điều này cũng đủ cho ông hoang mang, 
cũng đủ cho ông rối mù. Này Vaccha, Pháp này thâm sâu, khó 
thấy, khó hiểu, an tịnh và siêu phàm, không thể thấu đạt băng lý 
luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới cảm nhận được. Ông khó có 
thể hiểu được pháp này khi ông có quan điểm khác, chấp nhận 
sự giảng dạy khác, công nhận giáo lý khác, theo đuôi sự hành trì 
khác, và học với một đạo sư khác. Vì vậy, này Vaccha, Ta sẽ hỏi 
lại ông điều này. Hãy trả lời như ý ông muốn. 


19. — Này Vaccha, ông nghĩ thế nào? Giả sử một ngọn lửa 
đang cháy trước mặt ông. Ong có biệt: “Ngọn lửa này đang cháy 
trước mặt tô1?” 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi biết. 


— Này Vaccha, nếu có người hỏi ông: “Ngọn lửa này đang 


438 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


cháy trước mặt ông tùy thuộc vảo cái gì để cháy?” Khi được hỏi 
như vậy, ông sẽ trả lời như thê nào? 


— Thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời: 
“Ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi tùy thuộc vào nhiên liệu cỏ và củi 
đê cháy.” 


— Nếu ngọn lửa trước mặt ông bị đập tắt. Ông có biết: “Ngọn lửa 
trước mặt tôi đã bị dập tát?” 
— Thưa Tôn giả Gotama, tôi biết. 


— Này Vaccha, nêu có người hỏi ông: “Khi ngọn lửa trước mặt 
ông đã bị dập tắt, nó sẽ đi về hướng nào: hướng đông, hướng tây, 
hướng bắc, hay hướng nam?” Khi được hỏi như vậy, ông sẽ trả lời 
như thế nào? 


— Thưa Tôn giả Gotama, điều đó không áp dụng. Ngọn lửa cháy 
tùy thuộc vảo nhiên liệu cỏ và củi. Khi nhiên liệu ấy hết, nếu không 
còn nhận thêm nhiên liệu, vì không còn nhiên liệu nữa thì ngọn lửa tắt. 


— Cũng vậy, này Vaccha, Như Lai đã từ bỏ sắc pháp này, nhờ 
vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô tả Như Lai; Như Lai 
đã cắt tận gốc rễ, làm cho nó giống thân cây ta-la, cắt đứt nó để cho 
nó không còn mọc lại trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc 
pháp, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, khó thăm dò tận đáy giống 
như đại dương. “Tái sanh" không áp dụng; “không tái sanh” không 
áp dụng; “vừa tái sanh vừa không tái sanh" không áp dụng; “không 
tái sanh và cũng không không tái sanh” không áp dụng. Như Lai đã 
từ bỏ thọ này, nhờ vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô tả 
Như Lai... Như Lai đã từ bỏ tưởng nảy, nhờ vậy một người nhận biết 
Như Lai có thê mô tả Như Lai... Như Lai đã từ bỏ hành này, nhờ 
vậy một người nhận biết Như Lai có thê mô tả Như Lai... Như Lai 
đã từ bỏ thức này, nhờ vậy một người nhận biết Như Lai có thể mô 
tả Như Lai; Như Lai đã cắt tận gốc rễ, làm cho nó giống thân cây 
ta-la, cắt đứt nó để cho nó không còn mọc lại trong tương lai. Giải 
thoát khỏi cái gọi là thức, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, khó thăm 
dò tận đáy giống như đại dương. “Tái sanh” không áp dụng; 'không 
tái sanh” không áp dụng; “vừa tái sanh vừa không tái sanh” không áp 
dụng; “không tái sanh và cũng không không tái sanh” không áp dụng. 


(Trung BK II, Kinh số 72: Kinh Aggivacchagofa, tr: 319-324) 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 


X 


CÁC CÁP BẬC 
CHỨNG ĐẮC 


439 


440 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 441 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Như chúng ta đã biết, tu tập trí tuệ nhắm mục đích chứng đắc 
Niết-bàn. Các bộ kinh Nikaya xác định rõ một loạt các giai đoạn 
cô định qua đó hành giả tiễn bước trên con đường đạt đến Niết- 
bàn. Trong khi tiến bước qua các giai đoạn ấy, hành giả đi từ một 
kẻ “vô văn phàm phu”, còn mù lòa trước những sự thật của Chánh 
pháp, để trở thành một bậc ng la-hán, một bậc giải thoát, người 
đã đạt được tri kiến rốt ráo về Tứ diệu đề, và chứng đắc Niết- bàn 
ngay trong đời sống hiện tại. Tôi đã đề cập nhiều giai đoạn ấy 
trong các chương trước của sách này. Trong chương này, chúng ta 
sẽ khám phá những giai đoạn ấy một cách có hệ thông hơn. 


Khi tiến vào con đường không thể đảo ngược được để đi 
đến chứng đắc Niết-bàn, hành giả trở thành một “bậc Thánh” 
(ariyapuggala), từ “bậc Thánh” (Ariya) ở đây chỉ tính chất cao 
thượng thuộc về tâm linh. Có bốn cấp bậc Thánh chính. Mỗi giai 
đoạn được chia làm hai thời kỳ: đạo lộ (magga) và đạo quả (pha12). 
(1) Trong thời kỳ đạo lộ, hành giả được nói là đang tu tập để đạt 
được một quả vị nào đó, mà hành giả có nhiệm vụ phải chứng đắc 
trong cùng đời sống ấy; trong thời kỳ đạo quả, hành giả được nói 
là đã an trú trong đạo quả ấy. Như vậy, bốn cấp bậc Thánh chính 
thật sự gồm có bốn cặp, hay tám kiểu mẫu bậc Thánh. Như đã 
được liệt kê trong Kinh Văn X, 1 (1), đó là: hành giả đang tu tập 
đề đắc quả Dự Lưu, bậc Dự Lưu; hành giả đang tu tập để đắc quả 
Nhất Lai, bậc Nhất Lai; hành giả đang tu tập để đắc quả Bắt Lai, 
bậc Bắt Lai; hành giả đang tu tập để đắc quả A-la-hán, bậc A-la- 
hán. Kinh Văn X, 1 (2) xếp hạng tám kiêu mẫu này tùy theo đạo 
lực của hành giả, để cho mỗi thời kỳ tiếp theo hành giả sẽ đạt được 
đạo lực mạnh hơn thời kỳ trước đó. Bảy vị trước tiên được gọi 
chung là các “bậc hữu học” (sek;a), bậc A-la-hán được gọi là “bậc 
vô học” (asekha), là vị không còn phải tu tập thêm nữa. 


442 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Bồn giai đoạn chính được định nghĩa bằng hai cách: (7) bằng 
những phiền não cấu uê được đoạn trừ trên đạo lộ dẫn đến đạo 
quả tương ứng. (2) bằng số phận sau khi chết dành cho người đã 
chứng đắc đạo quả ‹ đặc biệt đó. Kinh Văn X, 1 (3) cho những định 
nghĩa tiêu chuẩn về bốn kiêu mẫu, đề cập cả những phiền não cấu 
uế được đoạn trừ và số phận trong đời tương lai. 


Các bộ kinh Nikãya xếp các lậu hoặc được đoạn trừ thành một 
nhóm mười kiết sử (ràng buộc). Vị đắc quả Dự Lưu (sotäpanna) 
đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: thân kiến (sakkayadi/£h¡), nghĩa là kiến 
chấp về một cái ngã thực sự hiện hữu, hoặc được nhận diện như là 
năm uân, hay có liên quan đến năm uân; nghi (vicikiccha) về Phật, 
Pháp và Tăng, và việc tu tập; và giới cắm thủ (s/labbafa-paramaäsa), 
là niềm tin cho rằng chỉ cần giữ giới bên ngoài, đặc biệt là các nghi 
lễ tôn giáo và tuân theo khổ hạnh, là có thể đưa đến giải thoát. VỊ 
đắc quả Dự Lưu được bảo đảm là sẽ đạt đến giác ngộ hoản toàn 
chậm nhất là bảy đời nữa, tất cả việc này sẽ xảy ra hoặc trong 
cảnh giới loài người hoặc trong Thiên giới. Vị đắc quả Dự Lưu sẽ 
không bao giờ phải trải qua đời sống thứ tám và vĩnh viễn được 
giải thoát khỏi bị tái sanh trong ba cõi thấp kém - là địa ngục, ngạ 
quỷ và bảng sanh. 


Vị đắc quả Nhất Lai (sakadãgami) không đoạn trừ thêm kiết 
sử nào. Vị này đã đoạn trừ ba kiết sử giống như vị đắc quả Dự 
Lưu, thêm vào đó là đã làm suy yếu tam độc - tham dục, sân hận 
và si mê - để chúng không còn thường khởi lên và khi chúng khởi 
lên, thì chúng cũng không còn quá mạnh. (2) Như ngụ ý của tên gọi 
quả vị này, vỊ Nhất Lai sẽ còn trở lại cõi đời này một lần nữa thôi 
và rồi sẽ hoàn toàn chấm đứt mọi khô đau. 

Vị đắc quả Bất Lai (anagzmi) đã đoạn trừ năm “hạ phần kiết 
sử.” Nghĩa là, thêm vào ba kiết sử đã được vị đắc quả Dự Lưu 
đoạn trừ, vị đắc quả Bất Lai xóa sạch thêm hai kiết sử nữa, là tham 
dục và sân hận. Vì các vị đắc quả Bất Lai đã đoạn trừ tham dục, 
họ không còn sự trói buộc nảo với cõi dục giới. Họ sẽ tái sanh vào 
cõi sắc giới (rupadhai), thường là một trong năm cõi Trời gọi là 
'““[inh Cư Thiên” được dành riêng cho việc tái sanh của các vị đắc 
quả Bất Lai. Các vị này sẽ chứng đắc Niết-bản tại nơi đây, không 
bao giờ còn trở lại cõi dục giới. 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 443 


Tuy nhiên, các vị đắc bà Bắt Lai vẫn còn bị ràng buộc bởi 
năm “thượng phần kiết sử”: sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo hối 
và si mê. Những vị đã đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử sẽ 
không còn sự trói buộc nào với thê giới hữu vi. Đó là những bậc 
A-la-hán, là những vị đã đoạn trừ tât cả lậu hoặc và đã được “hoàn 
toàn giải thoát với thăng trí.” 

Bốn Cấp Bậc của các Vị Thánh Đệ Tử 

Xếp theo những kiết sử đã được đoạn trừ và kiếu tái sanh 
còn lại: 





Kiêu tái sanh còn 
lại 


Các Kiêt sử mới 
đoạn trừ 


Cấp bậc đệ tử 





Chậm nhất là bảy 
đời còn tái sanh 
trong cõi người và 
Thiên giới 


Thân kiên, Giới cầm 


Vị đắc quả Dự Lưu thủ, Nghĩ 





Vị đắc quả Nhất 
Lai 


Vị đắc quả Bất Lai 


Không thêm kiết sử 
nào, nhưng đã làm 
suy yếu tham dục, 
sân hận, và si mê 
Đã đoạn trừ tham 
dục và sân hận 


Còn tái sanh một 
lân nữa trong cõi 
dục giới 


Sẽ tái sanh vào 
CÕI Sắc ĐIỚI 





Bậc A-la-hán 


Đã đoạn trừ sắc ái, 
vô sắc ái, ngã mạn 


Không còn tái 
sanh nữa. 














Và SI mê 

Ngoài bốn cấp bậc của các vị Thánh đệ tử, các bộ kinh 
Nikãya đôi lúc có đề cập hai kiểu đệ tử được xếp hạng ngay dưới 
vị đắc quả Dự Lưu - xem Kinh Văn X, 1 (3). Đó là vị Tùy pháp 
hành (2»amưmmam»sar¡), và vị Tùy tín hành (saddhanusarj); thật ra hai 
mẫu đệ tử này thuộc về hạng thứ tám của các vị Thánh đệ tử, là 
hành giả đang tu tập để được đắc quả Dự Lưu. Các bộ kinh Nikãya 
đưa cặp này vào để chứng tỏ rằng những hành giả đang trên đường 
tu tập tiễn đến quả vị Dự Lưu có thể được phân biệt thành hai cấp 
bậc theo căn cơ nôi bật của họ. VỊ Tùy pháp hành là người có trí 


444 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 

tuệ nồi bật, vị Tùy tín hành là vị có đức tin nổi bật. Điều này có 
thê mang ý nghĩa là vào giai đoạn này, trước khi đắc quả vị đầu 
tiên, chỉ cần tín và tuệ, chứ không phải những căn khác - tắn, niệm 
và định - được dùng để phân biệt các vị đệ tử thành nhiều cấp bậc 
khác nhau. (3) 


Lời giải thích về cấp bậc của các vị Thánh đệ tử được tìm thấy 
trong Kinh Văn nêu trên, một trích dẫn từ Kinh Ví Dụ Con Rắn 
(Alagaddipama Suiia - Trung BK 22), có thê cho ta có ấn tượng rằng 
tất cả những vị đắc được các quả ây đều là Tỷ-kheo. Tuy nhiên, 
điều này không phải như vậy. Phần trích dẫn Kinh Ví Dụ Con Rắn 
đã sử dụng từ ngữ theo cách ấy bởi vì bài kinh này được giảng cho 
các Tỷ-kheo. Kinh Văn X, 1 (4) đã chỉnh sửa lại ấn tượng này và 
cung cấp một hình ảnh rõ ràng hơn về việc phân chia cấp bậc các 
vị Thánh đệ tử như thế nảo giữa những nhóm đệ tử của Đức Phật. 
Vì là một trạng thái chứng đắc không còn thay đổi, quả vị A-la-hán 
được dành cho Tăng và Ni. Điều này không có nghĩa là chỉ có tăng 
và ni mới có thê chứng quả A-la-hán; các bài kinh và luận giải có 
ghi nhận một ít trường hợp nam nữ cư sĩ đã đạt được quả vị cuối 
cùng Ấy. Tuy nhiên, các vị cư sĩ đó hoặc là chứng quả A-la-hán lúc 
sắp chết, hoặc gia nhập tăng đoàn ngay sau khi chứng đắc. Những 
vị này không thể tiếp tục sống trong gia đình như một vị A-la-hán 
tại gia, vì đời sống tại gia là không thích hợp với tình trạng của một 
hành giả đã đoạn trừ mọi tham ái. 


Ngược lại, vị đắc quả Bất Lai có thể tiếp tục sống đời tại gia. 
Trong lúc các vị này có thể tiếp tục sông như những cư sĩ, họ đã 
đoạn trừ ái dục và như vậy cân phải sông độc thân. Họ được mô 
tả như “những cư sĩ... mặc áo trăng, sống đời độc thân, và với sự 
đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, những vị này sẽ đương nhiên tái 
sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên, và sẽ chứng đắc Niết-bàn tại đấy, 
không bao giờ còn trở lại thế gian này nữa.” Mặc dù các bài kinh 
không nói rõ ràng điều này, cũng hợp lý khi cho răng các vị đệ tử 
đang tu tập để chứng quả Bất Lai cũng là những vị sống độc thân 
trọn đời. Tuy nhiên, các cư sĩ đắc quả Dự Lưu và Nhất Lai không 
nhất thiết phải sống độc thân. Trong kinh, Đức Phật mô tả họ như 
là “những cư sĩ ... mặc áo trắng, thọ hưởng ái dục, thực hành lời 
dạy của Ta, đáp ứng lời khuyên răn của ta, không còn nghi hoặc, 
không còn hoang mang, đã đạt được vô úy (không sợ hãi), và độc 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 445 


lập với những người khác trong giáo huấn của bậc Đạo sư.” Như 
vậy, trong lúc một số vị Dự Lưu và Nhất Lai có thể sống độc thân, 
điều ấy không có nghĩa là tiêu biểu cho hai kiểu mẫu đệ tử này. 

Các bộ kinh Nikãya thỉnh thoảng sử dụng một hệ thông khác 
để xếp hạng các vị Thánh đệ tử, một hệ thống dùng các căn CƠ nổi 
bật làm nền tảng cho việc xếp hạng, chứ không phải chỉ cấp độ 
chứng đắc. Nguồn gốc của hệ thống này là một đoạn trong kinh 
Kitarig1 được đưa vào đây trong Kinh Văn X, 1 (5). Phương pháp 
xếp hạng này chia các bậc A-la-hán thành hai hạng: những vị câu 
phần giải thoát (hai phân giải thoát: ubhafobhägavimuzia) và những 
vị tuệ giải thoát (0aññävimuif4). VỊ trước được gọi là “câu phần 
giải thoát” vì các vị ấy đã giải thoát khỏi sắc giới do đã chứng 
đắc các tầng vô sắc định và được giải thoát mọi lậu hoặc do đã 
chứng quả A-la-hán. Những bậc A-la-hán được “tuệ giải thoát” 
chưa chứng đắc các tầng vô sắc định nhưng đã đắc quả tối thượng 
do sức mạnh của trí tuệ kết hợp với những mức độ định thấp hơn 
các tầng vô sắc định. 

Những vị đã chứng đắc bất cứ cấp bậc nào ở tầng thấp hơn, 
từ quả vị Dự Lưu trở lên bao gồm cả con đường đưa đến quả vị 
A-la-hán, được chia thành ba hạng. Bậc “thân chứng” (Mãyasakkhi) 
là vị ở vào bất cứ cấp bậc nào, đã chứng đắc các quả vị vô sắc 
định; bậc “kiến đáo” (diqthippat/a), là vị ở bất cứ cập bậc nào, chưa 
chứng được các quả vị vô sắc định và có trí tuệ nôi bật; và vị “tín 
giải thoát” (saddhavimuia), là VỊ ở bất cứ giai đoạn nào, chưa chứng 
được các quả vị vô sắc định và có đức tin nôi bật. Hai mẫu đệ tử 
cuối cùng trong bảng xếp hạng này là những bậc “Tùy pháp hành” 
và “Tùy tín hành” như đã giải thích ở phần trên. 

Cần ghi nhận rằng hệ thống xếp hạng này không đề cập một 
hạng hành giả đang trên đường tu tập tiến tới quả Dự Lưu mà đã 
chứng được các tầng vô sắc định. Điều này không có nghĩa là trên 
nguyên tắc kiểu hành giả này bị loại khỏi hệ thông, nhưng chỉ có 
nghĩa là kiểu hành giả này được xem là không thích hợp cho mục 
đích xếp hạng này. Có vẻ như là trong giai đoạn chuẩn bị này, VIỆC 
phân bố một hạng mục riêng cho vị hành giả có căn cơ nổi bật về 
thiền định được cho là không cần thiết. 


Trong việc tuyển chọn kinh văn, bước kế tiếp tôi sẽ chọn những 


446 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


kiểu mẫu chính để xem xét từng trường hợp. Tôi bắt đầu với vị đắc 
quả Dự Lưu, nhưng trước hết cần có một vài bình luận sơ khởi. 
Trong các bộ kinh Nikaya, đại đa SỐ con người được gọi là “kẻ vô 
văn phàm phu” (assufava puthu/jana). Kẻ vô văn phàm phu không 
quan tâm đến Đức Phật và lời dạy của Ngài, không hiểu Giáo pháp 
hoặc không hết lòng tu học. Mục đích của con đường Đức Phật là để 
dẫn dắt kẻ vô văn phàm phu đi đến chứng đắc Bắt tử, và những giai 
đoạn giác ngộ là những bước đề hoàn thành tiến trình này. Tiến trình 
chuyền hóa thường bắt đầu khi hành giả biết được giáo lý của Đức 
Phật và đạt được niềm tin đối với Đức Phật như là một bậc Chánh 
Đăng Giác. Rồi hành giả phải đạt được sự hiểu biết rõ ràng về Giáo 
pháp, thọ giới, và bắt đầu vào việc thực hành con đường một cách 
có hệ thống. Trong các bải kinh, một hành giả như vậy được gọi là 
vị Thánh đệ tử (zrizasavaka) theo nghĩa rộng của từ này, không cần 
thiết theo nghĩa thuật ngữ hẹp như là một vị đã thực sự đạt được đạo 
lộ và đạo quả. 


Truyền thống về sau gọi một người có đức tin vào Giáo pháp 
và có nguyện vọng đạt đến quả Dự Lưu là vị phàm phu phạm hạnh 
(Xalyanapufhujjana). Đề đạt được quả Dự Lưu, vị đệ tử có nguyện 
vọng ấy phải tu tập “bốn chi phần đưa đến quả Dự Lưu.” Như Kinh 
Văn X, 2 (1) giải thích, đó là: thân cận với các bậc chân nhân và 
các vị thầy tâm linh đức hạnh; lắng nghe Chánh pháp; như lý tác ý 
(ví dụ, qua việc nhận thức rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát 
các dục thế gian); và hành pháp và tùy pháp (bằng cách tu tập tam 
vô lậu học vê giới, định và tuệ). Đỉnh cao tu tập của vị đệ tử phạm 
hạnh là việc phát triển tuệ quán: quán chiếu thông suốt về năm uần, 
các căn, các giới là vô thường, bị khổ đau ràng buộc, và không có 
một cái ngã đích thực. Vào một thời điểm nào đó, khi tuệ quán đạt 
đến đỉnh cao, tri kiến của vị đệ tử sẽ trải qua một bước chuyền hóa 
quan trọng, đánh dấu việc “thể nhập chánh tánh”, đó là Bát Thánh 
đạo đích thực đưa đến Niết-bản, không thể đảo ngược. Như Kinh 
Văn X, 2 (2) đã nói, vị đệ tử ấy đã vươn lên từ hạng phảm phu và 
đã đạt đến cấp bậc Thánh đệ tử. Mặc dù chưa đắc quả Dự Lưu, 
hành giả ở vào giai đoạn này không thể qua đời mà không đắc quả 
Dự Lưu. 


Như chúng ta đã thấy, trong số những vị đệ tử đã đạt thánh 
quả có sự phân biệt giữa những vị đạt được nhờ đức tin, gọi là bậc 


X. CÁC CẤP BẬC CHỨNG ĐẮC 447 


Tùy tín hành, và những vị đạt được nhờ trí tuệ, gọi là các bậc Tùy 
pháp hành. Nhưng trong lúc các bậc Tùy tín hành và Tùy pháp 
hành khác nhau do căn cơ nỗi bật của họ, họ giống nhau ở chỗ là 
cả hai phải tu tập tiếp Thánh đạo mà họ đã bước vào. Một khi họ 
đã biết và thấy được cốt lõi của Giáo pháp - khi họ đã đạt được 
“pháp nhãn” (tri kiến như thật về Giáo pháp) và tạo được “bước 
đột phá trong Giáo pháp” - họ trở thành bậc Dự Lưu, được ấn định 
sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn và chứng đắc Niết-bàn tối đa là bảy 
đời nữa; (xem Kinh Văn X, 2 (3)). Các bậc Dự Lưu đã đoạn trừ 
ba hạ phần kiết sử đầu tiên và hoàn tất tám chi phân của Bát Thánh 
đạo. Các vị này cũng đạt được “bốn yếu tố đưa đến quả Dự Lưu” 
là: lòng tin vững chắc đối với Phật, Pháp và Tăng, và những “giới 
hạnh của các bậc Thánh, ” nghĩa là, nghiêm túc giữ gìn năm giới. 
(Xem Kinh Văn X, 2 (4)-(Š)) 

Đã thấy được chân lý của Giáo pháp, các bậc Dự Lưu đối 
diện sự thách thức là phải tiếp tục tu tập tri kiến này để đoạn trừ 
những kiết sử còn lại. Chặng đường quan trọng tiếp theo là chứng 
đắc quả Nhất Lai, không hoản toàn đoạn trừ thêm kiết sử nảo. Tuy 
nhiên, giai đoạn này họ đã làm suy yếu tam độc - tham dục, sân 
hận và si mê - đến một mức độ đủ đề bảo đảm rằng vị đệ tử sẽ trở 
lại “thế gian” này, là cõi dục giới, chỉ một đời sông nữa mà thôi, 
rồi sẽ chăm dứt hoàn toàn mọi khô đau. 

Một vị đệ tử đắc được quả vị nảo trong hai giai đoạn đầu, là 
quả Dự Lưu và Nhất Lai, không nhất thiết phải dừng có định ở đó 
mà có thê tiến lên những giai đoạn cao hơn. Những mô tả về việc 
chứng đắc trong các bộ kinh Nikãya cho thây răng một phàm phu 
phạm hạnh với các căn hết sức sắc bén có thể tiến thăng trực tiếp 
lên quả vị Bất Lai. Quả vị Bất Lai luôn luôn được nói đến là có 
thê chứng đắc băng cách đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, ba hạ phần 
kiết sử đã được đoạn trừ khi đắc quả Dự Lưu và đoạn trừ thêm 
tham dục và sân hận. Từ các bộ kinh Nikãya cho ta thấy răng vị đệ 
tử với trí tuệ hết sức sắc bén có thể chứng đắc quả vị này chỉ trong 
chốc lát. Tuy nhiên, các bài luận giải thích răng, trong trường hợp 
ây vị đệ tử thật sự đã đắc hai quả vị đầu tiên liên tiếp nhau rất 
nhanh trước khi đạt đến quả vị thứ ba. 


Theo Kinh Văn X, 3 (1), để đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, 


448 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


vị Tỷ-kheo trước tiên đạt được một trong bốn tầng thiền sắc giới, 
hoặc một trong ba tầng thiền vô sắc giới đầu tiên; những thành tố 
của tâng thiền vô sắc thứ tư hết sức vi tế đến nỗi không thê dùng 
làm đối tượng thiền quán. Hướng sự chú. tâm đến những yêu tố 
tạo thành các tầng thiền sắc giới hay vô sắc ĐIỚI, (4) vị ây sắp xếp 
chúng vào nhóm năm uân: được bao gồm trong sắc (phần này 
không bao gồm các tầng thiền vô sắc), thọ, tưởng, hành, và thức. 
Sau khi làm như vậy, vị ấy quán chiếu những yếu tố này, bây giờ 
đã được sắp xếp vào nhóm năm uẫn, như đã được nhận diện với 
ba đặc điểm: vô thường, khổ, vô ngã (mở rộng thành mười một đề 
mục). Khi sự quán chiếu đã tiến xa hơn, vào một thời điểm nào 
đó, tâm của vị ây xa rời các pháp hữu vi và tập trung vào yêu tố 
bắt tử, là Niết-bàn. Nếu vị ây CÓ các căn cơ sắc bén và có thể đoạn 
trừ mọi chấp thủ ngay tại chỗ, vị ấy sẽ đắc quả A-la-hán, đoạn diệt 
mọi lậu hoặc; nhưng nếu vị ấy chưa có thể đoạn trừ mọi chấp thủ, 
vị ấy sẽ đắc quả Bắt Lai. 

Đức Phật công nhận những khác biệt trong các phương pháp 
mà mỗi cá nhân sử dụng để đạt đến mục tiêu cuối cùng, và trong 
Kinh Văn X, 3 (2), Ngài chia các đệ tử thành bốn hạng tùy theo sự 
chứng đắc. Bốn hạng nảy đạt được qua sự sắp xếp của hai cặp đôi. 
Trước tiên, Ngài phân biệt đệ tử dựa trên sức mạnh của các năng 
lực tâm linh. Những vị có căn cơ mạnh mẽ đắc quả Niết-bàn ngay 
trong đời này. Những vị có căn cơ tương đối yếu sẽ đắc Niết-bàn 
trong đời sau, và như vậy được xem như mãn hạn quả vị Bất Lai. 
Cặp thứ hai phân biệt đệ tử theo kiểu cách tu luyện của họ. Một 
hạng theo phương pháp “khó”, dùng các đề mục thiền quán phát 
sinh trí tuệ sắc bén đưa đến nhàm chán và ly tham. Hạng kia theo 
con đường êm ái hơn và thú vị hơn dẫn đến bồn tầng thiền. Hai kiểu 
đệ tử này đại khái tương ứng với những vị chú trọng đến thiền quán 
và những vị chú trọng đến thiền chỉ. 

Một bài kinh ngắn trong kinh Sotäpattisamyutta, Kinh Văn 
X, 3 (3), kế lại câu chuyện của Dighãvu, một thanh niên đi theo 
con đường khó khăn chú trọng đến thiền quán để đạt đến quả 
Bắt Lai. Dighãvu đang hấp hối trên giường bệnh khi Đức Phật 
đến thăm và bảo Tôn giả tu tập bốn yếu tố đưa đến quả Dự Lưu. 
Dighãvu đáp rằng Tôn giả đã đạt được những yếu tô ấy rồi, chứng 
tỏ rằng Tôn giả đã là một bậc Dự Lưu. Sau đó, Đức Phật hướng 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 449 


dẫn Tôn giả phát triển “sáu pháp đưa đến tri kiến như thật.” Rõ 
ràng là Dighãvu quan tâm đến lời dạy của Đức Phật, vì chỉ một 
thời gian ngắn sau khi Tôn giả qua đời Đức Phật tuyên bố là Tôn 
giả đã mãn hạn quả vị Bất Lai. Mặc dù có thể là Dighävu đã chứng 
đắc các tầng thiền và như vậy không cần phải được dạy bảo trong 
việc tu tập, cũng có thê rằng Tôn giả đã đắc quả Bắt Lai hoàn toàn 
qua năng lực thiền quán thâm sâu khởi từ việc quán chiếu sáu 
pháp ấy. 

Kinh Văn X, 3 (4) phân biệt thêm về những vị đắc quả A-la- 
hán và quả Bất Lai. Những bài kinh ấy chỉ rõ nhiều sự khác biệt 
có thể có ngay cả giữa những vị có cùng một trình độ chứng đắc. 
Chính vì Đức Phật có khả năng phân biệt như vậy mà Ngài được 
xem là đã đạt được tri kiến hoàn hảo về sự sai biệt trong căn cơ 
của chúng sanh. 


Vì các vị đắc quả Bất Lai đã đoạn trừ được năm hạ phân kiết 
sử, các vị ấy không còn bị ràng buộc trong dục giới. Tuy nhiên, 
các vị ấy vẫn chưa hoàn toàn giải thoát khỏi vòng luân hồi mà vẫn 
còn bị ràng buộc bởi năm thượng phân kiết sử: đó là sắc ái (tham 
ái sắc giới), vô sắc ái (tham ái vô sắc giới), ngã mạn về cái “tôi là”, 
trạo cử vi tế và vô minh. Ngã mạn về cái “tôi là”(asmimana) kháp 
với thân kiến, quan điểm về cái ngã (sakkãyadif£hi), qua đó kiết sử 
nảy cũng có giống đôi phần. Quan điểm về cái ngã xác nhận có 
một cái ngã trường tồn liên quan đến năm uân, hoặc là được nhận 
diện như là năm uần, hoặc là cốt lõi của năm uân, hoặc là chủ nhân 
hay vị thầy của năm uân. Còn ngã mạn về cái “tôi là' thiếu một 
nội dung khái niệm rõ ràng. Nó ân núp dưới hạ tầng của tâm thức 
như một cảm giác mơ hồ, không hình tướng, nhưng trịch thượng, 
về cái “tôi là như là một thực tại cụ thể. Mặc dù quan điểm về một 
cái ngã đã được đoạn trừ vào giai đoạn đắc quả Dự Lưu, lòng ngã 
mạn về cái “tôi là” vẫn còn tôn tại trong các vị Thánh đệ tử thậm 
chí cho đến cấp bậc Bắt Lai. Đây là điểm chính trong bài kinh sâu 
sắc là Khemaka Sutta - Kinh Văn X, 4 (1) - với hai hình ảnh ví dụ 
đẹp đẽ về hương của hoa và mùi thơm của vải mới giặt. Vị Thánh 
đệ tử khác với người thường ở chỗ họ không tin tưởng lòng ngã 
mạn về cái “tôi là”. Họ công nhận lòng ngã mạn về cái “tôi là' chỉ 
là một sản phẩm của tưởng tượng, một ý niệm sai lầm không chỉ 
rõ một cái ngã, một cái “tôi” thực sự hiện hữu. Nhưng các vị ây vẫn 


450 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


chưa hoàn toàn vượt qua được nó. 


Sự chấp thủ vi tế và cảm giác sót lại của lòng ngã mạn về cái 
“tôi là” vẫn còn tồn tại trong vị Bất Lai là xuất phát từ vô minh. Đề 
đạt đến mục tiêu cuối cùng của Thánh đạo, vị Bất Lai phải đoạn 
trừ được phần vô minh còn lại và xóa sạch mọi dấu vết của tham 
ái và ngã mạn. Thời điểm quan trọng khi vô minh, tham ái và ngã 
mạn được đoạn trừ đánh dấu giai đoạn chuyền tiếp từ quả Bất Lai 
sang quả vị A-la-hán. Sự khác nhau giữa hai quả vị này rất vi tế, 
do đó những tiêu chuẩn để phân biệt hai quả vị nảy là cần thiết. 
Trong Kinh Văn X, 4 (2) Đức Phật đề nghị nhiều tiêu chuẩn theo 
đó một vị đang tu tập đề tiến đến quả A-la-hán và vị A-la-hán có 
thê xác định chỗ đứng của họ. Một điểm đáng chú ý đặc biệt liên 
quan đến mối quan hệ của họ với năm căn: tín, tấn, niệm, định 
và tuệ. Vị đang tu tập nhìn thấy với trí tuệ mục tiêu trong đó các 
căn đạt đến đỉnh cao - nghĩa là, Niết-bàn - nhưng không thể an trú 
trong đó. Bậc A-la-hán thấy với trí tuệ mục tiêu tối thượng và có 
thể an trú trong mục tiêu ấy. 


Những bài kinh tiếp theo công hiến nhiều góc độ khác nhau 
về bậc A-la-hán. Kinh văn X, 4 (3) ghi lại những đặc điểm của 
bậc A-la-hán với một loạt hình ảnh ân dụ, giải thích rõ trong cùng 
đoạn kinh ấy. Kinh Văn X, 4 (4) liệt kê chín việc một bậc A-la- 
hán không thể làm. Trong Kinh Văn X, 4 (5), Tôn giả Sãriputta 
mô tả tâm bất động của bậc A-la-hán trước những đối tượng dục 
lạc giác quan mạnh mẽ, và trong Kinh Văn X, 4 (6) Tôn giả liệt 
kê mười đạo lực của bậc A-la-hán. Kinh Văn X, 4 (7), một trích 
đoạn từ Kinh Dhãtuvibhanga, (Phân Tích Giới) bắt đầu bằng việc 
tường thuật về việc chứng quả A-la-hán qua việc quán chiếu các 
giới; đoạn kinh liên hệ được đưa vào trong chương trước như là 
Kinh Văn IX, 4 (3) (e). Rồi phân giải thích đề cập “bốn nền tảng” 
(caro adhiithana) của bậc A-la-hán, ở đây được nói đến như là 
“một bậc Thánh 1m lặng” (muøi sano). Kinh Văn X, 4 (8), bài 
cuối trong phần nảy là một bài kệ ca ngợi những đức hạnh cao quý 
của bậc A-la-hán. 

Bậc A-la-hán thứ nhất và đứng đầu tất cả vị A-la-hán chính 
là Đức Phật, mà phần cuối của chương này dành trọn để nói về 
Ngài. Phần này có tiêu đề là “Như Laiï”(the Tathãgata), là từ ngữ 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 451 


Đức Phật dùng khi Ngài nói về chính mình trong vai trò tiêu biểu 
như người đã khám phá và mang lại chân lý giải thoát. Từ này 
có thê hiểu theo hai cách: được hiểu như là /2/hã ãgaía, nghĩa là 
“đã đến như thế”, ngụ ý rằng Đức Phật đã đến theo một mẫu mực 
đã định sẵn (mà các bài luận giải đã diễn nghĩa là đã hoàn thành 
mười đức hạnh tâm linh - thập ba-la-mật - và ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo); được hiểu như là /a/hã gaía, nghĩa là “đã đi như vậy”, 
ngụ ý rằng Ngài đã đi theo một mẫu mực đã định sẵn (mà các bài 
luận giải đã diễn nghĩa là Ngài đã đi đến Niết-bàn bằng cách viên 
mãn tu tập về định, tuệ, các đạo lộ và các đạo quả). 

Những tông phái Phật giáo về sau đã đặt ra những phân biệt 
cực đoan giữa các vị Phật và các vị A-la-hán, nhưng trong các bộ 
kinh Nikãya sự phân biệt này không sắc nét như người ta mong 
đợi, nếu người ta dùng các văn bản kinh sau này làm tiêu chuẩn 
để diễn giải kinh văn. Một mặt, Đức Phật là một bậc A-la-hán, 
như đã thấy rõ ràng trong lời tụng tiêu chuẩn để đảnh lễ Đức Phật 
(Kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác...= 
bi so bhagava araham samma sambuddho...); mặt khác, các bậc 
A-la-hán là Phật (Buddha), với ý nghĩa là các vị ấy đã chứng đắc 
giác ngộ hoàn toàn, sznbodđh¡, nghĩa là đã giác ngộ những chân 
lý giống như chính Đức Phật đã giác ngộ. Như vậy, sự phân biệt 
đúng đắn là phân biệt giữa một Vị Phật Chánh Đắng Giác (Samma 
sambuddha) và một vị A-la-hán đã chứng đắc giác ngộ và giải thoát 
như một đệ tử (szvaka) của một Vị Phật Chánh Đăng Giác. Tuy 
nhiên, đề tránh những từ ngữ rắc rối đó, chúng ta sẽ dùng những 
cách sử dụng từ ngữ thông thường đề phân biệt một vị Phật và một 
vị A-la-hán. 


Như vậy mối quan hệ giữ hai vị này là gì? Có phải sự khác 
nhau giữa hai vị ấy trước tiên là sự khác nhau về thứ tự thời gian, 
và có lẽ với một vài năng lực đặc biệt thêm vào cho một vị Phật 
Chánh Đắng Giác? Hay là sự khác nhau giữa hai vị này rộng lớn 
đến nỗi cần phải xếp hai vị vào hai hạng khác nhau? Các bộ kinh 
Nikäya phô bày một thái độ mập mờ thú vị, thậm chí có vẻ khêu 
gợi sự suy đoán, về vẫn đề nảy, như các bài kinh được đưa vào đây 
minh họa. Kinh Văn X, 5 (1) đặt câu hỏi về sự khác nhau giữa 
“Như Lai, Bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác” và “một Tỷ-kheo tuệ 


~T~—~ 


giải thoát”; rõ ràng từ ngữ 5bhikkhu paññnavimuffa được dùng ở đầy 


452 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


với ý nghĩa có thể áp dụng cho bất cứ vị đệ tử A-la-hán nào hơn là 
chỉ áp dụng cho vị chưa chứng đắc thiền vô sắc (nghĩa là, theo một 
nghĩa bao quát, không phải là một vị A-la-hán tuệ giải thoát được 
đối chiếu với một vị A-la-hán đã đạt câu phần giải thoát). Câu trả 
lời bài kinh đưa ra diễn tả sự khác nhau do vai trò và ưu tiên về 
thời gian. Một vị Phật có chức năng khám phá và thuyết giảng con 
đường, vị ấy cũng sở hữu những hiểu biết quen thuộc độc đáo với 
những chỉ tiết phức tạp về con đường mà các đệ tử của Ngài không 
có được. Những đệ tử của Ngài đi theo con đường Ngài đã tiết lộ 
và đắc quả giác ngộ sau đó, dưới sự hướng dẫn của Ngài. 

Văn học Phật giáo sau này với lập luận chỉ trích đôi lúc mô 
tả Đức Phật như là vị được thúc đây bởi lòng đại từ bi và các đệ 
tử A-la-hán của Ngài như là những người lạnh lùng xa cách, thờ ơ 
trước số phận của đồng loại. Như để ngăn chận sự phê phán này, 
Kinh Văn X, 5, (2) xác nhận răng không những Đức Phật mà các 
vị A-la-hán cũng như các đệ tử thiện tri thức đang tu tập đã xuất 
hiện trong đời vì sự an vui của số đông, sông vì lòng từ bi đối với 
thế gian, và giảng dạy Giáo pháp vì hạnh phúc, an vui và lợi lạc 
và cho đồng loại, chư Thiên và loài người. Như vậy, nếu bài kinh 
nảy được xem như có thâm quyên, người ta không thể tuyên bố 
rằng từ bị và vị tha là những đức hạnh phân biệt các vị Phật với 
các vi A-la-hán. 

Tuy nhiên, Kinh Văn X, 5 (3) cho chúng ta một tầm nhìn 
khác về vẫn đề này. Ở đây, Đức Phật muốn thách thức “tiếng rồng 
sư tử” của Tôn giả Sãriputta bằng cách hỏi rằng Tôn giả có hoàn 
toàn biết rõ giới luật, phẩm hạnh (có lẽ là định), trí tuệ, các trú xứ 
thiền, và sự giải thoát của chư Phật thời quá khứ, hiện tại và vị lai 
không. Đối với câu hỏi này, vị đại đệ tử chỉ có thê trả lời là không 
biết. Nhưng Tôn giả Sãriputta tuyên bố rằng ngài biết tất cả chư 
Phật ba thời quá khứ hiện tại và vị lai đắc quả Chánh Đăng Giác 
băng cách đoạn trừ năm chướng ngại (triền cái), bằng cách định 
tâm trong bốn nền tảng của chánh niệm (Tứ niệm xứ), và bằng 
cách tu tập phát triển đúng đắn bảy yếu tố của giác ngộ (Thất giác 
chị). 

Tuy nhiên, đây là những phương diện của Thánh đạo mà chư 
Phật đã thành tựu giống như các vị đệ tử A-la-hán. Ngoài những 
phương diện này, chư Phật sở hữu một số phẩm hạnh khác nâng 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 453 


cao tầm vóc của chư Phật lên trên cả những bậc A-la-hán hàng 
đầu. Từ các bộ kinh Nikãya, những phẩm hạnh siêu đắng của chư 
Phật hình như nằm ở hai trụ cột chính: thứ nhất, sự hiện hữu của 
chư Phật là cần thiết cho “chúng sanh khác” theo một phương 
cách mà ngay cả bậc vị tha nhất trong các vị đệ tử A-la-hán cũng 
chỉ có thể noi theo gương chứ không bao giờ ngang bằng được; 
thứ hai, thắng trí và uy lực tâm linh của chư Phật là vĩ đại hơn rất 
nhiều so với các đệ tử A-la-hán. 


Đức Phật nói rằng ngay cả những Tỷ-kheo đã thành tựu tâm 
giải thoát, những vị sở hữu “kiến vô thượng, đạo vô thượng và giải 
thoát vô thượng”, cũng tôn kính Như Lai, bởi vì sự giác ngộ của 
Ngài đã giúp những người khác đạt được giác ngộ, sự giải thoát 
của Ngài đã giúp những người khác đạt được giải thoát, sự chứng 
đắc Niết-bàn của Ngài đã giúp những người khác chứng đắc Niết- 
bàn (Trung BK I, 35. 26, tr. 521). Trong Kinh Văn X, 5 (4) chúng ta 
gặp hai bộ phẩm hạnh được xem là thiên phú đặc biệt của một vị 
Phật, cho phép Ngài “cất tiếng rồng của con sư tử trong hội chúng 
của Ngài” và chuyên bánh xe Pháp. Đó là mười lực của Như Lai 
và bốn pháp vô sở úy. Mặc dù các đệ tử A-la-hán có cùng một số 
uy lực ấy, trên tổng thê thì hai bộ phẩm hạnh ấy là điểm phân biệt 
một vị Phật và trang bị cho Ngài để làm sứ mạng của người dẫn 
đường và giáo huấn chúng sanh tùy theo căn cơ của mỗi cá nhân. 
Bốn pháp vô sở úy đã trao cho Đức Phật thâm quyền đây uy lực, 
một sứ mạng trọng đại mà chỉ có những bậc khai sáng tôn giáo 
mới có thể thực hiện. Kinh Văn X, 5 (5) so sánh Như Lai với mặt 
trời và mặt trăng, vì sự xuất hiện của Ngài trong đời là biểu hiện 
của ánh sáng rực rỡ và xóa tan bóng tôi của vô minh. Kinh Văn 
X, 5 (6) so sánh Ngài một người đã cứu một đàn nai ra khỏi tai 
họa, như vậy đã phác họa Ngài như một bậc cứu tính vĩ đại của 
nhân loại. 


Với Kinh Văn X, 5 (7) chúng ta trở lại với hình ảnh ấn dụ về 
tiếng rồng của con sư tử, như đã giới thiệu ở phần trước, với một 
ví dụ đài so sánh lời tuyên bố của Đức Phật về bản chất vô thường 
phổ quát như tiếng sư tử rống khi bước ra khỏi hang của nó. Giống 
như đoạn kết thúc của Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên (xem Kinh Văn 
H, 5), bài kinh này thu hút sự chú ý của chúng ta về phạm vi vũ trụ 
đối với sứ mạng Đức Phật. Thông điệp của Ngài trải rộng không 


454 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
chỉ với loài người, mà còn vươn tới các tầng trời cao, làm chấn 
động những vọng tưởng của chư Thiên. 

Cuối cùng, Kinh Văn X, 5 (8) cho chúng ta một loạt những 
lời giải thích ngắn vì sao Đức Phật được gọi là Như Lai. Ngài 
được gọi là Như Lai bởi vì Ngài giác ngộ trọn vẹn bản chất của 
thế ĐIỚI, nguồn gốc, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến sự đoạn 
diệt; bởi vì Ngài đã thông hiểu trọn vẹn tất cả mọi pháp thế gian, 
dủ là do thấy, nghe, cảm giác hay nhận biết; bởi vì lời nói của Ngài 
là chơn thật bất biến; bởi vì Ngài hành động đúng như lời Ngài 
nói; và bởi vì Ngài là bậc điều ngự tối thượng trong thế gian nảy. 
Bài kinh chấm dứt bằng một bài kệ đầy hứng khởi, có lẽ được các 
nhà kết tập đưa vào để ca ngợi Đức Phật như là nơi nương tựa tối 
thượng của thế gian. 


Lòng tôn kính thuần thành đối với Như Lai được diễn tả 
trong bài kinh và bài kệ giới thiệu cho chúng ta nguồn tình cảm 
tôn giáo ấm áp chảy suốt thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, luôn luôn 
hiện điện bên dưới bề ngoài nghiêm trang lạnh lùng của Phật giáo. 
Chiều hướng tôn giáo này làm cho Giáo pháp hơn hắn một triết lý 
hay một hệ thống đạo đức hay là toàn bộ kỹ thuật hành thiền. Làm 
sinh động từ bên trong, thu hút tín đồ từ dưới lên trên và tiếp tục 
tiến tới, chiều hướng này làm cho Giáo pháp trở thành một con 
đường tâm linh hoàn hào - một con đường bắt nguồn từ lòng tin 
vào một con người đặc biệt, và người này là bậc thầy tối thượng 
về chân lý giải thoát và là tâm gương tiêu biểu trước tiên về chân 
lý mà Ngài đã giảng dạy. 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 455 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮÁC 


1. RUỘNG PHƯỚC CỦA THẺ GIAN 
(L) Tám hạng người xứng đảng được cúng dường 


— Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người xứng đáng được 
dâng tặng, đáng được phục vụ, đáng được cúng dường, đáng được 
cung kính chắp tay đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là tám? 

Bậc Dự Lưu, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả Dự 
Lưu; bậc Nhất Lai, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả Nhất 
Lai; bậc Bất Lai, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả Bất Lai; 
bậc A-la-hán, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả A-la-hán. 


— Này các Tỷ-kheo, tám hạng người này xứng đáng được 
dâng tặng, đáng được phục vụ, đáng được cúng dường, đáng được 
cung kính chắp tay đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(Tăng Chỉ BK III, Ch. VI, Phẩm Gotami - (X]) (59) Tám 
hạng người, tr. 672) 


(2) Căn phân biệt 


— Này các Tỷ-kheo, có năm căn. Thê nào là năm? Tín căn, 
tân căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Đây là năm căn. 


VỊ đã thành tựu viên mãn năm căn này là một bậc A-la-hán. 
Nếu yếu hơn thì hành giả đang tu tập hướng tới chứng đắc quả 
A-la-hán; nếu yêu hơn nữa thì hành giả là bậc Bất Lai; yêu hơn 
thì hành giả đang tu tập hướng tới chứng đắc quả Bắt Lai; nếu yếu 
hơn thì hành giả là bậc Nhất Lai; yếu hơn nữa thì hành giả đang tu 
tập hướng tới chứng đắc quả Nhất Lai; nếu yếu hơn thì hành giả là 
bậc Dự Lưu; vẫn yếu hơn nữa thì hành giả đang tu tập hướng tới 


456 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
chứng đắc quả Dự Lưu. 

— Nhưng, này các Tỷ-kheo, ta nói rằng đối với ai năm căn 
này hoàn toản không có, thì là một kẻ ngoài lê, là người đứng vào 
hạng phảm phu. 

(Tương Ung BK Wj Ch. 4, Tương Ung Căn - II, Phẩm Có Phân 
Yêu Hơn - 16.VIII Thực hành, tr. 315-316) 


(3) Giáo pháp được khéo thuyết giảng 


42. — Này các Tỷ-kheo, như vậy Giáo pháp được ta khéo 
thuyết giảng là rõ ràng, khai thông, sáng tỏ, và không có chắp vá. 
Như vậy, trong Giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng, 
khai thông, sáng tỏ, và không có chấp vá, những vị Tỷ-kheo là bậc 
A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn trừ - những vị đã sông. đời 
phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuông, 
đã đạt được mục tiêu, hoàn toàn đoạn trừ kiết sử về hiện hữu, và 
đã hoàn toàn giải thoát nhờ chánh trí - vòng sanh tử sẽ không còn 
biểu lộ. (5) 

43. — Này các Tỷ-kheo, như vậy Giáo pháp được ta khéo 
thuyết giảng là rõ ràng... và không có chắp vá. Trong Giáo pháp 
được ta khéo thuyết giảng như vậy, những vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử sẽ được hóa sanh (tái sanh tự nhiên) vào cõi 
Tịnh Cư Thiên và sẽ chứng đắc Niết-bàn tại đó, không bao giờ còn 
trở lại cõi đời này nữa. (6) 

44. — Này các Tỷ-kheo, như vậy Giáo pháp được ta khéo 
thuyết giảng là rõ ràng... và không có chắp vá. Trong Giáo pháp 
được ta khéo thuyết giảng như vậy, những vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
ba hạ phần kiết sử và đã làm Suy yếu tham dục, sân hận và sĩ mê, 
đều là những vị Nhất Lai, chỉ còn trở lại cõi đời này một lần nữa 
rồi sẽ chắm dứt khô đau. 

45. — Này các Tỷ-kheo, như vậy Giáo pháp được ta khéo 
thuyết giảng là rõ ràng... và không có chắp vá. Trong Giáo pháp 
được ta khéo thuyết giảng như vậy, những vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ 
ba hạ phần kiết sử là những bậc Dự Lưu, không bao giờ còn bị thối 
đọa vào các cõi thấp kém, số phần đã được quyết định, và giác ngộ 
là đích đến của những vị này. (2) 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 457 


4ø.— Này các Tỷ-kheo, như vậy Giáo pháp được ta khéo thuyết 
giảng là rõ ràng... và không có chắp vá. Trong Giáo pháp được ta 
khéo thuyết giảng như vậy, những Tỷ-kheo là bậc Tùy pháp hành và 
Tùy tín hành, thì giác ngộ là đích đến của những vị nảy. (8) 


47. — Này các Tỷ-kheo, như vậy Giáo pháp được ta khéo 
thuyết giảng là rõ ràng... và không có chắp vá. Trong Giáo pháp 
được ta khéo thuyết giảng như vậy, những người nảo có đầy đủ 
lòng tin nơi Ta, đủ lòng thương mến Ta, cõi thiên sẽ là đích đến 
của những người nảy. (9) 


(Trung BK l, Kinh 22: Kinh Ví Dụ Con Rắn, tr 321-322) 


(4) Hoàn mãn Thánh giáo 


ó. Khi một Tỷ-kheo đã đoạn tận khát ái, cắt đứt khát ái tận 
gốc rễ, làm cho nó như thân cây tala đã bị chặt tận gốc, để cho 
nó không còn mọc lên lại trong tương lai, Tỷ-kheo ấy là một bậc 
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã sống đời phạm hạnh, đã làm 
những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu 
của mình, đã đoạn diệt nhửng kiết sử về hiện hữu, và đã hoàn toàn 
giải thoát nhờ thắng trí. 

7. — Ngoài Tôn giả Gotama, không biết có một Tỷ-kheo đệ 
tử nào của Ngài đã chứng ngộ với thắng trí, ngay trong đời này 
đã nhập vảo và an trú với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải 
thoát với sự đoạn tận các lậu hoặc? (10) 

— Này Vaccha, có chứ, không phải chỉ một trăm, hai hoặc ba 
hoặc bốn hoặc năm trăm, mà còn rất nhiều hơn thế nữa các Tỷ- 
kheo đệ tử của ta, những vị đã tự mình thực chứng thắng trí, ngay 
trong đời này đã nhập vảo và an trú với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, vô lậu giải thoát với sự đoạn tận các lậu hoặc. 

#. — Ngoài Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo, không biết có 
một Tỷ-kheo-ni đệ tử nào của Ngài đã chứng ngộ với thắng trí, 
ngay trong đời này đã nhập vào và an trú với tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, vô lậu giải thoát với sự đoạn tận các lậu hoặc? 

— Có chứ, không phải chỉ một trăm... mà còn rất nhiều hơn 
thế nữa các Tỷ-kheo-mi đệ tử của Ta, những vị đã tự mình thực 


458 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


chứng thắng trí, ngay trong đời này đã nhập vảo và an trú với tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát với sự đoạn tận các lậu 
hoặc. 

9. — Ngoài Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và NI, 
không biết có một nam cư sĩ đệ tử tại gia nào của Tôn giả Gotama, 
mặc áo trắng, sông đời phạm hạnh độc thân, với sự đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sinh (tái sanh tự nhiên) vào các cõi 
Trời Tịnh Cư Thiên và sẽ chứng đắc Niết-bản tại đó không bao giờ 
còn trở lại cõi đời này? (11) 

— Có chứ, không phải chỉ một trăm... mà còn rất nhiều hơn 
thế nữa các nam cư sĩ đệ tử tại gia của Ta, mặc áo trăng, sống đời 
phạm hạnh độc thân, với sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, sẽ được 
hóa sinh vào các cõi Trời Tịnh Cư Thiên và sẽ chứng đắc Niết-bàn 
tại đó không bao giờ còn trở lại cõi đời này 

10. — Ngoài Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và NI, 
các nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trăng, sống đời phạm hạnh độc 
thân, còn có nam cư sĩ nào đệ tử tại gia của Tôn giả Gotama, mặc 
áO trăng, hưởng thụ dục lạc, nhưng thực hành lời dạy của Ngài, 
đáp ứng lời khuyên răn của Ngài, đã không còn nghi hoặc, không 
còn hoang mang, đã đạt được vô sở úy, và sông độc lập trong 
Thánh giáo của bậc Đạo sư? (12) 

— Có chứ, không phải chỉ một trăm... mà còn rất nhiều hơn thế 
nữa các nam cư sĩ đệ tử tại gia của Ta, mặc áo trắng, hưởng thụ dục 
lạc, nhưng thực hành lời dạy của ta, đáp ứng lời khuyên răn của Ta, 
đã không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô sở 
úy, và sống độc lập trong Thánh giáo của bậc Đạo sư. 


1¡. Ngoài Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và NI, các 
nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, cả những người sống đời 
phạm hạnh độc thân, và những người hưởng thụ dục lạc, còn có nữ 
cư sĩ tại gia nào đệ tử của Tôn giả Gotama, mặc áo trắng trong lúc 
sông đời phạm hạnh độc thân, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, 
sẽ được hóa sinh [vào các cõi Trời Tịnh Cư Thiên] và sẽ chứng đắc 
Niết-bàn tại đó không bao giờ còn trở lại cõi đời này? 

— Có chứ, không phải chỉ một trăm... mà còn rất nhiều hơn 
thế nữa các nữ cư sĩ đệ tử tại gia của Ta, mặc áo trăng, sống đời 
phạm hạnh độc thân, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 459 
hóa sinh [vào các cõi Trời Tịnh Cư Thiên] và sẽ chứng đắc Niết- 
bàn tại đó không bao giờ còn trở lại cõi đời này. 

— Ngoài Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và NI, các 
nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trăng, cả những người sông đời 
phạm hạnh độc thân, lẫn những người hưởng thụ dục lạc, và các 
nữ cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trăng, sông đời phạm hạnh độc thân, 
có nữ cư sĩ đệ tử tại gia nào của Tôn giả Gotama, mặc áo trăng 
hưởng thụ dục lạc, nhưng thực hành lời dạy của Ngài, đáp ứng lời 
khuyên răn của Ngài, đã không còn nghi hoặc, không còn hoang 
mang, đã đạt được vô sở úy, và sống độc lập trong Thánh giáo của 
bậc Đạo sư? 


— Có chứ, không phải chỉ một trăm... mà còn rất nhiều hơn thế 
nữa các nữ cư sĩ đệ tử tại gia của Ta, mặc áo trăng, hưởng thụ dục 
lạc, nhưng thực hành lời dạy của Ta, đáp ứng lời khuyên răn của Ta, 
đã không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô sở 
úy, và sống độc lập trong Thánh giáo của bậc Đạo sư. 


13. — Thưa Tôn giả Gotama, nếu chỉ có Tôn giả Gotama đã 
hoàn mãn trong Giáo pháp này, nhưng không có Tỷ-kheo nào hoàn 
mãn, như vậy thì đời sông phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện 
này; nhưng vì Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo đã hoàn mãn trong 
Giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về 
phương diện này. 


— Nếu chỉ có Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo đã hoàn mãn 
trong Giáo pháp này, nhưng không có Tỷ-kheo-nI nào hoàn mãn, 
như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này; 
nhưng vì Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và Ni đã hoàn mãn 
trong Giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn 
mãn về phương diện này. 


— Nếu chỉ có Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và Ni đã 
hoàn mãn trong Giáo pháp này, nhưng không có nam cư sĩ đệ tử 
tại g1a, mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân nào được hoàn 
mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện 
này; nhưng vì Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo tăng và ni và nam 
cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân đã 
hoàn mãn trong Giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh 
đã hoàn mãn về phương diện này. 


460 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


— Nếu chỉ có Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và Ni và nam 
cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân đã hoàn 
mãn trong Giáo pháp này, nhưng không có nam cư sĩ đệ tử tại gia nào, 
mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, được hoàn mãn, như vậy thì đời sống 
phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện nảy; nhưng vì Tôn giả Gotama 
và các Tỷ-kheo Tăng và Ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, cả 
những người sống đời phạm hạnh độc thân, lẫn những người hưởng thụ 
dục lạc, đều đã hoàn mãn trong Giáo pháp này, như vậy thì đời sống 
phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. 


— Nếu chỉ có Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và Ni và nam 
cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng... đã hoàn mãn trong Giáo pháp này, 
nhưng không có nữ cư sĩ tại gia nào, mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh 
độc thân được hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót 
về phương diện nảy; nhưng vì Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng 
và NI và nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng... và nữ cư sĩ tại gla, mặc 
áO trắng, sông đời phạm hạnh độc thân đã hoàn mãn trong Giáo pháp 
này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoản mãn về phương diện này. 


— Nếu chỉ có Tôn giả Gotama và các Tỷ-kheo Tăng và Ni và 
nam cư Sĩ ï đệ tử tại gia, mặc áo trắng... và nữ cư sĩ tại gia, mặc áo trắng, 
sống đời phạm hạnh độc thân được hoàn mãn trong Giáo pháp này, 
nhưng không có các nữ cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục 
lạc, được hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về 
phương diện này; nhưng vì Tôn giá Gofama và các Tỷ-kheo Tăng và 
Ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, cả những người sống đời 
phạm hạnh độc thân, lẫn những người hưởng thụ dục lạc, và các nữ cư 
sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng, cả những người sống đời phạm hạnh độc 
thân, lẫn những người hưởng thụ dục lạc, đều đã hoản mãn trong Giáo 
pháp nảy, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương 
diện này. 

14.— Thưa Tôn giả Gotama, giống như con sông Hằng hướng về 
biển cả, chảy xuôi về biên cả, và đạt đến biên cả, hội chúng này của Tôn 
giả Gotama gôm có những vị xuất gia và cư sĩ tại gia hướng về Niết- 
bản, chảy về Niết-bàn, và đạt đến Niết-bản. 


(Trung BK II, Kinh số 73: Đại Kinh Vacchagofa, 329-336) 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 461 
(5) Báy hạng Thánh đệ tử 


1I.— - Này các Tỷ-kheo, Ta không nói với tật cả các Tỷ-kheo 
rằng họ vẫn còn việc cần phải làm với sự tinh cần; Ta cũng không 
nói với tất cả các Tỷ-kheo răng họ không còn việc gì cân phải làm 
với sự tinh cần. 


12. — Ta không nói với các Tỷ-kheo đã là các bậc A-la-hán, 
những vị đã sống đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã 
đặt gánh nặng xuống, đã đạt được lý tưởng, đã đoạn tận các kiết sử 
về hiện hữu, và đã hoàn toàn giải thoát nhờ thắng trí, rằng các vị 
vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Vì các vị này đã 
làm mọi việc của họ với sự tỉnh cần; họ không còn khả năng phóng 
dật nữa. 


13. — Ta nói với những Tỷ-kheo đang còn là bậc hữu học, 
những vị mà tâm chưa đạt được mục tiêu, và vẫn đang mong cầu vô 
thượng an ồn, thoát khỏi mọi ràng buộc, rằng các vị còn việc cần 
phải làm với sự tỉnh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi các vị ấy sử dụng 
các chỗ ở thích hợp và thân cận với các thiện hữu và tu dưỡng các 
căn, các vị ấy có thể tự mình chứng ngộ với thắng trí, ngay trong đời 
nảy thê nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm 
hạnh, vì mục tiêu này mà các thiện nam tử chơn chánh đã xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thấy được kết quả ‹ của sự tinh 
cần đối với các vị Tỷ-kheo ây, Ta nói răng các vị ây vẫn còn việc 
phải làm với sự tính cân. 


14.— Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người được thấy trong đời 
này. Thế nào là bảy? Đó là: bậc câu phần giải thoát (hai phần giải 
thoát), bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tín giải 
thoát, bậc Tùy tín hành và bậc Tùy pháp hành. 


15. — Thế nảo là một bậc câu phần giải thoát? Ở đây, có hành 
giả sau khi thân đã chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an 
tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, các lậu hoặc đã được đoạn 
trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. Vị này được gọi là bậc câu phân (hai 
phần) giải thoát. (13) Ta không nói với Tỷ-kheo này rằng vị ây vẫn 
còn việc phải làm với sự tính cần. Vì sao vậy? Vì vị ấy đã làm việc 
của mình với sự tinh cân; vị ấy không còn khả năng phóng dật nữa. 


1ø. — Thế nảo là bậc tuệ giải thoát? Ở đây, có hành giả thân 


462 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô 
sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, nhưng những lậu hoặc của vị này 
được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. VỊ này được gọi là bậc tuệ 
giải thoát. (4) Ta không nói với Tỷ-kheo này rằng vị ấy vẫn còn 
việc phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Vì vị ây đã làm việc của 
mình với sự tỉnh cần; vị ấy không còn khả năng phóng dật nữa. 

17. — Thế nào là một bậc thân chứng? Ở đây, có hành giả sau 
khi thân đã chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh 
và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, một số lậu hoặc đã được đoạn 
trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. Vị này được gọi là bậc thân chứng. (15) 
Ta nói về Tý-kheo này rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự 
tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp 
và thân cận với các thiện hữu và tu dưỡng các căn, vị ây có thê tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, ngay trong đời này thê nhập và an 
trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh, vì mục tiêu 
này mà các thiện nam tử chơn chánh đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Thấy được kết quả của sự tỉnh cần đối với vị 
Tộ5 -kheo này, Ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tỉnh 
cân. 


18. — Thế nào là một bậc kiến đáo? Ở đây, có hành giả thân 
không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô 
sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, nhưng một số lậu hoặc của vị này 
được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ, và vị này đã thấy và thực 
hành với trí tuệ những lời dạy của Như Lai. VỊ này được gọi là bậc 
kiến đáo. (16) Ta nói về Tỷ-kheo này rằng vị ấy còn việc cân phải 
làm với sự tính cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ây SỬ dụng các chỗ 
ở. thích hợp... sống không gia đình. Thấy được kết quả của sự tinh 
cần đối với vị Tỷ- -kheo này, Ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải 
làm với sự tinh cân. 


19. — Thế nào là một bậc tín giải thoát? Ở đây, có hảnh giả 
thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh 
và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, nhưng một số lậu hoặc của vị 
này được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ, và lòng tin của vị này 
đối với Như Lai đã được thâm sâu, có gốc rễ, và xác lập vững 
chắc. .Vị này được gọi là bậc tín giải thoát. 47) Ta nói về Tỷ-kheo 
nảy rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 463 


Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp... sống không gia 
đình. Thấy được kết quả của sự tinh cần đối với vị Tỷ-kheo này, 
Ta nói răng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cân. 


20. — Thế nào là một bậc Tùy pháp hành? Ở đây, có hành giả 
thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh 
và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, và các lậu hoặc của vị này 
chưa được đoạn trừ nhờ thấy với trí tuệ, nhưng các giáo pháp do 
Như Lai giảng dạy được vị này chấp nhận ở một mức độ vừa phải, 
sau khi đã suy ngẫm với trí tuệ. Hơn nữa, vị này có những phẩm 
hạnh như: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. VỊ này 
được gọi là bậc Tùy pháp hành. (1s) Ta nói về Tỷ-kheo này rằng vị 
ây còn việc cần phải làm với sự tỉnh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị 
ây sử dụng các chỗ ở thích hợp... sông không gia đình. Thấy được 
kết quả của sự tinh cần đối với vị luc -kheo này, Ta nói rằng vị ấy 
vẫn còn việc phải làm với sự tinh cân. 


21. — Thế nào là một bậc Tùy tín hành? Ở đây, có hành giả 
thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh 
và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, và các lậu hoặc của vị này 
chưa được đoạn trừ nhờ thấy với trí tuệ, tuy nhiên vị này có đầy đủ 
lòng tin và tình thương đối với Như Lai. Hơn nữa, vị nảy có những 
phẩm hạnh như: tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. VỊ 
này được gỌI. là bậc Tùy-tín -hành. Ta nói về Tỷ-kheo này rằng vị 
ây còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị 
ây sử dụng các chỗ ở thích hợp và thân cận với các thiện hữu và tu 
dưỡng các căn, vị ấy có thể tự mình chứng ngộ với thắng trí, ngay 
trong đời nảy thê nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời 
sông phạm hạnh, vì mục tiêu này mà các thiện nam tử chơn chánh 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thấy được kết quả 
của sự tinh cân đối với vị Tỷ-kheo nảy, Ta nói rằng vị ấy vẫn còn 
việc phải làm với sự tính cân. 


(Trung BK II, Kinh 70: Kinh Kitagrri, tr. 295-304) 


2. QUÁ DỰ LƯU 
(L) Bốn chỉ phần đưa đến quả Dự Lưu 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất): 


464 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


— Này Sãriputta, được nghe nói: “Một chi phần đề đắc quả 
Dự Lưu, một chi phân đê đắc quả Dự Lưu.” Này Sãriputta, vậy thê 
nào là một chi phân đê đăc quả Dự Lưu? 


— Bạch Thế Tôn, thân cận với các bậc chân nhân, là một chỉ 
phần để đắc quả Dự Lưu. Lăng nghe Chánh pháp là một chi phần 
để đắc quả Dự Lưu. Như lý tác ý là một chi phần để đắc quả Dự 
Lưu. Hành pháp và tùy pháp là một chi phần đề đắc quả Dự Lưu. 


— Này SãrIputta, lành thay, lành thay! Đúng vậy. Này 
Sãriputta, được nghe nói: “Dòng sông, dòng sông.” Thế nào là 
dòng sông? 

— Bạch Thế Tôn, Bát Thánh đạo là dòng sông; đó là Chánh 
tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. 


— Này SãrIputta, lành thay, lành thay! Đúng vậy. Này 
Sariputta, được nghe nói: “Một bậc Dự Lưu, một bậc Dự Lưu.” 
Thế nảo là một bậc Dự Lưu? 


— Bạch Thế Tôn, vị nào thành tựu Bát Thánh đạo được gọi là 
một bậc Dự Lưu: vị Tôn giả này tên như vậy, thuộc bộ tộc như vậy. 


— Này Sãriputta, lành thay, lành thay! VỊ nào thành tựu Bát 
Thánh đạo được gọi là một bậc Dự Lưu: vị Tôn giả tên như vậy, 
thuộc bộ tộc như vậy. 

(Tương Ung BK I Ch. 11: Tương Ung Dự Lưu, Phẩm Veludvara 
-5. Saripuffa(2), tr: 209-510) 


(2) Thể nhập chánh tánh 


— Này các Tỷ-kheo, mắt là vô thường, phải thay đổi, phải 
chịu sự biến hoại. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, phải 
thay đổi, phải chịu sự biến hoại. Ai đặt lòng tin vào những lởi dạy 
này và quyết tâm thực hành như vậy gọi là bậc Tùy tín hành, vị đã 
thể nhập chánh tánh, (19) đã nhập vào hạng chân nhân, vượt khỏi 
hạng vô văn phàm phu. Vị ấy không thể làm bất cứ hành động gì 
khiến cho vị ây có thê bị tái sanh vào địa ngục, bảng sanh, ngạ 
quỷ; vị ấy không thể qua đời mà không chứng đắc quả Dự Lưu. 20) 


Đôi với vị châp nhận những lời giảng dạy này ở một mức 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 465 


độ vừa phải sau khi đã suy ngẫm với trí tuệ được gọi là bậc Tùy 
pháp hành, vị đã thể nhập chánh tánh, (19) đã nhập vào hạng chân 
nhân, vượt khỏi hạng vô văn phàm phu. Vị ấy không thê làm bất 
cứ hành động gì khiến cho vị ấy có thê bị tái sanh vào địa ngục, 
bàng sanh, ngạ quỷ; vị ấy không thể qua đời mà không chứng đắc 
quả Dự Lưu. 


Như vậy, vị nào đã thấy và biết rõ những giáo pháp ấy được gọi 
là bậc Dự Lưu, không còn bị đọa vào các cõi thâp kém, tương lai đã 
được quyết định, với giác ngộ là đích đên cuôi cùng.”(21) 


(Tương Ung BK III, Ch. 4, Tương Ung Nhập - I. Con Mắt, tr 367-368) 


(3) Thấy Pháp 


Thế Tôn nhặt một chút đất trong móng tay của Ngài và nói 
với các Tỷ-kheo như vây: 


— Này các Tỷ-kheo, cái nào nhiều hơn: một chút đất ta vừa 
lây ra trong móng tay hay quả đât vĩ đại này? 


— Bạch Thế Tôn, quả đất vĩ đại là nhiều hơn. Một chút đất mà 
Thế Tôn đã nhặt ra từ móng tay là rất bé nhỏ. Nó không phải chỉ 
một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn khi 
so sánh với quả đất vĩ đại này. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với một vị Thánh đệ tử, 
một vị đã thành tựu tri kiến, đã thấy Pháp, những khổ đau đã được 
đoạn tận và loại trừ là nhiều hơn, so với khô não còn sót lại là rất 
nhỏ bé. Khổ não còn lại không phải chỉ một phần trăm, hay một 
phần ngàn, hay một phần trăm ngàn khi so sánh với đại khổ uân 
đã được đoạn tận và loại trừ, vì còn tối đa là bảy đời nữa. Này các 
Tỷ-kheo, lợi ích lớn như vậy là thấy Pháp, thật lợi ích lớn khi đắc 
được Pháp nhãn. (22) 


(Tương Ung BK II, Ch. 2: Tương Ưng Minh Kiến - 1. Đầu 
Ngón Tay, tr. 235-236) 


(4) Bắn pháp của bậc Dự Lưu 
— Này các Tỷ-kheo, một vị Thánh đệ tử thành tựu bốn pháp này 


466 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


là một bậc Dự Lưu, không còn bị thối đọa trong cõi thấp kém, tương 
lai đã được quyết định với giác ngộ là đích đên cuôi cùng. 


Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo một vị Thánh đệ tử 
đã thành tựu lòng tin bất động (23) đối với Đức Phật như vầy: “Thế 
Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trương Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Vị ấy đã thành tựu lòng tin bất động đối 
với Pháp như vây: “Pháp đã được Thế Tôn khéo giảng, rõ ràng 
trực tiếp, có hiệu quả tức khắc, mời con người đến để thấy, xứng 
đáng đề áp dụng, được các bậc trí tự mình chứng nghiệm.” VỊ ây 
đã thành tựu lòng tin bất động đối với Tăng như vây: “Tăng Đoàn 
đệ tử của Thế Tôn đang thực hành con đường tốt đẹp, con đường 
thắng thắn, con đường chơn chính, con đường đúng đắn; đó là bốn 
đôi tám chúng - chúng đệ tử của Thế Tôn xứng đáng được dâng 
tặng, xứng đáng được phục vụ, xứng đáng được cúng dường, xứng 
đáng được cung kính đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời.” 
VỊ đệ tử ây thành tựu các giới đức được các bậc Thánh tôn trọng, 
không bị bẻ gãy, không bị xé rách, không bị ô nhiễm, không bị phá 
hoại, đem lại giải thoát, được người trí khen ngợi, không chấp thủ, 
đưa đến thiền định. 


Này các Tý-kheo, một vị Thánh đệ tử thành tựu bốn pháp 
này là một bậc Dự Lưu, không còn bị thôi đọa trong cõi thâp kém, 
tương lai đã được quyêt định, với giác ngộ là đích đên cuôi cùng. 

(Tương Ung BK Ij Ch. 11: Tương Ung Dự lưu l, Phẩm Veludvara 
.II. Thể Nhập, tr. 503-504) 


(5) Hơn cả chủ quyên cai trị toàn cầu 


- Này các Tỷ-kheo, dù cho một vị Chuyển luân vương, có 
chủ quyền cai trị cả bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, sau 
khi chết, được tái sanh vảo cõi thiện lành, trong Thiên giới, sống 
cùng với chư Thiên của cõi trời Ba Mươi Ba, và ở trong rừng 
Nandana, được cả đoàn Thiên nữ tháp tùng, vị ấy thọ hưởng đầy 
đủ, được cung cấp, được ban tặng năm dục lạc của cõi thiên, tuy 
nhiên, vì vị ấy vẫn chưa thành tựu bốn pháp, nên chưa được giải 
thoát khỏi địa ngục, bảng sanh, hay ngạ quỷ, chưa được giải thoát 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 467 
khỏi đọa xứ, cõi dữ, cõi thâp kém. (24) 


Này các Tỷ-kheo, mặc dù một vị Thánh đệ tử sống bằng 
miếng ăn khất thực và đắp y vá nhiều mảnh, tuy nhiên, vị ấy đã 
thành tựu bốn pháp, vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, bàng 
sanh, hay ngạ quỷ, được giải thoát khỏi đọa xứ, cõi đữ, cõi thấp 
kém. Bốn pháp đó là gì? Lòng tin bất động đối với Phật, Pháp và 
Tăng và những giới đức được các bậc Thánh quý mến. Và này 
các Tỷ-kheo, giữa việc đạt được chủ quyền cai trị cả bốn châu và 
thành tựu được bốn pháp, việc đạt được chủ quyền cai trị bốn châu 
không đáng giá bằng một phần mười sáu của việc thành tựu được 
bốn pháp. 

(Tương Ung BK I Ch. II: Tương Ưng Dự Lưu, Phẩm Veludvara l. 
tua, tr. 501-503) 


3. QUÁ BÁT LAI 
(L) Đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 


7z.— Này Ananda, có một con đường, một lộ trình đưa đến 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bất cứ ai, không thực hành con 
đường và lộ trình ây mà có thê biết hoặc thấy hoặc đoạn trừ được 
năm hạ phần kiết sử - điều này không thê xảy ra. Cũng giống như 
có một cây lớn đứng thăng có lõi cây, không thê có bất cứ người 
nảo cắt được lõi cây mà không cắt xuyên qua vỏ ngoài và giác cây, 
cũng giống trường hợp đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


— Này Änanda, có một con đường, một lộ trình đưa đến đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. Bất cứ ai thực hành con đường và lộ trình 
ây sẽ có thể biết hoặc thấy hoặc đoạn trừ được năm hạ phần kiết 
sử - điều này có thể xảy ra. Cũng giống như có một cây lớn đứng 
thắng có lõi cây, bất cứ người nào có thê cắt được lõi cây đều phải 
cắt xuyên qua vỏ ngoài và giác cây, cũng giống trường hợp đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. 


ở. — Này Ananda, giả. Sử nước sông Hằng tràn đây lên tận bờ 
khiến các con quạ có thê uống được, rồi một người ôm yêu đi đến 
và nghĩ như sau: “Bằng cách dùng hai tay để bơi qua sông Hằng, ta 
sẽ đến bờ bên kia sông Hằng an toàn”; tuy nhiên, người ấy không 
thể bơi qua bờ an toàn. Cũng vậy, khi Giáo pháp được giảng dạy 


468 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


cho người nào đó để đoạn trừ thân kiến, nêu người ấy không để ý 
và có lòng tin tưởng, vững chãi và quyết tâm, thì người ây cũng 
được xem như người đàn ông ốm yếu kia. (25) 


—Này Ananda, giả sử nước sông Hãng tràn đầy lên tận bờ 
khiến các con quạ có thể uống được, rồi một người lực sĩ đi đến 
và nghĩ như sau: “Bằng cách dùng hai tay để bơi qua sông Hằng, 
ta sẽ đến bờ bên kia sông Hằng an toàn;” và người ấy có thê bơi 
qua bờ an toản. Cũng vậy, khi Giáo pháp được giảng dạy cho 
người nào đó để đoạn trừ thân kiến, nếu người ấy chú tâm và có 
lòng tin tưởng, vững chãi và quyết tâm, thì người ấy cũng được 
xem như người lực sĩ kia. 


9.— Này Änanda, thế nào là con đường, là lộ trình đưa đến 
đoạn trừ năm hạ phân kiết sử? Ở đây, vị Tỷ-kheo từ bỏ mọi sở hữu 
(sanh y) (2ø) từ bỏ những bất thiện pháp, với sự an tịnh toàn diện 
trạng thái trì trệ của thân, xa lánh dục lạc, xa lánh các bắt thiện 
pháp, vị Tỷ-kheo chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. 


Bất cứ những gì tỒn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, là 
khổ, là bệnh, như ung bướu, như mũi tên, như tai họa, như phiền 
não, như thù địch, như hủy hoại, như trống không, như vô ngã. (27) 
Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những 
pháp bắt tử và nghĩ rằng: “Pháp nảy là an tịnh, pháp nảy là siêu 
phàm, đó là, an tịnh mọi tâm hành, từ bỏ mọi sở hữu, diệt trừ mọi 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.” (2s) Nếu vị ấy an trú vững 
chắc ở đó, vị ấy sẽ đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng nếu 
VỊ ây không đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự khao khát 
Pháp, hoan hỷ trong Pháp, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị 
ây sẽ được tái sanh tự nhiên (hóa sinh) vào các cõi Trời Tịnh Cư 
Thiên và sẽ chứng đắc Niết-bàn ở đấy, không bao giờ còn trở lại 
cõi đời này nữa. (29) Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ 
năm hạ phân kiết sử. 


10-12. — Lại nữa, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Nhị-thiển... Lại nữa, với sự tàn lụi của lạc, vị Tý-kheo chứng và 
trú Tam-thiên... Lại nữa, với sự đoạn diệt hỷ và ưu...vị Tỷ-kheo 
chứng và trú Tứ thiền, một trạng thái không hỷ không ưu và xả 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 469 
niệm thanh tịnh. 


Bất cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường... như 
vô ngã. Vị này chuyên tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến 
những pháp bắt tử... Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. 

13.— Lại nữa, vị Tỷ-kheo vượt lên các sắc tưởng, diệt trừ các 
chướng ngại thuộc giác quan, không quan tâm đến các tưởng dị 
biệt, ý thức rằng “hư không là vô biên”, vị Tỷ-kheo chứng và trú 
Không Vô Biên Xứ. 

Bắt cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức, (30) vị ây quán thấy các pháp ấy như là vô thường... 
như vô ngã. Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy vả hướng tâm 
đến những pháp bất tử... Đây là con đường, là lộ trình đưa đến 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 


14. - Lại nữa, bằng cách hoàn toàn vượt lên Không Vô Biên 
Xứ, và ý thức rằng: “thức là vô biên”, vị Tỷ-kheo chứng và trú 
Thức Vô Biên Xứ. 

Bắt cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức, vị ây quán thấy các pháp ấy như là vô thường... như 
vô ngã. VỊ này chuyền tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến 
những pháp bất tử... Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. 


15. — Lại nữa, bằng cách hoàn toàn vượt lên Thức Vô Biên 
Xứ, và ý thức rằng: 'không có sở hữu gì cả”, vị Tỷ-kheo chứng và 
trú Vô Sở Hữu Xứ. 

Bắt cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, là 
khổ, là bệnh, như ung bướu, như mũi tên, như tai họa, như phiền 
não, như thù địch, như hủy hoại, như trống không, như vô ngã. 
Vị này chuyên tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những 
pháp bắt tử và nghĩ rằng: “Pháp nảy là an tịnh, pháp nảy là siêu 
phàm, đó là, an tịnh mọi tâm hành, từ bỏ mọi sở hữu, diệt trừ mọi 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bản.” Nếu vị ấy an trú vững chắc 
ở đó, VỊ ây sẽ đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng nếu vị 


470 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


ây không đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự khao khát 
Pháp, hoan hỷ trong Pháp, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị 
ây sẽ được tái sanh tự nhiên (hóa sinh) vào các cõi Trời Tịnh Cư 
Thiên và sẽ chứng đắc Niết-bàn ở đấy, không bao giờ còn trở lại 
cõi đời này nữa. Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ 
năm hạ phân kiết sử. 


(Trung BK II, Kinh 64: Đại Kinh Malunkyaputta, tr: 210-214) 


(2) Bốn hạng người 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt trong đời này. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người ngay trong hiện tại chứng 
được Hữu hành Niết-bàn. Ở đây, có người chứng được Hữu hành 
Niết-bàn khi thân hoại mạng chung. Ở đây, có người ngay trong 
hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. Ở đây, có người chứng 
được Vô hành Niết-bàn khi thân hoại mạng chung. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ngay trong hiện tại 
chứng được Hữu hành Niết-bàn? Ở đây, vị Tỷ-kheo sống quán 
những bắt tịnh của thân, cảm thấy nhàm chán đối với thức ăn, cảm 
thấy không hải lòng với toàn thế giới, quán vô thường trong tất cả 
các hành; và nhận thức về cái chết được xác lập vững vàng trong 
tâm. @I) VỊ â ây sông dựa vào năm lực của bậc hữu học: tín lực, tàm, 
quý, tấn và tuệ. Năm căn này hết sức vững mạnh trong tâm vị ẫy: 
tín, tắn, niệm, định và tuệ. Vì sức mạnh của năm căn này, ngay trong 
đời hiện tại vị ấy chứng được Hữu hành Niết-bàn. Như vậy là người 
ngay trong hiện tại chứng được Hữu hành Niết-bản. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là người chứng được Hữu 
hành Niết-bàn khi thân hoại mạng chung? Ở đây, vị Tỷ-kheo sông 
quán những bất tịnh của thân, cảm thấy nhàm chán đối với thức 
ăn, cảm thấy không hài lòng với toàn thế giới, quán vô thường 
trong tất cả các hành; và nhận thức về cái chết được xác lập vững 
vàng trong tâm. Vị ấy sống dựa vào năm lực của bậc hữu học: tín 
lực, tàm, quý, tấn và tuệ. Năm căn này tương đối yếu trong tâm 
vị ấy: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Vì sự yếu kém của năm căn này, 
khi thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niết-bàn. Như 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 471 


vậy là người khi thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành 
Niết-bàn. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ngay trong hiện tại 
chứng được Vô hành Niết-bàn? Ở đây, vị Tỷ-kheo xa lánh dục 
lạc, xa lánh các bắt thiện pháp, vị Tỷ-kheo chứng và trú Sơ thiên... 
Tứ thiền. Vị ây sông dựa vào năm lực của bậc hữu học: tín lực... 
và tuệ. Năm căn này hết sức vững mạnh trong tâm vị ấy: tín... và 
tuệ. Vì sức mạnh của năm căn nảy, ngay trong đời hiện tại vị ấy 
chứng được Vô hành Niết-bàn. Như vậy là người ngay trong hiện 
tại chứng được Vô hành Niết-bàn. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chứng được Vô hành 
Niết-bàn khi thân hoại mạng chung? Ở đây, vị Tỷ-kheo xa lánh 
dục lạc, xa lánh các bất thiện pháp, vị Tỷ-kheo chứng và trú Sơ 
thiền... Tứ thiền. Vị ấy sống dựa vào năm lực của bậc hữu học: tín 
lực... và tuệ. Năm căn này tương đối yếu trong tâm vị ấy: tín, tấn, 
niệm, định và tuệ. Vì sự yếu kém của năm căn này, khi thân hoại 
mạng chung, chứng được Vô hành Niết-bàn. Như vậy là người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niết-bản. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là bốn hạng người có mặt trong 
đời này. 

(Tăng Chỉ BK II, Ch. XVII, Phẩm Đạo Hành: (1X)(169) Với Một 
Vài Nó Lực, tr. III-]13) 


(3) Sáu mình phân pháp (Sáu pháp dự phân vào mình 
kiến) 

Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại Vương Xá (Rãjagaha), ở 
Trúc Lâm (Bamboo Grove) thuộc Khu Nuôi Dưỡng Sóc (Squrrrel 
Sanctuary). Lúc bây giờ, cư sĩ Dighãvu bị bệnh, đau đớn, ốm nặng. 
Rồi cư sĩ Dighãvu thưa với cha là gia chủ Jotika rằng: “Thưa cha, 
hãy đi đến Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dighävu đang bị ốm, đau đớn, bệnh rất nặng; 
xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn.? Rồi cha thưa như sau: “Bạch 
Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến nhà cư sĩ 
Dighävu.'” 


“Được, con thân yêu”, gia chủ Jotika trả lời, và đi đến Thế 


472 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Tôn, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn những 
lời như Dighãvu đã nhờ ông trình lại. Thế Tôn nhận lời bằng cách 
im lặng. 

Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của cư sĩ Dighävu. 
Rồi Ngài ngôi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với Dighãvu: 

— Này Dighävu, ta hy vọng ông chịu đựng được, ta hy vọng 
ông cảm thấy khá hơn. Ta hy vọng cảm thọ đau đớn của ông đang 
giảm bớt và không gia tăng, và ông đã cảm thấy giảm bớt đau đớn, 
chứ không gia tăng. 

— Bạch Thế Tôn, con không chịu đựng được, con không cảm 
thấy khá hơn. Cảm thọ đau đớn mãnh liệt đang gia tăng trong con, 
chứ không giảm bớt, và con đang cảm thấy nó gia tăng, chứ không 
giảm bớt. 

— Vậy thì, Tây Dighãvu, ông hãy luyện tập như thế này: “Ta 
sẽ thành tựu niềm tin bất động đối với Đức Phật, Pháp và Tăng, 
là những vị thành tựu các giới đức được các bậc Thánh tôn trọng, 
không bị bẻ gãy, không bị xé rách, không bị ô nhiễm, không bị 
phá hoại, được người trí ca ngợi, không bị chấp thủ, đưa đến thiền 
định.” Ông phải tự luyện tập như vậy. 

— Bạch Thế Tôn, đối với bốn chi phần đưa đến quả Dự Lưu 
như Thế Tôn đã dạy, các pháp ấy đã có trong con, và con đã sống 
đúng như các pháp ấy. Bạch Thế Tôn, con đã thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Phật, Pháp và Tăng, và con đã thành tựu các giới 
đức được các bậc Thánh tôn trọng. 

— Vậy thì, này Dighãvu, đã an trú trong bốn chi phần đưa 
đến quả Dự Lưu, ông hãy tu tập thêm sáu pháp dự phần vào minh 
kiến. Ở đây, này Dighãvu, hãy trú và quán vô thường trong tất cả 
các hành, quán khổ trong tất cả những gì vô thường, quán vô ngã 
trong tất cả những gì là khổ, quán từ bỏ, quán ly tham, quán đoạn 
diệt. a2) Ông phải tự luyện tập như vậy. 

— Bạch Thế Tôn, đối với sáu pháp dự phần vào minh kiến như 
Thế Tôn đã dạy, các pháp ấy đã có trong con, và con đã sống đúng 
như các pháp ấy. Bạch Thế Tôn, con đã trú và quán vô thường 
trong tất cả các hành, quán khổ trong tất cả những gì vô thường, 
quán vô ngã trong tất cả những gì là khổ, quán từ bỏ, quán ly tham, 
quán đoạn diệt. Tuy vậy, bạch Thé Tôn, con hy vọng sau khi con 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 473 
qua đời, cha của con sẽ không phải đau khô. 

— Dighãvu thân yêu, con đừng quan tâm đến điều ấy. Giờ 
đây, này Dighaävu thân yêu, con hãy chú tâm lăng nghe những gì 
Thê Tôn đang nói với con. 

Rồi Thế Tôn, sau khi đã giảng dạy như vậy cho cư sĩ Dighãvu, 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Rôi không bao lâu sau khi Thê Tôn 
ra đi, cư sĩ Dighãävu liên qua đời. 

Rồi một số Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi 
xuông một bên, và bạch Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, cư sĩ Dighävu 
đã qua đời. Cư sĩ ây đã đi vê đâu? Cư sĩ ây tái sanh ở nơi nào?” 

— Này các Tỷ-kheo, cư sĩ Dighävu là người có trí. Cư sĩ đã 
tu tập theo đúng Chánh pháp và đã không làm ta phiên lòng vê 
Giáo pháp. Với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phân kiết sử, cư sĩ 
Dighävu đã được hóa sanh (tái sanh tự nhiên) và các cõi trời Tịnh 
Cư Thiên, và sẽ chứng đặc Niêt-bàn tại đó, không còn trở lại cõi 
đời này nữa. 

(Tương Ung BK Wj Ch. 11: Tương Ưng Dự Lưu -I, Phẩm Veludvara 
-3.MII. Dighavu, tr. 504-506) 


(4) Năm hạng Bất Lai 


— Này các Tỷ-kheo, khi bảy giác chi được phát triển và tu tập 
như vậy, thì chúng ta có thê mong đợi bảy quả hoặc bảy lợi ích. 
Thê nào là bảy quả hoặc bảy lợi ích? 


VỊ Tỷ-kheo thành tựu được thắng trí (về quả vị A-la-hán) 
ngay trong đời hiện tại. 


Nếu vị Tỷ-kheo không thành tựu được thăng trí ngay trong 
đời hiện tại, thì vị ây sẽ chứng được thăng trí lúc mệnh chung. 


Nếu vị Tỷ-kheo không thành tựu được thăng trí ngay trong 
đời hiện tại hoặc lúc mệnh chung, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn 
năm hạ phân kiêt sử, vị ây chứng được Trung gian Bát-niêt-bàn 
43). 


Nếu vị Tỷ-kheo không thành tựu được thăng trí ngay trong 
đời hiện tại...hoặc chứng được Trung gian Bát-niết-bàn, thì với sự 
đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phân kiết sử, vị ây chứng được Tổn hại 
Bát- niết-bàn. 


474 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Nếu vị Tỷ-kheo không thành tựu được thăng trí ngay trong 
đời hiện tại... hoặc chứng được Tôn hại Bát-niết-bản, thì với sự 
đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ây chứng được Vô 
hành Bát-niết-bản. 


Nếu vị Tỷ-kheo không thành tựu được thăng trí ngay trong 
đời hiện tại... hoặc chứng được Vô hành Bát-niết-bản, thì với sự 
đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được Hữu 
hành Bát-niết-bàn. 


Nếu vị Tỷ-kheo không thành tựu được thăng trí ngay trong 
đời hiện tại... hoặc chứng được Hữu hành Bát-niêt-bàn, thì với sự 
đoạn trừ hoàn toản năm hạ phân kiệt sử, vị ây sẽ được tiên lên, 
hướng đên cảnh giới Sắc Cứu Cánh Thiên. 

— Này các Tỷ-kheo, khi bảy giác chi được phát triển và tu 
tập như vậy, thì chúng ta có thê mong đợi bảy quả hoặc bảy lợi 
ích như thê. 

(Tương Ung BK W Ch. II: Tương Ung Giác Chỉ - I, Phẩm Núi - 3. 
Giới, tr. 109-111) 


4. BẬC A-LA-HÁN 
(L Đoạn trừ ngã mạn về “Tôi là” 


Một thời, một số Tyỷ-kheo Trưởng lão sông ở KosambiI, tại 
vườn Ghosita. Lúc bây giở Tôn giả Khemaka đang cư trú tại Vườn 
Jujube Tree, bị ôm, đau đón, bệnh rât nặng. 


Rôi vào buồi chiêu, các Tỷ-kheo trưởng lão bước ra khỏi chỗ 
tịnh cư và nói với Tôn Dãsaka như vây: 


— Này hiền giả Dãsaka, hãy đến gặp Tỷ-kheo Khemaka và 
nói với Tý-kheo răng: “Các vị Trưởng lão nói với hiền giả như 
sau: “Này hiền giả Khemaka, hiền giả có chịu đựng được không, 
chúng tôi hy vọng hiền giả cảm thấy khá hơn. Chúng tôi hy vọng 
cảm thọ đau đớn của hiền giả đang giảm bớt và không gia tăng, 
và hiền giả đã cảm thấy giảm bớt đau đớn, chứ không gia tăng.”” 

— Vâng, thưa hiền giả, Tôn giả Dãsaka trả lời, và đi đến chỗ 
Tôn giả Khemaka, chuyên lời thăm hỏi của các vị Trưởng lão. 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 475 
[Tôn giả Khemaka trả lời:] 


— Thưa hiển giả, tôi không chịu đựng được, tôi không cảm 
thấy khá hơn. Cảm thọ đau đớn mãnh liệt đang gia tăng trong tôi, 
chứ không giảm bớt, và tôi đang cảm thấy nó gia tăng, chứ không 
giảm bớt. 

Rồi Tôn giả Dãsaka trở về chỗ các vị Trưởng lão, tường thuật 
lại những gì Tôn giả Khemaka đã nói. Các vị Trưởng lão nói với 
Tôn giả: “Này hiền giả Dãsaka, hãy đến gặp Tỷ-kheo Khemaka và 
nói với Tỷ-kheo rằng: “Các vị Trưởng lão nói với hiền giả như sau: 
“Này hiền giả Khemaka, Thế Tôn đã nói đến năm thủ uần, đó là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm thủ uấn này, hiền giả Khemaka 
có xem cái nào là tự ngã hay thuộc về tự ngã không?”” 


— Vâng, thưa hiển giả, Tôn giả Dãsaka trả lời, và đi đến chỗ 
Tôn giả Khemaka, chuyên lời của các vị Trưởng lão. 

[Tôn giả Khemaka trả lời:] 

- Thế Tôn đã nói đến năm thủ uân; đó là, sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Trong năm thủ uân này, tôi không xem cái nào là tự ngã 
hay thuộc về tự ngã. 

Rồi Tôn giả Dãsaka trở về chỗ các vị Trưởng lão, tường thuật 
lại những gì Tôn giả Khemaka đã nói. Các vị Trưởng lão nói với 
Tôn giả: “Này hiên giả Dãsaka, hãy đên gặp Tỷ-kheo Khemaka 
và nói với Tỷ-kheo răng: “Nêu trong năm thủ uân săc, thọ, tưởng, 
hành, thức, hiên giả Khemaka không xem cái nào là tự ngã hay 
thuộc về tự ngã, thì hiên giả là một bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã 


3% 


được đoạn tận.”” (34) 

-Vâng, thưa hiển giả, Tôn giả Dãsaka trả lời, và đi đến chỗ 
Tôn giả Khemaka, chuyên lời của các vị Trưởng lão. 

[Tôn giả Khemaka trả lời:] 

— Thê Tôn đã nói đên năm thủ uân; đó là, sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Trong năm thủ uân này, tôi không xem cái nào là tự ngã 
hay thuộc về tự ngã, tuy nhiên tôi chưa phải là một bậc A-la-hán, 
một vị đã đoạn tận các lậu hoặc. Thưa chư hiên, ý niệm về “Tôi là" 
vân chưa tan biên trong tôi đôi với năm thủ uân, nhưng tôi không 


„3° 


xem bắt cứ cái nào [trong năm thủ uấn ấy] như “Đây là tôi.”” 45) 


476 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Rồi Tôn giả Dãsaka trở về chỗ các vị Trưởng lão, tường thuật 
lại những gì Tôn giả Khemaka đã nói. Các vị Trưởng lão nói với 
Tôn giả: 

— Này hiền giả Dãsaka, hãy đến gặp Tỷ-kheo Khemaka và nói 
với Tỷ-kheo răng: “Này hiền giả Khemaka, các vị Trưởng lão nói 
với hiền giả rằng: “Khi hiền giả nói đến “Tôi là'— ý hiền giả muốn 
nói đến cái gì? Có phải hiển giả nói về sắc như là “Tôi là sắc” hoặc 
“Tôi là khác với sắc”? Có phải hiền giả nói về thọ... về tưởng... về 
hành... về thức... như là “Tôi là thức? hoặc “Tôi là khác với thức”? 
Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói “Tôi là”, ý hiền giả muốn 
nói cái øì?”” 

— Vâng, thưa hiển giả, Tôn giả Dãsaka trả lời, và đi đến chỗ 
Tôn giả Khemaka, chuyên lời của các vị Trưởng lão. 


— Này hiền giả Dãsaka, thôi đủ rồi! Tại sao cứ chạy qua chạy 
lại như thế? Hãy đem cho tôi cây gậy. Tôi sẽ tự mình đi đến gặp các 
vị Trưởng lão. 

Rồi Tôn giả Khemaka chống gậy đi đến chỗ các vị Trưởng 
lão, trao đồi lời chào đón hỏi thăm; và ngồi xuống một bên. Các vị 
Trưởng lão nói với Tôn giả: “Này hiền giả Khemaka, Khi hiển giả 
nói đến “Tôi là”... ý hiền giả muốn nói đến cái gì?” 

— Thưa chư hiền, tôi không nói về sắc như “Tôi là sắc” hoặc 
“Tôi là khác với sắc”... Tôi không nói về thọ như “Tôi là thọ”... hoặc 
về tưởng như “Tôi là tưởng"... hoặc về hành như “Tôi là hành'... 
hoặc về thức như “Tôi là thức” hoặc “Tôi là khác với thức. Thưa chư 
hiền, mặc dù ý niệm về “Tôi là' vẫn chưa tan biến trong tôi đối với 
năm thủ uẫn, nhưng tôi không xem bất cứ cái nào [trong năm thủ 
uân ấy] như “Đây là tôi.” 

— Thưa chư hiền, giả sử với hương thơm của hoa sen trắng, 
hồng hay xanh. Nếu có người nói: “Hương này thuộc về cánh hoa”, 
hoặc “hương này thuộc về thân hoa?, hoặc “hương này thuộc về 
nhụy hoa", nói như vậy có đúng không? 


— Thưa hiền giả, không đúng. 


— Thưa chư hiền, vậy làm thế nào để trả lời một cách đúng 
đắn? 


— Thưa hiền giả, để trả lời đúng đắn, người ta phải trả lời là: 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẮC 477 
“Hương thuộc về hoa.” 


— Cũng vậy, thưa chư hiền, tôi không nói về sắc như “Tôi là 
sắc” hoặc “Tôi là khác với sắc°... Tôi không nói về thọ như “Tôi là 
thọ"... hoặc về tưởng như “Tôi là tưởng"... hoặc về hành như “Tôi 
là hành”... hoặc về thức như “Tôi là thức' hoặc “Tôi là khác với 
thức. Thưa chư hiền, mặc dù ý niệm về “Tôi là vẫn chưa tan biến 
trong tôi đối với năm thủ uân, nhưng tôi không xem bất cứ cái nào 
[trong năm thủ uân ấy] như “Đây là tôi.) 


— Thưa chư hiền, mặc dù một vị Thánh đệ tử đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, tuy nhiên, đối với năm thủ uẫn, trong tâm vị 
ây vẫn còn vướng chút tàn dư của ngã mạn “Tôi là”, vẫn còn tàn 
dư của ham muốn “Tôi là), còn một chút tàn dư tiêm ân “Tôi là' 
vẫn chưa được nhồ tận gộc. Vị ấy sau một thời gian sông và quán 
sự sanh diệt của năm thủ uân: “Đây là sắc, đây là nguồn gốc của 
sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc; đây là thọ... đây là tưởng... đây là 
hành... đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây là sự đoạn diệt 
của thức.” Trong khi vị ấy sông và quán sự sanh diệt của năm thủ 
uẩn, tản dư của ngã mạn “Tôi là”, tàn dư của ham muốn “Tôi là”, 
tàn dư tiềm ân “Tôi là” chưa được nhồ tận sốc - Tay đến lúc được 
nhồ sạch. 


— Thưa chư hiền, g1ả sử có một tâm vải bần với nhiều vết dơ, 
chủ nhân tắm vải giao nó cho người thợ giặt. Người thợ giặt nhôi 
đập nó bằng nước muối, nước tro hay nước phân bò, rồi xả nó với 
nước sạch. Mặc dù tấm vải ấy đã sạch sẽ, nó vẫn còn sót lại một 
chút mùi muối, tro hay phân bò chưa hoàn toàn mất hắn. Người 
thợ giặt giao lại tắm vải cho chủ nhân. Người chủ đem cất nó trong 
một cái tủ có ướp hương thơm, và những tàn dư của mùi muối, tro 
hay phân bò chưa mắt hắn sẽ được tan biến. (36) 


— Cũng vậy, thưa chư hiền, mặc dù một vị Thánh đệ tử đã 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tuy nhiên, đối với năm thủ uân, 
trong tâm vị ấy vẫn còn vướng chút tàn dư của ngã mạn “Tôi là”, 
vân còn tàn dư của ham muôn “Tôi là”, còn một chút tàn dư tiềm: 
ân “Tôi là” vẫn chưa được nhồ tận gốc... Trong khi vị ấy sống và 
quán sự sanh diệt của năm thủ uấn, tàn dư của ngã mạn “Tôi là", 
tàn dư của ham muốn “Tôi là”, tàn dư tiềm ấn “Tôi là” chưa được 
nhồ tận gốc - Tây đến lúc được nhồ sạch. 


478 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


Khi được nghe nói như vậy, các vị Trưởng lão nói với Tôn 
giả Khemaka: “Không phải chúng tôi hỏi vì muốn làm phiền hiền 
giả Khemaka, mà vì chúng tôi nghĩ rằng hiền giả Khemaka có thể 
giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, xác chứng, khai triển, phân tích 
và làm hiền lộ giáo lý của Thế Tôn với đầy đủ chỉ tiết. Và hiền giả 
Khemaka đã giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, xác chứng, khai 
triển, phân tích và làm hiển lộ giáo lý của Thế Tôn với đây đủ chi 
tiết.” 

Vì thế, các vị Trưởng lão đã hoan hỷ tín thọ lời thuyết giảng 
của Tôn giả Khemaka. Trong khi lời dạy này được tuyên thuyết, 
tâm của sáu mươi vị Trưởng lão và Tôn giả Khemaka được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc vì không còn chấp thủ. 

(Tương Ung BK III, Ch. II Phẩm Trưởng lão - VII. Khema, 
ír 230-239) 


(2) Bác hữu học và bậc -la-hán 


Tại Kosambi, trong vườn Ghosifa, Thê Tôn nói với các Tỷ- 
kheo như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, có một pháp môn theo đó một Tỷ-kheo 
hữu học (sek;4), đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có 
thể hiểu rõ: “Tôi là một bậc hữu học", trong lúc một bậc vô học 
(asekha), trên cương vị của một bậc vô học, hiểu rõ: “Tôi là một 
bậc vô học.) 


— Này các Tý-kheo, thế nào là pháp môn theo đó một Tý- 
kheo hữu học, đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể 
hiểu rõ: “Tôi là một bậc hữu học? 

Ở đây, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo hữu học hiểu rõ như 
thật: “Đây là khổ. Đây là nguồn gốc của khổ. Đây là sự đoạn diệt 
khổ. Đây là con đường đưa đến đoạn diệt khổ.” Đây là pháp môn 
theo đó một Tỷ-kheo hữu học, đứng trên cương vị của một bậc hữu 
học, có thể hiều rõ: “Tôi là một bậc hữu học. 

— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo hữu học suy nghĩ 
như sau: “Ngoài Tăng chúng này, (3) có một Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo có thê thuyết giảng Pháp đúng như thật, như chơn, đúng thực 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 479 


tế như Thế Tôn đã thuyết giảng?” Vị ấy hiểu rõ như sau: “Ngoài 
Tăng chúng này, không có một Sa-môn, Bà-la-môn nảo có thể 
thuyết giảng Pháp như thật, như chơn, đúng thực tế như Thế Tôn 
đã thuyết giảng.” Đây cũng là một pháp môn theo đó một Tý-kheo 
hữu học, đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể hiểu rõ: 
“Tôi là một bậc hữu học. 

— Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, một Tỷ-kheo hữu học hiểu rÕ 
năm căn - tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Tuy vị ây 
chưa tự thân trú và thông suốt về đích đến, VỆ cao điểm, về quả, 
về mục tiêu tối hậu của năm căn; nhưng vị ấy đã nhìn xuyên suốt 
chúng với trí tuệ và đã thấy chúng rõ ràng. (a3) Đây cũng là một 
pháp môn theo đó một Tỷ-kheo hữu học, đứng trên cương vị của 
một bậc hữu học, có thê hiểu rõ: “Tôi là một bậc hữu học.” 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn theo đó một Tỷ- 
kheo vô học, đứng trên cương vị của một bậc vô học, có thể hiểu 
rõ: “Tôi là một bậc vô học”? Ở đây, này các Tỷ- -kheo, một Tỷ-kheo 
vô học hiểu rõ năm căn - tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn. Vị ấy tự thân trú và thông suốt về đích đến, về cao điểm, về 
quả, về mục tiêu tối hậu của năm căn; và vị ây đã nhìn xuyên suốt 
chúng với trí tuệ và đã thấy chúng rõ ràng. Đây cũng là một pháp 
môn theo đó một Tỷ-kheo vô học, đứng trên cương vị của một bậc 
vô học, có thể hiểu rõ: “Tôi là một bậc vô học.” 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo vô học hiểu rõ sáu 
căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. VỊ â ây 
hiểu rõ: “Sáu căn này sẽ đoạn diệt hoàn toàn không còn dấu vét, 
và sẽ không có sáu căn khác khởi lên ở bất cứ nơi đâu và bằng bất 
cứ cách nảo.”” Đây cũng là một pháp môn theo đó một Tỷ-kheo vô 
học, đứng trên cương vị của một bậc vô học, có thể hiểu rõ: “Tôi 
là một bậc vô học.” 


(Tương Ung BK I/ Ch. IV: Tương Ung Căn - ILj Phẩm thứ 
sâu - 53.III- Hữu Học, tr. 357-359) 


(3) VỊ Tỷ-kheo đã vất bỏ mọi chướng ngại 


30. — Này các Tỷ-kheo, bậc A-la-hán được gọi là vị đã vất bỏ 
mọi chướng ngại, đã lầp đây các thông hào, đã nhô bật cột trụ, đã 


480 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


mở tung các lê khóa, là bậc Thánh đã hạ lá cờ xuông, đã đặt gánh 
nặng xuông, là vị không còn gì trói buộc. 


31. — Và thế nào là bậc A-la-hán đã vất bỏ mọi chướng ngại? 
Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt nó tận gốc rễ, 
làm cho nó như cây tala bị chặt ngọn và vất bỏ, để cho nó không 
còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán đã vất 
bỏ mọi chướng ngại. 


32. — Và thế nào là bậc A-la-hán đã lấp đầy các thông hào? 
Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ vòng luân hỏi, quá trình tái sanh, 
đã cắt đứt nó tận gốc rễ... đề cho nó không còn mọc lại được trong 
tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán là đã lấp đầy các thông hào. 


33. — Và thế nào là bậc A-la-hán đã nhỏ bật cột trụ? Ở đây, 
bậc A-la-hán đã đoạn trừ khát ái, đã cắt đứt nó tận sốc rễ... để cho 
nó không còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la- 
hán là đã nhồ bật cột trụ. 


34. — Và thế nào là bậc A-la-hán đã mở tung các lề khóa? 
Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt 
chúng tận gốc rễ... để cho chúng không còn mọc lại được trong 
tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán là đã mở tung các lề khóa. 


35. — Và thế nào là bậc A-la-hán là bậc Thánh đã hạ lá cờ 
xuống, đã đặt gánh nặng xuống, là vị không còn gì trói buộc? Ở 
đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ ngã mạn “Tôi là”, đã cắt đứt nó tận 
gốc rễ... để cho nó không còn mọc lại được IroNS tương lai. Như 
vậy là bậc A-la-hán đã hạ lá cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, là 
vị không còn gì trói buộc. 


(Trung BK I, Kinh 22: Kinh Ví Dụ Con Rắn - tr. 316-317) 


(4) Chín việc một bậc A-la-hún không thể làm 


— Trong quá khứ cũng như hiện tại, Ta tuyên bố rằng một vị 
Tỷ-kheo là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc - là vị đã sống 
đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục tiêu của mình, đã hoản toàn đoạn trừ các 
kiết sử về hiện hữu, đã được giải thoát nhờ thăng trí - không thể 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 481 


vi phạm chín việc này: VỊ â ấy không thể sát sanh, lẫy của không 
cho, tả hạnh trong các dục, cô ý nói láo, nói những lời phù phiếm 
để mua vui như khi vị ây còn là gia chủ sông trong gia đình; hơn 
nữa, VỊ ây không thể hành động bất thiện do bởi tham dục, sân 
hận, sĩ mê hay sợ hãi. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, ta 
tuyên bố rằng một vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán không thể vi phạm 
chín việc này. 

(Tăng Chỉ BK II; Ch. 9-I, Phẩm Chánh Giác - (VI) (7) Du sĩ 
Sufava, ír. 90-95) 


(5) Tâm bắt động 

[Tôn giả Sãriputta nó!] 

— Này hiện giả, khi một vị Tỳ kheo có tâm giải thoát như 
vậy, ngay cả nếu các sắc mạnh mẽ do mắt nhận thức đi vào tâm 
mắt của vị ấy, chúng vẫn không ám ảnh tâm của vị ấy; tâm vị ây 
vẫn không bị ô nhiễm, vẫn vững chãi, không bị lay động, và vị ây 
quán sự đoạn diệt của chúng. Ngay cả nêu các âm thanh mạnh mẽ 
do tai nhận thức... nễu các hương mạnh mẽ do mũi nhận thức... 
các vị mạnh mẽ do lưỡi nhận thức... các xúc chạm mạnh mẽ do 
thân nhận thức... các pháp mạnh mẽ do thức nhận biết đi vào tâm 
của vị ấy; chúng vẫn không ám ảnh tâm của vị ấy; tâm vị ấy vẫn 
không bị ô nhiễm, vẫn vững chãi, không bị lay động, và vị ây quán 
sự đoạn diệt của chúng. Này hiền giả, giả sử có một trụ đá cao 
mười sáu thước, tám thước chôn sâu dưới đất và tám thước lộ trên 
mặt đất. Rồi một cơn bão đến từ phương Đông: trụ đá vẫn không 
rung động, vẫn không lay động, vẫn không rung chuyền. Rồi một 
cơn bão đến từ phương Bắc... đến từ ' phương Tây... đến từ phương 
Nam: trụ đá vẫn không rung động, vẫn không lay động, vẫn không 
rung chuyền. Vì sao? Bởi vì độ sâu của phân nền móng và vì trụ 
đá đã được chôn sâu. Cũng vậy đối với một vị Tỳ kheo có tâm giải 
thoát như thế, ngay cả nếu các sắc trần (đối tượng của các giác 
quan) mạnh mẽ đi vào tầm nhận thức của vị ấy, chúng vẫn không 
ám ảnh tâm của vị ấy; tâm vị ấy vẫn không bị ô nhiễm, vẫn vững 
chãi, không bị lay động, và vị ấy quán sự đoạn diệt của chúng. 

(Tăng Chỉ BK II Ch. 9-III, Phẩm Chỗ cư trú của các hữu tình - 
VI (26) Trụ đá, tr. 146-148) 


482 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


(6) Mười sức mạnh (thập lực) của một Tỷ-kheo A-la-hán 

Thế Tôn hỏi Tôn giả Sãriputta: 

— Này Sãriputta, một Tỷ-kheo A-la-hán có bao nhiêu sức 
mạnh để có thê tuyên bô là đã đoạn tận các lậu hoặc? 


— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo A-la-hán có mười sức mạnh để có 
thê tuyên bô là đã đoạn tận các lậu hoặc. Thê nào là mười? 


Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo A-la-hán đã khéo thấy như 
thật với chánh tri rằng các hành là vô thường. Đây là một sức 
mạnh của một vị Tỷ-kheo A-la-hán nhờ vậy vị ấy tuyên bố là đã 
đoạn tận các lậu hoặc. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo A-la-hán đã khéo thấy 
như thật với chánh tri rằng các dục lạc giác quan giống như hỗ 
than hừng cháy. Đây cũng là một sức mạnh của một vị Tyỷ-kheo 
A-la-hán... 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, tâm của một vị Tỷ-kheo A-la-hán 
thiên về, xuôi về, hướng về viễn ly; trú vào viễn ly, thích thú từ bỏ, 
và hoàn toàn chấm dứt tất cả các pháp làm nên tảng cho các lậu hoặc. 
Đây cũng là một sức mạnh của một vị Tỷ-kheo A-la-hán... 

— Lại nữa, bạch Thế Tôn, đối với một vị Tỷ-kheo A-la-hán, 
Tứ niệm xứ đã được phát triển đến mức khéo tu tập. Đây cũng là 
một sức mạnh của một vị Tỷ-kheo A-la-hán... 

— Lại nữa, bạch Thế Tôn, đối với một vị Tỷ-kheo A-la-hán, 
Bốn Chánh Cần... Bốn Như Ý Túc... Năm Căn... Năm Lực... Bảy 
Giác Chỉ... Bát Thánh đạo đã được phát triển đến mức khéo tu tập. 
Đây là một sức mạnh của một vị Tỷ-kheo A-la-hán nhờ vậy vị ây 
tuyên bố là đã đoạn tận các lậu hoặc. (39) 

(Tăng Chi BK I1; Ch. IX, Phẩm Trưởng Lão- (X) (90) Sức 
Mạnh, tr. 474-476) 


(7) Bậc hiền trí tịch tịnh 


20. [Đức Phật thuyết giảng thêm cho Pukkusäti như sau:] 
[Sau khi quán sáu giới| “Rôi chỉ còn lại xả, trong trăng, tươi sáng, 


X. CÁC CẤP BẬC CHỨNG ĐẮC 483 
nhu nhuyên, dê uôn năn và sáng chói.” (40)... 


21. Vị ấy biết như sau: “Nếu ta hướng tâm xả thanh tịnh và 
sáng chói này vào Không Vô Biên Xứ và tu tập tâm ta tùy theo 
pháp â ây, thì xả này của ta, được Xứ này hỗ trợ, sẽ bám chặt vào 
đây, và an trú một thời gian rất dải. (41) Nếu ta hướng tâm xả thanh 
tịnh và sáng chói này vào Thức Vô Biên Xứ... Vô Sở Hữu Xứ... 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, thì xả này của ta, được Xứ này hỗ 
trợ, sẽ bám chặt vào đấy, và an trú một thời gian rất dài.” 


22. Vị ấy biết như sau: “Nếu ta hướng tâm xả thanh tịnh và 
sáng chói này vảo Không Vô Biên Xứ và tu tập tâm ta tùy theo 
pháp ấy, thì xả này sẽ trở thành pháp hữu vi. 42) Nếu ta hướng tâm 
xả thanh tịnh vả sáng chói này vào Thức Vô Biên Xứ .... Vô Sở Hữu 
Xứ... Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, 
thì xả này sẽ trở thành pháp hữu vi.” Vị ấy không tạo tác hay phát 
khởi bắt cứ ý muốn nào hướng đến hiện hữu hay không hiện hữu. (44) 
Vì vị ấy không tạo tác hay phát khởi bất cứ ý muốn nào hướng đến 
hiện hữu hay không hiện hữu, vị ấy không chấp thủ bất cứ một vật gì 
trong đời. Do không chấp thủ, nên vị ấy không dao động. Do không 
dao động, vị ấy tự chứng Niết-bàn. Vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạn 
hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sẽ không còn trở lại bất 
cứ một trạng thái hiện hữu nào nữa.” (44) 


23. Nếu vị ấy có cảm giác lạc thọ. (45) vị ấy biết: “Thọ này là vô 
thường; không nên nắm giữ nó; không có gì vui thích trong đó.” Nếu 
vị ây có cảm giác khổ thọ, vị ấy biết: “Thọ này là vô thường; không 
nên nắm giữ nó; không có gì vui thích trong đó.” Nếu vị ấy có cảm 
giác bất khô bắt lạc thọ, vị ấy biết: ““Thọ này là vô thường; không nên 
năm giữ nó; không có gì vui thích trong đó.” 

24. Nếu VỊ ây có cảm giác lạc thọ, vị Ấy cảm thây không dính 
mắc; nêu VỊ ấy có cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thấy không dính 
mắc; nếu vị ây có cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thấy 
không dính mắc. Khi vị ấy cảm nhận một cảm thọ về châm dứt 
thân, vị cây biết: “Tôi cảm nhận một cảm thọ về châm dứt thân.” 
Khi vị ấy cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt mạng sông, VỊ ây 
biết: “Tôi cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt mạng sông." "VỊ â ây 
biết: “Vào lúc thân hoại mạng chung, với sự chấm dứt mạng sống, 
tất cả cảm thọ sẽ trở thành nguội lạnh ngay tại đây, không có gì 


484 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


thích thú trong đó.” (46) Này các Tỷ-kheo, cũng giống như ngọn 
đèn dầu cháy nhờ có dầu và tim đèn, khi dầu và tim đèn cạn kiệt, 
nếu không được tiếp nhận thêm dầu, nó sẽ tắt vì hết dầu; cũng vậy 
khi vị Tỷ-kheo cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt thân... nhận 
một cảm thọ về chấm dứt mạng sống, vị ấy biết: “Tôi cảm nhận 
một cảm thọ về chấm dứt mạng sông.” VỊ ây biết: “Vào lúc thân 
hoại mạng chung, với sự châm dứt mạng sống, tất cả cảm thọ sẽ 
trở thành nguội lạnh ngay tại đây, không có gì thích thú trong đó.” 
(47) 

25. Vì vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu trí tuệ này là thành tựu nền 
tảng tối thăng của tuệ giác. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, đây là tối 
thắng Thánh tuệ, nghĩa là, tri kiến về sự đoạn tận mọi khổ đau. 

26. Sự giải thoát của vị này, đặt nên tảng trên chân lý, nên 
không bị dao động. Bởi vì, này các Tỷ-kheo, cái gì là hư vọng thì 
có bản chất hư vọng, cái gì là chơn thật thì có bản chất là chân đề 
- tức Niết-bàn. Vì vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu chân lý này là thành 
tựu nên tảng tối thắng của chân lý. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, đây 
là tối thắng Thánh đề, tức là Niết-bàn, không có bản chất hư vọng. 
(48) 

27. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy biết và chấp nhận 
những sở hữu (sanh y) (49), nay vị ấy đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng 
tận gốc rễ, làm cho chúng giống như cây tala bị chặt tận gốc, và 
vất bỏ để cho chúng không thê mọc lại được trong tương lai. Vì 
vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu sự từ bỏ này là thành tựu nên tảng tối 
thắng của xả ly. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, đây là tối thắng xả ly, 
nghĩa là, sự từ bỏ mọi sở hữu (sanh y). 

28. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy đã từng tham 
đắm, khao khát, thèm muốn dục lạc; nay VỊ ây đã từ bỏ chúng, cắt 
đứt chúng tận gốc rễ, làm cho chúng giống như cây tala bị chặt tận 
gốc, và vất bỏ để cho chúng không thể mọc lại được trong tương 
lai. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy đã từng sân hận, và 
oán ghét; nay vị ấy đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng tận gốc rễ, làm 
cho chúng giống như cây tala bị chặt tận gốc, và vất bỏ đề cho 
chúng không thể mọc lại được trong tương lai. Trước kia, khi vị 
ây còn vô minh, vị ấy đã từng sỉ mê và đây vọng tưởng; nay vị ây 
đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng tận gốc rễ, làm cho chúng giống như 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 485 


cây tala bị chặt tận gốc, và vất bỏ để cho chúng không thể mọc 
lại được trong tương lai. Vì vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu sự an tịnh 
này là thành tựu nên tảng tối thăng của tịch tịnh. Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, đây là tối thắng Thánh tịch tịnh, nghĩa là, sự an tịnh mọi 
tham, sân và sI. 

29. Vì vậy, những pháp này được nói đến như là: “Hành giả 
không được buông lung trí tuệ, phải hộ trì chân lý, phải tu tập sự 
từ bỏ, và phải rèn luyện tịch tịnh.” 

30. Được nghe nói rằng: “Những đợt sóng vọng tưởng sẽ 
không tràn qua những vị nào đứng vững trên các nên tảng ấy, và 
khi những đợt sóng vọng tưởng không tràn qua vị ấy, vị ấy được 
gọi là một bậc hiền trí tịch tịnh.” (so. Và do duyên gì được nghe 
nói như vậy? 

37. — Này các Tỷ-kheo, “Tôi là' là một vọng tưởng; “Tôi là 
như thế này" là một vọng tưởng; “Tôi sẽ là” là một vọng tưởng; 
“Tôi sẽ không là” là một vọng tưởng; “Tôi sẽ có hình sắc? là một 
vọng tưởng; “Tôi sẽ không có hình sắc” là một vọng tưởng; “Tôi sẽ 
có tưởng” là một vọng tưởng; “Tôi sẽ không có tưởng" là một vọng 
tưởng; “Tôi sẽ không có tưởng, cũng không không có tưởng' là 
một vọng tưởng. (s1) Vọng tưởng là bệnh, vọng tưởng là ung bướu, 
vọng tưởng là mũi tên. Này các Tỷ-kheo, bằng cách vượt qua mọi 
vọng tưởng, hành giả được gọi là một bậc hiền trí tịch tịnh. Và bậc 
hiền trí tịch tịnh không sanh, không già, không chết; không dao 
động, không mong câu. Vì không có gì hiện hữu trong vị ấy khiến 
cho vị ấy có thể sanh. (s2) Không sanh, làm sao già được? Không 
già, làm sao chết được? Không chết, làm sao dao động được? 
Không dao động, làm sao mong câu? 

32. Do duyên như vậy mà được nghe nói rằng: “Những đợt 
sóng vọng tưởng sẽ không tràn qua những vị nào đứng vững trên 
các nên tảng ây, và khi những đợt sóng vọng tưởng không tràn qua 
vị ấy, vị ấy được gọi là một bậc hiền trí tịch tịnh. 


(Trung BK III, Kinh số 140: Kinh Giới Phân Biệt, tr: 551-556) 


(6) Các bậc -la-hán thật an lạc! 
Các bậc A-la-hán thật an lạc! 


486 


HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
Không còn thây khát ái, 
Ngã mạn đã chặt đút, 
Lưới si mê xé rách. 
Đã đạt tâm bât động, 
Trong sáng không ô trược, 


Trong thế giới phiền não, 
Bậc thánh thiện vô nhiễm. 


Đã hiểu thấu năm uấn, 

Do hành bảy diệu pháp, (53) 
Là bậc đáng ca ngợi, 
Chính danh con Đức Phật. 


Đầy đủ bảy ngọc quý, 
Ba học đã thành tựu, (s4) 
Bậc đại hùng du hành, 
Đoạn trừ mọi sợ hãi. 


Đây đủ mười uy lực, 

Bậc long thần, thiền định, 
Là quý nhất trong đời: 
Không còn thấy khát ái. (55) 


Thành tựu thắng trí này: 
“Đây là đời cuối cùng.” 
Cứu cánh của phạm hạnh, 
Đạt được không nhờ aI. 


Tâm không còn phân biệt, (56) 
Giải thoát khỏi tái sanh. 

Đã điều phục được tâm, 

Bậc chiến thắng trong đời. 
Trên dưới cùng tả hữu, 
Không còn thấy vui thích. 

Họ rồng tiếng sư tử: 

“Giác ngộ là vô thượng.” 


(Tương Ung BK III, Ch. II, Phẩm Những Gì Được Ăn - IV Các 


Vị A-la-hán, tr 156-157) 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 487 


5. NHƯ LAI 

(L) Đức Phật và bậc A-la-hán 

— Này các Tỷ-kheo, do nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, và 
thức, do sự tàn lụi và đoạn diệt chúng, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, được giải thoát do không châp thủ; Ngài được 
gọi là Đức Phật. Còn một vị Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ 
do nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và do sự tàn lụi và đoạn 
diệt chúng, được giải thoát do không châp thủ; vị ây được gọi là 
một bậc giải thoát nhờ trí tuệ. (57) 

Này các Tý-kheo, như vậy, thế nào là sự khác biệt, sự sai 
biệt, sự khác nhau giữa Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
và một vị Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ? 

— Bạch Thế Tôn, giáo pháp của chúng con bắt nguồn từ Thế 
Tôn, được Thê Tôn chỉ dạy, căn cứ vào Thê Tôn. Lành thay nêu 
chúng con được Thê Tôn làm sáng tỏ nghĩa câu nói này. Sau khi 
nghe Thê Tôn giảng, chúng con sẽ ghi nhớ. 

— Này các Tỷ-kheo, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 

— Này các Tý-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, là vị khởi xướng con đường chưa có ai khởi xướng trước 
đây, là vị đem lại con đường chưa có ai đem lại trước đây, là vị 
tuyên thuyêt con đường chưa có ai tuyên thuyêt trước đây. Là 
vị biệt con đường, khám phá ra con đường, thiện xảo trong con 
đường. Và các đệ tử của Như Lai giờ đây tu tập theo con đường 
ây và sau đó cũng thành tựu đạo quả. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự khác biệt, sự sai biệt, sự khác 
nhau giữa Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, và một vị 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. 

| (Tương Ung BK III, Ch. I, Phẩm Tham Luyến - VI. Chánh 
Đăng Giác, tr. 123-124) 


488 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


(2) Vì an lạc của đa số chúng sanh 


— Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người xuất hiện trong đời 
vì an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, vì 
lòng từ bị đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư Thiên và loài 
người. Thế nào là ba? 

— Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện trong đời, 
là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác... bậc thầy của chư Thiên và 
loài người, là Phật, Thế Tôn. Ngài giảng dạy Giáo pháp tốt đẹp ở 
chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa, tốt đẹp ở chặng cuôi, với ý nghĩa 
và lời văn chơn chánh; Ngài trình bày một đời sống phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng sanh, 
vì hạnh phúc của đa số, vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh 
phúc của chư Thiên vả loài người. 

— Này các Tỷ-kheo, rồi một đệ tử của vị đạo sư là một bậc 
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc [như trong Kinh Văn X, 1 
(3)]... hoàn toàn giải thoát nhờ thắng trí. VỊ ây giảng dạy Giáo 
pháp tốt đẹp ở chặng đầu... vị ấy trình bảy một đời sống phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người thứ hai xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng 
sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với đời, vì an 
vui hạnh phúc của chư Thiên và loài Người. 

— Này các Tỷ-kheo, rồi một đệ tử của vị đạo sư là một bậc 
hữu học đang tu tập con đường, nghe nhiều và hộ trì học giới đầy 
đủ. Vị này cũng giảng dạy Giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu... vị ấy 
trình bày một đời sống phạm hạnh hoản toản viên mãn và thanh 
tịnh. Này các Ty- -kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện trong 
đời vì an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, 
vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư Thiên và 
loài Người. 

— Này các Tỷ-kheo, đây là ba hạng người xuất hiện trong đời vì 
an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng 
từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư Thiên và loài Người. 

(Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) 84; 78-79) 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 489 


(3) Lời phát biểu cao thượng của ngài Sãriputta (Xú-lợi- 
phấr) 

Tôn giả Sãriputta đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuống một bên và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, con có lòng tin bất 
động đối với Thế Tôn rằng không thể nào đã có, không thể nào sẽ 
EÕ, không thể nào hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có 


ô.” 


thê có thăng trí hơn Thế Tôn về giác ngộ.” (s3) 


— Này Sãriputta, lời phát biểu của ông quả là một tiếng rống, 
tiếng rồng lớn nhất của con sư tử. Này Sãriputta, đối với tất cả bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện trong quá Ì khứ, trong tâm của 
ông có bao gồm tâm của các vị ấy và rõ biết rằng: “Các bậc Thế 
Tôn â ây đã có giới đức như vậy, đã có trí tuệ như vậy, hoặc đã có 
thiên trú như vậy, hoặc đã giải thoát như vậy?” (s9) 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này Sãriputta, đối với tất cả bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác xuất hiện trong tương lai, , trong tâm của ông có bao gồm tâm 
của tất cả các vị ấy và rõ biết răng: “Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có giới 
đức như vậy, sẽ có trí tuệ như vậy, hoặc sẽ có thiền trú như vậy, 
hoặc sẽ giải thoát như vậy?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này Sãriputta, trong tâm của ông có bao gồm tâm của ta 
- trong hiện tại, ta là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác - và rõ biệt 
răng: “Thê Tôn ây có giới đức như vậy, có trí tuệ như vậy, hoặc có 
thiên trú như vậy, hoặc đã giải thoát như vậy?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này Sãriputta, khi ông không có chánh trí để rõ biết tâm 
của tất cả bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong quá khứ, tương lai, 
và hiện tại, tại sao ông lại thốt ra tiếng rồng cao thượng, tiếng rồng 
lớn nhất của con sư tử như thế này: “Bạch Thế Tôn, con có lòng tin 
bất động đối với Thế Tôn rằng không thể nào đã có, không thê nào 
sẽ có, không thể nào hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác 
có thể có thăng trí hơn Thế Tôn về giác ngộ?” 


— Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí để rõ biết tâm của 


490 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


tất cả bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong quá khứ, tương lai, 
và hiện tại, nhưng con vẫn biết được điều này bằng suy luận theo 
Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, giả sử một vị vua có một thành trì ở 
biên giới, với hào lũy tường thành, tháp canh kiên có, và chỉ có 
một công ra vào. Người gác công thành phải là một người khôn 
ngoan, có năng lực và thông minh; là người không cho kẻ lạ mặt 
vào và chỉ cho vào những người quen. Trong khi người ấy đi tuần 
tra dọc theo con đường bao quanh thành trì, người ấy không tìm 
thấy một khe hở hay một lỗ hồng trên bức tường nảo đủ lớn để 
một con mèo có thể chui qua được. Người ấy có thể nghĩ rằng: 
“Bắt cứ sinh vật lớn nào vào hay ra khỏi thành này, tất cả đều phải 
đi qua công duy nhất này.” 


Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con đã biết được điều này bằng suy 
luận theo Chánh pháp: Bất cứ vị A-la-hán, Chánh Đắng Giác nào 
xuất hiện trong quá khứ, tất cả các bậc Thế Tôn ấy trước hết đã 
đoạn trừ năm triền cái, những cầu uễ của tâm làm Suy yếu trí tuệ; và 
sau đó khéo an trú tâm trên Tứ Niệm Xứ, như thật tu tập Thất Giác 
Chi; và từ đó các vị ấy đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đắng Giác. 
Và, bạch Thế Tôn, bất cứ vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác nào xuất 
hiện trong tương lai, tất cả các bậc Thế Tôn ấy trước hết đã đoạn 
trừ năm triền cái, những cấu uế của tâm làm suy yếu trí tuệ; và sau 
đó khéo an trú tâm trên Tứ Niệm Xứ, như thật tu tập Thất Giác Chị; 
và từ đó các vị ấy đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng Giác. Và, 
bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác thời hiện 
tại, trước hết Thế Tôn đã đoạn trừ năm triền cái, những cầu uế của 
tâm làm suy yếu trí tuệ; và sau đó khéo an trú tâm trên Tứ Niệm 
Xứ, như thật tu tập Thất Giác Chi; và từ đó Thế Tôn đã chứng ngộ 
Vô thượng Chánh Đắng Giác. 


— Lành thay, lành thay, này Sãriputta, ông hãy thuyết giảng 
pháp thoại này nhiều lần cho các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ! Mặc dù có một số người ngu sỉ vẫn còn hoang mang nghỉ 
ngờ về Như Lai, khi nghe pháp thoại này, sự hoang mang nghỉ ngờ 
của họ sẽ chấm dứt. 

(Tương Ung BK Vj Ch. II: Tương Ung Niệm Xứ - II, Phẩm 
Nalanda - 12.II. Nalanda, tr. 248-252) 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 491 


(4) Mười Lực và Bốn Vô sở Úy 


9.— Này Sãriputta, Như Lai có mười lực này, nhờ thành tựu 
mười lực này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ 
chăn, rồng tiếng rông con sư tử trong các hội chúng và chuyển 
Pháp luân. (0) Thể nào là mười? 


10. — Ở đây, Như Lai như thật hiểu rõ những gì có thể là 
những gì có thê, những gì không thê là những gì không thê. 6) Và 
đó là một lực của Như Lai, nhờ lực này Như lai tự nhận cho mình 
địa vị của người chủ chăn, rông tiêng rông con sư tử trong các hội 
chúng và chuyên Pháp luân. 

11. (2) Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ quả báo của hành 
nghiệp đã thực hiện trong quá khứ, tương lai và hiện tại tùy theo 
nhân duyên và những điêu có thê xảy ra. Đó cũng là một lực của 
Như Lai... (62) 

12. (3) Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ những con đường đưa 
đên tât cả các cảnh giới. Đó cũng là một lực của Như Lai... (63) 

13. (2) Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ thế giới với nhiều 
chủng loại khác biệt. Đó cũng là một lực của Như Lai... 

14. (5) Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ chúng sanh có 
nhiêu khuynh hương khác nhau như thê nào. Đó cũng là một lực 
của Như Lai... (64) 

15. (6) Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ căn tính của các loài 
hữu tình, loài người. Đó cũng là một lực của Như Lai... (65) 

16. (7) Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ sự ô nhiễm. sự thanh 
tịnh và sự sinh khởi của các tâng thiên, các giải thoát, các định lực, 
và các chứng đặc. Đó cũng là một lực của Như Lai... (66) 

17. (8) Lại nữa, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với những nét đại cương và chi tiệt. Đó cũng là một lực của 
Như Lai... 

18. (9) Lại nữa, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu phảm, Như Lai 
thây rõ sự chết và tái sanh của chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đếẽ, kẻ thô xâu, người may măn, kẻ bât hạnh, tât cả đêu do 
hạnh nghiệp của họ. Đó cũng là một lực của Như Lai... 


492 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


19.(10) Lại nữa, nhờ tự mình chứng ngộ với thắng trí, trong 
đời hiện tại này, Như Lai chứng và trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, do đoạn trừ mọi lậu hoặc. Và đó cũng là một lực của 
Như Lai, nhờ lực này: Như lai tự nhận cho mình địa vị của người 
chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng vả chuyền 
Pháp luân. 


20. Như Lai có đầy đủ mười Như Lai lực này, nhờ thành tựu 
mười lực này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ 
chăn, rồng tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyên 
Pháp luân... 


22. Này Sãriputta, Như Lai có bốn pháp vô sở úy nảy, (67) nhờ 
thành tựu bốn pháp vô sở úy này mà Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị của người chủ chăn, rông tiếng rông con sư tử trong các hội 
chúng và chuyền Pháp luân. Thế nảo là bốn? 

23. Này Sãriputta, ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương hay bất cứ ai trong đời, theo 
đúng Chánh pháp, có thê chỉ trích Ta răng: “Trong lúc ngài tự xưng 
là đã giác ngộ hoàn toàn, ngài chưa giác ngộ hoàn toàn về những 
pháp này.” Và vì thây không có lý do gì để có những lời chỉ trích 
như thế, ta sống an ôn, không sợ hãi, và đạt được vô úy. 


23. Ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa-môn... hay bất cứ 
ai trong đời, có thể chỉ trích Ta rằng: Trong lúc ngài tự xưng đã 
đoạn tân mọi lậu hoặc, ngài chưa hoàn toản đoạn trừ những lậu 
hoặc này.” Và vì thấy không có lý do gì để có những lời chỉ trích 
như thế, Ta sống an Ổn, không sợ hãi, và đạt được vô úy. 

24. Ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa-môn... hay bất cứ 
ai trong đời, có thể chỉ trích Ta rằng: “Những pháp được ngài gọi 
là chướng ngại pháp, đã không thể gây chướng ngại gì cho người 
thực hành chúng.” Và vì thấy không có lý do gì để có những lời 
chỉ trích như thế, Ta sống an ồn, không sợ hãi, và đạt được vô úy. 


2ø. Ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa-môn... hay bất cứ 
ai trong đời, có thể chỉ trích Ta rằng: “Khi ngài giảng dạy Giáo 
pháp cho người nào, Giáo pháp của ngài đã không đưa người ấy 
hoàn toàn đoạn diệt mọi khổ đau khi người ây thực hành.” Và vì 
thấy không có lý do gì để có những lời chỉ trích như thế, Ta sống 
an Ổn, không sợ hãi, và đạt được vô úy. 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 493 


27. Như Lai có bốn pháp vô sở úy này, nhờ thành tựu bốn 
pháp vô sở úy này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người 
chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng vả chuyền 
Pháp luân. 


(Trung BK I, Kinh 12: Đại Kinh Sư Tư Hồng, tr 164-170) 


(5) Sự Biểu Hiện của Ánh Sáng Rực Rõ 

— Này các Ty-kheo, bao lâu mà mặt trời và mặt trăng không 
xuất hiện ở đời, thì trong thời gian ấy sẽ không có sự biểu hiện 
của ánh sáng chói lọi rực rỡ, lúc đó chỉ có bóng tối u ám bao 
phủ, một lớp màng đen dày đặc; vì thế không thê phân biệt ngày 
và đêm, tháng và nửa tháng, không thê phân biệt các mùa trong 
năm. Nhưng, nảy các Tỷ-kheo, khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện 
ở đời, thì sẽ có sự biểu hiện của ánh sáng chói lọi rực rỡ, lúc đó 
không còn bóng tối u ám bao phủ, không có mảng đen dày đặc; vì 
thế có thể phân biệt ngày và đêm, tháng và nửa tháng, có thể phân 
biệt các mùa trong năm. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bao lâu mà Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác không xuất hiện ở đời, thì trong thời gian 
ây sẽ không có sự biểu hiện của ánh sáng chói lọi rực rỡ, lúc đó 
chỉ có bóng tối u ám bao phủ, một lớp màng đen dày đặc; trong 
thời gian ấy sẽ không có sự giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, 
thiết lập, triển khai, phân tích, hiển thị Tứ diệu đề. Nhưng, này các 
Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện 
ở đời, thì trong thời gian ấy sẽ có sự biểu hiện của ánh sáng chói 
lọi rực rỡ, lúc đó không còn bóng tối u ám bao phủ, không còn lớp 
màng đen dày đặc; rồi sẽ có sự giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, 
thiết lập, triển khai, phân tích, hiển thị Tứ diệu đề. 

(Tương Ung BK Wj Ch. 12: Tương Ưng Sự Thật - I/ Phẩm Rừng 
Simsapa - 38. VII- Ví Dụ Mặt Trời, tr. 643-644) 


(6) Người Mong Muốn Lợi Ích Cho Chúng Tu 


25. — Này các Ty-kheo, giả sử trong một khu rừng rậm có 
một đầm lầy nước đọng lớn và một đàn nai lớn sống gân đó. Rồi 
có một người đến, muốn tàn phá, làm tồn hại và giam cầm chúng. 
Ông ta đóng con đường đi lại an toàn tốt đẹp thoải mái, và mở ra 


494 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


con đường dối gạt nguy hiểm, rồi ông ta đặt con mồi và bẫy sập 
để sau này đàn nai đi đến sẽ gặp tai họa, ách nạn, và bị hao mòn 
dần. Nhưng lại có một người khác đi đến và muốn đem lại lợi ích, 
an vui, và che chở cho đản nai. Ông ta mở lại con đường an toàn 
tốt đẹp thoải mái, và đóng con đường dối gạt nguy hiểm, vất bỏ 
con mồi và hủy diệt bẫy sập, đề sau này đàn nai đi đến sẽ được lớn 
mạnh, phát triển và sung mãn. 


2ø. — Này các Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ này đề truyền đạt một ý 
nghĩa. Ý nghĩa ấy như sau: “Đầm lây nước đọng lớn' đề chỉ dục lạc 
giác quan. “Đàn nai lớn" để chỉ các loài hữu tình. “Người muốn tàn 
phá, làm tổn hại” để chỉ Ác ma. “Con đường dối gạt nguy hiểm” để 
chỉ tám tà đạo, đó là: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tinh tấn, tà niệm và tà định. 'Con môi" để chỉ khoái lạc và tham 
dục. “Cái bẫy sập' để chỉ vô minh. “Người muốn đem lại lợi ích, an 
vui và che chở' để chỉ Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
“Con đường an toàn tốt đẹp thoải mái” đề chỉ Bát Thánh đạo, đó là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy, Ta đã mở ra con đường an toàn 
tôt đẹp thoải mái, đóng lại con đường dôi gạt nguy hiêm, đã vât bỏ 
con môi và đã hủy diệt bẫy sập. 

(Trung BK I, Kinh 19: Kinh Song Tâm, tr 266-268) 

(7) Sư tử 


— Này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, con sư tử, vua các loài 
thú, bước ra khỏi hang. Rồi nó duỗi thân hình, nhìn quanh bốn 
phương, và rồng lên tiếng rồng sư tử ba lần, sau đó, nó bắt đầu đi 
tìm mỗi. 

Khi con sư tử, vua các loài thú, rỗng lên tiếng rồng sư tử, 
phần lớn các loài thú khác khi nghe tiếng rống ấy đều khiếp sợ, và 
cảm thấy cấp bách kinh hoàng. Những loài ở trong hang thì tìm về 
hang; những loài sống trong nước thì lặn xuống nước; những loài 
ở trong rừng thì lần vào rừng; các loài chim thì bay lên hư không. 
Ngay cả loài voi chúa, bị dây da cột chặt trong các thôn làng, thị 
trần và thành phố, cũng bật tung và giật đứt các sợi dây; khiếp 
đảm, chúng vãi cả nước tiểu và phân và chạy trồn đó đây. Này các 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 495 


Tỷ-kheo, con sư tử là vua các loài thú, có oai lực và hùng mạnh 
như vậy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, 
Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp như vây: “Đây là sắc, đây là 
nguồn gốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắC; đây là thọ... đây là 
tưởng... đây là hành... đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây 
là sự đoạn diệt của thức.” 


Này các Tỷ-kheo, rồi có những chư Thiên tuổi thọ dài, dung sắc 
xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc, sống rất lâu trong các lâu đài lộng lẫy, 
các vị này nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn (6s) đều sợ hãi, và cảm 
thấy cấp bách kinh hoàng, họ nói răng: “Chúng ta nghĩ rằng chúng 
ta thường còn, nhưng hình như chúng ta không thường còn; chúng 
ta nghĩ răng chúng ta ốn định, nhưng hình như chúng ta không ôn 
định; chúng ta nghĩ rằng chúng ta vĩnh cửu, nhưng hình như chúng 
ta không vĩnh cửu. Này chư Tôn giả, hình như chúng ta vô thường, 
không ổn định, không vĩnh cửu, kế cả thân này.” (69) 


Này các Tỷ-kheo, trong thế giới này cùng với chư Thiên, uy 
lực của Như Lai là vĩ đại và hùng mạnh như thế. 
(Tương Ung BK II, Ch. II, Phẩm Những Gì Được Ăn - VI - Sư 
Tử, tr. 158-161) 


(6) Tại sao Ngài được gọi là Nhự Lai? 


— Này các Tý-kheo, thế giới đã được Như Lai giác ngộ, Như 
Lai không chấp thủ thế giới. Nguồn gốc của thế giới đã được Như 
Lai giác ngộ; Như Lai đã từ bỏ nguồn gốc của thế giới. Sự đoạn 
diệt của thế giới đã được Như Lai giác ngộ; Như Lai đã chứng ngộ 
sự đoạn diệt của thế giới. Con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới 
đã được Như Lai giác ngộ; Như Lai đã tu tập con đường đưa đến 
sự đoạn diệt thế ĐIỚI. 


Này các Tý-kheo, trong thế giới với chư Thiên, Ác ma, 
Phạm Thiên, trong quần chúng này với Sa-môn, Bả-la-môn, với 
chư Thiên và loài người, bất cứ những gì đã được thấy, nghe, cảm 
nhận, ý thức, đạt đến, tìm cầu, do tâm quan sát, tất cả đều đã được 


496 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 
Như Lai giác ngộ; vì vậy nên được gọi là Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, kể từ đêm Như Lai được giác ngộ đến đêm 
Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian này, bất cứ những gì Như 
Lai nói, thuyết giảng, và tuyên bố, tất cả là như vậy, không thê 
khác được; vì vậy nên được gọi là Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì thì làm như vậy; và làm gì 
thì nói như vậy. Vì Như Lai làm đúng như đã nói và nói đúng như 
đã làm, nên được gọi là Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, trong thế giới với chư Thiên, Ác ma, 
Phạm Thiên, trong quần chúng này với Sa-môn, Bả-la-môn, với 
chư Thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, người không 
bị đánh bại, người thấy toàn diện, hiểu biết toàn diện, vì vậy nên 
được gọi là Như Lai. 

Đã rõ biết thế giới, 

Tất cả đúng như thật, 

Không chấp thủ thế giới, 

Không dẫn thân vào đó. 

Thắng tất cả bậc trí, 

Giải thoát mọi buộc ràng, 

Đạt đến tôi thắng tịnh, 

Niết-bàn, không sợ hãi. 


Là Phật, lậu tận đoạn, 
Không ưu phiên, nghi ngại, 
Đã đoạn diệt mọi nghiệp, 
Giải thoát mọi sanh y. 

Là Thế Tôn, là Phật, 

Bậc Sư tử vô thượng, 
Thiên giới, thế giới này 
Ngài chuyên bánh xe Pháp. 
Như vậy hàng Thiên, nhân 
Đến quy y Đức Phật, 

Hội tụ, đảnh lễ Ngài, 

Vĩ đại, không ngăn ngại. 


“Bậc điều phục tối thượng 


X. CÁC CÁP BẬC CHỨNG ĐẶC 497 


Giữa những người điều phục, 

Bậc đại trí an tịnh 

Giữa những vị an tịnh. 

Bậc tối thượng giải thoát 

Giữa những bậc giải thoát, 

Bậc tôi thượng thành tựu 

Giữa những người thành tựu.” 

Như vậy, họ lễ Ngài, 

Vĩ đại, không ngăn ngại, 

Thiên giới, thê giới này, 

Không ai sánh được Ngài. 

(Tăng Chỉ BK I, Ch. IV: Bồn Pháp - II, Phẩm Uruvela - (H1) 
(23) Thể Giới, tr: 592-594) 


xk* 


498 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


PHẢN CHÚ THÍCH 499 


CHÚ THÍCH 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


Số năm chính xác của cuộc đời Đức Phật vẫn là một vấn 
đề ước đoán của các học giả. Trước đây, con số được nhiều 
người đưa ra là 566-486 trước Tây lịch, nhưng gần đây 
một số ngày càng nhiều các nhà nghiên cứu Ấn Độ học đặt 
lại vẫn đề về những con số đó, và hiện tại con số được ưa 
chuộng là Ngài viên tịch vào khoảng năm 400 trước Tây 
lịch. 


Xem Trung Bộ Kinh I, Kinh 22.10. Một vài từ tối nghĩa, 
và các nhà luận giải hình như cô găng tìm cách nhận diện 
những bài kinh liên quan đên lãnh vực của họ. 


Nhưng ngay cả vào thời đại của các nhà luận giải (thế kỷ 
thứ Š theo Tây lịch), truyên thông Nguyên thủy cũng gọi 
chúng là A-hàm cũng như Nikãya. 


Bản tường trình Cullavagga về Hội đồng Kết tập Kinh 
tạng lần thứ I ở Bộ Luật tạng II, trang 248-287. Mùa An-cư 
(vassavasa) là một khóa ba tháng trùng hợp với mùa mưa ở 
Ấn Độ, là thời gian các tu sĩ Phật giáo phải giới hạn việc đi 
lại và phải ở nơi cư trú cố định. Mùa an cư thường bắt đầu 
sau ngày rằm tháng Bảy cho đến hết ngày rằm tháng Mười. 


Xem Nyanaponika & Hecker: Các V† Đại Đệ Tử cúa Đức 
Phật, chương 4. 


Trong truyền thống Nguyên thủy, việc ghi lại kinh bằng 
chữ viết xảy ra ở Tích Lan (Sri Lanka) vào thế kỷ thứ I 
trước Tây lịch. Vào thời đó, các vị Tăng sợ rằng những 
giáo lý được bảo tồn theo truyền khâu có thể bị mất, nên 
đã cùng nhau khắc các bài kinh vào lá dừa và cột lại thành 
từng quyền, đó là bước đầu của việc hình thành sách. Cho 


500 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


đến thời điểm này, trong lúc các bài kinh riêng lẻ có thể đã 
được các vị Tăng viết xuống như những tải liệu trợ giúp 
cho trí nhớ, không hề có những bải phiên tả kinh văn nào 
được chính thức công nhận. Về việc viết lại kinh văn, xem 
sách của Adikaram, Lịch Sử Phật Giáo Cổ Đại ở Tích Lan, 
tr. 79; và của Malalasekera, Văn Học PaãlHi của Tích lan, tr. 
44-47. Có thê là các văn bản kinh điền ở Ân Độ được viết 
sớm hơn ở SrI Lanka. 


7... Xem, vd, Thịch Minh Châu, So Sánh Kinh Trung- 41-Hàm 
của Hán Tạng và Trung Bộ Kinh của PälI Tạng; Choong 
Mun-keat (Wei-keat), Những Giáo Lý Nên Tảng của Phật 
giáo Nguyên thủy. 


§.. Về bản chất của tiếng Pãli, xem Norman, Văn Học PäÏi, tr 
2-7. 


9. Xem Mamnae, Các Phạm Trù Kinh trong Bộ Kinh Nihaãya 
tiếng Pali, tr 71-84. 


10. Thông tin trên được rút ra từ Choong, N#ững Giáo Lý Nên 
Tảng của Phát giáo Nguyên thủy, tr 6-7. 


CHƯƠNG I: THÂN PHẬN CON NGƯỜI 


I. Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) là quốc vương của nước 
Kosala; thủ đô của nước nảy là Sãvatthr (Xá-vệ), khu rừng của 
Thái tử Jeta (Kỳ-đà), cũng được biết như là vườn Cấp Cô Độc 
(Anäthapindika), bởi vì vườn này được ông đại gia Cấp Cô Độc 
mua đề dâng lên Đức Phật. Các bộ Kinh Nikãya mô tả vua Ba-tư- 
nặc như là một trong những đệ tử tại g1a thuần thành nhất của Đức 
Phật, mặc dù các bộ kinh không cho thấy ông này đạt được bất cứ 
mức độ chứng đắc nảo. Toàn bộ một chương của Tương Ưng Bộ 
Kinh - Kinh Kosalasamyutta (chương 3) - ghi lại cuộc đàm thoại 
giữa nhà vua với Đức Phật. 

2. Khi nói về bậc A-la-hán, Đức Phật không mô tả thân phận 
của Ngài như là “già và chết”, nhưng chỉ là 'sự hủy hoại và vất bỏ 
thân”. Bởi vì đối với bậc A-la-hán, một vị đã giải thoát mọi khái 
niệm về “tôi” và “của tôi”, nên không còn xem sự hủy hoại và tan 


PHÂN CHÚ THÍCH 501 
rã của thân như là “già và chết” của một cái “tôi”. 

3. Devadiữa. Theo truyền thuyết, khi Bồ-tát đang còn là thái 
tử sống trong cung điện, một lần đạo chơi ngoài thành, ngài đã 
gặp một người già, một người bệnh và một xác chết, những cảnh 
tượng mà ngài chưa bao giờ thây trước đây. Cuộc gặp gỡ này đã 
phá tan sự lạc quan của ngài về thế giới này và thúc đây ngài đi 
tìm một con đường giải thoát khổ đau. Các bài luận giải nói rằng 
những hình ảnh con người ngài thấy là những vị Thiên giả dạng 
được gởi xuống thế gian để thức tỉnh Bồ-tát thực hiện sứ mạng 
của ngài. Do đó, già, bệnh và chết được gọi là “những Thiên sứ.” 


4. Yama (Dạ-ma) theo truyền thuyết là vị vua của cõi âm, là 
người phán xét về người chết và chỉ định số phận tương lai của 
người ẫy. Theo một vải tường thuật, vị này hành động bằng cách 
cầm một cái gương soi đặt trước mặt linh hồn người chết, tắm 
gương này sẽ phản chiếu những hành động thiện và ác của người 
ây lúc còn sống. 

3. Tùy miên (zzusaya) là những khuynh hướng phiền não 
cấu uễ vẫn còn ngủ yên trong tâm thức vả trở nên năng động 
khi bị kích hoạt. Một vài kinh văn, như bải kinh này, đề cập ba 
khuynh hướng ngủ yên: khuynh hướng khao khát (ragãnusaya) lạc 
thọ; khuynh hướng chán ghét (øa/ighänusaya) khô thọ; và khuynh 
hướng vô minh (awjjãmusaya) đối với bất khô bắt lạc thọ. Các kinh 
văn khác đề cập bảy khuynh hướng ngủ yên: đối với tham dục, sân 
hận, kiến chấp, nghi ngờ, ngã mạn, hữu ái, và vô minh. 


6. Tương Ưng luận giải: vượt thoát là định, là con đường, và 
là quả. Kẻ vô văn phàm phu không biết điêu này; sự vượt thoát 
duy nhât mà người ây biệt là dục lạc giác quan. 


7. Năm từ này tạo thành một mẫu mực quan trọng để quán 
chiếu: nguồn sốc và sự đoạn diệt (samudaya, aithangam4) để chỉ 
tính chất vô thường. Về bộ ba của: vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
vượt thoát (assada, adinava, nissarana). 


8. Diễn tiến sự kiện sẽ làm sáng tỏ rằng “bậc Thánh đệ tử” 
được mô tả ở đây là bậc A-la-hán, là vị duy nhất hoàn toàn giải 
thoát khỏi các tùy miên về tham dục, sân hận và si mê. Tuy nhiên, 
trong lúc chỉ một mình bậc A-la-hán có khả năng duy trì tâm xả 


502 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


hoàn toàn đối với đau khổ về thê chất, một hành giả bình thường 
vẫn có thể bắt chước bậc A-la-hán bằng cách nỗ lực vượt qua khổ 
đau thất vọng khi cảm nhận những khổ thọ về thân. Tất cả những 
ai có thân, kể cả Đức Phật, đều phải chịu khổ thọ về thân. Một dấu 
hiệu trưởng thành về tâm linh là khả năng chịu đựng đau đớn mà 
không bị nó trấn áp. 


9. Danh từ par1assana được rút ra từ động từ parifassdaii, 
trong tiếng Sanskrit là parisyyaii, nghĩa là “thèm muốn, khao 
khát”; từ này được liên kết về phương diện ngữ nghĩa với từ 
tanhã, nghĩa là khát ái. Tuy nhiên, trong tiếng Päli ngữ căn động 
từ đã được ghép với /asaíi = nghĩa là sợ hãi, run sợ, và như vậy 
tiếng danh từ pariassanã và parifasita cũng mang ý nghĩa rút ra 
từ chữ /aszi¡. Việc hợp nghĩa này, đã rõ ràng trong các bộ Nikãya, 
được làm lộ rõ trong các bài luận giải. Tôi đã cố gắng giữ lại cả 
hai ngụ ý bằng cách diễn dịch động từ par/assaii là “bị đao động” 
và danh từ pariassana là “sự dao động.” Mặc dù Tương Ưng luận 
giải hiểu từ pariassanã ở đây theo nghĩa khát ái, bài kinh hình 
như muốn nhân mạnh bjaya-parifassana là “đao động vì sợ hãi.” 

10. Kẻ vô văn phàm phu là người thiếu cả kiến thức về Giáo 
pháp (được nhân mạnh bởi từ zkovida, nghĩa là “không có kỹ 
năng') lẫn rèn luyện thực hành trong Giáo pháp (được nhân mạnh 
bởi từ avin/a, nghĩa là 'không có kỷ cương”). Kẻ vô văn phảm 
phu không phải là người “thấy các bậc Thánh" , nghĩa là Đức Phật 
và các vị Thánh đệ tử, bởi vì người ấy thiếu đôi mắt trí tuệ để có 
thể nhận ra được chân lý trong những øì họ thấy. Từ ngữ “Các bậc 
Thánh” (ariya) hay “những bậc siêu phàm” (sappuzrisa) là đồng 
nghĩa. 

Bài kinh ở đây liệt kê 20 loại thân kiến (sưk&ãyadifhi) có 
được do đặt cái ngã theo bốn cách tương quan với năm uân tạo nên 
nhân thân của mỗi người (sakkãya). Thân kiến là một trong ba hạ 
phần kiết sử cần phải đoạn trừ ở giai đoan quả vị Dự Lưu, là cấp 
bậc đầu tiên của bốn giai đoạn chứng đắc. 

11. Vị Thánh đệ tử này được xem như tối thiểu cũng đã đắc 
quả Dự Lưu. 


12. Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) là vị đệ tử có khả 
năng xuât sắc khi phân tích chi tiêt những lời dạy ngăn gọn của 


PHẢN CHÚ THÍCH 503 


Đức Phật. Độc giả có thê đọc về cuộc đời và những lời giảng dạy 
của vị đệ tử này trong cuôn “Những VỊ Đại Đệ Tử Của Đức Phát” 
do NyanaponIka và Hecker biên soạn. 


13. Sakka (Trời Đề Thích) là vị Thiên chủ của cõi Trời Ba 
Mươi Ba (Đao-lợi Thiên), là một tín đồ của Đức Phật. Xem Tương 
Ưng Bộ Kinh Chương l1. 


14. Papañcasañfäsankha. Ý nghĩa của cụm từ tối nghĩa này 
không được giải thích rõ trong bộ kinh Nikãya. Cụm từ này có vẻ 
muốn nói đến những tri giác và ý tưởng đã bị 'ô nhiễm” do thiên 
kiến chủ quan, “được kết hợp” bởi các khuynh hướng khát ái, ngã 
mạn, và kiến chấp lệch lạc. Theo các bài luận giải, khát ái, ngã 
mạn và kiến chấp là ba yêu tổ đưa đến những vọng tưởng sai lầm 
(apañca). Một nghiên cứu chỉ tiết về cụm từ này có thê tìm thấy 
trong cuôn Khái Niệm Và Thực Tại Trong Tự Tưởng Phật Giáo 
Nguyên Thủy, do NanÄnanda biên soạn. 


15. Trong Luận Giải Trường Bộ Kinh: Đuổi bắt (patiyesana) 
là theo đuổi những đối tượng như là các hình sắc có thể thấy 
được... và đạ được (iabla) là chiếm hữu những đối tượng ấy. 
Quyết định (vinicchaya) nghĩa là quyết định bản thân sẽ giữ lại bao 
nhiêu và sẽ cho người khác bao nhiêu; sẽ sử dụng bao nhiêu và sẽ 
cất giữ bao nhiêu. 

16. Tham, sân, si (/obha, dosa, moha) là “tam độc” - là gôc 
rễ của tất cả phiền não của tâm thức và các nghiệp bắt thiện. 


17. Anamataggo 'yam bhikkhave samsãro. Nghĩa gốc của từ 
Anamafagsa là không chắc chắn. Tương Ưng Bộ Kinh giải thích 
như là “có một điểm khởi đầu không tìm thấy được”, nghĩa là: 
“Ngay cả nếu được theo đuổi tìm hiểu một trăm năm hay một ngàn 
năm, cũng không tìm được điểm khởi đầu. Sẽ không thể biết được 
điểm khởi đầu từ đây hay từ đó; có nghĩa là điều nảy không có một 
điểm đầu tiên hay điểm cuối cùng. Cỡi /uân hồi là một chuỗi tập 
hợp xảy ra không bị gián đoạn.” 

18. Jambudina “Đất táo hồng”, tiểu lục địa Ấn Độ. 

19. Kappa. Rõ ràng có ý. muốn nói là một “đại kiếp” 
(mahakappa), khoảng thời gian cần có để một hệ thống thế giới 
thành hình, phát triển và hủy diệt. Mỗi đại kiếp bao gồm nhiều 


504 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


A-tăng-kỳ kiếp (4sankheyyakappa), là những thời kỳ thành hình, 
phát triển, suy tàn, và hủy diệt. Đề thảo luận về vũ trụ học Phật 
giáo Nguyên thủy, xem cuốn Nền Tảng Của Phật Giáo, do Gethi 
biên soạn, trang 7712-15. 


20. Một do-tuần (yø/ana) là vào khoảng 7 dặm. 


CHƯƠNG II: NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 
1. Kinh Tập (Suttanipäta) trang 335. 


2. Mặc dù lý tưởng Bồ-tát thường được hiểu là đặc điểm 
của Phật giáo Đại thừa, tất cả các trường phái thuộc thời kỳ Phật 
giáo Bộ phái trong giai đoạn trước khi xuất hiện truyền thống 
Đại thừa, đều có chung niềm tin rằng Đức Phật đã theo đuôi 
hạnh nguyện Bồ-tát qua nhiều kiếp, thành tựu viên mãn những 
yêu cầu của quả vị Phật. Sự đóng góp của truyền thống Đại thừa 
là cô xúy cho hạnh nguyện Bỏ-tát như là một mẫu mực bắt buộc 
cho tất cả đệ tử Phật noi theo. 


3. Sáu pháp vô thượng (cha anwffuariya) được giải thích 
trong Tăng Chi Bộ Kinh 6:130 như là: thấy vô thượng (vd., cái 
thấy của Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài); nghe vô thượng 
(vd., nghe Pháp của Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài); đạt vô 
thượng (vd., đạt được niềm tin vào Đức Phật hoặc các vị đệ tử 
của Ngài); tu tập vô thượng (vd., tu tập giới cao thượng, tâm cao 
thượng, tuệ cao thượng như Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài 
đã dạy); cúng dường vô thượng (vd., cúng dường Đức Phật hoặc 
các vị đệ tử của Ngải); tưởng niệm vô thượng (vd., tưởng niệm 
Đức Phật hoặc các vị đệ tử của Ngài). Bốn “vô ngại giải” (ca/asso 
patisambhidä) là vô ngại giải về ý nghĩa, giáo pháp, ngôn ngữ và 
biện luận. Quả Dự Lưu, v.v.. được giải thích trong chương 10. 


4. Là thị giả của Đức Phật, ngài Änanda nỗi tiếng về tỉnh 
thần phục vụ tận tụy đối với bậc đạo sư. Trong phần chính của 
bài kinh, ngài Ấnanda nói đến niềm tin truyền thống về những 
điều kỳ diệu gắn liền với sự kiện nhập mẫu thai và đản sanh của 
Đức Phật, ngài Ãnanda có vẻ như là đại diện cho tiếng nói của 
người đệ tử trung thành. 


PHẢN CHÚ THÍCH 505 


5. Điêm nảy nói đên việc tái sanh của Bô-tát ở cung trời 
Đâu-suât, trước khi ngài đản sanh vào thê giới loài người như là 
Tôn giả Gotama, là vị sẽ thành Phật sau này. 


6ó. Theo luận giải Trung Bộ Kinh: Giữa mỗi ba hệ thống thế 
giới có một khoảng cách đo được 8.000 đo-/uẩn; cũng giống như 
khoảng cách giữa ba toa bánh xe hay các bình bát chạm vào nhau. 
Những chúng sanh sống ở đó đã tái sanh ở đó bởi vì họ đã phạm 
những trọng tội đại ác đối với cha mẹ hay các Sa-môn và Bà-la-môn, 
hoặc một vài thói quen độc ác như giết hại súc vật, v.v.. 

7. Luận giải Trung Bộ Kinh: Bốn vị Thiên là Tứ Đại Thiên 
Vương (nghĩa là những vị Thiên cai trị cõi Trời Tứ Thiên Vương) 

8. Luận giải Trung Bộ Kinh: giải thích mỗi chỉ tiết của sự 
kiện này như là điềm báo trước việc chứng đắc của Đức Phật. Như 
vậy, việc ngài đứng với đôi chân (pđa) vững vàng trên mặt đất là 
điềm báo trước ngài chứng đắc Tứ như Ý túc (bốn nên tảng của 
quyên lực tâm linh) (¡2¡pzda), việc ngài quay mặt về phương bắc 
là báo trước việc ngài sẽ đi trên và vượt qua số đông; bảy bước 
của ngài là báo trước ngài sẽ thành tựu Thất giác chỉ (bảy chi phần 
của giác ngộ); chiếc dù trăng là báo trước ngài sẽ thành tựu cánh 
dù giải thoát; việc ngài nhìn khắp bốn phương là báo trước ngài sẽ 
thành tựu tri kiến bao quát không có gì ngăn ngại; việc ngài thốt 
lên những từ “người chăn dắt đàn nai” (một thuộc từ để chỉ một 
nhân vật xuất chúng) là báo trước ngài sẽ khởi động chuyển bánh 
xe Pháp không thê đảo ngược được; câu nói của ngài “đây là đời 
sông cuối cùng của ta” là báo trước ngài sẽ nhập Vô dư y Niết-bản 
(xem Kinh Văn IX, 5, (5). 

9. Câu này hình như là cách Đức Phật kêu gọi sự chú ý đến 
những phẩm chất mà Ngài xem như là những điều kỳ diệu. 

10. Trong bản kinh chưa được rút ngắn, vàng và bạc bị loại ra 
khỏi những pháp đưa đến bệnh, chết và khổ, nhưng chúng chịu ảnh 
hưởng của phiên não câu uế theo Bản luận giải Trung Bộ Kinh, bởi 
vì chúng có thể bị trộn lẫn với những kim loại hỗn tạp. 


11. Akincanfayatana (Vô Sở Hữu X1). Đầy là tâng thiền vô 
sắc định thứ ba; sau khi chứng đắc tứ thiền, và là tầng thiên thứ 
bảy trong tám tầng thiền (samãpzữi) theo bảng liệt kê các cấp bậc 
định. Những chứng đắc này, tuy thật tuyệt diệu về mặt tâm linh, 


506 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


vẫn còn trong vòng Tam giới và vẫn chưa đạt được tuệ giác tối 
thượng, nghĩa là không trực tiếp đưa đến Niết-bàn. 

12. Nghĩa là, điều này đưa đến tái sanh vào cõi Trời gọi là 
Vô Sở Hữu Xứ, là tương đương với chứng đắc tầng thiền thứ bảy. 
Ở đây thọ mạng được nói là 60.000 kiếp, nhưng khi thọ mạng ấy 
đã chấm dứt, hành giả phải chết và tái sanh vào cõi thấp hơn. Vì 
vậy, những hành giả đã chứng được cõi định này vẫn còn phải chịu 
luân hồi sinh tử. 

13. N'eva sannanasañnayatana. (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
xứ) Đây là cõi định thứ tư và là cõi cao nhất của tứ vô sắc định. 
Nên nhớ rằng Udakka Rãmaputta là con của Rãma (4), chứ 
không phải là Rama. Bài kinh cho ta cảm tưởng là trong lúc Rama 
đã chứng đắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, Udakka đã không 
đắc được như thế. Việc chứng đắc tầng định này đưa đến tái sanh 
vào cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, là cõi tái sanh cao nhất 
trong vòng luân hồi. Thọ mạng ở cõi này được cho là 84.000 kiếp, 
nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên và vô thường, rốt 
ráo vẫn là chưa toại nguyện. 


14. Kinh Văn II, 3 (2) tiếp tục từ điểm này với một bài 
tường thuật mở rộng vê những kiêu tu tập khô hạnh cực đoan của 
Bô-tát, tiêp theo sau là khám phá của ngài về con đường trung đạo. 


15. Saccaka là một người tranh luận mà vào một địp trước đó 
đã bị Đức Phật đánh bại trong một cuộc tranh luận. Agg1vessana 
là tên mà Đức Phật đã dùng đề gọi ông ta ngay bên dưới, có lẽ chỉ 
là tên bộ lạc của ông ta. Bài kinh này bắt đầu bằng một cuộc thảo 
luận về những lạc thọ và khổ thọ, đã gợi ý cho Saccaka đặt những 
câu hỏi này với Đức Phật. 

16. Đáng ngạc nhiên là trong những đoạn tiếp theo đã chứng 
tỏ Bồ-tát vẫn dẫn thân vảo lối tu khổ hạnh tự ép xác sau &Ö¡ ngài 
đã đi đến kết luận - trong đoạn nảy - răng lỗi tu tập như vậy là vô 
ích không đưa đến chứng đắc giác ngộ. Sự khác biệt bất thường 
nảy gây nên nghi ngờ răng thứ tự của bài tường thuật kinh này đã 
bị xáo trộn. Vị trí thích hợp của ví dụ về những bó củi, có lẽ phải 
nằm vào phần cuối của giai đoạn Bồ-tát thử nghiệm lối tu khổ 
hạnh cực đoan, khi ngài đã đạt được một luận điểm vững chắc để 
bác bỏ lối tu khổ hạnh tự ép xác như là một cách đưa đến giác ngộ. 


PHẢN CHÚ THÍCH 507 


17. Câu này cũng được lặp lại vào phần cuối của những đoạn 
sau, trả lời câu hỏi thứ hai của hai câu hỏi mà Saccaka đã nêu lên 
trong tiêu mục I1. 

18. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích rằng khi Bồ-tát còn 
là một thiếu niên, phụ vương của ngài đem ngài đi dự lễ hội khai 
trương mùa gặt lúa của bộ tộc Thích-ca. Người cận vệ của thái tử 
đã để ngài tại một gốc cây hồng đào và đi xem lễ hội gieo mạ. Khi 
còn một mình, Bồ-tát liền ngồi xuống hành thiền theo pháp quán 
niệm hơi thở và đạt được Sơ thiền. Mặc dù mặt trời đã di chuyên 
theo hướng khác, bóng mát của cây hồng đào vẫn giữ nguyên che 
năng cho Bồ-tát. Khi người cận vệ trở về và thấy thái tử ngôi theo 
tư thế hành thiền, người ấy liền báo cáo với nhà vua, nhà vua liền 
đi đến và cúi đầu đảnh lễ con trai mình. 

19. Câu này trả lời câu hỏi thứ nhất của hai câu hỏi do 
Saccaka nêu lên trong tiểu mục 11. Đoạn này chứng tỏ một sự 
thay đôi trong việc đánh giá của Bồ-tát về lạc thọ. Khi lạc thọ khởi 
lên do xả ly, nó không phải là điều đáng sợ hãi và cắm đoán trong 
lúc tu hành khổ hạnh nhưng trở thành sự hỗ trợ cho các giai đoạn 
cao hơn trong lộ trình đi đến giác ngộ. 


20. Trong công thức thông thường của lý Duyên khởi, thức 
được cho là sinh khởi do duyên hành. Sự khác biệt ở đây hé lộ cho 
thấy việc tương giao giữa thức và danh sắc là “vòng xoáy ân tàng” 
dưới tất cả mọi hiện hữu trong vòng tái sanh. 


21. Theo Tương Ưng luận giải: “Đến mức độ này, một chúng 
sanh có thể sinh, già và chết: Với thức là duyên của danh sắc, và 
với danh sắc là duyên của thức, đến mức độ này một chúng sanh 
có thể sinh và phải chịu tái sanh. Có gì ngoài sự kiện này có thể 
sinh và phải chịu tái sanh? Phải chăng chỉ có sự kiện này là có thể 
đưa đến sinh và phải chịu tái sanh?” 


22. Cần ghi nhận răng Đức Phật khám phá ra con đường đưa 
đến giác ngộ bằng chứng đắc việc đoạn diệt thức, danh sắc và các 
nhân duyên khác của lý Duyên khởi. Sự đoạn diệt được nhận biết 
với trải nghiệm Niết-bàn, một trạng thái bất tử. 

23. Đến điểm này, bài kinh ĐIỚI. thiệu “hành”. Nhân duyên 
chính của hành là vô minh, như vậy bằng cách đề cập nguồn gốc 


508 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


của hành, cũng là hàm chứa vô minh. Bằng cách này, tất cả mười 
hai nhân duyên của công thức thông thường vê lý Duyên khởi 
cũng được bao gôm trong đó, ít nhât là có ngụ ý. 


24. Älaya. Từ này có nghĩa vừa là những đối tượng chấp thủ 
vừa là thái độ chủ quan về châp thủ. 


25. Bằng cách đề cập hai chủ đề - lý Duyên khởi và Niết- 
bàn - trong suy tư của Đức Phật ngay sau khi giác ngộ, Ngài nhấn 
mạnh tầm quan trọng của chúng đôi với việc hiểu được nội dung 
của giác ngộ. Như vậy, giác ngộ liên quan đến sự hiểu biết, trước 
tiên, về lý Duyên khởi của khổ, và thứ hai, là Niết-bàn như là trạng 
thái giải thoát tối hậu vượt lên tất cả mọi pháp liên hệ trong lý 
Duyên khởi. Đức Phật trước tiên phải hiểu lý Duyên khởi, và chỉ 
khi nào Ngài hiểu được điều này Ngài mới có thê đạt đến chứng 
đắc Niết-bàn. Những “sanh y' (ad) đã bị đoạn trừ có thể hiểu 
theo hai cách: hiểu theo đối tượng, như là năm uẫn, hoặc nói rộng 
hơn, là tất cả mọi đối tượng chiếm hữu; và theo chủ quan, như là 
khát ái làm động lực cho mọi hành vị chiếm hữu. 


26. Luận giải Trung Bộ Kinh nêu câu hỏi là tại sao Bồ-tát đã 
phát nguyện thành Phật đề giải thoát chúng sanh trước đó rất lâu, 
bây giờ tâm của Ngài lại có khuynh hướng không muốn hoằng 
pháp. Bài luận giải nói rằng, lý do là vì chỉ đến bấy giờ, sau khi 
giác ngộ, Ngài mới nhận ra tầm mức thâm sâu của Giáo pháp và 
thật khó cho những ai còn nhiều cấu uề sâu dày có thể hiểu được 
Giáo pháp này. Và cũng là vì Ngài muốn vị Phạm Thiên yêu cầu 
Ngài giảng pháp để cho những người sùng kính Phạm Thiên sẽ 
kính trọng Giáo pháp và mong muốn được nghe. 


27. Năm tu sĩ này đã theo Bồ-tát trong thời gian ngài theo 
đuổi lối tu khổ hạnh ép xác, họ tin rằng ngài sẽ giác ngộ và sẽ 
giảng dạy Giáo pháp cho họ. Tuy nhiên, khi ngài từ bỏ lỗi tu ép 
xác và trở lại ăn uông bình thường, họ mật niềm tin vào ngài và bỏ 
đi, chỉ trích ngài đã quay trở lại với nếp sống xa hoa. Xem Kinh 
Văn II, 3 (2). 

28. Anantajina (bậc chiến thắng thế giới): có lẽ đây là một 
thuộc từ được Ãjivaka dùng để chỉ một cá nhân hoàn hảo về mặt 
tâm linh. 


PHẢN CHÚ THÍCH 509 


29. Avwso (hiển giả) một từ quen thuộc được dùng giữa 
những người ngang hàng. 


30. Sự thay đổi trong cách xưng hô từ “hiển giả” (Zvuso) đến 
“thầy' (bhanfe) chứng tỏ răng bây giờ họ đã chấp nhận lời tuyên bố 
của Đức Phật và chuẩn bị xem Ngài là bậc thây. 


31. Vào thời điểm này, Đức Phật giảng cho họ bài pháp đầu 
tiên, “Kinh Chuyển Pháp Luân” (Dhamma- cakkappavattana Suiia), 
xem Kinh Văn II, 5. Nhiều ngày sau, khi tất cả năm tu sĩ ây đều 
đã chứng quả Dự Lưu, Ngài giảng dạy cho họ về “Tính chất của 
Vô ngã” (Anafakkhana Suíia), sau khi nghe bài giảng này, tất cả 
năm vị đều đắc quả A-la-hán; xem Kinh Văn IX, 4 (1) (e). Toàn 
bộ bài kinh là trong Luật tạng I, tr. 7-14. Xem cuỗn “Cuộc Đời 
Đức Phật" (The Life of the Buddha) tr. 47, do Nãnamoli biên 
SOạn. 

32. Phần đầu của bải giải thích về mỗi Diệu đề (chân lý cao 
thượng) cho thấy sự hiểu biết về chính chân lý đó (szccañãna). 

33. Phần thứ hai của bài giải thích về mỗi Diệu đề cho thấy 
nhiệm vụ cần phải hoàn thành đối với chân lý đó (kiccaZãna). Diệu 
đề thứ nhất cần phải được hiểu rõ (pariãñeyya), Diệu đề thứ hai cần 
phải được đoạn trừ (pahZrabba), Diệu đề thứ ba cần phải được thực 
hiện (sacchikzza) và Diệu đề thứ tư cần phải được tu tập (bhãvera). 


34. Phần thứ ba của bài giải thích về mỗi Diệu đế cho thấy 
sự hiểu biết về việc hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với chân lý ấy 
(kaiañana). Diệu đễ thứ nhất đã được hiểu rõ (pzriZñz:a), Diệu đề 
thứ hai đã được đoạn trừ (oai»z), Diệu đề thứ ba đã được thực 
hiện (sacchikzza) và Diệu đề thứ tư đã được tu tập (bhãveia). 


33. Ha giai đoạn là (fiparivaf1a): (¡) hiểu biết về mỗi chân lý; 
(ii) hiểu biết về nhiệm vụ cần phải hoàn thành đối với chân lý đó; 
và (ii) hiểu biết rằng nhiệm vụ này đã được hoàn thành. Mười hai 
hành tướng (dvzdasakãra) đã thành tựu băng cách áp dụng ba giai 
đoạn vảo bốn chân lý. 

36. Công thức thông dụng này ngụ ý rằng vào dịp đó, Tôn 
giả Kiều-trần-như (Kondañña) đã đắc quả giác ngộ đâu tiên, là quả 
Dự Lưu. 


510 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


37. Đó là chư Thiên của sáu cõi Trời dục giới và thế giới 
Phạm Thiên. 


CHƯƠNG III: TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


1. Trong số các tiêu chuẩn ngài đề nghị là ý kiến của người 
trí, điều này chứng tỏ rằng không những ngài không bác bỏ ý kiến 
của người khác, ngài còn nhận ý kiến của hạng người chơn chính 
để đưa vào trong những tiêu chuẩn xác định cách hành xử đúng 
đăn. Những bài kinh khác cho chúng ta biết làm thế nào đề phán 
đoán ai thật sự là người trí. Xem Kinh Văn IH, 4 và Kinh Văn 
IH, 5. 


2. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh giải thích rằng thị trấn này 
tọa lạc tại ngoại vi một khu rừng. Nhiều nhóm du Tăng và Sa-môn 
thường dừng tại đó để nghỉ qua đêm trước khi băng qua rừng. 
Trong thời gian nghỉ tại đó, họ thường thuyết giảng cho người 
Kãlãma, vì thế người Kalãma được tiếp xúc với một loạt rất nhiều 
lý thuyết triết lý khác nhau. Sự xung đột giữa các quan điểm khác 
nhau khiến họ nghi ngờ và hoang mang. 


3. Phân trên là một đoạn thường được trích dẫn trong bộ kinh 
Nikãya. 

4. Mười tiêu chuẩn về sự thật không đáng tin cậy có thể 
được xếp vào ba loại: (1) Loại tứ nhất gồm bôn tiêu chuẩn đầu 
tiên, tất cả đều dựa vào sự tôn kính truyền thống. Trong số đó 
là, (¡) “truyền khâu” (zzwssava) ám chỉ truyền thống Vệ-đà, mà 
theo người Bà- la-môn, đã bắt nguồn từ vị thần thuở sơ khai và 
truyền khẩu xuống các thế hệ tiếp theo. (1ñ) “Dòng truyền thừa” 
(paramparä) nghĩa là một dòng tiếp nỗi không đứt đoạn về giáo lý 
hoặc đạo sư. (1) “Nghe nói” "(nghe kế lại) (ikira) có thê có nghĩa 
là ý kiến phổ biến hoặc sự đồng ý của quân chúng. Và (iv) “tập 
hợp các kinh văn"  (Pifakasampada) nói về các kinh điển tôn giáo 
được xem như là không thể sai lầm. (2) Loại thứ hai, cũng gồm 
có bốn tiêu chuẩn, gồm có bốn kiểu lý luận được các nhà tư tưởng 
thời Đức Phật công nhận; những khác biệt của họ không cần phải 
cản trở chúng ta ở thời đại này. (3) Loại thứ ba, gồm có hai tiêu 
chuẩn cuối cùng, nói đến hai thứ quyền lực cá nhân: (ï) sức thu hút 


PHẢN CHÚ THÍCH 511 


của diễn giả (có lẽ bao gồm cả những năng lực bề ngoài như học 
vị cao, có nhiều đệ tử, được nhà vua kính trọng...); địa vị của diễn 
giả như là đạo sư của bản thân mình (tiếng Päãli garu cũng giống 
như tiếng Sanskrit øuru). Đề biết thêm phân tích chi tiết về vấn 
đề này, xin đọc cuốn, Early Buddhism Theory of Knowledge, (Lý 
Thuyết Về Tri Kiến Của Phật Giáo Nguyên Thủy), của Jayatilleke, 
tr. 175-202, 271-75. 


5. Tham, sân, sĩ là tam độc. Mục đích của giáo lý Đức Phật, 
là Niêt-bàn, được định nghĩa là sự đoạn diệt tham, sân và sĩ. Như 
vậy, Đức Phật hướng dẫn người Kãlãma hướng đến cốt lõi giáo lý 
của Ngài. 

6. Ở đây, Đức Phật giới thiệu Tứ vô lượng tâm (bramavihãra): 
từ, bi, hỷ và xả. 

7. Theo luận giải Tăng Chị Bộ Kinh: Bởi vì người ấy không 
làm điều ác và bởi vì không có điều ác nào đến với người ấy. 


S. Đây là một đoạn thường nói. “Quy y Tam bảo” là hành 
động của một người mới vào đạo chấp nhận Đức Phật, Giáo pháp 
của Ngài, và Tăng đoàn của ngải là những lý tưởng chỉ đạo. Trong 
truyền thống Phật giáo, việc này đã trở thành một thủ tục cần làm 
khi một người tuyên bồ trở thành một Phật tử. 

9. Gamani (rưởng thôn). Từ này gợi ý rằng ông ta là một 
nhân vật có chức sắc trong thị trấn. 


10. Cần ghi nhận là ở đây, người trưởng thôn xem câu nói về 
quan hệ nhân quả giữa tham dục và đau khổ là câu nói trực tiếp từ 
Đức Phật, nhưng không được tìm thấy trong lời nói của Đức Phật 
trước đó. Tuy nhiên, câu nói này cần có như là điểm tham khảo về 

“nguyên lý” này. Như vậy có thể câu này có trong kinh văn gốc 
nhưng đã bị bỏ qua trong quá trình truyền khâu. Ngay đoạn dưới 
chính Đức Phật cũng có nói tổng quát về điểm này. 


11. Hãy đọc, với văn bản tiếng Miến-điện và văn bản tiếng 
Tích-lan, gj/ãnanena, như là đối nghĩa với ãjãnanfena trong tiếng 
La-tinh. Rõ ràng ở đây đòi hỏi thể phủ định, vì vị Tăng không thê 
trực tiếp biết được tâm của Đức Phật nên phải nhìn vào cách hành 
xử của Ngài qua lời nói và hành động để biết rằng Ngài đã hoàn 
toàn thanh tịnh. 


512 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


12. “Những trạng thái do mắt nhận biết” là những hành động 
về thân; “những trạng thái do tai nhận biết” là lời nói. 

13. “Những trạng thái hỗn hợp” có nghĩa là cách hành xử của 
một người cô găng thanh tịnh hành động của mình nhưng không 
thể làm được một cách nhất quán. Đôi lúc hành động của người ấy 
thanh tịnh, đôi lúc không thanh tịnh. 


14. Luận giải Trung Bộ Kinh: Những nguy ' hiểm là ngã mạn, 
kiêu căng... Đối với một số người, tu sĩ thường trầm lặng và khiêm 
tốn khi họ chưa nồi tiếng và chưa được nhiều người biết đến; nhưng 
đến khi họ nổi tiếng và được nhiều người biết đến, họ đi đây đi đó 
và có những hành động không đúng đắn, tấn công các tu sĩ khác 
như một con beo húc đấu vào đàn nai. 


15. Luận giải Trung Bộ Kinh: Câu này chứng tỏ Đức Phật rất 
khách quan: Ngài không ca tụng người này và hạ bệ người kia. 


16. Để diễn đạt ý nghĩa đúng như dự định, tôi đã dịch chữ 
dhamna thứ hai trong câu này như là “giáo lý”, nghĩa là, giáo lý 
đặc biệt được giảng cho vị Tăng, số nhiều của đjammnesu như là 
“các giáo lý”, và /asmim đhamme như là “giáo lý ấy, theo nghĩa 
toàn bộ giáo lý. Luận giải và tiêu luận giải Trung Bộ Kinh cùng 
giải thích ý nghĩa như thế này: “Khi Giáo pháp đã được Thế Tôn 
giảng dạy, các vị Tăng - bằng cách trực tiếp hiểu biết Giáo pháp 
qua việc thâm nhập vào con đường tu tập, chứng quả và đắc Niết- 
bàn - đi đến kết luận đối với giáo lý ban đầu về những pháp trợ đạo 
(bodhipakkhiya dhamma). 


17. Điểm này nói đến đức tin của một vị Thánh đệ tử 
(ariyapuggaia), vị đã thầy Pháp và vì thê không bao giờ nhận một 
vị đạo sư nào khác ngoài Đức Phật. 

18. Ông này là một người Bà-la-môn có quyên lực, là người 
cai trị Opasada, một lãnh địa thuộc vương quôc Kosala đã được 
vua Pasenadi ban cho ông Bà-la-môn này. 

19. Rõ ràng đây là tên bộ tộc của Kãpathika. 

20. Đây là những vị Thánh cô sơ mà người Bảà-la-môn xem 
như là những tác giả đã nhận được cảm hứng siêu phàm đê việt ra 
các bài thánh ca Vệ-đà. 


PHẢN CHÚ THÍCH 513 


21. Trong tiếng Päli: saddhã (niềm tin), ruci (sự chấp nhận), 
anussava (uyên thống khẩu truyền), äãkãraparivitakka (nhận 
thức qua lý luận), difthinijjjhãnakkhanti (chấp nhận sau khi cân 
nhắc). Về năm cơ sở để đi đến niềm tin, hai cơ sở đầu tiên có vẻ 
như trước hết là dựa vào cảm tính, cơ sở thứ ba là sự chấp nhận 
truyền thông mà không cân thắc mắc, và hai cơ sở cuối cùng trước 
hết thuộc về luận lý hoặc nhận thức. 


22. Thật không đúng để người này đi đến kết luận như vậy, 
bởi vì bản thân ông không chắc chắn về sự thật của niềm tin của 
mình, nhưng chỉ chấp nhận nó trên một cơ sở là không có gì chắc 
chăn cả. 


23. Saccanurakkama: hoặc sự bảo đảm chân lý, sự bảo vệ 
chân lý. 


24. Saccanubodha: hoặc sự thức tỉnh chân lý. 


25. Trong loạt bải này, “vị ấy cứu xét kỹ lưỡng” (øieri), theo 
luận giải Trung Bộ Kinh, nghĩa là vị ấy nghiên cứu các pháp như 
là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là giai đoạn thiền quán. “Áp 
dụng ý chí” (wssahazi) và “nỗ lực” (padahafi) có vẻ mang ý nghĩa 
giống nhau. Chúng ta có thê hiểu từ thứ nhất như là nỗ lực đưa đến 
tuệ giác, và từ thứ hai như là nỗ lực từ tuệ giác đưa đến giác ngộ 
siêu việt. Bước cuối cùng mang ý nghĩa bởi nhóm từ “vị ấy tự thân 
nhận thức chân lý tối thượng.” Chân lý tối thượng (øaramasacca) 
tức là Niết-bàn. 

26. Trong lúc việc “khám phá chân lý” (saccanubodha) trong 
ngữ cảnh này có vẻ mang ý nghĩa là chứng đắc quả Dự Lưu, đạt 
đến chân lý cuối cùng (saccanuppzrii) phải có ý nghĩa là chứng quả 
A-la-hán. Cần ghi nhận rằng đạt đến chân lý cuối cùng không phải 
có được nhờ bất cứ biện pháp mới nào, nhưng chỉ là qua sự phát 
triển lặp lại nhiều lần các chi phần đưa đến khám phá chân lý. 


27. Luận giải Trung Bộ Kinh: Những người Bả-la-môn tin 
rằng chính họ là con cháu sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, người 
Sát-đế-ly (kha/riya) sinh ra từ ngực, người Phệ-đà (vessz) sinh ra 
từ bụng, người Thủ-đà-la (s22) sinh ra từ chân, và Chiên-đà-la 
(sœman4g) sinh ra từ gót chân của Phạm Thiên. 


514 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


CHƯƠNG IV. HẠNH PHÚC THẦY RÕ NGAY 
TRONG HIỆN TẠI 


1. Như là tiêu chuẩn của một vị Chuyên luân Thánh vương, 
Giáo pháp không phải là lời dạy của Đức Phật nhưng là qui luật 
đạo đức về công băng và chánh trực, trên căn bản đó vị vua chánh 
trực cai trỊ vương quôc của mình và đạt được chủ quyền trên thế 
giới. Theo hình tượng học Ấn Độ, bánh xe (cak#a) là biểu tượng 
của chủ quyên trong cả hai lãnh vực vật chất và tâm linh. Người 
cai trị thế giới nhận ngôi vua khi “bánh xe báu” (cakkararana) xuất 
hiện trước mặt (xem Kinh Văn IV, 6 (Š); bánh xe báu có mặt như 
một biểu tượng của sự cai trị của nhà vua. Cũng giống vậy, Đức 
Phật chuyên bánh xe Pháp, vả không người nào trên thế giới có 
thể quay ngược nó được. 


2. So sánh với tiếng hét của chư Thiên vào đoạn cuối của 
Kinh Văn II, 5. 


3. Gia chủ Nakulapita và bà vợ Nakulamatä là những người 
đệ tử tại gia có lòng tin hàng đầu đối với Đức Phật. Xem cuốn 
Những VỊ Đại Đệ Tứ Của Đức Phát, do Nyanaponika và Hecker 
biên soạn, tr. 375-78. 

4. Anathapindika (Cấp-cô-độc) là vị đệ tử tại gia hàng đầu về 
hạnh bố thí hộ trì Đức Phật. Xem cuốn Những Vị Đại Đệ Tử Của 
Đức Phát, do Nyanapontka và Hecker biên soạn, ch 9. 


5. Dãsi: nghĩa đen là 'nữ nô lệ. Rất may là trong các xã hội 
thời Đức Phật, lời khuyên nghị này không được xem là quan trọng, 
và ba mẫu đầu tiên về người vợ lý tưởng được chú trọng hơn. 


6. Visãkhã (Tỳ-xá-khư) là nữ đệ tử tại gia hàng đầu về hạnh 
bó thí hộ trì Đức Phật. Đông Viên (the Eastern Park) là tu viện 
bà đã xây để cúng dường Đức Phật ở khu vực phía đông thành 
SãvathI. 

7. Lập luận này là để bác bỏ lời tuyên bố của những người 
Bà-la-môn rằng họ sinh ra từ miệng của Phạm Thiên. 


8. Yona có lẽ là thuộc địa Bactria của Hy Lạp, trong nước 


PHẢN CHÚ THÍCH 515 


Afghanistan và Pakistan hiện đại. Người Hy Lạp sinh sống và 
cai trị ở đây sau những cuộc chính phục của Đại đê Alexander. 
Kamboja có lẽ ở phía tây bắc “Nước Miên Trung” của Ấn Độ. 


9. Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) lên cầm quyền băng cách giết 
vua cha, vị vua đức hạnh BimbIsära (Tần-bà-sa-la), một vị vua 
thuần thành hộ trì Đức Phật, người đã chứng quả Dự Lưu, cấp bậc 
giải thoát đầu tiên. Vua Ajãtasattu sau đó hối hận vì hành động 
đại nghịch của mình, và sau khi nghe Đức Phật giảng bài kinh 
Sammannaphala (Trường Bộ Kinh 2), đã trở thành đệ tử của Ngài. 
Liên quốc VajjTan, phía bắc của Magadha, ở bên kia sông Hằng, 
gồm có Licchavi của Vesälï và Vedehi (thuộc Videha - quê mẹ của 
AJãtasattu), thủ đô là Mithila. 


10. Uposaiha (Ngày trai giới / Bốồ-tát) là những ngày trai 
giới tôn giáo trong âm lịch của Ấn Độ. Ngày này đúng vào ngày 
răm (ngày thứ 15 của tháng), và ngày mười bốn hay rằm (giữa 
tháng), hoặc là hai ngày trăng khuyết. Lễ Bó-tát vào ngày thứ 15 
được đề cập ở đây có lẽ thuộc lễ Bồ-tát ngày rằm. 


11. Tôi sửa lại một lỗi trong bản dịch của Walshe ở đây. 
Walshe đã dịch như thể là những Sa-môn và Bà-la-môn đức hạnh 
phải đến gặp nhà vua để xin hướng dẫn về những thiện pháp và 
bắt thiện pháp. Tuy nhiên, trong kinh văn tiếng Päli, rõ ràng chính 
nhà vua phải đi đến gặp các Sa-môn và Bà-la-môn đức hạnh đề 
xin họ hướng dẫn. 

12. Yathäbhuttan ca bhunjatha. Theo nghĩa đen tiếng Päli là 
“hãy ăn thực phâm ấy như người ta đã ăn”, nhưng điều này hình 
như là ngụ ý. Walshe dịch là “Hãy ăn có chừng mực” không thể 
đúng trong trường hợp nảy. 


13, Purohita. Ông ấ ấy là một người ; Bà-la-môn phục vụ như là 
người cô vấn về cả các vẫn đề thế tục lẫn tâm linh. 


CHƯƠNG V. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐỀN 
TÁI SANH TỐT ĐẸP 


l. Câu này trong tiếng PAli là: Cefanãä 'ham bhikkhave 
kammam vadami, cefayiva kammam karoti kaãyena vacãya 


516 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


manasa (Tăng Chì BK THI, tr. 415). 


2. Sự khác biệt hình như được rút ra từ văn học kinh điển, 
nhưng trong các bài luận giải điều này được củng cô mạnh hơn 
thành việc ấn định rõ giới hạn giữa ba loại quả mà nghiệp có thể 
mang lại. 


SÀ Đê phân biệt giữa hai loại chánh tri kiến này, xem Trung 
Bộ Kinh số 117 (không được đưa vào trong hợp tuyên này). Theo 
thuật ngữ của các nhà luận giải tiếng Päli, ngay cả tuệ giác về Ba 
Pháp Ấn (vô thường, khổ và vô ngã) và tri kiến về tính duyên sinh 
của lý Duyên khởi cũng vẫn còn thuộc về thế gian (Iokiya) bởi vì 
đôi tượng của chúng là những pháp thế gian. Trong hệ thông thuộc 
về luận giải, chỉ có nhận thức trực tiếp về pháp vô vi, tức Niết-bàn, 
là được xếp vào loại chánh tri kiến siêu xuất thế gian. Tuy nhiên, 
ở đây tôi dùng từ ngữ “vượt thoát thế gian” và “siêu việt thê gian” 
(lokuitara) trong nghĩa rộng hơn, như là sự hiểu biết và tri kiến (và, 
rộng hơn nữa, cho tất cả mọi tu tập) hướng đến sự vượt thoát thế 
ø1an. 


4. Đề có cuộc thảo luận đầy đủ hơn về nền tảng tâm lý của vũ 
trụ học trong Phật giáo Nguyên thủy, xem cuôn Những Nên Tảng 
Của Phật Giáo, của Gethnm, tr. 119-26. 


5. Theo đó, tiếng Päli tương đương là, đasa akusã kammapathä 
và dasa kusã kammapathä Trong các bộ Nikãya, từ ngữ sau xuất 
hiện trong Tăng Chi BK V, tr. 57; cả hai từ ngữ xuất hiện trong 
Trường BK II, tr. 269. 


6. Các kinh văn xuất hiện vào khoảng thời gian sau các văn 
bản kinh xưa cổ nhất có thêm một cõi dữ thứ tư, là cõi A-tu-la 
(asura). Trong các bản kinh xưa cổ, A-tu-la được mô tả như những 
chúng sanh rất to lớn hung dữ tham gia vào những cuộc xung đột 
triền miên với chư Thiên, nhưng không được chỉ định một cõi 
sông riêng. Vì điều kiện sống của họ, như được mô tả trong kinh, 
khó có thể gọi là khốn khổ không chịu đựng được, các nhà luận 
giải nhận diện những nhóm A-tu-la tạo thành một cõi dữ thứ tư - 
không phải là những A-tu-la đang xung đột với chư Thiên - giống 
như một loại chúng sanh trong cõi của những vong linh khốn khổ. 
Không cần phải nói, bức tranh về các cõi xuất hiện khác biệt của 


PHẢN CHÚ THÍCH 517 


các A-tu-la được xem là khá mập mờ: nếu họ là những chúng sanh 
đang xung đột với chư Thiên, thì họ không thể được mô tả như 
đang sống trong cõi khôn khổ; và nếu họ là một loại chúng sanh 
trong thế giới vong linh khốn khô, thì không có lý do gì để xem họ 
thuộc về một cõi riêng biệt. 

7. Ở đây tôi mô tả cảnh giới tái sanh tương ứng với Tứ thiền 
theo như triết lý về vũ trụ học của Phật giáo Nguyên thủy. Các 
trường phái Phật giáo thời kỳ sơ khai - dựa trên những kinh văn 
đồng hành với các bộ Nikãya - phân chia lãnh vực của các cảnh 
giới Tứ thiền hơi khác biệt. 

8. Cộng đồng các vị Thánh đệ tử gồm có bốn cặp, những vị 
đang đi vào bốn Thánh đạo và những vị đã đắc bốn Thánh quả. 


9. Subhakinhã deva. Đây là chư Thiên cư ngụ ở tầng tái sanh 
cao nhât tương ứng với Tam thiên. 


10. Tăng Chi BK 4: 235 giải thích điều này như là phát triển 
Bát Thánh đạo; Tăng Chi BK 4:236, như là phát triển Thất Giác 
Chỉ. 


11. Đây là quan điểm đạo đức của chủ nghĩa hư vô duy vật 
không công nhận có tái sanh và nghiệp quả. “Không có gì được 
cho” nghĩa là không có kết quả của bố thí; “không thế giới này, 
không thế giới khác” nghĩa là không có tái sanh vào đời này hay 
đời sau; “không mẹ, không cha” nghĩa là không có kết quả về cách 
hành xử tốt hay xấu đối với cha mẹ. Các câu nói về Sa-môn và Bà- 
la-môn phủ nhận sự hiện hữu của chư Phật và các bậc A-la-hán. 


12. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng: “Chư Thiên cõi 
Quang Thiên không phải là một tầng trời riêng biệt, nhưng là một 
tên gọi chung cho cả ba tầng trời tiếp theo; cũng vậy đối với chư 
Thiên cõi Tịnh Thiên. 

13. Cần ghi nhận rằng trong lúc “cách hành xử theo đúng 
Chánh pháp” như được mô tả trong kinh là một điều kiện cần thiết 
để tái sanh vào các cõi Thiên và để đoạn diệt các lậu hoặc, đây 
không có nghĩa là một điều kiện đầy đủ. Tái sanh vảo cõi Trời bắt 
đầu bằng chư Thiên của cõi Trời Phạm Thiên đòi hỏi chứng được 
các tầng thiền sắc giới; tái sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên đòi hỏi 
chứng được quả Bắt Lai; tái sanh vào các cõi Trời vô sắc đòi hỏi 


518 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


chứng được các tầng thiền vô sắc, và đoạn tận các lậu hoặc đòi hỏi 
thành tựu trọn vẹn Bát Thánh đạo cho đên con đường chứng đặc 
quả A-la-hán. 


14. Luận giải Trung Bộ Kinh: Nếu nghiệp sát sanh trực tiếp 
xác định kiểu tái sanh, có lẽ nghiệp này sẽ đưa đến tái sanh vào cõi 
dữ. Nhưng nếu một nghiệp thiện đưa đến tái sanh vào cõi Người 
- và tái sanh vào cõi Người luôn luôn là kết quả của thiện nghiệp 
- thì nghiệp sát sanh sẽ hoạt động theo một kiểu trái ngược với 
cách hoạt động của kiêu tái sanh đo nghiệp, bằng cách tạo ra nhiều 
loại tình huống xấu có thể đưa đến cao điểm là chết yêu. Nguyên 
tắc này cũng áp dụng cho những trường hợp tiếp theo trong đó 
ác nghiệp chín muôi trong cõi Người: trong mỗi trường hợp, ác 
nghiệp tương tác với thiện nghiệp đưa đến tái sanh vào cõi Người 
bằng cách tạo nên một kiểu bất hạnh đặc biệt đối với nghiệp ấy. 


15. Trong trường hợp nảy, thiện nghiệp do không sát sanh là 
trực tiếp đưa đến việc tái sanh hoặc vào cõi Thiên hoặc được tuôi 
thọ trong cõi Người. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả đoạn 
nói về việc chín muỗi của thiện nghiệp. 

16. Điều này có nghĩa là hành động bố thí chưa đủ để đạt 
được kết quả mong muốn. Hành động này cần được giới hạnh 
thanh tịnh hỗ trợ. Vì đối với người luôn luôn có cách hành xử 
thiếu đạo đức thì bó thí không đủ đề mang lại một cuộc tái sanh 
thuận lợi. 


17. Điều này được nói vì tái sanh vào cõi Phạm Thiên - và 
vào những cõi khác trong sắc giới - đạt được qua chứng đắc các 
tầng thiền sắc giới, điều này đòi hỏi phải chế ngự tham dục. 


18. Vào ngày lễ Bồ-tát. 


19. “Đúng thời” để ăn, theo giới luật của tu viện và ngày 
Bồ-tát, là khoảng giữa bình minh và 12 giờ trưa. Sau buổi trưa, 
những thức ăn loại cứng cũng như một vài thức ăn lỏng bổ dưỡng 
(như sữa) là không được phép ăn. Nước trái cây, nước ngọt, trà, 
trà dược thảo, và những thứ nước uống khác thì được phép uống. 


20. Đây là những tiểu bang thuộc tiểu lục địa Ân Độ và 
những vùng phụ cận. 


PHẢN CHÚ THÍCH 519 


21. Luận giải Trung Bộ Kinh: giải thích hành động giới hạn 
như là nghiệp thuộc về dục giới (kãmưnãvaraca). Đôi nghĩa lại 
là hành động không giới hạn hay vô lượng, như là, những chứng 
đắc các tầng thiền sắc giới vả vô sắc ĐIỚI. Trong trường hợp này, 
brahmavihara được dự định phát triển đến mức đạt đến các tầng 
thiền. Khi một tầng thiền sắc giới hoặc vô sắc giới đã đạt được, một 
nghiệp thuộc cõi dục giới không có cơ: hội để trồ quả. Thay vào 
đó, nghiệp thuộc về sắc giới hoặc vô sắc giới vượt thắng nghiệp 
dục giới và trổ quả của chúng. Một Đzahmavihära đã chứng đắc 
đưa đến tái sanh ở cõi Phạm Thiên. 


22. Một “người đạt được chánh tri kiến” (ditthisampanna 
puggaia) là một bậc Dự Lưu. Bậc Dự Lưu và những vị chứng đặc 
quả vị cao hơn sẽ được thảo luận trong Chương X. 


23. Độc Giác Phật là một vị, giỗng như Đức Phật Chánh 
Đăng Giác, đã chứng đắc giác ngộ mà không qua sự hướng dẫn 
của một vị thầy nào, nhưng không giống Đức Phật ở chỗ là không 
thê hướng dẫn người khác đi đến giác ngộ. Theo truyền thống các 
luận giải, vị Độc Giác Phật không xuất hiện trong khi có giáo pháp 
của một vị Phật Chánh Đăng Giác đang tôn tại trong thế gian, mà 
chỉ có mặt trong khoảng thời gian chưa có sự xuất hiện của chư 
Phật. 


CHƯƠNG VI. TÂM NHÌN THÂM SÂU 
VỀ THẺ GIỚI 


1. Luận giải Trung Bộ Kinh: “Hiểu biết trọn vẹn” (parinñña) 
ở đây có nghĩa là vượt qua được (samafikkama) hay từ bỏ (pahäãma). 
Các du sĩ ngoại đạo đồng hóa hiểu biết trọn vẹn về các dục lạc 
giác quan với Sơ thiên, hiểu biết trọn vẹn về sắc với cõi vô sắc 
[các cảnh giới vô sắc tương ứng với những chứng đắc các tầng 
thiền vô sắc], và hiểu biết trọn vẹn về cảm thọ với cõi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng [một cảnh giới trong đó mọi tưởng tạm thời ngưng 
hoạt động]. Trong lúc đó, Đức Phật mô tả sự hiểu biết trọn vẹn về 
các dục lạc giác quan như là con đường đưa đến chứng quả Bắt 
Lai, và hiểu biết trọn vẹn về sắc và thọ như là con đường đưa đến 
chứng quả A-la-hán. 


520 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


2. Cân ghi nhận răng trong lúc những nguy hiêm trước đây 
vê các dục lạc giác quan được gọi là “đại khô uân trong đời hiện 
ại”, khô đau này được gọi là “một đại khô uân trong đời sau.” 


3. Vohärasamucchheda. Vohära có thể mang nghĩa là các 
thương vụ, một chức danh, lời nói và dự định. Luận giải Trung Bộ 
Kinh nói rằng tất cả bốn nghĩa ấy đều có liên hệ với nhau, vì ông 
ây nghĩ rằng ông ta đã từ bỏ các thương vụ, chức danh, lời nói và 
dự định của một gia chủ. 


4. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích “xả đa dạng, dựa trên 
sự đa dạng” như là liên quan đên năm dục, “xả hợp nhât dựa trên 
sự hợp nhât” như là dựa vào Tứ thiên. 


5. Mãpandiya là một người theo triết thuyết của chủ nghĩa 
khoái lạc, cho rằng người ta phải cho phép ngũ căn hưởng thụ khoái 
lạc từ những đối tượng của chúng. Ông ta chỉ trích Đức Phật đã chủ 
xướng việc hộ trì và chế ngự các căn. Đức Phật sắp sửa chứng minh 
sự sai lầm trong việc hưởng thọ dục lạc giác quan. 


6. Luận giải Trung Bộ Kinh chú thích từ ø”„zrisa, “không 
phải nam giới”, có nghĩa là tất cả những người ấy đều là nữ giới. 
Không chỉ là những nhạc công, mà tất cả các chức vụ trong cung 
điện, kể cả người gác công, đều do phụ nữ nắm giữ. Phụ vương 
của ngài đã cung cấp ba tòa lâu đài cho ngài và một đoàn phụ nữ 
bao quanh ngài với hy vọng giữ chân ngài với cuộc sống thế tục và 
làm xao lãng những ý tưởng của ngài về việc xuất gia. 

7. Luận giải Trung Bộ Kinh: Điều này nói về việc chứng quả 
A-la-hán dựa trên Tứ thiên. 


8. “Rừng Hoan Lạc” trong cõi Trời Ba Mươi Ba. 


9, Thành ngữ viparitasañna đề cập gián tiếp đến “tri giác 
sai lầm” về việc xem là vui đối với những gì thật sự là khổ. Tăng 
Chi BK 4:49 nói đến bồn tri giác sai lầm: xem những gì bắt tịnh là 
tịnh, những gì vô thường là thường, những gì là khổ là vui, những 
gì là vô ngã là ngã. Những dục lạc giác quan là khổ bởi vì chúng 
làm khởi sinh những phiền não khổ đau và bởi vì chúng mang lại 
những quả khổ trong tương lai. 


10. Ở đây, những gì có ý muốn nói về tà kiến (micchä di/hi) 


PHẢN CHÚ THÍCH 521 


là những quan điểm phủ nhận các nên tảng của đạo đức, nhất là 
những quan điêm phủ nhận nguyên lý nhân quả đạo đức hay hiệu 
quả của nô lực ý chí. 


11. Sống trong rừng và theo đúng các điều kiện của Sa-môn 
khổ hạnh như đã được Đức Phật cho phép. Tương Ưng BK nói 
rằng một số trong các vị đó là bậc Dự Lưu, một số là bậc Nhất Lai, 
một số là bậc Bất Lai. Không có vị nào là vô văn phàm phu, cũng 
không có vị nào là bậc A-la-hán. 


12. Điểm này có nghĩa là chứng quả A-la-hán. 


CHƯƠNG VII: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 

1. Trong số mười quan điểm này, các quan điểm nuôi dưỡng 
những ý tưởng vệ thế giới (/oka) cũng ngụ ý nuôi dưỡng những ý ý 
tưởng tương tự về cái ngã (a4). Như Vậy, cặp đầu tiên là phản đề 
của chủ thuyết thường hằng và chủ thuyết đoạn diệt. Quan điểm 
cho rằng linh hồn và thê xác giống nhau là của chủ thuyết duy vật, 
là một loại chủ thuyết đoạn diệt; quan điểm cho rằng linh hồn và 
thể xác là khác nhau thuộc chủ thuyết thường hằng. Quan điểm 
cho rằng Như Lai, một bậc giải thoát, vẫn tồn tại sau khi chết 
thuộc về chủ thuyết thường hằng; quan điểm cho răng Ngài không 
tồn tại sau khi chết thuộc về chủ thuyết đoạn diệt. Quan điểm cho 
rằng Như Lai cả tồn tại lẫn không tồn tại sau khi chết là một triết 
thuyết pha trộn kết hợp những ý tưởng của chủ thuyết thường 
hằng và chủ thuyết đoạn diệt; quan điểm cho rằng Ngài không tồn 
tại cũng không không tồn tại là thuộc về chủ thuyết hoài nghi hoặc 
chủ thuyết bất khả tri, là những chủ thuyết phủ nhận việc chúng 
ta có thể biết được điều kiện của Ngài sau khi chết. Tất cả những 
quan điểm này, theo tầm nhìn của Phật giáo, đặt ra một tiền đề cho 
rằng Như Lai hiện hữu như một cái ngã. Như vậy, những quan 
điểm ấy bắt đầu với một tiền đề sai lầm và chúng chỉ khác nhau 
ở chỗ chúng đặt số phận của cái ngã theo những cách khác nhau. 

2. Những người nào luôn tự hỏi về số phận của vị Tăng ấy, 
người hầu như đã từ giả Đức Phật đề đi tìm cách thỏa mãn tính tò 
mò của mình về các vấn đề siêu hình, sẽ nhẹ nhõm khi biết rằng 
trong lúc tuổi già, Mãluñkyãputta đã nghe một thời pháp ngắn của 


522 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Đức Phật về sáu căn, rồi tu ẩn cư và đắc quả A-la-hán. Xem Tương 
Ưng BK 35:95. 

3. Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) là người em bà con đây tham 
vọng của Đức Phật, người đã âm mưu giết Đức Phật đề lãnh đạo 
Tăng đoàn. Khi âm mưu ấy thất bại, ông ta bỏ đi và có gắng thiết 
lập tông phái của riêng mình để lãnh đạo. Xem Nãnamoli, Cuộc 
Đời Đức Phật, tr. 266-269. 

4. Luận giải Trung Bộ Kinh: “Minh và pháp nhãn” ở đây nói 
đến thiên nhãn thông, khả năng có thê thấy được những hình sắc 
vi tế mà mắt người thường không thê thấy được. 

5. Câu dịch này theo mẫu tự Miến-điện và mẫu tự Tích- 
lan trong đó đọc là asammayavinokham trong câu trước, và 
asamayavimuffiyä trong câu này. Mẫu tự La-tinh hình như đã đọc 
sai từ sưmaya trong hai từ ghép, và từ /haãnam thay vì phải đọc là 
atthanam. Luận giải Trung Bộ Kinh dùng từ Pafisambhidãmagga 
để định nghĩa aszmayavinokkha (nghĩa đen là “không phải tạm 
thời”, hoặc “vĩnh viễn” giải thoát) như là bốn đạo lộ, bốn đạo 
quá, và Niết-bàn, và samayavinokkha (tạm thời giải thoát) như là 
chứng đắc Tứ thiền sắc giới và Tứ thiền vô sắc giới. Xem Trung 
BK số 122. 4. 

6. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng “tâm giải thoát bất 
động” (akuppa cefovimuffi) là quả A-la-hán. Như vậy “giải thoát 
vĩnh viễn” - như bao gôm tất cả bốn đạo lộ và bốn đạo quả - có tầm 
rộng lớn hơn là “tâm giải thoát bất động.” Tâm giải thoát này mà 
thôi được tuyên bồ là mục đích của đời sống phạm hạnh. 


7. Từ ngữ này có lẽ đã được mang ý nghĩa, có vẻ hơi vụng về, 
“để làm nhàm chán dục vọng”, hoặc “đề chấm dứt thèm khát.” 

8. Luận giải Tương Ưng Bộ Kinh: Khi còn một mình, Tôn 
giả Änanda suy nghĩ: “Việc tu tập này sẽ thành công đối với hành 
giả nào dựa vào thiện hữu tri thức và vào chính nỗ lực tinh cần của 
mình; như vậy một nửa tùy thuộc vào thiện hữu tri thức, một nửa 
tùy thuộc vào nỗ lực tinh cần của bản thân.” 


9. Vacchayana là tên bộ tộc của Pilotika. 
10. Xem Chú thích Chương V, số 19). 


PHẢN CHÚ THÍCH 523 


11. Tướng chung (»ữniza) là những phẩm chất nối bật của đối 
tượng mà khi nắm giữ thiếu tỉnh giác, có thể mang lại những ý tưởng 
phiền não; tướng riêng là những chỉ tiết thu hút sự chú ý của hành giả 
khi hành giả không hộ trì các căn. “Mong muốn và thất vọng” ngụ ý 
những phản ứng đối nghịch của ham muốn và chán ghét, bị thu hút 
và ghê sợ, đối với các đôi tượng của giác quan. 

12. Ở đây, thèm muốn (abhjjjha) đồng nghĩa với tham dục 
(kamacchanda), là chướng ngại thứ nhất trong năm triỀền cái. Toản 
bộ đoạn này nói đến việc vượt thắng năm triển cái. 


13. Vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận như vậy bởi vì các 
tầng thiền, cũng như tầng chứng đắc cao thượng tiếp theo không 
phải là giáo lý độc đáo của Phật giáo. 

14. Theo Luận giải Trung Bộ Kinh, việc này chỉ ra con đường 
siêu xuất thế gian. Vì đến thời điểm này, vị Thánh đệ tử vẫn chưa 
hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên vị này chưa đi đến kết luận về 
Tam bảo; thật ra vị này đang trong tiễn trình đi đến kết luận. Bài 
kinh chơi chữ về ý nghĩa của nhóm từ “đi đến kết luận” theo một 
cách có thể thực hiện được bằng tiếng Anh cũng như tiếng Päli. 

15. Theo Luận giải Trung Bộ Kinh: Điều này chứng tỏ rằng 
khi vị Thánh đệ tử đã chứng quả A-la-hán, và đã thành tựu hoàn 
toàn nhiệm vụ của mình, ngài mới đi đến kết luận về Tam bảo. 


CHƯƠNG VIII: TU TẬP TÂM 


1. Đây là những giai đoạn chứng đắc quả Dự Lưu, Nhất Lai, 
Bất Lai và A-la-hán. Xem Chương X. 

2. Xem, Tăng Chi BK 9:3 (IV 358) = Kinh Udãna 4:1 

3. Bản dịch của kinh cùng với luận giải và rất nhiều trích 
dẫn từ các tiểu mục luận giải có thể tìm thấy trong cuốn Con 
Đường Chánh Niệm (The Way of Mindƒfulness) của Soma Thera. 
Hai bài luận giải xuất sắc hiện đại, cũng bao gồm trong các bản 
dịch của kinh là, 7rái Từm Của Thiên Định Phật Giáo (The Heart 
oƒ Buddhist Meditation) của Nyanaponika Thera, và Tứ Niệm Xứ: 
Con Đường Trực Tiếp Đi Đến Giác Ngộ (Satipathana: The Direct 
Path to Realizafion), của Anälayo. 


524 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


4. Luận giải Tăng Chi BK: Khi thiền định được phát triển 
độc lập với thiền quán, việc này đưa đến sự trấn áp năm chướng 
ngại (triền cái), chướng ngại đầu tiên là tham dục, sẽ tiến đến cao 
điểm là “tâm cao thượng”” (adhiciffa) của các tầng thiền, với đặc 
điểm là không còn tham dục. Nhưng chỉ khi nào thiền định được 
phát triển song hành cùng với thiền quán mới có thể sinh khởi 
Thánh đạo, xóa bỏ được khuynh hướng ngủ ngầm (tùy miên) đối 
với tham dục (qua con đường đi đến quả Bắt Lai) và chấp thủ hiện 
hữu (qua con đường đưa đến quả A-la-hán). Luận giải Tăng Chi 
BK diễn dịch thiền định ở đây theo nghĩa thứ hai, xem như dựa 
vào câu cuối của bài kinh. 

5. Luận giải Tăng Chi BK: Chính là tuệ giác về con đường siêu 
xuất thế gian (maggsa-paffia) được ; phát triển. “Vô minh được đoạn 
diệt” là vô minh lớn nhất về gốc rễ của vòng sinh tử luân hồi. 


6. Quả vị A-la-hán thường được mô tả như là “tâm giải thoát 
khỏi mọi lậu hoặc, tuệ giải thoát.” Luận giải Tăng Chi BK giải 
thích “tâm giải thoát” (cefovimwii) như là định liên kết với quả vị 
A-la-hán, “tuệ giải thoát” (paññavimuzri) như là tuệ liên kết với quả 
vị A-la-hán. Luận giải Tăng Chi BK nói về “thiền chứng quả vị 
A-la-hán” (arahatta-phala-samapafii) là một trạng thái thiền định 
thâm sâu trong đó bậc A-la-hán trải nghiệm niềm an lạc của Niết- 
bản. 

7. Luận giải Tăng Chi BK: “Từ ngữ này nói đến một thiền 
giả đạt được thiền chỉ trước và sau đó thực hành thiền quán.” Các 
nhà luận giải gọi một thiền giả như vậy là người dùng định như 
là cỗ xe để tu tập (samatha-yanika). Xem Thanh Tịnh Đạo tr. S87; 
phần 18.3. 


8. “Con đường” đmagga) là đạo lộ siêu thế đầu tiên, tức là 
con đường đưa đến quả Dự Lưu. “Để phát triển con đường này”, 
theo Luận giải Tăng Chi BK, nghĩa là tu tập để chứng đắc ba đạo 
lộ cao hơn. Về bảy tùy miên, xem Chú thích Chương I, số 5. 

9. Luận giải Tăng Chi BK: “Từ ngữ này nói đến một người 
có khuynh hướng tự nhiên trước tiên đạt được thiền quán, rồi 
dựa trên thiền quán, đạt được thiền chỉ.” Trong văn học luận giải, 
việc này được gọi là hành giả dùng thiền quán làm cổ xe để tu tập 


PHẢN CHÚ THÍCH SIh) 
(vipassanäyänika). Xem Thanh Tịnh Đạo tr. 588; phần 18:4. 


10. Theo kiểu tu tập này, hành giả trước tiên chứng được 
Sơ thiền, và rồi sau khi xuất thiền, áp dụng thiền quán vào kinh 
nghiệm ấy; ví dụ, hành giả quán năm uân của Sơ thiền (sắc, thọ 
tưởng...) như là vô thường, bị ràng buộc bởi khổ và vô ngã. Rồi 
hành giả tiếp tục tiễn vào Nhị thiên và quán tầng thiền này với tuệ 
giác. Hành giả áp dụng tiến trình này với các tầng thiền khác cho 
đến khi chứng được quả Dự Lưu... 


11. Luận giải Tăng Chi BK nói rằng “dao động” (/ddhacca) 
sinh khởi ở đây như là một phản ứng đối với mười “biễn dạng của 
thiền quán” (wipassananipakkilesa) mà hành giả hiểu lầm là dấu chỉ 
của việc đạt đến đạo lộ. (Về các biến dạng của thiền quán, xem 
Thanh Tịnh Đạo tr. 633-638, phần 20:105-28). Tuy nhiên, có thê 

“sự đao động về giáo lý” là những phiền não do quá hăng say muốn 
chứng được Giáo pháp. Trạng thái lo âu tâm linh này, khi bỗng 
nhiên được giải quyết, đôi lúc có thê đột khởi một trải nghiệm tức 
khắc về giác ngộ. Xem câu chuyện của Bahiya Daruciriya trong 
kinh Udãna I: 10 là một ví dụ về điểm này. 


12. Luận giải Tăng Chị BK giải thích an định nội tâm như là 
nhập định (vd., nhập các tâng thiên), và tuệ giác cao thượng về các 
pháp như là tuệ tri thây rõ các hành. 


13. “Các hành” là những pháp hữu vi bao hàm trong năm 
uẩn. Về các uấn, xem Kinh Văn IX, 4 (1) (a)-(e). 


14. Luận giải Tương Ưng BK áp dụng sự phân biệt triết lý 
về ba loại vượt thoát đối với mỗi chướng ngại. Một loại vượt thoát 
chướng ngại bằng cách trấn áp nó qua nhập tầng thiền, một loại 
vượt thoát về một phương diện đặc biệt nào đó qua thiền quán; và 
một loại vượt thoát bằng cách đoạn trừ qua con đường xuất thê. 
Như vậy: (1) ¿ham đục bị trẫn áp qua Sơ thiền dựa trên tính bất tịnh 
của thân (asubha, xem Kinh Văn VINH, 8, 10) và được đoạn trừ 
qua con đường đưa đến chứng đắc A-la-hán (vì từ kãmacchanda 
ở đây được diễn đạt đủ rộng để bao gồm cả mọi thèm khát bất cứ 
một đối tượng nào, chứ không chỉ là dục vọng giác quan). (2) sân 
hận bị trân áp qua Sơ thiền dựa trên tâm từ bi và được đoạn trừ 
qua con đường đưa đến quả Bất Lai; (3) hôn trầm thụy miên (dật 


526 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


dờ buôn ngủ) bị trấn áp qua tri giác về ánh sáng (vd.: quán tưởng 
về một ánh sáng chói lòa, như mặt trời hay ánh trăng rằm) và được 
đoạn trừ qua con đường đưa đến chứng quả A-la-hán; (4) rao hối 
(bất an và hồi hận) bị trần áp qua định tâm, hối hận được đoạn trừ 
qua con đường đưa đến quả Bắt Lai và bá/ an được đoạn trừ qua 
con đường đưa đến chứng quả A-la-hán; và (5) nghỉ ngở bị trấn 
áp qua định nghĩa về các pháp (xem Thanh Tịnh Đạo, tr. 587-809, 
phần 18:3-§8) và được đoạn trừ qua con đường đưa đến quả Dự 
Lưu. 


15. Có ba “tà tư duy”, đối nghịch với chánh tư duy, là chỉ 
phần thứ hai của Bát Thánh đạo. Xem Kinh Văn VỊ, 2. 


16. Dhammavifakka. Luận giải Tăng Chi BK dùng từ này để 
chỉ “mười biến dạng của thiền quán”, nhưng hình như sẽ tự nhiên 
hơn khi hiểu điểm này như là suy nghĩ thái quá về Giáo pháp. 

17. Điều này nói đến những điều kiện sơ khởi đối với sáu 
thắng trí (abhiñfñ4) sẽ được mô tả ngay bên dưới. Điều kiện sơ khởi 
đối với năm thắng trí thuộc thê gian là Tứ thiền. Điều kiện sơ khởi 
đối với quả vị A-la-hán, là thắng trí thứ sáu, tức là tuệ giác. Chỉ có 
thắng trí này là siêu xuất thế gian. 


18. Luận giải Trung Bộ Kinh nói tâm cao thượng (adhicifa) 
là tâm của tám thiền chứng được dùng như là nền tảng của tuệ giác; 
tâm này được gọi là “tâm cao thượng” bởi vì nó cao thượng hơn 
thiện tâm bình thường của hành giả tu thập thiện. Năm “tướng” 
(nimita) có thê được hiểu như là những phương pháp thực tiễn 
để đoạn trừ vọng tưởng. Chúng chỉ nên được dùng khi các vọng 
tưởng kéo dài liên tục và gây trở ngại, vào các thời điểm khác, 
hành giả phải giữ vững đối tượng thiền tập ban đầu. 

19. Luận giải Trung Bộ Kinh: Khi các ý niệm tham dục khởi 
lên hướng đến các chúng sanh, “tướng khác” là hành thiền về 
bản chất bất tịnh của thân (xem Kinh Văn VHII, 8 -10); khi các ý 
niệm hướng đến bất động vật, “tướng khác” là sự chú tâm đến vô 
thường. Khi những ý niệm sân hận khởi lên hướng đến các chúng 
sanh, “tướng khác” là hành thiền về tâm từ; khi các ý niệm hướng 
đến bất động vật, “tướng khác” là sự chú tâm đến các giới (xem 
Kinh Văn VIIL, 8-12). Phương thuốc chữa cho các ý niệm liên 


PHẢN CHÚ THÍCH 527 


hệ đến vọng tưởng là sống dưới sự chỉ dạy của một bậc đạo sư, 
nghiên cứu Giáo pháp, tìm hiệu ý nghĩa, lăng nghe Giáo pháp và 
đặt câu hỏi vê những nhân duyên. 


20. Vitakka-sankhara- santhanam. Giải thích sankhara ở 
đây như là điều kiện, nhân duyên, hoặc gốc rễ. Luận giải Trung 
Bộ Kinh giải thích: từ kép này mang nghĩa “châm dứt nguồn gốc 
của ý niệm.” Việc này được thành tựu bằng cách đặt câu hỏi, khi 
một niệm bắt thiện khởi lên, hành giả phải hỏi rằng: “Nguồn gốc 
của ý niệm này là gì? Cái gì là nguyên nhân sinh ra nó?... Những 
câu hỏi như thế sẽ làm hạ giảm và cuối cùng sẽ cắt đứt dòng ý 
niệm bắt thiện. 

21. Tãdarammanam, nghĩa đen là “với người đó như là đối 
tượng,” Luận giải Trung Bộ Kinh: trước tiên, hành giả phát triển 
tâm từ hướng đến người đã nói với hành giả bằng một trong năm 
loại tà ngữ, sau đó hành giả hướng tâm từ đến tất cả chúng sanh, 
dùng cả thế giới làm đối tượng của tâm từ. 

22. Mahänãma là một người bà con gần với Đức Phật, một 
nhân vật nổi bật của bộ tộc Thích-ca. 


23. Nhóm từ “đắc quả” (ãgzfaphaia) và “hiểu Giáo pháp” 
(viãñãtasãsana) chỉ rõ rằng vị ấy hỏi về những cấp bậc hành thiền 
của một vị Thánh đệ tử với mức độ tối thiểu là bậc Dự Lưu. Tuy 
nhiên, những mức độ hành thiền ấy cũng có thê được thực hành 
với nhiều lợi lạc đối với người ở bất cứ trình độ nào, vì chúng tạm 
thời thanh lọc tâm hết những phiền não và đưa đến định tâm. 

24. Tôi đã lược bớt bài kinh, và liệt kê ở đây những cõi Thiên 
khác nhau. 

25. Câu văn tiếng Päli là: ekãyano ayam bhikkhave maggo. 
Hầu hết các dịch giả đã hiểu câu này như là một lời tuyên bố rằng 
Safipatthäna là con đường duy nhất. Vì vậy Soma Thera đã dịch là: 
“Này các Tỷ-kheo, đây là con đường duy nhất”, và Nyanaponika 
Thera dịch là: “Này các Tý-kheo, đây là con đường độc nhất.” Tuy 
nhiên, trong Trung Bộ Kinh, kinh số 12, tr. 37-42, ekãya magga cô 
ý nghĩa rõ ràng là “con đường chỉ đi một hướng mà thôi”, và nghĩa 
này có vẻ thích hợp nhất ở đây. Lý do đơn giản là Safipatthãna 
chỉ đi theo một hướng, đến chỗ “thanh tịnh hóa chúng sanh... và 


528 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 
chứng đặc Niêt-bản.” 


26. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng việc lặp lại chữ “quán 
thân trong thân” (kãye kayãnupassỉ) có mục đích xác định rõ ràng 
đối tượng quán chiếu và tách rời đối tượng này khỏi các đối tượng 
khác khiến có thể gây hoang mang. Như vậy, trong việc thực hành, 
thân phải được quán chiếu như thế; chứ không phải cảm thọ, ý 
tưởng hay cảm xúc của hành giả liên quan đến thân. Câu này cũng 
có nghĩa là thân phải được quán chiếu đơn thuần như là một thân, 
chứ không phải là một người nam, một người nữ, một cái ngã hay 
một sinh vật. Việc suy luận song song này cũng áp dụng với sự lặp 
lại trong ba đối tượng quán chiếu khác của Tứ niệm xứ. “Mong 
cầu và thất vọng”, theo luận giải Trung Bộ Kinh, bao hàm ý nghĩa 
tham dục và sân hận, là hai chướng ngại chính trong năm triển cái. 


27. Về câu trúc của bài kinh theo sau. 


28. Việc thực hành pháp Quán niệm hơi thở (anäpänasafi) 
không liên hệ đến một nỗ lực có chủ đích điều hòa hơi thở, như 
trong anna yoga, nhưng là một nỗ lực để giữ sự tỉnh thức liên 
tục vào hơi thở khi hành giả thở theo nhịp độ bình thường. Chánh 
niệm được thiết lập tại mũi hoặc môi trên, nơi nào mà tác động của 
hơi thở được cảm nhận rõ ràng nhất. Chiều dài của hơi thở được 
ghi nhận, nhưng không phải được điều khiển cô ý. 


Sự phát triển toàn bộ đề tải thiền tập này được giải thích 
trong Kinh Văn VỊII, 9. Một bài giải thích chỉ tiết về pháp Quán 
niệm hơi thở theo hệ thống luận giải có thể tìm thấy trong Thanh 
Tịnh Đạo, tr. 266-93, phần 8:145-244. Xem thêm một số tập hợp 
kinh do Nãnapoli dịch trong cuốn Pháp Quán Niệm Hơi Thở. 


29. Luận giải Trung Bộ Kinh, cùng với những bải luận 
giải tiếng Päli khác, giải thích rằng: “cảm nghiệm toàn thân” 
(sabbakayapatisamvedi) cô nghĩa là hành giả trở nên tỉnh giác về 
mỗi hơi thở vào và hơi thở ra qua các giai đoạn từ lúc bắt đầu, 
giữa và cuối. Sự giải thích này khó có thể đồng nhất với nghĩa đen 
của nghĩa gốc từ này, vốn chỉ có ý định diễn tả một sự tỉnh giác 
bao quát về toàn bộ thân. Cũng khó có thể thấy làm thế nào tiếp vĩ 
ngữ-pafisamvedi lại mang nghĩa “tỉnh giác”, tiếp vĩ ngữ này dựa 
trên động từ øaíisamwveđiri có nghĩa là “cảm nghiệm” hoặc “cảm 
giác”, có ngụ ý khác với từ “tỉnh giác.” 


PHẢN CHÚ THÍCH 529 


30. “Thân hành” (kayasankhara) được định nghĩa như là hơi 
thở vào và hơi thở ra trong bài kinh số 44 Trung Bộ Kinh, tr. 301 và 
Tương Ưng BK 41:6, tr. 293. Như vậy, như luận giải Trung Bộ Kinh 
giải thích, với sự phát triển thành công bước này, hơi thở của hành 
giả trở nên càng lúc càng nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an bình. 


31. Luận giải Trung Bộ Kinh: “nội thân”: quán hơi thở trong 
chính thân thể của hành giả. “Ngoại thân”: quán hơi thở xảy ra 
trong thân của người khác. “Nội thân” và “ngoại thân”: quán hơi 
thở trong chính thân thê của hành giả và quán hơi thở xảy ra trong 
thân của người khác, lần lượt thay đổi nhau, với sự chú tâm không 
đút đoạn. Sự giải thích tương tự cũng áp dụng cho việc lặp lại theo 
sau mỗi phần quán chiếu còn lại, ngoại trừ trong sự quán chiếu về 
thọ, tâm và pháp, sự quán chiếu ngoại thân phải được hiểu do suy 
luận, trừ trường hợp những người có năng lực thân giao cách cảm. 
Đối với những người không có năng lực thần giao cách cảm, họ 
cũng không thể quán chiếu trực tiếp hơi thở của người khác, ngoài 
việc quan sắt lồng ngực phông xẹp khi hít vào và thở ra, cho nên 
việc quán chiếu trong trường hợp này phải được hiểu do suy luận. 


32. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích rằng: bản chất sinh 
khởi (samudayadhamma) của thân có thê quan sát qua duyên khởi 
của nó từ vô minh, tham ái, nghiệp và thức ăn, cũng như sự sinh 
khởi từ mỗi giây phút của các hiện tượng vật chất trong thân. 
Trong trường hợp quán niệm hơi thở, một điều kiện cần thêm vào 
là bộ máy hô hấp sinh học. “Bản chất đoạn diệt” (vayadhamma) 
của thân được thấy trong sự đoạn diệt các hiện tượng của thân qua 
sự chấm dứt các nhân duyên, cũng như sự tan rã mau chóng các 
hiện tượng thuộc về thân. 


33. Việc hiểu biết về các tư thế của thân đề cập trong bài thực 
hành này không phải là kiến thức thông thường của chúng ta về 
hoạt động của thân, nhưng là một sự tỉnh giác kỹ càng, liên tục vả 
thận trọng về thân trong mọi tư thế, kèm theo sự quan sát có tính 
phân tích nhằm mục đích xóa tan vọng tưởng về một cái ngã như 
là người đại diện cho hoạt động của thân. 

34. Sampajañna, tỉnh giác, các bài luận giải phân tích thành 
bốn loại: (1) tỉnh giác về mục đích của hành động: (2) tỉnh giác 
về phương tiện thích hợp của hành giả để đạt được mục đích; 


530 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


(3) tỉnh giác về lãnh vực, nghĩa là, không từ bỏ đối tượng thiên 
tập trong công việc hằng ngày của hành giả; và (4) tỉnh giác về 
thực tại, tỉnh giác rằng đăng sau sinh hoạt của hành giả không có 
một cái ngã nào ở đó. Xem Con Đường Chánh Niệm (The Way oƒ 
Mindfuliness), của Soma, tr 60-100; và Trái Tim Ti hiển Định Phật 
Giáo (The Heart oƒ Buddhist Meditation), của Nyanaponmika, tr. 
46-55. 


35. Một bài giải thích chỉ tiết về pháp tu này, theo phương 
pháp luận giải, được tìm thấy trong Thanh Tịnh Đạo, tr. 239-266; 
phần §:42-144. Màng treo ruột là một sợi dây tế bào đa treo ruột 
non vào thành bụng. 


36. Bốn đại này là thuộc tính đầu tiên của vật chất - địa đại là 
chất cứng; thủy đại là chất kết dính; hỏa đại là sức nóng; và phong 
đại là sức ép hay sự căng phông. Để biết thêm chỉ tiết về việc quán 
chiếu các đại, xem Kinh Văn IX, 4 (3)(e). Về việc bình giảng, 
xem Thanh Tịnh Đạo tr. 347-72; phân 11:27-126. 


37. Từ ngữ “như thể là” (seyyathäpi) gợi ý rằng việc thiền 
tập quán chiếu này, và những bước tiếp theo, không cần phải dựa 
trên sự quan sát thực tế về một thi thể đang tan rã, nhưng có thể 
thực hiện qua trí tưởng tượng. “Cũng như thân này”, dĩ nhiên là 
chính thân của hành giả. 

38. Mỗi một loại thi thể đề cập ở đây, và ba loại bên đưới, có 
thể được dùng như một đề mục thiền tập riêng và tự đầy đủ; hoặc là 
toàn bộ có thê được dùng như một loạt ý tưởng lũy tiến tạo ấn tượng 
trong tâm về tính chất tạm bợ và không bền vững của thân. 


39. Thọ (vedana) mang ý nghĩa phẩm chất tình cảm của kinh 
nghiệm về thân và tâm. Hoặc vui, khổ, hoặc không khổ không vui, 
nghĩa là trung tính. Những ví dụ về sự đa dạng của các cảm thọ về 
“thân” hoặc “tâm' được tìm thấy trong Trung Bộ Kinh III, kinh số 
137, phần 9-15, tr. 217-19 đưới đề mục của sáu loại cảm thọ về vui, 
khổ và xả dựa trên đời sống tại gia và xuất gia. 


40. Những nhân duyên để cảm thọ sinh khởi và đoạn diệt 
cũng giống như đối với thân (xem chương VIII, số 32) ngoại trừ 
thức ăn được thay thế băng xúc chạm, vì xúc chạm là nhân duyên 
khởi sinh cảm thọ). 


PHẢN CHÚ THÍCH 531 


41. Tâm (cia) như là một đề mục quản chiếu nói đến trạng 
thải và mức độ tổng quát của thức. Vì thức tự nó là sự nhận biết 
đơn thuần về một đối tượng, phâm chất của bất cứ trạng thái tâm 
thức được xác định bởi những yếu tô tinh thần liên kết với nó, như 
là tham dục, sân hận, si mê hoặc đối tượng ngược lại của chúng. 


42. Những ví dụ về tâm đưa ra trong đoạn này phân biệt đối 
nghịch giữa tâm hành thiện và bắt thiện, tâm được tu tập và tâm 
không tu tập. Tuy nhiên, cặp đối nghịch “tâm chuyên chú” và “tâm 
tán loạn”, bao gồm hai tâm hành bắt thiện đối nghịch nhau, tâm 
trước là do hôn trầm và tâm sau là đo trạo hối. Luận giải Trung Bộ 
Kinh giải thích “tâm hoan hỷ” và “tâm vô thượng” là tâm thuộc 
về các thiền chứng (các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới), “tâm 
không hoan hỷ” và “tâm hữu hạn” là tâm thuộc về dục giới. Bài 
luận giải nói rằng “tâm giải thoát” phải được hiểu là tâm tạm thời 
và một phân được giải thoát khỏi các phiền não qua thiền quán hay 
nhập các tầng thiền. Vì việc thực hành Tứ niệm xứ thuộc vê giai 
đoạn đầu của đạo lộ, bài luận giải cho rằng thể loại tâm cuối cùng 
này không nên được hiểu như là tâm đã giải thoát qua chứng đắc 
những đạo lộ siêu xuất thế gian; tuy nhiên, có lẽ lời giải thích này 
không nên bị loại trừ. 

43. Những nhân duyên sinh khởi và đoạn diệt tâm cũng giống 
như những nhân duyên thuộc về thân, ngoại trừ thức ăn được thay 
thế bằng danh sắc, là nhân duyên sinh ra thức. 

44. Năm chướng ngại: là những trở ngại chính cho việc phát 
triển thiền chỉ và thiền quán. 

45. Xem Chú thích chương VIH, số 147. 

46. Về năm uần, xem phần 22, và Kinh Văn IX, 4 (1) (a)-(e) 

47. Nguồn gốc và sự đoạn diệt của năm uân có thê được hiểu 
theo hai cách: (1) qua duyên khởi và duyên diệt của chúng (xem 
Kinh Văn IX, 4 (1)(a); và qua sự sinh khởi, biến đôi và hoại diệt 
của chúng mà ta có thể nhận biết được. (xem Tương Ưng BK 
22:37-38). Hai cách này không phải loại trừ lẫn nhau nhưng có thê 
phân biệt được qua nhận thức. 

48. Về sáu căn xem Kinh Văn IX, 4 (2) (a)-(e). 


49. Kiết sử là tham dục (chandaräga) trói buộc các căn với 


532 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


đối tượng của chúng, xem Tương Ưng BK 35:232. 

50. Về các chỉ phần giác ngộ, xem Kinh Văn VỊIIL, 9. 

51. Các bài luận giải Pãli cho biết thông tin chỉ tiết về những 
điều kiện đưa đến sự thành tựu các chi phần giác ngộ. Xem, Con 
Đường Chánh Niệm (The Way oƒ Mindƒfulness) của Soma, tr.134- 
149. 


52. Bài kinh Đại Niệm Xứ (Mfahasafipatthana Suffa) trong 
Trường Bộ Kinh định nghĩa và giải thích chi tiết về mỗi chân lý 
trong Tứ diệu đê. Xem thêm Trung Bộ Kinh sô 141. 

23: Thắng trí (aãña) là tri kiến giải thoát của bậc A-la-hán. 
Quả Bât Lai (anagzm¿¿4) là sự chứng đắc quả vị Bật Lai. 

54. Từ phần này trở đi, bài kinh tương ứng chặt chẽ với phần 
hai của Kinh Quán Niệm Hơi Thở (4nãpãnasari Sa) (Trung BK 
118), phân đầu của kinh này là đoạn dẫn nhập đề giới thiệu những 
hướng dẫn về pháp quán niệm hơi thở. Bốn câu đầu tương ứng với 


đoạn nói vê “pháp quán niệm thân” trong Kinh Niệm Xứ nói trên. 


55. “Tâm hành” (ciasankhara) là trì giắc và cảm thọ; xem 
Trung BK 44, tr. 301 và Tương Ưng BK IV, 41:6-tr. 293. 


56. Thanh Tịnh Đạo tr. 289; phần 8: tr. 233: “Giải thoát tâm” 
khỏi những chướng ngại bằng Sơ thiên, và từ tổng số định lực ấy 
tiền lên chứng đắc những tầng thiền cao hơn liên tiếp nhau; và giải 
thoát tâm khỏi những nhận thức lệch lạc bằng tuệ giác phát sinh 
từ thiền quán. 

57. Thanh Tịnh Đạo tr. 290-291; phân 8: tr. 234-237: “Quán 
vô thường” (amiccämupassi) là quán chiếu năm uẫn là vô thường 
bởi vì chúng phải chịu sinh diệt và biến hoại, hoặc bởi vì chúng 
phải chịu tan rã trong một thời gian ngắn. Bốn câu này hoàn toàn 
nói về tuệ quán, không giống ba đoạn kia, có thể được giải thích 
theo cả thiền chỉ lẫn thiền quán. 


“Quán ly tham” (vữaganupass) và “Quán đoạn diệt” 
(nirodhänupassi) có thê được hiêu như là quán chiếu về sự hủy hoại 
và đoạn diệt của các pháp và như con đường xuất thế, đưa đến 
chứng đắc Niết-bàn khi tham dục đã lụi tàn và các hành chấm dứt. 
“Quán từ bỏ” (øarinissagganupassi) là từ bỏ hoặc đoạn trừ phiền não 


PHẢN CHÚ THÍCH 335 
bằng tuệ giác và nhập Niết-bàn qua chứng đắc đạo lộ. 


58. Luận giải Tương Ưng BK: C7? âm thật sự không hắn là 
cảm thọ, nhưng đấy là một tiêu đề của giáo lý. Ở đoạn nảy, trong 
câu đầu tiên, cảm thọ được nói đến một cách gián tiếp dưới tiêu đề 
về hân hoan (vốn không phải là một cảm thọ). Trong câu thứ hai, 
cảm thọ được nói đến trực tiếp như là hạnh phúc (lạc thọ). Trong 
câu thư ba và bốn, cảm thọ được bao gồm trong tâm hành. 


59. Luận giải Tương Ưng BK: Đã fhấy với trí tuệ, v.v... Ở 
đây, mong muốn” chỉ là chướng ngại thuộc về tham dục; và 
“thất vọng” ' chứng tỏ chướng ngại thuộc về sân hận. Bốn câu này 
được xác định bằng tuệ quán mà thôi. Hai chướng ngại này là hai 
chướng ngại đầu tiên của năm triên cái. Phần đầu là quán về các 
pháp thuộc về tâm. Như vậy, vị ấy nói điều này để cho thấy việc 
khởi đầu quán chiếu các pháp thuộc về tâm. Chữ “từ bỏ” nghĩa 
là tri kiến hướng đến việc từ bỏ, vd., hành giả từ bỏ nhận thức về 
“thường bằng cách quán “vô thường”. Với nhóm từ “đã thấy với 
trí tuệ,” hành giả trình bảy một loạt tuệ giác tiếp nối nhau như thế 
này: Với tuệ giác, hành giả thây tri kiến về từ bỏ bao gồm trong các 
tri kiến về vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ, vả điều này vị 
ây cũng thấy bằng một tuệ giác khác nữa. “Hành giả là người nhìn 
vạn pháp với tâm xả: hành giả được biết là đã nhìn tâm phát triển 
qua các giai đoạn với xả. [ Tiểu luận giải Tương Ưng BK giải thích: 
bằng cách không nỗ lực cũng như không kềm chế tâm qua các giai 
đoạn phát triển của thiên định thâm sâu. vốn đã tiến triển đúng đắn 
theo trung đạo], và bằng cách thê hiện như một sự hợp nhất [Tiểu 
luận giải Tương Ưng BK giải thích: vì không còn cần phải làm gì 
thêm nữa trong phương diện này khi tâm đã đạt đến nhất tâm] hành 
giả “nhìn đối tượng với tâm xả.” 

60. Safisambojjhanga. Bojjhanga là một từ kép gồm có 
Bodhi + anga. Trong Tương Ung BK V. 46:5, từ này được giải 
thích như là những chi phân ‹ đưa đến giác ngộ. Ba giai đoạn được 
dùng đề mô tả việc tu tập mỗi chi phần giác ngộ có thê được hiểu 
là dùng để diễn tả ba giai đoạn phát triển tiếp nối nhau. “Vị ấy 
khởi lên” nghĩa là bước khởi sinh ban đầu; “vị ấy phát triển” là 
bước thành tựu từ từ; và “sự phát triển đi đến chỗ hoàn mãn” là 
phát triển lên đến đỉnh cao. 


534 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


61. Trong Tương Ưng BK V. 46:2, tr ó6, “thức ăn” cho sự 
sinh khởi chỉ phần giác ngộ này được biết là phải thường xuyên 
chú tâm thận trọng vào những pháp thiện và bất thiện trong tâm 
thức, các tâm hành đáng chỉ trích hay không, cao thượng hay 
thấp kém, đen tối hay tươi sáng với các đối tượng tương ứng của 
chúng. Mặc dù chi phần giác ngộ này được nhận diện như là trí 
tuệ (añña), đoạn trên gợi ý răng chức năng ban đầu của trí tuệ ây 
là phân biệt các pháp thiện và bắt thiện trở nên rõ ràng trong thiền 
định thâm sâu. 


62. Sãriputta là một trong hai vị đại đệ tử chính của Đức 
Phật, là vị trí tuệ đệ nhất. Muốn biết tiểu sử của ngài, xem, Các Vị 
Đại Đệ Tử Của Đức Phật, của Nyanaponika và Hecker, ch.I 

63. “Cái làm ra tôi” (ahankãra) là chức năng của kiến chấp 
về một “cái ngã” “cái của tôi” (mamankara), là kiễn chấp về tham 
ái. Ngã mạn say rễ là ngã mạn “tôi là”(smimãna), như vậy “ngã 
mạn tùy miên” cũng chịu trách nhiệm về “cái làm ra tôi.” 


64. Cũng được biết như là ø6irodhasamaparii, chứng đắc sự 
tận diệt, đây là một thiền chứng đặc biệt được nói là chỉ các vị 
Bất Lai và A-la-hán mới đạt được. Như tên gọi gợi ý, sự chứng 
đắc này liên hệ đến việc chấm dứt hoàn toàn các chức năng về tri 
giác và cảm thọ, và theo các bài luận giải, cũng chấm dứt luôn cả 
ý thức và tất cả những yếu tổ liên hệ với thức. Đề biết thảo luận 
chỉ tiết về điểm này theo hệ thống các luận giải, xem Thanh Tịnh 
Đạo, tr. 702-9, ph 23:16-52. 


CHƯƠNG IX. CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 


1. Thật không may, sự liên kết giữa danh từ và động từ, rất 
rõ ràng trong tiếng Päli, đã mắt khi dịch danh từ pzññz là trí tuệ 
và động từ được dịch là “người hiểu.” Đề tránh điều này, một vài 
dịch giả đã chọn cách dịch từ pzØZa mà vẫn giữ được sự liên kết 
giữa danh từ và động từ, vd., là “tuệ trí” (Bhikkhu Nãnamoll) hay 
“kiến tri” (Thãnissaro Bhikkhu). 


2. Ví dụ, trong Tương Ưng BK 22;5, 35-99. 35; 160, 56:1 


3. Sự tương quan này thường thấy trong các bải luận giải khi 


PHÂN CHÚ THÍCH 535 
họ bình luận về công thức nảy. 
4. Cách diễn dịch của các bài luận giải rất chỉ tiết và có tính 
kỹ thuật cao, được tìm thây trong Thanh Tịnh Đạo, chương l7. 
5. Trong các bài luận giải tiếng Päli, hai yếu tô này của Niết- 
bàn được gọi là dập tắt phiên não kilesa-parinibbana, và dập tắt 
năm uân, khandha- parinibbana. 


6. Hai từ thật sự được rút ra từ hai ngữ căn khác nhau. 
Nibbura là quá khứ phân từ của nír + vr; vốn có một danh từ tương 
đương là øbb„i¡, được dùng như một từ đồng nghĩa với Nibbana. 
Nibbana là do hai từ nír + vã. 


7. Đề biết cường độ của ví dụ về đại dương, xem Tương Ưng 
BK44:1 


S. Patimokkha: là giới luật Tỷ-kheo qui định cách hành xử 
của một vị Tăng đã thọ đại giới. 


9. Luận giải Trung Bộ Kinh: Chánh tri kiến có hai phương 
diện: thuộc thế gian (/okiya) và siêu xuất thế gian (lokuttara). 
Chánh kiến thuộc thế gian lại cũng có hai mặt: quan điểm cho 
rằng nghiệp tạo nên quả, là quan điểm của cả Phật tử lẫn ngoại đạo 
và quan điểm theo đúng Tứ diệu đế, vốn là đặc thù của Phật giáo. 
Chánh kiến siêu xuất thế gian là tri kiến về Tứ diệu đế đạt được 
bằng cách thâm nhập vào bốn chân lý và chứng được đạo quả. Câu 
hỏi do ngài Sãriputta đặt ra liên hệ đến vị hữu học (sek;a) là vị đệ 
tử đang còn phải tu học ở cấp bậc cao. 


10, Có mười loại nghiệp bất thiện. Để biết thêm giải thích 
chỉ tiết, xem Kinh Văn V, 1 (2). Những hành động ngược lại, ngay 
bên dưới đây, là mười nghiệp thiện, xem chỉ tiết trong cùng bài 
kinh ấy. 

11. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích vị đệ tử hiểu bốn từ 
ấy qua Tứ diệu để như. thế này: tật cả mọi hành động (thiện hoặc 
bắt thiện) là chân lý. về khô; nguôn gốc của thiện và bất thiện là 
chân lý về nguôn. gốc của khổ; việc chấm dứt cả hai loại hành 
động là chân lý về sự diệt khổ; và Bát Thánh đạo là con đường 
thực hiện sự diệt khô ấy. Theo chiều hướng này, vị Thánh đệ tử 
đang tu tập một trong ba cấp độ trên đã được mô tả - vị này đã đạt 


536 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


đến chánh kiến siêu xuất thế gian nhưng chưa đoạn diệt được tất 
cả phiền não. 

12. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích rằng đoạn kinh nói 
về “vị ấy hoàn toàn từ bỏ mọi tham dục tùy miên” cho đến khi “vị 
ây chấm dứt khổ đau” là trình bày con đường tu tập để thành tựu 
đạo quả của vị Bất Lai và A-la-hán. Con đường tu tập của vị Bất 
Lai loại bỏ những tùy miên về tham dục và sân hận; con đường 
của bậc A-la-hán là loại bỏ những tùy miên vỆ quan điểm và ngã 
mạn “tôi là.” Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng câu “những tùy 
miên về quan. điểm và ngã mạn “tôi là” cần được hiểu theo ý nghĩa 
là tùy miên về ngã mạn cũng /ương fự như một quan điểm, bởi vì, 
giông như quan điểm về một cái ngã, nó bám chặt về khái niệm 

“+ôi là.” 


13. Thức ăn (ahara) ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng 
như là một điều kiện quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân. 
Đoàn thực là điều kiện quan trọng đối với cơ thể, xúc thực quan 
trọng đối với cảm thọ, tư niệm thực quan trọng đối với thức, và 
thức thực quan trọng đối với danh sắc, và trong tổng thể cơ cầu 
tâm sinh lý. Khát ái được gọi là nguôn gốc của thức ăn, vì khát ái 
trong đời sống quá khứ là nguồn gốc sự có mặt của cá nhân trong 
hiện tại, với sự tiếp tục tiêu thụ và lệ thuộc vào bốn thức ăn ây 
cho kiếp sống hiện tại. Để biết thêm về tập hợp một số bải kinh 
và luận có giải thích về các thức ăn, xem cuốn 7hấy Pháp, do 
Nyanaponika Thera biên soạn, tr. 211-28. 


14. Mười hai phần tiếp theo trình bày theo thứ tự đảo ngược, 
khảo sát từng nhân duyên trong lý Duyên khởi. Xem thêm Kinh 
Văn IX, 4 (4) (a)- (. 


15. Ba hình thức hiện hữu (5hava): ba cõi hiện hữu. Trong 
công thức của lý Duyên khởi, “hiện hữu” vừa có nghĩa là cõi tái 
sanh, và cũng có nghĩa là các loại nghiệp đưa đến tái sanh trong 
các cõi ấy. Nghĩa đầu tiên được biết như là “hiện hữu do tái sanh” 
(upapaffibhava), và nghĩa thứ hai như là “hiện hữu do nghiệp” 
(kamma abhava). 


16. Giới cắm thủ (siabbafupadäna) là bám chấp quan điểm 
cho rằng sự thanh tịnh có thể đạt được bằng cách chấp nhận một 


PHẢN CHÚ THÍCH 537 


SỐ qui định bề ngoài hoặc tuân thủ một SỐ giới cấm nào đó, đặc 
biệt là các kỷ luật tự giác của Sa-môn khổ hạnh; chấp thủ vào giáo 
lý về một cái ngã (a/avãdupadäna) là giữ quan điểm này hoặc 
quan điểm kia về một cái ngã xuất phát từ thân kiến (đặc biệt hãy 
xem bài kinh Brahmajala Sutfta, Trường Bộ Kinh 1); kiến chấp 
(ditthupadäna) là chấp thủ vào bất cứ một quan điểm nào khác 
(hơn là một trong hai quan điểm đã liệt kê riêng biệt). Bám chấp 
vào bất cứ hình thức biến thái nảo của quan điểm ấy làm vững 
mạnh khát ái, vốn là nhân duyên của kiến chấp. 

17. Sắc pháp ái (dhammatanh3) là lòng khát ái tắt cả các đối 
tượng của tâm thức ngoại trừ các đôi tượng thuộc năm loại thức 
về giác quan. Ví dụ như là khát ái liên kết với trí tưởng tượng và 
ảnh tượng tinh thần, với những ý tưởng trừu tượng và sự thỏa mãn 
về mặt tri thức, v.v.. 


18. Xúc (p»assa) là sự tiêp xúc của các nội căn, ngoại căn 
(trân) và thức. 


19. Từ nãmarñpa là từ có nguồn gốc trước khi Phật giáo xuất 
hiện. Từ này được dùng trong sách Áo Nghĩa Thư (Upanisad) để 
trình bảy những biểu hiện khác biệt của Phạm Thiên, là thực tại 
nhất nguyên xuất hiện dưới sự giả dạng của đa nguyên; Phạm 
Thiên được hiểu theo các căn như là những xuất hiện đa dạng của 
sắc (rñpa); Phạm Thiên được hiểu theo ý niệm qua nhiều tên gọi 
hay khái niệm là đanh (nãma). Đức Phật đã dùng từ ngữ này và 
cho nó một ý nghĩa theo hệ tư tưởng của Ngài. Từ đó đanh và sắc 
được hình thành, là các mặt tinh thần và thể chất của một hiện hữu 
cá nhân. 


Trong hệ tư tưởng Phật giáo, rz„ø»a được định nghĩa như là 
tứ đại và các sắc pháp xuất phát từ tứ đại. Sắc vừa là bên trong 
của con người (thân với các giác quan) và bên ngoài (thế giới vật 
lý). Các bộ Nikaya không giải thích các biến thái của sắc (Iipadaya 
rñpa), nhưng Vi Diệu Pháp phân tích sắc thành hai mươi bốn loại 
hiện tượng vật chất thứ yêu, bao gồm vấn đề nhạy cảm của năm 
giác quan và bốn trong năm đối tượng của giác quan (đối tượng 
xúc chạm được nhận diện với ba trong bốn tứ đại - đất, lửa, và ĐIÓ 
- mà mỗi đại phô bày các tính chất có thể xúc chạm được). 


Mặc dù tôi dịch nữma là danh, điêu này không nên hiệu quá 


538 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


sát với nghĩa đen của từ này. NZzna là một tập hợp của nhiều yếu 
tố tỉnh thần liên hệ đến nhận thức: thọ, tưởng, hành, xúc, và chú 
tâm (vedanä, saññã, cetanä, phassa, manasikãra). Những yếu tô này 
có lẽ được gọi là “danh” bởi vì chúng đóng góp vào sự định danh 
về mặt khái niệm của các đối tượng. Cần ghi nhận rằng trong các 
bộ Nikãya, danh sắc (nãmaripa) không bao gồm thức @wiññãna). 
Thức là nhân duyên của danh sắc, vì thế cả hai đều lệ thuộc lẫn 
nhau. (xem Kinh Văn HH, 3 (3)). 


20. Tâm thức (manoviññãna) gồm có tất cả các thức ngoại 
trừ năm loại thức về giác quan vừa được đề cập. Nó bao gồm ý 
thức về những ảnh tượng tinh thần, các ý tưởng trừu tượng, và các 
tâm hành bên trong, cũng như ý thức phản ảnh trên các đối tượng 
giác quan. 


21. Trong bối cảnh của giáo lý Duyên khởi, các hành (saikhãra) 
là những ý muốn thiện hay bắt thiện. Thân hành là ý muốn được biêu 
lộ qua thân; khấu hành là ý muốn được biểu lộ bằng lời nói; và ý hành 
là ý muốn không biểu lộ qua thân hay lời nói. 

22. Cần ghi nhận rằng trong lúc vô minh là nhân duyên của 
các lậu hoặc, các lậu hoặc - bao gồm cả lậu hoặc về vô minh - cũng 
trở lại làm nhân duyên cho vô minh. Luận giải Trung Bộ Kinh 
nói răng duyên khởi của vô minh chính là vô minh, ngụ ý rằng vô 
minh trong bất cứ hiện hữu nảo cũng là do nhân duyên vô minh từ 
kiếp trước. Vì là như vậy, nên kết luận tiếp theo là không thể nào 
tìm thấy điểm khởi đầu của vô minh, và vì thế mà cõi luân hồi là 
vô thủy. 

23. “Bốn giai đoạn” (hoặc “bốn khúc quanh”) là: năm uấn, 
nguồn gốc, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt, áp dụng 
cho mỗi uấn. 

24. Đoạn này mô tả các bậc hữu học (sekha). Họ là những vị 
đã trực tiếp biết được Tứ diệu đề và đang tu tập đề đi đến sự đoạn 
diệt rốt ráo của năm uấn, tức là Niết-bàn. 

25. Đoạn này mô tả bậc A-la-hán. Theo Trường BK II, tr. 
63-64, vòng sinh tử xoay như là một nên tảng đề biểu hiện và định 
hình, chỉ khi nào vẫn còn thức cùng với danh sắc; khi thức và danh 
sắc đoạn diệt thì không còn vòng xoay nảo phục vụ như một nền 


PHÂN CHÚ THÍCH 339 
tảng đề biểu hiện và định hình. 

26. Cha cetanäkãyã. Có một sự khác nhau giữa tên của uân, 
sankharakkhandha, và từ định nghĩa, cefana, sự kiện này gợi ý 
rằng uẫn này có một phạm vi rộng hơn các uẫn kia. Trong Vi Diệu 
Pháp và các bài luận giải, uân này được xem như là “phạm trù bao 
quát” để xếp loại tất cả các yếu tố tinh thần trong bài kinh, ngoài 
thọ và tưởng. Ý muốn được đề cập trong định nghĩa ấy bởi vì đó 
là yếu tô quan trọng nhất trong uân này, chứ không phải vì nó là 
thành tô duy nhất. 


27. Điều có ý nghĩa là trong khi xúc là nhân duyên đề sinh 
khởi ba uấn là thọ, tưởng và hành, thì danh sắc là nhân duyên để 
sinh khởi thức. Điều này hỗ trợ cho câu xác định trong công thức 
mười yếu tố của lý Duyên khởi, được tìm thấy trong Kinh Văn II, 
3 (3), rằng danh sắc là nhân duyên của thức. 


28. Theo Luận giải Tương Ưng BK, tham dục (chanda) ở đây 
đồng nghĩa với khát ái (anh). Sỡ dĩ như vậy là vì năm uân trong 
bất cứ một hiện hữu nào bắt nguồn từ khát ái còn lại về một hiện 
hữu mới tiếp theo ngay sau hiện hữu trước đó. 

29. “Thủ không giống như “năm thủ uẫn”, bởi vì các uấn 
không thể giảm xuống thành “thủ. Tuy nhiên, thủ không phải là 
cái gì tách biệt với “thủ uấn”, bởi vì không có thủ nào mà không 
có các uân làm đối tượng và hỗ trợ. 

30. Về “Cái tạo ra tôi, cái của tôi, và ngã mạn tùy miên,” 
xem Chú thích ch.IX, số 63. 

31. Đây là bài thuyết pháp thứ hai của Đức Phật, theo lời 
tường thuật về sự nghiệp thuyết pháp của Đức Phật trong Luật 
tạng L, 13-14. Năm vị Tăng là năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật, 
vào thời điểm đó những vị này vẫn còn là các bậc hữu học (sek#a4). 
Mục đích của Đức Phật khi thuyết pháp bài này là để dẫn dắt năm 
vị này đi đến quả A-la-hán 


32. Bài kinh trình bảy hai “lập luận” về đề tài vô ngã. Lập 
luận thứ nhất cho rằng các uân là vô ngã với lý do là chúng ta 
không thể làm chủ được chúng. Vì chúng ta không thể uốn cong 
các uân theo ý muốn của ta, tất cả các uân “phải chịu khổ đau” 
và vì thế không thể xem chúng là tự ngã của ta. Lập luận thứ hai, 


540 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


được giới thiệu ngay dưới đây, chấp nhận tính chất vô ngã dựa trên 
nên tảng của hai tính chất khác. Bất cứ những øì là vô thường đều 
bị ràng buộc với khổ đau bằng một cách nào đó; bất cứ những gì 
vô thường và bị ràng buộc với khổ đau không thê được nhận diện 
như tự ngã của chúng ta. 


33. Luận giải Tương Ưng BK giải thích rất dải làm thế nào 
sắc (nghĩa là thân) giỗng như một đồng bọt (phenapinda). Tôi chỉ 
nói những điểm chính: Vì một đống bọt thiếu thực chất (sãr4), 
cũng vậy sắc thiếu chất liệu thường hằng, ồn định, thiếu một cái 
ngã; cũng như đống bọt đây cả lỗ hồng và vết nứt và là nơi trú ân 
của nhiều vi sinh vật, sắc cũng vậy; như một đống bọt, sau khi nảy 
nở, sẽ tan vỡ, sắc cũng vậy, khi chết cũng bị tan nát thành cát bụi. 


34. Luận giải Tương Ưng BK: một bọt nước (bwbbu/a) là rất 
mong manh và không thể nắm bắt, vì nó sẽ bị vỡ tan ngay khi nó 
bị chạm đến; cảm thọ cũng vậy, yếu ớt và không thể nắm giữ như 
là thường còn và ồn định. Vì bọt nước khởi sinh vả tan vỡ trong 
một giọt nước và không thể kéo dài được lâu; cảm thọ cũng vậy, 
hăng tỷ cảm thọ sinh khởi và biến mất trong một cái búng ngón 
tay. Vì bọt nước xuất hiện tùy thuộc vào nhân duyên, cảm thọ 
cũng sinh khởi tùy vào một căn, một đối tượng, phiền não và xúc 
chạm. 


35. Luận giải Tương Ưng BK: “Tưởng' giống như một ảo 
ảnh (maricika) theo nghĩa là nó không có thực chất, vì người ta 
không thể nắm giữ một ảo ảnh đề uống, hay tắm hay rót đầy bình. 
Vì ảo ảnh lừa dối nhiều người, tưởng cũng vậy, nó làm cho con 
người nghĩ răng một đối tượng đầy màu sắc là đẹp, vui thích và 
thường còn. 


36. Luận giải Tương Ưng BK: Vì thân cây chuối là một tập 
hợp nhiều lớp vỏ chuối, mỗi lớp có đặc tính riêng của nó; cũng 
vậy, hành uân là một tập hợp của nhiều pháp, mỗi pháp có tính 
chất riêng của nó. 

37. Luận giải Tương Ưng BK: “Thức' giống như một trò ảo 
thuật, theo nghĩa là nó không có thực chất và không thể năm giữ. 
Thậm chí thức còn tạm bợ và phù du hơn là một trò ảo thuật. Vì nó 
cho ta cảm tưởng là một người đến rồi đi, đứng và ngồi, với cùng 


PHẢN CHÚ THÍCH 541 


một tâm thức, nhưng tâm thức trong mỗi động tác ấy là khác nhau. 
Thức lừa dối số đông cũng giống như trò ảo thuật vậy. 

38. Bài kinh này, đôi lúc gọi là “Bài Kinh Lửa”, là bài kinh 
thứ ba được ghi lại trong bản tường thuật về sự nghiệp hoăng pháp 
của Đức Phật, trong Luật tạng L, tr 34-35. Theo nguồn thông tin 
này, bài kinh được giảng cho một ngàn vị Sa-môn mà trước đây họ 
đã từng là những nhà tu khổ hạnh thờ lửa, vì thế Đức Phật dùng đề 
tài này bởi vì nó thích hợp với bối cảnh của các Sa-môn này. Để 
biết làm thế nào Đức Phật đã cải đạo họ, xem cuốn Cuộc Đời Đức 
Phát, do Nãnamoli biên soạn, tr. 54-60, 64- 69. 


39. Đức Phật đang nói với Pukkusäti, một Tỷ-kheo đã xuất 
gia vì lòng tin vào Đức Phật mà chưa hề được gặp mặt Ngài trước 
đó. Mở đầu bài kinh, Đức Phật đến nhà kho của người thợ gốm, 
định nghỉ qua đêm tại đó. Pukkusäti đã ở trong nhà kho ấy và chào 
đón Đức Phật một cách thân thiện, không biết rằng Ngài chính 
là bậc đạo sư của mình. Không tiết lộ nhân thân của mình cho 
Pukkusäti, Đức Phật khởi đầu cuộc trò chuyện, sau đó trở thành 
một bài Pháp về việc phát triển trí tuệ. 

40. Luận giải Trung Bộ Kinh: đây là giới thứ sáu, trong đó 

“còn lại” nghĩa là giới này chưa được Đức Phật thuyết giảng và 
Pukkusäati chưa thâm nhập. Ở đây, Ngài giải thích đó là thức đã 
thành tựu việc tuệ quán về các giới. Dưới tiêu đề về thức, việc 
quán chiếu cảm thọ cũng được giới thiệu. 


41. Đoạn này trình bày tính duyên sinh của thọ và tính vô 
thường qua việc đoạn diệt nhân duyên của thọ. 


42. ldapaccaydaía. Từ này là một từ ghép của 7đưm = này, với 
paccaya = nhân duyên, được tăng cường bởi tiếp-vĩ-ngữ danh từ 
trừu tượng -/Z. Đây là một từ đồng nghĩa với paficcasamuppäda. 
Xem Kinh Văn II, 4-19, đã kết nối việc chứng đắc lý Duyên khởi 
với sự giác ngộ của Đức Phật. 


43. Luận giải Tương Ưng BK: Tánh đích thực (tathara) nghĩa 
là khi các nhân duyên thích hợp hội tụ đây đủ thì sẽ có sự xuất hiện 
một pháp đặc biệt nào đó. 7ánh không hư vọng (avitathaia) nghĩa 
là một khi các nhân duyên đã đây đủ thì sẽ không có việc không 
xảy ra, dù trong giây lát, của pháp được sinh khởi từ những nhân 


542 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


duyên ấy. Tánh không thay đổi (anaññaihaiä) nghĩa là không có 
việc phát sinh một pháp do những nhân duyên của một pháp khác. 


44. Dhamma ñãna. Đây là thắng trí về Tứ diệu đề khởi sinh 
qua việc thâm nhập Niêt-bàn như là chân lý của sự đoạn tận mọi 
khô đau. 


45. Anvaye ñana. Đây là một suy luận trải rộng từ quá khứ 
đến tương lai, dựa trên sự nhận biết ngay mối quan hệ nhân duyên 
có được giữa bất cứ hai cặp yếu tố nảo. 


46. Luận giải Tương Ưng BK: Ý niệm về sự tôn tại (atthii4) 
thuộc chủ thuyết thường hằng (sassaia); ý niệm về sự không tôn 
tại (natfhi) thuộc vê chủ thuyết đoạn diệt (uccheda). Luận giải 
Tương Ưng BK (tiêu mục): Ý niệm về sự tồn tại thuộc về chủ 
thuyết thường hăng vì nó chủ trương rằng toàn thể thế giới (của 
hiện hữu cá nhân) là tồn tại vĩnh viễn. Ý niệm về không tồn tại 
thuộc về chủ thuyết đoạn diệt vì nó chủ trương rằng toàn thể thế 
giới thuộc cá nhân không tồn tại (vĩnh viễn) mà bị chấm dứt hoàn 
toàn (sau khi chết). 


Theo quan điểm của những giải thích này, sẽ sai lạc khi dịch 
hai từ affhutã và natthitã chỉ có nghĩa là “tôn tại” và” không tôn 
gi.” Trong đoạn này, đ/fhi1a và nafthifa là những danh từ trừu 
tượng được thành lập bởi động từ z//h7 và na//h¡. Như vậy, chính 
những giả định siêu hình bao hàm trong ý nghĩa trừu tượng là sai 
lầm, chứ không phải những thuộc tính về tồn tại hay không tồn 
tại của chính hai từ đó. Tôi đã cô găng chuyền dịch ý nghĩa trừu 
tượng siêu hình, được diễn tả trong tiếng Pãli băng tiếp vĩ bón ta, 
băng cách diễn dịch hai từ ấy là “ý niệm về sự tồn tại” và “ý niệm 
về sự không tôn tại.” 


Thật không may, cả hai từ z/i#ã và bhava đều phải được 
dịch là “sự tồn tại”, điều nảy bỏ qua sự kiện là trong tiếng Päli, cả 
hai từ được rút ra từ hai ngữ căn khác nhau. Trong lúc a//ha là 
khái niệm trừu tượng về sự tồn tại, bøavø là sự tồn tại cụ thể của 
từng cá nhân trong một cõi này hay cõi kia của ba cõi luân hồi. 
Đề đánh dâu sự khác biệt, có thể dịch bhava là “một hiện hữu” 
(being), nhưng từ tiếng Anh này rất dễ đàng gợi lên ý nghĩa một 
“đắng Hữu thể” (Being), nghĩa là một đối tượng tối cao của suy 


PHẢN CHÚ THÍCH 543 


tưởng triết lý. Nó không diễn tả đầy đủ ý nghĩa cụ thể gắn liền với 
từ bhava. 


47. Luận giải Tương Ưng BK: Nguồn gốc của thế giới: sự 
sản sinh ra thế giới của các hành. Không có ý niệm nào VỀ sự 
không tôn tại đổi với thể giới: trong tâm vị ấy không có quan điểm 
đoạn tận - vốn có thê khởi lên đối với các pháp đã phát sinh và 
được biểu hiện trong thế giới của hảnh - và nắm giữ quan điểm 
“chúng không tôn tại.” 


Luận giải Tương Ưng BK (tiểu mục) giải thích: Quan điểm 
chủ thuyết đoạn diệt có thể khởi sinh đối với thế giới của các hành, 
như thế này: “Bởi vì sự đoạn diệt và hủy hoại của chúng sanh ngay 
tại nơi chúng hiện hữu, nên không có một chúng sanh hay pháp 
nảo tồn tại mãi.” Quan điểm nảy cũng bao gồm tà kiến, xem các 
hành như đối tượng, cho rằng: “Không có chúng sanh nảo được 
tái sanh.” Trong tâm vị ấy không có quan điềm như thế; vì đỗi với 
một người thấy với chánh kiến sự phát sinh và nguồn gốc của thế 
giới các hành lệ thuộc vào những nhân duyên đa dạng như nghiệp, 
vô minh, khát ái...v.v.. nên quan điểm chủ thuyết đoạn diệt không 
khởi lên trong tâm, vì vị ấy thấy rõ sự sản sinh không gián đoạn 
của các hành. 


Luận giải Tương Ưng BK (tiểu mục) giải thích: Sự chấm 
dứt của thể giới: sự tan rã của các hành. Không có ý niệm về tôn 
tại đối với thế giới: Trong tâm vị ấy không có quan điểm thường 
hăng - vốn có thể khởi lên đối với các pháp đã phát sinh và được 
biểu hiện trong thế giới của hành - và năm giữ quan điểm “chúng 
tồn tại.” Luận giải Tương Ưng BK (tiểu mục) giải thích: Quan 
điểm thường hăng có thể khởi lên đối với thế giới của các hành, 
xem chúng tồn tại vĩnh viễn, do sự lo ngại về nhân thân trong dòng 
tiếp nỗi không gián đoạn xảy ra trong mối tương quan nhân quả. 
Nhưng quan điểm ấy không khởi lên trong tâm vị Ấy bởi vì vị ây 
thấy được sự đoạn diệt của các pháp. đã sinh khởi tiếp nối nhau, 
và sự sinh khởi của các pháp mới tiếp nôi nhau, nên quan điểm 
thường hằng không khởi lên trong tâm vị ấy. 


Luận giải Tương Ưng BK (tiểu mục) giải thích thêm, 
“nguồn gốc của thế giới” là duyên khởi theo thứ tự xuôi (amuloma- 
paccayakara); “sự đoạn diệt của thê giới” là duyên khởi theo thứ tự 


544 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


ngược lại (pafiloma-paccayakara). [“duyên khởi theo thứ tự xuôi” 
là hiệu lực duyên khởi trong mối tương quan với hiệu quả của 
chúng; “duyên khởi theo thứ tự ngược lại” là sự chấm dứt các hiệu 
quả qua sự đoạn diệt các nhân duyên tương ứng]. Trong khi thấy 
sự tương duyên của thế giới - khi hành giả thấy sự liên tục của các 
pháp sinh khởi do sự liên tục của các nhân duyên- quan điểm đoạn 
tận, vốn có thê sinh khởi, đã không xảy ra. Và trong khi thấy sự 
đoạn diệt của các nhân duyên- khi hành giả thấy sự đoạn diệt của 
các pháp sinh khởi do sự đoạn diệt của các nhân duyên- quan điểm 
thường hăng, vốn có thê sinh khởi, đã không xảy ra. 


48. Luận giải Tương Ưng BK giải thích: Khổ (đukkha) ở đây 
như “chỉ là năm thủ uân.” Như vậy, khi vị Thánh đệ tử suy nghĩ về 
sự hiện hữu của chính mình, những gì vị Thánh đệ tử thấy không 
phải một cái ngã hoặc một con người hiện hữu có thực chất, mà 
chỉ là một tập hợp của những hiện tượng do nhân duyên, sinh khởi 
và đoạn diệt qua tiến trình nhân duyên của lý Duyên khởi. 


49. Tôi diễn dịch những gì con người dự định làm (ceteti) và 
những gì con người có kế hoạch thực hiện (pakappeii) ở đây như là 
đại diện cho các hành (sankharđ), là nhân duyên thứ hai trong công 
thức của lý Duyên khởi. Bất cứ những gì con người có khuynh 
hướng muốn làm (anuseti) bao hàm tùy miên (amsaya), trước tiên 
là khuynh hướng về vô minh và khát ái, đó là nhân duyên thứ nhất 
và thứ tám trong công thức lý Duyên khởi. Khi con người qua đời 
với khuynh hướng vô minh và khát ái vẫn còn nguyên vẹn, thì các 
dự định và kế hoạch - những biểu hiện cụ thể trong hình thức các 
hành động do ý muốn - trở thành nên tảng để thức tiếp tục biểu 
hiện và an trú trong một “danh sắc mới”, bắt đầu cho việc sản sinh 
một hiện hữu mới. Đây là sự kiện tái sanh, theo sau là già, chết và 
những loại khô khác giữa già và chết. 

50. Mặc dù không thể có tùy miên mà không có dự định và 
kế hoạch, đoạn này có thể xem như nhắm mục đích biện luận để 
nhân mạnh vai trò của tùy miên trong việc duy trì tiến trình tái 
sanh. Nhưng theo Luận giải Tương Ứng BK, đoạn này có ý định 
chứng tỏ rằng đối với một hành giả thiền quán đã vượt qua được 
các ý niệm bắt thiện, mối nguy tái sanh vẫn còn tồn tại bao lâu mà 
các tùy miên vẫn còn nguyên vẹn. 


PHÀN CHÚ THÍCH 545 
51. Đoạn này trình bày về bậc A-la-hán. 


52. Xem Chú thích số 43. Luận giải Tương Ưng BK: “Đích 
thực, theo nghĩa là không xa rời bản chất đích thực của các pháp; 
vì khổ chỉ được xem là khổ. Không hư vọng, bởi vì không làm 
sai lạc bản chất đích thực của nó, vì khổ không thể nào trở thành 
không khổ. Không thay đổi, bởi vì không đưa đến một bản chất 
khác, vì khổ không đưa đến bản chất nguồn gốc của khô...v.v.. 
Cũng áp dụng phương pháp này cho các chân lý khác. “Tôi hiểu 
anafñatha theo nghĩa đơn giản và trực tiếp hơn, răng các chân lý 
là bất biến bởi vì chúng luôn phản ảnh sự vật đúng như thật, không 
bao giờ thay đổi. 


53. Bhavanetii: Cái dẫn đến sự hiện hữu mới, nghĩa là, khát 
ái được tôn tại. 


54. Tất cả những ngọn lá này đều nhỏ bé và mong manh. 
Những ngọn lá được đê cập trong đoạn đôi nghịch bên dưới là 
rộng lớn và vững chắc. 


55. Luận giải Tương Ưng BK nhận diện ông ấy là cháu của 
Tôn giả SãrIputta. 

56. Nippapañcam: Luận giải Tương Ưng BK: bởi vì nó 
không gia tăng phát triển do khát ái, ngã mạn và kiến chấp. 


57. Sự phủ định các yếu tố vật lý có thể dùng để phủ nhận, 
không những sự có mặt của vật chất trong Niết-bàn, mà còn phủ 
nhận sự nhận diện Niết-bản bằng những kinh nghiệm của các tầng 
thiền, vốn vẫn còn thuộc về sắc giới. Bốn yếu tố tiếp theo phủ nhận 
những đối tượng của bốn tầng thiền vô sắc trong Niết-bản. 


58. Trong tiếng Pãli, “đi//ha” đã thấy, ở đây rõ ràng được 
dùng như phản nghĩa của đ7//h¡ “quan điểm.” 


CHƯƠNG X: CÁC CẤP BẬC CHỨNG ĐẮC 


A** 


1. Thuật ngữ “con đường / đạo lộ” và “đạo quả” là một cách 
phân biệt theo luận giải. Tự thân các bản kinh không dùng kê 
hoạch bôn “đạo lộ” mà chỉ nói đên một con đường, đó là Bát 


Thánh đạo đưa đến chấm dứt khổ đau. Đây cũng được gọi là con 


546 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


đường đưa đến chứng quả A-la-hán (zrahaiamagga); nhưng theo 
nghĩa rộng, là con đường đưa đến mục tiêu cao thượng nhất, chứ 
không phải theo nghĩa hẹp về con đường tu tập trước khi đắc quả 
A-la-hán. Tuy nhiên, các bản kinh không phân biệt sự khác nhau 
giữa một hành giả đang tu tập để chứng đắc một quả vị nào đó và 
một hành giả đã chứng đắc quả vị ấy (xem Kinh Văn X, 1 (1). 
Dựa trên sự khác biệt này, thuật ngữ luận giải về đạo lộ và đạo quả 
cũng hữu ích như một cách đề cập chính xác về hai giai đoạn trong 
kế hoạch tu tập của bộ kinh Nikãya. 


2. Lời giải thích của tôi VỀ sự Suy yếu tham dục, sân hận và sĩ 
mê của vị Nhất Lai là dựa trên các bài luận giải. Ngoài công thức 
tiêu chuẩn, tự thân các bản kinh nói rất ít về vị Nhất Lai. 

3. Điều quan trọng cân ghi nhận là các bản kinh ngụ ý rằng 
vị “Tùy pháp hành” và “Tùy tín hành” vẫn giữ tình trạng chứng 
đắc đó trong một thời gian dài. Lập trường của kinh văn hình như 
ngược lại với ý tưởng của các bài luận giải cho rằng một vị chứng 
đắc đạo lộ như vậy chỉ trong một thời khắc ngắn của tâm. Nếu ý 
tưởng sau là đúng, điều này có nghĩa là các vị “Tùy pháp hành” 
và “Tùy tín hành” chỉ giữ. tình trạng chứng đắc ấy trong một thời 
khắc ngắn của tâm, và điều này có vẻ khó tương hợp với những 
nhận định của kinh văn với ý nghĩa là các vị ấy nhận phẩm vật 
cúng dường và phải tìm nơi cư trú trong rừng... 

4. Phương pháp giải thích của các bài luận giải nói rõ rằng 
hành giả xuất định và thực hành thiền quán với tâm tươi sáng và 
nhu hòa nhờ đã qua nhập định. Tuy nhiên, tự thân các bài kinh 
không nói gì về việc xuất định. Nếu độc giả chỉ đọc các bản kinh 
mà thôi, mà không đọc các bài luận giải, có vẻ như là hành giả 
quán chiếu các yếu tố tự bên trong các tầng thiền. 

5. Vì bậc A-la-hán đã đạt được giải thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử, không thể nào chỉ ra nơi nào các ngài có thể xuất hiện 
trong vòng sinh tử, vì vậy các ngài không còn vòng biểu hiện 
trong tương lai. 

6. “Năm hạ phần kiết sử” là: thân kiến, nghĩ, giới cấm thủ, 
tham dục, sân hận. Những người hóa sinh sẽ tái sanh tự nhiên, 
không lệ thuộc vào cha mẹ. 


PHẢN CHÚ THÍCH 547 


7. “Ba kiết sử” là ba kiết sử đầu tiên, như trên. “Thân phận 
đã được định sẵn” nghĩa là vị Dự Lưu được định là sẽ chứng đắc 
giải thoát nhiều nhất là bảy đời hoặc trong thế giới loài người hoặc 
trong các cõi thiên. Giác ngộ (sưmbođji) là thắng trí của bậc A-la- 
hán về Tứ diệu đề. 

§. Về sự khác nhau giữa hai loại này, xem bên dưới, Kinh 
Văn X, 1 (5) -20-21 và Kinh Văn X, 2 (2) 


9. Luận giải Trung Bộ Kinh nói răng việc này đề cập đến 
những hành giả hết lòng tu tập thiền quán, và chưa đạt được chứng 
ngộ siêu xuất thế gian nào nhưng có được niềm tin vững chắc vào 
chân lý của Giáo pháp. Từ ngữ saddhãmatfam pemamattam có thê 
đã được dịch là “chỉ có niềm tin, chỉ có tình yêu”, nhưng những 
phẩm hạnh này không bảo đảm một sự tái sanh vào cõi Trời. Vì 
thế cần phải xem tiếp vĩ ngữ - ma# như là ngụ ý một số lượng 
đầy đú các phẩm hạnh ấy, chứ không phải chỉ có sự hiện hữu của 
chúng. 


10. Ở đây, Đức Phật đang nói với du sĩ Vacchagotta (xem 
Kinh Văn IX, 5 (6). Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng Vacchagotta 
nghĩ có lẽ Đức Phật là người duy nhất trong cộng đồng đã chứng 
đắc được mục tiêu tối hậu. 


11. Câu hỏi này và câu hỏi ở phần 11 liên quan đến vị Bất 
Lai. Cần ghi nhận là vị Bất Lai phải giữ nếp sống độc thân. 


12. Câu hỏi này và câu hỏi ở phần 12 liên quan đến các vị Dự 
Lưu và Nhật Lai. Vì các vị này được mô tả là vần còn hưởng dục lạc, 
điêu này có nghĩa là họ không bị băt buộc phải sông độc thân. 


13. Ubhafobhägavimufa (Bậc Câu phần giải thoát): Luận 
giải Trung Bộ Kinh: Vị ấy đạt câu phần giải thoát bởi vì vị ấy đã 
được giải thoát khỏi sắc pháp bằng những chứng đắc các tầng 
thiền vô sắc, và được giải thoát khỏi tâm pháp bằng đạo lộ của bậc 
A-la-hán. 


Sự giải thoát hai phần của vị A-la-hán “câu phần giải thoát” 
không nên lẫn lộn với “tâm giải thoát mọi lậu hoặc, và tuệ giải 
thoát”, mà ứấ: cả các bậc A-la-hán đều đạt được, cho dù các vị ấy 
có đắc các tầng thiền vô sắc hay không. 


548 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


14. Panñavimuffa (Bậc Tuệ giải thoát): Luận giải Trung Bộ 
Kinh nói rằng cấp bậc này bao gồm cả những vị đã chứng đắc bắt 
cứ tầng thiền sắc giới nào trong tứ thiền, cũng như các bậc A-la- 
hán thiền tuệ khô. Một bậc chứng thiền tuệ khô không được công 
khai công nhận trong các bộ kinh Nikãya. 


15. Kãyasakkhi (Bậc Thân chứng): Cấp bậc này bao gồm tất 
cả, từ nhửng vị đang trên đạo lộ tu tập hướng đến quả A- la- hán, 
xuống đến các vị Dự Lưu đã chứng đắc các tầng thiền vô sắc. 


16. Diffhippafia (Bậc Kiến đáo): Cập bậc này bao gồm những 
hạng hành giả chưa chứng được các tầng thiền vô sắc nhưng có 
tuệ căn nồi bật. 


17. Saddhävimuiia (Bậc Tùy tín hành): Cấp bậc này bao gồm 
những hạng hành giả có tín căn nôi bật. 


18. Dhammäãnusãri (Bậc Tùy pháp hành): Cấp bậc này và cấp 
bậc kế tiếp, (Bậc tùy tín hành) là hai hạng hành giả đang tu tập để 
chứng đắc quả Dự Lưu. Xem tr. 375 và Kinh Văn X, 2 (2). 


19. Sammatfaniyama là Bát Thánh đạo siêu xuất thế gian. 


20. Trái với các bài luận giải, cho rằng vị đạt đạo chứng 
được quả ngay sau khi đạt tới đạo lộ, các bộ kinh Nikãya chỉ nói 
rằng hành giả đạt đến giai đoạn Tùy pháp hành hoặc Tùy tín hành 
(tương đương với khái niệm đạt đạo của các nhà luận giải) sẽ 
chứng đạo quả trong đời sống hiện tại - nhưng không nhất thiết 
phải là trong thời khắc kế tiếp của tâm thức. Hai ý niệm này có thê 
dung hòa nếu chúng ta nhìn đạo lộ của vị Tùy pháp hành hoặc Tùy 
tín hành như được trải rộng thời gian, nhưng sẽ đạt đến cao điểm 
trong một bước đột phá ngay tức khắc và được theo sau bằng sự 
chứng đắc quả vị. 


21. Câu này làm sáng tỏ sự khác nhau như thế nào giữa một 
vị Dự Lưu và những vị đang trên đường tu tập hướng đến quả Dự 
Lưu. Vị Tùy tín hành chấp nhận giáo lý dựa trên đức tin (với một 
mức độ hiểu biết giới hạn), Vị Tùy pháp hành chấp nhận giáo lý 
qua sự điều tra khảo sát (với một mức độ hiểu biết cao hơn); còn 
vị Dự Lưu là người đã hiểu và thấy pháp. 


22. Thấy Pháp (dhammabhisamaya) và đắc Pháp nhãn 


PHẢN CHÚ THÍCH 549 


(dhammacakkhupatilabha) là đồng nghĩa, có nghĩa là đắc quả Dự 
Lưu. 


23. Luận giải Tương Ưng BK giải thích từ ngữ này như là 
lòng tin không lay chuyên thành tựu qua những gì đã chứng đãc, 
gọi là quả Dự Lưu. 


24. Địa ngục, súc sanh, và ngạ quỷ tự thân là những cõi khốn 
khô, cõi dữ, cõi thâp kém. 

25. Thân kiến (sak&ãya) là tập hợp của năm uẫn mà chúng ta 
nhận diện như là “ngã.” Đoạn diệt thân kiên là Niêt-bản. 


26. Upadhi. Trong văn cảnh hiện tại, từ này hình như có 
nghĩa là những sở hữu vật chât. 


~13 


27. Về mười một thuộc từ này, “vô thường” và “tan rã” minh 
họa cho tính chất của vô thường; “xa lạ”, “trống rỗng” và “vô ngã” 
minh họa cho đặc tính của vô ngã; và sáu thuộc tính còn lại minh 
họa cho khổ. 


28. Luận giải Trung Bộ Kinh: Vị ấy hướng tâm ra khỏi năm 
uân bao gồm trong các tầng thiền sắc giới, vì vị ấy đã thấy chúng 
mang dấu ấn của ba đặc tính kia. “Yếu tố bất tử” (amafadhãin) tức 
là Niết-bàn. Trước tiên, vị ấy “hướng tâm đến nó” với tuệ giác, đã 
nghe nó được ca ngợi như là “an tịnh siêu phàm”, và cứ như thế. 
Rồi, với đạo lộ siêu xuất thế gian, VỊ ây “hướng tâm đến nó” bằng 
cách dùng nó làm đối tượng, quán chiếu thâm sâu về nó như là “an 
tịnh siêu phàm”, và cứ như thê. 


29. Hình như lòng khao khát Pháp và niềm hoan hỷ trong 
Pháp thực hiện hai việc cùng một lúc: (I) bởi vì chúng hướng đên 
Pháp, chúng thúc đây vị đệ tử đi đến chỗ đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử; (2) bởi vì chúng vẫn là khao khát và hoan hỷ, nên chúng 
cản trở việc chứng đặc quả A-la-hán. 

30. Ở đây, trong các thiền chứng vô sắc, bài kinh chỉ đề cập 
bốn uẫn tỉnh thần. Các sắc uân đã bị loại bỏ. 

31. Đây là những đề mục thiền tập đưa đến nhàm chán và 
ly tham. Tính bât tịnh của thân là ở trong Kinh Văn VIII, §-10; 


quán chiếu về tính đáng ghê sợ của thức ăn được giải thích trong 
Thanh Tịnh Đạo tr. 341-47 (phần 11:1-26); quán tưởng về cái chết, 


550 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


ở Thanh Tịnh Đạo, tr. 229-39 (phần 6: I-4l); quán tưởng về sự 
không hải lòng với toản thê thế giới, và quán chiếu về vô thường 
trong tất cả các hành, trong Tăng Chi BK V, tr. 111, 10:60. 


32. Trong Tăng Chi BK V, tr. 110, quán về từ bỏ được giải 
thích là từ bỏ những ý tưởng phiền não cấu uế. Trong Tăng Chi 
BK V,tr. I10-11, quán về ly tham và đoạn diệt được giải thích như 
là suy ngẫm về những thuộc tính của Niết-bàn. 


33. Luận giải Tương Ưng BK giải thích: Vị chứng đắc Trung 
gian Bát-niết-bàn (aarãparinibbäyi) là vị tái sanh ở cõi Tịnh Cư 
thiên và chứng quả A-la-hán trong nửa thời kỳ đầu của thọ mạng. 
Cấp bậc này được chia làm ba, tùy vào sự kiện là đã chứng quả 
A-la-hán hay chưa: (1) chứng quả vào đúng ngày tái sanh; (2) sau 
một hoặc hai trăm kiếp đã trôi qua; (3) sau bốn trăm kiếp đã trôi 
qua. Vị chứng đắc Tổn hại Bát-niết-bàn (w„pahaccaparinibbäyi) 
được giải thích là vị đã chứng quả A-la-hán sau khi trải qua nửa 
thời kỳ đầu của thọ mạng. Theo Luận giải Tương Ưng BK, vị Vô 
hành Bát-niết-bàn (zsankhãraparinibbäyi) và vị Hữu hành Bát- 
niết-bàn (sasankhãraparinibbäyi) sau đó trở thành hai kiểu mẫu 
của hai hạng Bắt Lai đầu tiên chứng được mục tiêu cuối cùng, hạng 
thứ nhất, một cách đễ dàng và không cân nhiều nỗ lực; và hạng thứ 
hai chứng được một cách khó khăn và với nhiều nỗ lực mạnh mẽ. 
Tuy nhiên, bản tường thuật về hai hạng đầu tiên không quan tâm 
đến nghĩa đen tên gọi của họ và cũng bỏ qua bản chất loại trừ lẫn 
nhau theo thứ tự của năm hạng bậc Thánh như đã được mô tả đâu 
đó trong các kinh. 


Nếu chúng ta hiểu từ Trung gian Bát-niết-bàn 
(antaraparinibbayi) theo nghĩa đen, và hình như chúng ta phải 
hiểu như vậy, thì từ này có nghĩa là vị đã chứng đắc Niết-bàn 
trong khoảng thời kỳ trung gian giữa hai đời sống, có lẽ trong 
lúc hiện hữu trong hình hài vi tế của thời kỳ trung gian. Vị 
upahaccaparinibbäyi sau đó trở thành vị chứng đắc Tổn hại Bát- 
niết-bàn trong hiện hữu mới, nghĩa là, hầu như ngay tức khắc sau 
khi tái sanh. Hai từ ngữ tiếp theo chỉ định hai hạng đệ tử chứng 
đắc A-la-hán trong khoảng thời gian của đời sống tiếp theo, được 
phân biệt khác nhau băng mức độ nỗ lực của họ đề đạt được mục 
tiêu. Hạng cuối cùng, là vị tái sanh liên tiếp trong các cõi Tịnh Cư 


PHẢN CHÚ THÍCH 551 


thiên, sống hết thọ mạng ở mỗi cõi ấy, và cuối cùng chứng đắc 
A-la-hán trong cõi Sắc Cứu Cánh thiên (akani#ha), là cõi Tịnh Cư 
thiên cao nhất. Lời diễn giảng nảy, mặc dù ngược lại với các luận 
giải tiếng Pali, hình như được xác nhận lại trong Tăng chi BK IV, 
tr 70-74, 7:52, trong đó ví dụ mảnh gỗ cháy gợi ý rằng bảy hạng 
(kế cả ba hạng Trung gian Bát- niết- bàn) là loại trừ lẫn nhau và đã 
được xếp hạng tùy theo mức độ sắc bén của các căn của họ. 


34. Trong khi Khemaka tuyên bố là Tôn giả không công 
nhận một cái ngã hoặc những gì thuộc về một cái ngã trong năm 
uẩn, Tôn giả đã ngầm tuyên bố rằng mình đã chứng đắc ít nhất 
là cấp bậc Dự Lưu. Nhưng những Tỷ-kheo khác không biết rằng 
tất cả các vị Thánh đệ tử đều có cùng nhận thức này và cho răng 
đây là sự chứng đắc độc đáo của bậc A-la-hán. Vì thế họ đã diễn 
giải sai câu nói của Tôn giả Khemaka rằng Tôn giả đã chứng quả 
A-la-hán. 

35. Mặc dù tất cả ba ấn bản của Tương Ưng BK mà tôi đã 
tham khảo (Miễn-điện, Tích-lan và La-tinh) và cả hai ân bản Luận 
giải Tương Ưng BK (Miến-điện và Tích-lan) đều đọc là asmi f¡ 
adhigatam, tôi nghi răng đây là sự biến thái của ngôn ngữ xưa 
cô mà nay đã trở nên thông dụng. Tôi đề nghị nên đọc là asmi fi 
avigafam. Đoạn kinh này làm rõ sự khác biệt giữa một bậc hữu 
học (sekha) và bậc A-la-hán. Trong lúc bậc hữu học đã đoạn trừ 
thân kiến và như vậy không còn nhận diện bất cứ phân nào trong 
năm uân như là một cái ngã, vị này vẫn chưa đoạn trừ được vô 
minh, khiến cho vị ấy vẫn còn sót lại lòng ngã mạn và tham dục về 
“tôi là” liên hệ đến năm uân. Ngược lại, bậc A-la-hán đã đoạn trừ 
vô minh, vốn là nguồn gốc của các tri kiến sai lầm, vì thế không 
còn nuôi dưỡng ý tưởng về “tôi” và “của tôi.” Những vị trưởng lão 
khác rõ ràng là chưa đạt được bất cứ cập bậc chứng đắc nào và vì 
thế không hiểu được sự khác biệt này, nhưng Tôn giả Khemaka ắt 
hắn phải chứng được ít nhất là quả Dự Lưu (một vài luận gia nói 
rằng Tôn giả là vị Bất Laï) nên biết rằng việc đoạn trừ thân kiến 
chưa xóa sạch hoản toàn cảm giác về nhân thân của mình. Thậm 
chí, đối với bậc Bất Lai, một “mùi vị chủ quan” dựa trên năm uân 
vẫn còn vương vấn trong các trải nghiệm của vị ấy. 


36. Luận giải Tương Ưng BK: Diễn tiến tỉnh thần của một 


552 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


kẻ vô văn phàm phu cũng giống như một miếng vải bân. Ba sự 
quán chiếu (về vô thường, khổ và vô ngã) giông như ba chất tây 
uế. Diễn tiến tinh thần của một vị Bất Lai giỗng như miếng vải đã 
được giặt sạch băng ba chất tây uế ấy. Những phiền não cấu uế 
cần được đoạn trừ đối với một vị đang trên đường tu tập hướng 
đến quả A-la-hán cũng giống như mùi của chất tẩy uễ còn sót lại. 
Tri kiến về con đường đưa đến quả A-la-hán cũng giống như mùi 
hương ngọt ngào của chiếc tủ đựng vải, và sự đoạn diệt mọi phiền 
não câu uê của con đường â ây giông như mùi chất tẩy rửa còn sót 
lại trên vải đã biến mất sau khi miếng vải được cất vào tủ. 


37. Đó là, bên ngoài giáo lý của Đức Phật. 


38. Theo như tôi hiểu, “đó là đích đến của họ... là mục tiêu 
cuối cùng”, tức là Niết-bàn. Ở đây, chúng ta có thêm một sự khác 
biệt chính yêu giữa một vị hữu học vả một bậc A-la-hán: VỊ hữu 
học thấy Niết-bàn, đích đến của năm căn, trong đó năm căn đạt 
đến đỉnh cao, với kết quả và mục tiêu cuôi cùng; tuy nhiên, vị 
ây không thể tự thân “tiếp xúc” với Niết-bàn, không thể thâm 
nhập trải nghiệm trọn vẹn Niết-bàn. Trái lại, bậc A-la-hán vừa 
thấy được mục tiêu cuối cùng, vừa có thể trải nghiệm trọn vẹn 
Niết-bản ngay bây giờ và ở đây. 

39. Đây là ba mươi bảy phẩm trợ đạo, bodhipakkhiyä 
dhammaä, nghĩa đen là “những pháp liên quan đến giác ngộ”, 
nghĩa rộng hơn là “những pháp trợ giúp giác ngộ.” Về Tứ Niệm 
Xứ, xem chỉ tiết ở Kinh Văn VIII, 8, và Tương Ưng BK, ch.47. 
Tứ Chánh Cần là tương đương với chánh tinh tấn, về mục này, 
xem Kinh Văn VỊI, 2 và Tương Ưng BK, ch 49. Tứ Như Ý Túc 
là: định nương vảo (1) dục (= dục định), (2) tinh tấn (= tỉnh tấn 
định), (3) tâm (= tâm định), (4) thâm sát (= thâm sát định), với sức 
mạnh của ý muốn nỗ lực tinh tấn; xem Tương Ưng BK, ch. 51. 
Ngũ Căn, xem Kinh Văn X, 1 (2); và Tương Ưng BK, ch. 48 đề 
biết thêm chi tiết. Ngũ Lực cũng gồm năm chỉ phân giống như 
Ngũ Căn, nhưng với năng lực mạnh hơn. Thất Bồ-đề Phần (Bảy 
Chi Phần Giác Ngộ), xem Kinh Văn VIII, 9; và Tương Ưng BK, 
ch. 46. Bát Thánh đạo, xem Kinh Văn VỊI, 2; và Tương Ưng 
BK, ch 45. 


40. Luận giải Trung Bộ Kinh nhận diện đây là tâm xả trong 


PHẢN CHÚ THÍCH 553 


Tứ thiền. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng Pukkusãti đã chứng 
được Tứ thiền và dính mắc sâu trong đó. Đức Phật trước tiên khen 
ngợi tâm xả này đề khơi nguồn tự tin cho Pukkusãti, sau đó Ngài 
từ từ hướng dẫn Tôn giả đến chứng đắc các tầng thiền vô sắc và 
đạo lộ cùng đạo quả siêu xuất thế gian. 


41. Ý nghĩa ở đây là: Nếu Tôn giả chứng được Không Vô 
Biên Xứ và qua đời trong khi còn ở trong tầng định này, Tôn giả 
sẽ tái sanh vào cõi trời Không vô biên và sẽ sống ở đó cho hết thọ 
mạng 20.000 kiếp dành cho cõi Trời ấy. Trong ba tầng vô sắc định 
cao hơn, thọ mạng được nói là 40.000, 60.000 và 84.000 kiếp theo 
thứ tự cấp bậc của các tầng định ấy. 


42. Luận giải Trung Bộ Kinh: Điều này được nói Với mục 
đích chỉ ra sự nguy hiểm Hong, các tầng thiên vô sắc. Với câu 
“Tâm xả này vẫn là hữu vi”, vị ấy chứng tỏ rằng: “Thậm chí thọ 
mạng ở đây là 20.000 kiếp, đời sống ở đây vẫn là hữu vi, được tạo 
tác, được xây dựng. Như thế, đời sống này vẫn vô thường, không 
ốn định, không vĩnh viễn, phù du. Đời sống ở đây phải chịu hủy 
diệt, vỡ vụn, và tan rã; nó vẫn còn dính líu đến sinh, Ø1à vả chết, 
đặt trên nên tảng khổ đau. Đây không phải là nơi trú ấn, là nơi an 
toàn, là nơi nương tựa. Sau khi chết ở nơi này như một kẻ vô văn 
phàm phu, người ấy vẫn bị tái sanh vào bốn cõi dữ.” 


43. Hai động từ gợi lên khái niệm về ý chí như là một động 
lực xây dựng để tạo ra và duy trì hiện hữu hữu vi. Chấm dứt ý chí 
muốn hiện hữu hay không hiện hữu chứng tỏ sự chấm dứt khát ái 
về tồn tại mãi mãi hay đoạn diệt hoàn toàn. 

44. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng đến thời điểm này 
Pukkusati đã thâm nhập được ba đạo lộ và đạo quả, trở thành vị 
Bắt Lai. Tôn giả nhận thức răng đạo sư của mình chính là Đức 
Phật, nhưng Tôn giả không thê bộc lộ nhận thức này bởi vì Đức 
Phật vẫn đang tiếp tục thuyết pháp. 


45. Đoạn nảy trình bày vị A-la-hán đang an trú trong cảnh 
giới Hữu dư y Niết-bàn (sa-upädisesa nibbãnadhãu); xem Kinh 
Văn IX, 5 (5). Mặc dù vẫn tiếp tục có cảm thọ, vị này không còn 
tham dục đối với lạc thọ, sân hận đối với khô thọ, và si mê đối với 
cảm thọ trung tính. 


554 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÄLI 


46. Nghĩa là vị này vẫn tiếp tục có cảm thọ chỉ bao lâu mà 
thân và các căn vân còn hoạt động, nhưng không vượt quá giới 
hạn đó. 


47. Điểm này nói về việc vị ấy chứng đắc Vô dư y Niết-bàn 
(anupadisesa nibbãnadhãiu)- sự chấm đứt mọi tồn tại hữu vi lúc 
vị ây qua đời. Xem Kinh Văn IX, 5 (5) 

48. Đoạn này châm dứt phần giảng giải về nên tảng thứ nhất, 
nên tảng trí tuệ (pañfñãdhihãna). Luận giải Trung Bộ Kinh nói 
rằng tri kiến về việc đoạn tận mọi khổ đau là trí tuệ thuộc về quả 
A-la-hán. 


49. Luận giải Trung Bộ Kinh nói đên bôn loại sở hữu (sanh 
y) ở đây: năm uân, phiên não câu uê, các hành, và dục lạc giác 
quan. 


50. “Những đợt sóng vọng tưởng” (mañfñussava) như đoạn 
tiêp theo sẽ trình bày, là những ý tưởng và khái niệm bắt nguôn 
từ ba gôc rê của vọng tưởng - khát ái, ngã mạn và các quan điểm. 
“Bậc Thánh tịch tịnh” là bậc A-la-hán. 

51. Ý tưởng “Tôi sẽ là” và “Tôi sẽ không là” bao hàm các 
quan điêm thường hăng (vân còn tôn tại sau khi chêt) và đoạn diệt 
(cá nhân sẽ đoạn diệt sau khi chêt). Những quan điêm khác về việc 
có một hình sắc và hiện hữu vô sắc, đại diện cho hai kiêu tôn tại 
sau khi chêt, có hình sắc và không có hình sắc; và bộ ba hữu thê 
có tưởng v.v.. là ba kiêu hiện hữu khác của đời sông sau khi chêt, 
được phân biệt bởi môi quan hệ với tưởng hoặc ý thức. 

52. Cái không còn có mặt trong vị ấy là lòng khao khát hiện 
hữu, vôn là nguyên nhân đưa đên một đời sông mới sau khi chêt. 

53. Safta saddhamma (bảy điệu pháp). Tín, tàm (biết hồ thẹn 
vì ác hạnh), quý (sợ hãi làm điêu sai trái), học hỏi sâu rộng, tinh 
tân, thành tựu niệm và tuệ. Xem Trung Bộ Kinh 53, tr 11-17. 

54. Việc tu tập giới cao thượng, tâm cao thượng, trí tuệ cao 
thượng. 

55. Mười chi phần này là tám chi phần của Bát Thánh đạo 
bô túc thêm chánh trí và chánh giải thoát. Xem, Trung BK 65.34 
và Trung BK 78.14. 


PHẢN CHÚ THÍCH 555 


56. Sự phân biệt ba mặt: “Tôi hơn người”, “Tôi bằng người”, 
““Ƒôi thua người.” 

57. Rất có thể bhikkhu paññãvimuffo (Tỷ-kheo tuệ giải thoát) 
ở đây phải được hiểu là vị đệ tử của bậc A-la-hán, chứ không đặc 
biệt muốn nói đến vị tuệ giải thoát (paññãvimu#fo) để so sánh 
ngược với vị Câu phần giải thoát (ubhafobhagävimuia). 


5§. Bài kinh này bao gồm trong kinh Đại Bát-niết-bàn 
(Mahaparinibbana Suíí4a) (Trường Bộ Kinh II, 81-83), nhưng 
không có đoạn cuối. Một bài kinh kết hợp với nhiều chỉ tiết hơn 
là Trường BK 28. 


59. Luận giải Tương Ưng BK nhận diện “về những phẩm 
hạnh” ây là “những phâm hạnh thuộc về định.” 


60. Mười lực của Như Lai là những lực của thắng trí. Mười 
lực này được phân tích chi tiệt trong Thanh Tịnh Đạo-8§03-3 l1. 
“Bánh xe Phạm Thiên” là “Bánh xe Pháp” (Pháp luân). 

61. Đề biết thêm chỉ tiết, xem Trung BK 115.12-19. 

62. Bộ Phân Tích giải thích: “khả năng là cảnh giới, hoàn 
cảnh, thời gian, và nỗ lực, là những yếu tô có thể hoặc ngăn cản 
hoặc làm vững mạnh kết quả. “Nhân” chính là nghiệp. Minh kiến 
này của Đức Phật được giải thích trong Kinh Văn V, 1 (1)-(3). 


63. Việc này nghĩa là minh kiến của Đức Phật về các kiểu 
hành xử đưa đên tât cả những thân phận tương lai trong vòng sinh 
tử, cũng như đưa đên giải thoát tôi hậu. Xem Trung BK 12.35-42. 


64. Bộ Phân Tích-§13 giải thích rằng Ngài hiểu chúng sanh 
có những khuynh hướng hạ liệt hoặc cao sang, và chúng sanh tự 
nhiên thường kết giao với những người có khuynh hướng tương 
tự. 

65. Bộ Phân Tích-§14-27 cung cấp một phân tích chi tiết. 
Luận giải Trung Bộ Kinh nói rõ ràng hơn là Ngài biết căn tánh cao 
sang hay hạ liệt của chúng sanh. 

66. Bộ Phân Tích-§28: Ô nhiễm (sznk¿iesa) là một yếu tố tạo 
nên sự hoại diệt; thanh tịnh (vodana) là một yếu tố tạo nên sự xuất 
chúng; sinh khởi (vw//hana) là vừa thanh tịnh vừa vươn cao từ một 
chứng đắc. Tám giải thoát (vinokkha) có thể xem ở Trường Bộ 


556 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


Kinh 15:35, I6.3.33, Trung BK 77.22, 137.26, vv...; chín chứng 
đặc (samapafíi) là bôn thiên chứng sắc giới, bôn thiên chứng vô 
sắc, và sự đoạn diệt của tưởng và thọ. 


67. Wesãrajja. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng đây là tên 
gọi niêm hoan hỷ khởi lên trong Ngài khi Ngài suy nghĩ vê những 
vô sở úy của Ngài trong bôn trường hợp đó. 


68. Luận giải Tương Ưng BK nói rằng những vị thiên là các 
bậc Thánh được loại trừ ra khỏi trải nghiệm này (= sự sợ hãi). 


69. Luận giải Tương Ưng BK: “được bao gồm trong nhân 
dạng”: nghĩa là được bao gồm trong năm uân. Khi Đức Phật 
thuyết giảng Giáo pháp được ấn chứng với Tam vô lậu học, phơi 
bày những sai lầm trong vòng sinh tử luân hồi, những hiểu biết đó 
đã khiến cho các vị Thiên ấ ây sợ hãi. 


PHẢN PHỤ LỤC 5%7 


MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 


NGUÔN THAM KHẢO CHÍNH 


1. Bodhi, Bhikkhu, (dịch). 7e Connected Discourses oƒ the 
Buddha: A4 Translation oƒ the Samyutta Nikaya(Tương Ung Bộ 
Kinh) Boston: WIsdom Publications, 2000. 


2. Ireland, John D., (dịch). 75e Udäna and the ltivuttaka: 
Inspired Uiterances oƒ the Buddha and the Buddhaš Sayings. 
(Kinh Phật Tự Thuyết và Kinh Phật Thuyết Như Vậy) Kandy, Sri 
Lanka: Buddhist Publication SocIety, 1997, 


3. Ñanamoli, Bhikkhu (dịch). 7»e Middle Length Discourses 
oƒ the Buddha: 4 Translation oƒ the Majjhima Nikaya.(Trung Bộ 
Kinh), Bhikkhu Bodhi biên tập và duyệt lại. 2"* edition. Boston: 
Wisdom Publications, 2001. 


4. Nyanaponika Thera and Bhikkhu Bodhi, dịch và biên 
tập. Numeral Discourses oƒ the Buddha: An Anthology oƒ Suftas 
ƒrom the Anguttara Nikaya (Tăng Chỉ Bộ Kinh). Walnut Creek, 
Calirrnia: AltaMirra Press, 1999. 


5. Walshe, Maurice, (dịch). The Long Discourses oƒ the 
Buddha: 4 Translation oƒ the Dieha Nikaãya (Trường Bộ Kinh). 
Boston: Wisdom Publications, 1995 (Trước đây được xuất bản 
dưới nhan đề là, 7s have I Heard (Tôi Nghe Như Vẩy), 1987). 


CÁC SÁCH THAM KHẢO KHÁC 


6. Adikaram, E.W. Early History of Buddhism in Ceylon (Lịch 
Sử Phật Giáo Khởi Thủy ở Tịch Lan), 1946. Tái bản. Dheliwala. 
Sri Lanka: Buddhist Cultural Centre, 1994. 


7. Analayo. Safipafthana: The Direct Path to Realization 
(Kinh Niệm Xứ: Con Đường Trục liêp Đưa Đên Giác Ngộ). 
BIrmingham, UK: Windhorse, 2003. 


558 HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PÃLI 


8. Choong Mun-keat (WeI-keat) The  Fundamemtal 
1eachings oƒ Early Buddhism: A4 Comparative Study based on the 
Sutranga Portion oƒ the Pali Samyutta Nihaya and the Chinese 
Samyuktagama. (Giáo Lý Căn Bản của Phật giáo Nguyên thủy: 
Nghiên Cứu So Sánh Tương Đồng dựa trên Phân Kinh Tương Ứng 
chữ Pali với Kinh A-Hàm chữ Hán). Wliesbaden: HarrassowItz 
Verlag, 2000. 


9. Gethin, Rupert. 7e Foundation oƒ Buddhism (Những Nên 
Tảng của Phát Giáo). Oxford and New York: Oxford UnIversity 
Press, 1998. 


10. Jayatilleke, K.N. karly Buddhist Theory oƒ Knowledge 
(Lý Thuyết về Trì Kiên của Phật giáo Nguyên thúy). London: 
George Allen & Unwin, 1963. 


11. Malalasekera, G.P. 75e Pali Literafture oƒ Ceylon (Văn 
Học Tiếng Pali của Tích Lan). Tái bản. Kandy, Sri-Lanka: 
Buddhist Publication SocIety, 1994. 


12. Manné, Joy. “Cafegories of Sutta in the Pali Nikaãyas and 
Their Implications ƒor Qur Appreciation oƒthe Buddhist Teaching 
and Literature. `” (Những Phạm Trù của Kinh trong các Bộ Nihãya 
tiếng Pali và Những Gợi Ý về Việc Thưởng Thức Văn học và Giáo 
Lý Phật Giáo) J]ournal of the Päli Text SocIety, XV: 29-67. 

13. Minh Chau, Bhiksu Thích, The Chinese Madhyama 
Agama and the Pali Majjhima Nikãya (So Sánh Kinh Trung A-hàm 
chữ Hán và Trung Bộ Kinh chữ Palï). Delhi: Motilal Banarsidass, 
1991. 


14. Ñãnamoli, Bhikkhu, Le oƒthe Buddha according to the 
Pali Canon (Cuộc Đời Đức Phật theo kinh tạng Pali). An bản lần 
3. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication SocIety, 1992. 


15. NÑãnamoli Bhikkhu, Mimdfiines oƒ_ Breathing 
(Anapanasati)\(Pháp Quán Niệm Hơi Thở). Kandy, Sri Lanka: 
Buddhist Publication SocIety, 1964. 

16. Ñãnamoli, Bhikkhu, (dịch). The Path oƒ Purification 


(Wisuddhimagøq) (Thanh Tịnh Đạo). Colombo, Sri Lanka: M.D. 
Gunasena, 1964. 


PHẢN PHỤ LỤC 559 


17. Ñãnamoli, Bhikkhu. Concept and Reality in Early 
Buddhism Thought (Khải Niệm và Thực Tại trong Tư Tưởng 
Phật giáo Nguyên thúy). Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication 
SocIety, 1972. 


1§. Norman, K.R. Pãli Liferature (Văn Học tiếng Päli). 
WIlesbaden: Harrassowitz Verlag, 1983. 


19. Nyanaponika Thera and Hellimuth Hecker. Œreaí 
Discinles oƒ the Buddha (Những Vị Đại Đệ Tử của Đúc Phật). 
Boston: Wisdom Publications, 1997. 


20. Nyanaponika Thera. 7e Heart oƒ Buddhist Meditation 
(Trải Tìm của Tỉ hiên Định Phật Giáo). London: Rider, 1962. 


21. Nyanaponika Thera. The Wision oƒ Dhamma (Pháp 
Nhãn). Ân bản lần 2. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication 
SocIety, 1994. 


22. Soma Thera. 7e Way oƒ Mindƒfulness. The Satipatthana 
Sutta and lis Commentary (Con Đường Chánh Niệm. Kinh Niệm 
Xứ và Luận Giải). 1941. Ân bản lần 4. Kandy, Sri Lanka: Buddhist 
Publication SocIety, 1975. 


HỢP TUYẾN LỜI PHẬT DẠY 
TỪ KINH TẠNG PAÄLI 


In The Buddha”s Words 
An Anthology of Discourses from the Päli Canon 
by 
BHIKKHU BODHI 
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai 





NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thị - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc(yahoo.com 
Điện thoại: (024) 3926 0024 Fax: (024) 3926 0031 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
TBT. Lý Bá Toàn 


Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản in: Ban In Án VNCPHVN 
Trình bày: Minh Từ 


Đối tác liên kết xuất bản: 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 





In số lượng 10.000 cuốn, khổ 16x24 em 
Tại CÔNG TY TNHH MTV IN TÍN LỘC 
Địa chỉ: 117/5 Võ Thị Thừa, KP3, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM 
Số XNKHXB: 3651 - 2018/CXBIPH/60 - 86/HĐ 
Số QĐXB của NXB: 1569/QĐ-NXBHĐ ngày 04/12/2018. 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-5576-2 
In xong và nộp lưu chiêu năm 2019 


